Đại Tạng Kinh Việt Nam 

KINH TĂNG CHI Bộ 

Samyutta Nikàya 


IlẠl Ĩ*»G KỈNH 
VltT NAM 


KINH 

TẰNG CHI BÔ 


fị- tm - 1W* 



Việt Dịch HT.Minh Châu - Phật Lịch 2540 - 1996 

Nguồn 

http://www. thuvienhoasen. org 
Chuyển sang ebook 2-7-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmail.com 
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.ors 

Mục Lục 

Giới thiệu 

Chương I - Một Pháp 

I. Phẩm Sắc 

II. Phẩm Đoạn Triền Cái 

III. Phẩm Khó Sử Dụng 

IV. Phẩm Không Điều Phục 

V. Phâm Đặt Hướng và Trong Sáng 

VI. Phẩm Búng Ngón Tay 

VII. Phẩm Tinh Tấn 

VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện 

IX. Phẩm Phóng Dật 

X. Phẩm Phi Pháp (1) 







XI. Phẩm Thứ Mười Một 

XII. Phẩm Vô Phạm 

XIII. Phẩm Một Người 

XIV. Phẩm Người Tối Thắng 

XV. Phẩm Không Thể Có Được 

XVI. Phẩm Một Pháp 

XVII. Phẩm Chủng Tử 
XVIII. Phẩm Makkhali 

XIX. Phẩm Không Phóng Dật 

XX. Phẩm Thiền Định 

XXI. Phẩm Thiền Định (2) 
Chương II - Hai Pháp 

I. Phẩm Hình Phạt 

II. Phàm Tranh Luận 

III. Phẩm Người Ngu 

IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng 

V. Phấm Hội Chúng 

VI. Phẩm Người 

VII. Phẩm Lạc 

VIII. Phẩm Tướng 

IX. Phẩm Các Pháp 

X. Phảm Kẻ Ngu 

XI. Phẩm Các Hỵ Vọng 

XII. Phẩm Hy Cầu 

XIII. Phẩm Bố Thí 

XIV. Phẩm Đón Chào 

XV. Phẩm Nhập Định 
XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy 

Chương III - Ba Pháp 

I. Phẩm Người Ngu 

II. Phẩm Người Đóng Xe 

III. Phẩm Người 

IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời 

V. Phẩm Nhỏ 

VI. Phẩm Các Bà La Môn 

VII. Phẩm Lớn 

VIII. Phẩm Ananda 

IX. Phẩm Sa-Môn 

X. Phẩm Hạt Muối 

XI. Phấm Chánh Giác 

XII. Phẩm Đọa Xứ 

XIII. Phẩm Kusinàra 

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 

XV. Phẩm Cát Tường 

XVI. Phẩm Lõa Thể 
Chương IV - Bốn Pháp 



I. Phàm Bhandagana 

II. Phàm Hành 

III. Phàm Uruvelà 

IV. Phẩm Bánh Xe 

V. Phẩm Rohitassa 

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước 

VII. Phẩm Nghiệp Công Đức 

VIII. Phàm Không Hý Luận 

IX. Phàm Không Có Rung Động 

X. - Phàm Asura (A-tu-la) 

XI. Phẩm Mây Mưa 

XII. Phẩm Kesi 

XIII. Phẩm Sợ Hãi 

XIV. Phẩm Loài Người 

XV. Phẩm Ảnh Sáng 

XVI. Phẩm Các Căn 

XVII. Phẩm Đạo Hạnh 
XVIII. Phẩm Tư Tâin Sở 

XIX. Phẩm Chiến Sĩ 

XX. Đại Phẩm 

XXL Phẩm Bậc Chân Nhân 
XXII. Phẩm Ô uế 
XXIII. Phẩm Diệu Hạnh 

XXIV. Phẩm Nghiệp 

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 

XXVI. Phẩm Thắng Tri 
XXVII. Phẩm Nghiệp Đạo 
XXVIII. Phẩm Tham 

Chưong V - Năm Pháp 

I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học 

II. Phẩm Sức Mạnh 

III. Phẩm Năm Phần 

IV. Phàm Sumanà 

V. Phẩm Vua Munda 

VI. Phẩm Triền Cái 

VII. Phẩm Tưởng 

VIII. Phẩm Chiến Sĩ 

IX. Phàm Trưởng Lão 

X. Phàm Kakudha 

XI. Phẩm An Ổn Trú 

XII. Phẩm Andhakavinda 

XIII. Phẩm Bệnh 

XIV. Phẩm Vua 

XV. Phẫm Tikandaki 

XVI. Phẩm Diệu Pháp 

XVII. Phẩm Hiềm Hận 



XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ 

XIX. Phẩm Rừng 

XX. Phẩm Bà-La-Môn 

XXI. Phẩm Kimbila 

XXII. Phẩm Mắng Nhiếc 
XXIII. Phẩm Du Hành Dài 

XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ 

XXV. Phẩm Ác Hành 

XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới 
Chương VI - Sáu Pháp 

I. Phàm Đáng Được Cung Kính 

II. Phẩm Cần Phải Nhớ 

III. Phẩm Trên Tất Cả 

IV. Phẩm Chư Thiên 

V. Phẩm Dhammika 

VI. Đại Phẩm 

VII. Phẩm Chư Thiên 

VIII. Phẩm A-La-Hán 

IX. Phẩm Mát Lạnh 

X. Phẩm Lợi ích 

XI. Phẩm Ba Pháp 

XII. Phấm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phấm 
Chương VII Bẩy Pháp 

I. Phẩm Tài Sản 

II. Phàm Tùy Miên 

III. Phẩm Vajjì ( Bạt Kỳ) 

IV. Phẩm Chư Thiên 

V. Phẩm Đại Tế Đàn 

VI. Phấm Không Tuyên Bố 

VII. Đại Phẩm 

VIII. Phẩm về Luật 

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp 
Chương VIII - Tám Pháp 

I. Phẩm Từ 

II. Phẩm Lớn 

III. Phẩm Gia Chủ 

IV. Phẩm Bố Thí 

V. Phấm Ngày Trai Giới 

VI. Phâm Gotamì 

VII. Phẩm Đất Rung Động 

VIII. Phẩm Song Đôi 

IX. Phẩm Niệm 

X. Tham Ái 
Chương IX Chín Pháp 

I. Phấm Chánh Giác 

II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử 



III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình 

IV. Đại Phẩm 

V. Phàm Pancala 

VI. Phẩm An Ổn 

VII. Phẩm Niệm Xứ' 

VIII. Phẩm Chánh cần 

IX. Phẩm Bốn Như Ý Túc 

X. Phẩm Tham 
Chương X - Mười Pháp 

I. Phẩm Lợi ích 

II. Phẩm Hộ Trì 

III. Phẩm Lớn 

IV. Phấm Upàli Và Ananda 

V. Phẩm Mắng Nhiếc 

VI. Phẩm Tâm Của Mình 

VII. Phẩm Song Đôi 
VII. Phàm Ước Nguyện 

IX. Phâm Trưởng Lão 

X. Phẩm Nam Cư Sĩ 

XI. Phẩm Sa Môn Tưởng 

XII. Phẩm Đi Xuống 

XIII. Phẩm Thanh Tịnh 

XIV. Phẩm Thiện Lương 

XV. Phẩm Thánh Đạo 

XVI. Phẩm Người 

XVII. Phẩm Jànussoni 
XVIII. Phẩm Thiện Lương 

XIX. Phẩm Thánh Đạo 

XX. Phẩm Các Hạng Người 
XXL Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh 
XXII. Không Có Đầu Đề 

Chương XI - 11 Pháp 

I. Phẩm Y Chỉ 

II. Phấm Tùy Niệm 

III. Phẩm Ba : Tổng Kết 


—0O0- 



Giới thiệu 


Kỉnh Anguttara Nikàya, dịch là Kỉnh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong 
năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima 
Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), 
Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh 
Tiểu Bộ). 


Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang 
Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 
ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại 
tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 
1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24. 


Kỉnh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp 
đến mưòi một pháp, phân thành 11 chương (nỉpàtas). Mỗi chương lại 
chia thành nhiều phấm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) 
gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) 
gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến 
Chương Mưòi Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập 
đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kỉnh, nhưng 
con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, 
và có học giả tính theo số đoạn, tống cộng là 7,557. 

Kỉnh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh 
Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Đe-bà 
(Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đòi nhà Tiền 
Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh 
Từ dịch sang Việt văn (Đại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27). 

(Bình Anson, tháng 09-2000) 

Chân thành cám ơn TS. Cư Sĩ Bình Anson đã gửi tặng Thư Viện Hoa Sen 
phiên bản vỉ tính quyến kỉnh này. (Tâm Diệu) 


—oOo— 


Chương I - Một Pháp 
I. Phẩm Sắc 
1-10 Nữ Sắc y.y... 


1. Tôi nghe như vầy.: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn 
bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 

2. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiếng 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 

3-5.Ta không thấy một hưong... một vị... một xúc nào khác, này các Tỷ- 
kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hưong... vị... xúc người 
đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 

6. Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn 
ông chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 

7-10. Ta không thấy một tiếng... một hưong... một vị... một xúc nào khác. 
Này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, như tiếng... 
hưong... vị... xúc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 


—oOo— 


II. Phẩm Đoạn Triền Cái 

Những pháp đoạn trừ và nuôi dưỡng năm triền cái. 

1-10 Tịnh Tướng v.v... 

1. - Ta không thấy một phép nào khác, này các Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham 
chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng 
đại, này các Tỷ-kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu 
không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục 
tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các 
Tỷ-kheo, như đối ngại tướng. Đối ngại tướng, này các Tỷ-kheo, nếu theo 
như lý tác ý, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến hôn trầm 
thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như không 
hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm 
thụ động, này các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, 
và hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến trạo hối 
chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được chỉ tịnh. Với người tâm không chỉ 
tịnh, này các Tỷ-kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghi hoặc 
chưa sanh được sanh khởi và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các 
Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại. 

6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến dục tham 
chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ- 
kheo, như tướng bất tịnh. Tướng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, 
thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn 
tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa 
sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời 
sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến hôn trầm 
thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. 
Người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến trạo hối 
chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ- 
kheo, như tâm tịnh chỉ. Người có tâm tịnh chỉ, này các Tỷ-kheo, trạo hối 
chưa sanh không sanh khởi, và trạo hối đã sanh được đoạn tận. 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghi hoặc 
chưa sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, như lý tác ý. Neu như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa 
sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. 

—oOo— 

III. Phẩm Khó Sử Dụng 

1-10 Tâm Không Tu Tập 

1. - Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này 
các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó 
sử dụng. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này 
các Tỷ-kheo, như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm 
không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi. 

6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến ích lợi 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được 
tu tập, được làm cho hiến lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo 
như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. Tâm không tu tập, không 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích 
lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. Tâm được 
tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ, này 
các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. 
Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, 
đem lại đau khổ. 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc, này 
các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu 
tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc. 

—oOo— 

IV. Phẩm Không Điều Phục 

1-10 Tâm Không Điều Phục 

1, - Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được diều 
phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục. Tâm được điều phục, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được hộ trì. Tâm không được hộ trì, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được hộ trì. Tâm được hộ trì, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng 
hộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được phòng hộ. Tâm được phòng hộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn. 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không 
được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến bất lợi lớn. 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được 
bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


—oOo— 

V. Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng 

1-10 Tâm Đặt Sai Hướng v.v... 


1. -Ví như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch đặt 
sai hướng, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng 
đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 

2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch 
được đặt đúng hướng, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thể làm cho đổ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm một người là uế nhiễm, 
Ta rõ biết: "Neu trong thời gian này, người này mệnh chung, người ấy bị roi 
vào địa ngục như vậy tưong xứng". Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng tâm 
người ấy uế nhiễm. 

Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các Tỷ-kheo, một số loài hữu 
tình ở đời, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm một người là thanh tịnh, 
Ta biết rõ: "Neu trong thời gian này, người này mệnh chung, người ấy được 
sanh lên Thiên giới như vậy tưong xứng". Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
rằng tâm người ấy thanh tịnh. 

Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các Tỷ-kheo, một số loài hữu 
tình ở đời này, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, 
cõi đời này. 

5. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp, bị khuấy động, đục bùn. 
Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con 
sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. Ví cớ sao? Vì 
nước bị khuấy đục. Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với tâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay 
biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù 



thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? 
Vì rằng tâm bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. 

6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị 
khuấy đục. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, 
các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ 
sao? Vì nước không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo với tâm không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, 
hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng 
ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự 
kiện như vậy có xảy ra. Ví sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, này các 
Tỷ-kheo. 

7. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây gì, cây phandana được 
xem là tối thượng, tức là về nhu nhuyến và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác, lại nhu nhuyễn hon và dễ sử 
dụng hơn, như một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu 
tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, là nhu nhuyến và dễ sử dụng. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại vận chuyến nhẹ 
nhàng hơn tâm. Thật không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ đế diễn 
tả sự vận chuyến nhẹ nhàng của tâm. 

9. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế 
từ ngoài vào. 

10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói và tâm này được gột sạch các 
cấu uế từ ngoài vào. 


—oOo— 

VI. Phẩm Búng Ngón Tay 

1-10 Tâm Được Tu Tập 

1. - Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi các 
cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do 
vậy, Ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không tu tập được. 


2. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm này được gột sạch các 
cấu uế từ ngoài vào Bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, như thật rõ biết tâm ấy. Do 
vậy, Ta nói rằng tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. 

3. Neu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiền tịnh 
không có trống không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ, không có uổng phí. Còn nói gì những người 
làm cho sung mãn từ tâm ấy. 

4-5. Neu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập từ tâm, tác ý từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ- 
kheo trú Thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí. Còn 
nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. 

6. Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là bất thiện, thuộc thành phần 
bất thiện, đứng về phía bất thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Ý 
khởi trước các pháp ấy. Các pháp bất thiện theo sau. 

7. Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là thiện, thuộc thành phần thiện, 
đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Ý khởi trước các 
pháp ấy. Các pháp thiện theo sau. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, 
này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Với người phóng dật, này các Tỷ-kheo, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận. 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất 
thiện đã sanh được đoạn tận. 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã 
sanh bị đoạn tận. 



—oOo— 


VII. Phẩm Tinh Tắn 

1-10 Tinh Cần Tinh Tấn 

1. - Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như tinh tấn tinh cần. Với người tinh cần tinh 
tấn, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
thiện đã sanh được đoạn tận. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này 
các Tỷ-kheo, như là dục lớn. Với người có dục lớn, này các Tỷ-kheo, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như ít dục. Với người có ít dục, này các Tỷ-kheo, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 

4. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không biết vừa đủ")... 

5. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "biết vừa đủ")... 

6. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không như lý tác ý")... 

7. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "như lý tác ý")... 

8. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không tỉnh giác")... 

9. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "tỉnh giác")... 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với ác. Với người làm bạn với cái ác, này 
các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện 
đã sanh bị đoạn tận. 



—oOo— 


VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện 

1-11 Làm Bạn Vói Thiện 

1. - Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với thiện. Với người làm bạn với 
thiện, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với các pháp bất thiện, và không hệ lụy với 
các pháp thiện. Do hệ lụy với các pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, do không 
hệ lụy với các pháp thiện, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các 
pháp bất thiện. Do hệ lụy với các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, do không hệ 
lụy với các pháp bất thiện, nên các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các giác 
chi chưa sanh không sanh khởi, và các giác chi đã sanh không đi đến tu tập 
viên mãn, này các Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, 
này các Tỷ-kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, và các giác 
chi đã sanh không đi đến tu tập viên mãn. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các giác 
chi chưa sanh được sanh khỏi và các giác chi đã sanh đi đến tụ tập viên mãn, 
này các Tỷ-kheo, như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các Tỷ kheo các giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi đã sanh đi đến tu tập viên mãn. 

6. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, như mất mát bà con. 
Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất mát trí 
tuệ. 


7. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng 
bà con. Cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức là 
tăng trưởng trí tuệ. 

8. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, như mất mát tài sản. 
Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất mát trí 
tuệ. 

9. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng 
tài sản, Cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức là 
tăng trưởng trí tuệ. 

10. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, như mất mát danh 
tiếng. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất 
mát trí tuệ. 

11. ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, như tăng trưởng 
danh tiếng. Cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức 
là tăng trưởng trí tuệ. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy 
cần phải học tập. 


—oOo— 

IX. Phẩm Phóng Dật 


1-16. 


1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất 
lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa 
đến bất lợi lớn. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích 
lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không phóng dật. Không phóng dật, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn. 

3. (Như số 1, chỉ thế vào "như là biếng nhác").... 

4. (Như số 2, chỉ thế vào "như là tinh cần tinh tấn")... 


5. (Như số 1, chỉ thế vào "như là nhiều dục")... 

6. (Như số 2, chỉ thế vào "như là ít dục")... 

7. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không biết đủ")... 

8. (Như số 2, chỉ thế vào "như là biết đủ")... 

9. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không như lý tác ý")... 

10. (Như số 2, chỉ thế vào "như là như lý tác ý")... 

11. (Như sổ 1, chỉ thế vào "như là không tỉnh giác")... 

12. (Như số 2, chỉ thế vào "như là tỉnh giác")... 

13. (Như số 1, chỉ thế vào "như là làm bạn với ác")... 

14. (Như số 2, chỉ thế vào "như là làm bạn với thiện")... 

15. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa dến bất 
lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy 
với các pháp thiện. Hệ lụy với các pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, không 
hệ lụy với các pháp thiện, đưa đến bất lợi lớn. 

16. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, 
này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các 
pháp bất thiện. Hệ lụy các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với 
các pháp bất thiện đưa đến lợi ích lớn. 

—oOo— 

X. Phẩm Phi Pháp (1) 


1-32. 


1. - Đứng về phưong diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. 
Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

2. Đứng về phương diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như không 


phóng dật, này các Tỷ-kheo. Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi 
ích lớn. 

3. (Như sổ 1 ở trên, chỉ thay vào "biếng nhác")... 

4. (Như số 2 ở trên, chỉ thay vào "tinh cần tinh tấn")... 

5-12 (Như trên, tuần tự thay vào "dục lớn, ít dục, không biết đủ, biết đủ, 
không như lý tác ý, như lý tác ý, không tỉnh giác, tỉnh giác")... 

13. Đứng về phưong diện ngoại phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn 
với ác. Làm bạn với ác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

14. Đứng về phưong diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn 
với thiện. Làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

15. Đứng về phưong diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với 
pháp bất thiện, không hệ lụy với pháp thiện. Hệ lụy với pháp bất thiện, 
không hệ lụy với pháp thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 

16. Đứng về phưong diện nội phần, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với 
các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy với pháp thiện, 
không hệ lụy với pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

17. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, khiến diệu pháp bị 
lu mờ, biến mất như vậy, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Phóng dật, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp bị lu mờ và biến mất. 

18. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, khiến diệu pháp 
được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất như vậy, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 
pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất. 

19. (Như số 17, chỉ thế vào "biếng nhác")... 

20. (Như số 18, chỉ thế vào "tinh cần tinh tấn")... 



21-32 (Như trên, chỉ tuần tự thế vào các pháp như sau: "dục lớn, dục ít, 
không biết vừa đủ, biết vừa đủ, không như lý tác ý, như lý tác ý, không tỉnh 
giác, tỉnh giác, làm bạn với ác, làm bạn với thiện, hệ lụy với pháp bất thiện, 
không hệ lụy với pháp thiện, hệ lụy với pháp thiện, không hệ lụy với pháp 
bất thiện"). 


—0O0— 

Phẩm Phi Pháp (2) 

33-42 Phi Pháp 

33. - Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp là pháp, sở 
hành của những vị ấy, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc 
cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài 
Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô phước, 
và khiến cho diệu pháp biến mất. 

34. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ pháp là phi pháp, sở hành 
của những vị ấy, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa 
số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiện và loài 
Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô phước, 
và khiến cho diệu pháp biến mất. 

35-42. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi luật là luật,... nêu 
rõ luật là phi luật,... Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên, 
... Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên, ... Như Lai không 
thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực hành,... Như Lai thực hành, tuyên bố 
là Như Lai không thực hành,... Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai 
có chế đặt... Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế đặt... Sở 
hành của những vị ấy, này các Tỷ-kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc 
cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư Thiện và loài 
Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô phước, 
và khiến cho diệu pháp biến mất. 


—oOo— 

XI. Phẩm Thứ Mười Một 
1-10 Phi Pháp 


1. - Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các 
Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa 
số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư 
Thiên và loài Người. Và hon nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy tạo 
phước đức và an trú diệu pháp này. 

2. (Như số 1 trên, chỉ khác: "nêu rõ pháp là pháp")... 

3-10. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi luật là phi luật... luật 
là luật... Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên, ... Như 
Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên, ... Như Lai không thực hành, 
tuyên bố là Như Lai không thực hành,.... Như Lai có thực hành, tuyên bố là 
Như Lai có thực hành,.... Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai không 
chế đặt,... Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế đặt...Các vị Tỷ- 
kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và 
loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy tạo phước đức và 
an trú diệu pháp này. 


—oOo— 

XII. Phẩm Vô Phạm 
1-20 Vô Phạm 

1. - Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ không phạm là có phạm, 
những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh 
cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đưa lại bất hạnh, 
đau khố cho chư Thiên và loài Người. Và hon nữa, này các Tỷ-kheo, những 
Tỷ-kheo ấy, tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. 

2. (Như số 1 trên, chỉ thế vào: "nêu rõ có phạm là không phạm")... 

3-10 . Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nặng.... tội 
nặng là tội nhẹ... tội thô trọng là tội không thô trọng... tội không thô trọng là 
tội thô trọng... tội có dư tàn là tội không dư tàn... Tội không dư tàn là tội có 
dư tàn... tội có thế sám hối là tội không có thể sám hối... tội không có thể 
sám hối là tội có thể sám hối. Những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với sở 
hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, bất lợi cho 
đa số, đưa lại bất hạnh đau khố cho chư Thiên và loài Người. Và hon nữa, 


này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, tạo điều vô phước và khiến cho diệu 
pháp biến mất. 

11. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ không phạm tội là không 
phạm tội. Những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với sỏ hành như vậy đưa lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại hạnh phúc 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những 
Tỷ-kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. 

12. (Như số 11, chỉ thế vào: "nêu rõ phạm tội là phạm tội")... 

13-20. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ... tội 
nặng là tội nặng... tội thô trọng là tội thô trọng... tội có dư tàn là tội có dư 
tàn... tội không dư tàn là tội không dư tàn... tội có thể sám hối là tội có thể 
sám hối... tội không có thế sám hối là tội không có thế sám hối. Những Tỷ- 
kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với sở hành như vậy, đưa lại hạnh phúc cho đa số, 
an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều 
phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. 

—oOo— 

XIII. Phẩm Một Người 

1-7 Như Lai 

1. - Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là 
ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính một người 
này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc 
cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

2. Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Của 
người nào ? Của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện của 
một người này, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. 

3. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người 
vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 


Giác. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuât hiện ở đời là xuât 
hiện một người vi diệu. 

4. Sự mệnh chung của một người, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 
Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự 
mệnh chung của một người này, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 

5. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người, 
không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không 
có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có 
đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? 
Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Một người này, khi xuất 
hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không có 
so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang 
hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa 
các loài hai chân. 

6-17. Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt 
lớn, là sự xuất hiện của đại-quang, là sự xuất hiện của đại-minh, là sự xuất 
hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt 
của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của 
mình và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất 
Lai, là sự chứng ngộ quả Bất Lai, là chứng ngộ quả A-la-hán. Của một người 
ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện 
của một người này, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất 
hiện của đại quang... là sự chứng ngộ quả A-la-hán. 

18. Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thê chon chánh 
chuyển vận Vô thượng Pháp luân do Như Lai chuyển vận, này các Tỷ-kheo, 
như Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất, này các Tỷ-kheo, chon chánh chuyến vận Vô 
thượng Pháp luân do Thế Tôn chuyển vận. 

—oOo— 

XIV. Phẩm Người Tối Thắng 
1-10 Các Vị Tỷ Kheo 

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng 
là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như). 


2. Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

3. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna. 

4. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa. 

5. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha. 

6. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiva 
Kàligodhàputta. 

7. Trong các vị đệ tử... có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (nguời 
lùn) Bhaddiya. 

8. Trong các vị đệ tử... rống tiếng rống con su tử, tối thắng là Pindola 
Bhàradvàja. 

9. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta. 

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều đuợc 
nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna. 

1-11 Các Vị Tỷ Kheo 

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, 
tối thắng là Cullapanthaka. 

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là 
Cullapanthaka. 

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tuởng thắng tiến, tối thắng là 
Mahàpanthaka. 

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti. 

5. Trong các vị đệ tử... đáng đuợc cúng duờng, tối thắng là Subhuti. 

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya. 

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata. 

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso. 



9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna. 

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali. 

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali. 

1-10 Các Vị Tỷ Kheo 

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula. 

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla. 

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda 
Dhàna. 

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa. 

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là upasena 
Vangantaputta. 

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba 
Mallaputta. 

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha. 

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya. 

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Passapa. 

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, 
tối thắng là Màhàkotthita. 

1-16 Các Vị Tỷ Kheo 

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối 
thắng là Ananda. 

2. Trong các vị đệ tử... đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda 

3. Trong các vị đệ tử... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda. 

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda. 



5. Trong các vị đệ tử... thị giả, tối thắng là Ananda. 

6. Trong các vị đệ tử... có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa. 

7. Trong các vị đệ tử... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì. 

8. Trong các vị đệ tử... không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula. 

9. Trong các vị đệ tử... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita. 

10. Trong các vị đệ tử... trì Luật, tối thắng là upàli. 

11. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka. 

12. Trong các vị đệ tử... hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda. 

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về họa giới, tối thắng là Sàgata. 

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina. 

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha. 

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối 
thắng là Mogharàjà. 

1-13 Nữ Đệ Tử Tỷ Kheo Ni 

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là 
Màhàpàjapani Gotamì. 

2. Trong các vị nữ đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

3. Trong các vị nữ đệ tử... đầy đủ thần thông, tối thắng là uppalavannà. 

4. Trong các vị nữ đệ tử... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 

5. Trong các vị nữ đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà. 

6. Trong các vị nữ đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Nandà. 

7. Trong các vị nữ đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà. 




8. Trong các vị nữ đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 

9. Trong các vị nữ đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà 
Kundalakesà. 

10. Trong các vị nữ đệ tử... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà 
Kapilànì. 

11. Trong các vị nữ đệ tử... đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà 
Kaccana. 

12. Trong các vị nữ đệ tử... mang thô y, tối thắng là Kisàgotami. 

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta. đầy đủ tin thắng giải, này các 
Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà. 

1-10 Nam Cư Sĩ 

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, 
tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà. 

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta 
Macchikassandika. 

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bổn nhiếp 
pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka. 

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là 
Mahànàma Sakka. 

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia 
chủ Ugga Vesàlika. 

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là 
Hatthigàmala Uggàta. 

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra 
Ambattha. 



9. Trong các vị đệ tà nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là 
Jivaka Komàrabhacca. 

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này 
các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủNakulapità. 

1-10 Nữ Cư Sĩ 

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y 
đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità. 

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà. 

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar. 

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà. 

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị đệ tử, tối thắng 
là Suppavàsà Kolijadhita. 

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ 
Suppiyà. 

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là 
Kàtiyànì. 

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là 
nữ gia chủ Nakulamàtà. 

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối 
với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 

-ooOoo- 

XV. Phẩm Không Thể Có Được 

1-28. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn 

1. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người 
thành tựu chánh kiến có thế chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này 


không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có 
thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. 

2. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người 
thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không 
xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: Kẻ phàm phu có thể chấp 
nhận các hành là lạc, sự kiện này có xảy ra. 

3. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người 
thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không 
xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thể chấp 
nhận các pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra. 

4-9. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một người 
thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống của mẹ... của cha... của vị A-la- 
hán... có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu...có thể phá hòa hợp 
Tăng... có thể tuyên bố một vị Đạo Sư khác, sự kiện này không xảy ra. Và sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thế đoạt mạng sống 
của mẹ... có thể tuyên bố một vị Đạo Sư khác, Sự kiện này có xảy ra. 

10. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Trong một 
Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước không sau, xuất 
hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các 
Tỷ-kheo: Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. 

11. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Trong một 
Thế giới, có hai Chuyến Luân Vưong, không trước không sau, xuất hiện một 
lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
trong một thế giới, chỉ có một Chuyến Luân Vương xuất hiện, sự kiện này 
có xảy ra. 

12. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một phụ nữ 
có thể là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện 
này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: Người đàn ông có thể là bậc A- la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, sự kiện này có xảy ra. 

13. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một phụ nữ 
có thể là vị Chuyến Luân Vương, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này 
có xảy ra, này các Tỷ-kheo: Một người đàn ông có thể là vị Chuyến Luân 
Vương, sự kiện này có xảy ra. 



14-16 Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: Một phụ 
nữ có thể là vị Đe Thích (Sakka)... là Ác Ma... là Phạm Thiên, sự kiện này 
không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, một người đàn 
ông có thể là Vị Đe Thích... là Ác Ma... là Phạm Thiên, sự kiện này có xảy 
ra. 

17. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là quả dị 
thục của thân làm ác có thế là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy 
ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả dị thục của thân làm ác là 
không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

18-19. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là quả dị 
thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự 
kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả dị 
thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác, là không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

1-9 Không Thể xẩy Ra 

1. - Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là quả dị 
thục của thân làm thiện có thế là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, 
sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quà dị 
thục của thân làm thiện là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

2-3. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là quả dị 
thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thể là không khả lạc, không 
khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này 
các Tỷ-kheo, là quả dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

4. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là người đầy 
đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có 
thể sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện 
này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người đầy đủ thân ác, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này có xảy ra. 

5-6. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được là người 
đầy đủ, miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy... (như số 4 
trên)..., sự kiện này có xảy ra. 



7-9. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được: là người 
đầy đủ thân làm thiện... miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ thân làm thiện,... miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, 
do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi Trời, 
cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 


—0O0— 

XVI. Phẩm Một Pháp 
1-10. Niệm Phật 

1. - Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết -bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, 
này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

2-10. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đế nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Pháp... niệm Tăng... niệm 
Giới... niệm Thí... niệm Thiên... niệm Hoi thở vô, Hơi thở ra... niệm Chết... 
niệm Thân... niệm An tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

XVII. Phẩm Chủng Tử 
1-10. Tà Kiến v.v... 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến 
tăng trưởng, quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, 
này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại, này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh 


kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này 
các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp 
bất thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn 
diệt, này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các 
Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện 
đã sanh bị đoạn diệt. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, tà kiến 
chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng, này các 
Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, 
tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 

6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, chánh 
kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, 
này các Tỷ-kheo, như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, chánh 
kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà 
kiến, này các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi lành, cõi Trời, cõi 
đời này, này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Các chúng sanh có đầy đủ chánh 
kiến, này các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi 
lành, cõi Trời, cõi đời này. 

9. Đối với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn 
được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm mọi khẩu hành... phàm 
mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm có 
tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm 
có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không 



khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của kiến, này các 
Tỷ-kheo. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây nimba, hay hột giống cây Kosàtaki 
(một loại cây leo), hay hột giống cây mướp đắng, được gieo vào đất ướt. 
Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều 
đưa đến tánh đắng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì cớ sao? Vì tánh ác 
của hột giống, này các Tỷ-kheo. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, 
phàm mọi thân hành... Vì tánh ác của kiến, này các Tỷ-kheo. 

10. Đối với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành 
hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến, phàm mọi khấu 
hành... phàm mọi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo 
chánh kiến, phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước 
nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của kiến, 
này các Tỷ-kheo. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay hột giống cây lúa, hay hột 
giống cây nho được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị 
gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngọt, thích ý, tánh ngon 
ngọt của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của hột giống. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, 
phàm mọi thân hành... Vì tánh hiền thiện của kiến, này các Tỷ-kheo. 

—0O0— 

XVIII. Phẩm Makkhali 
1-17 Một Pháp 

1. Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại 
bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, 
đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, 
người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an 
trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự 
xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa 
đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 


2. Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có chánh 
kiến, người không có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa phi 
pháp, an trú diệu pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích 
cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại phạm tội lớn, này 
các Tỷ-kheo, như tà kiến. Tối thắng tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phạm tội 
lớn. 

4. Ta không thấy một người nào khác, này các Tỷ-kheo, được tuân theo đưa 
lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, thất lợi cho đa số, đem đến bất 
hạnh, bất lạc cho chư Thiên và loài Người, này các Tỷ-kheo, như kẻ ngu si. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông có đặt một cái nom bẫy cá, đem lại 
bất hạnh đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều cá. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, kẻ ngu si Makkhali xuất hiện ở đời, Ta nghỉ rằng như là một cái nơm 
bẫy cá cho loài Người, đưa đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ, tổn 
thương, ton hại cho nhiều loại hữu tình. 

5. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ- 
kheo, thời người khuyến khích và người được khuyến khích như vậy tuân 
hành, tất cả đều đem lại nhiều vô phước. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng 
thuyết, này các Tỷ-kheo. 

6. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được khéo thuyết, thời người 
khuyến khích và người được khuyến khích như vậy tuân hành, tất cả đều 
đem lại nhiều phước đức. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết, này các Tỷ- 
kheo. 

7. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, ước lượng của 
sự bố thí, do người cho biết, chớ không phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì 
pháp được vụng thuyết. 

8. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, ước lượng của 
sự bố thí, do người nhận biết, không phải do người cho. Vì cớ sao? Vì pháp 
được khéo thuyết. 



9. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, người tinh cần 
tinh tấn sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết. 

10. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, người biếng 
nhác sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 

11. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ-kheo, ai sống biếng 
nhác, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết. 

12. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo, ai sống tinh 
cần tinh tấn, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 

13. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít phân có mùi hôi thúi. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta không tán thán về hiện hữu dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong 
thời gian búng ngón tay. 

14-17. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít nước tiểu có mùi hôi thúi...một ít 

nước miếng có mùi hôi thúi.một ít mủ có mùi hôi thúi.một ít máu có 

mùi hôi thúi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán về hiện hữu dầu 
cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. 

—oOo— 

XIX. Phẩm Không Phóng Dật 
1-44 Một Pháp 

1. Ví như trong cõi Jambudipa (Diêm-phủ-đề) này, số ít là các khu vườn khả 
ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái, còn nhiều hon 
là các chồ đất cao đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực râm rạp 
những gậy gộc, gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
số ít là các loài hữu tình sanh trên đất liền. Và số nhiều là các loài hữu tình 
sanh ở trong nước. 

2. ...Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu tình được tái sanh giữa 
loài Người. Và nhiều hon là các loài hữu tình được tái sanh ra ngoài loài 
Người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu tình ấy được tái 
sanh ở các quốc độ trung ưong. Và nhiều hon các loài hữu tình phải tái sanh 
ở quốc độ biên địa, giữa các loài man rợ không biết nhận thức. 




3. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh có trí tuệ, nhanh trí, 
không điếc, không câm, có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo 
thuyết hay vụng thuyết. Và nhiều hơn là các chúng sanh có ác trí tuệ, châm 
trí, điếc và câm. không có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo 
thuyết hay vụng thuyết. 

4. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh đầy đủ cặp mắt trí 
tuệ của bậc Thánh. Và nhiều hơn là các chúng sanh bị chìm đắm trong vô 
minh si ám. 

5. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh đuợc thấy Nhu Lai. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh không đuợc thấy Nhu Lai. 

6. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh đuợc nghe pháp 
luật do Nhu Lai thuyết giảng. Và nhiều hơn là các chúng sanh không đuợc 
nghe pháp luật do Nhu Lai thuyết giảng. 

7. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi nghe, thọ 
trì pháp. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi nghe không thọ trì pháp. 

8. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh quán sát ý nghĩa 
các pháp chúng học thuộc lòng. Và nhiều hơn là các chúng sanh không quán 
sát ý nghĩa các pháp chúng học thuộc lòng. 

9. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi hiểu đuợc 
ý nghĩa, sau khi hiểu đuợc pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi hiểu đuợc ý nghĩa, sau khi hiểu đuợc 
pháp, không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 

10. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh đuợc khích động 
bởi những vấn đề đáng đuợc khích động, Và nhiều hơn là các chúng sanh 
không đuợc khích động bởi những vấn đề đáng đuợc khích động. 

11. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi đuợc 
khích động, nhu lý tinh tấn. Và nhiều hơn các chúng sanh, sau khi đuợc 
khích động, không nhu lý tinh tấn. 

12. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi từ bỏ 
pháp sở duyên, đuợc định, đuợc nhất tâm. Và nhiều hơn các chúng sanh, sau 
khi từ bỏ pháp sở duyên, không đuợc định, không đuợc nhất tâm. 



13. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh được đồ ăn tối 
thắng, được vị ăn tối thắng. Và nhiều hơn, là các chúng sanh không được đồ 
ăn tối thắng, không được vị ăn tối thắng, chỉ nuôi sống với các áo và đồ ăn 
lượm lặt. 

14. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh đã dược vị ngọt 
của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Và nhiều hơn là các 
chúng sanh không được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của 
giải thoát, Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị 
ngọt của giải thoát". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

15-17. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong cõi Diêm-phủ-đề này, số ít là 
các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả 
ái. Và nhiều hơn là các chỗ đất cao đất thấp, các con sông khó lội qua, các 
khu vực rậm rạp những gậy gộc gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, số ít là chúng sanh sau khi chết từ loài Người được tái 
sanh trong loài Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ loài 
Người, bị tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 

18-20. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
loài Người được tái sanh giữa chư Thiên. Còn nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết từ loài Người bị tái sanh ở địa ngục... bị tái sanh ở loài bàng 
sanh... bị tái sanh ở cõi ngạ quỷ. 

21-23. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
chư Thiên được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết từ chư Thiên bị tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sanh... ở 
cõi ngạ quỷ. 

24-26. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
chư Thiên được tái sanh giữa loài Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết từ chư Thiên bị tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sanh... ở 
cõi ngạ quỷ. 

27-29. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
địa ngục, được tái sanh giữa loài Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bảng 
sanh... ở cõi ngạ quỷ. 



30-32. ...Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
cõi địa ngục, được sanh lên chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở 
cõi ngạ quỷ. 

33-35. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
loài bàng sanh bị tái sanh giữa loài Người, Và nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh ở địa ngục... ở các loài bàng 
sanh... ở cõi ngạ quỷ. 

36-38. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết từ 
các loài bàng sanh được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh, sau khi chết từ các loài bàng sanh được tái sanh ở cõi địa ngục... ở các 
loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 

39-41. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi chết ở 
cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa các loài Người. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh, sau khi chết ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng 
sanh... ở cõi ngạ quỷ. 

42-44. Ví như cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh, sau khi 
chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh, sau khi chết, ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng 
sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


—oOo— 

XX. Phẩm Thiền Định 
1-192 Thật Sự Là Vậy 

1. Thật sự cái này là một trong những điều lợi, này các Tỷ-kheo, tức là sống 
trong rừng ... sống khất thực ... mang y phấn tảo ... chỉ mang ba y thuyết 
pháp ... trì luật ... biết nhiều về sự thật ... đã lâu ngày là vị trưởng lão ... có 
oai nghi nghiêm chỉnh ... có được hội chúng quy tụ ... có đại hội chúng 
đoanh vây, con gia đình tốt đẹp ... diện mạo đoan chánh ... ngôn ngữ hòa nhã 
... thiểu dục ... không có bệnh hoạn. 

2-9. Neu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu 
tập Thiền thứ nhất, vị này, này các Tỷ-kheo, được gọi là một Tỷ-kheo trú 
Thiền không phải uổng phí, đã làm theo lời dạy bậc Đạo sư, là vị chịu nghe 


lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải vô ích, còn nói gì vị ấy làm cho 
sung mãn Thiền ấy. 

Neu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập 
Thiền thứ hai, ... Thiền thứ ba, ... Thiền thứ tu ... tu tập Từ tâm giải thoát ... 
tu tập Bi tâm giải thoát ... tu tập Hỷ tâm giải thoát... tu tập Xả tâm giải thoát 


10-13. Neu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham uu ỏ đời... quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên tâm, 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
uu ở đời... 

14-17. ... Đối với các pháp ác, bất thiện chua sanh, khởi lên ý muốn không 
cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng ... Đổi với các pháp ác, 
bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố 
gắng ... Đối với các pháp thiện chua sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh 
khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng ... Đối với pháp thiện đã sanh, 
khởi lên ý muốn làm an trú, không cho vong thất, làm cho tăng truởng, làm 
cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố 
gắng... 

18-21. Tu tập nhu ý túc câu hữu với Dục định tinh cần hành ... câu hữu với 
Tinh tấn định tinh cần hành ... câu hữu với Tâm định tinh cần hành ... câu 
hữu với Tu duy định tinh cần hành ... 

22-31. Tu tập Tín căn ... tu tập Tấn căn ... tu tập Niệm căn ... tu tập Định căn 
... tu tập Tuệ căn ... Tu tập Tín lực ... tu tập Tấn lực ... tu tập Niệm lực ... tu 
tập Định lực ... tu tập Tuệ lực ... 

32-38. Tu tập Niệm giác chi... tu tập Trạch pháp giác chi... tu tập Tinh tấn 
giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh an giác chi... tu tập Định giác 
chi... tu tập Xả giác chi... 

39-46. Tu tập Chánh tri kiến ... tu tập Chánh tu duy ... tu tập Chánh ngữ ... tu 
tập Chánh nghiệp ... tu tập Chánh mạng ... tu tập Chánh tinh tấn ... tu tập 
Chánh niệm ... tu tập Chánh định ... 

47-54. Quán tuởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lirợng, đẹp, xấu, vị 
ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... " 



Quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận 
thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... " 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu, 
vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... " 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, vị 
ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... " 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy ..." 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy ..." 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy ..." 

Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc 
trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy ..." 

55-62. Tự mình có sắc, thấy các sắc. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các 
loại ngoại sắc ... quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy ... Vượt 
khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến các 
tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ ... vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư: "Thức là vô 
biên", chứng và trú Thức vô biên xứ ... vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên 
xứ, với suy tư: "Không có vậy gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ ... vượt khỏi 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ....Vượt 
khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng ... 

63-72. Tu tập địa biến xứ ... tu tập thủy biến xứ ... tu tập hỏa biến xứ ... tu 
tập phong biến xứ ... tu tập xanh biến xứ ... tu tập vàng biến xứ ... tu tập đỏ 
biến xứ ... tu tập trắng biến xứ ... tu tập hư không biến xứ ... tu tập thức biến 
xứ... 



73-82. Tu tập tưởng bất tịnh ... tu tập tưởng về chết ... tu tập tưởng yếm ly 
các món ăn ... tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới ... tu tập vô 
thường tưởng ... tu tập tưởng khổ trên vô thường ... tu tập tưởng vô ngã trên 
khổ ... tu tập tưởng đoạn tận ... tu tập tưởng ly tham ... tu tập tưởng đoạn diệt 


83-92. Tu tập tưởng vô thường ... tu tập tưởng vô ngã ... tu tập tưởng về chết 
...tu tập tưởng ghê tởm đối với các món ăn ... tu tập tưởng không hỷ lạc đối 
với tất cả thế giới ... tu tập tưởng hài cốt... tu tập tưởng bị trùng bọ ăn ... tu 
tập tưởng bị xanh bầm ... tu tập tưởng bị đầy những lồ hổng ... tu tập tưởng 
bị sưng phồng lên ... 

93-102. Tu tập niệm Phật ... tu tập niệm Pháp ... tu tập niệm Tăng ... tu tập 
niệm Giới... tu tập niệm Thí... tu tập niệm Thiên ... tu tập niệm Hơi thở vô, 
Hơi thở ra ... tu tập niệm Chết... tu tập Thân niệm ... tu tập An tịnh niệm ... 

103-112. Tu tập Tín căn đồng với sơ Thiền ... tu tập Tấn căn đồng với sơ 
Thiền ... tu tập Niệm căn đồng với sơ Thiền ... tu tập Định căn đồng với sơ 
Thiền ... tu tập Tuệ căn đồng với sơ Thiền ... tu tập Tín lực ... tu tập Tấn lực 
... tu tập Niệm lực ... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực đồng với sơ Thiền. 

113-122. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ hai ... Tu tập Tuệ lực đồng với 
Thiền thứ hai... 

123-132. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ ba ... Tu tập Tuệ lực đồng với 
Thiền thứ ba ... 

133-142. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ tư ... Tu tập Tuệ lực đồng với 
Thiền thứ tư ... 

143-152. Tu tập Tín căn câu hữu với Từ ... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Từ 


153-162. Tu tập Tín căn câu hữu với Bi... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Bi... 
163-172. Tu tập Tín căn câu hữu với Hỷ ... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Hỷ 


173-182. Tu tập Tín căn câu hữu với Xả ... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Xả 



183-192. Nếu tu tập Tín căn ... nếu tu tập Tấn căn ... nếu tu tập Niệm căn ... 
nếu tu tập Định căn ... nếu tu tập Tuệ căn ... nếu tu tập Tín lực ... nếu tu tập 
Tấn lực ... nếu tu tập Niệm lực ... nếu tu tập Định lực ... nếu tu tập Tuệ lực ... 
, vị này, này các Tỷ-kheo, đuợc gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền không phải 
trống không, đã làm theo lời dạy bậc Đạo su, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn 
đồ ăn quốc độ không phải uổng phí, còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn pháp 
ấy. 


—0O0— 

XXI. Phẩm Thiền Định (2) 


1-70. 


1. Nhu một ai, này các Tỷ-kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biến lớn, có 
thể bao gồm tất cả con sống bé nhỏ đổ vào biển cả, cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ai tu tập, làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện 
pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần. 

2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
đua đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn khỏi các kho ách, chánh niệm 
tỉnh giác, đua đến chứng đắc tri kiến, đua đến hiện tại lạc trú, đua đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Đây là một pháp, này các Tỷ-kheo, tu tập, đuợc làm cho sung mãn, đua đến 
cảm hứng lớn... , đua đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. 

9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi đuợc tu tập, đuợc làm cho sung 
mãn, thân đuợc khinh an, tâm đuợc khinh an, tầm tứ đuợc tịnh chỉ, toàn bộ 
các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập, làm cho viên mãn. Một pháp ấy 
là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, 
thân đuợc khinh an, tâm đuợc khinh an, tầm và tứ đuợc tịnh chỉ, toàn bộ các 
pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập, làm chi viên mãn. 

13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
các pháp bất thiện chua sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh 
bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm 
cho sung mãn một pháp này, các pháp bất thiện chua sanh không sanh khởi, 
các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 

14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi đuợc tu tập, đuợc làm cho sung 
mãn, các pháp thiện chua sanh đuợc sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh 


đưa đến tăng trưởng, quảng đại. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp 
thiện chưa sanh....đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 

16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các 
tùy miên được nhổ sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là 
thân hành niệm. Khi một pháp này dược tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiết sử bị đoạn tận. 

22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến Niết-bàn không có chấp thủ. 
Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích .... không có chấp thủ. 

24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự thông đạt của nhiều giới, sự thông đạt của nhiều giới sai 
biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
thông đạt... sự vô ngại giải của nhiều giới. 

27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả Nhất lai, 
đưa đến sự chứng ngộ quả Bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một 
pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này dược tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu,.... quả A-la-hán. 

31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ, đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến 
quảng đại trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến qủang 
đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hạn 
trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, đưa đến trí tuệ nhẹ 
nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỉ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc 
sảo, đưa đến trí tuệ thể nhập. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi một pháp này dược tu tập, dược làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng 
đắc trí tuệ,...đưa đến trí tuệ thể nhập. 

47-48. Những vị này không hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những 
vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị thực hành thân hành niệm. 



49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là những vị 
không chia sẻ thân hành niệm. Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, 
là những vị chia sẻ thân hành niệm. 

51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những ai đoạn tận thân 
hành niệm. Bất tử không bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đổi với những ai 
không đoạn tận thân hành niệm. 

53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đối với những ai khiếm 
khuyết thân hành niệm. Bất tử đuợc viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai viên thành thân hành niệm. 

55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với những ai bỏ phế 
thân hành niệm. Bất tử không bị bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
không bỏ phế thân hành niệm. 

57-58. Bất tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai vong thất thân 
hành niệm. Bất tử không bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đổi với những ai 
không vong thất thân hành niệm. 

59-60. Bất tử không đuợc thực hiện, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
không thực hiện thân hành niệm. Bất tử đuợc thực hiện, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai thực hiện thân hành niệm. 

61-62. Bất tử không đuợc tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không tu 
tập thân hành niệm. Bất tử đuợc tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu 
tập thân hành niệm. 

63-64. Bất tử không đuợc làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai không làm cho sung mãn thân hành niệm. Bất tử đuợc làm cho 
sung mãn, này các Tỷ-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn thân hành 
niệm. 

65-66. Bất tử không đuợc thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
không thắng tri thân hành niệm. Bất tử đuợc thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối 
với những ai thắng tri thân hành niệm. 

67-68. Bất tử không đuợc liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
liễu tri thân hành niệm. Bất tử đuợc liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với những 
ai liễu tri thân hành niệm. 



69-70. Bất tử không được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
không chứng ngộ thân hành niệm. Bất tử được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai chứng ngộ thân hành niệm. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

- 00 O 00 - 

Chương II - Hai Pháp 
I. Phẩm Hình Phạt 
1-10 Hai Loại Tội 


1.- Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo. - 
Bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay 
trong hiện tại, và tội có kết quả trong đời sau. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy 
vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt 
sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt 
tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt 
mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh 
đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt La-hầu khấu hình ... hỏa man hình 
(lấy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành hình (lấy rom bện lại rồi 
siết chặt) ... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo) ... linh dưong hình (hình phạt con 
dê núi) ... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt) ... tiền hình (cắt thịt thành 
đồng tiền) ... khối chắp hình ... chuyến hình ... cao đạp đài ... Họ tưới bằng 
dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt 
đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác nghiệp như vậy, vua 
chúa bắt được kẽ ăn trộm, kẻ vô loại, áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ 
đánh bằng roi ... họ lấy gươm chặt đầu. Neu ta làm các ác nghiệp như vậy, 
vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình phạt như vậy". Người ấy sợ hãi tội phạm 
ngay trong hiện tại, không có cưóp phá tài sản của những người khác. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong hiện tại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ớ đây, có người 
suy xét như sau: "Quả dị thục của thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. 
Quả dị thục của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của ý 
nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Neu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc 
ác, sao ta lại không có thế, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, 
từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói 
thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. 

Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải 
học tập như sau: "Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng 
ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các 
tội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ- 
kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi rằng 
người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội. 

2. Có hai sự tinh cần này rất khó thực hiện ỏ đời. Thế nào là hai? Sự tinh cần 
của các gia chủ ở nhà với mục đích bố thí các vật dụng như đồ ăn khất thực, 
các sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, và sự tinh cần của các người xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Hai sự 
tinh cần này, naỹ các Tỷ kheo, rất khó thực hiện ỏ đời. 

Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, tối thắng là tinh cần với mục đích 
từ bỏ tất cả sanh y. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như 
sau: "Ta sẽ cố gắng tinh cần đế từ bỏ tất cả sanh y". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải học tập. 

3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, thân không làm thiện, miệng 
nói lời ác, miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Vị ấy bị 
nung nấu vởi ý nghĩ: "Thân ta đã làm ác". Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: 
"Thân ta đã không làm thiện". Vị ấy bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời ác". Vị ấy bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Miệng ta đã không nói lời thiện". 
Vị ấy bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". Vị ấy bị nung nấu vởi ý 
nghĩ: "Ý ta đã không nghĩ thiện". Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm 
cho nung nấu. 



4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho nung nấu. Thế nào là 
hai? Ớ đây, có nguời thân làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, 
miệng không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. Vị ấy không bị nung nấu 
vởi ý nghĩ: "Thân ta đã làm thiện". Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: 
"Thân ta đã không làm ác". Vị ấy không bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Miệng ta 
đã nói lời thiện". Vị ấy không bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Miệng ta đã không 
nói lời ác". Vị ấy không bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ thiện". Vị ấy 
không bị nung nấu vởi ý nghĩ: "Ý ta đã không nghĩ ác". Có hai pháp này, 
này các Tỷ-kheo, không làm cho nung nấu. 

5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đã học đuợc, biết đuợc. Thế nào là 
hai? Không biết đủ đổi với thiện pháp và không có thổi chuyến đổi với tinh 
cần. Không có thối chuyến, này các Tỷ-kheo, ta cố gắng nhu sau: "Ta sẵn 
sàng, dầu chỉ còn da, gân và xuơng, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, 
mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chua chứng đắc, 
nhờ sức mạnh của nguời, nhờ tinh tấn của nguời, nhờ cần dõng của nguời. 
Ta nhờ không phóng dật, chứng đuợc Chánh Giác. Nhờ không phóng dật, 
chứng đuợc Vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách". Và này các Tỷ-kheo, nếu 
các Thầy không có thối chuyển, cố gắng nhu sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xuơng, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh 
tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chua chứng đắc, nhờ sức mạnh của 
nguời, nhờ tinh tấn của nguời, nhờ cần dõng của nguời". Thời không bao 
lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ đạt đuợc mục đích mà các Thiện nam tử 
chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: Đó chính là vô 
thuợng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, các Thầy với thắng trí, tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy 
cần phải học tập nhu sau: "Không có thối chuyến, chúng ta cố gắng, chúng 
ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xuơng, dầu thịt và máu trên thân bị khô 
héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chua chứng 
đắc, nhờ sức mạnh con nguời, nhờ tinh tấn con nguời, nhờ cần dõng con 
nguời". Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là hai? Thấy vị ngọt trong các 
pháp có thể khởi lên kiết sử. Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiết sử. Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết sử, này 
các Tỷ-kheo, tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không đoạn tận. 
Do tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, uu, não. Ta nói rằng nguời ấy 
không giải thoát khỏi khổ đau. Ai sống thấy nhàm chán trong các pháp có 
thể khởi lên kiết sử, này các Tỷ-kheo, tham đuợc đoạn tận, sân đuợc đoạn 



tận, si được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được 
đoạn tận, nên được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy giải thoát khỏi khổ đau. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai pháp. 

7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm 
và không quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 

8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và 
quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng. 

9. Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho thế giới. Thế nào là 
hai? Tàm và quý. Neu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, thời 
không thể chỉ được đây là mẹ hay là em, chị của mẹ, hay đây là vợ của anh 
hay em của mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
Và thế giới sẽ đi đến hồn loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài 
chó, loài dã can. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở 
cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, 
hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay đây là vợ 
của các vị tôn trưởng. 

10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Tiền an 
cư và hậu an cư. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an cư mùa 
mưa. 


—oOo— 

II. Phẩm Tranh Luận 

1-10 Các Sức Mạnh 

1,— Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Sức mạnh tư sát và 
sức mạnh tu tập. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? Ớ đây, 
này các Tỷ-kheo, có người tư sát như sau: "Với thân làm ác, quả dị thục là 
ác, ngay hiện tại và trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác, ngay 
trong hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị thục là ác, ngay trong 
hiện tại và trong đời sau". Vị ấy, tư sát như vậy, từ bỏ thân làm ác, tu tập 
thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu 
tập ý nghĩ thiện, tư xử sự thật thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức 
mạnh tư sát. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của nguời hữu học. Do sức mạnh tu học, vị 
ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, vị 
ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
sức mạnh. 

2. Này các Tỷ kheo, có hai sức mạnh. Thế nào là hai? Sức mạnh tu sát và 
sức mạnh tu tập. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh tu sát? ... (nhu 
trên)... Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu sát. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập niệm Niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, huớng đến từ bỏ. Tu tập Trạch pháp giác chi... tu tập 
Tinh tấn giác chi ... tu tập Hỷ giác chi ... tu tập Kh inh an giác chi ... tu tập 
Định giác chi... tu tập Xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, huớng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức 
mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 

3. Này càc Tỷ kheo, có hai sức mạnh.... (nhu số 1 ở trên). Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú so Thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, 
xả khổ, diệt hỷ uu đã cảm thọ truớc, chứng và trú Thiền thứ tu, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 

4. Có hai cách thuyết pháp này của Nhu Lai, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai? Luợc thuyết và rộng thuyết. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai cách 
thuyết pháp của Nhu Lai. 

5. Trong bất cứ tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ- 
kheo buộc tội, không có tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh tụng ấy 
đuợc chờ đợi là sẽ đua đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống 
không đuợc an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, có tự mình khéo quán sát lấy mình, 



thời tranh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là không đưa đến kéo dài, 
gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống được an lạc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, khéo 
tự mình quán sát lấy mình? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội quán 
sát như sau: "Ta phạm một tội bất thiện về thân. Tỷ-kheo ấy đã thấy ta phạm 
tội bất thiện về thân. Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, Tỷ-kheo ấy sẽ 
không thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Do vì ta có phạm một tội bất thiện 
về thân, do vậy, Tỷ-kheo ấy thấy ta có phạm tội bất thiện về thân. Thấy ta có 
phạm tội bất thiện về thân, Tỷ-kheo ấy không được hoan hỷ. Vì không hoan 
hỷ, Tỷ-kheo ấy nói với ta lời không hoan hỷ. Vì ta bị Tỷ-kheo ấy nói lời 
không hoan hỷ, nên ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho các 
người khác biết. Như vậy, ỏ đây tội phạm chinh phục ta như trường hop 
người phải trả thuế hàng hóa của mình". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo phạm tôi tự khéo tự mình quán sát lấy mình. 

Và thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội khéo tự mình quán sát lấy 
mình? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội quán sát như sau: "Tỷ- 
kheo phạm một tội bất thiện về thân. Ta đã thấy Tỷ-kheo ấy phạm một tội 
bất thiện về thân. Nếu Tỷ-kheo này không phạm tội bất thiện về thân, thời ta 
đã không thấy Tỷ-kheo ấy phạm tội bất thiện về thân. Do vì Tỷ-kheo này có 
phạm một tội bất thiện về thân, do vậy Ta thấy Tỷ-kheo này phạm tội bất 
thiện về thân. Và sau khi thấy Tỷ-kheo này phạm tội bất thiện về thân, ta 
không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho Tỷ-kheo này biết lời không 
hoan hỷ. Vì Tỷ-kheo này bị ta nói lời không hoan hỷ, nên không hoan hỷ. Vì 
không hoan hỷ, vị ấy nói cho các người khác biết. Như vậy, ở đây tội phạm 
chinh phục ta, như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình". Như 
vậy, Tỷ-kheo buộc tội khéo tự mình quán sát lấy mình. 

Trong bất cứ tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo 
buộc tội, không tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh tụng ấy được chờ 
đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống không 
được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, có tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tranh 
tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là không đưa đến kéo dài, gay gắt, 
ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống được an lạc. 

6. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 



thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch 

rpl Ạ rp /V 

Thê Tôn: 

- Do nhân gì, thua Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây một số chúng sanh 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

- Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, này Bà-la-môn, nhu vậy ở 
đây, một số các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục! 

- Do nhân gì, thua Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây một số chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này? 

- Do nhân pháp hành và bình đẳng hành, này Bà-la-môn, nhu vậy ở đây, một 
số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, đuợc sanh lên cõi Thiện, cõi 
Trời, cõi đời này. 

- Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Nhu nguời dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phoi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đuờng cho kẻ đi lạc huớng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối đế những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp đuợc Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phuong tiện trình bày giải thích. Con nay xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng! Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
nguõng! 

7. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, thua Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây một số chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

- Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. Nhu vậy, ở đây một số 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục! 

- Do nhân gì, thua Tôn giả Gotama, do duyên gì, ỏ đây một số chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này? 



- Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. Như vậy, ở đây một số 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi 
đời này. 

- Thưa Tôn giả Gotama, lời nói vắn tắt không giảng rộng của Tôn giả 
Gotama, con không được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu 
Tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi lời nói vắn tắt không giảng rộng của Tôn giả Gotama. 

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn: 

- Thưa vâng, Tôn giả 
Thế Tôn nói như sau: 

- Ớ đây, này Bà-la-môn, có người thân làm ác, thân không làm thiện, miệng 
nói ác, miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Như vậy, này 
Bà-la-môn, do làm và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Lại ở đây, này Bà-la-môn, có một sổ chúng sanh thân làm thiện, thân không 
làm ác, miệng nói thiện, miệng không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
Như vậy, này Bà-la-môn, do làm và do không làm như vậy, ỏ đây một số 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, 
cõi đời này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 

8. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một 
bên: 

- Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Neu làm những điều 
không nên làm ấy, thời có những nguy hại gì được chờ đợi? 



- Vì rằng này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Neu làm những điều không 
nên làm ấy, thời có những nguy hại nhu sau đuợc chờ đợi: Tự mình chê 
trách mình; sau khi đuợc biết, kẻ trí chê trách, tiếng ác đồn xa, bị mê ám khi 
mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Vì thế, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Neu làm những 
điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại nhu vậy đirợc chờ đợi. 

-Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân 
làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Neu làm những 
điều nên làm ấy, thời có những lợi ích gì đuợc chờ đợi? 

- Vì rằng này Ananda, Ta dã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Neu làm những điều nên 
làm ấy, thời có những lợi ích nhu sau đuợc chờ đợi: Tự mình không chê 
trách mình; sau khi đuợc biết, kẻ trí tán thán, tiếng lành đồn xa, không bị mê 
ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, đuợc sanh vào cõi 
Thiện, cõi Trời, cõi đời này. Vì thế, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách 
dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. 
Neu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích nhu vậy đuợc chờ 
đợi. 

9. Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có 
thể làm đuợc. Neu từ bỏ bất thiện không thế làm đuợc thời ta đã không nói 
nhu sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
từ bỏ bất thiện có thể làm đuợc, do vậy Ta mới nói rằng: "Này các Tỷ-kheo, 
hãy từ bỏ bất thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện đua đến bất 
hạnh, đau khổ, thời ta không nói nhu sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất 
thiện". Và này các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất thiện đua đến hạnh phúc, an lạc, 
nên Ta đã nói nhu sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện". 

Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể làm 
đuợc. Neu tu tập thiện không thể làm đuợc, này các Tỳ kheo, thời ta đã 
không nói nhu sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện". Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể làm đuợc, do vậy Ta mới nói rằng: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đua đến bất 



hạnh, đau khố, thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập 
thiện". Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, 
nên Ta đã nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện". 

10. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự hỗn loạn (mê mờ) và biến 
mất của diệu pháp. Thế nào là hai? Văn cú bị đảo ngược và ý nghĩa bị hiểu 
lầm. Neu văn cú bị đảo ngược thời ý nghĩa bị hiểu lầm. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa đến hỗn loạn và biến mất của diệu pháp. 

11. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến an trú, không biến loạn, không 
biến mất của diệu pháp. Thế nào là hai? Văn cú phối trí chon chánh và ý 
nghĩa được hiếu chon chánh, nếu văn cú được phổi trí chon chánh thời ý 
nghĩa được hiểu chon chánh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp 
đưa đến an trú, không hỗn loạn, không biến mất của diệu pháp. 

—0O0— 

III. Phẩm Người Ngu 


1-10 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu này. Thế nào là hai? Người có 
phạm tội nhưng không thấy có phạm tội, và người không chấp nhận người 
khác như pháp phát lộ tội của mình. Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu 
này. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người có phạm 
tội là thấy có phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội 
của mình. Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có trí này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là 
hai? Người độc ác với tâm đầy sân hận, và người có lòng tin với tà kiến. Này 
các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. 

3. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là 
hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai không nói, không 
thuyết, và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, 
có thuyết. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. 

4. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. Thế 
nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai có nói, có 


thuyết, và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai không 
nói, không thuyết, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai 

5. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? 
Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa, và người 
nêu rõ kinh đã được giải nghĩ là kinh cần phải giải nghĩa. Hai hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, xuyên tạc Như Lai. 

6. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, không xuyên tạc Như Lai. Thế nào 
là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa, và 
người nêu rõ kinh đã được giải nghĩ là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, không xuyên tạc Như Lai. 

7. Với người có hành động che đậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú 
được chờ đợi: địa ngục hay bàng sanh. Với người không có hành động che 
đậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: chư Thiên hay 
loài Người. 

8. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ 
đợi: địa ngục hay loại bàng sanh. 

Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, một trong hai sanh thú được chờ 
đợi: chư Thiên hay loài Người. 

Người theo ác giới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp nhận: địa ngục hay loài 
bàng sanh. Người đầy đủ thiện giới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp nhận: chư 
Thiên và loài Người. 

9. Do quán thấy hai lợi ích, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến ngôi rừng hẻo lánh, 
các trú xứ xa vắng. Thế nào là hai? Thấy tự mình hiện tại lạc trú, và có lòng 
thương tưởng đến những chúng sanh về sau. Do quán thấy hai lợi ích này, 
này các Tỷ-kheo, nên Ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. 

10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là 
hai? Chỉ và Quán. Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm 
được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được 
đoạn tận. Quán được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn 
tận. Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ-kheo, tâm không thể giải thoát. Hay 
bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham, là tâm 
giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát. 



—oOo— 


IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng 
1-11 Đất 

1. - Này các Tỷ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải 
Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người 
không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối 
với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ- 
kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện 
nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, 
nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết 
ơn, nhớ ơn. 

2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thế trả ơn được. Thế 
nào là hai? Mẹ và Cha. Neu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một 
bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, 
thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, 
như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn 
nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy 
lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa 
làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha 
mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu 
chúng vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có 
lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ 
cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; 
đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố 
thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy 
vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và 
cha. 


3. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm... ngồi xuống một bên. Bà-la-môn ấy nói với Thế 
Tôn: 

-Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 

- Này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và Ta thuyết về không hành động. 

- Nhu thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động và thuyết về không 
hành động? 

-Ta thuyết không hành động, này Bà-la-môn, đối với thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không hành động đối với nhiều loại pháp ác, bất 
thiện. Ta thuyết hành động, này Bà-la-môn, đổi với thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành động đối với nhiều loại pháp thiện. 
Nhu vậy, này Bà-la-môn, ta thuyết về hành động và thuyết về không hành 
động. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy nguõng! 

4. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Anàthapindika bạch 
Thê Tôn: 

- Có bao nhiêu nguời, bạch Thế Tôn, đáng đuợc cúng duờng ở đời? Và chỗ 
nào cần phải bố thí cúng duờng. 

- Có hai hạng nguời, này gia chủ, đáng đuợc cúng duờng ở đời: Hữu học và 
vô học. Đối với hai hạng nguời này đáng đuợc cúng duờng ở đời, này gia 
chủ, ỏ đây cần phải bố thí cúng duờng. 

Thế Tôn thuyết nhu vậy, Thiện Thệ nói nhu vậy xong, bậc Đạo su lại nói 
thêm: 

Hữu học và Vỡ học 
Cả hai ở trong đời 
Đều đảng được củng dường 
Đổi với người dâng lễ 
Họ giữ thân chánh trực 
Cả lời nói ỷ nghĩ 



Phước điền người dâng củng 
Đây thỉ có quả lớn. 

5. Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Thắng Lâm, khu vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi, tại Đông Viên, ngôi lâu đài 
của mẹ Migàra. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo! 

- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta, Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng về con người bị nội kiết sử trói buộc và vị ngoại 
kiết sử trói buộc. Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta, Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

- Này chư Hiền, thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc? Ớ đây, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo có giới hạnh, sổng hộ trì với sự hộ trì của giới bon 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào một trong các Thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng 
chung, vị ấy làm người lại trở về, trở về ở thế giới này. Vị này, này chư 
Hiền, được gọi là người bị nội kiết sử trói buộc, người lại trở lại, trở lui 
trạng thái này. 

Thế nào, này chư Hiền, là người bị ngoại kiết sử trói buộc? Ớ đây, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo có giới hạnh, sổng hộ trì với sự hộ trì của giới bon 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lồi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy, chứng đạt và an trú tịch 
tịnh tâm giải thoát. Sau khi thân hoại mạng chung, Vị ấy sanh vào một loại 
chư Thiên. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở lui, không 
còn trở lại trạng thái này nữa. Vị này, này chư Hiền, được gọi là người bị 
ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này 
nữa. 



Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy thực hiện 
sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt 
khát ái. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt tham. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, đuợc sanh vào một trong các Thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng 
chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. Vị này, 
này chu Hiền, đuợc gọi là nguời bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 

Rồi một số đông chu Thiên với tâm thăng bằng đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, chu Thiên ấy bạch Thế 
Tôn: 

- Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, ở lâu đài mẹ Migàra, 
thuyết pháp về nguời bị nội kiết sử trói buộc và nguời bị ngoại kiết sử trói 
buộc. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến Tôn giả Sàriputta. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, rồi nhu nguời lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất ở Thắng 
Lâm, hiện ra ở tại Đông viên, tại lâu đài mẹ Migàra, truớc mặt Tôn giả 
Sàriputta. Thế Tôn ngồi xuống trên chồ đã soạn sẵn. Rồi Tôn giả Sàriputta 
đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta 
đang ngồi xuống một bên: 

- Ớ đây, này Sàriputta, có một số đông chu Thiên, với tâm thăng bằng, đi 
đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, chu Thiên 
ấy thua với Ta: "Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, ở lâu 
đài mẹ Migàra, thuyết pháp về nguời bị nội kiết sử trói buộc và nguời bị 
ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay! 
Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến Tôn giả Sàriputta". Này 
Sàriputta, chu Thiên ấy tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhung cùng 
đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. Này 
Sàriputta, Thầy có thể nghĩ nhu sau: "Chắc chắn, tại chỗ kia (trên thế giới) 
đã tu tập, nhờ vậy, chu Thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
nhung cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim, không có chen 
lấn nhau". Này Sàriputta, Thầy chớ có thấy nhu vậy. Chính tại đây, này 
Sàriputta, chu Thiên ấy đã tu tập tâm, nhờ nhu vậy chu Thiên ấy tuy con số 
đến ... không chen lấn nhau. Do vậy, này Sàriputta, cần phải học tập nhu 



sau: "Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh". Này Sàriputta, cần phải 
học tập như vậy. Với những ai có các căn an tịnh, này Sàriputta, với những 
ai có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ được an tịnh, khẩu nghiệp được 
an tịnh, ý nghiệp được an tịnh. "Chúng ta sẽ đem tặng cho các vị đồng Phạm 
hạnh một quà tặng an tịnh". Như vậy, này Sàriputta, các Thầy cần phải học 
tập. Các du sĩ ngoại đạo nào, này Sàriputta, không được nghe pháp môn này, 
họ sẽ bị thiệt hại. 

6- Như vầy tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ở tại Vanara, trên bờ sông Kaddamada. Rồi 
Bà-la-môn Aràmadanda đi đến Tôn giả Mahà Kaccàna, sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn Aràmadanda thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì các người Sát-đế-lỵ tranh 
chấp với các người Sát-đế-lỵ, các người Bà-la-môn tranh chấp với các người 
Bà-la-môn, các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước 
bởi các dục tham, này Bà-la-môn, nên các quý tộc tranh chấp với các quý 
tộc, các người Bà-la-môn tranh chấp với các Bà La môn, các người gia chủ 
tranh chấp với các người gia chủ. 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì các Sa-môn tranh chấp với 
các Sa-môn? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước 
bởi các kiến tham, này Bà-la-môn, nên các Sa-môn tranh chấp với các Sa- 
môn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Kaccàna, có người nào ở đời có thể vượt qua thiên 
chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham 
này, có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị 
đắm trước bởi các kiến tham này? 

- Có người ở đời này, này Bà-la-môn, có thể vượt qua thiên chấp, trói buộc, 
đắm say, xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham này, có thế vượt qua 
thiên chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham 
này. 



Vị ấy là ai, này các Bà-la-môn, có thể vượt qua thiên chấp ... kiến tham 
này? 

Ớ quốc độ phương Đông, này Bà-la-môn, có một thành phố tên là Sàvatthi, 
Tại đấy, Thế Tôn nay đang trú, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Vị Thế Tôn 
ấy, này Bà-la-môn, đã vượt qua thiên chấp ... kiến tham này. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Aràmadanda từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về 
phía Thế Tôn, và nói lên ba lần lời cảm hứng như sau: 

- Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Kính lễ Thế Tôn ấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác! Vị Thế Tôn ấy, đã vượt qua thiên chấp ... kiến tham này. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Kaccàna! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, thưa Tôn 
giả Kaccàna, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc 
hướng, hay đem đèn vào trong bóng tối đế những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Kaccàna dùng nhiều pháp môn đế 
giải thích. Thưa Tôn giả Kaccàna, con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng! Mong Tôn giả Kaccàna chấp nhận con 
làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

7. Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, tại rừng Gundhà. Rồi 
Bà-la-môn Kandaràyana đi đến Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên với 
Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Kandaràyana thưa 
với Tôn giả Mahà Kaccàna: 

- Tôi có nghe như sau, thưa Tôn giả Kaccàna: "Sa-môn Kaccàna không kính 
lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, 
trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối 
tuổi đời". Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải sự tình là như vậy không? Neu 
Tôn giả Kaccàna không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi 
các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa 
cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccàna, 
là không được tốt đẹp. 



- Này Bà-la-môn, có Thế Tôn, bậc Tri giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi truởng lão và về địa vị của 
tuổi trẻ. Vị truởng lão, này Bà-la-môn, 80 tuổi hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, 
nếu vị ấy thọ huởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi 
lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tu dục vọng, cố gắng 
tìm cầu các dục vọng; nguời nhu vậy đuợc gọi là kẻ ngu, không phải là bậc 
truởng lão. Dầu cho này Bà-la-môn, một nguời còn trẻ, một thanh niên trẻ 
trung với tóc đen nhánh, đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện trong thời sơ khởi của 
tuổi đời, mà nguời ấy không huởng thọ các dục vọng, không sống giữa các 
dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai 
nghiến bởi các tầm tu dục vọng, không có cố gắng tìm cầu các dục vọng; 
nguời nhu vậy đuợc gọi là bậc có trí, bậc truởng lão. 

- Khi đuợc nghe nói vậy, Bà-la-môn Kandarãyana từ chồ ngồi đứng dậy, đắp 
thuợng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuổi và 
nói: 

- Truởng lão là chu Tôn giả, đã đứng trên địa vị truởng lão. Trẻ tuổi là 
chúng con, đã đứng trên địa vị trẻ tuổi. 

Thật vi diệu, Tôn giả Kaccàna, ... Mong Tôn giả Kaccàna chấp nhận con làm 
cu sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy nguỡng! 

8. - Khi nào các nguời ăn trộm cuờng mạnh, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, 
các vua chúa yếu đuối, trong khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa đế 
đi qua lại, đi ra, đi quan sát các biên cuơng. Và trong khi ấy, thật không an 
toàn cho các Bà-la-môn, các gia chủ đế đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công 
việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các ác Tỷ-kheo cuờng 
mạnh, trong khi ấy, các thuần tịnh Tỷ-kheo yếu đuối. Trong khi ấy, này các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo thuần tịnh giữ thái độ im lặng, hoặc ấn mình giữa 
chúng Tỷ-kheo, hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là bất hạnh cho đa số, là không an lạc cho đa số, là không lợi ích cho 
đa số, là bất hạnh, đau khổ cho chu Thiên và loài Nguời. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua chúa cuờng mạnh, trong khi ấy, các trộm 
cuớp yếu đuối, trong khi ấy, thật an toàn cho các vua chúa đế đi qua lại, đi 
ra, đi quan sát các biên cuơng. Và trong khi ấy, thật an toàn cho các Bà-la- 
môn, các gia chủ đế đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các thuần tịnh Tỷ-kheo cuờng mạnh, trong 
khi ấy, các ác Tỷ-kheo yếu đuối. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, các ác Tỷ- 



kheo giữ thái độ im lặng, hoặc ấn mình giữa chúng Tỷ-kheo, hoặc đi các chỗ 
khác. Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạnh phúc cho đa số, là an lạc cho đa 
số, là lợi ích cho đa số, là hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

9. Ta không tán thán hai loại tà hạnh, này các Tỷ-kheo, ở người gia chủ hay 
ở người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ-kheo, hay người xuất gia theo 
tà hạnh, do nhân duyên tà hạnh, không thế đem lại chánh lý, thiện pháp. 

Ta tán thán hai loại chánh hạnh, này các Tỷ-kheo, ở người gia chủ hay ở 
người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ-kheo, hay người xuất gia theo 
chánh hạnh, do nhân duyên chánh hạnh, có thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 

10. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, chặn đứng cả văn và nghĩa, bằng 
cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những Tỷ- 
kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không an 
lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, bất hạnh, đau khố cho chư Thiên và 
loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều vô 
phước làm cho diệu pháp biến mất. 

Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách 
nắm giữ đúng đắn các kinh điến và những văn tự thích ứng, thì những Tỷ- 
kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc 
cho đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều phước 
đức, làm cho diệu pháp an trú. 


—0O0— 

V. Phẩm Hội Chúng 
1-10 

1,- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng 
nông nổi? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo tháo 
động, kiêu căng, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hội chúng nông nổi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo, không tháo động, không kiêu căng, 
không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất 
niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, có nhất tâm, có các căn đuợc bảo vệ. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thuợng giữa hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu. 

2. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Hội chúng 
bất hòa và hội chúng hòa họp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bất 
hòa? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo sống cạnh 
tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thuong nhau bằng binh khí miệng lưỡi, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa họp? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo hòa họp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa 
họp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hội chúng hòa họp. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng hòa họp. 

3. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Hội chúng 
không thù thắng và hội chúng thù thắng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng không thù thắng? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các 
trưởng lão Tỷ-kheo sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ 
roi gánh nặng sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn đế đạt đến những gì 
chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa 
ngộ. Còn lóp hậu nhân, tùy thuộc hậu kiến của họ, sống trong sự đầy đủ, 
biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ roi gánh nặng sống viễn ly, không có gia 
sức tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa 
chứng, đế ngộ được những gì chưa ngộ.. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng không thù thắng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ-kheo không sống trong sự đầy đủ, 
không lười biếng, từ bỏ não hại nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, 
có gia sức tinh tấn đế đạt đến những gì chưa đạt, đế chứng được những gì 
chưa chứng, đế ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lóp hậu nhân, tùy thuận 
hậu kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh 



nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn đế đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những 
gì chưa ngộ.. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thù thắng. 

4. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng không 
phải Thánh và hội chúng bậc Thánh. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng không phải Thánh? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các 
Tỷ-kheo không như thật rõ biết: "Đây là khổ"; không như thật rõ biết: "Đây 
là khổ tập"; không như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; không như thật rõ 
biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng không phải Thánh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ"; như thật 
rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng bậc Thánh. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh. 

5. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng cặn 
bã? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo đi đến con 
đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ 
hãi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến 
con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. 

Này các Tỷ-kheo, đây là hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai 
hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng tinh ba. 

6. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng được 
huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn và hội 
chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa 



trương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong 
khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo đối với các kinh điển do Như Lai tuyên 
thuyết, thâm sâu, ý nghĩa siêu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh 
điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lóng tai, không an 
trú tâm đế hiểu biết chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, 
cần phải học thuộc lòng. Nhưng đối với các kinh điến thi văn do thi sĩ làm 
ra, với các nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại 
giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết 
giảng, họ khéo nghe, họ lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng, họ nghĩ 
rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học 
thuộc lòng các pháp ấy, họ không hỏi đi hỏi lại cùng nhau, không có mở 
rộng ra đế thảo luận với những câu hỏi như: "Cái này là gì? Thế nào là ý 
nghĩa của cái này?" Họ không mở rộng những gì được che kín, hạng không 
phới bày những gì không được phơi bày, họ không giải nghi về những điếm 
nghi vấn trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng được 
huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, 
không được huấn luyện trong khoa trương? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội 
chúng nào, các Tỷ-kheo đối với các kinh điến thi văn do thi sĩ làm ra, với 
các nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, 
được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điến ấy được thuyết giảng, họ 
không khéo nghe, họ không lóng tai, họ không an trú tâm đế hiểu biết chúng, 
họ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. 
Nhưng đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa 
siêu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, 
họ khéo nghe, lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng, họ nghĩ rằng các 
pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc 
lòng các pháp ấy, họ hỏi đi hỏi lại cùng nhau, họ mở rộng ra đế thảo luận với 
những câu hỏi như sau : "Cái này là gì? Thế nào là ý nghĩa của cái này?" Họ 
mở rộng những gì được che kín, họ phới bày những gì không được phơi bày, 
họ giải nghi về các điểm nghi vấn trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện 
trong khoa trương. 

Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng được huấn luyện trong chất 
vấn, không được huấn luyện trong khoa trương. 



7. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp và hội chúng tôn trong diệu 
pháp, không tôn trọng tài vật. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tôn 
trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội 
chúng nào, các Tỷ-kheo truớc mặt các gia chủ bận áo trắng, tự tán thán lẫn 
nhau nhu sau: "Tỷ-kheo này là bậc giải thoát cả hai phần, Tỷ-kheo này là 
bậc tuệ giải thoát, Tỷ-kheo nàylà bậc Thân chứng, Tỷ-kheo này là bậc Kiến 
chí, Tỷ-kheo này là bậc Tín giải thoát, Tỷ-kheo này là bậc Tuệ giải thoát, 
Tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành, Tỷ-kheo này là bậc Tùy tín hành, Tỷ- 
kheo này là bậc có giới hạnh, theo thiện pháp, Tỷ-kheo này là kẻ Ác giới, 
theo Ác pháp". Do vậy, họ đuợc các lợi duỡng. Sau khi đuợc các lợi duõng, 
họ thọ huởng, bị trói buộc, mê say, đắm truớc, không thấy các sự nguy hại, 
không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi duỡng ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn 
trọng tài vật? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo truớc 
mặt các gia chủ bận áo trắng, không tự tán thán lẫn nhau nhu sau: "Tỷ-kheo 
này là bậc giải thoát cả hai phần, Tỷ-kheo này là bậc tuệ giải thoát, Tỷ-kheo 
này là bậc Thân chứng, Tỷ-kheo này là bậc Kiến chí, Tỷ-kheo này là bậc Tín 
giải thoát, Tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành, Tỷ-kheo này là bậc Tùy tín 
hành, Tỷ-kheo này là bậc có giới hạnh, theo thiện pháp, Tỷ-kheo này là kẻ 
Ác giới, theo Ác pháp". Do vậy, họ đuợc các lợi duỡng, họ thọ huởng các 
lợi duõng ấy, không bị trói buộc, không bị mê say, không đắm truớc, thấy 
các sự nguy hại, hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi duõng ấy. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài vật. Này 
các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn 
trọng tài vật. 

8. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
không đồng đẳng và hội chúng đồng đẳng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
hội chúng không đồng đẳng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, 
nghiệp phi pháp đuợc thi hành, nghiệp đúng pháp không đuợc thi hành, 
nghiệp phi luật đuợc thi hành, nghiệp đúng luật không đuợc thi hành, nghiệp 
phi pháp đuợc phát huy, nghiệp đúng pháp không đuợc phát huy, nghiệp phi 
luật đuợc phát huy, nghiệp đúng luật không đuợc phát huy. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hội chúng không đồng đẳng. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng đồng đẳng? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào, nghiệp đúng pháp được thi hành, nghiệp phi pháp 
không được thi hành, nghiệp đúng luật được thi hành, nghiệp phi luật không 
được thi hành, nghiệp đúng pháp được phát huy, nghiệp phi pháp không 
được phát huy, nghiệp đúng luật được phát huy, nghiệp phi luật không được 
phát huy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng đồng đẳng. Này các Tỷ 
Kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng 
này tứ là hội chúng đồng đẳng. 

9. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
phi pháp và hội chúng đúng pháp. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. 
Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội 
chúng đúng pháp. 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng 
thuyết phi pháp và hội chúng thuyết đúng pháp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là hội chúng thuyết phi pháp? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, 
các Tỷ-kheo khởi sự tranh tụng họp pháp hay phi pháp. Sau khi khởi lên sự 
tranh tụng ấy, họ không tin cho nhau biết và không tìm cách tin cho nhau 
biết, họ không hòa giải cùng nhau và không tìm cách đi đến hòa giải. Họ 
cưong quyết không tin cho nhau biết, họ cưong quyết không hòa giải với 
nhau, họ không từ bỏ tranh tụng ấy, họ kiên trì tranh tụng ấy, chấp thủ, thiên 
chấp và tuyên bố: "Chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy". Này các 
Tỷ-kheo, đây là hội chúng thuyết phi pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thuyết đúng pháp? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo khởi lên sự tranh tụng họp pháp 
hay phi pháp. Sau khi khởi lên sự tranh tụng ấy, họ tin cho nhau biết và tìm 
cách tin cho nhau biết, họ hòa giải cùng nhau và tìm cách đi đến hòa giải. Họ 
cưong quyết tin cho nhau biết và cưong quyết hòa giải với nhau, họ từ bỏ 
tranh tụng ấy, họ không kiên trì tranh tụng ấy, không chấp thủ, không thiên 
chấp và không tuyên bố: "Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy". Này 
các Tỷ-kheo, đây là hội chúng thuyết đúng pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai 
hội chúng này, tức là hội chúng thuyết đúng pháp. 


—0O0— 



VI. Phẩm Người 


L- Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất 
hiện đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại 
hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là hai? Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và Chuyến Luân Vưong. Những người này, 
này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại hạnh phúc cho đa 
số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại hạnh phúc, an lạc cho chư 
Thiên và loài Người. 

2. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất 
hiện của những người vi diệu. Thế nào là hai? Như Lai và Chuyển Luân 
Vưong. Những người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất 
hiện của những người vi diệu. 

3. Có hai hạng người khi mệnh chung, này các Tỷ-kheo, đưa lại thưong tiếc 
cho đa số. Thế nào là hai? Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và 
Chuyển Luân Vưong. Hai hạng người này khi mạng chung, này các Tỷ- 
kheo, đưa lại thương tiếc cho đa số. 

4. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng để xây tháp. Thế nào là 
hai? Như Lai và Chuyển Luân Vương. Hai hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, xứng đáng để xây tháp. 

5. Có hai bậc Giác ngộ này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Như Lai, bậc 
□ ng Cúng, Chánh Đẳng Giác, và Độc Giác Phật. Những vị này, này các Tỷ- 
kheo, là hai bậc Giác ngộ. 

6. Hai (sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 
Thế nào là hai? Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con voi thuần chủng. Hai 
(sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 

7. Hai (sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 
Thế nào là hai? Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con ngựa nòi giống tốt. 
Hai (sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 

8. ... (như trên, chỉ thay vào "Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc và con sư tử, 
vua các loài thủ") ... 

9. Do thấy hai lý do này, này các Tỷ-kheo, các loài Kimpurisà (phi nhân, 
khẩn-na-la) không nói lên tiếng người. Thế nào là hai? "Chúng ta chớ có nói 


láo và chúng ta chớ có xuyên tạc người khác với điều không thật". Do thấy 
hai lý do này, này các Tỷ-kheo, các loài Kimpurisà không nói lên tiếng 
người. 

10. Có hai điều, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi lâm chung chưa được 
thỏa mãn, chưa được vừa đủ. Thế nào là hai? Sự giao cấu và sanh con. Hai 
điều này, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi lâm chung chưa được thỏa 
mãn, chưa được vừa đủ. 

11. Ta sẽ giảng cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, về sự cộng trú của người bất 
thiện và sự cộng trú của người thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự cộng trú của người bất thiện và thế nào 
là người bất thiện cộng trú với nhau? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão 
Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Mong rằng vị trưởng lão không nói với ta, vị 
trung niên không nói với ta, vị tân học không nói với ta, và ta cũng không 
nói với vị trưởng lão, ta cũng không nói với vị trung niên, ta cũng không nói 
với vị tân học! Neu vị trưởng lão nói với ta, vị ấy nói với ta với ý muốn làm 
hại ta, không phải vì hạnh phúc cho ta. Ta hãy nói "không" với vị ấy, ta hãy 
làm cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta không có đáp ứng 
thích hợp. Neu vị trung niên nói với ta, ... Neu vị tân học nói với ta, vị ấy nói 
với ta với ý muốn làm hại ta, không phải vì hạnh phúc cho ta. Ta hãy nói 
"không" với vị ấy, ta hãy làm cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói 
đúng, ta không có đáp ứng thích họp". Vị trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau ... vị tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như sau .... Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
sự cộng trú của người bất thiện và như vậy là người bất thiện cộng trú với 
nhau. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự cộng trú của người thiện và thế nào là 
người thiện cộng trú với nhau? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau: "Mong rằng vị trưởng lão nói với ta, vị trung niên 
nói với ta, vị tân học nói với ta. Ta cũng sẽ nói với vị trưởng lão, cũng sẽ nói 
với vị trung niên, cũng sẽ nói với vị tân học! Neu vị trưởng lão nói với ta, vị 
ấy nói với ta với ý muốn hạnh phúc cho ta, không với ý muốn làm hại ta, ta 
sẽ nói "lành thay" với vị ấy, ta sẽ không làm cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy 
vị ấy nói đúng, ta có đáp ứng thích họp. Neu vị trung niên nói với ta, ... Neu 
vị tân học nói với ta, vị ấy nói với ta với ý muốn hạnh phúc cho ta, không 



với ý muốn làm hại ta. Ta sẽ nói "lành thay" với vị ấy, ta sẽ không làm vị ấy 
phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp". 

Này các Tỷ-kheo, vị trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ nhu sau ... 

Này các Tỷ-kheo, vị tân học Tỷ-kheo suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng vị 
truởng lão nói với ta, vị trung niên nói với ta, vị tân học nói với ta...., và nếu 
thấy vị ấy nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp". Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là 
sự cộng trú của nguời thiện và nhu vậy là nguời thiện cộng trú với nhau. 

12. Trong cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, cả hai phía có lời qua tiếng 
lại, có những quan điếm ngoan cố, với tâm hiềm hận, uu não, uất ức, nội tâm 
không an tịnh, thời sự tranh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, đuợc chờ đợi rằng sẽ 
đua đến kéo dài, gay gắt, thô bạo, và các Tỷ-kheo sẽ sống không an lạc. 

Và này các Tỷ-kheo, trong cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, cả hai phía 
có lời qua tiếng lại, có những quan điếm ngoan cố, với tâm hiềm hận, uu 
não, uất ức, nhung nội tâm đuợc an tịnh, thời sự tranh tụng ấy, này các Tỷ- 
kheo, đuợc chờ đợi rằng sẽ không kéo dài, không có gay cấn, không có thô 
bạo, và các Tỷ-kheo sẽ sống an lạc. 

—0O0— 

VII. Phẩm Lạc 

1. - Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc tại gia và lạc 
xuất gia. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai 
lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc xuất gia. 

2. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Dục lạc và viễn ly 
lạc. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc 
này, này các Tỷ-kheo, tức là viễn ly lạc. 

3. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc sanh y và lạc 
không sanh y. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong 
hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc không sanh y. 

4-12. ... (nhu trên, chỉ đổi" lạc có lậu hoặc và lạc không có lậu hoặc" ... "lạc 
thuộc tài vật và lạc không thuộc tài vật" ... "lạc bậc Thánh và lạc không phải 
bậc Thánh" ... "lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm" ... "lạc có hỷ và lạc không 
hỷ" ... "lạc có hân hoan và lạc có xả" ... "lạc có định và lạc không có định"... 



"lạc với sở duyên có hỷ và lạc với sở duyên không có hỷ" ... "lạc với sở 
duyên có hân hoan và lạc với sở duyên có xả" ... 

13. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lạc với sở duyên 
thuộc sắc và lạc với sở duyên thuộc vô sắc. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là lạc với 
sở duyên thuộc vô sắc. 


—0O0— 

VIII. Phẩm Tướng 

1. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có tuớng, không phải 
không có tuớng. Do đoạn tận chính tuớng ấy, nhu vậy các pháp ác, bất thiện 
ấy, không có mặt. 

2. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có nhân duyên, không 
phải không có nhân duyên. Do đoạn tận chính nhân duyên ấy, nhu vậy các 
pháp ác, bất thiện ấy, không có mặt. 

3. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có nhân, không phải 
không có nhân. Do đoạn tận chính nhân ấy, nhu vậy các pháp ác, bất thiện 
ấy, không có mặt. 

4. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có các hành, không phải 
không có các hành. Do đoạn tận chính các hành ấy, nhu vậy các pháp ác, bất 
thiện ấy, không có mặt. 

5. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có duyên, không phải 
không có duyên. Do đoạn tận chính duyên ấy, các pháp ác, bất thiện ấy, 
không có mặt. 

6-9. ... có sắc, không phải không có sắc ... có thọ, không phải không có thọ 
...có tuởng, không phải không có tuởng ... có thức, không phải không có 
thức ... 

10. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có sở duyên hữu vi, 
không phải không có sở duyên hữu vi. Do đoạn tận hữu vi ấy, nhu vậy các 
pháp ác, bất thiện ấy, không có mặt. 


—oOo— 


IX. Phẩm Các Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

... Cũng vậy đổi với cảcpháp kế tiếp như: 

2. Tinh tấn và nhất tâm. 

3. Danh và sắc. 

4. Minh và giải thoát. 

5. Hữu kiến và vô hữu kiến. 

6. Vô tàm và vô quý. 

7. Tàm và quý. 

8. Khó nói và ác hữu. 

9. Dễ nói và thiện hữu. 

10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và 
xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

—oOo— 

X. Phảm Kẻ Ngu 
1-20 Kẻ Ngu 

1, - Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Nguời mang 
gánh nặng chua đến và nguời không mang gánh nặng đã đến. Hai nguời này, 
này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

2. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Nguời mang 
gánh nặng đã đến và nguời không mang gánh nặng chua đến. Hai nguời này, 
này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 


3. Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
hợp pháp đối với việc không hợp pháp, và người tưởng là không hợp pháp 
đối với việc hop pháp. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

4. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
không hợp pháp đối với việc không hợp pháp, và người tưởng là hợp pháp 
đối với việc hợp pháp. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 

5. Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
có phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là không phạm tội 
đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

6. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
không phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là phạm tội đối 
với việc có phạm tội. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 

7. Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
đúng pháp đổi với việc phi pháp, và người tưởng là phi pháp đổi với việc 
đúng pháp. Những người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

8. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
phi pháp đối với việc phi pháp, và người tưởng là đúng pháp đối với việc 
đúng pháp. Những người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 

9. Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
đúng luật đối với việc phi luật, và người tưởng là phi luật đối với việc đúng 
luật. Những người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là 
phi luật đối với việc phi luật, và người tưởng là đúng luật đối với việc đúng 
luật. Những người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 

11. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong 
hai hạng người nào? Người lo lắng những việc không đáng lo lắng, và người 
không lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

12. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người không lo lắng những việc không đáng lo 
lắng, và người lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 



13. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong 
hai hạng người nào? Người tưởng là đúng phép đổi với việc không đúng 
phép, và người tưởng là không đúng phép đối với việc đúng phép. Trong hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

14. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng phép đổi với việc đúng 
phép, và người tưởng là không đúng phép đổi với việc không đúng phép. 
Trong hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 

15. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong 
hai hạng người nào? Người tưởng là có phạm tội đổi với việc không phạm 
tội, và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Trong hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

16. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là có phạm tội đối với việc có 
phạm tội, và người tưởng là không phạm tội đổi với việc không phạm tội. 
Trong hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 

17. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong 
hai hạng người nào? Người tưởng là đúng pháp đổi với việc phi pháp, và 
người tưởng là phi pháp đổi với việc đúng pháp. Trong hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

18. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng pháp đổi với việc đúng 
pháp, và người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp. Trong hai hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 

19. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. Trong 
hai hạng người nào? Người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật, và 
người tưởng là phi luật đối với việc đúng luật. Trong hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 

20. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 
Trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng luật đối với việc đúng luật, 
và người tưởng là phi luật đối với việc phi luật. Trong hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 



—oOo— 


XI. Phẩm Các Hy Vọng 

1-12 Hy Vọng 

1. - Có hai hy vọng này, này các Tỷ-kheo, khó được từ bỏ. Thế nào là hai? 
Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống. Hai pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai hy vọng khó được từ bỏ. 

2. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là 
hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 

3. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là 
hai? Người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Hai hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 

4. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó làm cho thỏa mãn. Thế nào 
là hai? Người cất chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn. 

5. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, dễ làm thỏa mãn. Thế nào là 
hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và người không phung phí các lợi 
dưỡng. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, là hai hạng người dễ làm thỏa 
mãn ở đời. 

6. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tham sanh khởi. Thế nào là 
hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là hai duyên khiến tham sanh khởi. 

7. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? 
Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai duyên khiến sân sanh khởi. 

8. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tà kiến sanh khởi. Thế nào là 
hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi. 


9. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào 
là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm . Thế nào là hai? Tội phạm nhẹ và tội 
phạm nặng. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm. 

11. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm thô trọng 
và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội 
phạm. 

12. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm có dư tàn 
và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội 
phạm. 


—oOo— 

XII. Phẩm Hy cầu 
1 -11 Hy Cầu 

1. - Tỷ-kheo có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một cách chon chánh, 
sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như Sàriputta và Moggallàna". Đây là 
cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ-kheo của 
Ta, tức là Sàriputta và Moggallàna. 

2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một cách chon chánh, 
sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như Tỷ-kheo-ni Khemà và 
uppalavannà". Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với 
các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Tỷ-kheo-ni Khemà và uppalavannà. 

3. Cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một cách chon chánh, sẽ hy 
cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như gia chủ Citta và Hatthaka ở Alavì". Đây 
là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của 
Ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka ỏ Alavì. 

4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một cách chon chánh, sẽ 
hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Khujjuttarà và 
Velukantakiyà, mẹ của Nanda". Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ 
đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khujjuttarà và 
Velukantakiyà, mẹ của Nanda. 


5. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải bậc 
Chân nhân, tự mình xử sự nhu một vật mất gốc, bị thuơng tích, phạm tội, bị 
kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phuớc. Thế nào là hai? Không suy tu, 
không thẩm sát, tán thán nguời không đáng đuợc tán thán, và chỉ trích nguời 
xứng đáng đuợc tán thán. Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự nhu một vật bị mất gốc, 
bị thuơng tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phuớc. 

Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn khéo, bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự không nhu một vật mất gốc, không bị thuơng tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phuớc đức. Thế 
nào là hai? Sau khi suy tu và thẩm sát, tán thán nguời đáng đuợc tán thán, và 
chỉ trích nguời đáng bị chỉ trích. Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, 
bậc hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không nhu một vật 
mất gốc, không bị thuơng tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và 
tạo nên nhiều phuớc đức. 

6. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải bậc 
Chân nhân, tự mình xử sự nhu một vật mất gốc, bị thuơng tích, phạm tội, bị 
kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phuớc. Thế nào là hai? Không có suy tu, 
không có thẩm sát, tự cảm thấy tin tuởng đối với những chỗ không đáng tin 
tuởng, và tự cảm thấy không tin tuởng đối với những chỗ đáng tin tuởng. Do 
thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự nhu một vật mất gốc, bị thuơng tích, phạm tội, bị kẻ trí 
quở trách và tạo nên nhiều vô phuớc. 

Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn khéo, là bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự không nhu một vật mất gốc, không bị thuơng tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phuớc đức. Thế 
nào là hai? Sau khi suy tu và thẩm sát, tự cảm thấy không tin tuởng đối với 
các chỗ không đáng tin tuởng, và tự cảm thấy tin tuởng đối với những chỗ 
đáng tin tuởng. Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn 
khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không nhu một vật mất gốc, không bị 
thuơng tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều 
phuớc đức. 

7. Do tà hạnh đối với hai (hạng nguời) kẻ ngu, vụng về ... nhiều vô phuớc. 
Đối với hai hạng nguời nào? Với mẹ và với cha. Do tà hạnh đối với hai 
(hạng nguời) này kẻ ngu, vụng về ... nhiều vô phuớc. 



Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền trí... tạo nên nhiều phước 
đức. Đối với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do chánh hạnh đối với 
hai (hạng người) này, bậc hiền trí... tạo nên nhiều phước đức. 

8. Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng về ... nhiều vô phước. 
Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do tà 
hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu, vụng về ... nhiều vô phước. 

Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền trí... tạo nên nhiều phước 
đức. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do 
chánh hạnh đối với hai (hạng người) này, bậc hiền trí... tạo nên nhiều phước 
đức. 

9. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thanh tịnh tự tâm và 
không chấp thủ một cái gì ở đời. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
pháp. 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Nhiếp phục phẫn nộ 
và nhiếp phục hiềm hận. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

—oOo— 

XIII. Phẩm Bố Thí 
1-10 Bố Thí 

L- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và 
bố thí pháp. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là các loại bố thí. Tối thắng 
trong hai loại bổ thí này, này các Tỷ-kheo, tức là pháp thí. 

2-10. (Như trên đoi với các pháp sau đây:) 

Hai loại cúng dường ... Thí xả ... Biến xả ... Tài sản ... Tài sản thọ dụng 
chung ... Tài sản thọ dụng đồng đẳng ... Nhiếp thọ ... Nhiếp ích ... Ai mẫn ... 


—oOo— 


XIV. Phẩm Đón Chào 


1-12 Đón Chào 

1- 12. (Như trên đổi với các pháp sau đây:) 

Đón chào ... đón tiếp ... tầm cầu ... tầm cầu cùng khắp ... tầm hỏi ... cúng lễ 
... chiêu đãi... phồn vinh ... tăng truởng ... châu báu ... tích tập ... quảng đại 

—0O0— 

XV. Phẩm Nhập Định 

1-17 Nhập Định (hay Thiền chứng) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định 
và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

2- 17. (Như trên đổi với các pháp sau đây:) 

2. Chất thực và nhu hòa 

3. Kham nhẫn và dịu hiền 

4. Hòa thuận và đón tiếp 

5. Bất hại và thanh tịnh 

6. Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống 

7. Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống 

8. Tu trạch lực và tu tập lực. 

9. Niệm lực và định lực. 

10. Chỉ và quán 

11. Phá giới và phá kiến 

12. Cụ túc giới và cụ túc kiến 


13. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh 

14. Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến 

15. Không biết đủ đối với các thiện pháp và không thiên về tinh tấn 

16. Thất niệm và không tỉnh giác 

17. Niệm và tỉnh giác. 

XVI. Phẩm Phẫn Nộ 
1 - 100 . 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp 

(Như trên với các pháp sau đây:) 

2. Giả dối vào não hại 

3. Tật đố và xan lẫn 

4. Man trá và phản trắc 

5. Không tàm và không quý 

6. Không phẫn nộ và không hiềm hận 

7. Không giả dối và không não hại 

8. Không tật đổ và không xan tham 

9. Không man trá và không phản trắc 

10. Tàm và quý 

11. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, phải sống trong đau khổ. Thế 
nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 

12. Giả dối vào não hại 

13. Tật đố và xan tham 


14. Man trá và phản trắc 

15. Không tàm và không quý 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, phải sống trong đau khổ. 

16. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, phải sống trong an lạc. Thế 
nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

17. Không giả dổi và không não hại 

18. Không tật đố và không xan lẫn 

19. Không man trá và không phản trắc 

20. Tàm và quý 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, phải sống trong an lạc. 

21. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đua đến đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo hữu 
học. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 

22. Giả dối vào não hại 

23. Tật đố và xan lẫn 

24. Man trá và phản trắc 

25. Không tàm và không quý 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đua đến đọa lạc cho các vị Tỷ- 
kheo hữu học. 

26. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không đua đến sự đọa lạc cho các vị Tỷ- 
kheo hữu học. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

27. Không giả dối và không não hại 

28. Không tật đố và không xan lẫn 

29. Không man trá và không phản trắc 



30. Tàm và quý 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không đua đến đọa lạc cho các vị 
Tỷ-kheo hữu học. 

31-35. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy bị quăng vào địa 
ngục tuơng xứng. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận ... Không tàm và 
không quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy bị quăng vào địa ngục 
tuong xứng. 

36-40. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy đuợc sanh lên chu 
Thiên tuong xứng. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận ... 
Tàm và quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy đuợc sanh lên chu Thiên 
tuong xứng. 

41-45. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có nguời sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào 
là hai? Phẫn nộ và hiềm hận ... Không tàm và không quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có nguời sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

46-50. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có nguời sau khi 
thân hoại mạng chung, đuợc sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này. Thế 
nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận ... Tàm và quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có nguời sau khi thân hoại 
mạng chung, đuợc sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này. 

51-55. Thành tựu hai bất thiện pháp này ... 

56-60. Thành tựu hai thiện pháp này ... 

61-65. Thành tựu hai pháp có tội này ... 

66-70. Thành tựu hai pháp không có tội này ... 

71-75. Thành tựu hai pháp tăng khổ này ... 



76-80. Thành tựu hai pháp tăng lạc này ... 

81-85. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là khổ này ... 

86-90. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là lạc này ... 

91-95. Thành tựu hai pháp não hại này ... 

96-100. Thành tựu với hai pháp không não hại này ... 

(mỗi lần là năm pháp như trên, bất thiện pháp và thiện pháp) ... 

—oOo— 

XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy 

1. - Do thấy hai lợi ích này, Nhu Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào 

là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng chúng ... chế ngự các 

nguời ác và lạc thú cho thuần tịnh Tỷ-Kheo ... sự phòng hộ các lậu hoặc, các 
oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và 
sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bất thiện trong tuơng lai,... lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt các 
thành phần ác dục ... đem lại tâm tín cho kẻ bất tín và làm trăng truởng 
những kẻ có tín tâm... cho diệu pháp đuợc an trú và đế hộ trì giới luật. 

Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-Kheo, Nhu Lai chế lập học giới cho 
các đệ tử. 

2. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Nhu Lai chế lập giới bổn cho 
các đệ tử (như so 1 ở trên) ... tụng đọc giới bổn ... đình chỉ giới bổn ... tự tứ 
... đình chỉ tự tứ ... sở tác cần phải quở trách ...Sở tác cần phải y chỉ, sở tác 
cần phải tẩn xuất, sở tác cần phải xin lỗi ... sở tác cần phải ngung chức ... 
cho phép biệt trú ... bắt làm lại từ đầu ... , cho phép làm ... đuợc phục hồi địa 
vị cũ ... đuợc phục chức ... cần phải xuất ly ... cụ túc ... bạch yết-ma (lần đầu 
tiên) đua ra biểu quyết lần thứ nhất... đua ra biếu quyết lần thứ hai... đua ra 
biếu quyết lần thứ tu ... điều chua đuợc chế lập ... thay đối điều đã đuợc chế 
lập ... giải quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ ... giải quyết theo ức 
niệm của đuong sự phạm tội ... giải quyết sau khi đuơng sự khỏi điên loạn, 
... giải quyết theo sự chấp nhận của đuong sự...giải quyết theo số đông... giải 
quyết tu theo đuong sụ phạm tôị... giải quyết nhu trải cỏ ra. 


Thê nào là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng chúng ... chế 
ngự các người ác và lạc trú cho thuần tịnh Tỷ-kheo ... cho diệu pháp được an 
trú và đế hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai đã chế lập ... giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. 

3. - Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
hai? Chỉ và Quán. Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần 
phải tu tập. 

4. - Để biến tri tham, này các Tỷ-kheo, ... để biến tận, để đoạn tận, để trừ 
diệt, để biến diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp 
này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và Quán ... 

5. - Đe thắng tri... đế biến tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật 
đố, xan tham, man trá, phản trắc, cứng đầu, cuồng nhiệt, mạn, quá mạn, kiêu 
căng, phóng dật,... để biến tận, để đoạn tận, để trừ diệt, để biết diệt, để ly 
tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ sân ... phóng dật, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và Quán ... hai pháp này cần phải tu tập. 

-ooOoo- 

Chương III - Ba Pháp 

I. Phẩm Người Ngu 
1-10 Người Ngu 


1.- Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc 
bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khoỉ 
lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm 
nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải 


từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa 
ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ lau, hay từ nhà bằng cỏ, 
thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, 
ngăn chận được gió, các ngôi nhà có chốt cửa đóng chặt, có các cửa đóng 
kín. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các 
Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ ngu, không phải từ người hiền trí. 
Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên 
từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi 
lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền 
trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi 
lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ngu có sợ hãi, người trí không sợ hãi, 
người ngu có nguy hiểm, người trí không có nguy hiểm: người ngu có tai 
họa, người trí không có tai họa. Này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi đến với 
người trí, không có nguy hiểm đến với người trí, không có tai họa đến với 
người trí. 

Do vậy, ở đây, cần phải học tập như sau: Thành tựu với ba pháp nào, một 
người ngu được biết là như vậy, hãy từ bỏ ba pháp ấy. Thành tựu với ba 
pháp nào, một người trí được biết là như vậy, hãy chấp nhận ba pháp ấy và 
thực hành chúng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập. 

Này các Tỷ-kheo, tướng của người ngu ở trong hành động (của mình); tướng 
của người trí ở trong hành động (của mình). Trí tuệ chói sáng trong nếp sống 
(của mình) 

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. Thế nào 
là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người trí được biết đến. Thế nào là 
ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Này các Tỷ-kheo, thành 
tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người trí được biết đến. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: Thành tựu với ba pháp 
nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp ấy; thành tựu với ba pháp 
nào, người trí được biết đến; hãy chấp nhận ba pháp ấy, và thực hành chúng. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập. 



3. - Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính của người ngu, là tướng 
trạng của người ngu, là ẩn tích của người ngu. Thế nào là ba? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, kẻ ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Neu người ngu này, này các 
Tỷ-kheo, không suy nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, thời lấy gì 
người hiền trí biết được: "Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân 
nhân"? Vì rằng, này các Tỷ-kheo người ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác, 
nên các người hiền trí biết được: "Người này là kẻ ngu, không phải là bậc 
chân nhân". Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tánh của người 
ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của người ngu. 

Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính của người hiền trí, là tướng 
trạng của người hiền trí, là ẩn tích của người hiền trí. Thế nào là ba? Ớ đây, 
này các Tỷ-kheo, người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Neu 
người hiền trí này, này các Tỷ-kheo, không suy nghĩ thiện, không nói thiện 
và không làm thiện, thời lấy gì người hiền trí biết được: "Người này là người 
hiền trí, bậc chân nhân"? Vì rằng, này các Tỷ-kheo người hiền trí suy nghĩ 
thiện, nói thiện và làm thiện, nên các người hiền trí biết được: "Người này là 
người hiền trí, là bậc chân nhân". Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
đặc tánh của người hiền trí, là tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của 
người hiền trí. 

4. - Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? Phạm tội, không thấy là có phạm tội; phạm tội sau khi thấy là 
có phạm tội, không như pháp sám hối; được người khác pháp lộ có tội, 
không như pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu được biết đến. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Phạm tội, thấy là có phạm tội; phạm tội sau khi thấy là có 
phạm tội, như pháp sám hối; được người khác pháp lộ có tội, như pháp chấp 
nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết 
đến. 

5. -Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. Thế 
nào là ba? Không như lý suy tư, đặt câu hỏi; không như lý suy tư, trả lời câu 
hỏi; khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông 
tròn, với những hành văn trơn tru chải chuốt, không có chấp nhận. Thành 
tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 



Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. Thế 
nào là ba? Như lý suy tư, đặt câu hỏi; Như lý suy tư, trả lời câu hỏi; khi 
người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với 
những hành văn trơn tru chải chuốt, liền chấp nhận. Thành tựu với ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 

6. -Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Thành tựu ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 

7. -Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm có tội, miệng nói có tội, ý nghĩ có tội. Thành tựu 
với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm không có tội, miệng nói không có tội, ý nghĩ không 
có tội. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết 
đến. 

8. -Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm có não hại, miệng nói có não hại, ý nghĩ có não hại. 
... (như trên) 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm không có não hại, miệng nói không có não hại, ý 
nghĩ không có não hại. ... (như trên) 

9. -Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu vụng về, không 
phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 
Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác (như trên)... 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí không vụng về, 
là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị 
thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều 
phước đức ... (như trên)... 



10.- Do thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba câu uê, 
tuơng xứng nhu vậy, bị quăng vào địa ngục. Thế nào là ba? Ác giới và cấu 
uế của ác giới không đuợc đoạn tận; tật đố và cấu uế của tật đố không đuợc 
đoạn tận; xan tham và cấu uế của xan tham không đuợc đoạn tận. Thành tựu 
với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba cấu uế này, nhu 
vậy bị quăng vào địa ngục tuong xứng. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tuong xứng nhu vậy đuợc sinh 
lên cõi Tròi. Thế nào là ba? Có giữ giới và cấu uế của các giới đuợc đoạn 
tận; không có tật đố và cấu uế của tật đố đuợc đoạn tận; không có xan tham 
và cấu uế của xan tham đuợc đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, đoạn tận 
ba cấu uế này, tuơng xứng nhu vậy đuợc sanh lên cõi Trời. 

—0O0— 

II. Phẩm Người Đóng Xe 

11. Ba Pháp 

- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng, 
sống đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho 
đa số, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chu Thiên và loại nguời. Thế nào là ba? 
Khuyến khích các thân nghiệp không tùy thuận; khuyến khích các ngữ 
nghiệp không tuỳ thuận, khuyến khích các pháp không tùy thuận. Thành tựu 
với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sống ... cho 
chu Thiên và loài nguời. 

- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng, 
sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem 
lại hạnh phúc an lạc cho chu Thiên và loại nguời. Thế nào là ba? Khuyến 
khích các thân nghiệp tùy thuận; khuyến khích các ngữ nghiệp tuỳ thuận; 
khuyến khích các pháp tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc 
cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chu Thiên và loài 
nguời. 


12.- Ba Chỗ 

- Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh cần 
phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? 


Tại chồ nào, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh đuợc 
sanh ra; đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 
quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đuợc làm lễ quán 
đảnh, đây là pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 
quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 
đảnh sau khi chiến thắng một trận, tại chỗ vị ấy chiếm nhu là cầm đầu trong 
cuộc chiến thắng; đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã 
làm lễ quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh cần 
phải trọn đời ghi nhớ. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời 
ghi nhớ. Thế nào là ba? 

Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa; 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây là pháp thứ nhất, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, Tỷ-kheo nhu thật biết rõ: "Đây là 
khổ", nhu thật rõ biết: "Đây là khổ tập", nhu thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", 
nhu thật rõ biết: "Đây là con đirờng đua đến khổ diệt"; đây là pháp thứ hai, 
này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chồ nào, môt Tỷ-kheo, sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 

13.- Ba Hạng Ngưòi 

- Có ba hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào 
là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng?, Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người được sanh trong một gia đình thấp kém, gia đình một người 
đổ phân, hay gia đình một người thợ săn hay gia đình một người đan tre, hay 
gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một 
người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống đế sống, khó tìm cho được đồ ăn 
đồ mặc ... Và người ấy xấu xí, khó ngó, lùn, thấp, nhiều bệnh hoạn, đui một 
mắt, còm, què, hay đi khập khễnh, không có được đồ ăn, đồ uống đồ mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hưong, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở hay đèn. Người ấy nghe nói 
như sau: "Vị Sát-đế-lỵ tên như vậy đã được các Sát-đế-lỵ làm lễ quán đảnh 
theo lễ quán đảnh của các Sát-đế-lỵ". Người ấy không nghĩ như sau: "Không 
biết khi nào các Sát-đế-lỵ mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của 
Sát-đế-lỵ?". Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy 
vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
trưởng nam của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, xứng đáng đế được làm 
lễ quán đảnh, nhưng chưa làm lễ quán đảnh và đạt đến địa vị bất động, (đã 
đến tuổi thành niên) Người ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-lỵ tên như vậy 
đã được các Sát-đế-lỵ làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các Sát-đế- 
lỵ". Người ấy suy nghĩ như sau: "Không biết khi nào các Sát-đế-lỵ mới làm 
lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của Sát-đế-lỵ?". Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là người có hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ớ đây này các Tỷ-kheo, 
vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. Vị ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-lỵ tên 
như vậy đã được các Sát-đế-lỵ làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các 
Sát-đế-lỵ". Người ấy không nghĩ như sau: "Không biết khi nào các Sát-đế-lỵ 
mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của Sát-đế-lỵ? "Vì cớ sao? 
Sự hy vọng được làm lễ quán đảnh trước khi chưa làm lễ quán đảnh, hy 
vọng ấy được hoàn toàn chấm dứt. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người đã ly hy vọng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt ở đời. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, có ba hạng người xuất hiện, có mặt giữa các Tỷ-kheo. Thế nào 
là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi 
che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng hiện tướng là Sa-môn, không sống 
Phạm hạnh, nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham 



dục, tánh tình bất tịnh. Người này nghe: "Tỷ-kheo có tên như vậy, do đoạn 
tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Người ấy không suy nghĩ 
như sau: "Đen khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát". Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy 
vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
một Tỷ-kheo giữ tánh tình hiền thiện. Vị ấy nghe: "Tỷ-kheo có tên như vậy, 
đã đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Người ấy suy 
nghĩ như sau: "Đen khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, ta sẽ chứng đạt, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát". Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có 
hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ớ đây này các Tỷ-kheo, 
một vị A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Vị này nghe: "Tỷ-kheo có tên như 
vậy ... tuệ giải thoát". Vị ấy không suy nghĩ như sau : "Đen khi nào, do đoạn 
tận ... tuệ giải thoát". Vì cớ sao? Hy vọng được giải thoát trước khi chưa giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, hy vọng ấy đã được hoàn toàn chấm dứt. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là người ly hy vọng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có mặt giữa các vị Tỷ-kheo. 

14.- Pháp 

- Phàm vua Chuyển Luân nào, đúng pháp, pháp vương, vị ấy cũng chuyển 
bánh xe (cai trị), không phải không có vua. 

Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua Chuyến Luân đúng pháp, pháp vương? 

- Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

rp l Ạ rp Ạ r • 

Thê Tôn nói: 

- Ớ đây, này Tỷ-kheo, vị Chuyển Luân, đúng pháp, pháp vương, y cứ pháp, 
cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, 



lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ 
đúng pháp đối với quần chúng. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyến Luân, đúng pháp, pháp vuơng ... ra lệnh 
hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với các Sát-đế-lỵ, đối với các tùy tùng, 
đối với quân đội, đối với các Bà-la-môn và gia chủ, đối với các thị trấn và 
quốc độ, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, đối với các loài thú và các loài 
chim. 

Vua Chuyến Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng pháp ... sau khi ra lệnh hộ trì, 
che chở ... đối với các loài thú và các loài chim, chuyến bánh xe đúng pháp. 
Bánh xe ấy không bị ngăn cản sự chuyến vận, bởi bất cứ nguời nào, hay bởi 
loài hữu tình thù nghịch nào. 

Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đúng 
pháp, vị Pháp Vuơng, ý cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính 
pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra 
lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đổi với thân nghiệp, nghĩ rằng: "Thân 
nghiệp nhu vậy cần phải hành trì, thân nghiệp nhu vậy không đuợc hành trì". 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán ... ủng hộ đúng pháp đối với 
khẩu nghiệp, nghĩ rằng: "Khẩu nghiệp nhu vậy cần phải hành trì, Khẩu 
nghiệp nhu vậy không đuợc hành trì, đối với ý nghiệp", nghĩ rằng "Ý nghiệp 
nhu vậy cần phải hành trì, Ý nghiệp như vậy không được hành trì". 

Như Lai ấy, này Tỷ-kheo, bậc A-la-hán ... đúng pháp, sau khi ra lệnh hộ trì 
che chở ... đối với thân nghiệp ... đối với khẩu nghiệp ... đối với ý nghiệp ... 
chuyến bánh xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn chặn sự chuyển vận, 
bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở 
đời. 


15.- Ngưòi Đóng Xe Hay Pacetana. 

1. Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsi, Isipatana, chỗ Vườn Nai, tại đấy, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 



- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Pacetana. Rồi, này các Tỷ- 
kheo, vua Pacetana cho gọi người thợ đóng xe: 

- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiến. Này người đóng xe, 
ông có thể làm cho ta một cặp bánh xe mới được không?" 

- "Thưa Đại Vương, có thể được". 

Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 

Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng trừ sáu ngày, làm xong 
một bánh xe. Rồi vua Pacetana bảo người đóng xe: 

- "Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiến. Đôi bánh xe mới có 
thê làm xong được không?" 

- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một bánh xe đã làm xong". 

- "Này người đóng xe, Ông có thể, với sáu ngày (còn lại) này, làm xong 
bánh xe thứ hai?" 

- "Thưa Đại vương, con có thể làm được". 

Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 

2,- Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu ngày, sau khi làm xong 
bánh xe thứ hai, cầm cặp bánh xe mới, đi đến vua Pacetana; sau khi đến, 
thưa với vua Pacetana: 

- "Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong cho Ngài". 

- "Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong sáu tháng trừ sáu 
ngày và cái bánh xe này làm xong trong sáu ngày, có cái gì sai khác giữa hai 
cái này, ta không thấy có các gì sai khác hết". 

- "Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, hãy 
nhìn sự sai khác". 

Rồi, này các Tỷ-kheo, người đóng xe đấy cho chạy bánh xe được làm xong 
trong sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đấy (ban đầu) còn 
tồn tại rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Rồi nó đẩy cho chạy bánh 
được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho 



đến khi sức đẩy (ban đầu) còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào 
trong trục xe. 

3- "Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm trong 
sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đấy (ban đầu) còn tồn tại, rồi xoay 
quanh vài vòng và roi xuống đất. Do nhân gì, này Người đóng xe, do duyên 
gì cái bánh xe được làm trong sáu tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến 
khi sức đẩy (ban đầu) còn tồn tại, rồi nó đứng lại như mắc vào trục xe?" 

- "Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm xong sau sáu ngày, vành xe bị 
cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có 
khuyết điếm, trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng vành xe 
bị cong, có chồ hỏng, có khuyết điểm; vì rằng các căm xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điếm, vì rằng trục xe bị cong, có chồ hỏng, có khuyết điếm 
nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đấy (ban đầu) còn tồn tại, rồi 
xoay quanh vài vòng rồi rơi xuống đất. Còn bánh kia, thưa Đại Vương, được 
làm xong sau sáu tháng trừ sáu ngày, bánh xe ấy không bị cong, không có 
chồ hỏng, không có khuyết điểm; trục xe ấy không bị cong, không có chỗ 
hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng vành xe không bị cong, không có chỗ 
hỏng, không có khuyết điểm; vì rằng các căm xe không bị cong, không có 
chỗ hỏng, không có khuyết điểm, vì rằng trục xe không bị cong, không có 
chồ hỏng, không có khuyết điếm nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi 
sức đấy (ban đầu) còn tồn tại, nó đứng lại như đang mắc vào ở trong trục xe. 

4. - Rất có thể, này các Tỷ-kheo, các thầy nghĩ rằng trong thời ấy, người 
đóng xe ấy là một người khác. Này các Tỷ-kheo, chớ có nghĩ như vậy. 
Trong thời ấy, ta chính là người đóng xe. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, ta 
khéo léo về chỗ cong của gỗ, về chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gồ. 
Nay, này các Tỷ-kheo, ta là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khéo léo về 
chồ cong của thân, về chỗ hỏng của thân, về khuyết điếm của thân; khéo léo 
về chỗ cong của lời nói, về chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời nói; 
khéo léo về chỗ cong của ý, về chồ hỏng của ý, về khuyết điếm của ý. 

5. -Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong không có đoạn tận, 
thân hư hỏng, thân khuyết điếm (không có đoạn tận), lời nói cong không có 
đoạn tận, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điếm (không có đoạn tận), ý cong 
không có đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điếm (không có đoạn tận), như vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm 
xong sau sáu ngày. 



Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong được đoạn tận, thân hư 
hỏng, thân khuyết điếm (được đoạn tận), lời nói cong ... ý cong được đoạn 
tận, ý hư hỏng, ý khuyết điếm (được đoạn tận), như vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
ấy an trú trong pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm xong sau sáu 
tháng trừ sáu ngày. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: "Chúng tôi sẽ đoạn tận thân 
cong, thân hư hỏng, thân khuyết điểm, chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời 
hư hỏng, lời nói khuyết điểm, chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý 
khuyết điểm". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

16.- Con Đưòng Không Có Lỗi Lầm 

- Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường không 
có lầm lỗi, và có những căn bản thắng tấn đế đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào 
là ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống 
và chú tâm cảnh giác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ nhãn căn, thật hành phòng hộ nhãn căn. 
Kh i tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm vị ... thân cảm xúc ... ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến 
tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo bảo vệ nguyên nhân ấy, 
phòng hộ ý căn, thật hành phòng hộ ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo hộ trì các căn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như lý gác sát thọ dụng các món ăn, 
không phải để vui đùa, không phải để dam mê, không phải đế trang sức, 
không phải đế tự làm đẹp mình, mà chỉ đế thân này được an trú và được bảo 
dưỡng, đế (thân này) khỏi bị thương hại, đế hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", 
Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm thọ mới, 
và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống. 



Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, 
gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh 
hành và ngồi,, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong canh giữa, nằm 
xuống như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, sau khi thức 
dậy trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường 
không có lỗi lầm, và có những căn bản thắng tấn đế đoạn diệt các lậu hoặc. 

17.- Ba Pháp 

- Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai. 

Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện. Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại 
mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. 


18.- Thiên Giói 

- Neu các du sĩ ngoại đạo hỏi các thầy như sau: "Chư Hiền, có phải Sa-môn 
Gotama sống Phạm hạnh đế được sanh lên cõi Trời? "Này các Tỷ-kheo, 
được hỏi vậy, các Thầy có bực phiền, tủi nhục, chán ngấy hay không ? 

- Thưa có , bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này các Tỷ Kheo, các Thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy đối 
với thiên thọ mạng; các Thầy bực phiền , tủi nhục, chán ngấy đối với thiên 
sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng, còn nói gì, này các Tỷ Kheo, 
đối vói thân làm ác, các Thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào, 
đối với miệng nói ác.... đối với ý nghĩ ác, các Thầy cảm thấy bực phiền, tủi 
nhục, chán ngấy như thế nào. 


19.- Ngưòi Buôn Bán 



- Thành tựu ba chi phần, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán không thâu 
nhận được tài sản chưa thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu 
nhận. Thế nào là ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán, vào buổi 
sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa không có 
nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm 
chú vào công việc. Thành tựu với ba chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 
người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và 
không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thành tựu ba chi phần, không thâu 
nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, và không tăng trưởng được 
thiện pháp đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vào 
buổi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa không 
có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều không có nhiệt tâm 
chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, và không tăng 
trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 

Thành tựu ba chi phần, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán thâu nhận 
được tài sản chưa thâu nhận, tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Thế nào 
là ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán, vào buổi sáng có nhiệt tâm 
chăm chú vào công việc, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, 
vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu với ba chi 
phần này, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa 
được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu ba pháp, Tỷ kheo thâu nhận được 
thiện pháp chưa được thâu nhận, tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 
Thế nào là ba? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo vào buổi sáng có nhiệt tâm 
chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào định 
tướng, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thâu nhận được thiện pháp chưa 
được thâu nhận, và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 

20.- Ngưòi Buôn Bán 

- Thành tựu với ba chi phần, này các Tỷ-kheo, người buôn bán không bao 
lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu xây dựng 
được co bản. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người buôn bán có mắt? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, người buôn bán biết các thương phẩm. Vật này mua như vậy, bán như 
vậy, sẽ đưa lại tiền như vậy, tiền lời như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người buôn bán có mắt. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán khéo phấn đấu? Ớ đây, 
này các Tỷ-kheo, người thương gia khéo léo mua và bán các thương phẩm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán khéo phấn đấu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người thương gia xây dựng được căn bản? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán được các gia chủ hay con các gia chủ, 
được các nhà giàu, có tiền bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau: "Người 
buôn bán này là người có mắt, khéo phấn đấu, có đủ sức cấp dưỡng vợ con, 
và thường trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này: 
"Này bạn thương gia, hãy lấy tiền này, xây dựng tài sản đế nuôi dưỡng vợ 
con và thường thường trả tiền lời cho chúng tôi". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người buôn bán xây dựng do có cơ bản. 

Thành tưụ với ba chi phần này, này các Tỷ kheo, người buôn bán, không bao 
lâu đạt dến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. 

Cũng vậy, này các Tỷ kheo, thành tựu với ba pháp, vị Tỷ-kheo không bao 
lâu, đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về các Thiện pháp. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có mắt khéo phấn đấu và xây dựng được 
cơ bản. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo có mắt? ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo như thật biết rõ: "Đây là khổ" ... như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo phấn đấu? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tin cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm 
cho sanh khởi các pháp thiện, dõng mãnh, kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
khéo phấn đấu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo xây dựng được cơ bản? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập 
A-gà-ma (A-hàm) bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, thường thường đến yết 
kiến, phỏng vấn, đặt các câu hỏi: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Pháp 



này ý nghĩa gì? "Các Tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi 
bày những gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn sai khác còn có 
những chồ nghi ngờ, các vị ấy giải thích các sự nghi ngờ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo xây dựng được cơ bản. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu, đạt 
đến sự lớn mạnh và rộng lớn về các thiện pháp. 

—oOo— 

III. Phẩm Người 

21.- Chứng Thực Với Thân 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn ông Anàthapindika. Rồi 
Tôn giả Savittha, Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến 
nói lên với Tôn giả những lời chào đón hỏi thăm ... Tôn giả Sàriputta nói với 
Tôn giả Savittha đang ngồi xuống một bên: 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Savittha, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, này Hiền giả, 
có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiền giả, hạng người 
nào Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, này Hiền giả, 
có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người 
tín giải, hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ 
sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, tín căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthita, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, thưa Hiền giả, 
có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiền giả, hạng người 
nào Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, này Hiền giả, 


có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người 
thân chứng, hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. 
Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, định căn được tăng 
thượng. 

Rồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Có ba hạng người này, thưa Hiền giả Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, thưa Hiền 
giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này Hiền giả, hạng 
người nào Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthita, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, thưa Hiền giả, 
có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người 
kiến chí, hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ 
sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita như 
sau: 

- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, tuỳ theo biện tài của mình. 
Thưa các Hiền giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến chúng ta sẽ hỏi 
Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy 
như vậy thọ trì. 

- Vâng, thưa Hiền giả. 

Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Rồi 
Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống, một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Sàriputta thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra với Tôn 
giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita. 

- Ớ đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người 
này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, 
này Sàriputta, là hạng người tín giải này là hạng người đang hướng đến A- 
la-hán, hạng người thân chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, hạng 
người kiến chí này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 



Ớ đây, này Sàriputta, thật không dễ gì đế trả lời một chiều là hạng người này 
hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này 
Sàriputta, là hạng người thân chứng này là hạng người đang hướng đến A- 
la-hán, là hạng người tín giải này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, hạng 
người kiến chí này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 

Ớ đây, này Sàriputta, thật không dễ gì đế trả lời một chiều là hạng người này 
hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này 
Sàriputta, là hạng người kiến chí này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, còn hạng người tín giải này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai, và 
hạng người thân chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 

Ớ đây, này Sàriputta, thật không dễ gì đế trả lời một chiều rằng hạng người 
này là hy hữu hơn và thù diệu hơn trong ba hạng người kia? 

22.- Ngưòi Bệnh 

- Có mặt ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một hạng người bệnh, dầu có được ăn các món 
thích họp, hay không được các món ăn thích họp, dầu có được các thuốc 
men thích họp hay không được các thuốc men thích họp, dầu có được sự 
chăm sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, không được 
bình phục từ chứng bệnh ấy. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dầu có được ăn các món thích 
họp, hay không được các món ăn thích họp, dầu có được các thuốc men 
thích họp hay không được các thuốc men thích họp, dầu có được sự chăm 
sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ 
chứng bệnh ấy. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, có được ăn các món thích họp, 
không phải không được, có các thuốc men thích họp, không phải không 
được, có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được bình 
phục từ chứng bệnh ấy. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hạng người bệnh này, có được các món ăn thích 
họp, không phải không được, có được các thuốc men thích họp, không phải 
không được, có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được 
bình phục khỏi chứng bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người bệnh này, 



này các Tỷ-kheo, các món ăn thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, 
các thuốc men thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận., sự chăm sóc 
thích đáng với người bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng 
người bệnh này, này các Tỷ-kheo, các người bệnh khác cần phải được chăm 
sóc như vậy. 

Ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, xuất hiện ở đời, 
có thể so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai hay không được 
thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, hay không 
được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết 
định, tánh chon chánh đổi với các Thiện pháp. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không được thấy Như Lai, được 
nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, hay không được nghe Pháp và Luật 
do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chon chánh đối với các 
Thiện pháp. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải 
không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không phải 
không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, 
tánh chon chánh đối với các Thiện pháp. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải 
không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, không 
phải không được nghe, đi vào tánh quyết định, tánh chon chánh đối với các 
Thiện pháp. Chính do duyên hạng người này, này các Tỷ-kheo, thuyết pháp 
được chấp nhận, và chính do duyên hạng người này, này các Tỷ-kheo, pháp 
được thuyết giảng cho các người khác. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời được ví dụ với 
ba hạng người bệnh. 


23.- Chất Chứa. 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chất chứa các thân hành có não hại, 
chất chứa các khẩu hành có não hại, chất chứa các ý hành có não hại. Sau 
khi chất chứa thân hành có não hại, chất chứa khấu hành có não hại, chất 
chứa ý hành có não hại, người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải 
sanh trong thế giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại. 
Người ấy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, nên cảm giác các cảm thọ có 
não hại, nhất hướng đau khổ, như các chúng sanh ỏ trong địa ngục. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành không có não hại ... 
chất chứa ý hành không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành không có 
não hại... chất chứa ý hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế 
giới không có não hại. Được sanh trong thế giới không có não hại, người ấy 
cảm giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không có 
não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc, 
như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành có não hại và không 
có não hại... chất chứa ý hành có não hại và không có não hại. Sau khi chất 
chứa thân hành có não hại và không có não hại... , sau khi chất chứa ý hành 
có não hại và không có não hại, được sanh vào thế giới có não hại và không 
có não hại. Được sanh vào thế giới có não hại và không có não hại, người ấy 
cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại. Do cảm giác các cảm 
xúc có não hại và không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ có não 
hại và không có não hại, xen lần lạc và khổ, ví như loài Người, một loại chư 
Thiên và một loại sanh trong đọa xứ. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

24.- Nhiều Lọi ích 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. 
Thế nào là ba? 

Do người nào, này các Tỷ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng 
người làm lợi ích nhiều cho người khác. 

Lại nửa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: "Đây là khổ", 
rõ biết: "Đây là khổ tập", rõ biết: "Đây là khổ diệt", rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho 
người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. 



Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát. Tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho 
người khác. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta 
nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng 
ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thế khéo trả ơn cho ba 
hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố 
thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh ... 

25.- vết Thương Làm Mủ 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp 
sáng, với tâm ví dụ như kim cang. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người phẫn nỗ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút 
ít, cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực 
tức. Ví như môt vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng 
sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
có người phẫn nộ và bực tức. Này các Tỷ kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngườivới tâm được ví dụ như chóp 
sáng? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật rõ biết: "Đây là 
khổ",., như thật rõ biết "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Ví như một 
người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chóp sáng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người như thật rõ biết: "Đây là khổ", ... như 
thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây 
được gọi là hạng người với tâm được ví như chóp sáng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim 
cang? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người, 
với tâm được ví dụ như kim cang. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 



26.- Cần Phải Thân Cận 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Có hạng người này, này các Tỷ-kheo, không nên gần gũi, không nên 
sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ- 
kheo, nên thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Có 
hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên 
sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên 
sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên sống chung, 
nên hầu hạ cúng dường? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đồng đẳng 
với mình về giới định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gần 
gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: "(Cả 
hai) thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn 
tiến (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. 

(Cả hai) là thiện xảo về định. (Cả hai) là thiện xảo về tuệ, câu chuyện 

của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai, và chúng sẽ 
làm cho hai chúng ta an lạc". Cho nên, người như vậy nên gần gũi, nên sống 
chung, nên hầu hạ cúng dường? Thế nào là hạng người, này các Tỷ-kheo, 
sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng 
dường. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng 
người ấy, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính tôn trọng, cần phải gần gũi, 
cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với y nghĩ: 
"Như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu giới được đầy đủ, 
ta sẽ hồ trợ thêm cho chồ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đầy đủ, 
ta sẽ làm cho đầy đủ, hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ 
này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu 
tuệ được đầy đủ, ta sẽ hồ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Cho nên, 
với hạng người này, sau khi cung kính tôn trọng, nên gần gũi, nên sống 
chung, nên hầu hạ cúng dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 




Người gần kẻ hạ liệt 
Rồi cũng bị hạ liệt 
Thân cận người đồng đãng 
Được khỏi bị thổi đọa 
Ai gần bậc thù thẳng 
Mau chóng được thăng tiến 
Do vậy hãy sổng chung 
Bậc ưu thẳng hom mình 


27.- Đáng Ghê Tởm 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ- 
kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ- 
kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tởm, không cần phải 
gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, co hạng người ác giới, tính tình độc ác, sở hành bất 
tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng hiện tướng Sa- 
môn, không sổng Phạm hạnh, nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, đầy những tham dục, tánh tình bất tịnh. Hạng người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống 
chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không 
thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu được 
đồn xa về người ấy là có bạn ác, có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, một con rắn đi vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai, 
người cũng bị (đống phân) làm cho ô uế. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dầu 
không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy ... là tôn sùng kẻ 
ác. Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tởm, không nên gần gũi, không 
nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn một cách thản 
nhiên, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, 
dầu có bị nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, 
sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay mảnh sành đánh phải, thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này 



các Tỷ-kheo, có hạng người phẫn nộ,.và bực tức. Ví như, này các Tỷ- 

kheo, một que lửa bằng gồ tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh 
phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ... Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một hố phân được cây gậy hay mảnh sành quật vào, 
thời mùi hôi thốt lại càng nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
cần phải nhìn với cặp mắ thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sổng 
chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ rằng: "Người ấy 
có thể nhục mạ ta. Người ấy có thể chửi mắng ta. Người ấy có thể làm hại 
ta." Cho nên, hạng người như vậy cần phải nhìn một cách thản nhiên, không 
nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người cần gần gũi, cần phải sống 
chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình hiền thiện. Người 
như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải 
hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo chúng nào tri 
kiến của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy là có bạn 
lành, là có bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy, 
cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt 
Rồi cũng bị hạ liệt 
Thân cận người đồng đăng 
Được khỏi bị thổi đọa 
Ai gần bậc thù thẳng 
Mau chóng được thăng tẩn 
Do vậy hãy sổng chung 
Bậc ưu thẳng hom mình 


28.- Nói Như Hoa 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói 
như mật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi 




đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ 
hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được 
nói: "Ngươi biết gì, hãy nói lên". Người ấy không biết, nói rằng: "Tôi có 
biết"; có biết, nói rằng: "Tôi không biết"; không thấy, nói rằng: "Tôi có 
thấy"; có thấy, nói rằng: "Tôi không thấy". Do vì mình hay vì người, hay vì 
một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là người nói như phân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi 
đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, 
hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: "Ngươi 
biết gì, hãy nói lên". Người ấy không biết, nói rằng: "Tôi không biết"; có 
biết, nói rằng: "Tôi có biết"; không thấy, nói rằng: "Tôi không thấy"; có 
thấy, nói rằng: "Tôi có thấy". Không vì mình hay vì người, hay vì một vài 
lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
người nói như hoa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy 
không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa 
thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

29.- Mù Lòa 

- Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là 
ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người mù? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không có mắt đế có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa 
được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; không 
có mắt đế có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có 
tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người mù. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người có mắt đế có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; 



nhưng không có mắt đế có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và 
pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành 
phần đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người một mắt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người có mắt đế có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; 
và có mắt đế có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, 
có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Kẻ mù, mắt bị hư 
Cả hai đều bất hạnh 
Vừa công đức không làm 
Vừa không được tài sản 
Thứ đến là hạng người 
Được gọi là một mắt 
Liên hệ pháp phi pháp 
Tầm cầu các tài sản 
Với trộm và man trả 
Cùng với cả nói lảo 
Vừa khéo góp tài sản 
Vừa giỏi hưởng dục lạc 
Từ đây đến địa ngục 
Người một mắt bị hại. 

Còn vị có hai mắt 
Được gọi người toi thượng 
Thâu hoạch các tài sản 
Một cách đủng chảnh pháp 
Các tài sản đã có, 

Tăng trưởng đủng chảnh pháp 
Bổ thỉ, ỷ tốt đẹp 
Không phân vân ngập ngìmg 
Được sanh cho hiền thiện 
Đi cho ấy không sầu 



Vậy hãy tránh thật xa 
Người mù, người một mắt 
Thân cận bậc hai mắt 
Bậc toi thẳng trượng phu! 


30.- Lộn Ngược 

- Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là 
ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắp vế, hạng 
người với trí tuệ rộng lớn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá) thường thường nghe pháp 
từ các Tỷ-kheo. các vị Tỷ-kheo thuyết pháp cho người ấy, so thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có 
tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn 
cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đổi với bài thuyết 
giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn 
giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỷ-kheo, một cái ghè bị 
lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người đi đến khu vườn ... không có tác ý đoạn 
cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên ... không có tác ý đoạn 
cuối. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vế? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá). Người ấy, tại chồ ngồi ấy, 
đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, 
có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối 
với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác 
ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỷ-kheo, 
trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên như hạt mè, hột 
gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm 
đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có hạng người đi đến khu 
vườn ... Người ấy, tại chỗ ngồi ấy ... có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ấy 
tại chỗ ngồi ấy đứng dậy ... không có tác ý đoạn cuối. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người với trí tuệ bắp vế. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn (tinh xá) ... trinh bày Phạm 



hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chồ ngồi ấy, vị ấy đổi với bài thuyết 
giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị 
ấy, từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn 
đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cái ghè đuợc 
dựng đứng, nuớc chứa trong ấy đuợc giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ở đây, có hạng nguời đi đến khu vuờn (tinh xá) ... trình 
bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với 
bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Cũng 
vậy, khi vị ấy, từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý 
đến đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
nguời có trí tuệ rộng lớn. 

Ba hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

Hạng trí tuệ lộn ngược 
Không thông minh, không mắt 
Họ thường thường đi đến 
Đen gần các Tỷ-kheo 
Đoạn đầu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Họ không học được gì, 

Họ không có trí tuệ 

Hạng trí tuệ bắp vế 
Được gọi là tot hơn 
Họ thường thường đi đến 
Đen gần các Tỷ-kheo 
Đoạn đầu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Ngồi trên cho mình ngồi 
Nam giữ được lời văn 
Đứng dậy không hiếu rõ 
Quên mất điều đã nắm 

Bậc trí tuệ rộng lớn 
Được gọi tốt hơn cả 
Họ thường thường đi đến 
Đen gần các Tỷ-kheo 
Đoạn đầu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 



Ngồi trên chỗ mình ngồi 
Nam giữ được lời vãn 
Thọ trì điều được nghe 
Suy tư điều toi thẳng 
Với ỷ không dao động 
Là hạng người như vậy 
Thực hành pháp, tùy pháp 
Có thê đoạn khô đau. 


—0O0— 

IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời 

31. Ngang Bằng Với Phạm Thiên 

- Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha 
ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. 
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. 
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. 

Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời 
xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, 
này các Tỷ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục 
chúng, giới thiệu chúng vào đời. 

Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 

Bậc Đạo sư thời trước 
Xứng đáng được củng dường 
Vì thương đến con cháu 
Do vậy, bậc Hiền triết 
Đảnh lễ và tôn trọng 
Dâng đồ ăn đồ uống 
Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình) 

Tam rửa cả tay chân 
Với sở hành như vậy, 

Đổi với mẹ cha 


Đời này người Hiền khen 
Đời sau hưởng Thiên lạc 


32. Ananda 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên; ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Rất có thể, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đuợc định nhu vậy, trong cái thân 
có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên; đối với tất 
cả tuớng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên; và do 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở 
kiến, ngã mạn tuỳ miên; vị ấy có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy. 

- Rất có thể, này, Ananda, một Tỷ-kheo đuợc định nhu vậy ... có thể chứng 
đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 

- Nhu thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một Tỷ-kheo đuợc định nhu vậy ... 
có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy? 

- Ớ đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo suy nghĩ nhu sau: "Đây là an tịnh, đây là 
thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nhu vậy, này Ananda, rất có thể Tỷ-kheo đuợc 
định nhu vậy, ... có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Lại nữa, này Ananda, liên hệ đến vấn đề này, Ta đã nói nhu sau trong kinh 
tên là "Những câu hỏi của Punnaka", chuơng về Pàràyana. 

Do phân tích ở đời 
Những vật cao và thấp 
Với vị không dao động 
Bởi vật gì ở đời, 

An tịnh, không toi mù, 

Không phiền muộn, không cầu 
Ta nói người như vậy, 

Đã vượt khỏi sanh già. 


Sãriputta 



2. - Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 

- Này Sàriputta, Ta có thế thuyết pháp một cách tóm luợc. Này, Sàriputta, ta 
có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách tóm luợc và rộng rãi. Và những nguời hiểu đuợc thật là khó tìm! 

- Naỵ đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn 
thuyết pháp một cách tóm lirợc, thuyết pháp một cách rộng rãi, và thuyết 
pháp một cách tóm luợc và rộng rãi. Sẽ có những nguời có thể hiểu rõ 
Chánh pháp. 

- Vậy này Sàriputta, hãy học tập nhu sau: "Trong cái thân có thức này, sẽ 
không có ngả kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tuớng ở 
ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và do chứng 
đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!". Nhu vậy, này Sàriputta, các Ông cần phải học tập. Khi nào Tỷ- 
kheo đổi với thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sỏ kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tuớng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; vị ấy chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Nguời nhu vậy, này Sàriputta, đuợc gọi là Tỷ- 
kheo đã chặt đứt khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chon chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

- Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói nhu sau trong kinh 
tên là "Những câu hỏi của Udaya" trong chuông Pàràyana. 

Đoạn tận cả hai pháp 
Dục tham và sân hận 
Và từ bỏ hôn trầm 
Chận đímg mọi trạo hổi 
Với xả niệm thanh tịnh 
Chạy trước pháp tư duy? 

Ta nói trí giải thoát 
Vô minh được phả tận. 


33.- Các Nguyên Nhân 



1. - Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào 
là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Sân là nguyên nhân khởi 
lên các nghiệp. Si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào đuợc làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, 
duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã đuợc hiện hữu, tại 
chỗ ấy, nghiệp ấy đuợc thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy đuợc thuần thục, cỗ 
ấy quả dị thục của nghiệp ấy đuợc cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời 
sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. 

Phàm nghiệp nào đuợc làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ sân ... Phàm 
nghiệp nào đirợc làm vì si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, 
nghiệp ấy đuợc thuần thục ... hay trong một đời sau nữa. 

Ví dũ, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bế vụn, không bị hu thối, 
không bị gió và nắng làm hư, còn tưoi tốt được khéo gieo vào một đồng 
ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều 
đặn, các hạt giống ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham ... hay trong 
môt đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân ... hay trong một đời sau 
nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì si... hay trong một đời sau nữa. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. 

2. Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là 
ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Không sân là nguyên 
nhân khởi lên các nghiệp. Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào đuợc làm vì không tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ 
không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham. Vì rằng 
tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, 
được làm như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 

Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì 
không si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không si... Vì rằng si được từ bỏ, như 
vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây 
tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. 



Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thế bị bế vụn, không bị hư 
thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và 
một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, 
sau khi làm thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông 
chảy nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giống ấy được 
đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm 
cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham ... 
không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không 
sân ... không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ 
không si... không thể sanh khởi trong tương lai. 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp: 

Phàm có hạnh nghiệp nào, 

Sanh từ tham sân sỉ, 

Do kẻ vô trí làm 
Dần có ít hay nhiều 
tại đây được cảm thọ, 

Không phải tại cho khác 
Do vậy vị Tỷ-kheo 
Từ bỏ tham, sân, si 
Làm khởi lên minh trí, 

Từ bỏ mọi ác thủ. 


34.- về Alavì 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Alavì, tại Gomagga, trong rừng Simsapà, trên chỗ có 
trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Alavì, đang đi bộ hàng du ngoạn, thấy Thế Tôn đang 
ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapà ở Gomagga, thấy vậy, liền đi đến 
Thê Tôn; sau khi đi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Hatthaka người Alavì bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? 

- Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở 
đời, Ta là một trong số những người ấy. 



- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày tám 
(trước và sau ngày rằm) là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do trâu bò dẫm 
đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là 
tấm vải cà sa, và lạnh là làn gió thổi. 

Rồi Thế Tôn nói như sau: 

- Dầu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc 
ở đời, Ta là một trong số những người ấy. Vậy nay, này Hoàng Tử, ở đây ta 
sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham nhẫn, Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử 
nghĩ thế nào, này Hoàng Tử? Ớ đây, người gia chủ hay con người gia chủ có 
nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét ngoài, che chở khỏi gió, chốt 
cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm có 
trải tấm thảm len với lông dài, với tấm vải giường bằng len trắng, chăn len 
thêu bông, nệm bằng da quý con sơn dương kadali, tấm thảm có tàn tre phía 
trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này 
Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay 
Hoàng Tử nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Neu có những người cảm thấy an 
lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, với người gia chủ hay người con 
của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm, do tham 
ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm 
thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng Tử, bị nung đốt 
bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy đau kho. Tham ái ấy, Như 
Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không 
thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm 
thấy an lạc. 

Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với người gia chủ hay con của người 
gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh ... do si 
sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau 
khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 



- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng Tử, bị nung đốt 
bởi những nhiệt não do si sanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện 
hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tưong lai. Do vậy ta cảm thấy an 
lạc. 

Luôn luôn được an lạc, 

Vỉ phạm chỉ tịch tịnh 
Không bị dục uế nhiễm 
Trong mát, không sanh y, 

Mọi tham trước dứt đoạn, 

Nhiếp phục tâm sầu khô, 

An tịnh, cảm thọ lạc 
Với tâm đạt an tịnh. 


35.- Diêm Vương 


1-6 


1,- Có ba Thiên sứ này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau 
khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các Tỳ kheo, những 
người lính địa ngục với hai cánh tay bắt người ấy dẫn đến Vua Yama (Diêm 
vương) và thưa: 

- "Thưa Đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính 
Sa-môn, không kính Bà-la-môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia 
đình, Đại vương hãy hình phạt nó" 

Rồi vua Yama chất vấn người ấy:, cật vấn, nạn vấn người ấy về Thiên sứ thứ 
nhất: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người 
không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa ngài" 



Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một người đàn bà 
hay đàn ông 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, 
lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng 
rụng tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi khô đét?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: 
"Ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già. Vậy ta hãy làm điều lành, về 
thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, 
đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ 
làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không 
phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải 
chư Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp ấy chính 
do ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. 

2. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người 
ấy về vị Thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị 
Thiên sứ thứ hai: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người 
không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa ngài" 



Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một người đàn bà 
hay một người đàn ông, bệnh hoạn khổ não nguy kịch, rơi nằm trong tiểu 
tiện, đại tiện của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm 
xuống?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: 
"Ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều 
lành, về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia ... ngươi sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của các nghiệp ấy." 

3. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người 
ấy về vị Thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị 
Thiên sứ thứ ba: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài người 
không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa ngài" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 



- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một người đàn bà 
hay một người đàn ông, chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay 
chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rữa ra?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: 
"Ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành, về 
thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành 
về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia ... ngươi sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của các nghiệp ấy." 

4. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người 
ấy về vị Thiên sứ thứ ba, rồi giữ im lặng. 

Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt 
gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt 
nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn 
chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, Họ lấy cọc sắt nung 
đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực 
kho, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 
đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, rồi các 
người lính địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy cái rìu chặt người ấy. 
Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, rồi các 
người lính địa ngục dựng ngược người ấy, chân trên đầu dưới và lấy dao sắc 
chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ- 
kheo, các người lính địa ngục, cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy 
chạy tới, kéo người ấy chạy lui, trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, 
cháy đỏ rực. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ- 



kheo, các người lính địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên 
một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, Người 
ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, các người lính 
địa ngục nắm ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người 
ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ 
rực, Người ấy ở đây, bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên, 
khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ỏ đây thọ lãnh các 
cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Rồi này các 
Tỷ-kheo, những người lính địa ngục quăng người ấy vào Đại địa ngục. Này 
các Tỷ-kheo, Đại địa ngục ấy: 

Có bổn góc, bổn cửa 
Chia thành phần bằng nhau, 

Xưng quanh có tường sắt, 

Mái sắt lợp lên trên 
Nen địa ngục bằng sắt 
Nung đỏ cháy đỏ rực 
Đứng thăng luôn cỏ mặt 
Rộng một trầm do tuần 

Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy nghĩ như sau: "Những ai 
làm ác nghiệp ỏ đời, phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong 
rằng ta được làm người, và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện ở đời, ta có thể hầu hạ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có 
thể thông hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng". 

Này các Tỷ-kheo, điều ta đang nói, không phải ta nghe từ một Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào khác; những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ 
được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. 

6 . 

Dầu Thiên sứ báo động, 

Thanh niên vẫn phóng dật 
Họ ưu buồn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt, 
ơ đây, bậc Chân nhân, 

Được Thiên sứ báo động, 

Không bao giờ phóng dật 
Trong diệu pháp bậc thánh 



Thấy sợ trong chấp thủ 
Trong hiện hữu sanh tử 
Được giải thoát không thủ 
Sanh tử được đoạn trừ 
Được yên ôn không lạc 
Ngay hiện tại tịch tịnh 
Mọi oản hận sợ hãi 
Các vị ẩy vượt qua 
Mọi đau đớn khô sầu 
Thảy đều được siêu thoát. 


36.- Bốn Bậc Đại Vương 

- Này các Tỷ-kheo, trong ngày thứ tám của nửa tháng, các vị Đại thần cố vấn 
cho bốn Đại vương, đi du hành trong thế giới này đế xem trong loài người, 
có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính Sa-môn, Bà-là-môn, 
có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha (Bố-tát), có đề cao cảnh 
giác, có làm các công đức. 

Này các Tỷ-kheo, trong ngày 14 của nửa tháng, các Hoàng tử của bốn Thiên 
vương, đi du hành trong thế giới này đế xem trong loài người, có nhiều 
người có hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. 

Này các Tỷ-kheo, trong ngày rằm lễ uposatha, bốn vị Thiên vương tự mình 
đi du hành trong thế giới này đế xem trong loài người, có nhiều người có 
hiếu với mẹ, ... có làm các công đức. 

Neu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tỷ-kheo, có hiếu với mẹ, ... là 
các công đức, thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Đại vương liền báo với chư 
Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, ... có làm các 
công đức". 

Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba không hoan hỉ 
nói: 

- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura chúng (A-tu-la) sẽ được 
sung mãn." 



Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu có nhiều người giữa loài người, có hiếu với 
mẹ, ... có làm các công đức, thời này các Tỷ-kheo, bốn vị Đại vương liền 
báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường 
Sudhammà: 

- "Thưa chư Vị, có nhiều người giữa loài người, có hiếu với mẹ, ... có làm 
các công đức". 

Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi ba hoan hỷ nói 

- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các Asura chúng sẽ bị tổn 
giảm. 


37.- Sakka 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đang thuyết giảng cho chư 
Thiên ở cõi Trời thứ Ba mươi ba, trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bổn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa tháng 
Ke cả phần đặc biệt 
Khéo đầy đủ cả tám 
Theo làm lễ Bổ-tảt 
Vị ẩy giong như ta. 

Bài kệ ấy, này các Tỷ-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng, 
nói sai, không nói đúng. Vì cớ sao? Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, chưa 
ly tham, chưa ly sân, chưa ly si. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, là bậc A- 
la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh 
nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí 
giải thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, lời nói này mới là thích 
đáng. 

Ngày mười bổn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa thảng 
Ke cả phần đặc biệt 
Khéo đầy đủ cả tám 
Theo làm lễ Bổ-tảt 
Vị ẩy giong như ta. 

Vì cớ sao? Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si. 

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đang thuyết giảng cho chư 
Thiên ở cõi Trời thứ Ba mươi ba, trong khi ấy nói lên bài kệ như sau: 



Ngày mười bổn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa thảng 
Ke cả phần đặc biệt 
Khéo đầy đủ cả tám 
Theo làm lễ Bổ-tảt 
Vị ẩy giong như ta. 

Bài kệ ấy, này các Tỷ-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát sai, không hát đúng 
... Vì cớ sao? Ta nói rằng Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, chưa giải thoát 
khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, 
là bậc A-la-hán ... chánh trí giải thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, 
lời nói này mới là thích đáng: 

Ngày mười bổn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa tháng 
Kê cả phần đặc biệt 
Khéo đầy đủ cả tám 
Theo làm lễ Bổ-tát 
Vị ẩy giong như ta. 

Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, đã thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi khổ đau. 

38.- Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế 
nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các Tỷ-kheo, trong nhà Phụ vưong ta, 
các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có 
hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một 
hưong chiên đàn nào ta dùng, này các Tỷ-kheo, là không từ Kàsi đến. Bằng 
vải Kàsi là khăn của ta, này các Tỷ-kheo. Bằng vải kàsi là áo cánh, bằng vải 
kàsi là nội y, bằng vải kàsi là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng được 
che cho ta đe tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay xưong. Này các Tỷ- 
kheo, ba lâu đài được xây dựng cho Ta, một cái cho mùa đông, một cái cho 
mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và Ta, này các Tỷ-kheo, tại lâu đài mùa 
mưa, trong bốn tháng mưa, được những nữ nhạc công doanh vây, Ta không 
có xuống dưới lầu. Trong các nhà của người khác, các người đầy tớ, làm 
công được cho ăn com tấm, cháo chua. Trong nhà phụ vưong Ta, các người 
đầy tớ, làm công được cho ăn gạo, thịt gà và com nấu. 

2, - Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được 
cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng: "Kẻ vô văn phàm phu 
tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực 



phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, 
không vượt qua khỏi già, sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, 
hổ thẹn, ghê tởm? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta". Sau khi quan sát 
về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được 
đoạn trừ hoàn toàn. 

"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người 
khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. 
Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị 
bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm? Như vậy, thật không xứng đáng 
cho ta". Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của 
không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. 

"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người 
khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. 
Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết, sau khi thấy người khác chết, ta 
có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho 
ta". Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của sự 
sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. 


39. Kiêu Mạn 

1. - Có ba kiêu mạn này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? Kiêu mạn của tuổi 
trẻ, Kiêu mạn của không bệnh, Kiêu mạn của sự sống. 

Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. 
Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về 
ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Say sưa trong Kiêu mạn của không bệnh, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn 
phàm phu làm các ác hành về thân...., về ý . Do làm các ác hành về thân, làm 
các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, 
bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong Kiêu mạn của sự 
sống, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm 
các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, 
làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, 
này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trỏ lui lại đời sống thế tục. Say 



sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sống thế tục. 

2 . 

Bị bệnh và bị già 
Lại còn phải bị chết 
Kẻ phàm phu ghê tởm 
Người khác bị như vậy 
Nếu ta cũng ghê tởm 
Chủng sanh bị như vậy, 

Không xứng đáng cho ta, 

Với ta được sổng vậy 
Nên ta sổng như thật 
Biết pháp không sanh y 
Sự say sưa không bệnh 
Tuôi trẻ và sự sổng 
Tất cả ta nhiếp phục 
Thấy xuất ly an ổn 
Nơi ta khởi tinh tấn 
Vì ta thay Niết-bàn 
Ta không còn có thê 
Thọ hưởng các dục vọng 
ta sẽ không trở lui 
Đích Phạm hạnh ta đến 


40.- Tăng Thượng 


1-4 


- Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế nào là ba? Ngã tăng thượng, 
thế giới tăng thượng, pháp tăng thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ngã tăng thượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, quan sát như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không 
phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như sau): 
"Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ bị khổ 



chi phổi. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện 
khởi lên (cho ta). Và ta đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau 
khi đã đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng 
nhu kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không xứng đáng cho ta". 

Vị ấy quan sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động; an 
trú là niệm của ta, không có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có dao 
động; định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng tự 
ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự 
ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. 

2,- Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là thế giới tăng thượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, 
không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây 
mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như 
sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ bị 
khổ chi phối. Có thể làm như vậy, đoạn tận của tất cả khổ uẩn này được hiện 
khởi lên cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục tầm 
hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghi về hại tầm. To lớn là đại 
chúng này sống ở trong đời. Trong đại chúng sống ở đời, có các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể 
thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng được, và chúng có thể biết 
tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như sau: "Hãy xem thiện nam tử 
này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng 
sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện". Lại có các chư Thiên có thần thông, 
có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần 
nhưng không thấy chúng được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: "Hãy xem thiện nam tử này, tuy 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn 
với các pháp ác, bất thiện" 

Vị ấy lại quan sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động; 
an trú là niệm của ta, không có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có 
dao động; định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng 
thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, 
giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới 
tăng thượng. 



3. -Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp tăng thượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, 
không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây 
mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, (nhưng với ý nghĩ như 
sau): "Nay ta bị roi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, roi vào khổ bị 
khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, đoạn tận tất cả các khổ uẩn này được 
hiện khởi lên cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có 
kết quả ngay tức thời, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người có trí tự mình tự mình giác hiểu. Nay ta có những người đồng Phạm 
hạnh, chúng sống biết và thấy. Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật khéo 
giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác phóng dật. Như vậy, 
thật không xứng đáng cho ta". 

Vị ấy lại quán sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động; 
an trú là niệm của ta, không có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có 
dao động; định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng 
thượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ 
gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp tăng 
thượng. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng này. 

4. 

Trên đời không giấu được 
Ác nghiệt tự mình làm 
Ngã của ngươi ta biết 
Là thật hay là giả 
Ngươi thật kinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chímg kiến 
Muốn che giấu tự ngã 
Điều ác tự ngã làm 
Chư Thiên và Như Lai 
Thấy rõ ở trong đời 
Sở hành của kẻ ngu 
Làm các hạng tà vạy 
Vậy vị ngã tăng thượng 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thế giới tăng thượng 



Hãy khôn khéo, Thiền tịnh 
Với vị pháp tăng thượng 
Hãy song theo tùy pháp 
Đại sĩ không thổi thất 
Tỉnh cần theo chân lý 
Nhiếp phục được ma quân 
Chiến thẳng được tử thần 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 
sanh đã được đoạn tận. 

Bậc đạo sĩ như vậy, 

Hỉêu thế gian diệu chỉ 
Đổi với tất cả pháp 
Không có gì xúc phạm 

- 00 O 00 - 

V. Phẩm Nhỏ 

41.- Sự Có Mặt 

- Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin 
tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? 

Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo 
ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỷ-kheo, một thiện 
nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng 
được cúng dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra 
nhiều phước. 

Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng 
tin tạo ra nhiều phước. 


42.- Sự Kiện 


- Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế 
nào là ba? 

Ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, với tâm ly cấu uế của xan 
tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng đế được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí. Do ba sự kiện này, này các 
Tỷ-kheo, một người được biết là có lòng tin. 


Thích thấy ngiĩờỉ giới hạnh 
Muốn được nghe diệu pháp 
Nhiếp phục uế xan tham 
Vị ẩy gọi có tin 


43.- Ba Lọi ích 

- Thấy rõ ba lợi ích này (lý do, lợi ích) là cần thiết cho một người thuyết 
pháp cho người khác. Thế nào là ba? 

Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe 
pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Người thuyết pháp 
và cả người nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu giải pháp. 
Thấy rõ ba lợi ích này, này các Tỷ-kheo, là cần thiết cho một người thuyết 
pháp cho người khác. 


44.- Trường Họp 

- Có ba trường họp, này các Tỷ-kheo, cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi 
ích. Thế nào là ba? 

Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe 
pháp ... liễu giải pháp. Ai thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu 
giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Có ba trường hợp này, này các Tỷ- 
kheo, là cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. 

45.- Bổn Phận 

- Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc 
Chân nhân tuyên bố. Thế nào là ba? 

Bố thí, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố tuyên bố, được bậc 
Chân nhân tuyên bố. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được bậc Chân nhân tuyên 
bố. Hầu hạ cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được 
bậc Chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí 
tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. 

Biết bổ thỉ thiện sĩ 
Bất hại, chế ngự cần 
Tự điều, hầu cha mẹ, 

Các vị song phạm hạnh, 



Bôn phận kẻ thiện khen 
Người Hiền thực hiện chủng 
Bậc Thảnh thay rõ vậy 
Đạt được đời an lạc. 


46.- Bậc Giói Hạnh 

- Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh 
trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện được gặt nhiều công đức. Thế nào 
là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý. 

Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú 
ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện này, được gặt nhiều công đức. 

47.- Hửu Vi 

- Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. Thế nào là 
ba? 

Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú được 
trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 

- Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô vi. Thế nào là 
ba? 

Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự biến dị khi 
đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, 
cho các pháp vô vi. 


48.- Núi 

- Dựa vào vua núi Tuyết Son, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn 
lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 

Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, chúng lớn lên về vỏ trong và 
vỏ ngoài hay mầm non, chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. Dựa vào vua 
núi Tuyết Son, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng 
trưởng này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người 
trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 



Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào 
thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đình được lớn 
lên ba sự tăng trưởng này. 

Như nủi đả sừng sựng 
Trong rừng sâu rừng rậm 
Các cây lớn dựa vào 
Lớn lên những thần rừng 
Cũng vậy, thiện nam tử 
Cỏ lòng tin giới đức 
Vợ con và gia quyến 
Dựa vào đê lớn mạnh 
Với tùy tùng bà con 
Nhờ cậy đê sinh sổng 
Thấy vị giới hạnh làm 
Giới, bổ thí, thiện hành 
Neu chúng có mắt sáng 
Chủng làm theo vị ẩy 
ơ đây, làm đủng pháp 
Con đường đến cõi lành 
Trong Thiên giới hỷ lạc 
Ước muốn được hoàn hỷ. 


49.- Nhiệt Tình Tinh Tấn 

- Có ba trường họp, này các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào 
là ba? 

Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. 
Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đế cho sanh. Đe chịu 
đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không 
thích thú, không thích ý, đoạt mạng sổng, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba 
trường họp, này các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. 

Khi nào Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, 
nhiệt tình làm mạnh đừng đế cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, 
nhiệt tình làm mạnh đế cho sanh khởi. Đe chịu đựng các thân thọ đã sanh, 
khổ đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, 
đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được 



gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm đế chơn chánh đoạn tận khổ 
đau. 


50.- Giặc Cướp 

- Do đầy đủ ba điều kiện, này các Tỷ-kheo, một tên cướp lớn có thể chặt 
được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kể cướp trộm một nhà, làm kẻ 
đứng đường chận cướp. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào 
rừng rậm, dựa vào kẻ có quyền lực. 

Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào con sông khó lội qua, hay sự 
quanh co hiểm trở của núi non. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn 
dựa vào sự quanh co hiểm trở. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào rừng rậm? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm cỏ, hay rừng rậm cây, hay 
khóm rừng, hay đám rừng lớn rậm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn 
dựa vào rừng rậm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của vua 
và nghĩ như sau: "Neu có ai kết tội ta, các vua ấy hay các vị đại thần của vua 
ấy sẽ giải thích, cứu thoát ta". Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực. 

Do đầy đủ ba điều kiện này, này các Tỷ-kheo, một tên cướp lớn có thể chặt 
được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kể cướp trộm một nhà, làm kẻ 
đứng đường chận cướp. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo đầy đủ ba pháp, tự mình sử sự 
một vật mất gốc, bị thưong tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên 
nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào 
rừng rậm và dựa vào kẻ có quyền lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào sự hiểm trở? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo đầy đủ với thân hành quanh co hiểm trở, với ngữ 



hành quanh co hiếm trở, với ý hành quanh co hiếm trở. Nhu vậy, này các 
Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào quanh co hiếm trở. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến, đầy đủ những tri kiến đi đến cực đoan. 
Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là các Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào kẻ có quyền? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, dựa vào các vua hay các đại thần của vua, ác Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Neu có ai kết tội ta, các vua ấy, hay các đại thần của vua ấy sẽ giải 
thích, cứu thoát ta". Và thực sự là nhu vậy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là ác 
Tỷ-kheo dựa vào kẻ có quyền lực. 

Đầu đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo tự mình xử sự nhu một 
vật mất gốc, bị thuong tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều 
điều vô phuớc. 


—0O0— 

VI. Phẩm Các Bà La Môn 

51.- (a) Hai Người 

- Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải 
qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn ... ngồi xuống 
một bên, những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, 
tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng 
chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều 
đế chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả 
Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an 
lạc lâu dài. 

- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, ... đã 120 tuổi, nhưng các 
Ông không làm điều lành ... không làm những điều đế chấm dứt các sợ hãi. 
Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế 
giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự 
thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, 
phải là chỗ nưong tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ 
quy y và là đích xứ nó đến. 


Đời sông bị dăt dân 
Mạng sổng chẳng là bao 
Bị già kẻo dẫn đi 
Không có nơi nương tựa 
Hãy luôn luôn quản tưởng 
Sợ hãi tử vong này 
Hãy làm các công đức 
Đưa đến chơn an lạc. 
ơ đây chê ngự thân, 

Chế ngự lời và ỷ, 

Kẻ ẩy dầu cỏ chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sổng 
Đã làm các công đức. 


52.- (b) Hai Ngưòi 

Rồi Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn ... đi đến Thế Tôn, bạch Thế 
Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, 
tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng 
chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều 
đế chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả 
Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an 
lạc lâu dài. 

- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, ... đã 120 tuổi, nhưng các 
Ông không làm điều lành ... là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. 

Trong ngôi nhà bị cháy, 

Đồ đạc được đem ra, 

Đồ ẩy lợi cho nó, 

Không phải đồ bị chảy, 

Cũng vậy đời bị cháy, 

Do già chết thiêu đổt, 

Nhờ bổ thỉ tự cứu 
Khéo cứu, đồ bổ thỉ. 
ơ đây, chê ngự thân, 

Chế ngự lời và ỷ, 



Kẻ ây dâu có chêt, 

Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sổng 
Đã làm các công đức. 


53.- Vị Bà La Môn 

Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, thua Tôn giả Gotama, đuợc nói đến nhu vậy. 
Cho đến nhu thế nào, thua Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc nguời 
trí tự mình giác hiểu? 

- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại nguời, suy nghĩ điều hại cả 
hai, cảm thọ tâm kho tâm uu. Tham ái đuợc đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại nguời, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ 
tâm khố tâm uu. Nhu vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc nguời trí tự 
mình giác hiểu. 

Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên 
suy nghĩ điều hại mình, ... tâm khổ tâm uu. Sân đuợc đoạn trừ, thời không 

nghĩ đến tự hại.không cảm thọ tâm khố tâm uu. Nhu vậy, này Bà-la-môn, 

pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên 
suy nghĩ điều hại mình, ... tâm khổ tâm uu. Si đuợc đoạn trừ, thời không 
nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại nguời, không nghĩ đến hại cả hai, không 
cảm thọ tâm khổ tâm uu. Nhu vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc 
nguời trí tự mình giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama! Xin Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cu sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy nguõng. 


54.- Bà La Môn Cư Sĩ 




Rồi một Bà-la-môn du sĩ đi đến; Thế Tôn, sau khi đến, ... Ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn du sĩ bạch Thế Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, thua Tôn giả Gotama, đuợc nói đến nhu vậy. 
Cho đến nhu thế nào, thua Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc nguời 
trí tự mình giác hiểu? 

- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm 
... cảm thọ tâm kho tâm uu. Tham ái đuợc đoạn trừ ... không cảm thọ tâm 
khổ tâm uu. 

Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị 
ấy làm ác hạnh về thân ... ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Tham ái đuợc 
đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân ... ác hạnh về lời nói ... , ác hạnh 
về ý. 

Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị 
ấy không nhu thật rõ biết lợi ích của mình, không nhu thật rõ biết lo của 
nguời, không nhu thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái đuợc đoạn trừ, vị 
ấy nhu thật rõ biết lợi ích của mình, nhu thật rõ biết lo của nguời, nhu thật rõ 
biết lợi ích của cả hai 

Nhu vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 
đế mà thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn ... 

Bị si làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy 
nghĩ đến hại mình ... nên suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khố tâm uu. 
Si đuợc đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại ... không cảm thọ tâm kho tâm 
ưu. 

Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục,tâm bị xâm chiếm, nên 
làm ác hạnh về thân ... ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, 
thời không làm ác hạnh về thân ... ác hạnh về lời nói..., ác hạnh về ý. 

Bị si làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên 
không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích cho 
người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Si được đoạn trừ, thời như 



thật rõ biết lợi ích cho mình, như thật rõ biết lợi ích cho người, như thật rõ 
biết lợi ích của cả hai 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 
đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


55.- Niết-bàn 


Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu? 

- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả 
hai, cảm thọ tâm kho tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ 
tâm khố tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu. 

Bị si làm uế nhiễm, này Bà-la-môn ... 

Bị sân làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên 
suy nghĩ đến hại mình ... nên suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khố tâm 
ưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại ... không cảm thọ tâm khổ 
tâm ưu. 

Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, 
cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, 
không có dư tàn. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, ... được người trí tự mình giác hiểu. 



- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


56.- Ngưòi Giàu Có 

Rồi một Bà-la-môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, ... Ngồi xuống một bên, Bà- 
la-môn giàu có lớn bạch Thế Tôn: 

- Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn thuở xưa, các trưởng 
lão lớn tuổi, bậc thầy của các bậc Thầy nói rằng: "Thuở xưa, thế giới này 
quá sung mãn, với người, - người ta nghĩ như một vực sâu không có sóng, 
các làng, các thị trấn, các kinh thành quá gần đế một con gà trống có thể 
bước từ chỗ này qua chỗ kia." 

Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ngày nay loài người lại bị 
tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, 
các thị trấn trỏ thành không phải thị trấn, các thành phổ trở thành không phải 
thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ? 

- Ngày nay, này Bà-la-môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, 
và bị ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phổi. Vì bị tham ái phi pháp làm cho 
say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, chúng cầm gưom 
sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này 
Bà-la-môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu 
trông rõ như thế ... các quốc độ trở thành không quốc độ. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm 
cho say đắm ... bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say 
đắm ... vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn 
khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. 
Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà-la-môn, đây là 
duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế 
... các quốc độ trở thành không phải quốc độ. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm 
cho say đắm ... bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say 
đắm ... vì bị các tà kiến chi phối, các loài Yakkha (Dạ-xoa) thả ra các loài 
phi nhân dữ tợn. Vì vậy, nhiều người mệnh chung. Đây là nhân, này Bà-la- 
môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ 
như thế ... các quốc độ trở thành không phải quốc độ. 



- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! ... Tôn giả Gotama hãy nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


57.- Vacchagotta 

Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, ... Ngồi xuống một bên, du sĩ 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, Sa-môn Gotama nói như sau: 
"Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho người khác, cần phải bố thí 
cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí 
cho Ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí 
cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác 
không có quả lớn!". Thưa Tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa-môn nói 
như sau: "Cần phải bố thí cho Ta ... không có được quả lớn!". Những người 
nói như vậy, có phải nói đúng lời nói của Tôn giả Gotama, không có xuyên 
tạc Tôn giả Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy là đúng 
pháp và thuận pháp, và những ai là người đồng pháp, nói lời đúng pháp và 
thuận pháp, không có co hội đế chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc Tôn giả 
Gotama? 

- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói như sau: "Cần phải bố 
thí cho ta ... có được quả lớn!", những người ấy không nói đúng với lời nói 
của ta, họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. Này Vaccha, ai 
ngăn chận người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh 
cắp mất ba vật. Thế nào là ba? 

Người ấy làm chướng ngại người cho không được công đức, người ấy ngăn 
chặn người nhận không được bố thí, và tự ngã người ấy trước đã mất gốc, lại 
càng bị thưong tổn hơn. Này Vaccha, ai ngăn chặn người cho không bố thí 
người khác, tạo ra ba chướng ngaị như vậy, và đánh cắp mất ba vật. Này 
Vaccha, ta nói như sau: "Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa 
chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi (với ý nghĩ) đế các loài hữu tình trong 
ấy nhờ đấy được ăn đế sống". Do nhân duyên ấy, này Vaccha, ta nói có đem 
lại công đức, còn nói gì đối với loài người. 

Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho người có giới hạnh được quả 
lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh là người đã 
đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp. 



Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, sân đã 
được đoạn tận, hôn trầm thùy miên đã được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn 
tận, nghi đã được đoạn tận, năm pháp này đã được đoạn tận. 

Năm pháp nào đã được đầy đủ? 

Đầy đủ vô học giới uẩn, đầy đủ vô học định uẩn, đầy đủ vô học tuệ uẩn, đầy 
đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn. Vị ấy được 
đầy đủ năm pháp này. Ớ đây, Ta tuyên bố rằng, bố thí cho người đoạn tận 
năm pháp, đầy đủ năm pháp có quả lớn. 

Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trang, đỏ 
Màu hung hay có đom, 

Có con màu bồ câu 
Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 

Con vật kẻo sức mạnh, 

Đẹp, lanh và hăng hái, 

Mặc kệ nó màu gì, 

Liền mắc vào gánh nặng, 

Cũng vậy, giữa loài người, 

Dầu có sinh cho nào, 

Hoàng tộc, Bà-la-môn 
Thương gia hay nô bộc, 

Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ câp đô phân, 

Giữa những người như vậy. 

Ai điều phục thuần thục, 

Ngay thăng, đủ giới đức 
Nói thực, biết tàm quỷ, 

Sanh tử đã đoạn tận, 

Phạm hạnh được vẹn toàn 
Gánh nặng đã hạ xuống, 

Không còn bị trói buộc, 

Việc cần làm đã làm, 

Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp pháp tịch tịnh, 

Phước điền ẩy vô cấu. 



Quả lớn đáng cúng dường; 
Như kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiều, 

Chỉ bổ thí bên ngoài, 

Không đến gần kẻ thiện, 
Những ai gần kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bực hiền 
Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ. 

Sanh Thiên hay ở đây 
Được sanh gia đình tốt 
Bậc trí tuần tự tiến 
Chứng được cảnh Niết-bàn. 


58.- Tikanna 


1-6 


Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn ... 
Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Tikanna, truớc mặt Thế Tôn, tán thán các 
bậc Bà-la-môn có đầy đủ ba minh. 

- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có ba minh. Phải, các Bà-la-môn có ba 
minh. Cho đến nhu thế nào, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh 
của các Bà-la-môn? 

- Ớ đây, thua Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nho nào, 
không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, 
nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú 
giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài 
về thuận thế (tự nhiên học) và tuớng của các vị đại nhân. Nhu vậy, thua Tôn 
giả Gotama, các vị Bà-la-môn diễn tả ba minh các vị Bà-la-môn. 

- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la- 
môn. Thật là khác ba minh trong luật của bậc thánh. 

- Nhu thế nào, thua Tôn giả Gotama, là ba minh trong giới luật của bậc 
thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba 
minh trong Luật của bậc Thánh. 



- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Tikana vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Ớ đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với 
tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly 
hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

3- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng 
tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, bốn 
mưoi đời, năm mưoi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chồ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." Như vậy, 
vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cưong và các nét 
chi tiết. Đây là minh thứ nhất đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4.-Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 

Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phỉ báng các bậc 
thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn 
những chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ 



báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi 
trời, cõi đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Đây là minh thứ hai đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

5. -Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt". Biết như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết 
như thật: "Đây là nguyên nhân các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các 
lậu hoặc". Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, 
không có đời sống nào khác nữa". Đây là minh thứ ba đã đạt được, vô minh 
diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị an trú không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

6 , - 

Gỉớỉ hạnh không cao thấp 
Khôn khéo và thiền tịnh, 

Với tâm được chinh phục, 

Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 

Bậc trí đoạn mê ám, 

Ba minh, diệt tử thần, 

Vị ẩy được tôn ximg, 

Đại hạnh cho Trời Người, 

Bậc "Đoạn tận tất cả", 

Đầy đủ cả ba minh 
An trú không mê vọng, 

Đức Phật, bậc Giác Ngộ, 

Bậc chímg thăn toi hậu, 

Chủng lễ Gotama. 

Ai biết được đời trước, 



Thấy Thiên giới, đọa giới, 

Vị ẩy là đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thẳng trí 
Vị Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 
Không như thường được gọi. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của bậc Thánh. 

- Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà-la-môn! Thật khác 
là ba minh trong Luật của bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có 
được ba minh của các Bà-la-môn không sánh bằng một phần mười sáu của 
vị chứng minh trong Luật của bậc Thảnh. 

59. - Jànussoni 


1-4 


Rồi có Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến ... ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Ai làm lễ tế đàn, thưa Tôn giả Gotama, hay ai làm lễ cúng linh, hay ai có 
bố thí, cần phải bổ thí các vật ấy cho các vị Bà-la-môn có ba minh. 

Cho đến như thế nào, này Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn diễn tả một Bà-la- 
môn có ba minh? 

Ớ đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nho 
nào, không bị môt dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải, và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. Như 
vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la- 
môn. 


- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la- 
môn. Thật là khác, ba minh trong Luật của bậc Thánh. 



- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh trong giới Luật của bậc 
Thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho chúng tôi về ba 
minh trong giới Luật của bậc Thảnh. 

- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2- Ớ đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ nhất ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng 
tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, 
hai đời ... Đây là minh thứ nhất đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi bóng 
tối diệt, ánh sánh sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy, với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân ... đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai đã đạt 
được, vô minh diệt, minh khởi bóng tối diệt, ánh sánh sanh, đối với vị an trú 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4.-Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ" ... " ... không có đời 
sống nào khác nữa." Đây là minh thứ ba đã đạt được, vô minh diệt, minh 
khởi bóng tối diệt, ánh sánh sanh, đổi với vị không phóng dật, an trú, nhiệt 
tâm, tinh cần. 

Ai đầy đủ giới hạnh 
Tinh cần và định tĩnh 
Với tầm được chinh phục 
Nhứt tâm khéo định tĩnh 
Ai biết được đời trước 
Thấy Thiên giới đọa xứ 



Vị ẩy là đạo sĩ 
Đoạn sanh, đạt thẳng trí 
Vị Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 
Không như thường được gọi. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của bậc Thánh. 

- Thật thế, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà-la-môn! Thật khác, 
là ba minh trong Luật của bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có 
được ba minh của các Bà-la-môn không sánh bằng một phần mười sáu của 
vị chứng ba minh trong Luật của bậc Thánh! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! ... mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng 
chung, con xin trọn đời quy ngưỡng? 

60.- Sangàrava 


1-7 


- Rồi có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, ... ngồi xuống một bên, Bà- 
la-môn Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và khuyên các người khác 
làm lễ tế đàn. Ớ đây, thưa Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các 
người khác làm lễ tế đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức 
cho nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất 
gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ nhiếp phục một tự 
ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã 
chứng được Niết-bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường đưa đến công 
đức chỉ có một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. 

- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn như thế nào, 
hãy như vậy trả lời. Ông nghĩ như thế nào, này Bà-la-môn, ỏ đây, Thế Tôn 
xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên 
Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Vị ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là đạo lộ, nhờ 
thực hành con đường này, Ta đã thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với 
thắng trí, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Các người hãy đến! Hãy như vậy 
thực hành! Các người sẽ thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng 
trí, chứng đạt và an trú". Như vậy, vị Đạo sư này thuyết pháp, và các người 
khác như thật hành trì. số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm 



ngàn. Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, thời con đường 
đưa đến công đức này ảnh hưởng chỉ đến một người hay ảnh hưởng đến 
nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia? 

- Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con đường đưa đến công 
đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. 

Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangàrava: 

- Trong hai con đường, này Bà-la-môn, con đường nào, Ông có thể kham 
nhẫn là giản dị hon, ít khó chịu hon, kết quả lớn hon và lợi ích hơn? 

Được nói như vậy, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả Ananda: 

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ 
và đáng tán thán. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangàrava: 

- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: "Những ai là đáng đảnh lễ, 
hay những ai là đáng tán thán? "Này Bà-la-môn, như thế này Ta hỏi Ông: 
"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con đường nào Ông có thể kham 
nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?" 

Lần thứ hai, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả Ananda: 

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng đảnh lễ 
và đáng tán thán. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Sangàrava: 

- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: "Những ai là đáng kính lễ, hay 
những ai là đáng tán thán? "Này Bà-la-môn, như thế này Ta hỏi Ông: "Này 
Bà-la-môn, trong hai con đường này, con đường nào Ông có thể kham nhẫn 
là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?" 

Lần thứ ba, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả Ananda: 

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ 
và đáng tán thán. 



3. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Cho đến lần thứ ba, Bà-la-môn 
Sangàrava, được hỏi một câu đúng pháp lại tránh né, không trả lời. Vậy Ta 
hãy giải tỏa việc này". 

Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava: 

- Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện Nhà 
Vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại? 

- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện nhà vua, câu chuyện như 
sau đã khởi lên, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại: "Thuở xưa, các Tỷ- 
kheo ít hơn, nhưng nhiều hơn là các pháp thượng nhân, các thần thông thần 
biến được thị hiện. Ngày nay, các Tỷ-kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là các 
pháp thượng nhân, các thần thông thần biến được thị hiện." Thưa Tôn giả 
Gotama, đấy là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, 
khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. 

4. - Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Thần thông biến 
hóa, thần thông ký thuyết, thần thông giáo hóa, và Bà-la-môn, thế nào là 
thần thông biến hóa? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi 
ngang qua vách qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như 
trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm 
và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, 
có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. 

5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông ký thuyết? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ tướng: "Như vầy là ý của Ông, 
như thế này là ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Neu vị ấy nói lên 
có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ tướng, nhưng nghe tiếng 
của loài người hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, liền nói lên: "Như vầy 
là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Neu 
vị ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 



Ớ đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ tướng, cũng không nhờ 
nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, nhưng sau 
khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư; sau khi suy tầm và suy tư 
liền nói lên: "Như vầy là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế này 
là tâm của Ông". Neu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có 
gì khác. 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ tướng, không nói lên nhờ 
nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, không nói 
lên sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm 
và suy tư. Những thành tựu định không tầm không tứ, với tâm của mình biết 
rõ tâm của người khác tùy theo hành ý của vị Tôn giả này hướng đến chỗ 
nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Neu vị ấy nói lên có 
nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, đây gọi là 
thần thông ký thuyết. 

6. Và như thế nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo hóa? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: "Hãy suy nghĩ như thế 
này, chớ suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý như thế vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy 
từ bỏ cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú!". Này Bà-la-môn, đây gọi là 
thần thông giáo hóa. Nay Bà-la-môn, có ba loại thần thông này. 

Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận loại thần thông nào là 
hy hữu hơn, thù diệu hơn? 

- Ớ đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông này: Ớ đây có người chứng 
được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân ... Có thế tự thân bay 
đến cõi Phạm Thiên. Loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 
thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình 
có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tánh chất 
như là huyễn hóa. Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ớ đây có 
người nhờ tướng nói lên ... Với tâm của mình, rõ biết tâm của người khác. 
Loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông ấy, người 
ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. 
Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tánh chất như là huyễn hóa. Còn 
loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ớ đây có người giáo giới như 
sau: "Hãy suy nghĩ như thế này ... hãy đạt đến cái này và an trú". Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và thù 
diệu hơn trong ba loại thần thông. 



Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả Gotama! 
Vấn đề này được Tôn giả Gotama khéo nói như vậy, Chúng tôi thọ trì rằng 
Tôn giả Gotama có thành tựu cả ba loại thần thông này. Thật vậy, Tôn giả 
Gotama có thể chứng được nhiều loại thần thông ... Thật vậy, Tôn giả 
Gotama thành tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết 
tâm của người khác, tuỳ theo ý hành của vị Tôn giả này hướng đến chồ nào, 
thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama giáo giới 
như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý như 
vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 

7. -Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của Ông trước như là chống ta, sau xích 
lại gần ta. Và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Bà-la-môn, ta chứng được nhiều 
loại thần thông ... này Bà-la-môn, ta thành tựu được định không tầm không 
tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị Tôn 
giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. 
Tôn giả Gotama có thể giáo giới như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ 
suy nghĩ như vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái này, 
hãy đạt được cái này và an trú!". 

- Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác, cung thành tựu được ba 
loại thần thông này, ngoài Tôn giả Gotama? 

- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm mà còn nhiều hon nữa các Tỷ-kheo thành tựu được ba loại thần 
thông này. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỳ kheo ấy hiện ở đâu? 

- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị 
che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng 
tối đế những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả 
Gotama thuyết giảng với nhiều pháp môn. Con nay xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưởng. 


—0O0— 



VII. Phẩm Lớn 


61.- Sởy xứ. 

1, - Này các Tỷ-kheo, có ba y sứ này của ngoại đạo, dầu có bị các bậc Hiền 
giả cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điếm truyền 
thống về vô vi (không hành động). Thế nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết nhu sau, chấp kiến 
nhu sau: "Phàm có cảm giác gì về con nguời này lãnh thọ lạc, khố hay 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ". Này các Tỷ- 
kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết pháp nhu sau, chấp kiến nhu 
sau: "Phàm có cảm giác gì về con nguời này lãnh thọ lạc, khổ hay không 
khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra". Này các Tỷ-kheo, có 
một số Sa-môn, hay Bà-la-môn, thuyết pháp nhu sau, chấp kiến nhu sau: 
"Phàm có cảm giác gì về con nguời này lãnh thọ lạc, kho hay không khố, 
không lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên". 

2, - Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết nhu 
sau, chấp kiến nhu sau: "Phàm có cảm giác gì về con nguời này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ". Đối với 
các vị ấy, Ta đến và nói: "Chu Tôn giả, có thật chăng, Chu Tôn giả có thuyết 
nhu sau, chấp kiến nhu sau: "Phàm có cảm giác gì về con nguời này lãnh thọ 
lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ? "". 

Đuợc Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thua phải, có nhu vậy". 

Ta nói với họ nhu sau: "Nhu vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân nghiệp quá 
khứ, sẽ trở thành nguời sát sanh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành nguời 
lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành nguời không Phạm 
hạnh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành nguời nói láo; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành nguời nói hai luõi; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 
thành nguời ác khẩu; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành nguời nói lời phù 
phiếm; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trỏ thành nguời tham lam; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành nguời theo tà kiến". Nhung này các Tỷ-kheo, 
với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ là do kiên thực, với những 
nguời ấy sẽ không có uớc muốn, không có tinh tấn, không có "Đây là việc 
phải làm", hay "Đây là việc không nên làm". Nhu vậy, sự cần thiết cần phải 
làm hay không cần phải làm không đuợc tìm thấy là chân thực, là đáng tin 
cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông đuợc, 
vì các Ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ nhất của ta đối 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

3.-0 đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết như 
sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra". Đối 
với các vị ấy, Ta đến và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có 
thuyết như sau: "Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ". 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân một vị tạo 
hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh ... Do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại 
dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có 
ước muốn, không có tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là 
việc không nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải 
làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn 
không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm 
và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ hai của ta đối 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết như sau, 
chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên". Đối với 
các vị ấy, Ta đến và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết 
như sau chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con người này lãnh thọ 
lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên? 

ttt! 


Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn giả, do không nhân 
không duyên, sẽ trở thành người sát sanh ... Do không nhân không duyên, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại 
dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có 
ước muốn, không có tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là 
việc không nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải 



làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn 
không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm 
và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ ba của ta đối 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dù có được các bậc Tôn giả cật 
vấn, nạn vấn lý do thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điếm truyền thống về 
vô vi (không hành động). 

5, - Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
trí quở trách. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp ta thuyết giảng, không bị 
chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách? 

Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, ... không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là 
pháp Ta thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng 
... không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Bốn Thánh đế này, 
này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. 

6, - Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng ... không bị các 
Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách, được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong 
giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp 
được Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội 
lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói 
đến, chính do duyên này đã được nói đến. 

7, - Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp ta thuyết giảng ... không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do 
duyên nào đã được nói đến? Này các Tỷ-kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc 
xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có sáu xúc xứ 
này, này các Tỷ-kheo, ... không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 

8, -Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp được Ta thuyết 
giảng, ... không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 



nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Khi con mắt thấy sắc, tư 
tưởng hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần sắc, 
làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần sắc, làm y xứ cho xả. Khi tai nghe 
tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng về và 
đến gần tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho xả. 
Kh i mũi ngửi hưong ... khi lười nếm vị ... khi thân cảm xúc ... khi ý nhận 
thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho hỷ, hướng về 
và đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho 
xả. Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, được Ta thuyết giảng ... 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, 
chính do duyên này đã được nói đến. 

9, - Bốn thánh đế này, này các Tỷ-kheo, được Ta thuyết giảng ... không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do 
duyên nào đã được nói đến? Do chấp thủ sáu giới, này các Tỹ kheo, nên có 
nhập thai. Do có nhập thai, nên có danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu 
xứ. Do duyên sáu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ. Với người có 
cảm thọ, này các Tỷ-kheo, Ta nêu rõ: "Đây là khổ", Ta nêu rõ: "Đây là khổ 
tập; Ta nêu rõ: "Đây là khổ diệt", Ta nêu rõ: "Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt". 

10. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ Thánh đế? 

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi, khổ, ưu não là khổ. 
Điều mong cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là Khổ Thánh đế. 

11, - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ tập? 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên sáu 
xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vầy là 
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế 
về Khổ tập. 

12. -Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ diệt? 

Do vô minh diệt không có tàn dư, nên các hành diệt. Do hành diệt, nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do 
sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do 
ái diêt nên thủ diêt. Do thủ diêt nên hữu diêt. Do hữu diêt nên sanh diêt. Do 



sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vầy là sự đoạn diệt 
toàn bộ của khổ uẩn này. Này các Tỷ-kheo, Đây gọi là Thánh đế về Khổ 
diệt. 

13.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về con đường đưa đến Khổ 
diệt? 

Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về con đường đưa đến Khổ diệt. 

Bốn Thánh đế này, này các Tỷ-kheo, do Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, 
không có uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 

62.- Các Sợ Hãi. 

1. - Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được người 
phàm phu không học nói đến. Thế nào là ba? 

Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. Khi hỏa tai lớn này 
khởi lên,naỹ các Tỹ Kheo, các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các 
thành phố bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành 
phố bị thiêu, mẹ không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi 
thứ nhất, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không 
học nói đến. 

2. - Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Khi mưa lớn 
khởi lên, này các Tỷ-kheo, lụt lội lớn sanh khởi. Do có lụt lớn sanh khởi, 
nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. 
Khi các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn 
trôi, mẹ không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ hai, 
này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 

3. - Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc cưóp rừng nổi lên, 
và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi giặc cưóp rừng nổi lên, này 
các Tỷ-kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trốn, mẹ không tìm được con, 
con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ ba, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ 
mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 



Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu 
không học nói đến. 

4, - Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi chia rẽ mẹ con, có khi không 
chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. Thế nào là ba? 

Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. Kh i hỏa tai lớn này 
khởi lên, này các Tỹ Kheo, các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các 
thành phổ bị thiêu. Kh i các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành 
phố bị thiêu, trong khi ấy, có thời có trường họp mẹ có thể tìm được con, 
con có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất, có khi làm 
chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẽ phàm phu không 
học nói đến. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. Do có thủy tai lớn 
sanh khởi nên các làng bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố 
bị cuốn trôi. Khi các thành phố bị cuốn trôi, trong khi ấy, có thòi có trường 
họp mẹ có thể tìm được con, con có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây 
là sợ hãi thứ hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ 
con, được kẽ phàm phu không học nói đến. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc cướp rừng nổi lên. Và 
dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng nổi nên, này 
các Tỷ-kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trốn, trong khi ấy, có thời có 
trường họp mẹ có thể tìm được con, con có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là sợ hãi thứ ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia 
rẽ mẹ con, được kẽ phàm phu không học nói đến. 

Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không 
làm chia re mẹ con, được kẽ phàm phu không học nói đến. 

5. -Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con. Thế nào là ba? 

Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị già: "Ta nay bị già, mong 
rằng con Ta không bị già!". Hay người con không muốn mẹ mình bị già: "Ta 
nay bị già, mong rằng mẹ Ta không bị già!". 



Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị bệnh: "Ta nay bị bệnh, mong 
rằng con Ta không bị bệnh!". Hay con không muốn mẹ mình bị bệnh: "Ta 
nay bị già, mong rằng mẹ Ta không bị bệnh!". 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị chết: "Ta nay bị chết, mong 
rằng con Ta không bị chết!". Hay người con không muốn mẹ mình bị chết: 
"Ta nay bị chết, mong rằng mẹ Ta không bị chết!". Đây là ba sợ hãi, này các 
Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con. 

6,- Có con đường, này các Tỷ-kheo, có đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ 
hãi, không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt 
qua ba sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rẽ mẹ con 
này? 

Đây là con đường Thánh Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Đây là con đường, này các Tỷ-kheo, đây là đạo lộ là đưa đến từ bỏ, 
vượt qua ba sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rẽ 
mẹ con này. 


63.- Venaga 


1-7 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bà-la-môn Kosala, tên là Venàgapura. Các 
gia chủ Bà-la-môn ở Venàgapura được nghe: "Sa-môn Gotama, dòng họ 
Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca đến Venàgapura. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí, 
tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, cùng với Thiên Giới, Ma 
Giới, Phạm Thiên Giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời. 
Ngài thuyết pháp, so thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, và giới 
thiệu đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch". Tốt đẹp thay được 
chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 

2. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venàgapura đi đến Thế Tôn, sau khi đến, có 
người đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên; có người nói lên với 
Sa-môn Gotama những lời chào đón hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên; Ccó 



người chắp tay vái chào Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên; có người 
xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; có người im lặng rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vacchagotta, người xứ 
Venàgapura bạch Thế Tôn: 

3- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! 
Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói 
sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu, được thanh 
tịnh chói sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu 
da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây tala chín 
vừa rời khỏi cành, thanh tịnh, chói sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả 
Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như, thưa Tôn 
giả Gotama, một đồ trang sức bằng vàng đỏ, được người thợ vàng thiện xảo 
khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt tên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói 
sáng, rực sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu 
da thật thanh tịnh chói sáng. 

Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghế bành, nệm trải 
giường bằng lông cừu, vải trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, 
chăn len thêu bông nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú 
cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, 
tấm thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, 
nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi 
là Kadali, tấm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu 
đỏ. Các loại giường cao và giường lớn như vậy, chắc Tôn giả Gotama có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? 

4. - Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn ấy, như ghế bành ... có hai đầu 
gối chân màu đỏ, thật rất khó được các vật ấy. Và nếu có được, cũng không 
thích họp với những người xuất gia. 

Này Bà-la-môn, có ba loại giường cao và giường lớn này, nay Ta được 
chúng không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 
Thế nào là ba? 

Giường cao, giường lớn chư Thiên, giường cao, giường lớn Phạm thiên, 
giường cao, giường lớn Bậc thánh. Ba giường cao, giường lớn này, này Bà- 
la-môn, Ta được chúng không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. 



5- Và thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn chư Thiên, 
mà Tôn giả Gotama được không có khó khăn ... được chúng không có phí 
sức? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, Ta 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay vaò thị trấn ấy đế khất thực. Sau khi ăn 
xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. 
Ở tại đấy, Ta lượm cỏ hay là chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng 
thẳng, đế niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta chứng đạt và an trú 
sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm cho chỉ 
tịnh tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thảnh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc 
ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái 
như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc chư Thiên. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ 
ngồi của ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu 
ta nằm, thời trong lúc ấy giường cao và giường lớn cuả Ta thuộc chư Thiên. 
Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc chư Thiên, mà Ta có 
được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không 
phí sức. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Ai 
khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được giường cao, giường lớn chư 
Thiên như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt 
nhọc, được chúng không có phí sức! 

6. -Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn Phạm 
thiên, mà Tôn giả Gotama được chúng không khó khăn, được chúng không 
mệt nhọc, được chúng không phí sức? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, Ta 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy đế khất thực. Sau khi ăn 
xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. 
Ở tại đấy, Ta lượm cỏ hay là chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng 



thẳng, đế niệm trước mặt. Ta an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương 
xứ cùng khắp vô biên giới. Ta an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi, ... Với 
tâm câu hữu với hỷ, ... Với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai... 
quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. 

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc 
ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng 
thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm 
Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc 
ấy, chồ Ta ngồi thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như 
vậy, nếu Ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao giường lớn của Ta thuộc 
Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc Phạm 
Thiên, mà Ta có được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, 
được chúng không phí 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Ai 
khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được giường cao, giường lớn Phạm 
Thiên như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt 
nhọc, được chúng không có phí sức! 

7. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, giường lớn bậc 
Thánh, mà Tôn giả Gotama được chúng không khó khăn, được chúng không 
mệt nhọc, được chúng không phí sức? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng, Ta 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy đế khất thực. Sau khi ăn 
xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. 
Ở tại đấy, Ta lượm cỏ hay là chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng 
thẳng, đế niệm trước mặt. Ta biết rõ như sau: "Tham ái đã được Ta đoạn tận, 
chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được ta đoạn tận ... 
trong tương lai. Si đã được Ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai". 

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc 
ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng thái 



như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc bậc Thánh. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ 
Ta ngồi thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta 
nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giuờng lớn, của Ta thuộc bậc Thánh. 
Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn thuộc bậc Thánh, mà Ta có 
được, không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng 
không phí 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Ai 
khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được giường cao, giường lớn bậc 
Thánh như vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt 
nhọc, được chúng không có phí sức! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ... Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

64.- Sarabha 


1-6 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ỏ Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 

Lúc bấy giờ, du sĩ Sarabha, từ bỏ pháp và Luật này không bao lâu, đang 
tuyên bố như sau với hội chúng ở Ràjagaha: "Ta đã hiểu rõ pháp của các Sa- 
môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ 
Pháp và Luật ấy". 

2. Rồi có nhiều Tỷ-kheo, vào buổi sáng đắp y, cầm bát y đi vào Ràjagaha đế 
khất thực. Các vịTỳ kheo ấy, nghe du sĩ Sarabha tuyên bố như sau với hội 
chúng ở Ràjagaha: "Ta đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu 
rõ pháp của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy". 

Rồi các vị Tỷ-kheo đi khất thực ở Ràjagaha xong, trên con đường khất thực 
trở vê, đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một 
bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Du sĩ Sarabha, bạch Thế Tôn, đã từ bỏ pháp và Luật này không bao lâu. Vị 
ấy tuyên bố: "Ta đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ 



pháp của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy". Lành thay, 
bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng lân mẫn, hãy đi đến du sĩ Sarabha! 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

3,- Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền định đứng dậy, đi đến bờ sông 
Sappinikàti, khu vuờn của các du sĩ, đến du sĩ Sarabha; sau khi đến, ngồi 
xuống trên chồ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với du sĩ 
Sarabha: 

- Có thật chăng, này Sarabha, Ông đã nói nhu sau: "Ta đã hiểu rõ pháp của 
các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã 
từ bỏ Pháp và Luật này "? 

Khi đuợc nghe nói nhu vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: 

- Hãy nói lên, này Sarabha, Ông đã hiểu rõ pháp các Sa-môn Thích tử nhu 
thế nào? Neu Ông hiểu chua đuợc đầy đủ, thời Ta sẽ làm cho đuợc đầy đủ. 
Nhung nếu Ông hiểu đuợc đầy đủ, thời Ta sẽ hoan hỉ tiếp nhận. 

Lần thứ hai, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: 

- Chính do Ta, này Sarabha, pháp các Sa-môn Thích tử đuợc trình bày lên. 
Hãy nói lên, này Sarabha, Ông đã hiểu rõ pháp các Sa-môn Thích tử nhu thế 
nào? Neu Ông hiểu chua đuợc đầy đủ, thời Ta sẽ làm cho đuợc đầy đủ. 
Nhung nếu Ông hiểu đuợc đầy đủ, thời Ta sẽ hoan hỉ tiếp nhận. 

Lần thứ ba, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Rồi các du sĩ ở Ràjagaha nói với du sĩ Sarabha: 

- Này Hiền giả, những điều gì, Hiền giả cần hỏi Sa-môn Gotama, Sa-môn 
Gotama đã cho Hiền giả có co hội nói lên. Hãy nói lên, này Sarabha, Hiền 
giả đã hiểu pháp các Sa-môn Thích tử nhu thế nào? Neu Hiền giả hiểu chua 
đuợc đầy đủ, Sa-môn Gotama sẽ làm cho đầy đủ. Neu Hiền giả hiểu đuợc 
đầy đủ, Sa-môn Gotama sẽ hoan hỷ tiếp nhận. 



Được nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, không thể trả lời. 

5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im lặng, hoang mang, rụt 
vai, cúi đầu, sững sờ, ngồi không trả lời, liền nói với các du sĩ ấy: 

- Này các du sĩ, ai nói với Ta như sau: "Dầu Ông tự cho là đã Chánh Đẳng 
Giác, nhưng Ông không có Chánh Đẳng Giác các pháp này". Ớ đây, Ta sẽ 
khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy bị ta khéo cật vấn, 
nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường họp nào, 
ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né về vấn đề 
với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài (đề tài chính), hay tỏ 
lộ phẫn nộ, sân hận, và bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, 
sững sở, không nói gì, như du sĩ Sarabha. 

Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau: "Dầu Ông tự cho đã đoạn tận các 
lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn tận!". Ớ đây, Ta sẽ cật 
vấn, nạn vấn, chất vấn người ấy. Người ấy bị Ta cật vấn, nạn vấn, chất vấn 
... sững sờ không nói gì, như du sĩ Sarabha. 

Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: "Pháp Ông thuyết giảng với mục 
đích chon chánh đoạn tận khổ đau, không có đưa người thực hành đến mục 
đích ấy". Ớ đây, Ta sẽ cật vấn, nạn vấn, chất vấn người ấy. Người ấy bị Ta 
cật vấn, nạn vấn, chất vấn ... sững sờ không nói gì, như du sĩ Sarabha. 

Rồi Thế Tôn, tại khu vườn các du sĩ, trên bờ sông Sappinnikàti, sau khi rống 
lên ba lần tiếng rống con sư tử, liền ra đi trên hư không. 

6. Các du sĩ ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền bao vây du sĩ 
Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với những dòng nước nhiếc mắng như 
sau: 

- "Này Hiền giả Sarabha, như con dã can già yếu trong rừng rậm nghĩ rằng: 
"Ta sẽ rống tiếng con Sư tử", nhưng nó chỉ thốt ra tiếng rú con dã can, chỉ 
thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa- 
môn Gotama có thể có tiếng rống con sư tử, Ông nghĩ: "Ta sẽ rống tiếng 
rống con sư tử", nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng rú con giã can, chỉ thốt ra tiếng 
rú con thú ăn thịt. 

Ví như, này Hiền giả Sarabha, con gà con nghĩ rằng: "Ta sẽ gáy lên tiếng 
gáy con gà trống", nhưng nó chỉ có thể thốt ra tiếng kêu con gà con. Cũng 



vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama có thể gáy lên tiếng áy gà 
trống, Ông nghĩ: "Ta có thể gáy lên tiếng gáy con gà trống", nhưng Ông chỉ 
thốt ra tiếng gáy con gà con. 

Ví như, con bò cái con, này Hiền giả Sarabha, khi chuồng bò trống không, 
nghĩ rằng có thể rống tiếng rống sâu đậm con bò đực. Cũng vậy, này Hiền 
giả Sarabha, ngoài Sa-môn Gotama ra, Ông nghĩ rằng Ông có thể rống lên 
tiếng rống sâu đậm con bò đực. 

Như vậy, các du sĩ ấy bao vây du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với 
những dòng nước nhiếc mắng như vậy. 

65.- Các Vị Ở Kesaputta 


1-17 

1. - Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, đi đến thị trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích ca đã đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác ... ". Lành thay, nếu chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 

2, - Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, có người 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào đón thăm hỏi 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; 
có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các 
người Kàlàmà ỏ Kesaputta bạch Thế Tôn: 

- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến Kesaputta. Họ làm 
sáng tỏ, làm chói sáng quan điếm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm 
người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, và một số Sa- 
môn, Bà-la-môn khác cũng đi đến Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng 
quan điếm của mình, nhưng họ bài xích quan điếm người khác, khinh miệt, 
chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ 
phân vân: "Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói láo?" 



3. - Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những nghi ngờ! Đương 
nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những phân vân! Trong những trường 
họp đáng nghi ngờ, các Ông đương nhiên khởi lên phân vân. 

Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền 
thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng 
truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù 
họp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị 
Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình 
biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! 

4. - Các Ông nghĩ thế nào, này Kàlàmà! Lòng tham khởi lên trong nội tâm 
người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

-Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích 
lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạng 
đau khổ lâu dài hay không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn. 

5. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân khi khởi lên trong nội 
tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

-Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạng đau khổ lâu 
dài hay không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn.. 

6. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng si khi khởi lên trong nội 
tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 



-Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có si, này các Kàlàmà, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết 
các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạng đau khổ lâu 
dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

7. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 

- Có tội hay không có tội? 

- Có tội, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 

- Neu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? 
hay ở đây, là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh, 
đau khổ, ở đây, đối với chúng con là vậy. 

8. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: "Chớ có tin vì 
nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì 
được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin 
vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; 
chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy 
quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các 
pháp này là có tội; Các pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, 
hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy 
được nói lên. 



Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe 
theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì 
nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì 
đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có 
tin vì phát xuất từ noi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của 
mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này 
là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp này không bị các người có 
trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này Kàlàmà, hãy từ đạt đến và an trú! 

10. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không tham, khi khởi lên trong 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy, là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị tham chinh phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, 
không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không sân, khi khởi lên trong 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị sân chinh phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, 
không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ấy hay 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

12. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không si khi khởi lên trong nội 
tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ấy? 



- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không si, này các Kàlàmà, không bị si chinh phục, tâm không bị 
xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, 
có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho người ấy bất hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

13. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Các pháp này là có tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 

- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 

- Neu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không, 
hay ở đây, là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, 
an lạc. Ớ đây, đối với chúng con là vậy. 

14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: "Chớ có tin vì 
nghe theo truyền thuyết; chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì 
nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù họp với định kiến; chớ 
có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư 
của mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp này được người 
có trí tán thán; Các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến 
hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều đã được 
nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 



15. - Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ ... với tâm câu hữu với bi ... với 
tâm câu hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương, cũng 
vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, 
đại hành, vô biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, 
với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, 
thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi. 

16. -"Neu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, coi đời này"; đây là an ủi 
thứ nhất vị ấy có được. "Neu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục 
các nghiệp thiện ác thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, 
không sân, không phiền não, được an lạc"; đây là an ủi thứ hai vị ấy có 
được. Neu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đổi với ai cả, và nếu ta 
không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba 
vị ấy có được. "Neu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện (do 
ta làm vô ý hay cố ý), ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ 
tư vị ấy có được. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán như 
vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm 
thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này. 

17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không 
sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi: "Neu có đời sau, nếu có kết quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên 
cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này"; đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. "Neu 
không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác thời ở 
đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền 
não, được an lạc"; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Neu việc ác có làm, 
nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta 
có thể cảm thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. "Neu việc 
ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta 
quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Vị 
Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không 
sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này. 



Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế 
Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
đệ tử cu sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy nguõng. 


66.- Sàlhà 


1-13 

Nhu vầy tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Nandaka trú ở Sàvatthi, tại Đông Viên, ỏ lâu đài mẹ của 
Migàra. 

Rồi Sàlhà, cháu của Migàra, và Rohana, cháu của Pekhuniya đi đến Tôn giả 
Nandaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nandaka nói với Sàlhà, cháu trai của Migàra 
nhu sau: 

2. - Hãy đến này các Sàlhà Nandaka, chớ có tin vì nghe theo truyền thống; 
chớ có tin vì nghe theo nguời ta nói; chớ có tin vì đuợc Kinh Tạng truyền 
tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập 
truờng; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc đạo su của mình. Nhung này các Sàlhà, khi nào tự mình biết nhu 
sau: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bị 
nguời trí quở trách; các pháp này nếu đuợc thực hành và chấp nhận, đua lại 
bất hạnh và đau khổ:, thời này các Sàlhà, các thầy cần phải từ bỏ chúng 

Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có tham hay không? 

- Thua có, bạch Tôn giả. 

- Tham, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sàlhà, nguời có 
tham này bị tham chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến 
vợ nguời, nói láo, khích lệ nguời khác cùng làm nhu vậy, nhu vậy có làm 
nguời ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 

- Thua có, bạch Tôn giả. 

4. - Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có sân hay không? 



- Thưa có, bạch Tôn giả. 


- Sân, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sàlhà, người có sân 
này bị sân chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ 
người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy có làm người 
ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

5. - Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có si hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- Si, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các Sàlhà, người có si này 
bị si chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy có làm người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

6. - Các thầy nghĩ thế nào, này các Sàlhà. Các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là bất thiện, thưa Tôn giả. 

- Có tội hay không có tội? 

- Có tội, thưa Tôn giả. 

- Bị ngườicó trí quở trách hay được người có trí tán thán? 

- Bị người có trí quở trách, thưa Tôn giả. 

- Được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh hay đau khổ không? 
Hay ở đây là thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, chúng đưa lại bất hạnh đau 
khổ. Ớ đây, đối với chúng con là như vậy. 

7. -Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các thầy, "Chớ có tin vì nghe 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được 
Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận; chớ có tin vì nhân định 



lý; chớ có tin, sau khi thẩm lự hay chấp nhận một vài lý thuyết; chớ có tin vì 
thấy là thích họp; chớ có tin, sau khi thấm lự hay chấp nhận một vài lý 
thuyết, chớ có tin vì thấy là thích họp, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo su 
của mình". Này các Sàlhà, khi nào tự mình biết nhu sau: "Các pháp này là 
bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bị nguời có trí quở trách; các 
pháp này nếu đuợc thực hành và chấp nhận, đua lại bất hạnh cà đau khổ", 
thời này các Sàlhà, hãy từ bỏ chúng! Điều này đã đuợc nói lên nhu vậy, 
chính là do duyên nhu vậy đuợc nói lên. 

Nhu vậy, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì 
nghe theo nguời ta nói; chớ có tin vì đuợc Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập truờng; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù họp với định kiến; chớ 
có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo su 
của mình. Nhung này các Sàlhà, khi nào tự mình biết nhu sau: "Các pháp 
này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này không bị nguời có 
trí quở trách; các pháp này nếu đuợc thực hành và chấp nhận, đua đến hạnh 
phúc an lạc", thời này các Sàlhà, hãy đạt đến và an trú! 

8. - Các Ông nghĩ nhu thế nào, này các Sàlhà, không tham khi khởi lên trong 
nội tâm nguời nào, khởi lên nhu vậy là đua lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu 
dài cho nguời ấy? 

- Hạnh phúc, thua Tôn giả. 

- Nguời này không tham, này các Sàlhà, không bị tham chinh phục, tâm 
không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, 
không đi đến vợ nguời, không nói láo, khích lệ nguời khác cũng làm nhu 
vậy. Nhu vậy, có làm cho nguời ấy đuợc hạnh phúc, an lạc lâu dài hay 
không? 

- Thua có, bạch Tôn giả. 

9. - Các Ông nghĩ nhu thế nào, này các Sàlhà, không sân khi khởi lên trong 
nội tâm nguời nào, khởi lên nhu vậy là đua lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu 
dài cho nguời ấy? 

- Hạnh phúc, thua Tôn giả. 

- Nguời này không sân, này các Sàlhà, không bị sân chinh phục, tâm không 
bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi 



đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. 
Như vậy, có làm cho người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

10. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không si khi khởi lên trong 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu 
dài cho người ấy? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không si, này các Sàlhà, không bị si chinh phục, tâm không bị 
xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, 
có làm cho người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

11. - Các ông nghĩ thế nào, này các Sàlhà. Các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là thiện, bạch Tôn giả. 

- Các Pháp này là tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Tôn giả. 

- Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? 

- Được người trí tán thán, bạch Tôn giả. 

- Neu được thực hiện, được chấp thuận, có đem đến hạnh phúc an lạc 
không? Hay ở đây là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp thuận, bạch Tôn giả, chúng đưa đến hạnh phúc 
an lạc. Ớ đây, đổi với chúng con là như vậy. 

12. - Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các thầy, "Chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được Kinh 
Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin 
vì phù họp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ noi có uy quyền; chớ có 



tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình". Nhưng Này các Sàlhà, khi nào tự 
mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không có tội; các 
pháp này dược các người trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện, 
được chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc", thời này các Sàlhà, hãy chứng 
đạt và an trú! Điều đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy được 
nói lên. 

13.- Này các Sàlhà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ ... với tâm câu hữu với bi ... với 
tâm câu hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phưong, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, 
đại hành, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy rõ biết như sau: "Có trạng 
thái này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra khỏi tướng 
giới này." Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khởi dục 
lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 
"Ta đã được giải thoát". Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Vị ấy rõ biết như sau: "Trước ta có tham, tham ấy là bất thiện. Nay ta không 
có nữa. Như vầy là thiện. Trước ta có sân, sân ấy là bất thiện. Nay ta không 
có nữa. Như vầy là thiện. Trước ta có si, si ấy là bất thiện. Nay ta không có 
nữa. Như vậy là thiện". Như vậy, ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được 
giải thoát khỏi hy cầu, được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thấy an lạc, tự 
mình an trú trong Phạm tánh. 

67.- Các Vấn Đe Được Nói Đen 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba vấn đề này được nói đến. Thế nào là ba? Có thể 
nói về quá khứ, này các Tỷ-kheo, nói rằng: "Như vầy đã xảy ra trong thời 
quá khứ. Có thể nói về tương lai, này các Tỷ-kheo, nói rằng: "Như vầy sẽ 
xảy ra trong thời tương lai". Có thể nói về hiện tại, này các Tỷ-kheo, nói 
rằng: "Như vầy đang xảy ra trong thời hiện tại". 

2. -Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả 
năng nói chuyện hay không có khả năng? 

Neu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu không trả lời một 
cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, không trả lời một cách 
phân tích một câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, không trả lời một câu 



hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, 
không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, một người như vậy không có khả năng đế thảo luận. 

Neu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu trả lời một cách dứt 
khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, trả lời phân tích một câu hỏi 
cần trả lời một cách phân tích, trả lời với một câu hỏi ngược lại một câu hỏi 
cần phải trả lời với một hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu hỏi cần phải 
gạt qua một bên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy có khả năng 
để thảo luận. 

3, - Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 

Neu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không xác nhận là 
đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thuyết, không xác nhận là 
quan điếm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm. Neu là như 
vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. 

Neu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, xác nhận là đúng 
hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, xác nhận là quan điếm của bậc 
trí, xác nhận là sở hành thường làm. Neu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người 
ấy có khả năng thảo luận. 

4, - Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 

Neu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với 
một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, 
hận, bất mãn. Neu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả 
năng thảo luận. 

Neu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi 
ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không 
bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Neu là như vậy, này các Tỷ-kheo, 
người này có khả năng thảo luận. 

5, -Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả 
năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận? 



Neu người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, lại mắng chửi, đánh đập, 
nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Neu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này 
không có khả năng thảo luận. 

Neu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không mắng chửi, 
không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở. Neu là như 
vậy, này các Tỷ-kheo, người này có khả năng thảo luận. 

6, - Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, có thể biết được một người có duyên 
hay không có duyên. 

Không có lóng tai, này các Tỷ-kheo, là không có duyên. Có lóng tai là có 
duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một 
pháp, chứng đắc mot65t pháp. Do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ 
bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, 
như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm 
giải thoát không có chấp thủ. 

7. 

Nói chuyện với hiềm thù 
Thiên chấp và kiêu mạn 
Nghịch lại đức bậc Thánh 
Bới móc loi lầm nhau 
Thích nghe nói xẩu người 
Người lầm, người bổi roi 
Người bị thua, bị hại 
Bậc Thảnh không làm vậy. 

Neu muốn cùng đàm luận 
Bậc hiền biết thời gian 
Câu chuyện của bậc Thánh 
Liên hệ pháp, pháp nghĩa 
Người có trí nói chuyện 
Không hiềm thù kiêu mạn 
Với tăm không chấp trước 
Không hiềm hận độc đoán 
Không đê tâm lơ đãng 
Nói lên với chảnh trí 
Hoan hỷ lời khéo nói 



Không vui lời vụng về 
Không học cách chỉ trích, 
Không chụp sơ hở người 
Không nhiếc mắng đảnh đập 
Không nói lời vu vơ 
Lời nói của bậc Thảnh 
Vừa dạy vừa hoan hỷ 
Như vầy bậc Thánh nói 
Như vầy bậc Thánh luận đàm 
Bậc trí biết rõ vậy 
Nói lời thật khiêm tổn 


68. Du Sĩ Ngoại Đạo. 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi nhu sau: "Có ba pháp này, 
này các Hiền giả. Thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các 
Hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc 
thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? "Đuợc hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông trả lời nhu thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 

- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làn căn bản, lấy 
Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nuơng tựa. Lành thay, bạch Thế 
Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con. Sau khi nghe 
Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói! 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn nói nhu sau: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi nhu sau: "Có ba pháp này, 
này các Hiền giả. Thế nào là ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các 
Hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc 
thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? "Đuợc hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy nhu sau: "Tham, 
thua các Hiền giả, là tội nhỏ, nhung ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, 
nhung ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và ly si là chậm chạp." 

2, - "Do nhân gì, này chu Hiền, do duyên gì tham chua sanh đuợc sanh khởi, 
và tham sanh rồi đua đến tăng truởng, quảng đại?" 



cần phải trả lời là "Tịnh tướng". "Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng 
đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, tham chưa sanh được sanh 
khởi, và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại". 

3. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân chưa sanh được sanh 
khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại?" 

Cần phải trả lời là "Chướng ngại tướng". "Với ai không như lý tác ý chướng 
ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, sân sanh rồi được tăng 
trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại". 

4. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, 
và si đã sanh được tăng trưởng, quảng đại?" 

Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". "Với ai không như lý tác ý chướng 
ngại tướng, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại". 

5. -"Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì tham chưa sanh được không 
sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận?" 

Cần phải trả lời là "tướng bất tịnh". "Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời 
tham chưa sanh khởi không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn 
tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh khởi 
không sanh khởi, hay tham đã sanh khởi được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân chưa sanh được không 
sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận?" 

Cần phải trả lời là "từ tâm giải thoát". "Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, 
thời sân chưa sanh khởi không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn 
tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh khởi 
không sanh khởi, hay sân đã sanh khởi được đoạn tận." 

7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì si chưa sanh được không sanh 
khởi, hay si đã sanh được đoạn tận?" 



cần phải trả lời là "như lý tác ý". "Với ai như lý tác ý thời si chưa sanh khởi 
không sanh khởi, và si đã sanh khởi được đoạn tận. Đây là nhân, này các 
Hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh khởi không sanh khởi, hay si đã 
sanh khởi được đoạn tận." 

69.- Các Căn Bản Bất Thiện 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là 
căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. 

Cái gì là tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng tham có làm về 
thân, về lợi, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng tham, bị lòng tham chinh 
phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát 
hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: "Ta là sức 
mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện 
pháp này sanh từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, khởi lên noi 
người ấy. 

2, - Cái gì là sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng sân có làm gì 
về thân, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, 
tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, 
trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: "Ta là sức 
mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện 
pháp này sanh từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi lên noi người 
ấy. 

3, - Cái gì là si, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng si có làm gì về 
thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng si, bị lòng si chinh phục, 
tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, 
trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: "Ta là sức 
mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện 
pháp này sanh từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên nơi người ấy. 

4. - Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói 
không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Vì sao người 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thực, 
nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? Như vầy là vì người này, 
này các Tỷ-kheo, đã vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta 
có sức mạnh." Khi được đối chất với sự thật, người ấy phủ nhận, không có 
chấp nhận; khi được đối chất với sự không thật, người ấy không có nhiệt 



tình thoát mở ra ngoài, nói rằng: "Đây là không chân, đây là không thực". 
Cho nên, người như vậy được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, 
ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt 
não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất 
sự tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, 
với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp 
phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với 
sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là 
ác thú. 

5, - Ví như này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava hay cây phandana bị phá 
hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gởi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến 
tổn hại, và bất hạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các ác 
bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại 
sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú ... bị các ác bất thiện pháp do sân 
sanh ... bị các ác bất thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, 
sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bất thiện. 

6, - Có ba căn bản của thiện, này các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? Không tham là 
căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của 
thiện. 

Cái gì là không tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy thiện. Ai với lòng không tham 
có làm gì về thân, về lợi, về ý, cái ấy thiện. Ai không có lòng tham, không bị 
lòng tham chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau 
khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, 
dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là thiện. Như vậy, rất 
nhiều thiện pháp này sanh từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham, khởi lên noi người ấy. 

7, - Cái gì là không sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy thiện. Ai với lòng không sân 
có làm về thân, về lợi, về ý, cái ấy thiện. Với ai không có lòng sân, không bị 



lòng sân chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau 
khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, 
dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là thiện. Như vậy, rất 
nhiều thiện pháp này sanh từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi 
từ không sân, khởi lên nơi người ấy. 

8, - Cái gì là không si, này các Tỷ-kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không si 
có làm về thân, về lợi, về ý, cái ấy thiện. Với ai không có lòng si, không bị 
lòng si chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ, 
bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa 
trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều 
thiện pháp này sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ 
không si, khởi lên nơi người ấy. 

9, - Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là người nói đúng thời, 
nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, 
nói đúng pháp, nói đúng luật? Như vầy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã 
không vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu 
tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức 
mạnh." Khi được đối chất với sự thật, người ấy chấp nhận, không có phủ 
nhận; khi được đối chất với sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở ra 
ngoài, nói rằng: "Đây là chân, đây là thực". Cho nên, người như vậy được 
gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng 
luật. 

10, - Người như vậy, này các Tỷ-kheo, đoạn tận các ác bất thiện do tham 
sanh, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không hiện hữu, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại sống an lạc, 
không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại 
mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, không bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm không 
mất tự chủ ... Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các ác bất thiện 
pháp do si sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống 
an lạc, không có tổn não, không có ưu não, sau khi thân hoại mạng chung, 
ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 

11, - Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava, cây phandana, bị ba 
cây tầm gởi phá hoại bao trùm. Rồi có người đi đến, cầm cuốc và thúng. 
Người ấy chặt đứt rễ cây tầm gởi ấy, sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào 



mương. Đào mương xong, người ấy nhổ các rễ lên, nhỏ cho đến các rễ nhỏ, 
rễ usira. Rồi người ấy chặt cây tầm gởi thành từng khúc nhỏ, bửa và chẻ 
thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi 
giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đống tro, và quạt 
chúng ra giữa gió lớn, hay đổ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các cây tầm gởi ấy, bị cắt đứt gốc từ rễ, bị làm cho như 
thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho không thế sanh khởi trong 
tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người như vậy, các ác bất thiện 
pháp do tham sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho như 
thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh 
khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, 
không có ưu não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn 
...do sân, sanh ... các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được 
chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện 
hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, 
ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản của thiện. 

70.- Các Lễ Ưposatha 


Như vầy tôi nghe. 

1. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Đông viên), lâu đài của 
mẹ Migara. Rồi Visakha, mẹ của Migara, trong ngày uposatha (Bố tát trai- 
giới) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 

- Này Visàkhà, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 

- Có ba loại trai giới này, này Visàkhà. Thế nào là ba? 

Trai giới người chăn bò, trai giới Niganthà, và trai giới bậc Thánh. 

Như thế nào, này Visàkhà, là trai giới người chăn bò? 

Ví như, này Visàkhà, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho 
chủ của chúng. Người ấy suy nghĩ: "Hôm nay, các con bò đã ăn cỏ tại chỗ 



này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chồ này. Này mai, các con bò 
đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này". Cũng 
vậy, này Visàkhà, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ: "Hôm nay, ta đã ăn 
loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn; ta đã ăn loại đồ ăn mềm 
này, loại đồ ăn mềm này ta đã ăn. Ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, 
loại đồ ăn cứng này ta sẽ ăn; ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm 
này ta sẽ ăn". Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham 
dục. Như vậy, này Visàkhà, là trai giới người chăn bò. 

Này Visàkhà, thế nào là trai giới các Nigantha? 

Ớ đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là Niganthà, họ khích lệ đệ tử như 
sau: "Ông hãy quăng bỏ trượng đốivới các sinh loại sống ở phưong Đông, 
ngoài một trăm do tuần. Hãy quăng bỏ trượng đổi với các sinh loại sống ở 
phương Tây, ngoài một trăm do tuần ... sống ở phương Bắc ... sống ở 
phương Nam, ngoài một trăm do tuần." Như vậy, họ khích lệ vì lòng thương, 
vì lòng từ mẫn đối với một sổ sinh loại mà thôi, họ không khích lệ vì lòng 
thương, vì lòng từ mẫn, đối với một số sinh loại khác. Trong ngày uposatha, 
họ khích lệ đệ tử như sau: "Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo quần và nói 
như sau: "Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chồ nào. Bất cứ vật 
gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. ""Nhưng cha và 
mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ là cha 
mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết người ấy là chồng, là cha của mình, 
và người ấy biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết 
người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. 
Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian 
ấy, lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. 
Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây 
ta tuyên bố là lấy của không cho. Như vậy, này Visàkhà, là lễ uposathà của 
các Niganthà . Được sống thực hành như vậy, này Visàkhà, uposatha của 
các Nigànthã không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, không ánh 
sáng lớn. 

4. - Và này Visàkhà, thế nào là trai giới các bậc Thánh? Chính là làm thanh 
tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương 
pháp thích nghi? 



Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị ấy niệm 
Như Lai. tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được 
đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, đầu uế nhiễm được gột sạch với phưong 
pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là đầu uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp 
thích nghi? 

Do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực 
thích nghi của con người, như vậy, này Visàkhà, là đầu uế nhiễm được gột 
sạch với phưong pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm 
được gột sạch với phưong pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp 
thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị 
ấy niệm Như Lai. tâm được tịnh tín, hân hoan khỏi lên, các phiền não của 
tâm được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử để thực hành trai 
giới Phạm Thiên, vị ấy cùng sổng với Phạm Thiên. Do duyên Phạm Thiên, 
tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được 
đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phưong 
pháp thích nghi. 

5.-Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp thích nghi. 
Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp 
thích nghi? 

Ớ đây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được nhà nước trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm 
Pháp, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được 
đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, thân uế nhiễm được gột sạch với phưong 
pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là thân uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp 
thích nghi? Do duyên sottim (một thứ đá bọt dùng đế chà lưng), do duyên 



bột tắm, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như 
vậy, này Visàkhà, là thân uế nhiễm được gột sạch với phưong pháp thích 
nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương 
pháp thích nghi. 

Và như thế nào, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương 
pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được nhà nước trí tự mình giác hiểu". Do người ấy 
niệm Pháp, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành pháp trai 
giới, vị ấy sống với pháp. Chính nhờ pháp, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm uế 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

6,- Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 
Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhớ phương pháp 
thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; ứng lý là hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng 
dường, đáng được bắt tay, là phước điền vô thượng ở đời". Do vị ấy niệm 
Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được 
đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, một tấm vải bị uế được gột sạch nhờ phương 
pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ 
phương pháp thích nghi? 

Do duyên usam (đất mặn) do duyên khàram (nước tro), do duyên phân bò, 
do duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương 
pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp 
thích nghi? 



Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; ứng lý là hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng 
duờng, đáng đuợc bắt tay, là phuớc điền vô thuợng ở đời". Nhờ vị ấy niệm 
Tăng, tâm đuợc tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm đuợc 
đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành chúng Tăng trai 
giới, sống với chúng tăng. Chính nhờ chúng tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân 
hoan sanh khởi, các phiền não của tâm đuợc đoạn tận. Nhu vậy, này 
Visàkhà, là tâm uế nhiễm đuợc gột sạch nhờ phuơng pháp thích nghi. 

7,- Này Visàkhà, tâm uế nhiễm đuợc gột sạch nhò phuơng pháp thích nghi. 
Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm đuợc gột sạch nhờ phuơng pháp 
thích nghi? 

Ớ đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: "Không bị phá hoại, không bị 
đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, đuợc 
nguời trí tán thán, không bị chấp thủ, đua đến Thiền định". Vị ấy nhờ niệm 
Giới, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoàn sanh khởi, các phiền não của tâm đuợc 
đoạn tận. Ví nhu, này Visàkhà, một tấm guơng uế nhiễm đuợc gột sạch với 
phuơng pháp thích nghi? 

Và này Visàkhà, thế nào là một tấm guơng uế nhiễm đuợc rửa sạch nhờ 
phuơng pháp thích nghi? 

Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực 
thích nghi của con nguời. Nhu vậy, này Visàkhà, là tấm guơng uế nhiễm 
đuợc rửa sạch với phuơng pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là một tấm guơng uế nhiễm đuợc rửa sạch nhờ 
phuơng pháp thích nghi? 

Ớ đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: "Không bị phá hoại, không bị 
đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, đuợc 
nguời trí tán thán, không bị chấp thủ, đua đến Thiền định". Vị ấy nhờ niệm 
Giới, tâm đuợc tịnh tín, hân hoàn sanh khởi, các phiền não của tâm đuợc 
đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là thánh đệ tử thực hành giới uposatha, sống 
chung với giới. Nhờ giới, tâm đuợc tịnh tín, hân hoàn sanh khởi, các phiền 
não của tâm đuợc đoạn tận. Nhu vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm đuợc 
rửa sạch nhờ phuơng pháp thích nghi? 



8. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 
Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: "Có Chư Thiên bốn Thiên 
Vương; có Chư Thiên cõi trời ba mươi ba; có chư Thiên Yàmà; có chư 
Thiên Tusita (Đâu suất); có chư Thiên hóa lạc; có chư Thiên tha hóa tự tại; 
có chư Thiên Phạm chúng; có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin 
như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ 
nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chồ này, 
được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với 
thí như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí 
như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Khi người ấy niệm giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, 
tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn 
tận. Ví như, này Visàkhà, là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghi. 

Và này Visàkhà, thế nào là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghi? 

Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bệ, do 
duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh 
tịnh nhờ phương pháp thích nghi? 

Và này vì, thế nào là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghi. 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: "Có Chư Thiên bốn Thiên 
Vương; có Chư Thiên cõi trời ba mươi ba; có chư Thiên Yàmà; có chư 
Thiên Tusita (Đâu suất); có chư Thiên hóa lạc; có chư Thiên tha hóa tự tại; 
có chư Thiên Phạm chúng; có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin 
như vậy, chư Thiên ấy, mạng chung ở chỗ này, được sanh tại chỗ ấy. Ta 
cũng có lòng tin như vậy. Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 



Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí 
như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí 
như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chồ này, được sanh tại chỗ kia. Ta cũng có trí tuệ như vậy". Khi vị ấy 
niệm tín, giới, nghe pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư Thiên ấy, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn tận. 
Đây gọi là Thánh đệ tử thực hành Thiên trai giới, sống chung với chư Thiên. 
Nhờ chư Thiên, tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các phiền não 
của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm bị uế nhiễm được làm 
cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 

9. - Thánh đệ tử ấy, này Visàkhà, suy tư như sau: "Cho đến trọn đời, các vị 
A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu 
tình. Cũng vậy đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quí, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc của tất cả chúng sanh và loài hưũ tình, về chi phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 

10. - "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp, về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và 
ta sẽ thực hành trai giới". 

11. -"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà Hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, 
sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta 
sống từ bỏ tà Hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai 
giới". 

12. -"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, 
không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống 
từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. về chi 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 



13. -"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho 
đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa 
rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. về chi phần này, ta theo gương các vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 

14. - "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm, không ăn phí thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống ăn một 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phí thời, về chi phần này, ta 
theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 

15. - "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa không xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 
trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh xa không xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và 
các thời trang, về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai giới". 

16. - "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh 
xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ 
hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao, 
giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. về chi phần này, ta theo gương các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 

Như vậy, này Visàkhà, là Thánh trai giới, thực hành Thánh trai giới, này 
Visàkhà, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. 

17. - Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào? Chói sáng lớn như 
thế nào? Ảnh sáng lớn như thế nào? 

Ví như, này Visàkhà, có người áp đặt chủ quyền trên 16 quốc độ lớn tràn 
đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kàsi, Kosala, Vajji, Mallà, Ceti, Vangà, 
Kurù, Pancàlà, Macchà, Surasenà, Assakà, Avanti, Gandhàrà, Kambojà, 
nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một trai giới thực 
hành đầy đủ cả tám mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này Visàkhà, là vương 
quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc Chư Thiên! 

18. - Năm mươi năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên của Bốn Thiên Vương. Ba mươi đêm như vậy, làm 
thành một tháng. Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Năm mươi 



năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bổn Thiên 
Vương. Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên của Bốn Thiên Vương. 
Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương 
quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!" 

19. - Một trăm năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một ngày một đêm 
của chư Thiên ở cõi trời ba mươi ba. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một 
tháng. Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm chư 
Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời ba mươi ba. Sự 
kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, 
sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời ba mươi ba. Chính dựa trên 
trường hợp này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!" 

20. - Hai trăm năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một ngày một đêm 
của chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Sự kiện này có xảy 
ra, này Visàkhà, ở đây ... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Yàmà 
... chính dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư Thiên". 

21. - Bổn trăm năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một ngày một đêm 
của chư Thiên ở cõi trời Tusita (Đâu-xuất). Ba mươi đêm như vậy, làm 
thành một tháng ... làm thành một năm. Bổn ngàn năm chư Thiên như vậy 
làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Tusita. Sự kiện này có xảy ra, 
này Visàkhà, ở đây ... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita ... 
chính dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư Thiên". 

22. - Tám trăm năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một ngày một 
đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một 
tháng ... làm thành một năm. Tám ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành 
thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, này 
Visàkhà, ở đây ... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc ... 
chính dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư Thiên". 

23. - Mười sáu trăm năm của một đời người, này Visàkhà, bằng một ngày 
một đêm của chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự tại. Ba mươi đêm như vậy, 



làm thành một tháng, mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Mười sáu 
ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời 
Tha Hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà 
hay người đàn ông, sau khi thực hàng uposatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa 
Tự tại. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là 
vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên". 

24. 

Chớ giết hại sinh loài 
Chớ lấy của không cho 
Chớ nói lời nói láo 
Chớ uổng thứ rượu say 
Từ bỏ không phạm hạnh 
Từ bỏ, không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tấm thảm 
Được trải dài trên đất 
Chỉnh hạnh trai giới này 
Được gọi có tám phần 
Do đức Phật nói lên 
Đưa đên đoạn tận khô 
Mặt trăng và mặt trời 
Được thấy là lành tốt 
Cho nào chủng đi tới 
Chủng chỏi sáng hào quang 
Chủng làm mây sảng chói 
Giữa hư không chủng đi 
Trên trời chủng chói sáng 
Sảng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ẩy 
Tài sản được tìm thấy 
Trân châu và ngọc báu 
Lưu ly, đả cầu may 
Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 



Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi là Hattaka 
Tuy vậy chủng giá trị 
Chỉ một phần mười sáu 
Với hạnh giữ trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 
Kê cả ánh sảng trăng 
Với cả vòm trời cao. 

Vậy người nữ người nam 
Hãy giữ theo định giới 
Hành bổ-tát trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 
Làm thiện các công đức 
Đem lại nhiều an lạc 
Được sanh lên cõi trời 
Không bị người cười chê 

- 00 O 00 - 

VIII. Phẩm Ananda 
71.- Channa 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi. 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
những lời chào đón thăm hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ 
Channa nói với Tôn giả Ananda: 

- Thua Hiền giả Ananda, có phải các nguời tuyên thuyết về đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận si? 

- Vâng, thua Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận 
sân, đoạn tận si. 

- Thua Hiền giả, do thấy nguy hại của tham nhu thế nào, các Nguời tuyên 
thuyết về đoạn tận tham? Do thấy nguy hại của sân nhu thế nào, các Nguời 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? Do thấy nguy hại của si nhu thế nào, các 
Nguời tuyên thuyết về đoạn tận si? 


2. - Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ 
đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu 
thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc 
ve tâm. 

Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, 
miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. 

Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không 
như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ 
biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. 

Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không 
trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn. 

Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại 
mình ... như thật rõ biết lợi cả hai. 

Sân, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không 
trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn. 

Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại 
mình ... Kh i si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình ... không cảm giác 
khổ ưu thuộc về tâm. như thật rõ biết lợi cả hai. Người có si, thưa Hiền giả, 
bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. 
Kh i si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân ... với ý. 

Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật 
rõ biết lợi mình, ... không như thật rõ biết lợi cả hai. Kh i si được đoạn tận, 
như thật rõ biết lợi mình ... như thật rõ biết lợi cả hai. 

Si, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết-bàn. 

Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn 
tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên 
thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại này của si, thưa Hiền giả, chúng tôi 
tuyên thuyết đoạn tận si. 



3. - Có con đường nào, thưa Hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, 
sân, si? 

- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. 

- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận tham, 
sân, si? 

- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, ... 
chánh định. Đây là con đường, thưa Hiền giả, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận 
tham, sân, si. 

- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận tham, sân, si! Thật là vừa đủ, thưa Hiền giả Ananda, đế áp dụng không 
phóng dật. 


72.- Tà Mạng Đệ Tử 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosità 

Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử 
gia chủ nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo thuyết? Những ai 
khéo hành trì ở đời? Những ai khéo vượt qua ở đời? 

- Vậy này gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn thế nào, 
hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thuyết pháp đế 
đoạn tận tham, thuyết pháp đế đoạn tận sân, thuyết pháp đế đoạn tận si, pháp 
có được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 

- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp đế đoạn tận tham, thuyết pháp đế đoạn tận 
sân, thuyết pháp đế đoạn tận si, pháp ấy được khéo thuyết. Và ở đây, tôi 
nghĩ như vậy. 

2. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thực hành đoạn tham, thực hành 
đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay 
không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 



- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực 
hành đoạn si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, với những ai tham được đoạn tận, cắt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai; với những ai, sân được đoạn tận ... với 
những ai, si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những 
vị ấy có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 

- Thưa Tôn giả, với những ai tham được đoạn tận, ... với những ai, sân được 
đoạn tận ... với những ai, si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như 
vậy. 

4. — Như vậy, Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai thuyết pháp 
để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, 
pháp được các vị ấy khéo thuyết." Và Ông đa trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, 
những ai đã thực hành đoạn tận tham ... đoạn tận sân ... đoạn tận si, những ai 
đã khéo thực hành ở đời". Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những 
ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai 
đã đoạn tận sân ... Những ai đã đoạn tận si, đã cắt đứt từ gốc rễ ... làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời". 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Ở đây sẽ 
không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, 
chỉ có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích mà không đề cập đến 
tự ngã. 

5. - Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp đế đoạn tham, thuyết pháp đế đoạn 
sân, thuyết pháp đế đoạn si, và thưa Tôn giả, pháp được Tôn giả khéo thuyết. 
Thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả thực hành đoạn tham,... đoạn sân,... Tôn giả 
thực hành đoạn si, Tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa Tôn giả Ananda, 
tham đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai... 
sân đã được Tôn giả đoạn tận ... si đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc 
rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai. Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. 



Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn 
giả, người như dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ... Thưa Tôn giả 
Ananda, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và chúng Tăng. Mong Tôn 
giả Ananda nhận con làm đệ tử co sở, từ nay cho đến mạng chung, con xin 
trọn đời quy ngưỡng! 


73.- Ngưòi Họ Thích 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại Kapilavatthu, ở khu 
vườn Nigrodha. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích (Sakka) bạch Thế Tôn: 

- Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được dạy như sau: "Trí đến 
với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh". Bạch Thế Tôn, 
định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến trước rồi định đến sau? 

2. - Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn mới khỏi bệnh, khỏi 
bệnh không bao lâu. Họ Thích Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy 
ta hãy đưa họ Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp cho họ Thích". 

Rồi Tôn giả Ananda cầm tay họ Thích Mahànàma, kéo qua một bên rồi nói 
với họ Thích Mahànàma: 

3. - Giới của bậc hữu học, này Mahànàma, được Thế Tôn nói đến. Và giới 
của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Định bậc hữu học được Thế 
Tôn nói đến. Định bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc hữu học 
được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến 

4. - Này Mahànàma, thế nào là bậc hữu học? 

Ớ đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 
bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, cấp 
nhận và học tập các học giới. Này Mahànàma, đây là giới bậc hữu học. 

5. - Và này Mahànàma, thế nào là định bậc hữu học? 



Ớ đây, này Mahànàma, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng đạt và an 
trú sơ Thiền ...Thiền thứ hai.. Thiền thứ ba ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Này Mahànàma, đây là định của bậc hữu học. 

Và này Mahànàma, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? 

Ớ đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật quán tri: "Đây là khổ" ... "Đây 
là khổ tập" ... "Đây là khổ diệt" ... như thật quán tri: "Đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt". Này Mahànàma, đây gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. Vị Thánh 
đệ tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ tuệ, do đoạn 
tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này 
Mahànàma, là giới bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học 
được Thế Tôn thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là định bậc 
Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là 
tuệ bậc Vô học được Thế Tôn thuyết. 

74.- Vị Lõa Thể 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú tại Vesàli, rừng Đại Lâm, trong ngôi giảng 
đường có góc nhọn. Rồi Abhaya người Licchavi và Panditakumàrako người 
Licchiva, đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Abhaya người Licchiva thưa với 
Tôn giả Ananda: 

- Niganthà Nàthaputta, thưa Tôn giả, tự cho là toàn tri, toàn kiến, có tri kiến 
toàn diện: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến luôn luôn được an trú, 
không có gián đoạn". Vị ấy tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh, 
và phá hoại các nghiệp mới với vô Visàkhà (không hành động). Như vậy, do 
nghiệp đoạn diệt nên khổ đoạn diệt; do khổ đoạn diệt nên thọ đoạn diệt; do 
thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ được tiêu diệt. Như vầy là (pháp môn) siêu 
thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại. 0 đây, thưa Tôn giả, Thế 
Tôn nói thế nào? 


2- Này Abhaya, có ba (pháp môn) thanh tịnh, diệt nhiệt não, được Thế Tôn, 
bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chon chánh tuyên 
bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm 
dứt khổ ưu, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được Niết bàn. Thế nào là 
ba? 



Ớ đây, này Abhaya, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 
bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với 
các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự 
thanh tịnh thứ nhất), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, 
đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

Vị Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền ... Thiền thứ hai .. Thiền thứ ba ... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với các 
nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự thanh 
tịnh thứ hai), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến đế 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 

Vị Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, với sự đoạn diệt các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy không làm các nghiệp mới, 
và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là 
(sự thanh tịnh thứ ba), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, 
đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

Này Abhaya, có ba sự thanh tịnh, diệt nhiệt não này, được Thế Tôn, bậc Trí 
giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chon chánh tuyên bố, 
khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt ưu khổ, đạt 
được chánh lý, chứng được Niết bàn. 

3,- Khi được nói như vậy, Panditakumàrako người Licchavi nói với Abhaya 
người Licchavi: 

- Này bạn Abhaya, bạn có tín thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda là khéo 
nói không? 

- Này bạn, tôi là ai lại không tín thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda là khéo 
nói. Đầu người ấy sẽ vỡ tan, nếu ai không tín thọ lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda là khéo nói. 


75.- Cần Phải Khích Lệ 



1, Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một 
bên: 

- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là 
nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống? Với 
những nguời ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải huớng dẫn, 
cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? 

2, - Hãy khích lệ, huớng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đổi với Đức 
Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Mạng Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều Nghị Truợng Phu, Thiên 
Nhân sư, Phật, Thế Tôn". Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất 
động đối với pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu". Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất 
động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, 
Chon chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, được cúng dường, đáng tôn 
trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

3, - Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại. hỏa 
đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với Phật 
không có đổi khác. Ớ đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này 
Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, 
loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

4, - Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp 
không có đổi khác. Ớ đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này 
Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại 
bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

5, - Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại,hỏa 
đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với 
chúng Tăng không có đổi khác. Ớ đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ 
tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đổi với chúng Tăng, sẽ sanh 
vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 



Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên 
nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống? Với 
những nguời ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải huớng dẫn, 
cần phải an trú trong ba điếm này. 


76.- Hiện Hữu 

1, Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, đuợc nói đến nhu vậy. Cho đến nhu thế nào, 
bạch Thế Tôn, đuợc xem là có hữu? 

- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín muồi của dục 
giới thời dục hữu có thể trình bày đuợc không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn. 

- Nhu vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận uớt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức đuợc an 
lập trong giới thấp kém. Nhu vậy, trong tuong lai có sự tái sanh sanh khởi. 
Nhu vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

2, - Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, 
thời sắc hữu có thể trình bày đuợc không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn. 

- Nhu vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận uớt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức đuợc an 
lập trong giới bậc trung. Nhu vậy, trong tuong lai có sự tái sanh sanh khởi. 
Nhu vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

3, - Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc 
giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày đuợc không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn. 

- Nhu vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận uớt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức đuợc an 



lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

77.- Tư và Khởi Điểm 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

(nhưkinh trên cho đến) ... 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên tư được an 
lập, khởi điếm được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có 
sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

(Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ khác "thức" được "tư" và "khởi điêm" thay 
thế) ... 

78.- Sự Hầu Hạ Giúp Đỡ 

(Nhân duyên như kỉnh trên). Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 

- Này Ananda, mọi giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều 
có quả phải không? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, không thể trả lời một chiều được. 

-Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm! 

- Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản 
nào được áp dụng, khiến pháp không thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận, 
thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có 
kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ 
căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện đoạn tận, pháp thiện tăng 
trưởng, thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có 
kết quả. 

Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc Đạo Sư đồng ý. 

Rồi Tôn giả Ananda nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã đồng ý với ta", từ chỗ ngồi đứng 
dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. 

Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói với các Tỷ-kheo: 



- Này các Tỷ-kheo, Ananda còn là hữu học, nhưng không dễ gì tìm được 
người có trí tuệ ngang bằng. 


79.- Hương 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo gió, 
không bay ngược gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi và cây 
hương hoa. Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay 
theo chiều gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có loại cây 
hương nào, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay 
thuận gió ngược gió? 

- Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay 
ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió. 

2. - Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì, có hương bay thuận gió, có 
hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió? 

- Ớ đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam 
nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng 
rượu, men rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong 
nhà với tâm không nhiễm xan tham, bổ thí không luyến tiếc với tay rộng mở, 
thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Người 
như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn tán thán khắp bốn phương: tại làng 
ấy, hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y chúng Tăng, ... ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Chư Thiên và các phi nhân cũng 
tán thán: tại làng ấy, hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, ... ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Cây 
hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược 
gió, có hương bay thuận gió ngược gió. 

3. 

Không một hương hoa nào 
Bay ngược chiều gió thôi 
Dầu là hoa chỉên-đàn 
Gỉà-là hay mạt-ỉy 



Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược chiều gió thôi 
Chỉ có Bậc Chân nhân 
Biến mãn mọi phương trời. 


80.- Abhibhù 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Con đuợc nghe truớc mặt Thế Tôn, con đuợc nắm giữ truớc mặt Thế Tôn: 
"Abhibhù, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở Phạm Thiên Giới, có thể làm cho 
ngàn thế giới nghe tiếng của mình". Nhung bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể làm cho nghe tiếng xa nhu thế nào? 

- Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Nhu Lai là vô lirợng. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Con đuợc nghe truớc mặt Thế Tôn,... có thế làm cho nghe tiếng xa nhu thế 
nào? 

- Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Nhu Lai là vô lirợng. 

2. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Con đuợc nghe truớc mặt Thế Tôn,... có thế làm cho nghe tiếng xa nhu thế 
nào? 

- Này Ananda, Thầy có đuợc nghe nói đến tiểu thiên thế giới không? 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn Thiên Thệ, 
để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói nhu sau: 

3. - Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói 
sáng khắp bốn phuong với ánh sáng của chúng, xa nhu vậy là một ngàn thế 



giới. Trong ấy có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi 
Sineru (Tu-di), một ngàn Jambudìta (Diêm-phù-đề), một ngàn Aparagoyànà 
(Tây ngưu hóa châu), một ngàn Uttarakurù (Bắc-cu-vô châu), một ngàn 
Pubbavidehà (Đông thắng thần châu), bốn ngàn biến lớn, bốn ngàn đại 
vương, 1000 cõi trời Bốn thiên vương, 1000 cõi trời ba mươi ba, 1000 Dạ- 
ma thiên, 1000 Tusità (Đâu-suất thiên), 1000 Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa 
Tự tại thiên, 1000 Phạm Thiên. Này Ananda, đây gọi là một tiểu thiên thế 
giới. Này Ananda, cho đến 1000 lần một tiểu thiên thế giới, được gọi là, này 
Ananda, ba Đại thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn. 

4. - Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho 
đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn? 

- Ớ đây, này Ananda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến ba ngàn Đại thiên thế 
giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy. Rồi Thế Tôn 
phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai 
làm cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn. 

5. Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Udàyi: 

- Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, có được bậc Đạo sư có 
thần lực như vậy, có uy lực như vậy! 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, ở đây Hiền giả nghĩ có được gì, nếu bậc Đạo sư của 
Hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? 

Khi được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Udàyi: 

- Chớ có nói như vậy, này Udàyi; chớ nói vậy, này Udàyi. Này Udàyi, nếu 
Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tín của 
mình, vị ấy có thể bảy lần ngự trị trên thế giới chư Thiên, có thế bảy lần ngự 
trị trên cõi Jambudìpa này. Nhưng này Udàyi, Ananda ngay trong hiện tại sẽ 
được Bát-Niết-bàn. 


—oOo— 



IX. Phẩm Sa-Môn 


81.- Sa Môn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này của Sa-môn. Thế 
nào là ba? 

Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng 
tuệ học. Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm naỳ của Sa-môn. Ớ đây vậy, 
này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta đế 
thọ trì tăng thượng giới học. sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng định học. sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ 
học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng một đàn bò nghĩ 
rằng: "Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò", nhưng nó không có màu sắc 
giống như con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân 
giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: "Ta cũng là 
con bò, ta cũng là con bò". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi 
theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là 
Tỷ-kheo". Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như 
các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tâm học 
như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học 
như các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, 
nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo" 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước 
muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. sắc bén sẽ là ước muốn 
chúng ta đế thọ trì tăng thượng tâm học. sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta đế 
thọ trì tăng thượng tuệ học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải 
học tập. 


82. Nghề Nông 

1. Có ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ cần phải làm 
trước. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ, trước hết khéo cày và 
khéo bừa. Khéo cày và khéo bừa xong, người ấy cho gieo hạt giống đúng 
thời. Cho gieo hạt giống đúng thời xong, người ấy cho nước chảy vô chảy ra 


đúng thời. Ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ cần phải làm 
trước. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc này, một Tỷ-kheo cần phải 
làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng 
tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba công việc này, này các Tỷ-kheo, 
một Tỷ-kheo cần phải làm trước. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập 
như sau: "Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng giới học. sắc 
bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng tâm học. sắc bén sẽ là ước 
muốn của tôi thọ trì tăng thượng tuệ học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


83.- Người Vajji. 


1. Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có góc nhọn. 
Rồi một Tỷ-kheo người Vajji đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo nguời Vajji bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, hon 150 học pháp này, nửa tháng một lần con phải tụng 
đọc, ở đây, con không có thể học nổi. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy có thế học ba học pháp không, tăng thượng giới học, 
tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học? 

- Bạch Thế Tôn, con có thể học ba học pháp, tăng thượng giới học, tăng 
thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 

2. - Do vậy, này Tỷ-kheo, Thầy hãy học tập ba học pháp, tăng thượng giới 
học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Neu Thầy học tập tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này Tỷ-kheo, 
nhờ học tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, si sẽ đoạn 
tận. Do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si; điều bất thiện, Thầy sẽ 
không làm; điều ác, Thầy sẽ không theo. 

3. - Tỷ-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới, học tập tăng 
thượng tâm, hjọc tập tăng thượng tuệ; do học tập tăng thượng giới, học tập 
tăng thượng tâm, học tập tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân được 



đoạn tận, si được đoạn tận. Vị ấy, do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
si; nên không làm điều bất thiện, không theo điều ác. 

84.- Hữu Học (1) 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Hữu học, hữu học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế 
nào, bạch Thế Tôn, là hữu học? 

- Học tập, này Tỷ-kheo, nên được gọi là hữu học, và học tập cái gì? Học tập 
tăng thượng giới, Học tập tăng thượng tâm, Học tập tăng thượng tuệ. Vị ấy, 
này Tỷ-kheo, do vậy được gọi là vị hữu học. 

Bậc hữu học, học tập 
Đi theo con đường thăng 
ơ trong sự diệt tận 
Trí thứ nhất khởi lên 
Tiếp theo không gián đoạn 
Chảnh trí mới sanh khởi 
Rồi chánh trí giải thoát 
Trí như vậy khởi lên 
Bất động ta giải thoát 
Hữu kiết sử đoạn tận. 


85.- Hữu Học (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới cần phải đọc 
nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập 
bản tụng ấy. Này các Tỷ-kheo, tất cả được thâu nhiếp họp lại thành ba học 
giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng 
thượng tuệ học. Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
đối với định, hành trì một phần, đổi với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không 
có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, tương 
xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và 



học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Dự lưu, 
không còn bị thổi đọa, quyết chắc đạt đến Chánh giác. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không 
có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, tương 
xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, si là bậc Nhất lai, chỉ trở về thế giới này một lần, rồi đoạn tận khổ 
đau. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
đối với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không 
có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, tương 
xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
đối với định, hành trì toàn phần, đổi với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi 
phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ 
sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không 
có khả năng. Phàm có những học pháp nào là căn bản Phạm hạnh, tương 
xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, thành tựu được một 
phần; người hành trì toàn phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng không. 

86.- Bản Tụng Đọc (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới cần phải đọc 
nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập 
bản tụng ấy. Này các Tỷ-kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới 



này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng 
tuệ học. Chính ba học pháp này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phần, đối với định, hành trì một phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy 
có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. 
Vì cớ sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy 
không có khả năng. Phàm có những học giới nào là căn bản Phạm hạnh, 
tưong xứng Phạm hạnh, ỏ đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp 
nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc tối 
đa phải sanh lại bảy lần. Sau khi sanh lại bảy lần, sau khi dong ruổi, luân 
chuyến tối đa bảy lần giữa chư Thiên và loài người, liền đoạn tận khổ đau. 
Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Gia gia", dong ruổi, lưu chuyến trong 
hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là 
bậc Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận 
khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si là bậc 
Nhất lai, phải trở lui lại đời này chỉ một lần, rồi đoạn tận kho đau. 

3. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì 
toàn phần, đối với định, hành trì toàn phần, đổi với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm ... chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Thượng lưu, đạt được sắc cứu kính thiên. Vị 
ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Hữu hành Bát-Niết-bàn. Vị ấy 
do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Vô hành Bát-Niết-bàn. Vị ấy do 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Ton hại Bát-Niết-Bàn .Vị ấy do đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian Bát-Niết-bàn. 

4. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đổi với các giới luật, hành trì 
toàn phần, đổi với định, hành trì toàn phần, đối với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm ... chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn 
tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, thành tựu được một 
phần; người hành trì toàn phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng không. 

87.- Bản Tụng Đọc (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này ... (như kinh trước, đoạn sổ 1) ... này 
các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 



2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
đổi với định, hành trì toàn phần, đổi với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi 
phạm ... chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

3. Hoặc nếu chua chứng đạt, nếu chua thể nhập, sau khi đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, là bậc Trung gian Bát-Niết-bàn. Hoặc nếu chua chứng đạt, nêu 
chua thể nhập, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Ton hại Bát- 
Niết-bàn ... là bậc Vô hành Bát-Niết-bàn ... là bậc Hữu hành Bát-Niết-bàn ... 
là bậc Thuợng luu, chứng đạt sắc cứu kính thiên. Hoặc nếu chua chứng đạt, 
nếu chua thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, sau khi làm cho muội luợc 
tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ trỏ lui đời này một lần nữa, rồi đoạn tận 
khổ đau. Hoặc nếu chua chứng đạt, nếu chua thể nhập, sau khi đoạn tận ba 
kiết sử, là bậc Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm nguời một lần, rồi 
đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chua chứng đạt, nếu chua thể nhập, sau khi 
đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Gia gia", sau khi dong ruổi, luân chuyến trong 
hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chua chứng đạt, nếu 
chua thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, là bậc Tối đa phải sanh lại bảy 
lần, sau khi dong ruổi, luân chuyến tối đa bảy giữa chu Thiên và loài nguời, 
rồi đoạn tận khổ đau. 

Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, nguời hành trì có một phần, thành tựu đuợc một 
phần; nguời hành trì toàn phần, thành tựu đuợc toàn phần. Ta tuyên bố rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng không. 


88.- Học Giói 

1. - Có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thuợng giới học, tăng thuợng 
tâm học, tăng thuợng tuệ học. 

Thế nào là tăng thuợng giới học? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ 
giới ... chấp nhận, học tập trong các học giới. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tăng thuợng giới học. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thuợng tâm học? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện ... chứng và trú Thiền thứ tu. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thuợng tâm học. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học giới. 

89.- Học Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba học pháp này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới 
học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 

... (Hoàn toàn giong như kinh trước với tăng thượng giới học và tăng thượng 
tăm học, nhimg tăng thượng tuệ học có khác) ... 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Các pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là ba học pháp. 

Người tinh tẩn, nghị lực 
Kiên trì và Thiền tu 
Sổng hộ trì các cần 
Hãy hành ba tăng thượng 
Trước thế nào, sau vậy 
Sau thế nào, trước vậy 
Dưới thế nào, trên vậy 
Trên thế nào, dưới vậy 
Ngày thế nào, đêm vậy 
Đêm thế nào, ngày vậy. 

Hãy nhiếp phục mọi phương 
Với vô lượng tâm định 
Đây gọi hữu đạo học 
Là thuần tịnh hạnh đức 
Đây gọi là Chảnh giác 
Bậc trí đạt toi hậu 
Với thức được đoạn diệt 
Ái diệt, được giải thoát 
Như đền sảng tịch diệt 
Tâm vị ấy giải thoát. 


90. Pankadhà 



1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala, tên là Pankadhà. 
Tại đấy, Thế Tôn trú ở Pankadhà. Pankadhà là một thị trấn của dân chúng 
Kosala. 

Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo tên là Kassapogotta trú ở Pankadhà. Tại đấy, Thế 
Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học giới, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ. Rồi Tỷ-kheo Kassapogotta, 
trong khi Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các 
Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, lấy làm bất nhẫn, 
lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: "Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ!". 

2. Thế Tôn, sau khi trú ở Pankadhà cho đến khi thỏa mãn, rồi ra đi, du hành 
huớng đến Ràjagaha, tiếp tục du hành và đến tại Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn 
trú ở Ràjagaha, núi Gitjjhakùta. 

Rồi Tỷ-kheo Kassapogotta, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, cảm thấy hối 
hận, ăn năn, nghĩ rằng: "Thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không đuợc 
tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta, khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ 
đến học pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ, ta lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: "Sa-môn này 
quá tăn măn, tỉ mỉ! ". Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, truớc mặt Thế 
Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội". 

3. Rồi Tôn giả Kassapogotta, sau khi dọn dẹp lại chỗ nằm, cầm y bát, rồi ra 
đi đến huớng Ràjagaha, tiếp tục đi đến Ràjagaha, núi Gijjhakùta, đến Thế 
Tôn, sau khi đến. Đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo Kassapogotta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Pankadhà, Pankadhà là một thị trấn 
các dân tộc Kosala. Tại đấy, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến pháp 
học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn, với một pháp thoại liên hệ đến pháp 
học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng: "Vị Sa-môn này 
quá tăn măn tỉ mỉ". Rồi Thế Tôn sau khi trú ở Pankadhà cho đến khi thỏa 
mãn, liền ra đi, du hành đến Ràjagaha. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi 
không bao lâu, con cảm thấy hối hận, ăn năn: "Thật không lợi ích cho ta, thật 
lợi ích không đuợc tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta, khi Thế Tôn 
với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm 



cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ 
rằng: "Sa-môn này quá tăn măn, tỉ mỉ!". Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, truớc mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội!". Phạm tội đã 
chinh phục con, bạch Thế Tôn, ngu si nhu con, đần độn nhu con, bất thiện 
nhu con. Vì rằng trong khi Thế Tôn, với pháp thoại liên hệ đến pháp học, 
giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, 
con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng: "Vị Sa-môn này quá 
tăn măn tỉ mỉ". Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con có phạm tội là 
có phạm tội, đế con ngăn chận trong tuong lai. 

4. - Thật vậy, này Kassapogotta, phạm tội đã chinh phục Thầy, ngu si đần 
độn nhu Thầy, bất thiện nhu Thầy! Vì rằng trong khi ta với pháp thoại liên 
hệ đến pháp học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, Thầy lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: "Vị 
Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ". Và này Kassapogotta, khi Thầy thấy có 
phạm tội là có phạm tội, và nhu pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận cho Thầy. 
Đây là sự tăng truởng giới luật của bậc Thánh này, khi ai thấy có phạm tội là 
có phạm tội, và nhu pháp phát lộ, đế ngăn chặn trong tuong lai. 

5. Neu một truởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, không ua thích học tập, không 
tán thán chấp hành học tập, và đối với các Tỷ-kheo không ua thích học tập, 
vị này không khích lệ họ học tập. Còn đối với các Tỷ-kheo ua thích học tập, 
vị này không tán thán họ chon thực và đúng thời. Tỷ-kheo truởng lão nhu 
vậy, này Kassapa, Ta không có tán thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có 
thể thân cận với truởng lão ấy, nghĩ rằng: "Bậc Đạo su tán thán vị ấy". Và 
những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những 
ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. 
Do vậy, này Kassapa, Ta không tán thán Tỷ-kheo truởng lão ấy. 

6. Neu một trung niên Tỷ-kheo, này Kassapa, ... nếu một tân học Tỷ-kheo, 
này Kassapa, không ua thích học tập, không tán thán chấp hành học tập, và 
có các Tỷ-kheo không ua thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập. 
Còn đối với các Tỷ-kheo ua thích học tập, vị này không tán thán họ chon 
thực và đúng thời. Tỷ-kheo tân học nhu vậy, này Kassapa, Ta không có tán 
thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thể thân cận với Tỷ kheo tân học 
ấy, nghĩ rằng: "Bậc Đạo su tán thán vị ấy". Và những ai thân cận với vị ấy, 
họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị 
ấy, sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta 
không tán thán Tỷ-kheo tân học ấy. 



7. Neu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, ưa thích học tập, tán thán chấp 
hành học tập, và có các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ 
học tập. Còn đối với các Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chơn 
thực và đúng thời. Tỷ-kheo trưởng lão như vậy, này Kassapa, Ta tán thán. Vì 
cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thế thân cận với Tỷ kheo trưởng lão ấy, 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo sư tán thán vị ấy". Và những ai thân cận với vị ấy, họ 
có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, 
như vậy sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, 
Ta tán thán Tỷ-kheo trưởng lão ấy. 

8. Neu một Tỷ-kheo trung niên, này Kassapa, ... nếu một Tỷ-kheo tân học, 
này Kassapa, ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập, và có các Tỷ- 
kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các Tỷ- 
kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chon thực và đúng thời. Tỷ-kheo 
tân học như vậy, này Kassapa, Ta tán thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác 
có thể thân cận với Tỷ kheo tân học ấy, nghĩ rằng: "Bậc Đạo sư tán thán vị 
ấy". Và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy. 
Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu 
dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta tán thán Tỷ-kheo tân học ấy. 


—0O0— 

X. Phẩm Hạt Muối 


91.- Cấp Thiết 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông phu gia chủ cần 
phải làm. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày thửa 
ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa 
thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liền 
mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết 
mà người nông phu gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không 
có uy lực (đế ra lệnh): "Hôm nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng 
sẽ trổ hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 


Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, các cây lúa do sự 
hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được trổ hạt và được chín. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này Tỷ-kheo cần 
phải làm. Thế nào là ba? 

Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng tâm học, chấp hành 
tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cần phải làm. 

Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay không có uy lực (để ra 
lệnh): "Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng vậy". Nhưng này các Tỷ-kheo, 
chính do thời gian Tỷ-kheo ấy sử dụng đế học tập tăng thượng giới, đế học 
tập tăng thượng tâm, đế học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước 
muốn của ta đế chấp hành tăng thượng giới học. sắc bén sẽ là ước muốn của 
ta đế chấp hành tăng thượng tâm học. sắc bén sẽ là ước muốn của ta đế chấp 
hành tăng thượng tuệ học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải 
học tập. 


62.- Sống Viễn Ly 

1. - Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo trình bày. Thế nào là 
ba? Viễn ly y áo, viễn ly đồ ăn khất thực, viễn ly sàng tọa. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly y áo, mang 
vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, 
mặc vải lượm từ đồng rác, y thì dùng vỏ cây tiritaka làm áo, mặc da con son 
dưong đen, mặc áo bện từng mảnh da con son dưong đen, mặc áo từ cỏ kusa 
bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng 
lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly 
y áo. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đồ ăn khất 
thực: ăn rau, cây kê, gạo sống, gạo rừng, cây lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn 
bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng đế sống. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 
viễn ly đồ ăn khất thực. 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly sàng tọa: 
sống trong rừng, tại một gốc cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sống 
ngoài trời, trên một đống rơm, trong nhà bằng tranh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly sàng tọa. 

Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba hạnh viễn ly này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị Tỷ-kheo trong pháp và 
luật. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác 
giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, 
từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà 
kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các 
lậu hoặc, nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối 
thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người nông phu gia chủ đã chín, 
người nông phu gia chủ ấy mau mắn gặt lúa; sau khi mau mắn gặt lúa, phải 
mau mắn chất lúa thành đống; sau khi mau mắn chất lúa thành đống, phải 
mau mắn chở lúa về; sau khi mau mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa 
thành đống; sau khi mau mắn đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa; 
sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn giũ rơm; sau khi mau mắn giũ rơm, 
phải mau mắn lấy thóc ra; sau khi mau mắn lấy thóc ra, phải mau mắn quạt 
thóc; sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc; sau khi mau mắn 
chứa thóc, phải mau mắn say thóc; sau khi mau mắn say thóc, phải mau mắn 
sàng cám lấy gạo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông phu gia chủ 
ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an 
trú trên căn bản. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ 
bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, 
đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản 
thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu trời quang đãng, không có 
mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, 
và chói sáng, bừng sáng, rực sáng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh 
đệ tử; pháp nhãn ly trần ly cấu khởi lên; và do tri kiến này khởi lên, này các 
Tỷ-kheo, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghi giới cấm thủ. Lại nữa, vị 



ấy được thoát khỏi hai pháp tham và sân. Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nếu có mạng chung, 
sẽ không có kiết sử nào, do kiết sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thế giới 
này nữa. 


93.- Hội Chúng 

1. - Có ba hội chúng này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? Hội chúng tối 
thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hội chúng nào có các Tỷ-kheo trưởng lão, không có 
sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh 
viễn ly, tinh cần tinh tấn, đế chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đế chứng 
đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 
những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy 
không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu 
về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, đế chứng những gì chưa chứng đạt, đế 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, 
tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống hòa hợp hoan 
hỷ, không có luận tranh, sống như nước với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp 
mắt ái kính. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. 

4. Lúc nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không có 
luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, 
này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, 
các Tỷ-kheo sổng phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên 
hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với thân khinh an, 
cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 



5. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước 
mưa ấy chảy theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung 
lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm 
đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau 
khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các 
sông nhỏ, chúng làm đầy biến cả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lúc nào các 
Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không có luận tranh, như nước và sưã lẫn 
lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo 
được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống phạm trú. Nghĩa 
là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có 
hỷ, thân được khinh an; với ai có thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với 
ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba hội chúng. 

94.- Con Ngựa Thuần Thục 

1. - Đầy đủ với ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền 
thiện, thuần thục, xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và 
được xem như một biếu tượng của vua. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, đầy 
đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực. Đầy đủ với ba đức 
tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, 
xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như một 
biểu tượng của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với ba pháp, một Tỷ-kheo đáng được 
cung kính. Đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là ba? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giữ gìn giới luật, sống hộ trì với sự hộ trì 
của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh cấn, đoạn tận các pháp 
bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lức kiên trì, dõng mãnh, không 
từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đầy đủ sức mạnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ 
biết: "Đây là khổ tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đầy đủ tốc lực. 

Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, và ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


95.- Con Ngựa Thuần Thục 

1-4. ... (Hoàn toàn giong như kinh trên) 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh tại chỗ ấy nhập Bát-Niết-bàn, khỏi phải trở lui từ thế giới ấy, đến 
thế giới này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đầy đủ tốc lực. 

Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, và ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


96.- Con Ngựa Thuần Thục 

1-4. ... (Hoàn toàn giong như kinh so 94, từ 1-4) 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và chứng đạt an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực. 



Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xúng đáng được cung 
kính, xứng đáng được tôn trọng, xúng đáng được cúng dường, xứng đáng 
được chắp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 

97.- Vải Thô Bằng vỏ Cây 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây hoàn toàn mới, sắc xấu, cảm 
xúc khó chịu, và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây 
bậc trung, sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, 
có tấm vải bằng vỏ cây cũ kỹ, đế lau chùi nồi niêu, hay đáng được quăng 
trên đống rác. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu hành, ác giới, theo ác 
pháp, Ta nói rằng vị Tỷ-kheo ấy có sắc xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm 
vải bằng vỏ cây sắc xấu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống 
như ví dụ ấy. 

Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo trí kiến của 
vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc khó 
chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
các dược phẩm trị bệnh, sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn; đây, Ta 
nói rằng, không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây 
không có giá trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví 
dụ ấy. 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo ... (như trên) ... này các Tỷ- 
kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, ác giới, theo ác pháp. Ta nói rằng vị ấy có 
sắc xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải làbm ang vỏ cây có sắc xấu ấy, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

Còn từ những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo trí kiến 
của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có xúc chỏ 
mkhó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây có xúc chạm khó 
chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn; 
đây, Ta nói rằng, vị ấy không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải 



bằng vỏ cây không có giá trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là 
giống như ví dụ ấy. 

4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão này nói lên ở giữa 
chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói như sau: "Sao Thầy nghĩ rằng Thầy có thể 
tuyên bố, một người ngu si, không thông minh? "Vị ấy phẫn nộ, bất mãn, sẽ 
nói lên những lời này, chúng Tăng đuổi vị ấy ra khỏi, như người ta quăng bỏ 
tấm vải bằng vỏ cây ấy trên đống rác. 


98.- Vải Ba-la-nại 

1 - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi (Ba-la-nại), hoàn toàn mới, có sắc đẹp, 
cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi bậc 
trung, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có 
tấm vải kàsi cũ, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Và này các 
Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi cũ kỹ dùng đế gói các châu báu, hay được đặt vào 
trong một hộp có hưong thom. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu hành, giữ gìn giới luật 
theo thiện pháp, Ta nói rằng vị Tỷ-kheo ấy có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví 
như tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là 
giống như ví dụ ấy. 

Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo trí kiến của 
vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc 
dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có cảm xúc dễ chịu ấy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị 
ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có giá trị ấy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

3. Còn nếu là trung niên Tỷ-kheo, ... này các Tỷ-kheo, nếu là trưởng lão Tỷ- 
kheo, giữ gìn giới luật theo thiện pháp, đây ta tuyên bố là vị ấy có sắc đẹp. 
Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo trí kiến của 
vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc 



dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có cảm xúc dễ chịu ấy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị 
ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có giá trị ấy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão này nói lên ỏ giữa 
chúng Tăng. Các Tỷ kheo ấy nói như sau :"Chư Tôn giả hãy im lặng, Tỷ- 
kheo trưởng lão đang nói pháp và luật, và lời nói của vị ấy trở thành châu 
báu cần phải cất giữ, như một người cất giữ tấm vải kàsi trong một hộp có 
hưong thom." Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
được như ví dụ tấm vải kàsi, không giống như ví dụ tấm vải bằng vỏ cây". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

99.- Hạt Muối. 

1. - Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, 
như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy". Neu sự kiện là vậy, này 
các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có co hội đế nêu rõ 
đau khổ được chon chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: 
"Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, người ấy 
cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy". Neu sự kiện là vậy, này các Tỷ- 
kheo, thời có đời sống Phạm hạnh, có co hội đế nêu rõ đau khổ được chon 
chánh đoạn diệt. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy vào địa ngục. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tưong tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong 
hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiều. 

2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu tập, giói không tu tập, tâm 
không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy vào địa ngục. 



Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm 
được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén 
nước nhỏ. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ấy 
có vì nắm muối trở thành mặn và không uổng được phải không? 

- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, 
do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống được. 

- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các 
Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở 
thành mặn và không uống được phải không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. 
Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành mặn và không uổng 
được. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ớ đây, này các Tỷ kheo, có người 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ 
ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), 
nói gì là nhiều. 

4. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ớ đây, này các Tỷ-kheo có người 
thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Hạng người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 
Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ 
được tu tập, hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này 



các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người 
ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, 
nói gì là nhiều. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì 
một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng 
tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người 
nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì 
nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù 
tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng tiền? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một 
đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp 
ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay 
trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

6. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người 
thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn. nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương 
tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút 
ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có 
người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, 
không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống dời vô lượng. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn 
nói gì là nhiều. 



7. Ví dụ một người đồ tể hay người giết dê, này các Tỷ-kheo, đổi với một số 
người đánh cắp dê, có thể giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 
muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp dê, không có thể giết, không có 
thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với một số 
người đánh cắp dê, có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể 
làm như ý người ấy muốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít sỏ hữu tài sản. Kẻ đồ tể hay 
người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy có thể giết, hay trói, hay có 
thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tể hay người giết dê, đổi với kẻ 
đánh cắp dê như vậy không có thể giết, không có thể trói, không có thế tịch 
thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay 
nhà vua, hay đại thần của nhà vua. Người đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ 
đánh cắp dê như vậy không có thể giết, không có thể trói, không có thế tịch 
thu tài sản, hay không có thể làm như ý người ấy muốn. Không có gì phải 
làm khác hon là chắp tay và cầu xin như sau: "Thưa ngài, hãy cho con lại 
con dê hay giá tiền con dê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số người có làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ỏ đây, này các 
Tỷ-kheo, đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tưong tự, và nghiệp 
ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng 
không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người 
có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu 
tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn. và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn 
tưong tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được 



tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy 
được, còn nói gì là nhiều. 

Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp ác như thế nào, 
như thế nào người ấy sẽ cảm thọ (quả) như vậy, như vậy". Neu sự kiện là 
vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có cơ hội 
đế nêu rõ đau khổ được chon chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, có ai nói 
như sau: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào người ấy sẽ cảm 
thọ quả dị thục như vậy, như vậy". Neu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời 
có đời sống Phạm hạnh, có cơ hội đế nêu rõ đau khổ được chon chánh đoạn 
diệt. 


100.- Kẻ Lọc Vàng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có những uế nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, 
sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi đem đổ vào 
trong cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế nhiễm bậc trung 
của vàng, như cát đá, sạn tế nhị và các hột cát thô tạp. Người đãi lọc bụi hay 
đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế nhiễm tế nhị, 
như cát mịn và cát bụi đen. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi 
rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 

Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. 

2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái 
lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu 
chảy, người không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thụt bệ, được thụt 
bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, người không chảy ra khỏi miệng lò, 
chưa làm xong, chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham 
nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể vụn và chưa có thể được tác 
thành tốt đẹp. 

Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng ấy 
lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi 
lò. Vàng ấy lại được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, 



cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các uế 
nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng ấy còn 
không bị bể vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy 
muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể 
làm thành như ý muốn. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại 
các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Tỷ-kheo có tư lự, 
có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi lại. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng tâm, 
còn tồn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ-kheo 
có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, 
còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, 
tư tưởng không bị khinh rẻ. Tỳ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, 
chấm dứt không cho chúng sanh khởi. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tầm (tư tưởng 
về pháp). 

4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, không được khinh 
an, không đạt đến nhứt tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường xuyên 
dằn ép. Nhưng đến một thời, này các Tỷ-kheo, tâm của vị ấy được nội trú, 
lắng đứng lại, được nhứt tâm, được định tĩnh. Định ấy được an tịnh, được 
thù diệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, không phải một trạng thái chế 
ngự thường xuyên dằn ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ấy hướng đến đế 
thắng tri, đế chứng ngộ; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 

5. Neu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang 
qua đất liền, ngồi kiết già đi đến hư không như con chim, với bàn tay chạm 
và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, 
có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt 
đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 



6. Vị ấy nếu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiếng chư Thiên và loài người"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Neu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của mình có thể biết tâm của 
các loại chúng sanh khác, tâm của các loài Người khác như sau: Tâm có 
tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm có 
sân biết là tâm có sân. Tâm không sân biết là tâm không sân. Tâm có si biết 
là tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm chuyên chú biết là tâm 
chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành 
tâm. Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. 
Tâm thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định biết là tâm 
không thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát 
biết là tâm không giải thoát"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

8. Neu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, 
bốn mưoi đời, năm mưoi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; 
vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chồ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại đây". Vị 
ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 

9. Neu vị ấy ước muốn: Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sổng 
và chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ. Các chúng sanh ấy làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng 
các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa 
xứ. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ 
báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những 
vị này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi Trời, 
cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 



xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ"; vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

10. Neu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với 
thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại 
xứ nào. 

11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, cần phải thỉnh 
thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tác ý thướng định, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 

12. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu một chiều 
tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Tỷ-kheo siêng tu 
tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, 
thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị 
ấy không chon chánh định tĩnh đế đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu Tỷ- 
kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý 
thướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, 
tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bế vụn, chon 
chánh định tĩnh đế đoạn tận các lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay đệ tử người làm vàng, 
xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng 
lò. Sau khi đốt miệng lò, với cái kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò; 
rồi thỉnh thoảng người ấy thụt ống bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, 
thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Neu người làm vàng hay đệ tử 
người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện vàng 
ấy bị cháy. Neu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, 
một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Neu người làm 
vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều quan sát kỹ 
lưỡng, thì có sự kiện vàng ấy không chon chánh đi đến thuần thục. Còn nếu 
người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng 
thối ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, 
thời vàng ấy trở thành trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không 
bế vụn, và được thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn như 
vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành 
như ý muốn. 



14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng 
định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướngtinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
tướng xả. Neu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu 
một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Neu 
Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý 
tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử. Neu Tỷ-kheo siêng 
tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời 
có sự kiện tâm vị ấy không chon chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. 
Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, thỉnh 
thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác 
ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không 
bể vụn, chon chánh định tĩnh đế đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp 
gì, tâm vị ấy hướng đến đế thắng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

15. Neu vị ấy muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông ... (như 100.5) 
... chứng tri sáu loại thắng trí... do đoạn diệt các lậu hoặc ... (như 100.10) ... 
sau khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú"; vị ấy có khả năng, có năng lực 
đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

-ooOoo- 

XI. Phẩm Chánh Giác 

101.- Trước Khi Giác Ngộ 

1. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh đắng giác, còn là 
Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt ở đời? Cái gì là nguy hại, cái 
gì là xuất ly?". Rồi này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây khởi lên 
noi ta: "Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt ỏ đời. Cái gì ỏ 
đời là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hại ở đời. Điều phục 
dục tham ở đời, đoạn tận tham dục, đấy là xuất ly ở đời". 

2. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời là 
vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ- 
kheo, ta không có xác nhận Ta đã giác liễu vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, cùng với thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ- 
kheo, cho đến khi nào ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là 
nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta mới xác 


nhận Ta đã giác liễu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng với thế giới 
gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và tri kiến khởi lên nơi ta: "Bất động 
là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh 
nữa". 

3. Này các Tỷ-kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đời. Vị ngọt ở đời là gì, Ta đã 
tìm được. Cho đến như thế nào, vị ngọt có mặt ở đời, với trí tuệ ta khéo thấy 
vị ấy ngọt. Này các Tỷ-kheo, ta đã tìm cầu nguy hại ở đời. Nguy hại ở đời là 
gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, nguy hại có mật ở đời, với trí tuệ 
ta, ta khéo thấy nguy hại ấy, này các Tỷ-kheo ta đã tìm cầu xuất ly ở đời. 
Xuất ly ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, xuất ly có mặt ở 
đời, với trí tuệ ta, ta khéo thấy xuất ly ấy. 

4. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời là 
vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ- 
kheo, ta không có xác nhận Ta đã giác liễu vô thượng chánh đẳng giác, cùng 
với thế giới như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi 
nào ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly 
là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta mới xác nhận Ta đã giác liễu 
vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng với thế giới gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. Và tri kiến khởi lên nơi ta: "Bất động là tâm giải thoát của ta. 
Đây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa". 


102.- Vị Ngọt. 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các loài hữu tình 
không có tham nhiễm đổi với đời. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt ở 
đời, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không 
có nguy hại ở đời, thời các loài hữu tình không có nhàm chán đối với đời. Vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có nguy hại ở đời, nên các loài hữu tình có nhàm 
chán đối với đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời 
các loài hữu tình không có xuất ly đối với đời. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có 
xuất ly đối với đời, nên các loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đời. 

Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình chưa như thật giác tri 
vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi 
ấy, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình không có thể an trú với tâm thoát ly, 



không có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chu Thiên và loài Nguời. Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các 
loài hữu tình đã nhu thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy 
hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình có 
thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phuợc, giải thoát, không bị hạn cuộc 
khỏi thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chu Thiên và loài Nguời. 

Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không nhu thật rõ biết là 
vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, các Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta không đuợc công nhận là Sa- 
môn trong các hàng Sa-môn, không đuợc công nhận là các Bà-la-môn trong 
các hàng Bà-la-môn. Và các Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại không có chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục 
đích của Bà-la-môn hạnh. 

Các Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, nhu thật rõ biết vị ngọt là 
vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, các Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta đuợc công nhận là Sa-môn trong các hàng 
Sa-môn, đuợc công nhận là các Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và 
các Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại sẽ có chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt 
và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 

103.- Khóc Than 

- Này các Tỷ-kheo, đây đuợc xem là khóc than trong giới luật bậc Thánh, 
tức là ca vịnh. Này các Tỷ-kheo, đây đuợc xem là điên loạn trong giới luật 
bậc Thánh, tức là múa nhảy. Này các Tỷ-kheo, đây đuợc xem là trẻ con 
trong giới luật bậc Thánh, tức là cuời quá đáng đế lộ cả răng. Do luật này, 
này các Tỷ-kheo, hãy phá cây cầu đi đến hát. Hãy phá cây cầu đi đến múa 
nhảy. Thật là vừa đủ nếu các Thầy đuợc hoan hỷ đúng pháp, mỉm cuời để tỏ 
là các Thầy đuợc hoan hỷ. 


104.- Không Thoả Mãn 

- Này các Tỷ-kheo, huởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào 
là ba? 



Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ 
rượu men rượu nấu, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ 
sự dâm dục giao họp, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn. 

105.- Nóc Nhọn (1) 

Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên; Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi 
xuống một bên: 

- Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng 
hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai 
thân nghiệp không phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không 
phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp đầy ứ 
tham dục và rỉ chảy; ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân nghiệp 
đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp 
đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý 
nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý nghiệp bị hủ 
bại, sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. 

Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lọp, thời nóc nhọn không được 
phòng hộ, rui kèo không được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; 
nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị 
đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, rai kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. 
Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng 
không được phòng hộ, khẩu nghiệp ... ý nghiệp ... sự chết không được hiền 
thiện, mạng chung không được hiền thiện. 

Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, 
khẩu nghiệp ... ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai thân nghiệp được 
phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân 
nghiệp đầy không ứ tham dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục 
và rỉ chảy; ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân nghiệp 
không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, ý không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp không bị 
hủ bại, khẩu nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị 
hủ bại, khẩu nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền 
thiện, mạng chung được hiền thiện ... 

Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lọp, thời nóc nhọn được phòng 
hộ, rai kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đầy 



ứ, rỉ nước, các mi kèo không đầy ứ rỉ nước, các vách tường không đầy ứ, rỉ 
nước, nóc nhọn không bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không 
bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết 
được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. 

106.- Nóc Nhọn (2) 


(Kỉnh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác có một chữ. Chỗ nào kỉnh 
trên dùng chữ "không phòng hộ”, thời ở đây dùng chữ "thất thể, lung lay” 
với những thay đôi cần thiết). 

107.- Ba Nhân Duyên (1) 

- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 

Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, sân là nhân duyên khiến các 
nghiệp tập khởi, si là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, do 
tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có 
phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp 
ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 
Phàm nghiệp nào do si tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ si, do si làm 
nhân duyên, do si tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, 
nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi. 

108.- Ba Nhân Duyên (2) 

- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 

Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô sân là nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi, vô si là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô 
tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi, nghiệp ấy là thiện, 
nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến 
nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp 



nào do vô sân tác thành ... Phàm nghiệp nào do vô si tác thành, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ vô si, do vô si làm nhân duyên, do vô si tập khởi, nghiệp ấy 
là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy 
không đưa đến nghiệp tập khởi, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

109.- Nhân Duyên (3) 

1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong tương lai; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muốn khởi 
lên. 

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muốn khởi lên? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi 
sanh. Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước 
muốn sanh khởi. 

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi ? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong 
tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ 
cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn 
khởi sanh. Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước 
muốn sanh khởi. 

4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong hiện tại, ước muốn khởi sanh? 



Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện 
tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tu sát. Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tu sát, nên uớc muốn khởi sanh. 
Vì có uớc muốn, nên nó bị liên hệ với pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, uớc muốn sanh 
khởi. 


110. Nhân Duyên (4) 

1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ; uớc muốn không khởi sanh. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chồ y xứ cho dục tham trong tuong lai; uớc muốn không khởi sanh. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; uớc 
muốn không sanh khởi. 

2. Và nhu thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong quá khứ, uớc muốn không sanh khởi? 

Có nguời rõ biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tuong lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ. Sau khi biết rõ quả dị thục trong 
tuơng lai, nguời ấy tránh né quả dị thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 
sau khi tâm nguời ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, vị ấy thể nhập và 
thấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong quá khứ, uớc muốn không sanh khởi. 

3. Và nhu thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong tuơng lai, uớc muốn không sanh khởi? 

Có nguời rõ biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tuong lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong tuong lai. Sau khi biết rõ quả dị thục trong 
tuong lai, nguời ấy tránh né quả dị thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 
sau khi tâm nguời ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, nguời ấy thế nhập và 
thấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục 
tham trong tuong lai, uớc muốn không sanh khởi. 

4. Và nhu thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho 
dục tham trong hiện tại, uớc muốn không sanh khởi? 



Có người rõ biết, này các Tỷ-kheo, quả dị thục trong tương lai của các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại. Sau khi biết rõ quả dị thục trong 
tương lai, người ấy tránh né quả dị thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 
sau khi tâm người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, người ấy thế nhập và 
thấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chồ ý xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn không sanh khởi. 

XII. Phẩm Đọa Xứ 

111. - Roi Vào Đọa Xứ 

- Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ 
phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba? 

Ai sổng không Phạm hạnh, tự xưng là có sống Phạm hạnh; đối với người 
sổng Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là 
không Phạm hạnh một cách không căn cứ; ai chủ trương như sau: "Không có 
lỗi lầm trong các dục vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng; những 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người rơi vào trong đọa xứ, rơi 
vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. 

112. - Khó Tìm Được 

- Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 
Thế nào là ba? 

Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết pháp và luật do Như 
Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người tri ân, người biết ơn, khó tìm 
được ở đời. 

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. 

113. Không Thể Ước Lượng 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm 
lắm miệng, lắm lời, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, 
các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người dễ ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, 
không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, trú niệm, tinh 
giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người khó ước lượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thể ước lượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc được đoạn 
tận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người không thể ước lượng. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

114.- Không Vô Biên Xứ 

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào 
là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt 
đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem "hư không là vô biên", 
đạt đến an trú và Không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu 
cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải 
cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, 
đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến Không vô 
biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến Không vô 
biên xứ là hai mưoi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ỏ đấy cho đến hết 
thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy 
đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của 
Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian 
thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây 
là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có 
nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

2. Lại nữa, này các Tỷ Kheo, ỏ đây có người vượt qua Không vô biên xứ, 
xem "thức là vô biên", đạt đến an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức 
cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong 



cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có 
từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, đuợc sanh cộng trú với chu Thiên 
đã đạt Thức vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chu Thiên đã đạt 
đến Thức vô biên xứ là bốn muơi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy 
cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chu 
Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. 
Nhung đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải 
qua tất cả thời gian thọ mạng của chu Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thuợng, đây là sự sai 
biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề 
sanh thú và tái sanh. 

3. Lại nữa, naỳ các Tỷ kheo, ở đây có nguời vượt qua Thức vô biên xứ, xem 
"không có gì cả", đạt đến an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới 
ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, 
tín giải cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt Vô sở hữu xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ 
mạng của chư Thiên đã đạt đến Vô sở hữu xứ là sáu mươi ngàn kiếp. Kẻ 
phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả 
thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng 
sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho 
hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, 
cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng 
thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn 
phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 

115.- Khiếm Khuyết Và Viên Mãn. 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm 
khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tham lam, với tâm sân hận. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tri kiến điên đảo: "Không có 
bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh, ở đời không có các hàng Sa-môn, Bà-la- 
môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí, giác ngộ đời này, 
đời sau và truyền dạy lại". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tri 
kiến. 

4. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do 
nhân khiếm khuyết về tâm, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm 
khuyết về tri kiến, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là ba khiếm khuyết. 

5. Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về giới, 
viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về giới? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưõi, từ bỏ nói lời độc 
ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về giới. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tâm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham lam, không có tâm sân hận. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về tâm. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo: 
"Có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả dị thục trong các nghiệp thiện 
ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có các 
hàng Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng 



trí, giác ngộ đời này, đời sau và truyền dạy lại". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
viên mãn về tri kiến. 

8. Do nhân viên mãn về giới, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Do nhân 
viên mãn về tâm, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tri 
kiến, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là ba viên mãn. 


116.- Chính Xác. 

1. " Này các Tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này, thế nào là ba ? 

Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến... 
(Giong như kỉnh 115, 1-4). 

2. - Ví nhu naỳ các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, nếu đuợc liệng về 
mặt trên, đuợc nằm về mặt ấy, đuợc nằm khéo đặt. Cũng vậy, Này các Tỷ 
kheo, do nhân khiếm khuyết về giói các loại hữu tình, sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.Do nhân khiếm 

khuyết về tâm,....Do nhân khiếm khuyết về tri kiến.này các Tỷ-kheo, ... 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục . Các pháp này, naỳ các Tỷ kheo, là 
ba khuyết điểm. 

3. - Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về giới, 

viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. (Như kỉnh 115, 5-8). 

4 .-Ví nhu này các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, nếu đuợc liệng về 
mặt trên, đuợc nằm về mặt ấy, đuợc nằm khéo đặt. Cũng vậy, Này các Tỷ 
kheo, do nhân viên mãn về gioi.... do nhân viên mãn về tâm .... do nhân viên 
mãn về tri kiến, này các Tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng 
chung, đuợc sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Các pháp này, này các 
Tỷ kheo, là ba viên mãn. 


117.- Hành Động 

1 - Này các Tỷ-kheo, có ba khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết 
về hành động, khiếm khuyết về sanh kế, khiếm khuyết về tri kiến. 





Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về hành động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người sát sanh ... (như 115.1) nói lời phù phiếm. 
Này các Tỷ-kheo, đây là khiếm khuyết về hành động. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về sanh kế? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người theo tà sanh kế, nuôi sống bằng tà sanh 
kế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về sanh kế. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? (như kinh 
115.3). 

4. Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về hành 
động, viên mãn về sanh kế, viên mãn về tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về hành động? ... (như kỉnh 115.5) 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về sanh kế? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người theo chánh sanh kế, nuôi sống bằng chánh 
sanh kế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về sanh kế. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? ... (như kỉnh 115.7) 
Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba viên mãn. 

118.- Thanh Tịnh (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời 
nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 

Thế nào là thân thanh tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sánh sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tục nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói 
thanh tịnh. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không có tham lam, với tâm không sân 
không hận, có chánh tri kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 

119.- Thanh Tịnh (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này, Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, 
lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân thanh tịnh? (như kỉnh 118, về thân 
thanh tịnh). 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? (như kinh 118, về lời 
nói thanh tịnh). 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, nếu nội tâm có ước muốn về dục, vị ấy 
rõ biết: "Nội tâm ta có ước muốn về dục". Neu nội tâm không có ước muốn 
về dục, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không có ước muốn về dục". Ước muốn về 
dục chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Ước 
muốn về dục đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và 
ước muốn về dục đã được đoạn trừ, tưong lai không sanh khởi thế nào, vị ấy 
rõ biết như vậy. 

5. Nếu nội tâm có sân, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có sân". Nếu nội tâm không 
có sân, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không có sân". Sân chưa sanh khởi, được 
sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Sân đã sanh khởi, được đoạn trừ thế 
nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và sân đã được đoạn trừ, tưong lai không sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

6. Neu tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có hôn trầm 
thụy miên". Neu nội tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: "Nội 
tâm ta không có hôn trầm thụy miên". Hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi, 
được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Hôn trầm thụy miên đã sanh 
khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và hôn trầm thụy miên đã 
được đoạn trừ, tưong lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 



7. Nếu tâm có trạo hối, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có trạo hối". Nếu nội tâm 
không có trạo hối, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không có trạo hối". Trạo hối 
chua sanh khởi, đuợc sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. Trạo hối đã 
sanh khởi, đuợc đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. Và trạo hối đã đuợc 
đoạn trừ, tuơng lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. 

8. Nếu tâm có nghi, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có nghi". Nếu nội tâm không 
có nghi, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không có nghi". Nghi chua sanh khởi, 
đuợc sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. Nghi đã sanh khởi, đuợc đoạn 
trừ thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. Và nghi đã đuợc đoạn trừ, tuong lai không 
sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết nhu vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
ba thanh tịnh. 

9. 

Thân và lời thanh tịnh 
Tăm thanh tịnh vô lậu 
Trong sạch được thanh tịnh 
Được gọi ác đoạn trừ. 

120.- Toàn Hảo. 

- Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thế nào là ba? Toàn hảo về thân, toàn 
hảo về lời nói, toàn hảo về ý. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về thân? ... (như kỉnh 118) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về lời nói? ... (như kỉnh 118) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về ý? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo do đoạn trừ có lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là ý toàn hảo. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo. 

Thân và lời toàn hảo, 

Tâm toàn hảo vô lậu, 

Toàn hảo, được toàn hảo 
Được gọi đoạn tất cả. 



—oOo— 


XIII. Phẩm Kusinàra 

121. Tại Kusinàra 

Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại khóm rừng Bariharana. Tại đấy, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị 
trấn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng 
com. Neu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã 
mãn, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia 
chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho 
thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị 
ấy suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự 
tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm! "Rồi vị ấy suy nghĩ như sau: "Mong rằng người gia chủ hay con 
người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với 
các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ấy thọ hưởng món ăn 
khất thực ấy, tham dính say đắm, dam trước, không thấy sự nguy hại, không 
thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về dục, khởi lên sự suy 
tầm về sân, khởi lên sự suy tầm về hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí 
cho Tỷ-kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo sống phóng dật. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay 
một thị trấn. Rồi một gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại 
dùng cơm. Neu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy 
đã mãn, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người 
gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm 
cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Vị ây không có suy nghĩ: "Thật tôt lành thay, người gia chủ hay con người 
gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, 
loại cứng và loại mềm!". Rồi vị ấy không suy nghĩ như sau: "Mong rằng 
người gia chủ hay con người gia chủ này trong tưong lai, tự tay đứng mời và 
làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ấy 
thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say đắm, không 
đam trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vị ấy ỏ đây khởi lên 
suy tầm về viễn ly, khởi lên sự suy tầm về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô 
hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-kheo như vậy có quả lớn. 
Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không sống phóng dật. 

122.- Tranh Luận 

- Tại phưong hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, 
luận tranh, đấu tranh, đả thưong nhau với binh khí miệng lưõi, thật không 
thoải mái cho ta, này các Tỷ-kheo, khi nghĩ đến phưong hướng ấy, còn nói 
gì đến chỗ ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật vậy, các Tỷ-kheo ấy 
đã từ bỏ ba pháp và đã làm quá nhiều ba pháp". 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Ba pháp này 
họ đã từ bỏ. 

Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này họ 
đã làm quá nhiều. 

Tại phưong hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thưong nhau với binh khí miệng lưõi, thật không thoải 
mái cho ta, này các Tỷ-kheo, khi nghĩ đến phưong hướng ấy, còn nói gì đến 
chỗ ấy. Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật vậy, các Tỷ-kheo ấy đã từ 
bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này". 

Tại phưong hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan 
hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính, này các Tỷ-kheo, đi đến phưong hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn 
nói gì nghĩ đến phưong hướng ấy. Ớ đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật 
vậy, các Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này". 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này họ đã từ 
bỏ. 

Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Viễn ly vô tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. 



Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan 
hỷ, không đấu tranh nhau, như sữa và nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính, này các Tỷ-kheo, đi đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn 
nói gì nghĩ đến phương hướng ấy. Ớ đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật 
vậy, các Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này". 

123.- Điện Thờ Gotama 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại điện thờ Gotama. Tại đấy, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thắng trí, không phải với không 
thắng trí. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với nhân duyên, không phải với 
không nhân duyên. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thần thông, không 
phải với không thần thông. Này các Tỷ-kheo, do vì Ta thuyết pháp có thắng 
trí, không phải với không thắng trí; do vì Ta thuyết pháp có nhân duyên, 
không phải không có nhân duyên; do vì Ta thuyết pháp có thần thông, không 
phải không có thần thông, nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải 
làm. 

Thật là vừa đủ, này các Tỷ-kheo, đế các Thầy bằng lòng. Thật là vừa đủ đế 
các Thầy hân hoan. Thật là vừa đủ đế các Thầy hoan hỷ, Chánh Đẳng Giác 
là Thế Tôn! Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, khéo hành trì, chúng Tăng! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ lời Thế Tôn giảng. 
Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, một ngàn thế giới đều rung 
động. 


124. Bharandu 

1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala và đi đến 
Kapilavatthu. Họ Thích Mahànàma nghe tin Thế Tôn đã đến Kapilavatthu. 
Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma đang đứng một bên: 



- Hãy đi, này Mahànàma và tìm xem ở Kapilavatthu có chỗ nào, tại chỗ ấy, 
hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi vào Kapilavatthu, đi khắp toàn 
vùng Kapilavatthu và không thấy một chỗ nào, Thế Tôn có thể trú một đêm. 
Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến bạch Thế Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có chỗ nào, tại đây, hôm nay Thế 
Tôn có thể trú một đêm. Nhưng có Bharandu, người Kàlàmà này, trước tu 
Phạm hạnh với Thế Tôn. Hôm nay, Thế Tôn hãy ở một đêm tại am thất của 
vị ấy. 

- Này Mahànàma, hãy đi và trải một tấm thảm cho ta ở đó. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi đến am thất của Bharandu người 
Kàlàmà, sau khi đến, trải tấm thảm, đặt nước đế rửa chân, rồi đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tấm thảm đã trải, nước đế rửa chân đã sẵn sàng, bạch Thế 
Tôn, nay Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời! 

3. Rồi Thế Tôn đi đến am thất của Bharandu người Kàlàmà, sau khi đến, 
ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. 

Rồi họ Thích Mahànàma nghĩ như sau: "Nay không phải thời đế hầu hạ Thế 
Tôn. Thế Tôn đang mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn". Nghĩ vậy 
xong bèn đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi đi ra. 

Họ Thích Mahànàma, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với họ Thích 
Mahànàma đang ngồi một bên: 

4. - Này Mahànàma, có ba vị đạo sư có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này Mahànàma, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, 
nhưng không trình bày sự biến tri của các sắc, không trình bày sự biến tri 
của các cảm thọ. Ớ đây, này Mahànàma, có vị đạo sư trình bày sự biến tri 



của các dục vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, nhưng không trình bày sự 
biến tri của các cảm thọ. Nhưng ở đây, này Mahànàma, có vị đạo sư trình 
bày sự biến tri của các dục vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, trình bày 
sự biến tri của các cảm thọ. Này Mahànàma, có ba vị đạo sư này có mặt, 
xuất hiện ỏ đời. Trong ba vị này, này Mahànàma, kết luận là một hay là sai 
khác? 

5. Khi được nói như vậy, Bharandu, người Kàlàmà, nói với họ Thích 
Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là một. 

Kh i nghe nói vậy, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

Lần thứ hai, Brahandu, người Kàlàmà nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là một. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

Lần thứ ba Brahandu, người Kàlàmà nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là một. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

6. Rồi Bharandu, người Kàlàmà suy nghĩ như sau: "Trước mặt họ Thích 
Mahànàma có thế lực lớn này, ta bị Sa-môn Gotama nói trái ngược cho đến 
lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu". 

Rồi Bharandu người Kàlàmà đi ra khỏi Kapilavatthu, một sự ra đi khỏi 
Kapilavatthu, không bao giờ có trở lại nữa. 


125.- Hatthaka 



1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetanava, khu vườn của 
Anàthapindika. 

Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetanava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ 
đứng thẳng trước Thế Tôn", nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có 
thể đứng thẳng; ví như thục tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lún xuống, 
không thể giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ rằng: "Ta sẽ đứng thẳng 
trước mặt Thế Tôn", nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không thể đứng 
thẳng. 

2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 

-Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thê thô xâu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang 
đứng một bên: 

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi Ông còn làm người, 
các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với Ông không? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, 
các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con. Và bạch Thế Tôn, có các 
pháp không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, các pháp ấy có 
được diễn tiến hiện nay đối với con. Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn 
sống, được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các 
đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo doanh vây. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con sống được các Thiên tử doanh vây. Từ xa, bạch Thế Tôn, 
các Thiên tử đi đến, nghĩ rằng: "Chúng ta hãy đến nghe pháp từ Thiên tử 
Hatthaka". 

Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ, con chết 
con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba? 

Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, con 
chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao 
giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 



Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ hầu hạ chúng 
Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 

Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Con 
chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 

Con thấy không vừa đủ 
Khỉ được gặp Thế Tôn 
Được phục vụ chủng Tăng 
Được lẳng nghe Diệu pháp 
Học tập tăng thượng giới 
Thích thủ nghe Diệu pháp 
Do đổi với ba pháp 
Cảm thấy không vừa đủ 
Thiên tử Hatthaka 
Được sanh vô phiền thiên 

126.- Thối Nát. 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana vườn Nai 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Ba-la-nại đế khất thực. 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột 
đàn bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hưong vị trống không, không có Thiền 
định, hưởng thọ hưong vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, 
Thế Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. 
Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện 
như vậy không xảy ra. 

2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy, cảm thấy 
xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực ở Ba-la-nại xong, sau bữa 
ăn, sau khi đi khất thực trỏ về, bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng, Ta cầm lấy y bát, đi 
vào Ba-la-nại đế khất thực. Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khất thực tại 
Goyogapilakkha, Ta thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hưong vị trống không, 
không có Thiền định, hưởng thọ hưong vị hướng ngoại của vật dục, thất 
niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 



túng. Thấy vậy, Ta liền nói với vị Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! 
Thầy chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự 
ngã thổi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài ruồi 
lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện nhu vậy không xảy 
ra"". 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy đuợc ta giáo giới với lời giáo giới này, cảm 
thấy xúc động mạnh. 

3. Kh i nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, các loài rồi lằng là gì? 

- Tham cầu, này các Tỷ-kheo, là thối nát; sân là mùi hôi thối, các suy tầm ác 
bất thiện là ruồi lằng. Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, 
sẽ không chiếm cứ", sự kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 
Các căn không phòng hộ 
Ruồi lằng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ải 
Tỷ-kheo làm thoi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niết-bàn! 

Chịu phần về bất hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 
Đi đímg đầy ruồi lằng 
Ai đầy đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 
Sổng an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lằng diệt trừ 


127. Anuruddha (1) 

1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế 
Tôn: 



- Ớ đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy phần 
lớn các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục? 

2. - Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống ở trong nhà, tâm bị ám 
ảnh bởi cấu uế của xan lẫn; vào buổi trua sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi cấu uế của tật đố; vào buổi chiều sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh cấu uế 
của dục tham. Do đầy đủ với ba pháp này, này Anuruddha các nữ nhân, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

128." Anuruddha (2) 

1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thua Tôn giả Sàriputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể 
nhìn một ngàn thế giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi; không có thụ động, 
niệm đuợc an trú, không có thất niệm; tâm đuợc khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm đuợc định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chua đuợc giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ. 

2. Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ nhu sau: "Với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhânn, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới". Đây là kiêu mạn 
của Hiền giả. Này Hiền giả Anuruddha, nếu Hiền giả suy nghĩ nhu sau: 
"Phấn chấn là tinh tấn của tôi; không có thụ động, niệm đirợc an trú, không 
có thất niệm; tâm đuợc khinh an, không có cuồng nhiệt; tâm đuợc định tĩnh 
nhất tâm", đây là trạo cử của Hiền giả. Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả 
suy nghĩ nhu sau: "Tuy vậy, tâm của tôi chua đuợc giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có không chấp thủ"; đây là hối quá của Hiền giả. Lành thay, nếu 
Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác ý ba pháp này, hãy chú 
tâm vào giới bất tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau môt thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, 
sau khi không tác ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử. Rồi Tôn giả 
Anuruddha sổng một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, 



không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chính là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, sau khi chứng ngộ, chứng 
đạt, vị ấy an trú. Vị ấy chứng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Anuruddha trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 


129.- Che Giấu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành, không có 
hiển lộ. Thế nào là ba? 

Sở hành của nữ nhân, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không 
có hiển lộ. Chú thuật của Bà-la-môn, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi 
thực hành, không có hiển lộ. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi 
thực hành, không có hiển lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu 
khi thực hành, không có hiển lộ. 

2. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 
Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không 
có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển 
lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ- 
kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, 
được hiển lộ, không có che giấu. 

130.- Chữ Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước. 

1. - Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là 
ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng 
người như chữ viết trên nước. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người 
này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió 
hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục 
lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết 
trên đá. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người 
này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió 
hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không 
có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ 
được viết ừên đất. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị 
nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lồ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa 
hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên nước 
được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, 
dầu có bị nói một cách thô lồ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và 
hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết 
trên nước. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. 


—0O0— 

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 
131.- Kẻ Chiến Sĩ 

1. - Đầy đủ ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một kẻ chiến sĩ xứng đáng cho 
vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biếu tượng của vua. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẽ chiến sĩ là người bắn xa, bắn như chóp nhoáng 
và đâm thủng được vật lớn. Đầy đủ ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một 
kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biếu tượng 
của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là ba? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm 
thủng được vật to lớn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất 
cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có cảm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay 
tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các hành, vị ấy thấy như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay 
tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như chớp nhoáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là khổ", như thật tuệ 
tri: "Đây là khổ tập"; như thật tuệ tri: "Đây là khổ diệt"; như thật tuệ tri: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt"; Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo bắn như chóp nhoáng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ ba đức tánh này, 



này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


132 Hội Chúng 

- Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. Thế nào là ba? 

Hội chúng điêu luyện về khoa trưong, hội chúng điêu luyện về chất vấn, hội 
chúng điêu luyện về tùy theo sở thích. Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng 
này. 


133.- Bạn 


- Này các Tỷ-kheo, có đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân 
cận. Thế nào là ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cho điều khó cho, làm điều khó làm, nhẫn 
điều khó nhẫn. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần 
được thân cận. 


134.- Xuất Hiện 

1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, 
vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
"Tất cả các hành là vô thường", vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh 
giác ngộ, sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành 
là vô thường". 

2. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn 
được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất 
cả các hành là khổ", về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành là 
khổ". 

3. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn 
được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất 
cả các pháp là vô ngã", về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác 
ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 



tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các pháp là vô 
ngã". 


135.- Men Bằng Tóc. 

1. - Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trong tất cả loại vải đuợc dệt, mền đuợc dệt 
bằng tóc đuợc xem là hạ liệt nhất. Men đuợc dệt bằng tóc, này các Tỷ-kheo, 
khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì nóng, xấu xí, có mùi hôi, xúc chạm 
khó chịu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong các chủ thuyết của các Sa-môn 
ngoại đạo tuyên bố, chủ thuyết của Makkhali đuợc xem là hèn hạ nhất. Này 
các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ ngu si có thuyết nhu sau; có kiến nhu sau 
:"Không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 

2. Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời quá khứ, các vị 
Chánh Đẳng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ấy đều chủ truơng có nghiệp, đều 
chủ truơng có nghiệp quả, đều chủ truơng có tinh tấn. Nhung này các Tỷ- 
kheo, chỉ có Makkhali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 

3. Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời vị lai, các vị 
Chánh Đẳng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ấy đều chủ truong có nghiệp, đều 
chủ truơng có nghiệp quả, đều chủ truơng có tinh tấn. Nhung này các Tỷ- 
kheo, chỉ có Makkhali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 

Còn Ta, này các Tỷ-kheo, nay là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác cũng chủ 
truơng có nghiệp, chủ truơng có nghiệp quả, chủ truơng có tinh tấn. Nhung 
này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả: "Không có 
nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 

5. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có nguời đặt một cái sập bẫy cá 
đem đến bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho các loại cá. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ ngu si xuất hiện ở đời nhu cái bẫy sập nguời, 
đem lại bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho nhiều loài hữu tình. 

136.- Thành Tựu Tăng Trưởng 

- Này các Tỷ-kheo, có ba sự thành tựu này. Thế nào là ba? 

Thành tựu về tín, thành tựu về giới, thành tựu về tuệ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp này là ba sự thành tựu. 



Này các Tỷ-kheo, có ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 

Tăng trưởng về tín, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về tuệ. Này các Tỷ- 
kheo, ba pháp này là ba tăng trưởng. 

137.- Ngựa Chưa Được Điều Phục 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và 
Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đổi: bề cao, chu vi, bề ngoài. Nhưng 
ở đây, này các Tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc 
đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các 
Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ỏ đây, có hạng người 
chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
chưa được điều phục. 

2. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ"; như thật rõ 
biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng không có 
trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không có nhận được 



các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây 
Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đổi. 

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, nhưng không cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ"; như thật rõ 
biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy trả lời là không có ngập 
ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không có nhận được các đồ 
tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 

4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là khổ"; như thật rõ 
biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: 
"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy liền trả lời không có 
ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy có nhận được các đồ 
tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, là ba hạng người chưa có cân đổi. 

138.- Ngựa Được Điều Phục 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa được điều phục và Ta sẽ 
giảng về ba hạng người chưa được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ở đây, này các Tỷ kheo, có loại 
ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa được điều 
phục. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ kheo, có hạng 
người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa 
được điều phục. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
người không có sắc đẹp, không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trỏ’ lui đời ấy nữa. 
Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng 
luật, vị ấy ngập ngừng, vị ấy không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không 
có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 
đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời ấy nữa. 
Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng 
luật, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. 
Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đổi. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đối. 



5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời ấy nữa. 
Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng 
luật, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. 
Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 

139. Các Loại Ngựa Thuần Thục. 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại ngựa hiền thiện, thuần 
thục, ba hạng người hiền thiện, thuần thục. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nói. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện, thuần thục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thuần 
thục, có loại ngựa hiền thiện, thuần thục có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 
có cân đổi. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa hiền 
thiện, thuần thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người hiền thiện, thuần thục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đổi. 
Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, thuần thục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đổi. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người hiền thiện, thuần thục. 

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, thuần thục, có 
tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi đuợc hỏi về 
thắng pháp và thắng luật, vị ấy ngập ngừng không trả lời. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận đuợc các đồ tu dụng, nhu y áo, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa 
không có cân đổi. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng nguời hiền thiện, thần 
thục, có tốc lực, nhung không có sắc đẹp, không có cân đối. 

3. Nhu thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng nguời hiền thiện, thuần thục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, nhung không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi đirợc hỏi về 
thắng pháp và thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận đuợc các đồ tu dụng, nhu y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đối. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng nguời hiền thiện, thần thục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, nhung không có cân đối. 

4. Nhu thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng nguời hiền thiện, thuần thục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi đuợc hỏi về 
thắng pháp và thắng luật, vị ấy trả lời không ngập ngừng. Đây Ta nói trong 
nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận đuợc các đồ tu dụng, nhu y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Nhu vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng nguời hiền thiện, thần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. 

Ba hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng nguời hiền thiện, thuần 
thục. 


140- Morannivàpa 


1. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha tại Moranivàpa. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 



- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

- Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt đến tột cùng tối hảo, tột 
cùng an ổn khỏi các khố ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? Với vô học giới uấn, 
với vô học định uẩn, với vô học tuệ uấn, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các kho ách, tột 
cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài 
Người. 

2. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tột cùng tối 
hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu 
cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

Với thần biến thần thông, với ký thuyết thần thông, với giáo giới thần thông; 
đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột 
cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người 

3. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tột cùng tối 
hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu 
cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát, đầy đủ với ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi 
các khố ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


—0O0— 

XV. Phẩm Cát Tường 

141.- Không Thiện 

- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa 
ngục. Thế nào là ba? 


Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện, 
đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa 
ngục. 

Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi 
trời. Thế nào là ba? 

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy đủ ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. 

142.- Có Phạm Tội 

- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa 
ngục. Thế nào là ba? 

Với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tội, đầy đủ ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi 
trời. Thế nào là ba? 

Với thân làm không có tội, với lời nói không có tội, với ý nghĩ không có tội, 
đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, sanh lên cõi 
Trời. 


143.- Không Thăng Bằng 

(Như kỉnh trên, chỉ khác là không thăng bằng và thăng bằng) 

144.- Bất Tịnh 

(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh và tịnh) 

145.- Mất Goc (1) 

- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không 
phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm 
tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 

Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện, 
đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không 
phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm 
tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. 



Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ thông minh, là bậc Chân 
nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có 
phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào 
là ba? 

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy đủ ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ không thông minh, là bậc Chân nhân, không tự 
mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không 
bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. 

146. - Mất Gốc (2) 

(Như kinh trên, chỉ khác là có phạm tội, không phạm tội) ... 

147. - Mằt Gốc (3) 

(Như kinh trên, chỉ khác là có thăng bằng, không thăng bằng) ... 

148. -Mất Gốc (4) 

(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh, và tịnh) ... 

149.- Kính Lễ 

- Này các Tỷ-kheo, có ba loại kính lễ này. Thế nào là ba? 

Với thân, với lời nói, với ý, các pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba loại kính 
lễ. 


150.- Buổi Sáng Tốt Đẹp 

- Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, 
nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có 
một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi 
trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu 
tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, 
này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý 
nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt 
đẹp. 

Vầng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 
Cúng dường bậc Phạm hạnh 
Thân nghiệp chánh, lời chảnh 
Ỷ nghiệp chánh, nguyện chánh 



Làm các điều chơn chánh 
Thì được lợi an lạc 
Lớn mạnh trong Phật giáo 
Hãy không bệnh an lạc 
Cùng tất cả bà con. 


—0O0— 

XVI. Phẩm Lõa Thể 
151.- Đạo Lộ (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? Thâm cố đạo lộ, kịch 
khổ đạo lộ, trung đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, thấy như sau: "Không có tội 
lớn trong các dục vọng" và roi vào say đắm trong các dục vọng. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là thâm cố đạo lộ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thế, sống phóng túng, không theo 
lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt 
nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ noi nồi chảo, 
không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, 
không nhận đồ ăn đặt giữa những cối gĩa gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao 
cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, thịt, không uống rưọư nấu, 
rượu men, cho đến không uổng cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ 
nhận ăn một miếng, hay vi ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng. 
Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống 
chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy 
chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị 
ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy 
ăn rau, ăn cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn bột gạo, ăn bột 
gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, 


ăn trái cây rụng đế sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các 
vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con son dưong đen, mặc áo bện từng mảnh da con son 
dưong đen, mặc vải từ cỏ Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 
tấm gồ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện 
lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập 
tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, 
là người ngồi chỏ hỏ, sống theo hạnh ngồi chỏ hỏ một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm 
ba lần, theo hạnh xuống nước tắm đế gột sạch tội lồi. Như vậy, dưới nhiều 
hình thức, vị ấy sổng thực hành các hạnh hành hạ, hành kho thân thể. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ưu ỏ đời, quán thọ trên các cảm thọ ... 
quán tâm trên tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp nhục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba đạo lộ. 

152.- Đạo Lộ (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? thâm cố đạo lộ, kịch 
khổ đạo lộ, trung đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? (... như kỉnh trên, 151.1). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ (như kỉnh trên, 151.2). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với 
mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, 
khởi lên ý muốn cổ gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho 
các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố 



gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; vị ấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục 
định tinh cần hành, tu tập thần túc thông câu hữu với tu duy định tinh cần 
hành; tu tập tín căn, tu tập tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ 
căn, tu tập tín lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ 
lực, tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, 
tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác 
chi, tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tu duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh 
nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập 
chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 

153.- Sát Sanh 

- Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tuơng xứng nhu vậy, bị rơi vào địa 
ngục. Thế nào là ba? 

Tự mình sát sanh, khích lệ nguời khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. Đầy đủ 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tuơng xứng nhu vậy, bị rơi vào địa ngục. 

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tuơng xứng nhu vậy đuợc sanh thiên 
giới. Thế nào là ba? 

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ nguời khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ 
sát sanh. Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tuơng xứng nhu vậy, đuợc 
sanh thiên giới. 


154.- Lấy Của Không Cho 

(Giong như kinh trên, chỉ khác đây là lẩy của không cho)... 

155.-Tà Hạnh Trong Dục Vọng 

(Giong như kinh trên, chỉ khác đây là tà hạnh trong dục vọng)... 

156-162. Tà ngữ 

... (Giong như kinh trên, chỉ khác tuần tự các pháp sau này: nói lảo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, san, tà kiến )... 

163.- Định 

- Đe thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
ba? 


Không định, vô tuớng định, vô nguyện định. Đế thắng tri tham ái, này các 
Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 



Này các Tỷ-kheo, đế biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, 
đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ tham, ba pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải tu 
tập. 

Này các Tỷ-kheo, đế biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, 
đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân... từ bỏ si... từ bỏ phẫn nộ... từ bỏ hận... từ bỏ 
giả dối... từ bỏ não hại... từ bỏ tật đố... từ bỏ xan lẫn... từ bỏ man trá... từ bỏ 
phản bội... từ bỏ ngoan cố... từ bỏ bồng bột nông nổi... từ bỏ mạn, từ bỏ tăng 
thượng mạn... từ bỏ kiêu... từ bỏ phóng dật, ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


- 00 O 00 - 

Chương IV - Bốn Pháp 
I. Phẩm Bhandagana 

(I) (1) Giác Ngộ 


Như vậy, tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế 
Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2, - Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy 
phải chạy dài, luân chuyến trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các 
Thầy! Thế nào là bốn? 

3. Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thế nhập Thánh giới, như vậy 
phải chạy dài, phải luân chuyến trong một thời gian dài, đối với Ta và đối 
với các Thầy. Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thế nhập Thánh 


định, ... Thánh tuệ, ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân 
chuyến trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy. 

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập; 
Thánh tuệ được giác ngộ, được thể nhập; Thánh định được giác ngộ, được 
thể nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập; hữu ái được chặt 
đứt, dây cột của hữu được đoạn tận, nay không còn tái sanh. 

5. -Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói vậy xong, bậc Đạo sư lại nói 
thêm: 

Giới, Thiền định, Trí tuệ 
Với giải thoát vơ thượng 
Gotama danh xưng 
Giác ngộ những pháp này 
Đức Phật thẳng tri chủng 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo 
Đạo sư đoạn tận khô 
Bậc Tuệ nhãn tịch tịnh. 


(II) (2) Ròi Khỏi 

1. - Người không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị 
rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn? 

Không thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp 
luật này. Không thành tựu Thánh Thiền định, này các Tỷ-kheo, ... không 
thành tựu Thánh Trí tuệ, này các Tỷ-kheo ... không thành tựu Thánh giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 

Không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi 
pháp luật này. 

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi 
pháp luật này. Thế nào là bốn? 

3. Thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp 
luật này. Thành tựu Thánh định, này các Tỷ-kheo, ... thành tựu Thánh Trí 
tuệ, này các Tỷ-kheo ... thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là không rời khỏi pháp luật này. 



Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp 
luật này. 


Sau khi chết họ rơi 
Bị rơi họ tham ải 
Do vậy họ trở lại 
Một lần nữa tải sanh 
Đã làm việc phải làm 
Đã thích việc đảng thích 
Người ẩy được an lạc 
Do an lạc đưa đến 


(III) (3) Mất Gốc (1) 

-Tán thán, không tán thán, tín nhiệm, không tín nhiệm. 

1. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc Chân nhân, tự mình sử xụ như môt kẻ mất gốc, bị thương 
tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào 
là bốn? 


Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người không đáng tán thán; 
Không có suy xét, không có cứu xét, không tán thán người đáng tán thán; 
Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những chỗ không 
đáng tín nhiệm; Không có suy xét, không có cứu xét, bất tín nhiệm tại những 
chỗ đáng tín nhiệm. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc Chân nhân, tự mình sử xụ như môt kẻ mất gốc, bị thương 
tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là 
bậc Chân nhân, tự mình sử xụ như môt người không mất gốc, không bị 
thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều 
phước đức. Thế nào là bốn? 

Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán những người không đáng 
được tán thán; Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tán thán những người đáng 
được tán thán; Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những 
chồ đáng tín nhiệm; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm tại 
những chỗ đáng tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 



Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử xự như môt người không 
mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và 
tạo nên nhiều phước đức. 

Ai khen người đảng chê 
Ai chê người đáng khen 
Kẻ ẩy với miệng lưỡi 
Chứa chấp điều bất hạnh 
Do vì bất hạnh ẩy 
Không tỉm được an lạc 
Nhỏ nhen không đảng kê 
Là loại bất hạnh này 
Bất hạnh do cờ bạc 
Phá hoại các tài sản 
Lớn hơn, lớn hơn nhiều 
Là loại bất hạnh này 
Cho tất cả mọi người 
Và cả với riêng mình 
Những ai với ác ỷ 
Đổi với bậc Thiện thệ 
Trải qua một trãmngàn 
Thời Nỉrabbudà 
Và cộng ba mươi sáu 
Với năm Abbudà 
Bị sanh vào địa ngục 
Trong suốt thời gian ẩy 
Neu mang nhiếc bậc Thánh 
Với lời, ỷ, nguyện ác. 


(IV) (4) Mất Gốc (2) 

1,- Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, 
không phải bậc Chân nhân, tự mình sử xự như môt kẻ mất gốc, bị thương 
tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nhiều điều vô phước. Thế nào là tà 
hạnh trong bốn sự? 

Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh ... tạo nên 
nhiều điều vô phước. Tà hạnh đổi với cha, này các Tỷ-kheo, ... Tà hạnh đối 
với Như Lai, này các Tỷ-kheo,... Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các 
Tỷ-kheo., kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân ... và tạo 




nên nhiều điều vô phuớc. Tà hạnh trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ngu, không thông minh, ... tạo nên nhiều điều vô phuớc. 

2. Chánh hạnh trong bổn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, 
là bậc Chân nhân, tự mình sử xụ không nhu nguời mất gốc, không bị thuơng 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phuớc 
đức. Thế nào là chánh hạnh trong bổn sự? 

Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh ... tạo 
nhiều phuớc đức. Chánh hạnh đối với cha, này các Tỷ-kheo, ... Chánh hạnh 
đối với Nhu Lai, này các Tỷ kheo... Chánh hạnh đối với đệ tử Nhu Lai, này 
các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử xụ 
không nhu nguời mất gốc ... tạo nhiều phuớc đức. Chánh hạnh trong bốn sự 
này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, ... tạo nhiều phuớc đức. 

3. 

Đổi với mẹ và cha 
Ai hành xử tà vạy 
Với Như Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tử Ngài 
Người xử sự như vậy 
Tạo nhiều điều vô phước 
Những ai có ác hạnh 
Đổi với mẹ và cha 
Đời này, bậc trí trách 
Đời sau sanh đọa xứ 
Đổi với mẹ và cha 
Ai hành xử chơn chảnh 
Với Như Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tử Ngài 
Người xử sự như vậy 
Tạo nhiều điều phước đức 
Những ai có chánh hạnh 
Đổi với mẹ và cha 
Đời này, bậc trí khen 
Đời sau hưởng Thiên giới 


(V) (5) Thuận Dòng 



1, - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế 
nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng 
người tự đứng lại, vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất 
liền. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với 
khố, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sổng Phạm hạnh viên mãn thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời ấy nữa. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người tự đứng lại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bên bờ kia, 
đứng trên đất liền? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do hoại diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn đã vượt 
qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

2 . 

Những ai sổng ở đời 
Không chế ngự các dục 
Không từ bỏ ly tham 
Thọ hưởng các dục vọng 
Họ đi đến sanh già 
Đen rồi lại đến nữa 
Bị khát ái trói buộc 
Họ đi thuận dòng đời 
Do vậy bậc có trí 



ơ đời, trú chánh niệm 
Không thọ hưởng các dục 
Không hành trì điều ác 
Dâu chịu sự khô đau 
Từ bỏ các dục vọng 
Họ được gọi hạng người 
Đi ngược lại dòng đời. 

3. 

Những ai quyết đoạn tận 
Năm phiền não kiết sử 
Bậc hữu học viên mãn 
Không còn bị thổi thất 
Đạt được tâm điều phục 
Các cần được định tĩnh 
Vị ẩy được gọi là 
Người đã tự đímg lại 
Đổi các pháp thẳng liệt 
Vị ẩy được giác tri 
Đã được quét, quạt sạch 
Các pháp được chẩm dứt 
Vị ẩy bậc trí giả 
Phạm hạnh được thành tựu 
Được tên gọi danh xưng 
Bậc đã đi đến nơi 
Cho tận cùng thế giới 
Bậc đã đến bờ kia. 


(VI) (6) Học Hỏi ít. 

1,- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe ít, điều đã 
được nghe được khởi lên; Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; 
Nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi 
lên? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về kinh: ứng tụng, ký 
thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, 



Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, 
không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe có khởi 
lên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về kinh: ứng tụng, ký 
thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, 
Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết 
pháp, thực hành pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe 
ít, điều đã được nghe có khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã được nghe không 
khởi lên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh: ứng tụng, 
ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng 
hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, không biết 
nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã được nghe được 
khởi lên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh: ứng tụng, 
ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng 
hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, 
biết pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

2 . 

Neu là người nghe ít 
Không định tĩnh trong giới 
Họ chỉ trích người ẩy, 

Cả hai, giới và nghe 



Nếu là người nghe ít 
Nhưng khéo định trong giới 
Họ khen về giới đức 
về nghe không đầy đủ 

Nếu là người nghe nhiều 
Không định tĩnh trong giới 
Họ chỉ trích người ẩy, 
về nghe được đầy đủ 

Nếu là người nghe nhiều 
Lại khéo định trong giới 
Họ tản thán người ẩy 
Cả hai, giới và nghe 

Phật đệ tử nghe nhiều 
Trì pháp, có trí tuệ 
Như vàng cõi diêm phủ 
Ai có thê chỉ trích? 

Chư thiên khen vị ẩy 
Phạm thiên cũng ngợi khen 

(VII) (7) Chói Sáng Tăng Chúng 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, 
không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng 
chúng. Thế nào là bốn? 

Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, 
nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Tỷ- 
kheo-ni, này các Tỷ-kheo, ... nam cư sĩ, này các Tỷ-kheo, ... , nữ cư sĩ, này 
các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì 
pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. 

Ai là người thông minh 
Là người không sợ hãi 
Lại là người nghe nhiều 
Và cũng hạng trì pháp 
Đổi với chảnh diệu pháp 
Thực hành pháp tùy pháp 
Người như vậy được gọi 



Vị chói sáng tăng chủng 
Vị Tỷ-kheo đủ giới 
Tỷ-kheo-ni nghe nhiều 
Bậc cư sĩ tín nam 
Bậc cư sĩ tín nữ 
Họ chói sáng Tầng chủng 
Là ảnh sáng Tăng chủng 


(VIII) (8) Vô Sở Úy 


- Có bốn vô sở úy của Như 

Lai, này các Tỷ-kheo, do thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyến 
pháp luân. Thế nào là bốn? 

Ngài tự nhận là Chánh Đẳng Giác, nhưng những pháp này không được Ngài 
Chánh Đẳng Giác. Ớ đấy, nếu có Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay 
Ma vương, hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp như 
vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các Tỷ-kheo, 
do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, đạt an ổn, đạt được không 
run sợ, đạt được không sợ hãi. 

Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này 
chưa được đoạn trừ. Ớ đấy, nếu có vị Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, 
hay Ma vương, hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp 
như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các Tỷ- 
kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, đạt an ổn, đạt được 
không run sợ, đạt được không sợ hãi. 

Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có thọ dụng chúng không 
đủ có chướng ngại gì. Ớ đấy, nếu có Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, 
hay Ma vương, hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp 
như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các Tỷ- 
kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, đạt an ổn, đạt được 
không run sợ, đạt được không sợ hãi. 

Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố, không được Người chon chánh 
thực hành đoạn diệt khổ đau. Ớ đấy, nếu có vị Bà-la-môn, Sa-môn, hay 
Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta 
đúng pháp như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 



Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, đạt an 
ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. 

Bốn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các Tỷ-kheo, do thành tựu bốn 
vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con 
sư tử trong các hội chúng và chuyến pháp luân. 

Các loại luận đàm này, 

Được y chỉ rộng rãi 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nương tựa, y chỉ họ 
Khi họ đến Như Lai 
Họ không còn tồn tại 
Các luận đàm được nói 
Họ run sợ, sợ hãi 
Ai chinh phục tất cả 
Chuyến vận được Pháp luân 
Vì lòng thương tất cả 
Mọi chủng sanh hữu tình 
Với những bậc như vậy 
Toi thẳng giữa Thiên nhân 
Mọi chủng sanh đảnh lễ 
Bậc vượt quan sanh hữu. 


(IX) (9) Khát Ái 

- Có bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, có thể sanh 
khởi nơi vị Tỷ-kheo. Thế nào là bổn? 

Do nhận y áo, này các Tỷ-kheo, ái khi khởi lên, khởi lên nơi vị Tỷ-kheo, hay 
do nhận đồ ăn khất thực ... hay do nhận sàng tọa ... hay do nhận đây là hữu, 
đây là phi hữu, ái khi khởi lên, khởi lên vị Tỷ-kheo. 

Bổn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, có thế sanh khởi nơi 
vị Tỷ-kheo. 

Người có ái làm bạn 
Sẽ luân chuyên dài dài 
Khi hiện hữu cho này 
Khi hiện hữu cho khác 
Người ẩy không dìmg được 



Sự luận chuyên tái sanh 
Rỗ biết nguy hại này 
Chỉnh ái sanh đau khô 
Tỷ-kheo từ bỏ ải 
Không nắm giữ chấp thủ 
An trú, không thất niệm 
Vị ẩy sổng xuất gia. 


(X) (10) Các Ách 

1,- Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn? Dục ách, hữu ách, 
kiến ách, vô minh ách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là dục ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, 
sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục. Do như không thật 
quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, 
nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục dam mê, dục khát, dục não, dục chấp 
thủ, dục ái trong các dục xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
dục ách. 

Và thế nào là hữu ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu. Do như không thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên 
hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu dam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, 
hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu 
ách. 


Và thế nào là kiến ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do như không thật 
quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, 
nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến dam mê, kiến khát, kiến não, kiến 
chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kiến ách. 


Và thế nào là vô minh ách? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như không thật 
quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong 
sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh ách. 

Đây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. 

Bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, 
phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy 
được gọi là không an ổn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách ly này. Thế nào là bốn? Ly dục ách, ly hữu 
ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ly dục ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục. Do như thật quán tri 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục dam mê, dục khát, dục não, dục chấp thủ, 
dục ái trong các dục không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là ly dục ách. 

Và thế nào là ly hữu ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu. Do như thật quán tri sự tập 
khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên hữu 
tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu dam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu 
ái trong các hữu không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly 
hữu ách. 

Và thế nào là ly kiến ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do như thật quán tri 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến dam mê, kiến khát, kiến não, kiến chấp 
thủ, kiến ái trong các kiến không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly kiến ách. 



Và thế nào là ly vô minh ách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán 
tri sự tập khởi... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc 
xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly vô minh 
ách. 

Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. 

Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái 
sanh, phiền nhiễu, các quả khố dị thục trong tưong lai, bởi sanh già, chết, do 
vậy được gọi là an ổn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này. 

3. 

Bị trói buộc cả hai 
Dục ách và hữu ách 
Bị trói buộc kiến ách 
Với vô minh thượng phủ 
Chúng sanh bị luân chuyên 
Đi đến sanh và chết 
Những ai liễu tri dục 
Và toàn bộ hữu ách 
Nhô vất bỏ kiến ách 
Và từ bỏ vô minh 
Ly hệ tất cả ách 
Họ vượt khỏi các ách 

—0O0— 

II. Phẩm Hành 
I. (11) Hành. 

1,- Này các Tỷ-kheo, Neu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, hay sân 
tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy 
sạch, không có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có 
nhiệt tình, không có xấu ho, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi đang ngồi ... khi đang 
nằm, thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp 


nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi 
đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm, thức có 
sở hành nhu vậy, vị ấy đuợc gọi là nguời không có nhiệt tình, không có xấu 
hổ, liên tục thuờng hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 

2. Này các Tỷ-kheo, Neu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, hay sân 
tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm 
dứt, đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở 
hành nhu vậy, vị ấy đuợc gọi là nguời có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục 
thuờng hằng, tinh cần tinh tấn, siêng năng. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
khi đang đứng ... khi đang ngồi... khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, hay 
sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang 
nằm, thức có sở hành nhu vậy, vị ấy đuợc gọi là nguời có nhiệt tình, có xấu 
hổ, liên tục thuờng hằng, tinh cần tinh tấn, siêng năng. 

Neu khi đi khi đímg 
Khi ngồi hay khi nằm 
Khởi lên ác tầm tư 
Liên hệ đến gia đình 
Thực hành theo ác đạo 
Mờ ám bởi si mê 
Vị Tỷ-kheo như vậy 
Không chứng Vô thượng giác 
Ai khỉ đi khi đứng 
Khi ngồi hay khi nằm 
Điều phục được tăm tư 
Yêu thích tầm chỉ định 
Vị Tỷ-kheo như vậy 
Chứng được Vô thượng giác 


(II) (12) Chế Ngự 

- Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, đuợc 
chế ngự với sự chế ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. Đã sống sống đầy đủ giới, này các Tỳ kheo, đầy đủ giới bổn 
Pàtimokkha, đã đuợc chế ngự với sự chế ngự của Pàtimokkha, sống đầy đủ 
uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? 



Neu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, si được từ bỏ, hôn trầm thụy miên, trạo 
hối, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được 
định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở 
hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục 
thường hằng, tinh cần tinh tấn, siêng năng. 

Neu Tỷ-kheo trong khi đứng, ... nếu Tỷ-kheo trong khi ngồi... nếu Tỷ-kheo 
trong khi nằm thức, tham, sân, si được từ bỏ ... hôn trầm thụy miên, trạo hổi, 
nghi được đoạn tận , tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuống nhiệt, tâm được 
định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang thức có sở 
hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục 
thường hằng, tinh cần tinh tấn, siêng năng. 

Đi đíeng biết tự chế 
Ngồi nằm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 
Khi co tay, duỗi tay 
Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 
Bất cứ sanh thủ nào 
ơ tại thế giới này 
Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uăn 
Tăm chỉ tịnh chảnh hạnh 
Thường xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 


(III) (13) Chánh cần 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; 
với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh không được sanh 
khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích 



khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, 
cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần. 

Với các pháp chảnh cần 
Chủng chinh phục Ma giới 
Không dính chủng vượt qua 
Sợ hãi về sanh tử 
Hoan hỷ ly dục vọng 
Chủng thẳng Ma, Ma quân 
Mọi lực namuci 
Chủng thoát ly an lạc. 


(IV) (14) Chế Ngự 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này. Thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, 
tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo với mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên vì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 
ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Kh i tai nghe tiếng ... mũi ngửi 
hưong ... lưõi nếm vị... thâm cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, 
khiến cho không hiện hữu lại; không có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không 
có chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không 
hiện hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh 
cần đoạn tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần tu tập? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa 
đến xả ly; tu tập trạch pháp giác chi ... tu tập tinh tấn giác chi ... tu tập hỷ 



giác chi ... tu tập khinh an giác chi ... tu tập định giác chi ... tu tập xả giác 
chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đua đến xả ly. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo hộ trì định tuớng hiền thiện đã sanh, tuớng bộ xuong, tuớng trùng ăn, 
tuớng bầm xanh, tuớng đầy ứ, mủ nồng, tuớng nứt nẻ, tuớng phồng truớng. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 

Chế ngự và đoạn tận 
Tu tập và hộ trì 
Bổn loại tinh cần này 
Được bà con mặt trời 
Tuyên bổ và thuyết giảng 
ơ đời vị Tỷ-kheo 
Nhiệt tình đổi với chủng 
Đạt được diệt khô tận 


(V) (15) Thi Thiết 

- Này các Tỷ-kheo, có bổn thi thiết tối thuợng này. Thế nào là bổn? 

Tối thuợng trong những kẻ có tự ngã, này các Tỷ-kheo, tức là Ràhu, A-tu-la 
vuong. Tối thuợng trong các vị thọ huởng các dục, này các Tỷ-kheo, tức là 
vua Mandhàtà. Tối thuợng trong các vị có quyền lực tối thắng, này các Tỷ- 
kheo, tức là ác Ma. Trong thế giới chu Thiên, Ác ma, Phạm thiên, cùng với 
các Sa-môn, Bà-la-môn, chu Thiên và loài Nguời, này các Tỷ-kheo, Nhu Lai 
đuợc gọi là tối thuợng, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự thi thiết tối thuợng này. 

Rù hù là toi thượng 
Trong các vị tự ngã 
Mandhàtà toi thượng 
Trong các vị hưởng dục 
Màrà là toi thượng 
Giữa những bậc uy quyền 
Với thần túc danh xưng 
Vị ẩy được chói sảng 



Phía trên, ngang phía dưới 
Khắp sanh thủ ở đời 
Trong thế giới chư Thiên 
Phật được gọi toi thượng. 


(VI) (16).- Trí Tế Nhị 

- Này các Tỷ-kheo, có bổn trí tế nhị này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc, không thấy 
một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù 
thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào 
khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí 
tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng 
hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt 
đến một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị 
thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng ... thành tựu trí tế nhị 
đổi với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng 
hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt 
đến một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế 
nhị thù thắng ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn trí tế nhị. 

Biết trí tế nhị sắc 
Biết hiện hữu các thọ 
Từ đâu tưởng sanh khởi 
Tại đâu tưởng chẩm dứt 
Biết các hành biến khác 
Là không, không là ngã 
Neu Tỷ-kheo thay chánh 
Tịch tịnh, ưu tịch tịnh 
Thọ trì thăn toi hậu 
Thẳng Ma và Ma quân. 

(VI) (17) Sanh Thú Không Nên Đi 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này không nên đi mà đi. Thế nào là 
bốn? 


Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến 
sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú không nên đi mà đi này. 



Dăt dân bởi dục sân 
Bới sợ hãi si mê 
Ai vượt qua chảnh pháp 
Thời danh xưng người ẩy 
Bị tôn hại hư hại 
Như trăng trong thời toi. 

(VIII) (18) Sanh Thú Nên Đi 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này nên đi mà đi. Thế nào là bốn? 

Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi 
đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh 
thú nên đi mà đi này. 

Dắt dẫn bởi dục sân 
Bởi sợ hãi si mê 
Ai không vượt chảnh pháp 
Thời danh xưng người ẩy 
Được đầy đủ vuông tròn 
Như trăng trong thời sang 

(IX) (19) Không Nên Đi 

(Kinh này là kinh 17 và kỉnh 18 hợp lại) 

(X) (20) Ngưòi Đầu Bếp 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu bếp như vậy tương 
xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến 
sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, một người đầu 
bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, một người đầu bếp như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi 
đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Thành tựu bốn pháp này, này 
các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 



Những ai đổi với dục 
Hạng người không chế ngự 
Là hạng người phi pháp 
Tôn trọng điều phi pháp 
Họ đi bị dắt dẫn 
Bởi dục sân, sợ hãi 
Làm uế nhiễm hội chủng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiêu biết 
Do vậy bậc Chân nhân 
Các bậc đáng tán thản 
Họ trú vào Chánh pháp 
Họ không làm điều ác 
Họ đi, không bị dẫn 
Bởi dục, sân, sợ hãi 
Tinh hoa của hội chủng 
Họ được gọi nva 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hỉêu biết 

—0O0— 

III. Phẩm u ru ve là 

(I) (21) Tại Uruvelà (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở khu vườn ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Một thời, này các Tỷ-kheo, ta trú ở Uruvelà trên bờ sống Neranjarà, dưới 
cây bàng ajapàla, khi mới thành Chánh giác. Trong khi ta Thiền tịnh độc cư, 
này các Tỷ-kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống 
không cung kính, không vâng lời, vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y 
chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn". Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: 
"Với mục đích làm cho giới uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh 


lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác. Nhưng Ta 
không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Aùc ma và Phạm thiên, 
giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên hay loài Người, không có 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hon Ta, mà ta có thể 
cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ. Với mục đích làm cho định uẩn chưa được 
đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào khác ... Với mục đích làm cho tuệ uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy 
cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác ... Với mục đích làm cho giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung 
kính, đảnh lễ và sổng y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác. 
Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên hay loài Người, 
không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hon Ta, 
mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ". Rồi này các Tỷ-kheo, ta 
suy nghĩ như sau: "Với pháp này mà Ta đã chon chánh giác ngộ, Ta hãy 
cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy". 

2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết tâm tư của ta, như 
một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. 
Cũng như vậy, Phạm thiên Sahampati biến mất ỏ Phạm thiên giới và hiện ra 
trước mặt ta. 

Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào môt bên vai, với đầu gối chân 
mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta: "Như vậy là phải, 
bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời 
quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, chư Tôn giả ấy đã cung kính 
đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị 
sẽ thành A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, các Tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ, 
sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, hãy cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào 
Chánh pháp". Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại 
nói thêm như sau: 

Chư Phật thời quả khứ 
Chư Phật thời vị lai 
Và đức Phật hiện tại 
Đoàn sầu muộn nhiều người. 

Tất cả các vị ẩy 
Đã đang và sẽ sổng 
Cung kỉnh và đảnh lễ 



Pháp chon chánh vỉ diệu 
Pháp nhĩ là như vậy 
Đổi với chư Phật-đà 
Vậy muốn lợi cho mình 
Ước vọng làm đại nhân 
Hãy cung kính đảnh lễ 
Pháp chơn chảnh vỉ diệu 
Hãy ghi nhớ giảo pháp 
Chư Phật Chánh Đăng Giác 

Này các Tỷ-kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy; nói vậy xong, đảnh 
lễ ta, thân hữu hướng về bên ta rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các Tỷ-kheo, 
sau khi biết được thỉnh nguyện của Phạm thiên, và thích ứng với Ta, Ta sống 
cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy và ta đã tự Chánh Đẳng Giác. Và này 
các Tỷ-kheo, vì rằng chúng Tăng thành tựu sự cao cả nên ta tôn trọng đặc 
biệt chúng Tăng. 


(II) (22) Tại Ưruvelà (2) 

1. Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà, trên bờ sống Neranjarà, dưới 
cây bàng Nigrodha, khi mới thành Chánh giác. Rồi này các Tỷ-kheo, rất 
nhiều Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng, đã đi quá nửa 
cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta; sau khi đến, nói lên với ta 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này các Tỷ-kheo, 
các Bà-la-môn ấy nói với Ta như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi 
được nghe như sau: "Sa-môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, 
không có lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời". Thưa Tôn 
giả Gotama, có phải sự tình là như vậy không? Neu Tôn giả môn Gotama 
không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc 
Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, 
đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Gotama là không 
được tốt đẹp". 

2. Này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Các Tôn giả này 
không hiểu gì về trưởng lão, hay các pháp tác thành vị trưởng lão". 

Neu trưởng lão, này các Tỷ-kheo, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, 
và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi 
luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói không họp thời co, không 



hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ 
được gọi là vị trưởng lão ngu. Neu là một vị tuổi trẻ, này các Tỷ kheo, một 
thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn 
trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có 
nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời 
nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ 
được gọi là vị trưởng lão hiền trí. 

3. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 
lồi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là vị nghe nhiều, thọ 
trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa có văn, đề cao Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các 
pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể 
nhập với chánh kiến, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các 
Tỷ-kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. 

Ai với tâm cổng cao 
Nói nhiều lời phù phiếm 
Với tư duy không định 
Như thủ không ưa pháp 
Xa địa vị trưởng lão 
Ác kiến, không kỉnh trọng 
Và ai đủ giới hạnh 
Nghe nhiều trí biện tài 
Sổng chế ngự bậc trí 
Đổi với tất cả pháp 
Vị ẩy với trí tuệ 
Quản thấy chơn ỷ nghĩa 
Đạt cứu cánh các pháp 
Không hoang vu, biện tài 
Đoạn tận sanh và chết 
Viên mãn hành Phạm hạnh 
Vị ẩy ta gọi tên 
Trưởng lão không lậu hoặc 



Do đoạn trừ lậu hoặc 
Được gọi là trưởng lão. 


(III) (23). Thế Giói. 

1. - Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh Đẳng Giác, Như Lai 
không hệ lụy đổi với đời. Này các Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai 
Chánh Đẳng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các Tỷ- 
kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng Giác. Thế giới đoạn diệt 
được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đẳng 
Giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. 

2. Cái gì, này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt 
đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh Đẳng 
Giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các Tỷ-kheo, Như Lai được 
Chánh Đẳng Giác, đến đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều 
gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do 
vậy, được gọi là Như Lai. 

3. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng 
nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. 

Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến 
đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. 

Do thẳng tri thế giới 
Đủng như thật như vậy 
Ly hệ mọi thế giới 
Không chấp thủ thế giới 
Thẳng tất cả bậc trí 
Giải thoát mọi buộc ràng 
Cảm thọ toi thẳng tịnh 
Niết-bàn, không sợ hãi 
Vị này đoạn lậu hoặc 
Bậc Giác ngộ, Trí giả 



Không dao động nhiễu loạn 
Nghi ngờ được chặt đứt 
Đạt diện tận mọi nghiệp 
Giải thoát diệt sanh y 
Là Thế Tôn là Phật 
Bậc Sư tử vó thượng 
Trong thế giới, Thiên giới 
Chuyến bánh xe pháp luân 
Như vậy hàng Thiên, Nhân 
Đen quy y đức Phật 
Gặp nhau đảnh lễ Ngài 
Vĩ đại không sanh hữu 
Điều phục bậc toi thượng 
Trong người được điều phục 
Anh tịnh bậc ân sĩ 
Những người được an tịnh 
Giải thoát bậc toi thượng 
Những người được giải thoát 
Vượt qua bậc toi thẳng 
Những người được vượt qua 
Như vậy họ lễ Ngài 
Vĩ đại, không sanh hữu 
Thiên giới, thế giới này 
Không ai được bằng ngài. 


—0O0— 

(IV) (24) Kàlaka 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka. Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, được thấy ... được ý tư sát, tất cả ta đều biết. Này các Tỷ-kheo, cái gì 



trong toàn thế giới này ... được thấy, được ý tư sát, Ta đã được biết rõ như 
sau: "Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có dựng đứng lên". 
Này các Tỷ-kheo, nếu ta nói rằng: "Ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới... 
được thấy, được ý tư sát". Như vậy, là có nói láo trong ta. Neu ta nói như 
sau: "Ta cả hai biết và không biết". Như vậy, là có nói láo trong ta. Neu Ta 
nói như sau: "Ta không biết và cũng không phải biết". Như vậy là có nói láo 
trong Ta. Như vậy có lồi trong Ta. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng 
không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những cái 
gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có 
tưởng tượng đổi với người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng không 
có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì 
không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có 
tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng 
không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những 
cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm 
giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác. Đã thức tri những gì cần 
thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng 
tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những cái gì 
cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm 
giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không 
có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn, Ta tuyên bố như vậy. 

Cái gì được thay, nghe 
Được cảm giác chấp trước 
Được nghĩ là chân thực 
Bởi các hạng người khác 
Giữa những người thay vậy 
Ta không phải như vậy 
Những điều chủng tuyên bo 
Dầu là thật hay láo 
Ta không xem toi hậu 
Ta trong thời đã qua 
Thấy được mũi tên này 
Loài Người bị cầu móc 
Ta biết và Ta thấy 
Các đức Phật Như Lai 
Không tham đắm như vậy. 



(V) (25) Phạm Hạnh 


1, - Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, không vì mục đích lừa dối quần 
chúng, không vì mục đính mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được 
lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích 
thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ: "Mong quần chúng biết ta 
như vậy". Và này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống với mục đích 
được chế ngự, với mục đính đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích 
đoạn diệt. 

2 . 

Với mục đích chế ngự, 

Với mục đích đoạn tận, 

Là đời sổng Phạm hạnh, 

Tránh xa lời nói suông, 

Thế Tôn đã tuyên bổ, 

Đi đến nhập Niết-bàn, 

Con đường này được đi, 

Bởi đại nhân, đại sĩ, 

Ai dẩn bước thực hành, 

Đủng như lời Phật dạy, 

Sẽ chẩm dứt khô đau, 

Làm theo Đạo Sư dạy. 


(VI) (26) Kẻ Lừa Dối. 

1, - Những vị Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, lừa dổi cứng đầu, lắm mồm 
lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy 
không phải là Tỷ-kheo của Ta. Những Tỷ-kheo ấy đã rơi khỏi Pháp Luật 
này. Và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật 
này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa dối, không lắm mồm 
lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy phải là 
Tỷ-kheo của Ta. Và những Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp Luật này, và họ 
đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này. 

2 . 


Kẻ lừa dổi cứng đầu, 

Kẻ lắm mồm, hoang dâm, 



Kẻ hỗn hào, không định, 
Không tăng trưởng các pháp, 
Được bậc Chánh Đăng Giác, 
Tuyên bổ và thuyết giảng, 
Không lừa, không lắm mồm, 
Có trí, không cứng đầu, 

Với tâm khéo định tĩnh, 
Chủng tăng trưởng các pháp, 
Được bậc Chảnh Đăng Giác, 
Tuyên bo và thuyết giảng. 


(VII) (27) Biết Đủ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và 
không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? 

Trong các loại y, này các Tỷ-kheo, y phấn tảo (y lượm từ đống rác) là không 
quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các 
Tỷ-kheo, khi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không 
vi phạm. Trong các sàng tọa, này các Tỷ-kheo, gốc cây là không quan trọng, 
dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các Tỷ-kheo, 
nước đái quỉ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. 

Bốn loại, này các Tỷ-kheo, không quan trọng dễ được, không có phạm lỗi 
này, nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết đủ, với các loại không quan trọng 
dễ được này, Ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của Sa-môn 
hạnh. 

2 . 

Biết đủ với sự vật, 

Không quan trọng, dễ được, 

Lại không cỏ phạm tội, 

Tăm không bị phiền nhiễu, 
về vẩn đề trú xứ, 

Y ảo và ăn uống, 

Tăm không bị lo lẳng, 
về phương hướng phải đi, 

Các pháp được tuyên bổ, 

Thuận lợi Sa-môn hạnh, 



Chủng được có đầy đủ. 
Với vị biết vừa đủ, 

Với vị không phóng dật, 
Tinh cần trong học tập. 


(VIII) (28) Truyền Thống. 

1. - Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, được biết là tối 
sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, 
trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, 
không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời tán 
thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm 
cầu bất chính, không thích họp. Neu không được y, không có lo âu tiếc nuối; 
nếu được y không có tham lam, mê say, tham đắm; thấy sự nguy hiểm và 
với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, không vì biết đủ với bất 
cứ loại y nào, không có khen mình chê người. Ai ở đây, không khéo (thiện 
xảo), không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đấy gọi là 
Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào... 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại khất thực nào, và 
nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại khất thực nào, không vì nhân khất 
thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích họp. Neu không được đồ ăn 
khất thực, không có lo âu tiếc nuối; nếu được đồ ăn khất thực, không có 
tham lam, mê say, tham đắm; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự 
xuất ly, vị ấy hưởng thọ đồ ăn khất thực, không vì biết đủ với bất cứ loại đồ 
ăn khất thực nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo (thiện 
xảo), không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, và 
nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng 
tọa rời vào sự tầm cầu bất chính, không thích họp. Neu không được sàng tọa, 
không có lo âu tiếc nuối; nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, 
đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng 
thọ sàng tọa, không có khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, (thiện 



xảo), không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
vị Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền thống kỳ cựu, đuợc nhận biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ua thích tu tập, vui thích tu tập, ua thích 
đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhung không vì ua thích tu tập, vui thích tu tập, 
ua thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê nguời. Ai ở đây 
khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyền thông, kỳ cựu, đuợc nhận biết là tối 
sơ. 

Bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, đuợc biết là tối sơ, có đã 
lâu đời, đirợc biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, truớc không 
bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

2. Thành tựu bổn Thánh truyền thống này, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trú 
ở phuơng Đông, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không 
nhiếp phục vị ấy. Neu trú ở phuơng Tây, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, 
không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Neu trú ở phuơng Bắc, vị ấy nhiếp 
phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Neu trú ở 
phuơng Nam, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp 
phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan 
hỷ và hoan hỷ. 

3. 

Hoan hỷ không nhiếp phục, 

Không nhiếp phục bậc trí, 

Không hoan hỷ không nhiếp, 

Không nhiếp phục bậc trí, 

Bậc trí nhiếp phục được, 

Nhiếp phục không hoan hỷ. 

Vị xóa bỏ mọi nghiệp, 

Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù. 

Ai xứng đảng cất giữ? 

Chư Thiên khen vị ấy, 

Phạm thiên cũng tán thán. 


(IX) (29) Pháp Cú 



1. - Có bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, 
được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp 
nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa- 
môn, Bà-la-môn có trí quở trách. Thế nào là bổn? 

Không tham, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ... có trí quở 
trách. Không sân, này các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là 
tối sơ... có trí quở trách. Chánh niệm, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết 
là tối sơ... có trí quở trách. Chánh định, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được 
biết là tối sơ... có trí quở trách. 

Bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được 
biết là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, 
nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách. 

2 . 

Hãy sổng không có tham, 

Với tâm không có săn, 

Chảnh niệm và nhất tâm, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 


(X) (30) Các Du Sĩ 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijihakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn 
du sĩ trên bờ sông Sappini, như các du sĩ Annabhàra, Varadhara, Sakuludàyi, 
và một sổ du sĩ có danh tiếng khác. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn 
của các du sĩ trên bờ sông Sappini, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 

2. Có bốn pháp cú này, này các Du sĩ, được biết là tối sơ... (giong như kỉnh 
sổ 29, chỉ khác là kinh này nói với các Du sĩ, không phải với các Tỷ-kheo 
như kinh trước và không có bài kệ)... 

Này các Du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ... không bị quở trách. 



3. Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà- 
la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này; tuy vậy 
vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục". Đổi với người ấy, 
Ta có thể nói như thế này: "Hãy đế vị ấy nói lên. Hãy đế vị ấy trả lời, rồi Ta 
thấy uy đức của vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra, 
rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú 
không tham sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các 
dục. Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà- 
la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy, 
tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận". Đối với người ấy, 
Ta có thể nói như thế này: "Hãy đế vị ấy nói lên, hãy đế vị ấy trả lời, rồi Ta 
thấy uy đức của vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra: 
rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự chứng được pháp cú không sân này 
sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các 
Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu 
cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy vậy, tâm của vị ấy 
vẫn thất niệm, không có tỉnh giác". Đổi với người ấy, Ta có thể nói như thế 
này: "Hãy đế vị ấy nói lên, hãy đế vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ấy". 
Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra: rằng một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm sẽ được nêu rõ là 
thất niệm không có tỉnh giác". Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ 
chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú 
chánh định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động". Đối 
với người ấy, Ta có thể nói như thế này: "Hãy đế vị ấy nói lên. Hãy đế vị ấy 
trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này 
không xảy ra, rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự mình chứng được pháp 
cú chánh định, sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 

4. Này các Du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng, cần phải chỉ trích, cần phải bài xích 
bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ 
đúng pháp được khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? 

Neu Tôn giả chỉ trích, bài xích pháp cú không tham, thời các Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có lòng tham, có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy 
cần phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được Tôn giả tán thán. 
Neu Tôn giả chỉ trích pháp cú không sân., chỉ trích pháp cú chánh niệm... chỉ 
trích pháp cú chánh định, thời các Sa-môn hay Bà-la-môn nào không định 
tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần 
phải được Tôn giả tán thán. 



5. - Này các Du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn 
pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng 
pháp này, được khởi lên cho vị ấy. Này các Du sĩ, cho đến các dân chúng ở 
Ukkala và dân chúng Vassà, dân chúng Bhannà theo vô nhân luận, theo vô 
tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú 
này cần phải chỉ trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn 
nộ, công kích. 

6 . 

Thường không sân, chảnh niệm, 

Nội tâm khéo định tĩnh, 

Tham nhiếp phục, học tập, 

Được gọi không phóng dật. 


- 00 O 00 - 

IV. Phẩm Bánh Xe 

(I) (31) Bánh Xe. 

1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe 
được vận chuyến giữa chư Thiên và loài Người thành tựu với chúng, chư 
Thiên và loài nguời không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các 
tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân nhân, tự 
nguyện chân chánh, trước đã làm phước. 

Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với chúng, bốn bánh xe 
được vận chuyến giữa chư Thiên và loài Người, thành tựu với chúng, chư 
Thiên và loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các 
tài sản. 

2 . 

Song địa phương thích hợp, 

Làm bạn với bậc Thảnh, 

Tự nguyện được chân chảnh, 

Trước đã làm phước đức 
Người ẩy về lúa gạo, 

Tài sản và danh xưng, 


Danh tiếng cùng an lạc, 
Được đưa đến đầy đủ. 


(II) (32) Nhiếp Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào là bốn? 

Bổ thỉ và ải ngữ, 

Lợi hành và đồng sự 
Hỡi các vị Tỷ-kheo, 

Đây là bổn nhiếp pháp. 

2 . 

Bổ thỉ và ải ngữ, 

Lợi hành và đồng sự, 

Đổi với những pháp này, 
ơ đời đổi xử nhau, 

Cho này và cho kia, 

Như vậy thật tương xứng, 

Và bon nhiếp pháp này, 

Như đỉnh đầu trục xe, 

Neu thiếu nhiếp pháp này, 

Thời cả mẹ lẫn cha 
Không được các người con 
Tôn trọng và cung kính, 

Do vậy bậc Hiền trí, 

Đồng đăng nhìn nhiếp pháp 
Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán thán. 

Quang Pham 


(II) (33) Con Sư Tử 

1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều đi ra khỏi 
hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân 
mình và chân, nó nhìn chung quang bốn phưong. Sau khi nhìn chung quanh 
bốn phưong nó rống lên tiếng rống con sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống 
con sư tử ba lần, nó đi ra tìm mồi. Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại 
bàng sanh nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng 
trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ỏ 



nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim bay lên 
hư không. 

Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố, bị trói 
bởi các dây da cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm 
cuồng chạy tung cả phân và nước tiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại 
thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú, đối với các loài bàng sanh, 
như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp: 
"Đây là thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con đường 
đưa đến thân diệt". Này các Tỷ-kheo, có chư Thiên tuổi thọ dài, có dung sắc, 
hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, 
sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, 
khiếp đảm, họ nghĩ: "chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng 
ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư 
Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta là không 
thường trú, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. 
Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường 
trú, bị thâu nhiếp trong một thân này". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư 
Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm: 

3. 

Khi Phật với thẳng trí, 

Chuyến bánh xe Chánh pháp, 

Cho Thiên giới, Nhân giới, 

Bậc Đạo Sư vó tỷ, 

Sự đoạn diệt thân nân, 

Sự hiện hữu thân uân 
Và đường Thánh tám ngành, 

Đưa đên khô diệt tận, 

Chư Thiên được trường thọ, 

Có dung sắc danh xưng, 



Sanh khiếp đảm sợ hãi, 

Như thủ thấy sư tử, 

Vì chưa thoát thăn uẩn, 

Nghe chủng ta vô thường, 

Khi nghe lời ứng Củng, 

Được giải thoát như vậy. 

(IV) (34) Các Lòng Tin 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. Thế nào là bốn? 

Dầu cho các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, không chân hay hai chân, 
bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, 
hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được 
xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào 
tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 

Này các Tỷ-kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh đạo tám ngành được 
xem là tối thượng, những ai đặt lòng tin vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt 
lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được 
quả dị thục tối thượng. 

2. Dầu cho loại pháp nào, này các Tỷ-kheo, hữu vi hay vô vi, ly tham được 
xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp 
phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, 
sự ly tham đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này 
các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào 
tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 

Dầu cho loại chúng Tăng hay hội chúng nào, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng 
đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là 
bốn đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ỏ đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này các Tỷ-kheo, 
họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ 
được quả dị thục tối thượng. Này các Tỷ-kheo, đây là tốn tin tưởng tối 
thượng. 


3 . 



Tin tưởng vào tối thượng, 

Biết được pháp toi thượng, 

Tin tưởng Phật toi thượng, 
Đảng tôn trọng vô thượng, 

Tin tưởng Pháp toi thượng, 

Ly tham, an tịnh, lạc, 
tin tưởng Tầng toi thượng, 

Là ruộng phước vô thượng, 

Bổ thỉ bậc toi thượng, 

Phước toi thượng tăng trưởng, 
Toi thượng về thọ mạng, 

Dung sắc và danh vãn, 

Toi thượng về an lạc, 

Toi thượng về sức mạnh, 

Bậc trí thỉ toi thượng, 

Pháp toi thượng chảnh định, 
Chư Thiên hay loài người, 

Đạt được hỷ toi thượng. 


(V) (35) Vassakàra 

1. - Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại Veluvanna (Trúc 
Lâm) chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ 
Magadha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakàra nói với Thế 

rp /V 

Tôn: 

- Người nào thành tựu bốn pháp, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi tuyên bố là 
bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Thế nào là bốn? 

2. Ớ đây, này Tôn giả Gotama, người nghe nhiều, được nghe điều gì, điều gì, 
vị ấy biết ý nghĩa của lời ấy: "Đây là ý nghĩa của lời này. Đây là ý nghĩa của 
lời này"; có chánh niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu; 
lại trong các công việc của gia chủ, những công việc gì cần phải làm, vị ấy ở 
đây có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu với sự quán sát về phương 
tiện, vừa đủ đế làm, vừa đủ để tổ chức. Thưa Tôn giả Gotama, thành tựu với 
bổn pháp này, chúng tôi tuyên bố là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Neu Tôn 
giả Gotama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong Tôn giả Gotama hãy tùy hỷ 



con! Neu Tôn giả Gotama nghĩ con đáng bị bài xích, Tôn giả Gotama hãy 
bài xích con! 

3. - Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, Ta không bài xích Ông. Này Bà-la- 
môn, thành tựu với bốn pháp này, Ta tuyên bố là bậc Đại tuệ, bậc Đại nhân. 
Thế nào là bốn? 


Ớ đây, này Bà-la-môn, có nguời thực hiện huớng đến hạnh phúc cho nhiều 
nguời, huớng đến an lạc cho nhiều nguời. Với nguời này, nhiều nguời đuợc 
an lập trên Thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tầm tu 
nào vị ấy nghĩ cần phải tầm tu, vị ấy tầm tu tầm tu ấy. Với tầm tu nào vị ấy 
nghĩ không cần phải tầm tu, vị ấy không tầm tu tầm tu ấy. Với tu duy nào vị 
ấy nghĩ cần phải tu duy, vị ấy tu duy tu duy ấy. Với tu duy nào vị ấy nghĩ 
không cần phải đuợc tu duy, vị ấy không tu duy tu duy ấy. Nhu vậy, vị ấy 
đạt đuợc tâm tự tại trong các đuờng huớng tầm tu, đói với bốn Thiền thuộc 
tăng thuợng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy đuợc không khó khăn, đuợc không 
mệt nhọc, đuợc không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong 
hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, Ta không bài xích 
Ông. Thành tựu với bốn pháp này, này Bà-la-môn, Ta tuyên bố là bậc Đại 
tuệ, là bậc Đại nhân. 

4. - Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama! thật hy hữu thay, thua Tôn giả 
Gotama! Cho đến nhu vậy, Tôn giả Gotama đã khéo nói. Chúng con thọ trì 
rằng Tôn giả Gotama đã thành tựu bốn pháp này, Tôn giả Gotama đã thực 
hành, huớng đến hạnh phúc cho nhiều nguời, huớng đến an lạc cho nhiều 
nguời, đã an lập nhiều nguời trên Thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện 
pháp tánh. Tôn giả Gotama là vị, với tầm tu nào, vị ấy nghĩ cần phải tầm tu, 
vị ấy tầm tu tầm tu ấy; với tầm tu nào, vị ấy nghĩ không cần phải tầm tu, vị 
ấy không tầm tu tầm tu ấy; với tu duy nào, vị ấy nghĩ cần phải tu duy, vị ấy 
tu duy tu duy ấy; với tu duy nào, vị ấy nghĩ không cần phải tu duy, vị ấy 
không tu duy tu duy ấy. Tôn giả Gotama đạt đuợc tâm tự tại trong các 
đuờng huớng tầm tu, Tôn giả Gotama đối với bốn Thiền, thuộc tăng thuợng 
tâm, hiện tại lạc trú, có đuợc không khó khăn, có đuợc không mệt nhọc, có 
đuợc không phí sức. Tôn giả Gotama, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 

5. - Thật vậy, này Bà-la-môn, lời tuyên bố của Ông là một thách thức cho Ta 
và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Bà-la-môn, Ta đã thực hành, huớng đến hạnh 



phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều 
người trên Thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Ta là vị, 
với tầm tư nào Ta nghĩ cần phải tầm tư, Ta tầm tư tầm tư ấy. Với tầm tư nào 
Ta nghĩ không cần phải tầm tư, Ta không tầm tư tầm tư ấy. Với tư duy nào 
Ta nghĩ cần phải tư duy, Ta tư duy tư duy ấy, Với tư duy nào Ta nghĩ không 
cần phải tư duy, Ta không tư duy tư duy ấy. Này Bà-la-môn, Ta đạt được 
tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. Này Bà-la-môn đối với bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta có được không khó khăn, Ta có 
được không mệt nhọc, Ta có được không phí sức. Này Bà-la-môn, do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

6 . 

Ai trong mọi chủng sanh, 

Hiếu rõ được giải thoát, 

Khỏi cạm bẫy thần chết, 

Vì hạnh phức nhân thiên, 

Tuyên bổ về chảnh lỷ, 

Tuyên bổ về Chánh pháp. 

Quần chủng thấy nghe vậy, 

Liền hoan hỷ tịnh tín, 

Thiện xảo đạo, phỉ đạo, 

Việc nên làm đã làm, 

Vô lậu bậc Giác ngộ, 

Với thân này thân cuối, 

Ngài được gọi tôn xưng, 

Bậc Đại tuệ, Đại nhân. 

(VI) (36) Tùy Thuộc Thế Giói 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. 
Bà-la-môn Dona cũng đang đi trên con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. 
Bà-la-môn Dona thấy trên những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe một 
ngàn cọng, với vành xe, trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác. Thấy vậy, 
vị ấy suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Những dấu 
chân này không phải là của loài Người!". 

2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, ngồi 
kiết-già, thân thẳng, đặt niệm trước mặt. Bà-la-môn Dona theo dấu chân của 



Thế Tôn, thấy Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, 
các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, 
giống như một con voi được điều phục, được phòng hộ với căn tịch tịnh, 
thấy vậy Bà-la-môn Dona liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, thưa với Thế 
Tôn: 

-Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là vị tiên? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là tiên. 

-Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Thát-bà? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không Thát-bà, 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Dạ-xoa? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không Dạ-xoa. 

-Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là loài Người? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Người. 


- Hỏi "Ngài có phải sẽ là tiên không?", Ngài trả lời: "Này Bà-la-môn, Ta sẽ 
không phải là tiên". Hỏi "ngài có phải sẽ là Càn-thát-bà không?", Ngài trả 
lời: "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Càn-thát-bà". Hỏi "Ngài có phải sẽ 
là Dạ-xoa không?" Ngài trả lời: "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Dạ- 
xoa". hỏi "Ngài có phải sẽ là loài Người không?", Ngài trả lời: "Ta sẽ không 
phải loài Người". Vậy sở hành của Ngài là gì và Tôn giả sẽ là gì? 

3. - Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có 
thể là chư Thiên, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được 
làm thành như thân cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm 
cho không thế sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với những 
người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có thế là Dạ- 
xoa, Ta có thể là Người, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt dứt từ gốc 
rễ, được làm thành như thân cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này Bà-la-môn, 
bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng, sanh ra trong nước, 
lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước thấm 
ướt. Cũng vậy, này Bà-la-môn sanh ta trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống 



chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là Phật, hãy như 
vậy thọ trì. 

4. 


Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thê là tiên, 

Có thê Càn-thát-bà, 

Cỏ thê là loài chim 
Hay đi đến Dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người, 
Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phả hủy, trừ khử 
Như sen trắng tươi đẹp 
Không bị nước thẩm ướt, 
Đời không thẩm ướt Ta, 
Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Phật Chảnh giác, 
Hỡi này Bà-ỉa-môn. 


(VII) (37) Không Thể Rơi Xuống 

1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể bị thối 
đọa, vị ấy gần Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, hộ trì các căn, biết tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ giới? Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lồi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn căn không được chế 
ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý căn không được chế ngự, 



khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh giác sát thọ dụng món ăn khất 
thực, không phải vui đùa, không phải đế đam mê, không phải đế trang sức, 
không phải đế tự làm đẹp mình, mà chỉ đế thân này được sống lâu và được 
bảo dưỡng, đế thân này khỏi bị thưong hại, đế hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
"Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, 
và ta sẽ không có lồi lầm, sống được an ổn." 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, 
tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ấy đi 
kinh hành hay trong lúc ngồi tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 
Ban đêm, canh giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông tay phải, một 
chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban 
đêm, canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tẩy sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thể thối đọa, 
tiến gần đến Niết-bàn. 

6 . 

Tỷ-kheo an trú giới, 

Sổng chế ngự các cần, 

Biết tiết độ ăn ưông, 

Và chủ tâm cảnh giác, 

Sổng an trú như vậy, 

Ngày đêm không mệt mỏi 
Tu tập các thiện pháp, 

Đạt an ôn ách nạn, 

Ưa thích không phóng dật, 

Thấy sợ hãi phóng dật, 



Không có thê thổi đọa, 
Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 


(VIII) (38) Tránh Né 

1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ bỏ hoàn toàn 
các tầm cầu hay thân hành được khinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. 

Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự thật cá nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đối với các sự thật cá nhân phổ thông của các Sa- 
môn, Bà-la-môn nói chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới là 
không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới 
hạn, sinh mạng và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, Như 
Lai sau khi chết có tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không tồn tại, hay Như 
Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không 
có tồn tại và không không tồn tại. Tỷ-kheo đối với tất cả các sự thật cá nhân 
ấy đã trừ khử, đã xả bỏ, đã nhổ ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo, dục tầm cầu được đoạn tận, hữu 
tầm cầu được đoạn tận, Phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bổ hoàn toàn các tầm cầu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành được khinh an? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 

Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thân hành được khinh an. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo độc cư? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo ngã mạn được đoạn tận, được cắt 
đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 
hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai. 



Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá 
nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu, hay thân hành được 
khinh an, vị ấy được gọi là vị độc hành. 

5. 

Dục và hữu tầm cầu, 

Cùng Phạm hạnh tầm cầu, 

Chấp thủ sự thật này, 

Cho kiến xứ chất chứa, 

Ai không thích mọi tham, 

Giải thoát được ái diệt, 

Các tầm cầu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhô lên, 

Tỷ kheo ẩy an tịnh, 

Thật chánh niệm khinh an, 

Không bị ai chiến bại, 

Minh kiến được kiêu mạn, 

Vị ẩy được danh xưng, 

Bậc Giác ngộ độc cư. 


(IX) (39) Ưjjaya 

1. Rồi Bà-la-môn ưjjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya 
bạch Thế Tôn: 

-Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 

2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế đàn. Nhưng này Bà-la- 
môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, 
này Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật 
khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đế sát sanh; Ta 
không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Te đàn có sát sanh như vậy, này 
Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la- 
hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị 
giết, không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các 
sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có sát sanh 
như vậy, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. 



vì cớ sao? Te đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn các A-la-hán 
và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến. 

3. 


Lễ tế ngựa, tế người, 

Le uổng nước thẳng trân, 

Le ném cầu may rủi, 

Le rút lui khỏa cửa, 

Le ẩy nhiều sát sanh, 

Không đem lại quả lớn. 

Cho nào giết dê cừu, 

Bò và sinh vật khác, 

Các bậc theo Chảnh đạo, 
Các bậc Đại ân sĩ, 

Tại tế đàn như vậy 
Họ không có đi tới. 

Te đàn không sát sanh, 
Thường cầu phước gia đình, 
Không giết dê, cừu, bò, 
Không giết sinh vật khác, 
Các bậc theo Chảnh đạo, 
Các bậc Đại ân sĩ, 

Tại tể đàn như vậy, 

Họ đến tế đàn ấy, 

Le ẩy bậc trí làm, 

Te đàn ẩy quả lớn, 

Te đàn vậy tổt lành, 

Không đem đến ác hại, 

Te đàn càng to lớn, 

Chư Thiên càng hoan hỷ. 


(X) (40) Udayi 

1. Rồi Bà-la-môn Udàyi đi đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Udàyi bạch Thế Tôn: 

-Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 



2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tât cả tê đàn. Nhưng này Bà-la-môn, 
Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này 
Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi 
đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đế sát sanh; Ta không 
tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Te đàn có sát sanh như vậy, này Bà-la- 
môn, các A-la-hán, và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán 
không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị 
giết, không có de cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các 
sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có sát sanh 
như vậy, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình, 
vì cớ sao? Te đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn các A-la-hán 
và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến. 

3. 

Te đàn không sát sanh, 

Làm đủng thời thích hợp, 

Te đàn vậy, các bậc, 

Phạm hạnh khéo chế ngự, 

Đã vén rộng bức màn, 

Khi còn ở trên đời, 

Các bậc vượt thời gian, 

Đi đến tế đàn ẩy. 

Bậc Giác ngộ thiện xảo, 

Tản thán tế đàn ẩy, 

Hoặc tại lễ tế đàn, 

Hoặc tín thỉ vong lỉnh, 

Te vật củng xứng đáng, 

Te lễ tâm hoan hỷ, 

Hướng đến ruộng phước lành, 

Đổi các vị Phạm hạnh, 

Khéo cúng, khéo tế lễ, 

Khéo dâng bậc đáng củng, 

Te đàn vậy rộng lớn, 

Chư Thiên đều tán thản, 

Bậc Trí sau khỉ lễ, 

Tín thành tâm giải thoát. 


—oOo— 



V. Phẩm Rohitassa 


(I) (41) Định 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn? 

Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đua đến 
hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đua đến chứng đuợc tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đua đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, đua đến đoạn tận các lậu 
hoặc. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đua đến hiện tại lạc trú? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất thiện... chứng đạt 
và an trú so thiền ... thiền thứ hai... thiền thứ ba ... thiền thứ tu. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đua đến hiện tại lạc trú. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đua đến chứng đuợc tri kiến? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tuởng ánh sáng, an trú tuởng ban 
ngày, ngày nhu thế nào thời đêm nhu vậy, đêm nhu thế nào thời ngày nhu 
vậy. Nhu vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ 
sáng chói. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đua đến chứng đuợc tri kiến. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đua đến chánh niệm tỉnh giác? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên đuợc rõ biết, thọ an trú 
đuợc rõ biết, thọ chấm dứt đuợc rõ biết; tuởng khởi lên đuợc rõ biết, tuởng 
an trú đuợc rõ biết, tuởng chấm dứt đuợc rõ biết; tầm khởi lên đuợc rõ biết, 
tầm an trú đuợc rõ biết, tầm chấm dứt đuợc rõ biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đua đến chánh niệm tỉnh giác. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do tàm cho sung 
mãn, đua đến đoạn tận các lậu hoặc? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ 
tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tuởng, đây là tuởng tập khởi, đây là 
tuởng chấm dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành 
chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đua 
đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về vấn đề này, Ta có nói 
đến trong phẩm về mục đích, trong kinh gọi là "Các câu hỏi của Punnaka". 

6 . 

Do tư sát, ở đời, 

Các sự vật thẳng, liệt, 

Không vật gì ở đời, 

Làm vị ẩy dao động. 

An tịnh, không mời mịt, 

Không phiền não, không tham, 

Ta nói vị ẩy vượt, 

Qua khỏi sanh và già. 


(II) (42) Các Câu Hỏi 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức đế trả lời câu hỏi. Thế nào là bốn? 

Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất huớng (một chiều dứt 
khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có 
câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải đế một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, 
cần phải trả lời một cách phân tích. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức đế trả lời câu hỏi này. 


2 . 



Một trả lời nhất hướng, 

Rồi trả lời phân tích, 

Thứ ba là câu hỏi, 

Đòi câu hỏi phản nghịch, 
Loại câu hỏi thứ tư, 

Cân phải đê một bên, 

Trong các câu hỏi ẩy, 

Ai rõ biết thuận pháp, 
Tỷ-kheo ấy được gọi, 

Thiện xảo bổn câu hỏi. 

Khỏ nhiếp phục, khó thẳng, 
Thâm sâu, khỏ chiến thẳng, 
Thiện xảo trong nghĩa lý, 
Cả hai, nghĩa không nghĩa, 
Từ bỏ không ỷ nghĩa, 

Bậc Trí nắm lẩy nghĩa, 

Bậc Trí minh kiến nghĩa 
Được gọi là bậc Trí. 


(III) (43) Phẫn Nộ (1) 

1. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 


Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính trọng gièm pha, 
không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu 
pháp; kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

2. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 


Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính trọng diệu pháp, 
không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi 
dưỡng; kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 


3 . 



Các Tỷ-kheo kỉnh trọng, 
Phẫn nộ và gièm pha, 

Kính trọng các lợi dưỡng, 
Kính trọng sự cưng kỉnh, 

Vị ẩy không lớn mạnh, 

Trong pháp đức Phật thuyết, 
Ai hiện sổng, đã sổng, 

Kính trọng Chánh diệu pháp, 
Các vị ẩy lớn mạnh 
Trong pháp đức Phật thuyết. 


(IV) (44) Sự Phẫn Nộ (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. Thế nào là bốn? 

Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính trọng gièm pha, 
không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi duỡng, không kính trọng diệu 
pháp; kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. Thế nào là bốn? 

Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính trọng diệu pháp, 
không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi 
duõng; kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. 

3. 


Trọng phẫn nộ, gièm pha, 
trong lợi dưỡng, cung kỉnh, 
Như gột giong hư thổi, 

Trong thửa ruộng tổt lành, 
Tỷ-kheo ẩy không lớn, 

Trong Chảnh pháp vỉ diệu. 

Ai đã sổng, hiện sổng, 

Kính trong Chảnh diệu pháp, 
Các vị ẩy lớn mạnh, 

Trong Chánh pháp vi diệu, 



Như dược thảo, dùng dầu, 
Chữa trị lớn mạnh hơn. 


(V) (45) Rohitassa (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau khi đêm gần mãn, với dung sắc 
thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thế 

rp /V 

Tôn: 

- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), chúng con có thể 
đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chồ tận cùng của thế giới không? 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng 
không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 

2. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là 
khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chồ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để 
đạt đến chồ tận cùng của thế giới". Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ 
tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc 
độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung 
kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể 
dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, 
như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, 
thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý 
muốn như sau: "Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 
Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uổng nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi 
ngủ đế lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi 
đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa 
đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ 
nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), 
không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không đi đến đế thấy, đế 
biết, đế đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 



3. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), 
không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 
Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, 
những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế 
giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 

4. 

Với đi, không bao giờ, 

Đạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 

Cho tận cùng thế giới, 

Thời không có giải thoát, 

Ra khỏi ngoài khô đâu. 

Do vậy, bậc có trí, 

Hiêu biết rõ thế giới, 

Đi tận cùng thế giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thế giới, 

Không mong cầu đời này, 

Không mong cầu đời sau. 


(VI) (46) Rohitassa (2) 

1. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa, sau khi đêm đã gần tàn, 
với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến đảnh lễ Ta rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa bạch với 
Ta: 

Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), chúng con có thể 
đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chồ tận cùng của thế giới?" 

Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử Rohitassa như sau: 



Này Hiền giả, tại chồ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng 
không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa nói với Ta như sau: 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn; thật 
khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới!". Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ 
tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc 
độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung 
kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể 
dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, 
như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, 
thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý 
muốn như sau: "Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 
Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uổng nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi 
ngủ đế lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi 
đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa 
đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ 
nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), 
không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 

Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử Rohitassa: 

"-Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), 
không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". 
Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, 
những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế 
giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 

2 . 

Với đi, không bao giờ, 

Đạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, 



Chỏ tận cùng thê giới, 
Thời không có giải thoát, 
Ra khỏi ngoài khô đâu. 

Do vậy, bậc có trí, 

Hiêu biết rõ thế giới, 

Đi tận cùng thế giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong cầu đời sau. 


(VII) (47) Rất Xa Xăm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là 
bốn? 


Trời và đất, này các Tỷ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với nhau. Bờ 
biển bên này, này các Tỷ-kheo với bờ biến bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, 
rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỷ-kheo, đến chỗ mặt trời 
lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau. Pháp của hạng nguời bất 
thiện, này các Tỷ-kheo, với pháp của hạng nguời thiện, là sự việc thứ tu rất 
xa, rất xa với nhau. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này. 

2 . 

Rất xa là bầu trời, 

Cũng rất xa, quả đất, 

Người ta nói rất xa, 

Là bờ biên bên kia. 

Từ cho mặt trời mọc, 

Chỏi sảng, tỏa ảnh sảng, 

Đen cho mặt trời lặn. 

Rằng xa, thật là xa, 

Người ta nói xa hơn, 

Là pháp của bậc thiện, 

Với pháp kẻ bất thiện, 

Thật xa, xa hơn nhiều. 



Hòa hợp với bậc thiện, 

Thường hằng, không hoại diệt, 
Khỉ nào còn đímg vững, 
vẫn như vậy kiên trì, 

Còn hòa hợp bất thiện, 

Rất mau bị phả hoại, 

Do vậy pháp bậc thiện, 

Rất xa pháp kẻ ác. 


(VIII) (48) Visàkhà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Visàkhà Pancàliputta, trong hội trường 
với pháp thoại, đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều phào 
với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường, sau khi đến, ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, ai đang thuyết pháp trong hội trường cho các Tỷ-kheo, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, 
không có phều phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng? 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Cisàkhà Pancàliputta đang thuyết pháp trong hội 
trường cho các Tỷ kheo, khích lệ.... không có ngập ngừng. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Visàkhà Panàliputta: 

- Lành thay, lành thay này Visàkhà! Lành thay, này Visàkhà, Thầy đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo... không có ngập ngừng. 

2 . 

Nếu vị ẩy không nói, 

Chủng không biết vị ẩy, 

Như vậy bậc Hiền trí, 

Lan lộn với kẻ ngu, 

Neu vị ẩy nói lên, 

Chúng biết đến vị ẩy, 

Khi vị ấy thuyết giảng, 

Con đường đến bất tử, 



Vậy hãy thuyết giảng lên, 
Chói sảng chơn diệu pháp, 
Hãy dâng cao ngọn cờ, 
Ngọn cờ các ân sĩ, 

Khéo nói là ngọn cờ, 

Của các bậc ân sĩ, 

Và pháp là ngọn cờ, 

Của những bậc ân sĩ. 


(IX) (49) Tưởng Điên Đảo 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo 
này. Thế nào là bốn? 

Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỷ-kheo, 
đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã, nghĩ là 
ngã, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 
Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. 

2. Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến 
không điên đảo này. Thế nào là bốn? 

Trong vô thường, nghĩ là vô thường, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng không 
điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Trong khổ, nghĩ là khổ, 
trong vô ngã, nghĩ là vô ngã, trong không thành tịnh nghĩ là không thanh 
tịnh, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến 
không điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến 
không điên đảo này. 

3. 

Trong vô thường, tưởng thường. 

Trong khô, tưởng là lạc, 

Trong vô ngã, tưởng ngã, 

Trong bất tịnh, tưởng tịnh, 



Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

Bị ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 
Chủng sanh bị luân chuyên, 
Trong sanh tử luân hồi. 

Khỉ chư Phật xuất hiện, 
ơ đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khô lẳng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vó thường, không thường, 
Thây đau khô, là khô, 

Thấy tự ngã, không ngã, 

Thấy bất tịnh, không tịnh, 

Do hành chánh tri kiến, 

Vượt qua mọi đau khô. 


(X) (50) Các uế Nhiễm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do 
những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, 
không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 

Mây, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời, do uế nhiễm này 
làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng... không có rực sáng. 
Mù, này các Tỷ-kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... khói và bụi, này 
các Tỷ-kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... Ràhu, vua các loài A-tu- 
la, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời; do uế nhiễm này 
làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, 
không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời, do những uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có 
chói sáng, không có rực sáng. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, Bà-la- 
môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy 
sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 



Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống rượu men, uống rượu 
nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm 
thứ nhất của Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa- 
môn, Bà-la-môn, không có cháy sáng... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng thọ dâm dục, không từ 
bỏ dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ hai... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp nhận vàng và bạc, không 
từ bỏ nhận lấy vàng và bạc. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba... 
không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh sống với tà mạng, không 
từ bỏ tà mạng. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, 
Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, Bà-la-môn, do 
những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên các Sa-môn, Bà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

3. 

Có Sa-môn, Phạm chí, 

Bị tham sân trói buộc, 

Bị vô minh bao phủ, 

Loài người ưa sắc đẹp, 

Uổng rượu men rượu nấu, 

Hưởng thụ pháp dâm dục, 

Mê hoặc, họ chấp nhận, 

Nhận lấy vàng và bạc, 

Các Sa-môn, Phạm chỉ, 

Sinh sổng theo tà mạng. 

Phật, bà con mặt trời 
Nói đến uế nhiễm ấy, 

Bị ô nhiễm bởi chủng, 

Các Sa-môn, Phạm chỉ, 

Không chảy sang, chói sáng, 

Ảnh sáng bụi ô nhiễm, 

Bao phủ bởi toi tầm, 

Nô lệ bởi ải dục, 



Bị ái kéo, dăt dân, 

Họ làm đầy dẫy thêm, 

Bãi tha ma ghê tởm, 

Chủng lại phải tải sanh. 

—oOo— 

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước 

(I) (51) Phẩm Nguồn Sanh Phước (Vói Cư Sĩ) (1) 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này đem lại an lạc, thuộc 
Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an trú vô 
lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là 
nguồn sanh thiện đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến 
cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai... 

... Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ trú xứ của ai... hưởng 
thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy 
là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an 
lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện, và 
nói rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem lại an lạc, 
thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số 
vô lượng. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biến lớn, thật không dễ gì đế nắm lấy một 
số lượng nước và nói rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm 
thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn 
thùng nước"; vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn nguồn sanh 


phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì nắm lấy một số lượng phước 
thiện và nói rằng: "có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem 
lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc; vì rằng cả khối phước thiện lớn được 
xem là vô số vô lượng. 

4. 

Biên lớn không hạn lượng, 

Hồ lớn nhiều sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô so lượng châu báu, 

Cũng là cho trú ân, 

Vô sổ các loại cả, 

Là cho các sóng lớn, 

Quỵ tụ chảy ra biên, 

Cũng vậy người bo thỉ, 

Đồ ăn và đồ uổng, 

Vải mặc và giường nằm, 

Chỗ ngồi và thảm nệm, 

Bậc Hiền thí như vậy, 

Phước đức ùa chảy đến, 

Như sông dẫn dòng nước, 

Ùa chảy vào bê cả. 

(II) (52) Nguồn Sanh Phước (Vói Cư Sĩ) (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện... hạnh 
phúc, an lạc. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động 
đối với Phật; bậc Thế Tôn ấy là bậc ũng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 
phước, nguồn sanh thiện thứ nhất... hạnh phúc an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất 
động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 



mình giác hiếu. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phuớc, nguồn sanh 
thiện thứ hai... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất 
động đổi với chúng Tăng, Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. ũng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. chánh hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn 
đáng đuợc cung kính, đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc đảnh lễ, đáng đuợc 
chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn 
sanh phuớc, nguồn sanh thiện thứ ba... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với những giới, đuợc 
bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bế vụn, không bị điểm chấm, 
không bị uế nhiễm, đua đến giải thoát, đuợc nguời trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đua đến Thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phuớc, 
nguồn sanh thiện thứ tư... hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, đem lại an 
lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

2 . 

Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Ai tin giới, hiền thiện, 

Bậc Thánh khen, mến chuộng. 

Ai tịnh tín chủng Tăng, 

Với cải nhìn chảnh trực, 

Người ẩy được họ gọi, 

Không phải là người nghèo. 

Đời sổng người như vậy, 

Không phải đời trổng rong, 

Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thẳng pháp, 

Bậc trí chủ tăm niệm, 

Lời dạy của chư Phật. 


(III) (53) Sống Chung (1) 



1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhurà và Veranja. Và 
nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhurà 
và Veranja. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc 
cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn 
ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên: 

2. - Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế nào là bốn? 

Đê tiện nam sổng chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sổng chúng với Thiên 
nữ. Thiên nam sổng chúng với đê tiện nữ. Thiên nam sổng chung với Thiên 
nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? 

Ớ đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của không cho, sống tà 
hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, 
sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham chi phối, nhiếc mắng chưởi 
rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, 
tánh ác, sống ỏ gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham chi phối. Như vậy, 
này các Gia chủ là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với Thiên nữ? 

Ớ đây, này gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc mắng chưởi rủa các Sa- 
môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia 
đình không với tâm bị cấu uế xan tham chi phối, không có nhiếc mắng chưởi 
rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam sống 
chung với Thiên nữ. 

5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? 

Ớ đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không có nhiếc mắng 
chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy 
của không cho... nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 
này các Gia chủ là Thiên nam sổng chung với đê tiện nữ. 

6. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống chung với Thiên nữ? 



Ớ đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 
chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn, và người vợ cũng là người không sát 
sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại chung sống này. 

7. 

Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mang, 

Cặp vợ và chồng ẩy, 

Đê tiện sổng đê tiện. 

Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là người có giới, 

Bổ thỉ, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ 
Sổng với chồng đê tiện. 

Chồng là người có giới, 

Bo thỉ, không xan tham, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chủng sổng chồng, Thiên nam. 

Cả hai, tín, bổ thỉ, 

Sổng chế ngự, chánh mạng. 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ải nhau, 

Đời sổng nhiều hạnh phúc 
Chờ đợi hai người ẩy. 

Kẻ thù không thích ỷ, 

Cả hai giới hạnh lành. 

Ở đây sổng theo pháp, 

Giữ Cẩm giới đồng đăng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sổng hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Đủng với điều Cầu mong. 


(IV) (54) Sống Chung (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sống chung này. Thế nào là bốn? 



Đê tiện nam sổng chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sổng chung với Thiên 
nữ. Thiên nam sổng chung với đê tiện nữ. Thiên nam sổng chung với Thiên 
nữ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nguời chồng là nguời sát sanh, lấy của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai luõi, nói lời thô ác, nói lời phù 
phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống trong gia đình với 
tâm bị cấu uế xan tham chi phối, nhiếc mắng chuởi rủa các Sa-môn, Bà-la- 
môn. Còn nguời vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai luõi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân 
tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham 
chi phối. Nhu vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam chung sống với đê tiện 
nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với Thiên nữ? 

Ớ đây, này các Gia chủ, nguời chồng sát sanh... nhiếc mắng, chuởi rủa các 
Sa-môn, Bà-la-môn. Còn nguời vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, 
không tham, không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, sống ở gia 
đình không với tâm vị cấu uế xan tham chi phối, không có nhiếc mắng chưởi 
rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam sống 
chung với Thiên nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ? 

Ớ đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không có nhiếc mắng 
chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy 
của không cho... nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 
này các Gia chủ, là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 

5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống chung với Thiên nữ? 

Ớ đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 
chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn; và người vợ cũng là người không sát 
sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. 



6 . 


Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mang, 

Cặp vợ và chồng ẩy, 

Đê tiện sổng đê tiện, 

Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mang, 

Vợ là người có giới, 

Bo thí, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ 
Sổng với chồng đê tiện. 

Chồng là người có giới, 

Bổ thí, không xan tham, 

Còn người vợ ác giới, 

Xan tham và nhiếc mang, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sổng chồng, Thiên nam. 
Cả hai, tín, bổ thí, 

Sổng chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ẩy, 

Nói lời thân ải nhau, 

Đời sổng nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ỷ, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sổng theo Pháp, 

Giữ cẩm giới đồng đăng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sổng hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong. 


(V) (55) Xứng Đôi (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến 
trú xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 



đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha 
Nakulà bạch Thế Tôn: 


2. - Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà đuợc đem về đây cho con khi con còn trẻ 
nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý 
nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng 
con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong 
đời sau nữa. 

Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi con đuợc đem về đây cho gia chủ cha Nakulà, khi 
con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia 
chủ cha Nakulà, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì 
rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau, trong đời này, mà còn 
muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 

- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời 
này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai nguời là đồng 
tín, đồng giới, đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các nguời đuợc 
thấy mặt nhau, và trong đời sau, các nguời cũng đuợc thấy mặt nhau. 

Cả hai, tín, bổ thỉ, 

Sổng chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ẩy, 

Nói lời thân ải nhau, 

Đời sổng nhiều hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ỷ, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sổng theo Pháp, 

Giữ cẩm giới đồng đăng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sổng hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Đủng với điều sở cầu. 


(VI) (56) Xứng Đôi (2) 

(Kinh này giong như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu với lời của Thế Tôn dạy 
và nói cho các Tỷ-kheo). 



(VII) (57) Suppavàsà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koli tại thị trấn của dân chúng 
Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú 
xứ của Suppavàsà, người dân Koli, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mời Thế Tôn dùng cho 
đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm, rồi Suppavàsà, thuộc dân 
tộc Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 

2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này Suppavàsà, bố thí bổn sự cho 
những người nhận. Thế nào là bốn? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ 
mạng, người cho được chia phần thọ mạng, thuộc cõi Trời hay cõi Người. 
Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc, thuộc cõi Trời 
hay cõi Người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, hoặc 
thuộc cõi Trời, hoặc thuộc cõi Người. Sau khi cho sức mạnh, người cho 
được chia phần sức mạnh, thuộc cõi Trời, hay cõi Người. Này Suppavàsà, 
khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bổn sự này cho những người nhận. 

3. 

Cho đồ ăn khéo làm, 

Sạch, thù diệu, vị ngon, 

Nàng với sự củng dường, 

Bổ thỉ vị chảnh trực, 

Những vị sổng chánh hạnh, 

Là những bậc đại hành, 

Với đức gặt công đức, 

Lại được quả to lớn, 

Bậc hiếu biết thế gian, 

Cỏ lời tán thán nàng, 
ức niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thế giới, 

Với tăm tư hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 

Không bị ai chỉ trích, 

Chứng đạt được cõi Trời. 



(VIII) (58) Sudatta 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 

2. - Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho nguời 
nhận. Thế nào là bốn? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ 
mạng, nguời cho đuợc chia phần thọ mạng, thuộc chu Thiên hay loài Nguời. 
Sau khi cho dung sắc, nguời cho đuợc chia phần dung sắc, thuộc chu Thiên 
hay loài Nguời. Sau khi cho an lạc, nguời cho đuợc chia phần an lạc, thuộc 
chu Thiên hay loài Nguời. Sau khi cho sức mạnh, nguời cho đuợc chia phần 
sức mạnh, thuộc chu Thiên hay loài Nguời. Này Gia chủ, nguời Thánh đệ tử 
bố thí món ăn, bố thí bổn sự này cho những nguời nhận. 

3. 

Những ai khéo chế ngự, 

Sổng nhờ người bổ thí, 

Ai tùy thời, nhiệt thành, 

Bổ thỉ đồ ăn uống, 

Đem lại cho các vị, 

Bổn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 

Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bổ thí thọ mạng, 

Vị bo thí sức mạnh, 

Người bo thí sức mạnh, 

Thọ mạng dài, danh xưng, 

Dầu sanh tại cho nào. 


(IX) (59) Các Đồ Ăn 

1. - Nguời bố thí đồ ăn, này các Tỷ-kheo, bố thí bốn sự cho nguời nhận. Thế 
nào là bốn? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ 
mạng, nguời cho đuợc chia phần thọ mạng, thuộc chu Thiên hay loài Nguời. 



Sau khi cho dung sắc... cho an lạc... Sau khi cho sức mạnh, đuợc chia phần 
sức mạnh, thuộc chu Thiên hay loài Nguời. 

Này các Tỷ-kheo, nguời bố thí các món ăn, bố thí bốn sự này cho nguời 
nhận. 

2 . 

Những ai khéo chế ngự, 

Sổng bổ thí người khác, 

Ai tùy thời nhiệt thành, 

Bổ thỉ đồ ăn uống, 

Đem lại cho các vị, 

Bổn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 

Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bổ thí thọ mạng, 

Vị bổ thỉ dung sắc, 

Người bổ thỉ an lạc, 

Người bổ thí sức mạnh, 

Thọ mạng dài, danh ximg, 

Dầu sanh tại cho nào. 


(X) (60) Bổn Phận Ngưòi Gia Chủ 

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử buớc vào con đuờng 
thích đáng của nguời gia chủ, con đuờng đem lại tiếng tốt, con đuờng đua 
đến cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-kheo, hộ trì chúng Tỷ- 
kheo với y, hộ trì chúng Tỷ-kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo 
với sàng tọa, hộ trì chúng Tỷ-kheo với duợc phấm trị bệnh. 

Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử buớc vào con 
đuờng thích đáng của nguời gia chủ, con đuờng đem lại tiếng tốt, con đuờng 
đua đến cõi Trời. 



Bậc Hiền trí thực hiện, 

Con đường thật xứng đáng, 

Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bậc sở hành chơn chảnh, 

Hộ trì với y ảo, 

Với đồ ăn khất thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 

Công đức họ tăng trưởng, 

Thường hằng, ngày lẫn đêm, 

Do làm nghiệp hiền thiện, 

Đi đến cảnh chư Thiên. 

- 00 O 00 - 

VII. Phẩm Nghiệp Công Đức 

(I) (61) Bốn Nghiệp Công Đửc 

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 

2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó đuợc ở đời. 
Thế nào là bốn? 

"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là pháp thứ nhất, khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khó đuợc ở đời. "Tài sản đã đuợc đúng pháp, mong rằng 
tiếng tốt đuợc đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy". Đây là pháp thứ 
hai, khả lạc... khó đuợc ở đời. "Tài sản đã đuợc đúng pháp, tiếng tốt đã đuợc 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì 
thọ mạng kéo dài". Đây là pháp thứ ba, khả lạc... khó đuợc ở đời. "Tài sản 
đã đuợc đúng pháp, tiếng tốt đã đuợc đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc 
Thầy, sau khi đuợc sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân 
hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này". Đây là pháp 
thứ tu, khả lạc... khó đuợc ở đời. 

Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm đuợc ở đời. 

3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó đuợc ở đời 
này, có bốn pháp đua đến chứng đuợc những pháp ấy. Thế nào là bốn? 


Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

4. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh 
đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: Vị này là bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia 
chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 

5. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ 
tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi 
là đầy đủ giới. 

6. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ bố thí? Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ 
tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, 
với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, vui thích san 
sẻ vật bố thí. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. 

7. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Này Gia chủ, sống với tâm vị 
dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm. Do 
làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng 
và an lạc. Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh phục... sống với tâm 
bị hôn trầm thụy miên chinh phục... sổng với tâm bị trạo hối chinh phục... 
sổng với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc 
đáng làm; do làm việc không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy rời 
khỏi danh tiếng và an lạc. 

8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy, sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uế nhiễm của tâm; sau khi biết được sân hận là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm 
thụy miên là uế nhiễm của tâm; sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của 
tâm; sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của 
tâm; này Gia chủ, đây gọi là vị Thánh đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, 
bước vào giới vức minh kiến, đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ỏ đời này, 
có bổn pháp này đưa đến chứng được những pháp ấy. 

9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, là người đã làm bổn hành động. Thế nào là bốn? 



10. Ớ đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, 
thâu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chon chánh đem lại an 
lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người 
làm công được an lạc, hoan hỷ, chon chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân 
hữu được an lạc hoan hỷ, là người chon chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, 
đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phưong xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, 
thâu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống 
lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các 
thừa tự thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hop thứ hai vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phưong xứ. 

12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đúng pháp. 
Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng, hiến cúng cho bà con, 
hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho 
vua, hiến cúng cho chư Thiên. Này Gia chủ, đây là trường hop thứ ba vị ấy 
đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phưong xứ. 

13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đúng pháp, 
đối với những vị Sa-môn, Bà-la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú 
trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu 
tự mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng 
dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên 
giới. Này Gia chủ, đây là trường hop thứ tư vị ấy đi đến được, đạt được sự 
hưởng thọ đúng phưong xứ. 

14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực 
tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, 
thâu hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành 
động này. Neu tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng không đúng với 
bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi 
ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng phưong xứ. 
Neu những tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động 
này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành 
đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phưong xứ. 



Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dường, 
Chỉnh nhờ các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta củng dường toi thượng, 
Làm năm loại hiến vật, 

Hộ trì bậc trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bậc trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hổi hận. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 

An trú trên Thảnh pháp, 
Đời này được tán thản, 

Đời sau được hoan hỷ, 

Trên cảnh giới chư Thiên. 


(II) (62) Không Nợ 

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: 

2. - Có bốn loại an lạc này, ngày Gia chủ, nguời tại gia thọ huởng các dục 
thâu hoạch đuợc, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là 
bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. 

3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 

Ớ đây, này Gia chủ, tài sản của nguời thiện nam tử, thâu hoạch đuợc do nỗ 
lực tinh tấn, tích lũy đuợc do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, 
thâu hoạch đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch đuợc do nỗ 
lực tinh tấn, tích lũy đuợc do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp." 
Nghĩ vậy, vị ấy đuợc lạc, đuợc hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 

4. Và này, thế nào là lạc tài sản? 

Ớ đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ huởng những tài sản thâu hoạch đuợc 
do nỗ lực tinh tấn, tích lũy đuợc... thâu hoạch đúng pháp và làm các việc 
phuớc đức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thọ huởng những tài sản thâu hoạch đuợc 



do nô lực tinh tân... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức.” Nghĩ 
vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc tài sản. 

5. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Ớ đây, này Gia chủ, vị 
thiện gia nam tử không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị ấy 
được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 

6. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? 

Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, 
thành tựu khấu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Vị 
ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu thân hành không phạm tội, khấu hành không 
phạm tội, ý hành không phạm tội". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này 
Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. 

Có bốn loại lạc này, này Gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu 
hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, khởi lên cho vị ấy. 

Được lạc không mắc nợ, 

Nhớ đến lạc sở hữu, 

Người hưởng lạc tài sản, 

Với tuệ, thay như thị, 

Do thay, vị ẩy biết, 

Sáng suốt cả hai phần, 

Lạc vậy chỉ bằng được, 

Bằng một phần mười sáu, 

Lạc không có phạm tội. 

(III) (63) Bằng Với Phạm Thiên 

1. - Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ 
cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Phạm 
thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh 
lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như bậc 
Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các 
con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy, này các Tỷ-kheo, 
được xem là giống như chư Thiên thời trước. Những gia đình nào, này các 
Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những 
gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường. 



2. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; các bậc Đạo sư 
thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng 
dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì mẹ cha giúp đõ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới 
thiệu chúng vào đời này. 

Mẹ cha gọi Phạm thiên, 

Bậc Đạo sư thời trước, 

Xứng đáng được cúng dường, 

Vì thương đến con cháu, 

Do vậy bậc Hiền sĩ, 

Đảnh lễ và tôn trọng, 

Dâng đồ ăn đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 

Thoa bóp cả thân mình, 

Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 

Đổi với mẹ và cha, 

Đời này người hiền khen, 

Đời sau hưởng Thiên lạc. 


(IV) (64) Địa Ngục 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng bị rời 
vào địa ngục. Với bốn pháp gì? sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2 . 

Sát sanh và trộm cắp, 

Cái được gọi nói láo, 

Và đi đến vợ người, 

Bậc trí không tản thán. 


(V) (65) Hình Thức Bên Ngoài 



1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng người đo lường tiếng và 
thỏa mãn với tiếng; hạng người đo lường với thô và thỏa mãn với thô; hạng 
người đo lường với pháp và thỏa mãn với pháp. Bốn hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ỏ đời. 

2 . 

Những ai đo lường sắc, 

Những ai đi đến tiếng, 

Bị tham dục dắt dẫn, 

Chủng không biết người ẩy. 

Không biết được nội tâm, 

Không thay được ngoại cảnh, 

Kẻ ngu bị bao quanh, 

Bị tiếng nói chi phổi, 

Không biết được nội tâm, 

Quản thấy được ngoại cảnh, 

Thấy được quả ở ngoài, 

Bị tiếng nói chỉ phổi. 

Rỗ biết được nội tâm, 

Quán thấy được ở ngoài, 

Thấy rõ không chướng ngại, 

Không bị tiếng chi phổi. 


(VI) (66) Tham Ái 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Có tham, có sân, có si, có mạn. Bốn hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 

2 . 

Tham ái vật đẹp đẽ, 

Thích thủ sắc khả ải, 

Bị cột bởi vô minh, 

Các hữu tình hạ liệt, 

Càng tăng trưởng trói buộc. 



Cho đến kẻ có trí, 

Làm các việc bất thiện, 

Sanh từ tham, sân, sỉ, 

Khiến phiền muộn, khó chịu, 
Làm đau khô sanh khởi, 

Kẻ vô minh bao vây, 

Kẻ mù không có mắt, 

Tự tánh họ là vậy, 

Họ không thê nghĩ rằng, 

Ta có thê như vậy. 


(VII) (67) Vua Các Loài Rắn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. 

Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiều Tỷ-kheo đi 
đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

2. -0 đây, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị rắn cắn đã mệnh chung. 

- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình 
vua các loài rắn. Neu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm có hướng đến 
bốn gia đình vua các loài rắn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy có thế không bị 
rắn cắn mà mạng chung. Thế nào là bốn gia đình vua các loài rắn? 

Gia đình vua các loài rắn Virùpakkha, gia đình vua các loài rắn Eràpattha, 
gia đình vua các loài rắn Chabyàputta, gia đình vua các loài rắn 
Kanhàgotamaka; Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo với từ tâm đã không hướng 
đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Neu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, 
với từ tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này các Tỷ- 
kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Này các Tỷ-kheo, Ta 
cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này đế tự bảo 
vệ, để tự hộ trì, đế tự che chở. 

3. 

Ta hãy có từ tâm 
Với Virùpakkha, 

Ta hãy có từ tâm 



Với Eràpatha, 

Ta hãy có từ tâm 
Với Chabyaputta, 

Ta hãy có từ tăm 
Với Kanhàgotamaka, 

Ta hãy có từ tăm 

Với các loài không chân, 

Ta hãy có từ tâm 
Với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm 
Với các loài bổn chân, 

Ta hãy có từ tâm, 

Với các loài nhiều chân, 

Mong rằng loài không chân 
Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài hai chăn 
Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài bổn chân 
Không có làm hại ta, 

Mong rằng loài nhiều chân 
Không có làm hại ta, 

Mọi chủng sanh, hữu tình 
Toàn thê mọi sinh vật, 

Mong chủng thấy hiền thiện, 

Chớ đi đến điều ác. 

"Đức Phật là vô lượng, Pháp là vô lượng, chúng Tăng là vô lượng, có lượng 
là các loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp, các con một trăm chân, các 
loại nhện giăng tơ, các con thằn lằn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì. Ta 
đã làm sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ đức Thế 
Tôn. Ta đảnh lễ bảy vị Chánh Đẳng Giác." 

(VIII) (68) Devadatta 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta sau khi Devadatta bỏ 
đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn nhon việc Devadatta bảo các Tỷ-kheo: 

- Đem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng 
khởi lên cho Devadatta; đem đến bất hạnh cho người, này các Tỷ-kheo, khi 
lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta! Ví như, này các 
Tỷ-kheo, một cây chuối khi sanh ra trái, đem đến hại mình; khi sanh ra trái, 



đem đến bất hạnh cho người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình 
khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất 
hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại mình khi sanh ra 
trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra 
trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trí. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta, đem lại bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng 
khởi lên cho Devadatta. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ví như con la đem đến 
hại mình khi mang thai, đem đến bất hạnh cho người khi mang thai. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh 
vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. 

2 . 

Quả giết hại cây chuối, 

Giết hại tre và lau, 

Cung kỉnh hại người ngu, 

Thai tạng hại con la. 


(IX) (69) Tinh Cần 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là bốn? 

Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện 
pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cổ gắng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích đoạn tận các ác bất thiện 
pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tinh cần đoạn tận. 



4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần tu tập? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích làm cho sanh khởi các thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã 
được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng 
đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại tinh cần này. 

Chế ngự và đoạn tận, 

Tu tập và hộ trì, 

Bổn loại tinh cần này, 

Được bà con mặt trời, 

Được đức Phật thuyết giảng, 
ơ đây vị Tỷ-kheo, 

Với bổn tinh cần này, 

Nhiệt tâm và no lực. 

Đạt được khô đoạn diệt. 


(X) (70) Phi Pháp 

1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua phi pháp có mặt, khi ấy, các đại thần 
phi pháp của vua có mặt. Khi nào các đại thần phi pháp của vua có mặt, khi 
ấy các Bà-la-môn gia chủ phi pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ 
phi pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trỏ thành 
phi pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là phi pháp, khi ấy mặt 
trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, khi 
ấy các dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các 
loại sao đi sai quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào ngày đêm đi 
sai quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa 
tháng đi sai quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nào thời tiết 
và năm đi sai quỹ đạo, khi ấy gió thổi sai lạc trái mùa. Khi nào gió thổi sai 
lạc trái mùa, khi ấy chư Thiên bực mình. Khi nào chư Thiên bực mình, khi 
ấy trời mưa không có điều hòa. Khi nào trời mưa không có điều hòa, khi ấy 
lúa chín trái mùa. Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín trái mùa, khi ấy các 



loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, thì thọ mạng sẽ ngăn, dung sắc xấu, 
yếu sức và nhiều bệnh. 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua đúng pháp có mặt, thì khi ấy các vị đại 
thần đúng pháp có mặt. Khi nào các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, 
khi ấy các Bà-la-môn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia 
chủ đúng pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở 
thành đúng pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là đúng pháp, 
khi ấy mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo. Khi nào mặt trăng, mặt trời đi 
đúng quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào 
các dãy ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ 
đạo. Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi đúng 
quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, khi ấy thời tiết và 
năm đi đúng quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo, khi ấy gió 
thoi đúng mùa. Khi nào gió thoi đúng mùa, khi ấy chư Thiên hoan hỉ. Khi 
nào chư Thiên hoan hỉ, khi ấy trời mưa điều hòa. Khi nào trời trở mưa điều 
hòa, khi ấy, lúa chín đúng mùa. Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín đúng 
mùa, khi ấy loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ mạng sẽ lâu dài, dung 
sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có nhiều bệnh. 

Khi đàn bò lội sông, 

Đầu đàn đi sai lạc, 

Cả đàn đều đi sai, 

Vì hướng dẫn sai lạc. 

Cũng vậy, trong loài Người, 

Vị được xem toi thẳng, 

Neu sở hành phi pháp, 

Còn nói gì người khác, 

Cả nước bị đau khô, 

Neu vua không phỉ pháp. 

Khi đàn bò lội sông, 

Đầu đàn đi đủng hướng, 

Cả đàn đều đủng hướng, 
vì hướng dẫn đủng đường. 

Cũng vậy trong loài Người, 

Vị được xem toi thẳng, 

Neu sở hành đúng pháp, 

Còn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Neu vua sổng đúng pháp. 



—oOo— 


VIII. Phẩm Không Hý Luận 

(I) (71) Không Có Hý Luận 

- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường 
thông suốt và có những căn bản thẳng tấn đế đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, nghe nhiều, tinh cần tinh tấn, có 
trí tuệ. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con 
đường thông suốt, và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 

(II) (72) Chánh Kiến 

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thực hành con 
đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 
Thế nào là bổn? 

Tầm viễn ly, tầm không sân, tầm không hại, chảnh tri kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con 
đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn đế đoạn diệt các lậu hoặc. 

(III) (73) Bậc Chân Nhân 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu không 
phải bậc Chân nhân. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, không phải bậc Chân nhân là người dầu không 
được hỏi, nói lên lời không tán thán người khác; còn nói gì nếu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dè dặt, không ngập ngừng, vị 
này nói lên lời không tán thán người khác, đầy đủ toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, 
cẩn phải được hiếu, này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là người dầu được hỏi, 
không nói lên lời tán thán người khác; còn nói gì nếu không được hỏi! 


Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói 
lên lời tán thán người khác, không đầy đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, 
cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là người dầu được hỏi, 
không nói lên lời không tán thán về minh; còn nói gì nếu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói 
lên lời không tán thán về mình, không đầy đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ- 
kheo, cần phải được hiểu, vị này không phải Chân nhân. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải là Chân nhân là người dầu không 
được hỏi, cũng nói lên lời tán thán về mình; còn nói gì nếu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị này 
nói lên lời tán thán về mình, đầy đủ và toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiểu vị này không phải Chân nhân. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu không 
phải bậc Chân nhân. 

5. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu là bậc Chân 
nhân. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dầu có được hỏi, không nói 
lên lời không tán thán người khác; còn nói gì nếu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi, và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vị ấy nói lên lời 
không tán thán người khác, cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là 
bậc Chân nhân. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dầu không được hỏi, 
cũng nói lên lời tán thán người khác; còn nói gì nếu được hỏi. 

Neu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lời 
tán thán người khác, đầy đủ và toàn bộ. cần phải được hiểu, này các Tỷ- 
kheo, vị này là bậc Chân nhân. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là Người, nếu không được hỏi, 
vẫn nói lên lời không tán thán về mình; còn nói gì nếu được hỏi! 



Neu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lên 
lời không tán thán về mình, đầy đủ và toàn bộ. cần phải được hiểu, này các 
Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân dầu có được hỏi cũng không nói 
lên lời tán thán về mình; còn nói gì nếu không được hỏi! 

Neu được hỏi và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vị ấy nói lên lời tán thán 
về mình, không đầy đủ; không toàn bộ. cần phải được hiểu, này các Tỷ- 
kheo, vị này là bậc Chân nhân. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu là bậc 
Chân nhân. 


(IV) (74) Người Vợ Trẻ 

1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa 
về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha 
chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. 
Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ 
chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!". 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong đêm hay ngày được 
xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi 
trước mặt các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước 
những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, 
do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy đi đi, các 
người có thể biết được gì!". 

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Ta sẽ sống 
với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải học tập. 

(V) (75) Sự Tối Thượng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? Giới tối 
thượng, Định tối thượng, Tuệ tối thượng, Giải thoát tối thượng. Này các Tỷ- 
kheo, có bốn sự tối thượng này. 



2. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? sắc tối 
thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng, hữu tối thượng. Này các Tỷ-kheo, 
có bốn sự tối thượng này. 


(VI) (76) Kusinàrà 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàrà, tại upavattana, trong rừng cây Sàla của 
dân chúng Mallà, giữa những cây Sàla song thọ, trong khi Ngài sắp sửa nhập 
Niết-bàn. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về 
đức Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con đường thực hành, thời này các 
Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi đi, sau chớ có hối tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước 
chúng ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

3. Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về 
Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con đường thực hành, thời này các Tỷ- 
kheo, các Thầy hãy hỏi đi, về sau chớ có hổi tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước 
chúng ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

4. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc Đạo Sư mà không 
hỏi, thời, này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay! Bạch 
Thế Tôn, con tin rằng, trong chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào 
có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đuờng thực hành. 

- Này Ananda, Thầy có lòng tín thành nên nói vậy. Nhung ở đây, này 
Ananda Nhu Lai biết rằng trong chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo 
nào có nghi ngờ hay phân vân gì đổi với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay 
con đuờng thực hành. Này Ananda, trong 500 Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thấp 
nhất đã chứng đuợc quả Dự luu, không còn bị thối đọa, chắc chắn huớng 
đến Chánh Giác. 


(VII) (77) Không Thể Nghĩ Được 

- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, 
thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 
Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu 
nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền 
giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu 
nghĩ... thống khổ. Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ 
đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, 
không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và 
thống khổ. 

-Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, 
thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. 

(VII) (78) Thanh Tịnh Thí Vật 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bổn thanh tịnh thí vật này. Thế nào là bốn? 

Có bổ thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ 
người nhận. Bó bố thí, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh từ người nhận, không 
thanh tịnh từ người cho. Có bố thí, này các Tỷ-kheo, không thanh tịnh từ 
người cho, cũng không thanh tịnh từ người nhận. Có bố thí, này các Tỷ- 
kheo, thanh tịnh từ người cho, cũng thanh tịnh từ người nhận. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí thanh tịnh từ người cho, không 
thanh tịnh từ người nhận? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người cho có giới, theo thiện pháp, còn người nhận 
là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bố thí thanh tịnh từ 
người cho, không thanh tịnh từ người nhận. 

3. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là bố thí, thanh tịnh từ người nhận, không 
thanh tịnh từ người cho? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người bố thí ác giới, theo ác pháp, còn người nhận 
có giới, theo thiện pháp. Như vậy này các Tỷ-kheo, là bố thí, người nhận 
thanh tịnh, người cho không thanh tịnh. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho không thanh tịnh, và 
người nhận cũng không thanh tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người cho là ác giới, theo ác pháp, và người nhận 
cũng là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bố thí, người 
cho không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho thanh tịnh, người nhận 
cũng thanh tịnh? 

Ớ đây này các Tỷ-kheo, người bố thí có giới, theo thiện pháp, và người nhận 
cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bố thí, người 
cho thanh tịnh, và người nhận cũng thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, có bổn loại bố thí thanh tịnh này. 

(IX) (79) Buôn Bán 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta... ngồi một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có hạng người do buôn bán 
như vậy, đi đến thất bại? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có 
hạng người, do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn? Do 
nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người do buôn bán như 
vậy, thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, ỏ đây có hạng 
người do buôn bán như vậy, lại được thành tựu ngoài ý muốn? 

2. -0 đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa-môn hay Bà-la-môn và 
hứa hẹn như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", 



nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Neu từ chỗ đấy mạng chung, đi 
đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại. 

3. Ớ đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa 
như: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đõ", nhưng người ấy 
không cho như đã quyết định muốn cho. Neu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến 
chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy không đi đến thành 
tựu như ý muốn. 

4. Ớ đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa 
như sau: "thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ". Và người ấy 
cho như đã quyết định muốn cho. Neu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ 
này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành tựu như ý 
muốn. 

5. Ớ đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa 
như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đõ", và người ấy 
cho hon như đã quyết định muốn cho. Neu từ chỗ đấy mạng chung đi đến 
chồ này, dầu người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành tựu 
ngoài ý muốn. 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có hạng người do buôn bán 
như vậy đi đến thất bại. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn. Đây là 
nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, do buôn bán như 
vậy, thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ỏ 
đây, có hạng người do buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. 

(X) (80) Tinh Túy của Sự Nghiệp 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân không ngồi giữa trong 
pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự 
nghiệp? 

- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đổ là nữ nhân, này Ananda. Xan tham 
là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda. Đây là nhân, đây là 



duyên, này Ananda, nữ nhân không ngồi giữa pháp đình, không có dấn thân 
vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. 

—0O0— 

IX. Phẩm Không Có Rung Động 

(I) (81) Ăn Trộm 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. Thành tựu với 
bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng đuợc sanh 
lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng 
đuợc sanh lên cõi Trời. 


(II) (82) Nói Láo 

(Như kỉnh trên, (81), chỉ khác bon pháp là: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô 
ác, nói lời phù phiếm.) 

(III) (83) Tán Thán 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Không suy tu, không thẩm sát, tán thán nguời không xứng đáng đuợc tán 
thán; không suy tu, không thẩm sát, không tán thán nguời xứng đáng đuợc 
tán thánh; không suy tu, không thấm sat, tự cảm thấy tin tuởng đối với 
những chỗ không đáng tin tuởng; không suy tu, không thấm sát, tự cảm thấy 
không tin tuởng đối với những chỗ đáng tin tuởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng đuợc sanh 
lên cõi Trời. 


Có suy tư, có thẩm sat, không tán thán người không xứng đáng được tán 
thán; có suy tư, có thẩm sát, tán thán người xứng đáng được tán thán; có suy 
tư, có thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng 
đáng được tin tưởng; không suy tư, không thẩm sat, tự cảm thấy tin tưởng 
đối với những chỗ đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 


(IV) (84) Phẫn Nộ 

(Như kỉnh trên, (83), chỉ khác về bốn pháp: Tôn trọng phẫn nộ, không tôn 
trọng diệu pháp; tôn trọng gièm pha, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng 
lợi dưỡng, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng cung kỉnh, không tôn trọng 
diệu pháp). 

(V) (85) Tối Tăm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối; sống trong bóng tối, hướng đến 
ánh sáng; sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối; sống trong ánh sáng, 
hướng đến ánh sáng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng 
đến bóng tối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ tiện, gia 
đình một người đổ phân, hay gia đình một người thợ săn, đan rổ, hay gia 
đình người đan tre, làm bẫy sập, hay gia đình người đống xe, hay gia đình 
người quét rác, hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn uống thiếu 
thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại 
xấu xí, khó ngó, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại chân, 
hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đò 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ năm, chỗ ở hay đèn. Người ấy 
sống với thân làm ác, sống với miệng nói ác, sống với ý nghĩ ác. Sau khi 
sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối. 



3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối hướng đến 
ánh sáng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ liệt... chỗ 
nằm, chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với thân làm lành, sống với miệng nói 
lành, sống với ý nghĩ lành. Sau khi sống với thân làm lành, với miệng nói 
lành, với ý nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi 
trời, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sống trong bóng 
tối hướng đến ánh sáng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong ánh sáng hướng 
đến bóng tối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được sanh trong một gia đình cao 
quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ giàu có, hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, 
hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có 
nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người 
ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thưong, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hưong liệu, phấn 
sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chúng, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy là hạng 
người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh 
sáng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia 
đình Sát-đế-lỵ giàu có, hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, hay trong gia 
đình gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và 
bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp 
trai, dễ nhìn, dễ thưong, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận 
được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hưong liệu, phấn sáp, chỗ 
nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ 
lảnh. Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ấy khi thân hoại 
mạng chung được sanh lê cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. 

(VI) (86) Thấp Kém 



1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Thấp và thấp, thấp và cao, cao và thấp, cao và cao. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 

(VII) (87) Các Hạng Sa Môn (1) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn tinh luyện 
trong các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là hạng hữu học, đang đi trên con đường, 
sống cố gắng hướng đến vô thượng an ổn khỏi các ách nạn. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, vị trưởng nam vua Sát-đế-lỵ, xứng đáng đế được làm lễ quán đảnh, 
nhưng chưa làm lễ quán đảnh, và đạt đến địa vị bất động. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học, đang đi trên con đường, sống cố gắng hướng 
đến vô thượng an ổn khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn bất động. 

3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
nhưng chưa với thân cảm giác được tâm giải thoát và an trú. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với 
thân cảm giác được tâm giải thoát và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện trong các 
hàng Sa-môn? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không 
được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không 
được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối 
với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít không khả ái, với nhiều 
khẩu nghiệp khả ái, với ít không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít 
không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. 
Ớ đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật hay phát sanh từ đàm, hay 
phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể; hay 
phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, 
hay phát sanh từ các công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục 
của nghiệp; những số cảm thọ ấy không khởi lên nhiều, vị ấy ít bị bệnh tật. 
Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức; do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
tinh luyện trong các hàng Sa-môn. 

6. Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chon chánh, nói về hạng Sa-môn tinh 
luyện giữa các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, nói một cách chon chánh là 
nói về Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được 
yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được yêu 
cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận 
dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Ta sống với các Tỷ-kheo 
nào, các vị ấy đối với Ta, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân 
nghiệp không khả ái; với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không 
khả ái; với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái; giúp đõ với 
nhiều giúp đõ khả ái, với ít giúp đõ không khả ái. Phàm có những cảm thọ 
nào khởi lên, phát sanh từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát sanh từ gió, 
hay phát sanh từ sự gặp gõ các nước trong thân thể, hay phát sanh từ sự thay 
đổi thời tiết, hay phát sanh từ sự gặp gõ các nghịch vận, hay phát sanh từ sự 
công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục các nghiệp; những 
cảm thọ ấy không khởi lên nhiều nơi Ta. Ta ít bị bệnh tật. Đối với bốn 
Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tai, với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, nếu có nói một cách chon 
chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời này các Tỷ- 



kheo, nói một cách chơn chánh là nói về Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa 
các Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VIII) (88) Các Hạng Sa Môn (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hang người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn tinh luyện. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng Sa-môn bất động. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho nhẹ 
bớt tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ có một lần trở lui đời này rồi chấm dứt 
khổ đau. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen hồng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
Bất lai, từ đấy nhập Niết-bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, Tỷ-kheo ngay trong hiện 
tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa- 
môn. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng Sa-môn này có mặt, xuất hiện ỏ đời. 


(IX) (89) Các Hạng Sa Môn 



1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn tinh luyện 
giữa các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất động. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến..., chánh định, chánh trí, 
chánh giải thoát, nhưng không có an trú với thân cảm giác tám giải thoát. 
Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen hồng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có chánh tri kiến... chánh giải thoát, an 
trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa- 
môn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít không 
được yêu cầu... Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chon chánh, nói về hạng 
Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, này các Tỷ-kheo, nói một cách chon 
chánh là nói về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. 

(X) (90) Các Hạng Sa Môn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, Sa-môn tinh luyện 
giữa các Sa-môn. 



2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị hữu học, ý chưa đạt được mục đích, đang sống 
hướng đến vô thượng an ổn khỏi các khố ách. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng Sa-môn bất động. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ... đây là 
tưởng... đây là các hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm 
dứt". Nhưng vị ấy chưa an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen hồng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống, tùy quán sanh diệt trong năm thủ 
uẩn: "Đây là sắc... đây là thức chấm dứt". Và vị ấy an trú với thân cảm giác 
tám giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu cầu nhận y, ít khi 
không được yêu cầu... Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chon chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, người ấy này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chon chánh là nói về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa- 
môn. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 


—oOo— 

X.- Phẩm Asura (A-tu-la) 

(I) (91) Các A Tu La 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la, A-tu-la với quyến thuộc chu Thiên; chu 
Thiên với quyến thuộc A-tu-la; chu Thiên với quyến thuộc chu Thiên. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời A-tu-la với quyến thuộc A-tu- 
la? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời ác giới, theo ác pháp, hội chúng của 
nguời ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
nguời A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời A-tu-la với quyến thuộc chu 
Thiên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời ác giới, theo ác pháp, nhung hội 
chúng của nguời ấy có giới, theo pháp hành. Nhu vậy này các Tỷ-kheo, là 
hạng nguời A-tu-la với quyến thuộc chu Thiên. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời chu Thiên với quyến thuộc A- 
tu-la? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời giữ giới, theo pháp lành, còn hội 
chúng của nguời ấy ác giới, theo ác pháp. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng nguời chu Thiên với quyến thuộc A-tu-la. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng chu Thiên với quyến thuộc chu 
Thiên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời có giới, theo pháp lành, và hội 
chúng của nguời ấy cũng có giới, theo pháp lành. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng nguời chu Thiên với quyến thuộc chu Thiên. 

Bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(II) (92) Định (1) 

- Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời đuợc nội tâm chỉ, nhung không 
đuợc tăng thuợng tuệ pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời 
đuợc tăng thuợng tuệ pháp quán, nhung không đuợc nội tâm chỉ. Ớ đây, này 



các Tỷ-kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ, cũng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm 
chỉ và cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(III) (93) Định (2) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm chỉ, không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được tăng 
thượng tuệ pháp quán, nhưng không được nội tâm chỉ. Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ 
pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm chỉ, cũng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 

2. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được nội tâm chỉ, không được 
tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi người ấy an trú nội tâm chỉ, chú tâm 
thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy, sau một thời gian được nội 
tâm chỉ, và được tăng thượng tuệ pháp quán. 

3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được tăng thượng tuệ pháp 
quán, không được nội tâm chỉ. Sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ 
pháp quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ; người ấy sau một thời gian được 
tăng thượng tuệ pháp quán, và được nội tâm chỉ. 

4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này, không được nội tâm chỉ, 
không được tăng thượng tuệ pháp quán. Người ấy, này các Tỷ-kheo, đế 
chứng đắc các thiện pháp ấy, cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh 
tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyến, chánh niệm, tỉnh giác. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay đầu bị cháy, và đế dập tắt 
khăn và đầu, cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ 
lực, tâm không thổi chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, người ấy, đế chứng đắc các thiện pháp ấy, cần phải thực hiện tăng 
thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyển, chánh 
niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị ấy thành người có được nội tâm chỉ và 
tăng thượng tuệ pháp quán. 



5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này có được nội tâm chỉ, có được 
tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp ấy, cần phải chú tâm tu tập hơn nữa đế đoạn diệt các lậu 
hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IV) (94) Thiền Định 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, không 
chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm 
chỉ. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm chỉ, 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ... (xem 
93, 2). Sau khi đi đến hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, 
người này cần phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, các hành cần phải thấy thế 
nào, các hành cần phải biết thế nào, các hành cần phải quán thế nào?". 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, 
này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; như vậy, các hành cần phải được 
biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 

3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng được tăng thượng tuệ 
pháp quán, không chứng được nội tâm chỉ. Người này sau khi đi đến hạng 
người chứng được nội tâm chỉ này, cần phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, 
tâm cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào. Tâm cần phải nhứt 
tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? Người ấy trả lời cho vị này: 
"Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, thưa Hiền giả, tâm cần phải 
an lập; như vậy, tâm cần phải an trú; như vậy, tâm cần phải nhứt tâm; như 
vậy, tâm cần phải định tĩnh." Vị ấy sau một thời gian, chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán, chứng được nội tâm chỉ. 

4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này không chứng được nội tâm chỉ, 
không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Người này, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đi đến hạng người chứng nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ 



pháp quán, người này cần phải nói như sau: "thưa Hiền giả, tâm cần phải an 
lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải nhứt tâm thế nào? 
Tâm cần phải định tĩnh thế nào? Các hành cần phải thấy thế nào? Các hành 
cần phải biết thế nào? Các hành cần phải quán thế nào?" Người ấy trả lời 
cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, này Hiền giả, 
tâm cần phải an lập; như vậy, tâm cần phải an trú. Như vậy, tâm cần phải 
nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tĩnh; như vậy, các hành cần phải thấy; 
như vậy, các hành cần phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 

5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú 
trong các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 

(V) (95) Que Lửa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 


Không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; 
hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi mình và lợi người. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu 
đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở 
làng, hay ở rừng. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như 
ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người. 

3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người không lợi 
mình. Người này so với hai hạng người kia, vi diệu hon, thù thắng hon. Ớ 
đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình không lơị người. 
Hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hon thù thắng hon. Tại 
đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, 
hạng người này so với bốn hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng 
thủ, vô thượng và cực thắng. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng 



người này so với bốn hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, 
vô thượng và cực thắng. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VI) (96) Lọi Mình (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng người hướng đến lợi 
người, không lợi mình; hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng 
đến lợi người; hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho 
mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, hướng đến nhiếp phục 
sân cho mình... nhiếp phục si cho mình, không khích lệ người khác nhiếp 
phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, 
không lợi người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
lợi mình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham 
cho tự mình, khích lệ nhiếp phục tham cho người, không hướng đến nhiếp 
phục sân cho tự mình... không hướng đến nhiếp phục si cho tự mình, khích 
lệ nhiếp phục si cho người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng 
đến lợi người, không lợi mình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, 
không hướng đến lợi người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham 
cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, không nhiếp phục 
sân cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sân... không nhiếp 
phục si cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi 
người. 



5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho tự 
mình, và khích lệ người khác nhiếp phục tham, hướng đến nhiếp phục sân 
cho tự mình... hướng đến nhiếp phục si cho tự mình và khích lệ người khác 
nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi ích 
cho mình và cho người. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VII) (97) Lọi ích Cho Mình (2) 

1 . (Như kinh (96), đoạn đầu) 

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không 
lợi người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người, mau mắn nhận xét trong các thiện 
pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, 
sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; nhưng không phải 
là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm chính xác, rõ 
ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; không phải là người thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không có lợi 
người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
có lợi mình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau mắn nhận xét trong các 
thiện pháp, không thọ trì các pháp đã được nghe, không suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì, không có sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành 
pháp tùy pháp; là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát 
âm chính xác rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; là người thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không có lợi 
mình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người, không hướng đến lợi mình và 
lợi người? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có mau mắn nhận xét trong 
các thiện pháp... không có sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp; không phải là người thiện ngôn, khéo nói... làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng 
đến lợi mình và lợi người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình và lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người mau mắn nhận xét trong các thiện 
pháp... sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Là người 
thiện ngôn, khéo nói... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VIII) (98) Lọi Mình(3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 

Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; 
không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi mình, lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IX) (99) Những Học Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 


Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; 
không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi mình, lợi người. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát sanh, không khích 
lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khích 
lệ người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
không khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình từ bỏ đắm 



say rượu men, rượu nấu; nhưng không khích lệ người khác từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến 
lợi mình, không lợi người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không 
lợi mình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không từ bỏ sát sanh, khích 
lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình không từ bỏ lấy của không cho;... tự 
mình không bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự 
mình không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; khích lệ người khác từ bỏ 
đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
hướng đến lợi người, không lợi mình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không từ bỏ sát sanh, không 
khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình không từ bỏ lấy của không 
cho;... tự mình không từ bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói 
láo... tự mình không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; không khích lệ 
người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người không hướng đến lợi mình, lợi người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi mình, lợi 
người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ 
người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho... tự cho mình từ 
bỏ tà hạnh trong các dục... tự cho mình từ bỏ nói láo... tự mình từ bỏ đắm 
say rượu men, rượu nấu; khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu 
nấu; khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(X) (100) Potaliya 

1. Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 



hưu, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Potaliya đang ngồi một 
bên: 

2. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán thán đối với người 
không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói 
lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời. Ớ đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán hạng 
người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói 
lời không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự 
kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng người 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ớ đây, này 
Potaliya, có hạng người nói lời không tán thán đổi với hạng người không 
đáng tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tán thán đối 
với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

3. Này Potaliya, có bổn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Này 
Potaliya, trong bốn hạng người này hạng người nào Ông chấp nhận là vi 
diệu hơn, thù thắng hơn? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ớ đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời không tán thán đối với 
hạng người không đáng được tán thán... không nói lời tán thán đổi với người 
xứng đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ớ đây, thưa 
Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời tán thán đối với hạng người đáng 
được tán thán... không nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng 
được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ớ đây, thưa Tôn giả 
Gotama, có hạng người không nói lời không tán thán đối với hạng người 
không đáng được tán thán... không nói lời tán thán đối với hạng người được 
tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Ớ đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời không tán thán đối với 
hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời; nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời. Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có 



mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng 
người này không nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng 
được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán 
đối với hạng người xứng đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời, hạng người này đối với tôi đáng được chấp nhận là vi diệu hơn, 
thù thắng hơn trong bốn hạng người trên. Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, 
thật là vi diệu tức là xả này. 

4. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn?... Này Potaliya, có bốn hạng người này... ở trong đời. Này Potaliya, 
trong bốn hạng người này, này Potaliya, hạng người này, nói lời không tán 
thán đối với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời; nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, hạng người này vi hơn, thù thắng hơn, đối 
với bốn hạng người trên. Vì cớ sao? Này Potaliya, thật là vi diệu, tức là tại 
đây, tại đây rõ biết đúng thời. 

5. - Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người... hiện hữu ở đời. Thế nào là 
bốn?... Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán... nói lời tán thán đối 
với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; 
hạng người này, tôi chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người 
trên. Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại đây, tại đây 
rõ biết đúng thời. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống... để cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, pháp được Tôn giả Gotama tuyên thuyết với nhiều pháp môn. Con nay 
xin quy y Tôn giả Gotama... từ nay cho đến trọn đời, con xin quy ngưỡng. 


—0O0— 

XI. Phẩm Mây Mưa 

(I) (101) Mây Mưa (1) 

1. Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, 
không có mưa; có mưa, không có sấm; không có sấm, cũng không có mưa; 
có sấm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại 
mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm, 
không có mưa; hạng người có mưa, không có sấm; hạng người không có 
sấm, không có mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm, không có mưa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không có làm. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
loại mây có sấm, không có mưa ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng 
người này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sấm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không có nói. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không có sấm. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, loại mây chỉ có mưa, không có sấm ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm, cũng không có 
mưa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, không có làm. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có sấm, không có mưa. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, loại mây không có sấm, không có mưa ấy, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

7. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có làm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 
mây có sấm và có mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này 
giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bổn hạng người giống như loại mây này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


(II) (102) Mây Mưa (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, 
không có mưa; có mưa, không có sấm; không có sấm không có mưa; có sấm 
và có mưa. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như các loại 
mây mưa này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm, 
không có mưa; hạng người có mưa, không có sấm; hạng người không có 
sấm, không có mưa; hạng người có sấm và có mưa. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có sấm không có mưa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng Pháp, Khế kinh, ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng không hoỉ tự noí như thị thuyềt Bổn sanh, Vị tằng 
hữu pháp, Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", 
..."Đây là Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt", ... không như thật quán tri: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có 
sấm không có mưa Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm, không có 
mưa ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có mưa, không có sấm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có học thuộc lòng Pháp, như 
Khế kinh, ứng tụng, ... Quảng thuyết. Vị ấy như thật quán tri: "Đây là Khổ", 
..."Đây là Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt", ... như thật quán tri: "Đây là con 
Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có 
mưa, không có sấm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có mưa, không 
có sấm ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ 
ấy. 

5. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm và không có 
mưa? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không học thuộc lòng Pháp như Khế 
kinh... Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là 
Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt",... không như thật quán tri: "Đây là con 
Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có sấm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây không có sấm, 
không có mưa, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví 
dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người học thuộc lòng Pháp như Khế kinh... 
Quảng thuyết. Người ấy như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ 
tập", ... "Đây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa đến 
Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giong như loại mây này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


(III) (103) Cái Ghè 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là bốn? 

Trống và bịt; đầy và mở; trống và mở; đầy và bịt. Này các Tỷ-kheo, có bốn 
loại ghè này. 

2. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại ghè 
này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt. 

3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người trống và bịt? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ khả ái, khi đi tới đi lui, 
khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, 
bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ 
tập", ... "Đây là Khổ diệt"... không như thật quán tri:"Đây là con Đường đưa 
đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trống và bịt. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, các ghè trống và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
người này giống như ví dụ ấy. 



4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và mở? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi 
tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo 
tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là 
Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa 
đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, các ghè đầy và mở ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
người này giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trống và mở? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi 
tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo 
tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", 
..."Đây là Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt"... không như thật quán tri: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
trống và mở, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và bịt? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi 
lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng- 
già-lê, mang y bát, vị ấy như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ 
tập", ... "Đây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa đến 
Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và bịt. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, các ghè đầy và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này 
giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người giống như các loại ghè này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


(IV) (104) Hồ Nước (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là bốn? Cạn nhưng có 
vẻ sâu, sâu nhưng thấy cạn, cạn và thấy cạn, sâu và thấy sâu. Này các Tỷ- 
kheo, có bốn loại hồ nước này. 

(V) (105) Các Hồ Nước (2) 



1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là bốn? Cạn có vẻ 
sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Này các Tỷ-kheo, có bốn 
loại hồ nước này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với hồ nước 
này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn. Cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ sâu? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ khả ái... (như kỉnh 103, từ 
so 3 cho đến so 6). 


(VI) (106) Các Trái Xoài 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. Thế nào là bốn? 

Chưa chín có vẻ chín, chín có vẻ chưa chín, chưa chín có vẻ chưa chín, chín 
có vẻ chín, Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với bốn loại 
xoài này. Thế nào là bốn ? (như kình 103, từ sổ 3 đến so 6) 

Quang Pham(VII) (107) Các Loại Chuột 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là bốn? 

Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang 
có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại 
chuột này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang 
có ở. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có đào hang, nhưng không ở? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng Pháp như Khế kinh... 
Quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ 
tập", ... "Đây là Khổ diệt" ... "Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". Như 



vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đào hang, nhưng không ở. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, loại chuột có đào hang, nhưng không ở ấy, Ta nói rằng, này 
các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ở, không đào hang? (xem 
như kinh 102). 


(VIII) (108) Các Loại Bò Đực 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. Thế nào là bốn? 

Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người; hung 
dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình; hung dữ với 
đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò 
của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, có bốn 
loại bò đực này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại bò 
đực này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của 
người; hạng hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của 
mình; hạng hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người; 
hạng không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của 
người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
mình, không là một khiếp đảm cho hội chúng của người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với 
đàn bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn bò 
của mình, không hung dữ với đàn bò của người ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ- 
kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, 
không hung dữ với đàn bò của mình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
người, không là một khiếp đảm cho hội chúng của mình. Như vậy, này các 



Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với 
đàn bò của mình. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn bò 
của người, không hung dữ với đàn bò của mình ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ- 
kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

5. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, 
hung dữ với đàn bò của người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của 
mình và cho hội chúng của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người... (như trên)... giống như ví dụ ấy. 

6. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của 
mình và không hung dữ với đàn bò của người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không là một khiếp đảm cho đàn bò 
của mình, không là một khiếp đảm cho đàn bò của người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ 
với đàn bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực không hung dữ 
với đàn bò của mình và không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại bò đực này, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


(IX) (109) Các Cây 

1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại cây này. Thế nào là bốn? 

Có giác cây, bao vây với giác cây; có giác cây bao vây với lõi cây; có lõi cây 
bao vây với giác cây; có lõi cây bao vây với lõi cây. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn loại cây này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bổn loại 
cây này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người là giác cây, bao vây với giác cây; hạng người là giác cây, bao 
vây với lõi cây; hạng người là lõi cây, bao vây với giác cây; hạng người là 
lõi cây, bao vây với lõi cây. 



3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao vây với giác 
cây? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp, hội chúng 
người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người giác cây bao vây với giác cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là 
giác cây, bao vây với giác cây ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao vây với lõi 
cây? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác pháp, hội chúng 
người ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
giác cây bao vây với lõi cây. Ví như... giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao vây với giác 
cây? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, nhưng hội 
chúng của người ấy theo ác giới, ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người lõi cây bao vây với giác cây. Ví như... giống như ví dụ ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao vây với lõi cây? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, hội chúng 
người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người có lõi cây bao vây với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
lõi cây bao vây với lõi, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống 
như ví dụ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này, có mặt 
hiện hữu ở đời. 


(X) (110) Các Con Rắn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? 

Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; loại ác độc nhưng không nọc độc; 
loại có nọc độc và ác độc; loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các 
Tỷ-kheo, có bốn loại rắn độc này. 



2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại 
rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; hạng người ác độc nhưng 
không nọc độc; hạng người có nọc độc, có ác độc; hạng người không có nọc 
độc, không có ác độc. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc, nhưng không ác 
độc? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ 
không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không ác 
độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy, 
Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ác độc, nhưng không có 
nọc độc? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ 
tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc... 
giống như ví dụ ấy. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại 
lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc... giống như ví dụ 
ấy. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có 
ác độc? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ 
không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có 
nọc độc, và không có ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn không có 
nọc độc, không có ác độc ấy, Ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ 
ấy. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 



—oOo— 


XII. Phẩm Kesi 
(I) (101) Kesi 

1. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thế tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế tôn nói với Kesi, người đánh xe điều 
phục ngựa đang ngồi một bên: 

2. - Này Kesi, Ông là người đánh xe điều phục ngựa, có chế ngự. Và này 
Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như thế nào? 

- Bạch Thế tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm 
mỏng; con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời thô ác; con nhiếp 
phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác. 

- Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với 
lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu 
nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác, thời Ông làm gì với con ngựa 
ấy? 

- Bạch Thế tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục 
với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu 
nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế tôn, con 
giết nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đình thầy 
của con! Nhưng bạch Thế tôn, Thế tôn là bậc Vô thượng, đánh xe điều ngự 
những ai đáng được điều ngự, như thế nào Thế tôn nhiếp phục những ai 
đáng được điều phục? 

3 - Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục với lời nói mềm 
mỏng, Ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn, Ta nhiếp phục với lời nói vừa 
mềm mỏng, vừa cứng rắn. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mềm mỏng: Đây là thân làm thiện, đây 
là quả báo thân làm thiện. Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. 
Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện, Đây là chư thiện. Đây là 
loài Người. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng rắn: Đây là thân làm ác, đây là quả 
báo thân làm ác. Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ 


ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là 
loại ngạ quỷ. 

Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn: Đây là thân 
làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện. Đây là thân làm ác, đây là quả báo 
thân làm ác. Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Đây là lời nói 
ác, đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ 
thiện. Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là chu Thiên. Đây là 
loài Nguời. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là ngạ quỷ. 

- Bạch Thế tôn, nếu nguời đáng đuợc điều phục không chịu nhiếp phục với 
lời nói mềm mỏng của Thế tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, 
không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cúng rắn, thời Thế tôn làm 
gì với nguời ấy? 


- Này Kesi, nếu nguời đáng đuợc điều phục không chịu nhiếp phục với lời 
nói mềm mỏng của Ta, không chịu nhiếp phục với lời nói cúng rắn, không 
chịu nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời Ta 
giết hại nguời ấy! 

4. - Nhung bạch Thế tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế tôn. Tuy vậy, 
Thế tôn nói: "Này Kesi, Ta giết hại nguời ấy". 

- Thất vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với Nhu Lai. Nhung nguời 
đáng đuợc điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, 
không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời 
nói mềm mỏng và cứng rắn, Nhu Lai nghĩ rằng nguời ấy không xứng đáng 
đẻ đuợc nói đến, đế đuợc giáo giới. Và các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ 
rằng nguời ấy không xứng đáng đế đuợc nói đến, đế đuợc giáo giới. Bị giết 
hại, này Kesi là con nguời này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Nhu Lai 
nghĩ rằng không đáng đuợc nói đến, không đáng đuợc giáo giới, bị các vị 
đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng đuợc nói đến, không đáng 
đuợc giáo giới. 

- Bạch Thế tôn, nguời ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại là nguời nào bị Nhu Lai 
nghĩ rằng không xứng đáng đuợc nói đến, không xứng đáng đuợc giáo giới, 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng đuợc nói đến, không 
đáng đuợc giáo giới. Thật vi diệu thay, bạch Thế tôn! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế tôn! ... bắt đầu từ nay, mong Thế tôn nhận con làm đệ tử cu sĩ, cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy nguỡng. 



(II) (112) Tốc Độ 

1. - Thành tựu với bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục 
hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, đuợc xem 
là biếu tuợng của vua. Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với nhẫn 
nhục, với thiện ngôn. 

Thành tựu với bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục, 
hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, đuợc xem 
là biểu tuợng của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, Tỷ-kheo xứng đáng 
đuợc cung kính, xứng đáng đuợc tôn trọng, xứng đáng đuợc chắp tay, là 
ruộng phuớc vô thuợng ỏ đời. Thế nào là với bốn? Với trực tánh, với tốc độ, 
với kham nhẫn, với thiện ngôn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng đuợc 
cung kính, xứng đáng đuợc tôn trọng, xứng đáng đuợc chắp tay, xứng đáng 
đuợc cúng dirờng, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

(III) (113) Gậy Thúc Ngựa 

1. - Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bổn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây 
gậy thúc ngựa liền bị dao động, kích thích nghĩ rằng: "Hôm nay, nguời đánh 
xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?" Nhu vậy, này các 
Tỷ-kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt, hiện hữu ỏ đời. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích. Nhung khi bị gậy 
thúc ngựa đâm vào lông, nó liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm 
nay, nguời đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?" 
Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục. Này các 
Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ hai, có mặt, hiện hữu ở 
đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích. Khi bị gậy thúc 



ngựa đâm vào lông, nó không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy 
thúc ngựa đâm vào thịt, liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, 
người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào?" Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện, thuần thục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy 
bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa 
đâm vào lông, không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào 
thịt, không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xưong, bị 
dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ 
bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là 
loài ngựa hiền thiện, thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiền 
thiện, thuần thục thứ tư, có mặt, hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loài ngựa hiền thiện, thuần thục, có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

5. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiền thiện, thuần thục này 
có mặt, hiện hữu ỏ đời. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, thuần thục nghe tại một 
làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị 
mạng chung; người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy 
như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được tối thắng sự 
thật; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện, thuần thục ấy, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, 
bị dao động kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện 
thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
hạng người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần 
thục thứ nhất có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện, thuần thục 
không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn 
ông bị đau khổ hay bị mệnh chung, nhưng khi tự mình thấy người đàn bà 
hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, 
kích thích. Bị kích thích, vị ấy nhu lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy 
chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thế nhập, thấy 
được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục 
ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, bị dao động, kích thích, Ta nói 



rằng, này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ 
ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ hai có mặt, hiện hữu ở 
đời. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện, thuần thục 
không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn 
ông bị khổ đau hay bị mệnh chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay 
người đàn ông khổ đau hay mệnh chung. Nhưng, khi có một người bà con 
hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung, người ấy do 
vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, 
với thân vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể 
nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện 
thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bị dao động, kích 
thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ ba có 
mặt, hiện hữu ở đời. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục 
không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn 
ông bị khổ đau hay mệnh chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay 
người đàn ông khổ đau hay bị mệnh chung, không có người bà con hay 
người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung. Nhưng khi tự 
mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, nhói đau, chói đau, mãnh 
liệt, kịch liệt, không phải khả hỷ, không khả ý, đoạt mạng sống, vị ấy bị dao 
động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, 
vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, 
thấy được sự thật ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần 
thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xưong mới bị dao động, kích 
thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục 
thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


(IV) (114) Con Voi 



1. - Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng 
đáng cho vua, là tài sản của Vua, đuợc xem là biểu tuợng của vua. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, 
biết đi đến. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi nguời nài sai làm một công 
tác, hoặc đã làm từ truớc hay chua làm từ truớc, sau khi nhiệt tâm tác ý, 
hoàn toàn chú tâm lóng tai và lắng nghe. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là con 
voi của vua biết nghe. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trận, giết voi, 
giết nguời cuõi voi, giết ngựa, giết nguời cuời ngựa, giết hại xe, giết hại 
nguời cuõi xe, giết các bộ binh. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của 
vua biết sát hại. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến truờng, chịu 
đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa 
chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ và 
các tiếng ồn ào khác. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 
kham nhẫn. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi nguời nài sai đi đến huớng 
nào, hoặc truớc kia đã có đi hay truớc kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy 
một cách mau mắn. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết đi 
đến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua xứng đáng 
là của vua, là tài sản của vua, đi đến làm biếu tuợng của vua. 

6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, Tỷ-kheo xứng đáng 
đuợc cung kính, xứng đáng đuợc tôn trọng, xứng đáng đuợc chắp tay, xứng 



đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi Pháp và Luật do Như Lai thuyết được 
thế thuyết giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm đã khởi lên, 
từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận sân 
tầm đã khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
biết sát hại. 

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng, kham 
nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói chửi mắng, phỉ báng, chịu đựng các cảm 
thọ về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết 
điếng người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết kham nhẫn. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phưong hướng nào từ trước chưa 
từng đi, tại đấy, mọi hành được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được 
đoạn diệt. Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết đi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng được 
cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng 
được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(V) (115) Các Trường Hợp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hop này. Thế nào là bốn? 



Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm không thích ý, đưa đến không lợi ích 
cho người làm. Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm không thích ý, đưa đến 
lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm được thích ý, 
không đưa đến lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm 
được thích ý, đưa đến lợi ích cho người làm. 

2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không thích ý; không đem 
lại lợi ích cho người làm; trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng 
về cả hai phương diện không nên làm. Trường hợp này làm không thích ý, 
đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Trường hợp làm không đem lại 
lợi ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Đây là 
trường hợp, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện không nên 
làm. 

3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không thích ý, nhưng đem 
lại lợi ích cho người làm; trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, người ta 
có thể biết kẻ ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tấn của con 
người, nồ lực của con người. Và này các Tỷ-kheo, người ngu không suy xét 
rằng: "Dầu trường hợp này không thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi 
ích cho người làm". Người ấy không làm trường hợp này. Do không làm 
trường hợp này, nên không đưa lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này 
các Tỷ-kheo, suy xét rằng: "Dầu trường hợp này làm không được thích ý, 
nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm". Người ấy làm trường 
hợp này. Do làm trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người ấy. 

4. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được thích ý, nhưng không 
đem lại lợi ích cho người làm; trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, 
người ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tấn 
của con người, nỗ lực của con người. Này các Tỷ-kheo, người ngu không 
suy xét rằng: "Dầu trường hợp này, làm được thích ý, nhưng trường hợp này 
không đem lại lợi ích cho người làm". Người ấy làm trường hợp này không 
đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy làm trường hợp này, và trường hợp 
này không đem lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, suy 
xét như sau: "Dầu trường hợp này làm được thích ý, nhưng không đem lại 
lợi ích cho người làm". Vị ấy không làm trường hợp này, do không làm 
trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người ấy. 

5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được thích ý, và đem lại lợi 
ích cho người làm; trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả 
hai phương diện đều nên làm. Trường hợp này, làm được thích ý, đây là 



trường hợp nghĩ răng cân phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích cho 
người làm, đây là trường họp nghĩ rằng cần phải làm. Trường họp này, này 
các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều phải làm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn trường họp này. 

(VI) (116) Không Phóng Dật 

1. - Trong bốn trường họp, này các Tỷ-kheo, cần phải không phóng dật. Thế 
nào là bốn? 

Hãy từ bỏ thân làm ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thân làm lành, và ở đây 
chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập lời nói 
lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, này các Tỷ-kheo, hãy 
tu tập ý nghĩ lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến, này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có phóng dật. 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm 
lành ... (như trên)... đã từ bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi 
về đời sau, về chết. 


(VII) (117) Hộ Trì 

1. - Trong bốn trường họp, này các Tỷ-kheo, không phóng dật, niệm và tâm 
hộ trì cần phải làm do tự mình. Thế nào là bốn? 

Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có 
tham đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. 
Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có 
sân hận!", không phóng dật, niệm ... do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong rằng đối 
với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có si mê!", không phóng dật, niệm 
... do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho say đắm, 
tâm ta chớ có say đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm 
do tự mình. 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp khiến cho tham đắm, 
tâm không tham đắm, tự ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân đối với các pháp khiến cho si 
mê, tâm không si mê, tự ngã được ly si; đổi với các pháp khiến cho say đắm, 
tâm không say đắm, tự ngã được ly đắm say; thời vị ấy không có sợ hãi, 



không có dao động, không có hốt hoảng, không roi vào hoảng sợ, không có 
đi do nhân các Sa-môn có nói gì. 

(VIII) (118) Xúc Động 

1. - Có bổn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam thấy cần phải xúc động 
mãnh liệt. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, 
cần phải xúc động mãnh liệt. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã giác ngộ 
Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải 
xúc động mãnh liệt. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai chuyến pháp luân vô 
thượng. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã nhập Niết-bàn giới, không có dư. Đây là 
trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. 

Có bốn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam thấy cần phải xúc động 
mãnh liệt. 


(IX) (119) Sợ Hãi (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sanh, sợ 
hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 

(X) (120) Sợ Hãi (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về lửa, sợ 
hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về ăn trộm. 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 

-ooOoo- 

XIII. Phẩm Sợ Hãi 
(I) (121) Tự Trách 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình 
trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú. 


2. -Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình trách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Neu thân ta làm ác, lời nói 
ta ác, ý nghĩa ta ác, thời tự ngã có thế trách ta về phương diện giới: "Sao lại 
làm nghiệp ấy?". Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập 
thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý nghĩ ác, tu 
tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi 
tự trách. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người khác trách? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Neu thân ta làm ác, lời nói 
ta ác, ý nghĩ ta ác, thời các người khác có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ấy?". Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận 
thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, 
đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 

4. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa khi bắt được người ăn 
trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ 
chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng 
hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt 
la hầu khẩu hình (lấy xương và thịt cho rộng ra, rồi đổ dầu sôi vào miệng), 
hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa), đốt tay, lấy rơm bện lại rồi siết 
chặt, lấy vỏ cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào thịt, cắt thịt 
thành hình đồng tiền, quang sắt chảy trên thân đầy vết thương rồi chà mạnh, 
chuyến hình (bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), 
cao đạp đài (lột da phần trên, lấy chày giã cho nát thân). Họ tưới bằng dầu 
sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. 
Người ấy suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua 
chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình 
phạt sai khác ... họ lấy gươm chặt đầu". Người ấy vì sợ hãi sự sợ hãi hình 
phạt, không có đi trộm, cướp tài sản người khác. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy nghĩ như sau: "Với ai thân làm 
ác, có ác dị thục trong tương lai, với ai lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có ác dị 
thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, 
không có sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?". Người ấy vì sợ hãi ác 
thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời 
nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống với tự ngã trong sạch. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi ác thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sợ hãi này. 

(II) (122) Sóng Biển 

1. - Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi với người đi 
xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về 
nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi với người đi xuống nước. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số thiện nam tử đã xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, có bốn sự 
sợ hãi được chờ đợi. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi 
về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta nay bị sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta 
mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi được xuất gia 
như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Thầy 
cần phải đi ra như vậy, Thầy cần phải đi về như vậy, Thầy cần phải ngó tới 
như vậy, Thầy cần phải ngó quanh như vậy. Thầy cần phải co tay như vậy, 
Thầy cần phải duỗi tay như vậy, Thầy cần phải mang y sanghati như vậy, 
mang bát y như vậy". Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta chưa 
xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên giáo người khác. Những người 
này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải 
giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy phẫn nộ, không 
hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người 
này được gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi về sóng. Naỳ các Tỷ Kheo sơ hãi về 
sóng là đồng nghĩa với phẫn não. Naỳ các Tỷ Kheo đây gọi là sợ hãi về 
sóng. 



4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ nhu sau: "Ta nay bị sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, uu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta 
mong có thể thấy đuợc sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi đuợc xuất gia 
nhu vậy, vị này đuợc các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Thầy 
cần phải nhai cái này, Thầy không nên nhai cái này; Thầy nên ăn cái này, 
Thầy không nên ăn cái này; Thầy nên nếm cái này, Thầy không nên nếm cái 
này; Thầy nên uống cái này, Thầy không nên uống cái này; cái gì Thầy đuợc 
phép, Thầy nên nhai, cái gì Thầy không đuợc phép, Thầy không nên nhai; 
cái gì đuợc phép, Thầy nên ăn, cái gì không đuợc phép, Thầy nên ăn; cái gì 
đuợc phép, Thầy nên nếm, cái gì không đirợc phép, Thầy nên nếm; cái gì 
đuợc phép, Thầy nên uống, cái gì không đuợc phép, Thầy nên uống; đúng 
thời Thầy nên nhai, không đúng thời Thầy không nên nhai; đúng thời Thầy 
nên ăn, không đúng thời Thầy không nên ăn; đúng thời Thầy nên nếm, 
không đúng thời Thầy không nên nếm; đúng thời Thầy nên uống, không 
đúng thời Thầy không nên uống". Vị ấy suy nghĩ nhu sau: "Truớc kia, khi 
chúng ta chua xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì chúng ta 
không muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn, cái gì 
chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nếm, cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta 
muốn, chúng ta uống, cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. 
Cái gì đuợc phép, chúng ta nhai, cái gì không đuợc phép, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đuợc phép, chúng ta ăn, cái gì không đuợc phép, chúng ta cũng 
ăn. Cái gì đuợc phép, chúng ta nếm, cái gì không đuợc phép, chúng ta cũng 
nếm. Cái gì đuợc phép, chúng ta uống, cái gì không đuợc phép, chúng ta 
cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai, cái gì không đúng thời, chúng ta 
cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn, cái gì không đúng thời, chúng ta 
cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nếm, cái gì không đúng thời, chúng ta 
cũng nếm. Cái gì đúng thời, chúng ta uống, cái gì không đúng thời, chúng ta 
cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng duờng chúng ta ban ngày, phi 
thời, những món ăn thuợng vị loại cứng và loại mềm, hình nhu những món 
này, chúng ta bị chận đứng lại trên miệng". Nhu vậy, vị ấy từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. Này các Tỷ kheo, đây đuợc gọi là vị Tỷ kheo bị sợ hãi với 
sự sợ haĩ về cá sấu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nuớc xoáy? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ nhu sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, uu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thấy đuợc sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi đuợc xuất gia nhu vậy, 
vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn đế khất thực, 
không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không 
an trú, các căn không phòng hộ, huởng thụ đuợc cung cấp đầy đủ, đuợc thực 
hiện năm dục truởng dirõng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ 
nhu sau: "Chúng ta xua kia chua xuất gia đã huởng thọ, đuợc cung cấp đầy 
đủ, đuợc thực hiện năm dục truởng duỡng và cảm thấy hoan hỷ trong đó. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thể vừa huởng thị tài sản, vừa làm các công đức". Vị 
ấy từ bỏ học tập và trỏ về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, đây đuợc gọi là vị Tỷ- 
kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nuớc xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. 
Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về nuớc xoáy là đồng nghĩa với năm dục truởng 
duõng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi về nuớc xoáy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ nhu sau: "Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, uu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 
thấy đuợc sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này". Khi đuợc xuất gia nhu vậy, vị 
này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không 
phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an 
trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ỏ đây những phụ nữ mặc y phục 
không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thấy những phụ 
nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh, ái dục 
phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về 
hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về 
cá dữ, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về cá dữ là 
đồng nghĩa với phụ nữ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi về cá dữ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này, ỏ đây, một số thiện nam tử xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này. 

(III) (123) Hạng Ngưòi Sai Khác (1) 

1. - Có bốn hạng nguời này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 



Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được 
an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có 
thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Phạm chúng thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư 
Thiên ở Phạm chúng Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến 
hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa 
ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi 
an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện 
hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy 
... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp này, 
này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Quang âm thiên. Tại 
đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 
đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không 
nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy ... 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Bổn kiếp, này các Tỷ- 
kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Tại đấy, kẻ 
phàm phu, sau khi an trú ... Đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do 
vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền 
ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Quảng quả Thiên. Năm kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô 
lượng các chư Thiên ở Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an 
trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên, đi 
đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, 
sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư 



Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng nguời này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IV) (124) Các Hạng Ngưòi Sai Khác (2) 

1. - Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ỏ đời. Thế 
nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời ly dục, ly ác pháp, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhất. Ớ đây, về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tuởng, 
thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thuờng, là khổ, là bệnh, là ung 
nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là huớng ngoại, là hoại diệt, là 
trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung đuợc sanh cộng 
trú với chu Thiên ở Tịnh cu Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, 
không có chung cùng với các hàng phàm phu. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng nguời làm cho tịnh chỉ tầm và tứ 
... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tu và an trú. Vị ấy, ở đây về 
các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc truởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy 
tùy quán là vô thuờng, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là 
bệnh hoạn, là huớng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung đuợc sanh cộng trú với chu Thiên ở Tịnh cu 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng các hàng 
phàm phu. 

Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(V) (125) Từ (1) 

1. - Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời với tâm, cùng khởi với từ, biến mãn 
một phuong rồi an trú; cũng vậy phuong thứ hai, cũng vậy phuong thứ ba, 
cũng vậy phuong thứ tu, nhu vậy, cùng khắp thế giới, trên, duới, bề ngang, 
hết thảy phuơng xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm 
cùng khởi với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm đuợc 
vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm đirợc an lạc; an trú 



trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thổi đọa; khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm chúng 
Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ỏ cõi 
Phạm chúng Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ 
ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho 
đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy . Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là 
sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm 
phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với bi 
... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phưong rồi an trú; cũng vậy phưong thứ hai, cũng vậy phưong thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị 
ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên 
ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. 
Hai kiếp, này các Tỷ-kheo, là thọ mạng của các chư Thiên ở Quang âm 
Thiên ... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến tịnh Thiên. Bổn kiếp, 
này các Tỷ kheo là thọ mạng của chư Thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Năm kiếp, này các Tỷ- 
kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ 
phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau khi sống 
trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, 
sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện 
hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VI) (126) Từ (2) 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? 



ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ ... (như 
kinh 125, 1À) không hận, không sân. ... (như kinh 121, 1) là vô ngã. Vị ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này, không có chung cùng các hàng 
phàm phu. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. 


(VII) (127) Vi Diệu (1) 

1- Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, xuất hiện, có bốn pháp vi 
diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát từ bỏ thân ỏ cõi trời Đâu-suất, chánh niệm, tỉnh 
giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng 
xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới của chư 
Thiên, thế giới Ma vưong và Phạm thiên, quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. Cho đến những thế giới ỏ chặng giữa bất hạnh, 
không có nền tảng, tối tăm u ám, tại đấy, mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, 
đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh 
giới ấy, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư Thiên hiện 
ra. Và các chúng sanh, sanh tại đấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: 
"Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa 
từng thứ nhất có xuất hiện. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát chánh niệm tỉnh giác, từ bụng mẹ 
sanh ra, khi ấy, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư 
Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới của chư Thiên, thế giới 
Ma vưong và Phạm thiên, quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền 
tảng, tối tăm u ám, tại đấy, mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức 
như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một 
hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư Thiên hiện ra. Và các 
chúng sanh, sanh tại đấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có 
những chúng sanh khác sống ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có thứ 
hai xuất hiện. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chứng ngộ được vô thượng Chánh 
Đẳng Giác, khi ấy trong thế giới chư Thiên ... (như trên)... "Cũng có những 
chúng sanh khác sống ỏ đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 



Chánh Đẳng Giác, xuất hiện, đây là pháp vi diệu chua từng có thứ ba xuất 
hiện. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai chuyến bánh xe pháp vô thuợng, 
khi ấy trong thế giới chu Thiên., (nhu trên)... "Cũng có những chúng sanh 
khác sống ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chá nh 
Đẳng Giác, xuất hiện, đây là pháp vi diệu chua từng có thứ tu xuất hiện. 

Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la-hán,Chánh Đẳng Giác xuất hiện, có 
bốn pháp vi diệu chua từng có này xuất hiện. 


(VIII) (128) Vi Diệu (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện, có bốn pháp vi diệu chua từng có này xuất hiện. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, quần chúng ua thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ 
chấp giữ, khi pháp không chấp giữ đuợc Nhu Lai thuyết giảng, họ khéo 
nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chua từng có thứ nhất 
xuất hiện. 

2. Này các Tỷ-kheo, quần chúng ua thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, 
hoan hỷ kiêu mạn, khi pháp không kiêu mạn đuợc Nhu Lai thuyết giảng, họ 
khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chua từng có thứ hai 
xuất hiện. 

3. Này các Tỷ-kheo, quần chúng ua thích không an tịnh, thích thú không an 
tịnh, hoan hỷ không an tịnh, khi pháp an tịnh đuợc Nhu Lai thuyết giảng, họ 
khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chua từng có thứ ba 
xuất hiện. 

4. Này các Tỷ-kheo, quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói 
buộc che đậy, khi Nhu Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, 
lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chua từng có thứ tu xuất hiện. 

Này các Tỷ-kheo, khi Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, 
có bốn pháp vi diệu chua từng có này xuất hiện. 



(IX) (129) Vi Diệu (3) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bổn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế 
nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến Ananda, hội chúng ấy 
hoan hỷ được yết kiến Ananda. Ớ đây, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng 
ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các 
Tỷ-kheo, nếu Ananda giữ im lặng. 

2. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni ... nếu chúng nam cư sĩ ... nếu 
chúng nữ cư sĩ đi đến yết kiến Ananda. Hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến 
Ananda. Tại đấy, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy được hoan hỷ với 
lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo-ni ... nếu chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ 
sẽ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ananda giữ im lặng. 


(X) (130) Vi Diệu (4) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua Chuyến 
Luân. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đế-lỵ đến yết kiến vua Chuyến Luân, 
hội chúng ấy được hoan hỷ vì được yết kiến vua Chuyến Luân. Tại đấy, nếu 
vị vua Chuyển Luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói 
chuyện. Và nếu vua Chuyến Luân im lặng, chúng Sát-đế-lỵ bị thất vọng. 

2. Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Bà-la-môn, ... nếu có chúng gia chủ , nếu 
có chúng Sa-môn đến yết kiến vua Chuyển Luân, hội chúng ấy được hoan 
hỷ vì được yết kiến vua Chuyến Luân. Tại đấy, nếu vị vua Chuyến Luân nói 
chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua Chuyến 
Luân im lặng, chúng Sa-môn bị thất vọng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua Chuyến 
Luân. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về 
Ananda. Thế nào là bổn? 


Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đến đế yết kiến Ananda ... nếu 
Ananda giữ im lặng. 



4. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni... 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng nam cu sĩ ... 

6. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng nữ cu sĩ ... 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chua từng có này về Ananda. 


—oOo— 

XIV. Phẩm Loài Người 

(I) (131) Kiết Sử 

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng nguời này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng nguời, các hạ phần kiết sử không 
đuợc đoạn tận, các kiết sử khiến đuợc sanh không đuợc đoạn tận, các kiết sử 
khiến đuợc hữu không đuợc đoạn tận. 

Nhung ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng nguời, các hạ phần kiết sử 
đuợc đoạn tận, nhung các kiết sử khiến đuợc sanh không đuợc đoạn tận, các 
kiết sử khiến đuợc hữu không đuợc đoạn tận. 

Nhung ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng nguời, các hạ phần kiết sử 
đuợc đoạn tận, các kiết sử khiến đuợc sanh đuợc đoạn tận, nhung các kiết sử 
khiến đuợc hữu không đuợc đoạn tận. 

Nhung ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng nguời, các hạ phần kiết sử 
đuợc đoạn tận, các kiết sử khiến đuợc sanh đuợc đoạn tận, các kiết sử khiến 
đuợc hữu đuợc đoạn tận. 

2. Đối với hạng nguời nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử không 
đuợc đoạn tận, các kiết sử khiến đuợc tái sanh không đuợc đoạn tận, các kiết 
sử khiến đuợc hữu không đuợc đoạn tận? 

Đối với vị Nhất Lai. Đối với hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, các hạ phần 
kiết sử ... các kiết sử khiến đuợc sanh ... các kiết sử khiến đuợc hữu không 
đuợc đoạn tận. 


3. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn 
tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận? 

Đối với hạng người Thượng lưu, đi đến sắc cứu kính. Đối với hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, ... các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

4. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn 
tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận? 

Đối với hạng người Trung gian Bát-Niết-bàn. Đối với hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 
được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

5. Đổi với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn 
tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
được đoạn tận? 

Đối với bậc A-la-hán. Đối với hạng người này, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các 
kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(II) (123) Trả Lòi 

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? 

Trả lời tưong ứng, trả lời không tự tại,; trả lời tự tại, trả lời không tưong 
ứng; trả lời tưong ứng và trả lời tự tại; trả lời không tưong ứng và trả lời 
không tự tại. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(III) (133) Lanh Trí 

1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 



Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải 
hướng dẫn chỉ giỏi về chữ nghĩa. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IV) (134) Nỗ Lực 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là bốn? 


Sống nhờ kết quả của nồ lực, sống nhờ kết quả của hành động, sống không 
nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nồ lực; sống nhờ 
kết quả của nỗ lực và sống nhờ kết quả của hành động; sống không nhờ kết 
quả của nỗ lực và sống không nhờ kết quả của hành động. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(V) (135) Có Tội 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có tội? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, 
thành tựu với khẩu nghiệp có tội, thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người có tội. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều tội? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội 
nhiều, không tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp có tội nhiều, không tội ít, 
thành tựu với ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người với nhiều tội. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với ít tội? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu thân nghiệp với không tội 
nhiều, với có tội ít, thành tựu khẩu nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, 



thành tựu ý nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng nguời ít tội. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời không tội? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời thành tựu với thân nghiệp không có 
tội, thành tựu với khẩu nghiệp không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có 
tội. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng nguời không có tội. 

Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VI) (136) Có Giói (1) 

1. - Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời không đầy đủ về giới, không đầy đủ 
về định, không đầy đủ về tuệ. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời đầy đủ 
về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng nguời đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ớ 
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ 
về tuệ. 

Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VII) (137) Có Giói (2) 

1. - Có bốn hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Ớ đây, này các tỷ-kheo, có hạng nguời không kính trọng giới, không xem 
giới là tốt thuợng, không kính trọng định, không xem định là tốt thuợng, 
không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tốt thuợng, Ở đây, này các tỷ-kheo, 
có hạng nguời kính trọng giới, xem giới là tốt thuợng, không kính trọng 
định, không xem định là tốt thuợng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là 
tốt thuợng. Ớ đây, này các tỷ-kheo, có hạng nguời kính trọng giới, xem giới 
là tốt thuợng, kính trọng định, xem định là tốt thuợng, không kính trọng tuệ, 
không xem tuệ là tốt thuợng, Ớ đây, này các tỷ-kheo, có hạng nguời kính 
trọng giới, xem giới là tốt thuợng, kính trọng định, xem định là tốt thuợng, 
kính trọng tuệ, xem tuệ là tốt thuợng, 



Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VIII) (138) Viễn Ly 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Thân viễn ly, tâm không viễn ly; thân không viễn ly, tâm viễn ly; thân không 
viễn ly, tâm không viễn ly; thân viễn ly và tâm viễn ly. 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, 
các trú xứ xa vắng; vị ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại 
tầm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm 
không viễn ly. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly? 

- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người không sống tại các núi non, khóm 
rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô 
sân, nghĩ đến tầm bất hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân 
không viễn ly, nhưng tâm viễn ly. 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, tâm không viễn ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người không sống tại các núi non, khóm 
rừng, các trú xứ xa vắng; Tại đấy, vị ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, 
nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viễn 
ly, nhưng tâm không viễn ly. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly và tâm viễn ly? 

- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, 
các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không 
sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân 
viễn ly và tâm viễn ly. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ỏ đời. 

(IX) (139) Thuyết Pháp 



1. - Có bốn hạng người thuyết pháp này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, ít nói và không liên hệ 
đến vấn đề; và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng 
người thuyết pháp cho một hội chúng tưong tự. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, ít nói và liên hệ đến 
vấn đề; và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người 
thuyết pháp cho một hội chúng tưong tự. 

3. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và 
không liên hệ đến vấn đề; và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay 
không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị 
ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và 
liên hệ đến vấn đề; và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng 
người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. 

(X) (140) Hạng Thuyết Trình 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. Thế nào là bốn? 

Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa, không về 
văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về văn, nhưng 
không về nghĩa; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về 
nghĩa cũng như về văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, không đi đến 
ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. 

Không có trường họp nào, này các Tỷ-kheo, không có cơ hội này, là một 
người thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về 
văn. 



—oOo— 


XV. Phẩm Ánh Sáng 

(I) (141) Hào Quang. 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? 

Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí 
tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối 
thuợng trong bốn loại hào quang là hào quang trí tuệ. 

(II) (142) Ánh Sáng 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? 

Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối 
thuợng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng trí tuệ. 

(III) (143) Ánh Lửa 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa. Thế nào là bốn? 

Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối 
thuợng trong bốn loại ánh lửa là ánh lửa trí tuệ. 

(IV) (144) Ánh Chiếu 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu. Thế nào là bốn? 

Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu ngọn lửa, ánh chiếu trí 
tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối 
thuợng trong bốn loại ánh chiếu là ánh chiếu trí tuệ. 


(V) (145) Ánh Đèn 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn. Thế nào là bốn? 

Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, ánh đèn trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối 
thượng trong bốn loại ánh đèn là ánh đèn trí tuệ. 

(VI) (146) Thòi Gian (1) 

- Có bổn loại thời gian này. Thế nào là bổn? 

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng 
thời. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại thời gian này. 

(VII) (147) Thời Gian (2) 

1. - Có bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận 
chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? 

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng 
thời. 

Bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyến, tuần 
tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hột, và nước chảy 
theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe 
núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn 
đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được 
tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn 
được tràn đầy, thời biến lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, bốn thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa 
đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

(VIII) (148) Hạnh Ác về Lòi Nói 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. Thế nào là bốn? 



Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, có bổn hạnh ác về lời nói này. 

(IX) (149) Hạnh Thiện về Lòi Nói. 

- Này các Tỷ-kheo, có bổn hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là bốn? 
Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh 
Này các Tỷ-kheo, có bổn hạnh thiện về lời nói này. 

(X) (150) Lõi (Tinh túy) 

- Này các Tỷ-kheo, có bổn lõi này. Thế nào là bổn? 

Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này. 

—0O0— 

XVI. Phẩm Các Căn 

(I) (151) Các Căn 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn 
Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. 

(II) (152) Lực (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 


(III) (153) Lực (2) 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn 
Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(IV) (154) Lực (3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn 
Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(V) (155) Lực (4) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Giản trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(VI) (156) Kiếp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn vô luợng của kiếp này. Thế nào là bốn? 

Khi kiếp chuyến thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì đế uớc tính có 
bao nhiêu năm nhu vậy, có nhiều trăm năm nhu vậy, có nhiều ngàn năm nhu 
vậy. Có nhiều trăm ngàn năm nhu vậy. 

Khi kiếp đã chuyến thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì 
uớc tính nhu vậy. 

Khi kiếp chuyến hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì uớc tính có nhiều 
năm nhu vậy ... nhu vậy. 

Khi kiếp đã chuyến hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì uớc 
tính... nhu vậy. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn vô luợng của kiếp này. 



(VII) (157) Bệnh 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? Bệnh về thân và 
bệnh về tâm. 

Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân 
bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba ... được bốn ... được năm ... được mười... được hai mưoi... được ba mưoi 
... được bốn mưoi... tự nhận mình là không thân bệnh được năm mưoi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Các chúng sanh ấy, 
này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ỏ đời là những chúng sanh tự nhận mình 
là không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ 
các lậu hoặc. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng 
lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật 
dụmg như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm 
khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn đế được các 
điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 
Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngồi xuống; 
sau khi tính toán, thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia. 

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Ta sẽ không có dục 
lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 
được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng. Ta sẽ không nồ lực, không cố gắng, không tinh tấn đế được 
các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, 
sự xúc chạm với ruồi và muồi, với gió và mưa và các vật bò sát, (kham 
nhẫn) các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các 
khố thọ về thân, khởi lên kho đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả 
hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập. 


(IX) (158) Thối Đoạ 



1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

-Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn 
pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp 
Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 

Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh, đổi với các vấn đề có mặt, 
không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu. 

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn 
pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". 
Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. 

2. Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn 
pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? 

Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Đối với các vấn đề có 
mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu. 

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bổn 
pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Ta không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 

(IX) (159) Tỷ Kheo Ni 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi một 
Tỷ-kheo ni gọi một người và nói: 

"- Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả Ananda, và nhân danh tôi, với 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là 
... bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ananda và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ 
của Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 



Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ-kheo-ni ấy, đi đến Tôn 
giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, với đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu 
Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 

2. Rồi Tôn giả Ananda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ Tỷ-kheo-ni. Tỷ-kheo- 
ni ấy thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, liền trùm đầu và nằm 
trên giường. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đến, ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Ananda nói với Tỷ-kheo-ni ấy: 

3. - Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái cần 
phải đoạn tận. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu 
mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục được tác 
thành, y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói 
đến. 

4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần phải 
đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Này chị, 
ở đây, Tỷ-kheo như lý quán sát thọ dụng món ăn không phải đế vui đùa, 
không phải để dam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 
mình, mà chỉ đế thân này được sống lâu, và được bảo dưỡng, đế thân này 
khỏi bị thưong hại, đế hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, 
sống được an ổn". Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, vẫn 
không đắm trước đồ ăn. 

Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần phải 
đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 

5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn tận. 
Như vậy, được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ớ đây, này chị, 
Tỷ-kheo nghe: "Tỷ-kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy suy nghĩ: "Thật vậy, ta cũng do đoạn tận các lậu 



hoặc ... ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát". Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. 

Này chị, thân này do ái đuợc tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn tận. 
Nhu vậy, đuợc nói đến, do duyên này đuợc nói đến. 

6. Này chị, thân này do kiêu mạn đuợc tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu 
mạn cần phải đoạn tận. Nhu vậy, đuợc nói đến, y cứ vào gì đuợc nói đến 
nhu vậy? Ớ đây, này chị, Tỷ-kheo nghe: "Tỷ-kheo tên này do đoạn diệt các 
lậu hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy suy nghĩ: "Vậy sao ta 
không nhu vậy?". Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ vào kiêu mạn, đoạn tận 
kiêu mạn. 

Này chị, thân này do dâm dục tác thành, y cứ vaò kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đọan tận. Nhu vây đuợc nói đến, do duyên này đuợc nói đến. 

7. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự phá đổ cây cầu đuợc 
Thê Tôn nói đen. 

8. Rồi Tỷ-kheo-ni ấy, từ giuờng đứng dậy, đắp thuợng y vào một bên vai, 
với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thua với Tôn giả Ananda: 

- Một lồi con đã vi phạm, thua Tôn giả, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. 
Thua Tôn giả, mong Tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này là một 
tội lỗi đế con ngăn ngừa trong tuong lai ! 

9. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất 
thiện. Chị đã làm nhu vậy. Này chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và nhu 
Pháp phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, nhu vậy Luật 
của bậc Thánh đuợc tăng truởng khi thấy đuợc phạm tội là phạm tội, và nhu 
pháp phát lộ đế ngăn giữ trong tuong lai. 

(X) (160) Luật Của Bậc Thiện Thệ 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của Thiện Thệ an trú ở 
đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng 
thuong tuởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chu Thiên và 
loài Nguời. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thiện Thệ? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nhu Lai có mặt ở đời, bậc A La Hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều Nghị 



Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các Tỷ-kheo, đây là bậc 
Thiện Thệ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Luật của bậc Thiện Thệ? 

Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên 
Phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây là Luật của 
bậc Thiện Thệ. 

Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của Thiện Thệ an trú ở đời là 
vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 

3. Có bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh, được lãnh thọ sai 
lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tỷ- 
kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ 
nhất đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người khó nói, thành tựu 
với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính 
trọng lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp 
hỗn loạn và biến mất. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều, thông hiểu các 
tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Các vị ấy không nói lại kinh 
cho người khác một cách cấn thận. Kh i họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại 
gốc rễ, không có chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến 
Diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo là những vị sống đầy 
đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố 
gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế hệ 
sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đầy đủ, lười biếng, dẫn 
đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn đế đạt 
được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 



chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư 
đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

7. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn 
loạn và không biến mất. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh được khéo lãnh 
thọ, với văn cú sắp đặt đúng đắn. Do văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các 
Tỷ-kheo, nên nghĩa lý được hướng dẫn đúng đắn. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp thứ nhất đưa đến Diệu pháp an trú không hỗn loạn và không biến mất. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người dễ nói, thành tựu 
với những pháp khiến cho trở thành dễ nói, kham nhẫn. Họ kính trọng 
những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu 
pháp an trú không hỗn loạn và không biến mất. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều, thông hiểu các 
tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Các vị ấy nói lại kinh cho 
người khác một cách cấn thận. Kh i họ mệnh chung, kinh không bị cắt đứt tại 
gốc rễ, có chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến Diệu pháp 
an trú không hỗn loạn và không biến mất. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo không là những vị 
sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không còn gánh 
nặng sống viễn ly, cố gắng, tinh tấn đế đạt được những gì chưa đạt được, đế 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và những thế hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ. Thế hệ ấy 
không sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ 
rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng, tinh tấn đế đạt được những gì chưa đạt 
được, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến Diệu pháp an trú 
không hỗn loạn và không biến mất. 

Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này đưa đến diệu pháp được an trú, không bị 
hỗn loạn, không biến mất. 


—oOo— 



XVII. Phẩm Đạo Hạnh 
(I) (161) Tóm Tằt 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành khố, thắng trí chậm; Đạo hành kho, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

Này các Tỷ-kheo, cố bốn đạo hành này. 

(II) (162) Vói Chi Tiết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bổn đạo hành này. Thế nào là bổn? 

Đạo hành khố, thắng trí chậm; Đạo hành kho, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

2. -Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kho, thắng trí chậm? 

Ớ đây, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ 
ưu do tham dục sanh; bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ 
ưu do sân hận sanh; bản tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ kho ưu 
do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu người ấy đạt được 
Vô gián định một cách chậm chạp đế đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng trí chậm. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khố, thắng trí nhanh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh ... luôn 
luôn cảm thọ khố ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức 
dồi dào, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này 
hết sức dồi dào, người ấy đạt được Vô gián định một cách mau chóng để 
đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng trí 
nhanh. 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí chậm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục không có cường thịnh 
... thường không có cảm thọ khô ưu do tham dục sanh ... bản tánh sân không 


có cường thịnh ... bản tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm 
thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức 
là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 
người ấy đạt được Vô gián định một cách chậm chạp đế đoạn tận các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí chậm. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí nhanh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bản tánh tham dục không có cường 
thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sân sanh; bản 
tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ kho ưu do si sanh. 
Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tín căn, tấn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, người ấy đạt được Vô gián 
định một cách nhanh chóng đế đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(III) (163) Bất Tịnh 

1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành khổ, 
thắng trí chậm; Đạo hành kho, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

2, - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí chậm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội 
tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, quý lực, 
tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tín căn ... 
tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra rất mềm yếu, đạt được Vô gián định 
một cách chậm chạp đế đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đạo hành khố, thắng trí chậm. 

3, Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí nhanh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội 
tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị 
ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ấy, do 



năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng được Vô gián định một cách nhanh 
chóng đế đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, 
thắng trí nhanh. 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí chậm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện ... chứng và trú 
Thiền thứ nhất; làm cho tịnh chỉ tầm và tứ ... chứng và trú Thiền thứ hai; ly 
hỷ trú xả ... chứng và trú Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, chấm dứt khổ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. 
Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị 
ấy, do năm căn mềm yếu này, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp đế 
đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí 
chậm. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí nhanh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện ... chứng và trú 
Thiền thứ nhất... chứng và trú Thiền thứ hai... chứng và trú Thiền thứ ba ... 
chứng và trú Thiền thứ tư ... Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức 
là tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín 
căn ... tuệ căn. Do năm căn mềm rất dồi dào này, vị ấy chứng được Vô gián 
định một cách nhanh chóng đế đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(IV) (164) Kham Nhẫn (1) 

1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo 
hành an tịnh. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưỏi mắng lại kẻ đã chưởi mắng, 
sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. 



3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc 
mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn 
này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, 
vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn 
căn. Kh i tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hưong ... khi lưỡi nếm vị... khi thân 
cảm xúc ... khi ý biết pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Phàm do nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, khiến 
cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, 
thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành nhiếp phục. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ 
bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không 
có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên ... 
không có chấp nhận các pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm 
cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành an tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(V) (165) Kham Nhẫn (2) 

1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo 
hành an tịnh. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kham nhẫn lạnh, nóng, đói, 
khát, sự xúc chạm của ruồi muồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; 



không kham nhẫn những hình thức chưởi mắng, phỉ báng, không thể chịu 
đựng được cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, 
không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đạo hành không kham nhẫn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn lạnh, nóng ... chết điếng 
người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi mắt thấy sắc không nắm giữ 
tướng chung ... (như kỉnh 164.4). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
nhiếp phục. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên ... (như 
kinh 164.5) ... Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(VI) (166) Vói Các Chi Tiết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành khổ, 
thắng trí chậm; Đạo hành khố, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này khổ, thắng trí chậm. Này các Tỷ- 
kheo, đạo hành này về cả hai phưong diện gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này là 
khổ, do duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này thắng trí 
chậm, do duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, đạo 
hành này về cả hai phưong diện gọi là hạ liệt. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là khổ, thắng trí nhanh. Này các 
Tỷ-kheo, đạo hành này do đau khổ nên gọi là hạ liệt. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là lạc, thắng trí chậm. Này các Tỷ- 
kheo, đạo hành này do chậm nên gọi là hạ liệt. 



5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này lạc, thắng trí nhanh. Này các Tỷ- 
kheo, đạo hành này cả hai phưong diện, được gọi là thù thắng. Đạo hành này 
lạc, do duyên này, đạo hành được gọi là thù thắng. Đạo hành này nhanh 
chóng, do duyên này, đạo hành được gọi là thù thắng. Này các Tỷ-kheo, đạo 
hành này cả hai phưong diện, được gọi là thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(VII) (167) Sàriputta Và Moggallàna 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Moggallàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Moggallàna: 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khố, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 

2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành 
này, tâm của Hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này Hiền giả, có bốn đạo 
hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành này khổ, thắng 
trí nhanh. Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. 

(VIII) (168) Moggallàna và Sàriputta 

1. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sàriputta ... Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Moggallàna nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? ... Này Hiền 
giả, có bốn đạo hành này. 



2. Trong bốn đạo hành này, này Hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành 
này, tâm của Hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khố, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 

Này Hiền giả, trong bốn đạo hành này, đạo hành này lạc, thắng trí nhanh. Do 
đi đến đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ. 


(IX) (169) Vói Một Vài Nỗ Lực 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bổn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được Hữu 
hành Niết-bàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi thân hoại mạng 
chung, chứng được Hữu hành Niết-bàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người ngay trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niết- 
bàn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng 
được Hữu hành Niết-bàn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội 
tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị 
ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ấy, do 
năm căn này hiện ra rất dồi dào, ngay trong hiện tại, chứng được Hữu hành 
Niết-bàn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mạng chung, 
chứng được Hữu hành Niết-bàn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân ... với tưởng 
chết, khéo an trú trên nội tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi mềm yếu, tức là tín căn 



... tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra mềm yếu, khi thân hoại mạng 
chung, vị ấy chứng đuợc Hữu hành Niết-bàn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời ngay trong hiện tại chứng 
đuợc Vô hànhNiết-bàn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tu. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... 
tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. 
Do năm căn này dồi dào, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng đuợc Vô hành 
Niết-bàn. 


Nhu vậy này các Tỷ kheo, Có hạng nguời ngay trong hiện tại chứng đuợc vô 
hành Niết Bàn. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng nguời sau khi thân hoại mạng chung, 
chứng đuợc Vô hành Niết-bàn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tu. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... 
tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. 
Do năm căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng chung, chứng đuợc Vô 
hành Niết-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng nguời này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(X) (170) Gắn Liền Cột Chặt 

1. Một thời, Tôn giả Ananda sổng ở Kosàmbi, tại khu vuờn Ghosita. Tại 
đấy, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ-kheo: 

- Thua các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thua vâng, Hiền giả. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả. Tôn giả Ananda nói nhu sau: 

- Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố truớc mặt tôi rằng, đã chứng đuợc 
quả A-la-hán, tất cả vị ấy đuợc đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong 
bốn chi phần này. Thế nào là bốn? 



2. Ớ đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ đi trước; do vị ấy tu tập 
quán có chỉ đi trước, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

3. Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có quán đi trước. Do vị ấy tu 
tập chỉ có quán đi trước, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu 
tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm 
dứt. 

4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau. 
Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau, con đường được sanh khởi. 
Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo với các dao động đối với các pháp được 
hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiền giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an 
tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường sanh khởi. Vị ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. 

Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử 
được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay 
Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất 
cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. 


—oOo— 

XVIII. Phẩm Tư Tâm Sở 

(I) (171) Với Tư Tâm Sở 

- Này các Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do nhân thân tư tâm sở, 
khởi lên lạc khố nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do nhân tư tâm sở về 
lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý tư tâm 
sở , khởi lên lạc kho nội tâm. Hay là do vô minh ... 


2. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm thân hành, do duyên này, khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm 
thân hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho 
người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm thân hành, do duyên 
này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có 
tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi lên lạc khố nội tâm cho người 
ấy. 

3. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm khẩu hành, do duyên này khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm 
khẩu hành đổi với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho 
người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên 
này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có 
tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 
ấy. 

4. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc 
khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm ý hành 
đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 
này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc 
khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm ý 
hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 

5. Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh tháp tùng. Do sự 
đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn của vô minh, thân hành ấy không có, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; khẩu hành ấy không có, 
do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; ý hành không có, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không có, căn 
cứ không có, xứ không có, duyên sự không có, do duyên này khởi lên lạc 
kho nội tâm cho người ấy. 

(II) (172) Được Ngã Tánh 

1,- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đế được ngã tánh. Thế nào là bốn? 

Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã 
tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sỏ của người khác. Có cách được 
ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã 
tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm 
sở của người khác cùng hoạt động. Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, 



trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác 
không hoạt động. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đế được ngã tánh. 

2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách 
được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của 
người khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy của các 
chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có các được ngã tánh này, do cách 
được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, không phải ngã tư 
tâm sở. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung từ bỏ thân ấy 
của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh này, 
do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng 
hoạt động. Do nhân ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác, có sự mệnh 
chung, từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách 
được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động. 

3. Trong trường họp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không có 
hoạt động, thời hạng chư Thiên nào cần được xem là trong trường họp này? 

- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ cần được 
xem là trong trường họp ấy. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi 
mạng chung từ bỏ thân ấy, đã trở lui lại, đã trở lui lại trong trạng thái này? 
Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung từ bỏ thân ấy, đã trở không lui lại, không trở lui lại trong trạng thái 
này? 

4. - Ớ đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử chưa đoạn 
tận, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong 
ấy. An trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có 
thối đọa, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy mệnh chung, từ bỏ (thân ái), đã trở lui lại, 
đã trở lui lại trạng thái này. 



5. Ớ đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ phần kiết sử đã được 
đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Vị ấy hưởng thọ vị ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc 
trong ấy. An trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, 
không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy mệnh chung, từ bỏ (thân ái) ấy, 
nhưng không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này. 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ỏ đây có hạng chúng sanh, sau khi 
mạng chung, từ bỏ thân ấy ... đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái 
này. 


(III) (173) Phân Tích 

Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như: 

- Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, nghĩa là vô ngại giải 
được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. vấn đề ấy, với nhiều pháp 
môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở 
rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Neu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có 
ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Đạo sư có mặt trước 
chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, pháp vô ngại giải được 
chứng ngộ, vừa đặc biệt ... tôi phát lộ. Neu ai có nghi ngờ gì hay phân vân 
gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Đạo sư có 
mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới trong nửa tháng, từ vô ngại giải 
được chứng ngộ, vừa đặc biệt... tôi phát lộ. Neu ai có nghi ngờ gì hay phân 
vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Đạo sư 
có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, biện tài vô ngại giải 
được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. vấn đề ấy, với nhiều pháp 
môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở 



rộng, tôi phân tích, tôi phát lộ. Neu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có 
ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Đạo sư có mặt trước 
chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 

(IV) (174) Kotthita 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có và không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

2, - Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham 
sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ 
có nói vậy, thưa Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", 
Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". Kh i được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có và không 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa", 
Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". Thưa Hiền giả, như thế nào 
cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 



3, - "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 

còn có một cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề 

không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... không có dư tàn, 

không có cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề 

không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... không có dư tàn, 

còn có và không còn có một cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý 
luận một vấn đề không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... 
không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa 
!", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải hý luận. Thưa 
Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi 
đến hý luận. Cho đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có sự đi 
đến sáu xúc xứ. Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không 
có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được chỉ tịnh. 

4. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahàkotthita những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, có 
phải còn có vật gì khác? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

.. (giống như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho Mahàkotthita ... cho đến... 
"hý luận được chỉ tịnh"). 


(V) (175) Upavàna 

1. Rồi Tôn giả upavàna đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn 
giả Sàriputta ... ngồi xuống một bên. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh hay 
không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ hạnh hay 
không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 



- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thế có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh và 
hạnh hay không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh 
và hạnh hay không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

2. - Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau 
kho) nhờ minh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi 
được hỏi: "Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ 
hạnh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Kh i được hỏi: 
"Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh và 
hạnh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Kh i được hỏi: 
"Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh và 
hạnh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". ... Như thế nào, 
thưa Tôn giả, (cần phải hiểu) có người chấm dứt (đau khổ)? 

3. - Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh, thời người ấy 
vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người 
chấm dứt (đau khổ) nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau 
khổ) với chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh 
và hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ. Này 
Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh và hạnh, thời một 
người phàm phu có thể là người chấm dứt (đau khổ). Thưa Hiền giả, người 
phàm phu nhưng do có minh và hạnh, hạnh không có đầy đủ, không như thật 
thấy và biết, nhưng như thật thấy và biết, là người chấm dứt (đau khổ). 

(VI) (176) Mong Cầu 

1, - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chon chánh mong cầu, hãy 
mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như Sàriputta, Moggallàna". 

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đế đo lường các đệ tử Tỷ-kheo của ta, 
tức là Sàriputta, Moggallàna. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu chon chánh mong cầu, hãy 
mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như Khema và Tỷ-kheo-ni 
uppalavannà". 



Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đế đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của 
ta, tức là Khema và uppalavannà. 

3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãy 
mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như gia chủ Citta, và Hatthaka người 
Alavì". 

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đế đo lường các đệ tử nam cư sĩ của 
ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka người Alavì. 

4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu chon chánh mong cầu, hãy 
mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Khujjuttarà và 
Velukantaki, mẹ của Nandà". 

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đế đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, 
tức là nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà. 

(VII) (177) Rahula 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa 
giới này. Cần phải như thật thấy địa giới ấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã 
của tôi". Do thấy như thật (địa giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán 
địa giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. 

2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại thủy giới gì, đều 
là thủy giới này...., phàm có nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều 
là hỏa giới này...., phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, 
đều là phong giới này. cần phải như thật thấy phong giới ấy với chánh trí 
tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". Do thấy như thật (phong giới) này với chánh 
trí tuệ, vị ấy nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. 

5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giói này, không có tùy quán là 
tự ngã hay thuộc ngã sở, này Ràhula, vị này được gọi là Tỷ-kheo đã cắt dứt 
ái, đã giải tỏa các kiết sử, đã chon chánh minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt 
khổ đau. 



(VIII) (178) Hồ Nước Ở Làng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không 
phấn chấn, không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có thân 
diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được có thân 
diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay có dính nhựa cầm một 
cành cây, tay của vị ấy sẽ dính vào, nắm lấy, cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. 
Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, 
không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đổi với có thân diệt. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn 
chấn, tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một người lấy tay sạch cầm một cành cây, tay của vị ấy không dính 
vào, không nắm lấy, không cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có 
thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, an trú và 
giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chờ 
đợi là có được có thân diệt. 

3. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an 
tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh, không có phấn chấn, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đổi với phá hoại vô 
minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh 
phá hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều năm, có 
người đến bịt tất cả các lồ nước chảy vào, mở ra tất cả các lồ nước chảy ra, 
và trời lại không mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, không có 
chờ đợi tức nước võ bờ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và 
an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh, ; do vị 
ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn chấn, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại. 



4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, 
tâm có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô 
minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy có chờ đợi được vô minh phá 
hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều năm, có người 
đến bịt tất cả các lồ nước chảy ra, mở ra tất cả các lồ nước chảy vào, và trời 
lại mưa đều đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi tức nước vỡ 
bờ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh 
tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô 
minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại 
vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy có chờ đợi được phá hoại vô 
minh. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IX) (179) Niết Bàn 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta. sau khi đến ... ngồi xuống 
một bên. Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Do nhân dì, thưa Hiền giả Sàriputta, do duyên gì ở đây, lại có một số chúng 
sanh ngay trong hiện tại không có chứng nhập Niết-bàn? 

- Ớ đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh không có như thật quán tri: "Các 
tưởng này dự phần vào thối đọa", không có như thật quán tri: "Các tưởng 
này dự phần vào an trú", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phần vào thù thắng", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần 
vào thể nhập". Này Hiền giả Ananda, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở 
đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại, không chứng nhập Niết-bàn. 

2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng 
sanh ngay trong hiện tại chứng nhập được Niết-bàn? 

- Ớ đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh như thật quán tri: "Các tưởng này 
dự phần vào thối đọa", như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an 
trú", như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thù thắng", như thật 
quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thể nhập". Do nhân này, do duyên 
này,Này Hiền giả Ananda, ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện tại, 
chứng nhập Niết-bàn. 


(X) (180) Căn Cứ Địa 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhoganagara, tại điện Ananda. Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa này. Hãy nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như sau: "Này Hiền giả, đổi diện 
với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, đổi diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: 
"Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư". Này các Tỷ-kheo, 
các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, 
không tán thán, không hủy báng, mồi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 
kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Neu chúng 
không phù hợp với kinh, không tưong xứng với Luật, thời các Thầy có thể 
kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Này các 
Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng. 

3. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như sau: "Này Hiền giả, 
đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ 
như vậy: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này 
các Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của 
Tỷ-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mồi câu cần 
phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đổi chiếu với Luật. Neu 
chúng phù hợp với kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo tốt đẹp". Này các Tỷ-kheo, đây là 
đại căn cứ địa thứ nhất các Thầy cần phải thọ trì. 



4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ kia 
có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị thủ chúng. Đổi diện Tăng chúng, 
tôi nghe như vậy, đối diện với Tăng chúng, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ-kheo, các 
Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, 
không tán thán, không hủy báng, mỗi mồi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 
kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh 
với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng không phù họp với kinh, 
không tưong ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những 
lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và 
Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ 
chúng. 

5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ 
kia có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, với vị thủ chúng. Đối diện với Tăng 
chúng, tôi nghe như vậy, đối diện với Tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy: 
"Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mồi chữ, mồi mồi câu cần phải học 
hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng phù họp với kinh, tưong 
ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này là lời 
dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ 
giáo chon chánh". Này các Tỷ-kheo, như vây là đại căn cứ địa thứ hai các 
Thầy cần phải thọ trì. 

6. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ 
kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, những vị này là bậc nghe nhiều, được 
trao truyền kinh điển, trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với các trưởng 
lão ấy, tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như 
vậy: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mồi mỗi câu cần phải học 
hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng không phù họp với kinh, 
không tưong ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những 
lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và 
các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ 
chúng. 



7. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ 
kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, những vị này là bậc nghe nhiều, được 
trao truyền kinh điển, trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với các trưởng 
lão ấy, tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như 
vậy: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mồi mỗi câu cần phải học 
hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và ếu chúng phù họp với kinh, tưong 
ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những lời ấy là lời 
dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ 
giáo chon chánh". Này các Tỷ-kheo, như vây là đại căn cứ địa thứ ba các 
Thầy cần phải thọ trì. 

8. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ 
kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điến, 
bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như 
vậy, đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ-kheo, các Thầy không 
nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, 
không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Neu chúng không phù hợp 
với kinh, không tưongxứng với Luật, thời các Thầy có thế kết luận: "Chắc 
chắn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và Này các Tỷ-kheo, các 
Thầy hãy từ bỏ chúng. 

9. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói như sau: "Tại trú xứ 
kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, trì 
Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, 
đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"". Này các Tỷ-kheo, các Thầy không 
nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy, không tán thán, 
không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Neu chúng phù họp với kinh, 
tưong ứng với Luật, thời các Thầy có thế kết luận: "Chắc chắn những lời này 
là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và các Trưởng lão 
ấy đã thọ giáo chon chánh". Này các Tỷ-kheo, như vây là đại căn cứ địa thứ 
tư các Thầy cần phải thọ trì. 



Này các Tỷ-kheo, có bốn đại căn cứ địa này. 


- 00 O 00 - 

XIX. Phẩm Chiến Sĩ 

(I) (181) Người Chiến Sĩ 

1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một chiến sĩ xứng đáng đế 
cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tuợng của vua. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nguời chiến sĩ thiện xảo về xạ trình, là nguời bắn 
xa, bắn nhu chớp nhoáng, và đâm thủng đuợc vật lớn. 

Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một chiến sĩ xứng đáng đế 
cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tuợng của vua. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, Tỷ-kheo đáng đuợc 
cung kính, xứng đáng đuợc tôn trọng, xứng đáng đuợc cúng duờng, xứng 
đáng đuợc chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình, là nguời bắn xa, bắn 
nhu chớp nhoáng, và đâm thủng đuợc vật lớn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là nguời có giới, sống chế ngự với sự 
chế ngự của giới bổn Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm sắc gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy 
nhu thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy nhu thật với chánh 


trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, 
liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật với chánh 
trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như chóp nhoáng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: "Đây là khổ", như thật 
quán tri: "Đây là khổ tập"; như thật quán tri: "Đây là khổ diệt", như thật 
quán tri "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo bắn như chóp nhoáng. 

6. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng vật to lớn. 

Đầy đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng được cung 
kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng 
được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ỏ đời. 

(II) (182) An Toàn 

1,- Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, 
Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp. Thế nào 
là bốn? 



Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhân ... đối với pháp này. 

2. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhân ... đối với pháp này. 

3. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không một Sa-môn, Bà-la- 
môn, Thiên, Nhân ... đối với pháp này. 

4. Khổ quả của những ác nghiệp ấy (những nghiệp) tạp nhiễm, đưa đến tái 
sanh, đem lại phiền muộn, đem lại khổ quả dị thục sanh, già, chết trong 
tưong lai, kết quả của những nghiện ngập ấy mong rằng không có hiện hữu. 
không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở 
đời có được sự an toàn đổi với bốn pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm 
thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này. 

(III) (183) Điều Được Nghe 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vưong Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước 
Magadha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón thăm hỏi. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân 
hữu, Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau: "Khi người nào nói 
lên điều mình thấy: "Tôi thấy như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi gì. 
Kh i người nào nói lên điều mình nghe: "Tôi nghe như vậy". Do vậy, người 
ấy không có lỗi gì. Kh i người nào nói lên điều mình cảm giác: "Tôi cảm giác 
như vậy". Do vậy, người ấy không có lồi gì. Khi người nào nói lên điều 
mình thức tri: "Tôi thức tri như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi gì". 

2. - Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được thấy cần phải nói 
ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được thấy không nên 
nói ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe nên nói 
ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe không nên 
nói ra". Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được cảm giác nên 
nói ra". Ta không nói rằng: "Tất cả điều được cảm giác không nên nói ra". 
Ta không nói rằng: "Tất cả điều được thức tri nên nói ra". Ta không nói 
rằng: "Tất cả điều được thức tri không nên nói ra". 



3. Này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. Và 
này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Này Bà-la- 
môn, phàm nói ra điều nghe gì ... phàm nói ra điều cảm giác gì ... phàm nói 
ra điều thức tri gì... các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, 
Ta nói rằng điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, phàm 
nói ra điều thức tri gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng, Ta nói rằng điều thức tri như vậy nên nói ra. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 

(IV) (184) Không Sợ Hãi 

1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như sau: "Không có một ai 
bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không roi vào run sợ, khi nghĩ đến chết". 

- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, roi vào run sợ khi nghĩ 
đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, 
không roi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, roi vào run 
sợ khi nghĩ đến chết? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với các dục, không ly 
ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly 
tham ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 
cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các dục khả 
ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy sầu muộn, than vãn, 
khóc lóc, đập ngực, roi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh 
bị chết, sợ hãi, roi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly tham đối với thân ... Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi 
chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", 
hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập 



ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm điều lành, không 
làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, 
làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. 
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật 
sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, 
làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà 
những người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ 
sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi 
chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập 
ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người nghi ngờ do dự, không đi 
đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như 
sau: "Thật sự ta có nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu 
pháp". Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 
Này Bà-la-môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run 
sợ khi nghĩ đến chết. 

6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 

Ớ đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối với các dục, ly ham muốn, 
ly luyến ái ... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người 
ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các 
dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sầu 
muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi 
vào run sợ khi nghĩ đến chết. 

7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly tham đổi với thân, ly 
ham muốn, ly luyến ái... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người 
ấy. Người ấy bị cảm thọbởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 
"Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy 
không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không 



rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không 
sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


8. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không làm ác, không làm 
điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. 
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật 
sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, 
làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà 
những người không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều 
phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi đến sau 
khi chết, ta đi đến sanh thú ấy". Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, 
đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. 

9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không 
có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: "Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết 
luận đổi với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, không có than vãn, 
không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la- 
môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 

Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, không có sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong Tôn giả Gotama chấp 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


(V) (185) Các Sự Thật Bà La Môn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh tiếng, có danh tiếng sống ở khu 
vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini như Annabhàra, Varadhara, 
Sakuludàyi, và những vị du sĩ có danh tiếng, có danh tiếng khác. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của 
các du sĩ trên bờ sông Sappini. Lúc bấy giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy 



đang ngồi tập họp, câu chuyện này đuợc khởi lên: "Đây là những sự thật Bà- 
la-môn, đây là những sự thật Bà-la-môn". 

2. Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói với các du sĩ ấy: 

- Nay câu chuyện gì đuợc khởi lên, này các du sĩ, khi các Ông đang ngồi họp 
ở đây? Câu chuyện gì chua đuợc nói xong giữa các Ông? 

- Ớ đây, thua Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi họp, câu chuyện sau này 
khởi lên giữa chúng tôi: "Đây là những sự thật Bà-la-môn, đây là những sự 
thật Bà-la-môn". 

3. - Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, đã đuợc ta tuyên bố lên. Thế nào là bốn? 

- Ớ đây, này các du sĩ, Bà-la-môn nói nhu sau: "Tất cả loài hữu tình không 
đuợc làm hại". Nguời Bà-la-môn nói nhu vậy là nói sự thật, không nói láo. 
Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 
không nghĩ đến: "Ta hon (các nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta bằng (các 
nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri sự thật 
hàm chứa ỏ đấy, nguời ấy thực hành lòng thuong tuởng, lòng từ mẫn đối với 
các loài hữu tình. 

4. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói nhu sau: "Mọi dục là vô thuờng, 
khổ, chịu sự biến hoại". Nguời Bà-la-môn nói nhu vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la- 
môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta 
bằng (các nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri 
sự thật hàm chứa ở đấy, (trong lời nói ấy), nguời ấy thực hành nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với các dục. 

5. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói nhu sau: "Tất cả hữu là vô thuờng, 
khổ, chịu sự biến hoại". Nguời Bà-la-môn nói nhu vậy là nói sự thật, không 
nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la- 
môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta 
bằng (các nguời khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri 
sự thật hàm chứa ở đấy, nguời ấy thực hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt 
đối với các hữu. 



6. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà-la-môn nói như sau: "Ta không là bất cứ 
ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy, không có cái gì được gọi là của ta, 
bất cứ ở đâu, bất cứ là gì". Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, 
không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến 
"Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta hon (các người khác)", không nghĩ đến: 
"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại nữa do 
thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, (trong lời nói ấy) người ấy thực hành con 
đường không có sự vật gì. 

Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà-la-môn này, Ta đã tự mình chứng ngộ với 
thắng trí và tuyên bố lên. 

(VI) (186) Con Đường Sai Lạc 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới do cái gì được diễn 
tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con đường Thầy đặt vấn 
đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải 
Thầy hỏi như sau: "Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới do 
cái gì được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Tỷ-kheo, thế giới do tâm hướng dẫn. Thế giới do tâm được diễn tiến, 
đi đến sự thuần phục của tâm được khởi lên. 

2. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một 
câu khác: 

- Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói 
đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều, trì 
pháp? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con đường Thầy đặt vấn 
đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải 



Thầy hỏi như sau: "Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, bạch 
Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là một 
bậc nghe nhiều, trì pháp?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Nhiều, này Tỷ-kheo, là pháp ta thuyết giảng: Kinh, ứng tụng, Ký thuyết, 
Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương 
quảng. Này Tỷ-kheo, nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu, hiểu pháp và 
thực hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiều, trì pháp. 

3. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo sau khi hoan hỷ ... lại hỏi thêm câu nữa: 

- Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết trạch), bậc có nghe với trí tuệ thể 
nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, 
được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo, hiền thiện ... hiền thiện là câu hỏi! Này 
Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết 
trạch), bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể 
nhập?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Đây là khổ", thể nhập và 
thấy ý ấy nghĩa với trí tuệ. Được nghe: "Đây là khổ tập", thể nhập và thấy ý 
nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe: "Đây là khổ diệt", thể nhập và thấy ý nghĩa 
ấy với trí tuệ. Được nghe: "Đây là con đường đi đến khổ diệt", thế nhập và 
thấy ý nghĩa với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị có nghe với trí tuệ 
thể nhập. 

4. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một 
câu khác: 



- Bậc Hiền trí, Đại tuệ. Bậc Hiền trí, Đại tuệ, bạch Thế Tôn, đuợc nói đến 
nhu vậy. Cho đến nhu thế nào bạch Thế Tôn, đuợc gọi là Bậc Hiền trí, Đại 
tuệ? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con đuờng Thầy đặt vấn 
đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải 
Thầy hỏi nhu sau: "Bậc Hiền trí, Đại tuệ. Bậc Hiền trí, Đại tuệ, bạch Thế 
Tôn, đuợc nói đến nhu vậy. Cho đến nhu thế nào bạch Thế Tôn, đuợc gọi là 
Bậc Hiền trí, Đại tuệ?" 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

- Ớ đây, này Tỷ-kheo, Bậc Hiền trí, Đại tuệ, không có nghĩ tự làm hại mình, 
không có nghĩ tự làm hại nguời, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có 
suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, lợi nguời, lợi cả hai, lợi toàn thể thế 
giới. Nhu vậy, này Tỷ-kheo, là Bậc Hiền trí, Đại tuệ. 

(VII) (187) Vassakàra 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vuơng Xá), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
duỡng các con sóc. Rồi Bà-la-môn Vassakàra, một đại thần nuớc Magadha 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 
hỏi. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, Bà- 
la-môn Vassakàra, bậc đại thần nuớc Magadha bạch Thế Tôn: 

- Thua Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có thể biết một nguời 
không phải chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân nhân"? 

- Không có truờng hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế một nguời 
không phải chân nhân có thế biết một nguời không phải chân nhân: "Vị này 
không phải là bậc chân nhân". 

2, - Thua Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có thể biết bậc chân 
nhân là: "Vị này là bậc chân nhân"? 

- Không có truờng hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế một nguời 
không phải chân nhân có thể biết một nguời chân nhân: "Vị này là bậc chân 
nhân". 


3,- Thua Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân: "Vị 
này là bậc chân nhân"? 



- Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một người chân nhân có thể 
biết một người phải chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân". 

4. - Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một người chân nhân biết 
một người không phải là chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân nhân"? 

- Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một người chân nhân có thể 
biết một người không phải là chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân 
nhân". 

5. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn giả Gotama: "Không có trường 
hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế một người không phải chân 
nhân có thể biết một người không phải chân nhân: "Vị này không phải là bậc 
chân nhân". Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế 
một người không phải chân nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này 
là bậc chân nhân". Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một người 
chân nhân có thể biết một người phải chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân". 
Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một người chân nhân có thể 
biết một người không phải là chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân 
nhân". 

6. Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà-la-môn Todeyya đang 
nói lên những lời nhiếc mắng người khác như sau: "Ngu si là vua Eleyya, đã 
quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như 
sau đổi với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp 
tay, đổi xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của vua Eleyya là ngu si, 
như Yamaka, Moggalla, Ugga, Nàvindaki, Gandhabba, Aggivessa. Những 
người này đã quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết 
sức hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện". 

- Này Bà-la-môn, Ông có thấy như thế nào Bà-la-môn Todeyya dẫn dắt 
chúng bằng cách dắt dẫn này: "Các vị nghĩ thế nào, hiền trí là vua Eleyya? 
Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa 
những người có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có 
phải vua Eleyya được xem là vị có minh kiến thù thắng?" 

- Thưa vâng, Tôn giả! Hiền trí là vua Eleyya. Giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến 
giải quyết những vấn đề cần được giải thích, vua Eleyya được xem là vị có 



minh kiến thù thắng. Vì rằng Sa-môn Ràmaputta còn hiền trí hơn sự hiền trí, 
còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thắng của vua Eleyya, giữa 
những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những 
người có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích; do vậy vua 
Eleyya đã quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức 
hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. 

- Các Tôn giả nghĩ thế nào "Hiền trí là tập đoàn của vua Eleyya, như 
Yamaka, Moggalla, Ugga, Nàvindaki, Gandhabba, Aggivessa không? Giữa 
những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những 
người có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có phải tập 
đoàn của vua Eleyya là những bậc có minh kiến thù thắng? 

- Thưa vâng, Tôn giả! Hiền trí là tập đoàn của vua Eleyya, như Yamaka, 
Moggalla, Ugga, Nàvindaki, Gandhabba, Aggivessa. Giữa những người có 
minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, tập đoàn của vua Eleyya 
được xem là những bậc có minh kiến thù thắng. Vì rằng Sa-môn Ràmaputta 
được xem còn hiền trí hơn sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự 
minh kiến thù thắng của tập đoàn vua Eleyya, giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến 
giải thích những vấn đề cần được giải thích; do vậy tập đoàn của vua Eleyya 
đã quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt 
như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
chắp tay, đối xử thân thiện. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn giả Gotama: "Không có trường 
họp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế một người không phải bậc chân 
nhân có thể biết một người không phải chân nhân: "Vị này không phải là bậc 
chân nhân". Không có trường họp này, này Bà-la-môn, không có cơ hội đế 
một người không phải bậc chân nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị 
này là bậc chân nhân". Có trường họp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một 
người chân nhân có thể biết một người phải chân nhân: "Vị này là bậc chân 
nhân". Có trường họp, này Bà-la-môn, có cơ hội đế một người chân nhân có 
thể biết một người không phải là chân nhân: "Vị này không phải là bậc chân 
nhân". 



Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, 
có nhiều phận sự phải làm. 

- Này Bà-la-môn, Ông hãy làm những gì mà Ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, một đại thần xứ Magadha, hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 

(VIII) (188) Upaka 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Gijjhakùta. Rồi Ưpaka 
Mandikàputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, upaka Mandikàputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nói nhu sau, con thấy nhu sau: "Ai bắt đầu mắng nhiếc 
người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể 
bênh vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập trường của mình, 
người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội". 

- Này upaka, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người 
ấy về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường của mình, do không 
thể bênh vực lập trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm 
tội! Này upaka, Ông bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, 
Ông về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường của mình, do không 
thể bênh vực lập trường của mình, Ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! 

2. - Ví như, bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của mình săn với một bẫy 
sập lớn, khi con vật thò đầu ra. Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập 
lớn bằng chữ khi con vừa mới mở miệng (khi con vừa mới thò đầu ra). 

- Này upaka, "Đây là bất thiện". Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô 
lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. "Đây là bất thiện!", này 
upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, 
với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. "Đây pháp bất 
thiện này cần phải đoạn tận". "Đây là thiện", này upaka. Ta nêu rõ như vậy 
với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: 
"Đây là pháp thiện". Thiện pháp này cần phải tu tập. Này Upaka, Ta nêu rõ 
như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của 
Thế Tôn: "Đây, pháp thiện này cần phải tu tập". 



3. Rồi upaka Mandikàputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía Ngài, rồi đi đến 
Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha. Sau khi đến, upaka tường thuật 
lại cho Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm 
luận với Thê Tôn. 

Được nghe nói như vậy, Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha phẫn 
nộ, không hoan hỷ nói với upaka Mandikàputta: 

- Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm mồm, thật là kẻ liều 
mạng. Nghĩ rằng nó có thể nhiếc mắng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Hãy đi đi, này upaka! Chớ đế Ta thấy Ông nữa! 

(IX) (189) Chứng Ngộ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân; có pháp, này các 
Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần 
phải chứng ngộ bằng mắt; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ 
bằng trí tuệ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân? 
Tám giải thoát, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm? 
Đời sống trước, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con 
mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng 
con mắt. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ? 
Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí 
tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. 


(X) (190) Ngày Trai Giới 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma trong lâu đài của mẹ 
Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng 
Tỷ-kheo vây quanh. Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang im lặng, im 
lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Không nói lời phù phiếm, này các Tỷ-kheo, là hội chúng này; không nói 
lời vô ích, này các Tỷ-kheo, là hội chúng này, thanh tịnh, an lập trên căn 
bản. Chúng Tỷ-kheo này nhu vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này nhu vậy, 
này các Tỷ-kheo; hội chúng nhu vậy khó tìm đuợc ở đời! Chúng Tỷ-kheo 
này nhu vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng nhu vậy, đáng đuợc tôn trọng, 
đáng đuợc cung kính, đáng đuợc cúng dirờng, đáng đuợc chắp tay, là ruộng 
phuớc vô thuợng ở đời. Chúng Tỷ-kheo này nhu vậy, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng này nhu vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này nhu vậy dầu cho ít, 
đuợc lợi nhiều, còn cho nhiều, lại đuợc lợi nhiều hơn nữa. Chúng Tỷ-kheo 
này nhu vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này nhu vậy, này các Tỷ-kheo! 
Hội chúng này nhu vậy, nếu phải đi một do tuần đế đuợc yết kiến cũng nên 
đi, dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là chúng Tỷ-kheo này. 

2. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt 
đuợc địa vị chu Thiên. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng 
Tỷ-kheo này, sống đạt đuợc địa vị Phạm Thiên. Có những Tỷ-kheo, này các 
Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt đuợc địa vị Bất động. Có 
những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt đuợc 
Thánh vị. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt đuợc địa vị chu Thiên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục ... chứng và trú Sơ Thiền ... Thiền 
thứ hai ... Thiền thứ ba ... chứng và trú Thiền thứ tu và an trú. Nhu vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt đuợc địa vị chu Thiên. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt đuợc địa vị Phạm 
Thiên? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm cùng khởi với từ - biến mãn một 
phuơng và an trú ... với tâm cùng khởi với bi ... với tâm cùng khởi với hỷ ... 
với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phuơng và an trú. Cũng vậy phuơng 
thứ hai, cũng vậy phuơng thứ ba, cũng vậy phuơng thứ tu. Nhu vậy, cùng 
khắp thế giới, trên, duới, bề ngang, hết thảy phuơng xứ, cùng khắp vô biên 
thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô 



biên, không hận, không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Bất động? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác 
ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú 
"Không vô biên xứ". Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú "Thức vô biên xứ". 
Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không 
có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo chứng đạt Bất động. 

6. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng đạt địa vị bậc Thánh? 

ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: "Đây là khổ" ... "Đây là 
khổ tập" ... "Đây là Khổ diệt" ... như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa 
đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc 
Thánh. 


—0O0— 

XX. Đại Phẩm 

(I) (191) Nghe Với Tai 

1,- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, 
do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào 
là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng tụng 
... Phưong quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thế nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an 
lạc đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi 
lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do 
ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng 
tụng ... Phưong quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc 
bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất 
niệm, được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an 
lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có Tỷ-kheo có thần thông, đã 
đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên. Vị ấy sung sướng 
nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh". Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, 
chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng trống. Người ấy 
trong khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng trống. Người ấy không có 
nghi ngờ, không có do dự, đó là tiếng trống hay không phải là tiếng trống. 
Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng trống". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng tụng ... Phưong quảng. Các 
pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai... chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do 
ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng 
tụng ... Phưong quảng. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được tụng 
đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ- 
kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư 
Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ 
như sau: "Đây chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". 
Chậm chạp, này các Tỷ-kheo niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 
sanh ấy đi đến thù thắng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng tù và. Người ấy trong 
khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng tù và. Người ấy không có nghi 
ngờ, không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải là tiếng tù và. Người 
ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng tù và". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng tụng ... Phưong quảng. Các pháp 
ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến 
khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại 
thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội 



chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật mà 
trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được 
khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan 
sát, do kiến khéo thế nhập; đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: ứng 
tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng đọc 
bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thế nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo 
có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 
không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có 
người được hóa sanh, nhắc nhở khiến cho nhớ lại hóa sanh :"Này bạn, bạn 
có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng ta đã sống 
Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm 
chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy 
đi đến thù thắng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi trò chơi đất bùn, hai 
người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể 
nói với người bạn kia: "Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn 
có nhớ cái này không?". Người ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này 
bạn, tôi có nhớ!". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, 
như kinh: ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, do được nghe bằng tai, 
được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng 
không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội 
chúng chư Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở cho nhớ lại sự hoá 
sanh : "Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy 
chúng ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi 
nhớ". Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, 
chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do 
ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 

Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do 
ý quan sát, do kiến khéo thể nhập; có bốn lợi ích này được chờ đợi. 


(II) (192) Trường Họp 



1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này, cần phải được hiểu với bốn 
trường hợp. Thế nào là bổn? 

Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong 
một thời gian dài, không khác được có tác ý, không có không tác ý, với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, với cùng một nghề thanh tịnh liêm khiết cần phải được 
hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, 
không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu 
biết, như vậy trong một thời gian dài... với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết, như vậy, 
trong một thời gian dài... với liệt tuệ. 

2. Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, 
trong một thời gian dài, không khác được có tác ý, không có không tác ý, 
với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến ... Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người do cộng trú với một người khác biết được 
như sau: "Trong một thời gian dài, vị Tôn giả này làm giới bị bế vụn, làm 
giới bị cắt xén, làm giới bị vết nho, làm giới bị chấm, đen, làm việc không 
có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là Tôn giả, 
Tôn giả này không giữ giới". 

Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, người này do cộng trú với người kia, biết 
như sau: "Trong một thời gian dài, vị Tôn giả này không làm giới bị bế vụn, 
không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nho, không làm giới bị 
chấm, đen, làm việc có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. Giữ 
giới là Tôn giả này, Tôn giả này không phải ác giới". 

Này các Tỷ-kheo, với cộng trú giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong 
một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác, không có không tác ý, với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói 
đến như vậy. 



3. Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề thanh tịnh liêm khiết cần 
phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian ... với liệt tuệ, như vậy 
được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một nghề với một người 
khác, biết được như sau: "Khác thay, vị Tôn giả này khi làm việc với một 
người; khác thay, với hai người; khác thay, với ba người; khác thay, với 
nhiều người, làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước khác với sở 
hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. Vị Tôn giả này có 
sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một người do 
cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau: "Như thế nào, 
Tôn giả này khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế 
ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người, không làm trái ngược là vị Tôn 
giả này, các sở hành trước giống với sở hành sau. Thanh tịnh là sở hành của 
vị Tôn giả này." 

Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần 
phải được hiểu biết, như vậy trong một thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

4. Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. 
Như vậy trong một thời gian ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản 
bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như 
vậy là sự an trú thế giới này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được 
này; Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là có được bản 
tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới, và thế giới vận 
chuyến tám pháp, tức là, lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê 
và khen, lạc và khổ". Người ấy, cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản 
bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc lóc, đập 
ngực, roi vào bất tỉnh. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ 
tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất 
như vậy là sự an trú thế giới ... lạc và khổ". Người ấy cảm thọ bà con bị ách 
nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, không sầu 
muộn, không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất 
tỉnh. 



Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu 
biết. Như vậy trong một thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. 
Do duyên này được nói đến như vậy. 

5. Này các Tỷ-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy 
trong một thời gian ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được 
nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người, do đàm luận với một người khác, biết 
như vầy: "Vị Tôn giả này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, 
giải đáp câu hỏi là như vậy, thời liệt tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không 
có trí tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, 
thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn 
về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc 
rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, 
phát lộ. Liệt tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không có trí tuệ". Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một người có mắt, đứng trên bờ một hồ nước, thấy một 
con cá nhỏ nổi lên, người ấy suy nghĩ như sau: "Như vậy, con cá này nổi 
lên; như vậy, làm cho gọn sóng; như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con 
cá này, con cá này không lớn". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do 
đàm luận với một người khác, biết như vầy: "Vị Tôn giả này, đổi một câu 
hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời có trí tuệ 
là Tôn giả này, Tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này 
nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, 
được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này không 
có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình 
bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn 
giả này không phải là liệt tuệ". Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt, 
đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn nổi lên, người ấy suy nghĩ 
như sau: "Như vậy, con cá này nổi lên; như vậy, con cá này làm cho gọn 
sóng; như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con cá này, con cá này không 
nhỏ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với một người 
khác, biết như vầy: "Vị Tôn giả này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là 
như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời có trí tuệ là Tôn giả này, Tôn giả 
này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc 
an tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người hiền trí cảm 
thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng, hoặc tóm tắt, 
hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân 
tích, phát lộ. Có trí tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt 
tuệ" 



Này các Tỷ-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy 
trong một thời gian dài, không thế khác được, có tác ý, không phải không tác 
ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này 
được nói đến như vậy. 

Có bốn trường hợp này, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu với bốn trường 
hợp này. 


(III) (193) Bhaddiya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong ngôi nhà có nóc nhọn. 
Rồi Licchavii Bhaddiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavii Bhaddiya bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Là một nhà huyễn thuật, Sa-môn 
Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo". Bạch Thế 
Tôn, những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết 
được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo", những người ấy, bạch 
Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn 
với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp với chánh pháp? Và ai là 
vị đồng pháp, theo đồng môt quan điểm, không có lý do đế chỉ trích? Bạch 
Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn". 

2. - Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền 
thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền 
tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập 
trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết 
rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này 
là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng! 

3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi khởi lên trong một 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

-Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, 
giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 



người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau 
khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân ... lòng si ... lòng hung 
bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hy bất hạnh? 

-Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung bạo chinh phục, tâm 
mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 

- Có tội hay không có tội? 

- Có tội, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 

- Neu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không, 
hay ở đây là thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất hạnh đau khổ. Ớ đây, 
đối với chúng con là như vậy. 

6. - Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: "chớ có tin vì nghe 
truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu 
hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
với những dữ kiện; chớ có tin vì phù hop với định kiến; chớ có tin vì phát 



xuât từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo su của mình. 
Nhung này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ nhu sau: "Các pháp này là 
bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị nguời có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu đuợc thực hiện và chấp nhận đua đến bất hạnh và khổ đau", 
thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Nhu vậy, đã đuợc nói lên, chính 
do duyên này đuợc nói lên nhu vậy. 

7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... chớ có tin vì vị Sa-môn 
là bậc Đạo su của mình. Nhung này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
nhu sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này là 
không bị nguời có trí chỉ trích; các pháp này nếu đuợc thực hiện và chấp 
nhận, đua đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và 
an trú. 

8. Ông nghĩ nhu thế nào, này Bhaddiya! Không tham khi khởi lên trong một 
nội tâm nguời nào, khởi lên nhu vậy là đua lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Nguời này không tham, này Bhaddiya, không bị tham chinh phục, tâm 
không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không 
đi đến vợ nguời, không nói láo, không khích lệ nguời khác cùng làm nhu 
vậy, nhu vậy có làm cho nguời ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn. 

9. - Ông nghĩ nhu thế nào, này Bhaddiya, không sân ... không si ... không 
hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm nguời nào, khởi lên nhu vậy là đua 
lại hạnh phúc hy bất hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Nguời này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, không bị hung bạo 
chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của 
không cho, không đi đến vợ nguời, không nói láo, không khích lệ nguời 
khác cùng làm nhu vậy, nhu vậy có làm cho nguời ấy hạnh phúc an lạc lâu 
dài hay không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn. 



10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất 
thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Có tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Thế Tôn. 

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? 

- Được người có trí tán thán, bạch Thế Tôn. 

- Neu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại hạnh phúc an lạc không, 
hay ở đây là thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn. chúng đem lại hạnh phúc 
an lạc. Ớ đây, đối với chúng con là như vậy. 

11. - Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: "chớ có tin vì 
nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người 
ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận 
siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời 
hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù họp với định kiến; chớ có tin vì phát 
xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này là 
thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này được người có trí tán thán; 
các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an 
lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. Điều này đã được nói 
lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. 

12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử 
như sau: "Hãy đến, này bạn! hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về 
thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục sân! Hãy nhiếp phục sân! Do sống nhiếp 
phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy 
nhiếp phục si! Hãy nhiếp phục si! Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm 
nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy 
nhiếp phục sung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm 
nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý!". 



13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, 
từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

- Này Bhaddiya, Ta có nói với Ông như sau: "Hãy đến, này Bhaddiya; hãy 
đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta sẽ là Đạo sư (của Ông)" không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn nói như sau, tuyên bố 
như sau, những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với 
điều không thật: "Là một huyễn thuật sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn 
thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo!". 

- Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền 
lành là huyễn thuật dụ dồ này. Con mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con 
huyết thống thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này dụ dồ. Như vậy, 
những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! 
Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ được huyễn thuật dụ dỗ này 
cám dồ, tất cả các Sát-đế-lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 
Bạch Thế Tôn, nên tất cả người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả 
Thủ đà được huyễn thuật dụ dồ này cám dồ, tất cả các Thủ đà ấy được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 

- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, này Bhaddiya! Này 
Bhadiya, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ được cám dỗ( với sự dụ dồ này) 
đế đoạn tận các pháp bất thiện, đế đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Sát-đế-lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! Này Bhàddiya, nếu 
tất cả người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đà 
được cám dồ (với sự dụ dồ này) đế đoạn tận các pháp bất thiện, đế đầy đủ 
các pháp thiện, như vậy tất cả các Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một 
thời gian dài! 

Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, Màra, Phạm thiên, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ dồ 
này cám dỗ, đế đoạn tận các pháp bất thiện, đế đầy đủ các pháp thiện, như 
vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 

Này Bhaddiya, nếu các cây sala to lớn này được huyễn thuật dụ dồ này cám 
dỗ, đế đoạn tận các pháp bất thiện, đế đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả 



cây sala to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài nếu chúng 
có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người! 

(IV) (194) Các Vị Sàpùga 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koliya tại một thị trấn 
các Koliya tên là Sàpùgà. Rồi rất nhiều Koliya tử ở Sàpùgà đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Ananda nói với các Koliya tử ấy ở Sàpùgà: 

- Này các Vyagghapajjà, có bốn thanh tịnh, tinh cần chi phần này được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác chon chánh nói lên đế chúng sanh 
được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh 
lý, để chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến 
thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. 

2. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? 

Ớ đây, này Vyagghapajjà, Tỷ-kheo có giới, chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. Này các Vyagghapajjà, đây gọi là giới thanh tịnh; với lời nguyền: 
"Neu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Neu giới 
thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". 
Ớ đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh 
niệm tỉnh giác, này các Vyagghapajjà, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh 
cần chi phần. 

Và này các Vyagghapajjà, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? 

3. Ớ đây, này các Vyagghapajjà, vị Tỷ-kheo ly các dục ... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư. Này các Vyagghapajjà, đây gọi là tâm thanh tịnh; với lời 
nguyện: "Neu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. 
Neu tâm thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia 
với trí tuệ". Ớ đây, ước muốn, tinh tấn, nồ lực, phấn chấn, không có thối 
thất, chánh niệm tỉnh giác, này các Vyagghapajjà, đều được gọi là tâm thanh 
tịnh tinh cần chi phần. 

4. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần? 



Ớ đây, này các Vyagghapajjà, Tỷ-kheo như thật quán tri: "Đây là khổ"; như 
thật quán tri: "Đây là khổ tập"; như thật quán tri: "Đây là khổ diệt"; như thật 
quán tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Vyagghapajjà, đây 
gọi là kiến thanh tịnh; với lời nguyện: "Neu kiến thanh tịnh như vậy chưa 
đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Neu kiến thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi 
sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ớ đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, 
phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các Vyagghapajjà, 
đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần. 

5. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi 
phần? 


Vị Thánh đệ tử nào, này các Vyagghapajjà, thành tựu với giới thanh tịnh tinh 
cần chi phần này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này, và 
thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này, tâm được ly tham đối 
với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải 
thoát. Vị ấy, sau khi tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được 
giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. 
Này các Vyagghapajjà, đây gọi là giải thoát thanh tịnh; với lời nguyện: "Neu 
giải thoát thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Neu giải 
thoát thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ớ đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thổi thất, chánh 
niệm tỉnh giác, này các Vyagghapajjà, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh 
tinh cần chi phần. 

Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các Vyagghapajjà, đã được Thế 
Tôn, bậc đã biết đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chon chánh nói lên 
để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để 
chứng đắc chánh lý, đế chứng ngộ Niết-bàn! 

(V) (195) Vappa 

1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu khu vườn 
Nigrodha. Rồi thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggalàna rồi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Mahàmoggallàna nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngồi một bên: 

- Ớ đây, này Vappa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý 
chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, 



do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi 
lên cho nguời ấy trong tuơng lai? 

- Thua Tôn giả, con có thể thấy truờng họp ấy. Ớ đây thua Tôn giả, do ác 
nghiệp tạo ra về truớc chua đua đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau kho có thể khởi lên cho nguời ấy trong tuơng 
lai. 

Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmoggallàna và Thích tử Vappa, đệ tử 
của Niganthà bị bỏ dở. 

2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy đi đến hội truờng; 
sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với 
Tôn giả Mahàmoggallàna: 

- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì đuợc nói đến, khi các Ông ngồi tụ 
họp ở đây? Và câu chuyện giữa các Ông chua đuợc nói xong? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha: "Ở 
đây, này Vappa, có thể có nguời với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh đuợc viễn ly, minh đirợc sanh khởi. Ông có thấy nguời ấy, do 
một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên 
cho nguời ấy trong tuơng lai?" Bạch Thế Tôn, khi đuợc nói nhu vậy, Thích 
tử Vappa, đệ tử của Nigantha nói với con nhu sau: "Thua Tôn giả, con có 
thể thấy truờng họp ấy. Ớ đây thua Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về truớc 
chua đua đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau kho có thể khởi lên cho nguời ấy trong tuơng lai!". Bạch Thế Tôn, ỏ đây 
là câu chuyện giữa Thích Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến! 

3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha: 

- Này Vappa, nếu Ông có thể chấp nhận điều Ông có thể chấp nhận, và có 
thể bác bỏ điều đáng đuợc bác bỏ, và trong truờng họp Ông không có thể 
biết đuợc ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy: "Bạch 
Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", thời có thể có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 

- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, và có thể 
bác bỏ điều đáng đuợc bác bỏ, và trong truờng họp con không có thể biết 
đuợc ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy: 



"Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", mong rằng ở đây có cuộc nói 
chuyện giữa chúng ta. 

4. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Neu do nhân duyên thân khởi động, các 
lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; với nguời chế ngự đuợc thân khởi động, 
nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có noi nguời ấy nữa. 
Nguời ấy không làm nghiệp mới, còn hành động truớc của nguời ấy, do cảm 
xúc thuờng xuyên đuợc chấm dứt; con đuờng đua đến sự héo mòn các phiền 
não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy truờng họp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ kho đau có thể khởi lên cho nguời ấy trong tuong lai không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn! 

5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Neu do nhân duyên lời khởi động, các 
lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; với nguời chế ngự đuợc lời khởi động, 
nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có noi nguời ấy nữa. 
Nguời ấy không làm nghiệp mới, còn hành động truớc của nguời ấy, do cảm 
xúc thuờng xuyên đuợc chấm dứt; con đuờng đua đến sự héo mòn các phiền 
não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy truờng họp ấy, do nhân duyên này, ... trong tuong 
lai không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn 

6. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Neu do nhân duyên ý khởi động, các 
lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; với nguời chế ngự đuợc ý khởi động, 
nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có vớí nguời ấy nữa. 
Nguời ấy không làm nghiệp mới, còn hành động truớc của nguời ấy, do cảm 
xúc thuờng xuyên đuợc chấm dứt; con đuờng đua đến sự héo mòn các phiền 
não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy truờng họp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ kho đau có thể khởi lên cho nguời ấy trong tuong lai không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn! 



7, - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
ấy do duyên vô minh khởi lên, vô minh đuợc ly tham, minh đuợc khởi lên, 
nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với nguời ấy nữa. 
Nguời ấy không làm nghiệp mới, còn hành động truớc của nguời ấy, do cảm 
xúc thuờng xuyên đuợc chấm dứt; con đuờng đua đến sự héo mòn các phiền 
não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau 
có thể khởi lên cho nguời ấy trong tuong lai không? 

- Thua không, bạch Thế Tôn! 

8, - Nhu vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm đuợc chon chánh giải thoát, 
sáu an trú thuờng hằng đuợc chứng đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý 
đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi 
mũi ngửi huong... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, 
không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm 
giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm 
thọ tận cùng của thân". Kh i vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị 
ấy quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm thọ không 
còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh". 

9, Ví nhu, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra. Rồi có nguời 
đến cầm các cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy ở noi rễ. Sau khi chặt ỏ nơi rễ, 
nguời ấy đào cái muơng. Sau khi đào cái muơng, nguời ấy nhổ lên các rễ 
lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi nguời ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
sau khi chặt tùng khúc, nguời ấy bửa. Sau khi bửa, nguời ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, nguời ấy phơi giữa gió và 
nắng, nguời ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, nguời ấy vun thành đống tro. 
Sau khi nguời ấy vun thành đống tro, nguời ấy sàng tro giữa gió lớn, hay đế 
tro ấy vào dòng nuớc mạnh cho nuớc cuốn đi. Nhu vậy, này Vappa, do 
duyên thân cây nên có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
nhu thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong tuơng lai, không thể 
sống lại đuợc. Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm đuợc chơn chánh 
giải thoát, sáu an trú thuờng hằng đuợc chứng đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, 
không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng.., khi mũi ngửi huơng... khi luỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý 
thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. 



Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết: "Ta cảm giác 
một cảm thọ tận cùng của thân". Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng". 
Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm thọ không 
còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh". 

10. Khi đuợc nói nhu vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha bạch Thế 

rp /V 

Tôn: 

- Ví nhu, bạch Thế Tôn, một nguời mong uớc đuợc tài sản, lo nuôi dirõng tài 
sản của mình, nhung không đuợc tăng truởng gì, trái lại chỉ đuợc mệt nhọc 
và sự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong đuợc 
lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không đuợc lợi ích gì, 
trái lại con chỉ đuợc mệt nhọc và sự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm 
này, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ 
sàng lòng tin ấy giữa gió lớn, hay đế lòng tin ấy vào dòng nuớc lạnh cho 
nuớc cuốn đi. 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cu sĩ, 
từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy nguõng! 

(VI) (196) Sàlha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Đại Lâm, trong ngôi nhà có 
nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha và Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Licchavì Sàlha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình bày sự vuợt qua dòng 
nuớc mạnh với hai pháp môn: nhân giới thanh tịnh và nhân kho hạnh nhàm 
chán. Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? 

- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của Sa-môn hạnh. 
Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha, sống chủ truong nhân khổ hạnh 
nhàm chán, xem kho hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khố hạnh 
nhàm chán, những vị ấy không thể nào vuợt qua dòng nuớc mạnh. Các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành không thanh tịnh, lời nói 
không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sổng không thanh tịnh, 
những vị ấy không có thể đạt đuợc tri kiến vô thuợng Bồ-đề. 



3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc 
bén đi vào rừng. Tại đấy, nó thấy một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn trẻ, 
không có lồi lõm. Nó chặt cây ấy tại gốc, sau khi chặt ở gốc, nó đốn ngọn. 
Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa 
cành lá và làm cho thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo 
với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, nó bào 
sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. 
Sau khi bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý Ông nghĩ 
thế nào, này Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề 
trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: "Cây sàla ấy chìm 
xuống và người ấy rơi vào ách nạn". 

- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sống khổ 
hạnh nhàm chán, xem kho hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lấy khổ 
hạnh nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này 
Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói 
không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sổng không thanh tịnh, 
chúng không có thể chứng được tri kiến vô thượng Bồ-đề. Này Sàlhà, những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào sổng không chủ trương khố hạnh nhàm chán, không 
xem kho hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy kho hạnh nhàm 
chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sinh sổng thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề. 

5. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc 
bén đi vào rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn trẻ, 
không có lồi lõm. Nó chặt cây ấy tại gốc, sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn 
ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. 
Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái 
búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt 
đẽo với con dao, người ấy lấy cái đục, kheó đục sạch nội phần. Sau khi khéo 
đục sạch nội phần, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái 
bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, 
người ấy làm thành chiếc thuyền, cột với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng 



người ấy thả xuống sông. Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có thể 
vượt qua sông được không? 

- Thưa được, bạch Thế Tôn. 

6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, bề ngoài rất khéo làm, bề trong 
được làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi 
rằng: "Chiếc thuyền ấy không chìm, và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn". 

- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không chủ trưong 
khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này 
Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sổng thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được 
tri kiến vô thượng Bồ-đề". 

7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được nhiều cung thuật, nhưng 
về ba phương diện nó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến 
làm biếu tượng của vua. Thế nào là ba? 

Bắn xa, bắn nhanh như chóp nhoáng, và bắn thủng được vât lớn. 

8. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng vậy, này Sàlhà, là Thánh 
đệ tử có chánh định; phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như 
thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì ... phàm có tưởng 
gì ... phàm có hành gì ... phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải 
như thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 

9. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chóp nhoáng; cũng vậy, này 
Sàlhà là vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có 
chánh tri kiến như thật quán tri: "Đây là khổ ... Đây là khổ tập..., Đây là khổ 
diệt...., Đây là con đường đưa đến khổ diệt". 

10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn. Cũng 
vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này 
Sàlhà, có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn. 


(VII) (197) Mallika 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), khu 
vườn ông Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng 
hậu Mallikà bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì,bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ 
nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở 
hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ 
nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, 
sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ 
nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, 
tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ 
nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, 
giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 

2. - Ớ đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít 
nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biếu lộ phẫn nộ, sân 
hận, bất mãn. Người này không bổ thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn 
đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn 
trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh 
tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, 
tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài 
sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. 

3. Ớ đây, này Mallikà, có nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, liền 
nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biếu lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn. Người này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình 
không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn 
kính, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. 
Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái 
sanh , dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản 
lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. 



4. Ớ đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy 
bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không nổi sân, không 
sừng sộ, không gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất 
mãn. Nguời này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải 
mặc, xe cộ, vòng hoa, huơng, phấn sáp, giuờng nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh 
tình keo kiệt; thấy nguời khác đuợc lợi duõng, cung kính, tôn trọng, tôn 
kính, đảnh lễ, cúng duờng, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Nguời 
ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc 
đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, nhung nghèo 
khổ, tài sản ít, sỏ hữu ít, ảnh huởng uy tín ít. 

5. Ớ đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không 
nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không nổi 
sân, không sừng sộ, không gây hấn, không biếu lộ phẫn nộ, không sân hận, 
không bất mãn. Nguời này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, 
vải mặc, xe cộ, vòng hoa, huong, phấn sáp, giuờng nằm, trú xứ, đèn đuốc; 
tánh tình không keo kiệt; thấy nguời khác đuợc lợi duõng, cung kính, tôn 
trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng duờng, không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi 
ganh tỵ. Nguời ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái 
sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, 
giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh huởng lớn. 

6. Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc 
xấu ... ảnh huởng uy tín ít. 

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu 
... ảnh huởng uy tín lớn. 

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp 
... ảnh huởng uy tín ít. 

Ớ đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung 
sắc đẹp ... ảnh huởng uy tín lớn. 

7. Khi đuợc nói nhu vậy, hoàng hậu Mallikà bạch Thế Tôn: 

- Giả sử nhu con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não 
hại nhiều, tuy bị nói ít, nhung nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, 
biếu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử nhu con, bạch Thế Tôn, trong một đời 
sống khác, con có bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, 



xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch 
Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như 
con, bạch Thế Tôn, trong một đời sổng khác, tánh tình không keo kiệt; thấy 
người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, con không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Và bạch Thế Tôn, 
nay con được có ảnh hưởng uy tín lớn. 

Bạch Thế Tôn, trong nội cung này, có những thiếu nữ hoàng tộc, có những 
thiếu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. 
Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều naõ 
hại, dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, 
gây hấn. Con sẽ không biếu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho 
Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn 
sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt; thấy người khác 
được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ 
không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

(VIII) (198) Tự Hành Hạ Mình 

1,- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành 
khổ mình. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên 
tâm hành khổ người. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hành khổ mình, 
chuyên tâm hành kho mình, và hành kho người, chuyên tâm hành khố người. 
Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khố mình, không hành kho người, không chuyên tâm hành 
kho người. Hạng người ấy không hành kho mình, không hành khố người, 
hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, 
tự ngã trú vào phạm thể. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm 
tự hành khô mình? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng không theo 
lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn 



dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận 
từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây 
gậy, không nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, 
không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho 
con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông, không 
nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chồ có chó đứng, không nhận tại chỗ có 
ruồi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không 
uổng nước cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, 
hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà hay chỉ nhận ăn hai miếng, ... hay vị ấy chỉ 
nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sổng chỉ với một 
bát, nuôi sống chỉ với hai bát ... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống 
theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn 
cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tấm, ăn 
váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái câu rụng đế sống. Vị ấy mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn 
các vải khác, mặc vải tẩn liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ 
cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện từ từng mảnh da 
con sơn dương đen, mặc áo bằng vỏ cát tường, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo 
bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi 
ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người 
chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách 
tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường nằm ngủ trên giường gai, 
sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). 
Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm 
hành kho người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người là người giết trâu, bò, là người giết heo, là 
người giết vịt, săn thú, là thợ săn, người đánh cá, ăn trộm, người xử tử các 
người ăn trộm, cai ngục và các người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành 
khổ người. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên 
tâm tự hành kho mình, vừa hành kho người, chuyên tâm tự hành kho người? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đế-lỵ đã làm 
lễ quán đảnh, hay một vị Bà-la-môn triệu phú. Vị này cho xây một giảng 
đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da khô, toàn thân 
bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn 
chỉ có lá cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng 
một màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế tự 
sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa. Còn con 
nghé con sống với đồ còn lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đế 
tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy 
giết một sổ dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để 
tế lễ, hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ 
dabbhà đế làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, 
những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với 
mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa hành kho người, chuyên tâm hành kho người. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa không hành khổ mình, 
không chuyên tâm tự hành khố mình, vừa không hành kho người, không 
chuyên tâm hành kho người? Hạng người này không tự hành kho mình, 
không hành khố người, hiện tại sổng không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 

6. 0 đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế 
giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố bốn điều Ngài 
đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn, 
đầy đủ nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 
Người gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh ở giai 
cấp hạ tiện nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tin ở Như 
Lai. 

7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: "Gò bó là đời sống gia đình, 
con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư 
không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. 
Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 



gia đình". Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, 
bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

8. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống của các vị Tỷ- 
kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thưong xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Vị ấy đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cưóp. Vị ấy đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ 
nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lường gạt đời. Vị ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lười., nghe 
điều gì ở chồ này, không đến chỗ kia nói đế sanh chia rẽ ở những người này, 
nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này đế sanh chia rẽ ở 
nhũng người kia. Như vậy, vị này sống hòa họp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà họp, hoan hỷ trong hòa họp, thích thú trong hòa họp hân 
hoan trong hòa họp, nói những lời đưa đến hòa họp. Vị ấy đoạn tận lời nói 
độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thưong, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vị ấy nói những lời nói 
như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời 
đáng giữ gìn, những lời họp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống và các kloài cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các hạt 
sống; từ bỏ không nhận thịt sống; từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ bỏ 
không nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và dê; từ bỏ không nhận 
gia cầm và heo; từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái;; từ bỏ không 
nhận ruộng nưong đất đai;; từ bỏ không dùng người làm môi giới, hoặc tự 
mình làm người đưa tin; từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng 
cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt 
lường; từ bỏ không làm thưong tổn, sát hại, câu thúc, cưóp đường, cưóp 
giật, cưỡng đoạt. 

10. Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tâm y đế che thân, với đồ ăn khất thực 
đế nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát), như con chim 
bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với 



tâm y đế che thân, với đồ ăn khất thực đế nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu. Thánh giới uẩn này, nội tâm huởng lạc không 
có lỗi lầm. 

11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tuớng chung, không nắm giữ 
tuớng riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn căn này không đuợc chế ngự, 
khiến tham ái, uu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Kh i tai nghe tiếng..., 
mũi ngửi huong... luõi nếm vị... thân cảm xúc., ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tuớng chung, không nắm giữ tuớng riêng. Do nguyên nhân 
gì không đuợc chế ngự khiến tham ái uu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy 
thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm huởng vô uế lạc. 

12. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh 
đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y dép, bình 
bát, thuợng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại 
tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 

13. Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
thành tuu Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh biết đủ này), 
lựa một trú xứ thanh vắng nhu khu rừng, gốc cây, đồi, núi, khe nuớc, hang 
đá, bãi tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rom. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ấy ngồi kiết-già, lung thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh 
niệm truớc mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái ỏ đời, sống với tâm thoát ly tham ái, 
gột rửa tâm hết tham ái. Đoạn tận sân hận, vị ấy sổng với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thuong xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 
Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sổng thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tuởng huớng về ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Đoạn tận trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, 
nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử, hổi quá. Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy 
sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân luõng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với pháp thiện. 

14. Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, các pháp làm tân cấu uế, làm 
trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 



thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an 
trú Thiền thứ tư, không khố, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ"; biết như thật: "Đây là khổ 
tập"; biết như thật: "Đây là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của những lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc"; biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 
Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên 
sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui trạng thái này 
nữa". 

16. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người vừa không hành khổ mình, 
không chuyên tâm tự hành khố mình, vừa không hành kho người, không 
chuyên tâm tự hành khố người. Vị ấy không tự hành kho mình, không hành 
kho người, trong hiện tại sổng không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, 
cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(IX) (199) Ái 

1, - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về ái, lưới triền khiến cho 
lưu chuyến được rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại 
vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một 0 kén, quyện lại 
như cỏ mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa 
xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2, - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới triền, khiến cho lưu 
chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại 
vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một 0 kén, quyện lại 



như cỏ mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa 
xứ, sanh tử? 

Này các Tỷ-kheo, có mười tám ái hành này, liên hệ đến nội tâm, có mười 
tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 

3. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", thời có những ý nghĩ: "Ta 
có mặt trong đời này"; "Ta có mặt như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Ta 
không phải thường hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải có mặt hay 
không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt như vậy"; "Ta 
phải có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng ta có mặt 
trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 
như vậy!"; "Ta sẽ có mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như 
vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy". Có mười tám ái hành này liên hệ với nội 
tâm. 

4. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thòi có những tư tưởng như 
sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời này"; "Với cái này, Ta có mặt như 
vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải 
thường hằng"; "Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta phải có 
mặt hay không?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong thế giới này?"; "Với 
cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với 
cái này, mong rằng Ta có mặt"; "Với cái này, mong rằng Ta có mặt trong 
đời này"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Với cái này, mong 
rằng Ta có mặt khác như vậy!";" Với cái này, Ta sẽ có mặt"; "Với cái này, 
Ta sẽ có mặt trong đời này";" Với cái này, Ta sẽ có mặt như vậy";" Với cái 
này, Ta sẽ có mặt khác như vậy". 

Có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 

5. Mười tám ái hành này liên hệ đến nội tâm, và mười tám ái hành này liên 
hệ đến ngoại cảnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ba mưoi sáu ái hành. Ba 
mưoi sáu ái hành quá khứ như vậy; ba mưoi sáu ái hành vị lai như vậy; ba 
mưoi sáu ái hành hiện tại như vậy. Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành. 

6. Này các Tỷ-kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho lưu chuyển, được 
trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói 



buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ 
mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh 
tử. 


(X) (200) Luyến Ái 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. Thế nào là bốn? 

Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyến ái sanh từ sân, sân 
sanh từ sân. 

2. -Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một 
người. Rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người 
kia suy nghĩ như sau: "Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được 
các người khác đổi xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên 
luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là luyến ái sanh 
khởi từ luyến ái. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sân đưởc sanh khởi từ luyến ái? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một 
người. Rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, 
khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một 
người. Rồi các người khác đổi với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, khả 
hỷ, khả ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyến ái đối với các 
người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là luyến ái được sanh khởi từ sân. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là lòng sân được sanh khởi từ lòng sân? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với 
một người. Rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. 
Người kia suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả 
hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ lòng sân. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 

6. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly các pháp bất thiện ... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. Luyến ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. 
Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái 
sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ 
sân, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. 

7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tư. Luyến ái 
sanh ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh 
khởi từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra từ 
sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ấy 
trong thời gian ấy không có mặt. 

8. Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Luyến ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái ấy đã được đoạn 
tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được làm 
không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ luyến 
ái, sân ấy đã được đoạn tận ... không thể sanh khởi trong tương lai; luyến ái 
sanh ra từ sân, luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã 
được làm như thân cây tala, đã được làm không thể tái sanh, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn tận, đã được 
cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được làm không thể tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không lôi cuốn, không phản ứng, 
không un khói, không bốc cháy, không sững sờ. 

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo lôi cuốn? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, hay quán tự ngã có 
sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc; quán thọ từ tự 
ngã, hay quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã 
trong thọ; quán tuởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tuởng, hay quán tuởng 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tuởng; quán các hành từ tự ngã, hay 
quán tự ngã có các hành, hay quán các hành trong tự ngã, hay quán tự ngã ở 
trong các hành; quán thức từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức 
ỏ trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo lôi cuốn. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không lôi cuốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ tự ngã, hay không quán 
tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở 
trong sắc; không quán thọ ... không quán tuởng ... không quán các hành ... 
không quán thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán 
thức trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Nhu vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không lôi cuốn. 

11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phản ứng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chuởi lại những ai mắng chưởi, nổi 
sân lại những ai nổi sân, gây hấn lại những ai gây hấn. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo phản ứng. 

12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không phản ứng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không mắng chuởi lại những ai mắng 
chưởi, không nổi sân lại những ai nổi sân, không gây hấn lại những ai gây 
hấn. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng. 

13. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo un khói? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", thời có những ý 
nghĩ: "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt nhu vậy"; "Ta có mặt khác nhu 
vậy"; "Ta không phải thuờng hằng"; "Ta là thuờng hằng"; "Ta phải có mặt 
hay không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt nhu vậy"; 
"Ta phải có mặt khác nhu vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng ta có 
mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt nhu vậy!"; "Mong rằng ta có mặt 
khác nhu vậy!"; "Ta sẽ có mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt 



như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo un khói. 

14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không un khói? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: "Ta có mặt", thời cũng 
không có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt như vậy"; 
"Ta có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường hằng"; "Ta là thường 
hằng"; "Ta phải có mặt hay không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta 
phài có mặt như vậy"; "Ta phải có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có 
mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như 
vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ có mặt"; "Ta sẽ có mặt 
trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không un khói. 

15. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bốc cháy? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thời có những tư tưởng sau: 
"Với cái này, Ta có mặt trong đời này"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; 
"Với cái này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường 
hằng"; "Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta phải có mặt hay 
không?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong đời này?"; "Với cái này, Ta 
phải có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta phải có mặt khác như vậy"; "Với cái 
này, mong rằng ta sẽ có mặt"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời 
này"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Với cái này, mong rằng 
ta có mặt khác như vậy!"" Với cái này, ta sẽ có mặt"; "Với cái này, ta sẽ có 
mặt trong đời này";" Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, ta sẽ 
có mặt khác như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bốc cháy. 

16. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không bốc cháy? 

Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt", thời có những tư 
tưởng sau: "Với cái này, Ta không có mặt trong đời này"; "Với cái này, Ta 
không có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta không có mặt khác như vậy"; "Với 
cái này, Ta không phải không thường hằng"; "Với cái này, Ta không phải 
thường hằng"; "Với cái này, Ta không phải có mặt ?"; "Với cái này, Ta 
không phải có mặt trong đời này?"; "Với cái này, Ta không phải có mặt như 
vậy"; "Với cái này, Ta không phải có mặt khác đi"; "Với cái này, mong rằng 
ta không có mặt"; "Với cái này, mong rằng ta không có mặt trong đời này"; 
"Với cái này, mong rằng ta không có mặt như vậy!";" Với cái này, ta sẽ 
không có mặt khác đi"; "Với cái này, tôi sẽ có mặt", "Với cái này tôi sẽ có 



mặt trong đời này";" Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, tôi sẽ 
có mặt khác như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không bốc 
cháy. 

17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không có sững sờ? 

Ớ đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được đoạn tận, cắt đứt từ gốc 
rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thế tái sanh, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không có 
sững sờ. 


—0O0— 

XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân 
(I) (201) Các Học Pháp 

1, - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân nhân 
và người không Chân nhân hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân 
nhân và bậc Chân nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2, - Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là người không Chân nhân. 

3, Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người 
không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và khích lệ người khác 
sát sanh; tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không 
cho; tự mình sống tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh 
trong các dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình đắm 
say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say rượu men, rượu 


nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân còn 
hơn cả người không Chân nhân. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân 
nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và khích lệ người 
khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác 
từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ 
người từ bỏ khác tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ 
người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu và 
khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. 

(II) (202) Người Có Lòng Tin 

1, - Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân 
nhân và người không Chân nhân hơn cả người không Chân nhân; về bậc 
Chân nhân và bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2, - Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, không có xấu hổ, 
không có sợ hãi, nghe ít, biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân. 

3, Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người 
không Chân nhân? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không tin và khích lệ người khác 
không tin; tự mình không xấu ho và khích lệ người khác không xấu hổ; tự 
mình không sợ hãi và khích lệ người khác không sợ hãi; tự mình nghe ít và 
khích lệ người khác nghe ít; tự mình biếng nhác và khích lệ người khác 
biếng khác; tự mình thất niệm và khích lệ người khác thất niệm; tự mình liệt 
tuệ và khích lệ người khác liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân nhân còn hơn cả 
người không Chân nhân. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có lòng tin, có xấu hổ, có sợ hãi, nghe 
nhiều, siêng năng tinh cần, có niệm, có trí tuệ. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình đầy đủ lòng tin, còn khích lệ 
người khác có đầy đủ lòng tin; tự mình có xấu hổ và khích lệ người khác có 
xấu hổ; tự mình có sợ hãi và khích lệ người khác sợ hãi; tự mình nghe nhiều 
và khích lệ người khác nghe nhiều; tự mình siêng năng tinh cần và khích lệ 
người khác siêng năng tinh cần; tự mình chánh niệm và khích lệ người khác 
chánh niệm; tự mình có trí tuệ và khích lệ người khác có trí tuệ. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả 
bậc Chân nhân. 


(III) (203) Kẻ Tàn Hại Chúng Sanh 

1, - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân nhân 
và người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân 
nhân và bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2, - Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lười, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hon cả người 
không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác 
sát sanh; tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không 
cho; tự mình tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác tà hạnh trong các 
dục; tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và 
khích lệ người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và khích lệ người 
khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm và khích lệ người khác nói lời 
phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân nhân còn hon cả 
người không Chân nhân. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô 
ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hon cả bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người 
khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác 
từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ 
người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ 
người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khích lệ người khác 
từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khích lệ người khác từ bỏ 
nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khích lệ người khác từ bỏ 
nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn hon cả bậc Chân 
nhân. 



(IV) (204) Mưòi Hạnh 

(Giong như kỉnh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có tham, có săn và tà 
kiến). 

(V) (205) Con Đường Tám Ngành 


1. (Như kỉnh 203, 1) 

2 - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà 
nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người 
không Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người 
khác có tà kiến; có tà tư duy..; có tà ngữ..; có tà nghiệp ..; có tà mạng ...; có 
tà tinh tấn ...; có tà niệm ...; có tà định, còn khích lệ người khác có tà định. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân nhân còn hơn cả 
người không Chân nhân. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có 
chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh 
niệm, có chánh định. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ 
người khác có chánh tri kiến; có chánh tư duy; có chánh ngữ; có chánh 
nghiệp; có chánh mạng; có chánh tinh tấn; có chánh niệm; có chánh định, 
còn khích lệ người khác có chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân 
nhân. 



(VI) (206) Con Đường Mưòi Ngành 


... (Như kỉnh 205, chỉ thêm hai pháp: tà trí, tà giải thoát cho người không 
Chân nhân, và chánh trí, chảnh giải thoát cho bậc Chân nhân) 

(VII) (207) Kẻ Ác Độc (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người độc ác và người 
độc ác hơn cả người độc ác; về người hiền thiện và người hiền thiện hơn cả 
người hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... (như kỉnh 204.2) ... có tà kiến 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác còn hơn cả người độc ác? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác 
sát sanh; có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác còn hơn người độc 
ác. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có chánh kiến. 

Người này, này các Tỷ kheo, được gọi là người hiền thiện. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện còn hơn cả người hiền 
thiện? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người 
khác từ bỏ sát sanh ...; tự mình có chánh kiến, còn khích lệ người khác có 
chánh kiến. 



Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người hiền thiện còn hơn cả bậc 
hiền thiện. 


(VIII) (208) Kẻ Ác Độc (2) 

(Giong như kinh 206 với mười đức tánh, chỉ khác ở đây có kẻ ác độc và 
người hiền thiện, kỉnh trước nói đến người không Chân nhăn và bậc Chân 
nhân). 

(IX) (209) Ác Tánh 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về có người ác tánh và người 
có ác tánh hơn cả người có ác tánh; về người có tánh hiền thiện và người có 
tánh hiền thiện hơn cả người có tánh hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác tánh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có ác tánh. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người có ác tánh còn hơn cả người có ác 
tánh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác 
sát sanh ...; có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác còn hơn người có ác 
tánh. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có chánh tri kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện còn hơn cả người 
có thánh hiền thiện? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người 
khác từ bỏ sát sanh tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có 
chánh tri kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn 
cả người có tánh hiền thiện. 

(X) (210) Tánh Ác Độc 

(Như kỉnh 208) 

- 00 O 00 - 

XXII. Phẩm Ô Uế 
(I) (211) Chúng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 
chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 
chúng; này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 
chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 
chúng! 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Thế nào là bổn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh 
hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni có giới, theo thiện pháp, làm 
thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện 
pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ có giới, theo 
thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. 

Này các Tỷ-kheo, có bổn thanh tịnh hội chúng này. 

(II) (212) Tà Kiến 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh 
tri kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 


(III) (213) Không Biết ơn 

1, - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với không biết ơn, 
không biết trả ơn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, biết ơn, biết 
trả ơn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 


(IV) (214) Sát Sanh 

(Như kinh 213, chỉ khác là bổn pháp khác: Sát sanh, lẩy của không cho, tà 
hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẩy của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo). 

(V) (215) Con Đường (1) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, và chảnh kiến, chánh tư duy, chảnh ngữ, chảnh nghiệp) 

(VI) (216) Con Đường (2) 



(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà 
định, và chánh mạng, chánh tinh tẩn, chảnh niệm, chảnh định) 

(VII) (217) Cách Thức Nói (1) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập là không thay nói thấy, không nghe 
nói nghe, không cảm giác nói có cảm giác, không thức tri nói có thức tri; 
không thay nói không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói 
không có cảm giác, không thức trì nói không có thức trì) 

(VIII) (218) Cách Thức Nói (2) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập là thay nói không thấy, nghe nói 
không nghe, có cảm giác nói không có cảm giác, có thức trì nói không thức 
trì; thay nói có thấy, nghe nói có nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thức 
trì nói có thức trì) 

(IX) (219) Không xấu Hổ 

1, - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với không có lòng tin, với ác giới, với không xấu hổ, với không 
sợ hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với lòng tin, với có giới, với xấu hổ, với sợ hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 


(X) (220) Vói Liệt Tuệ 

(Như kỉnh trên, các pháp được đề cập như sau: không có lòng tin, ác giới, 
biếng nhác, liệt tuệ; có lòng tin, có giới, tinh cần tỉnh tấn, có trí tuệ). 

—oOo— 

XXIII. Phẩm Diệu Hạnh 


(I) (221) Diệu Hạnh 


1, - Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. Thế nào là bốn? 

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là bổn? 

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bổn lời thiện hành này. 

(II) (222) Kiến 

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông 
minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có 
sinh khí, có tội, bị các người trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. Thế nào là 
với bổn? 


Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, 
không phải Chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có sinh 
khí, có tội, bị các người trí quở trách, và tạo nhiều vô phước. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí thông minh, là 
bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, một kẻ có sinh 
khí, không có tội, không bị các người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 
Thế nào là với bốn? 


Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến. 

(III) (223) Vô ơn 

(như kinh trên, các pháp được đề cập là thân làm ác, lời nói ác, ỷ nghĩ ác, 
không biết ơn, không trả ơn; thân làm thiện, lời nói thiện, ỷ nghĩ thiện, biết 

ơn, trả ơn). 

(IV) (224) Sát sanh 

(như kinh trên, các pháp được đề cập là: sát sanh, lấy của không cho, tà 
hạnh trong các dục, nói lảo; từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo). 



(V) (225) Con Đường 


Có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp; Có chánh kiến, có chánh tư 
duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp. 

Có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định; Có chánh mạng, có chánh 
tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. 

(VI) (226) Cách Thức Nói (1) 

... Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm 
giác, không tri thức nói có tri thức; không thấy nói không thấy.., không nghe 
nói không nghe.., không cảm giác nói không có cảm giác..., không tri thức 
nói không có tri thức. 


(VII) (227) Cách Thức Nói (2) 

Có thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, 
tri thức nói không tri thức; thấy nói có thấy.., nghe nói có nghe.., cảm giác 
nói có cảm giác..., tri thức nói có tri thức. 

(VIII) (228) Không xấu Hổ 

... không có lòng tin, ... ác giới, không xấu hổ, và không sợ hãi... có lòng tin, 
...có giới, có xấu hổ, có sợ hãi... 

(IX) (229) Liệt Tuệ 

... không có lòng tin, ác giới, biếng nhác, liệt tuệ ... có lòng tin, có giới, tinh 
cần tinh tấn, có trí tuệ. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí thông minh, là 
bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, có sinh khí, 
không có tội, không bị các người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 

(X) (230) Các Thi Sĩ 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. Thế nào là bốn? 

Thi nhân có tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, thi nhân có lý luận, thi 
nhân có biện tài. 



Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. 


—0O0— 

XXIV. Phẩm Nghiệp 

(I) (231) Tóme Tắt 

- Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và 
thuyết giảng. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng 
quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, này các Tỷ 
kheo, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. 

(II) (232) Với Chi Tiết 

1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí 
và thuyết giảng. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các , có nghiệp thắng quả 
trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, 
quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành 
có ton hại, làm ý hành có ton hại. Người ấy, do làm thân hành có ton hại, do 
làm khẩu hành có ton hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn 
hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại, các cảm xúc có tổn hại được 
cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm 
thọ những cảm thọ có tốn hại, thuần nhất khố, nhu những chúng sanh trong 
địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu 
hành không có tốn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân 


hành không có tổn hại, do làm khấu hành không có tổn hại, do làm ý hành 
không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở 
thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. 
Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ 
những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ỏ Biến Tịnh 
Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn 
hại, làm khấu hành có tốn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và 
không tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do 
làm khấu hành có tốn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và 
không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy 
sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và 
không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không 
tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một 
số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 
quả đen trắng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không 
đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt? 

Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào đế đoạn tận nghiệp đen 
quả đen này; phàm có tư tâm sở nào đế đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; 
phàm có tư tâm sở nào đế đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này 
các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen 
không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này 
đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. 

(III) (233) Sonakàyana 

1. Rồi Bà-la-môn Sikha Moggallàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn Sikha Moggallàna thưa với Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước đây nữa, thanh niên 
Sonakàyana có đến con, và sau khi đến nói với con như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trưong tất cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ trưong tất cả 
nghiệp đều không có kết quả, vị ấy nói đến sự đoạn diệt của thế giới, nhưng 



thế giới này thiệt là có do nghiệp tác thành thế giới và được tồn tại do tác 
động của nghiệp". 

- Này Bà-la-môn, ta chưa từng thấy thanh niên Sonakàyana. Từ đâu lại có 
câu chuyện như vậy? 

2. Này Bà-la-môn, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và 
tuyên bố. Thế nào là bốn? 

... (Hoàn toàn giong như kinh 232) 

(IV) (234) Các Học Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được ta chứng ngộ với thắng trí 
và tuyên bố. Thế nào là bốn? (Như kỉnh 231 ) 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh 
trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn 
hại... (như kinh 232.4). 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 



Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có nghiệp đen quả đen này ... (như kỉnh 
232.5). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đua đến nghiẹp đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, bốn nghiệp này đã đuợc ta chứng ngộ với thắng trí và 
tuyên bố. 

6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã đuợc ta chứng ngộ với thắng trí 
và tuyên bố. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; , có nghiệp thắng quả trắng; có 
nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đua đến 
nghiệp đoạn diệt. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen quả đen? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống 
của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Nhu Lai chảy máu, 
phá hòa họp Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả trắng quả trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai luởi, từ bỏ lời thô ác, từ 
bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng. 

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn 
hại... (như kinh 232.4) 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt? 



Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có nghiệp đen quả đen này ... (như kỉnh 
232.5). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt. 

Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã đuợc ta chứng ngộ với thắng trí 
và tuyên thuyết. 


(V) (235) Thánh Đạo 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đuợc ta chứng ngộ với thắng trí và 
tuyên thuyết. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... (như kỉnh 232). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đua đến đoạn diệt. 

Đây là chánh tri kiến ... chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, 
nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt. 

(VI) (236) Giác Chi 

1. - Có bốn nghiệp này... (như kỉnh 232.1) 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? (như kỉnh 232.2) 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? (như kinh 232.3) 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng? (như kỉnh 
232.4) 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen 
trắng, nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt? 

Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an 
giác chi, định giác chi, xả giác chi. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, 
nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt. 



Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta chứng ngộ với thắng trí 
và tuyên thuyết. 


(VII) (237) Đáng Quở Trách 

1, - Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là với bổn? 

Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với kiến 
có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp không có tội, với khẩu nghiệp không có tội, với ý nghiệp 
không có tội, với kiến không có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 


(VIII) (238) Có Hại 

1, - Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là với bổn? 

Với thân nghiệp có tổn hại, với khẩu nghiệp có tổn hại, với ý nghiệp có tổn 
hại, với kiến có tốn hại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn? 

Với thân nghiệp không có tổn hại, với khấu nghiệp không có ton hại, với ý 
nghiệp không có tổn hại, với kiến không có ton hại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. 



(IX) (239) Vị Sa Môn 


1. - Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có Sa-môn thứ hai, có 
Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. 
Như vậy, này các Tỷ kheo, các Thầy chon chánh rống tiếng rống con sư tử. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, 
không bị roi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
người này là Sa-môn thứ nhất. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Các Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho 
nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất Lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi 
đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ hai. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh tại đấy, chứng Niết-bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các 
Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ ba. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ tư. 

Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, Ở đây có Sa-môn thứ hai, 
ở đây có Sa-môn thứ ba, ở đây có Sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không 
có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ kheo là chon chánh rống tiếng rống con sư 
tử này. 


(X) (240) Các Lọi ích Nhò’ Bậc Chân Nhân 

- Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thế nào 
là bốn? 



Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh 
định, lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát. 

Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích này. 


—0O0— 

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 


(I) (241) Phạm Tội (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vuờn Ghosita. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã đuợc chấm dứt chua? 

- Từ đâu, bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt đuợc? Bàhiya, vị 
đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn đứng về phía hòa họp tăng. Do 
vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ rằng không nên nói một lời nào. 

- Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp vào những vấn đề tranh 
chấp giữa chúng Tăng? Phải chăng, này Ananda, khi nào có vấn đề tranh 
chấp gì khởi lên, chính hai Thầy Sàriputta và Moggallàna làm chấm dứt tất 
cả tranh chấp ấy? 

2. Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa 
họp Tăng. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo, do theo ác giới, theo ác pháp không 
trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, không phải Sa- 
môn nhung tự xung là Sa-môn, không hành Phạm hạnh nhung tự xung là 
hành Phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác do bấn. Vị 
ấy nghĩ nhu sau: "Neu các Tỷ-kheo sẽ biết ta là ác giới, theo ác pháp, không 
thanh tịnh ... một đống rác do bấn; nếu họ hòa họp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ 
chia rẽ, họ sẽ không làm hại đuợc ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ nhất 
này, ác Tỷ-kheo thích thú với pháp hòa họp Tăng. 


3. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo có tà kiến, thành tựu với chấp thủ biên 
kiến, vị ấy nghĩ như sau: "Neu các Tỷ-kheo sẽ biết ta là có ác tri kiến, chấp 
thủ tri kiến; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ không 
làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ hai này, ác Tỷ-kheo thích 
thú với pháp hòa họp Tăng. 

4. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo có tà mạng, nuôi sống mình với tà 
mạng. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Neu các Tỷ-kheo sẽ biết ta có tà mạng, nuôi 
sống mình với tà mạng; nếu họ hòa họp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ 
sẽ không làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ ba này, ác Tỷ- 
kheo thích thú với pháp hòa họp Tăng. 

5. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung 
kính, tham muốn không bị kinh miệt; Vị ấy suy nghĩ như sau: "Neu các Tỷ- 
kheo sẽ biết ta là tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn 
không bị kinh miệt; nếu họ hòa họp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ 
không làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ tư này, ác Tỷ-kheo 
thích thú với pháp hòa họp Tăng. 

Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa 
họp Tăng. 


(II) (242) Phạm Tội (2) 

L- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. Thế nào là bốn? 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một người ăn trộm, một 
người phạm tội, dắt đến cho nhà vua và thưa: "Thưa Đại vương, đây là 
người ăn trộm, đây là người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo 
hình phạt nào Đại vương muốn". Vua ấy nói như sau: "Các ông hãy đem 
người này, lấy dây thật chắc trói cánh tay người này thật chặt lại về phía sau. 
Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống, có tiếng 
chát tai, đi từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành 
phía nam". Những người của vua, lấy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt 
lại về phía sau, cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái trống, có 
tiếng chát tai, đi từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba 
khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại 
thành phía Nam. Tại đấy, có một người đứng một bên suy nghĩ như sau: 
"Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu. 
Vì rằng những người của vua lấy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại 



về phía sau, cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái trống, có tiếng 
chát tai, đi từ đuờng này đến đuờng khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
nguời ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu nguời ấy tại thành 
phía Nam. Chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác nhu vậy, đáng bị quở trách, 
đáng bị chém đầu". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tỷ-kheo-ni nào, các tuởng sợ hãi sắc bén nhu vậy, đuợc an trú, thời trong 
những pháp, tội ba-la-di đuợc chờ đợi nhu sau về vị ấy: Neu không phạm 
tội, thời không roi vào tội ba-la-di; nếu đã phạm tội, thời sẽ nhu pháp sám 
hối pháp ba-la-di. 

2. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, có nguời mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, 
mang trên vai một cái hèo và đi đến truớc đại chúng và nói nhu sau: "Thua 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do 
vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một nguời đứng một bên 
suy nghĩ nhu sau: "Thật sự, nguời này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, 
đáng bị đánh hèo. Vì rằng, nguời ấy đã mang áo vải đen, xả bổi tóc xuống, 
mang trên vai một cái hèo và đi đến truớc đại chúng và nói nhu sau: "Thua 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do 
vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác nhu vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tuởng sợ hãi sắc bén 
nhu vậy, đuợc an trú, thời trong những pháp tăng tàn, đuợc chờ đợi nhu sau 
về vị ấy: "Neu không phạm tội thời sẽ không roi vào tội tăng tàn. Neu đã 
phạm tội thời sẽ nhu pháp phát lộ tội tăng tàn". 

3. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, có nguời mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, 
mang theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến truớc đại chúng và nói nhu sau: 
"Thua quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. 
Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một nguời đứng một 
bên suy nghĩ nhu sau: "Thật sự, nguời này đã làm một điều ác đáng bị quở 
trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng nguời ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc 
xuống, mang theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến truớc đại chúng và nói nhu 
sau: "Thua quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình 
phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sỏ thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta 
chớ có làm nghiệp ác nhu vậy, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt". Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tuởng 
sợ hãi sắc bén nhu vậy, đuợc an trú, thời trong những pháp pàcittiyà ba-dật- 
đề, đuợc chờ đợi nhu sau về vị ấy: "Neu không phạm tội thời sẽ không roi 
vào tội pàcittiyà. Neu phạm tội thời sẽ nhu pháp phát lộ tội pàcittiyà". 



4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, đi 
đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác 
đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích 
của quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người 
này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Vì rằng người 
này mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như 
sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê 
bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta 
chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình". Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng 
sợ hãi sắc bén như vậy, được an trú, thời trong những pháp pàtidesaniya (cần 
phải phát lộ) được chờ đợi như sau: Neu không phạm tội thời sẽ không roi 
vào phạm tội pàtidesaniya. Neu phạm tội thời sẽ như pháp sám hối, pháp 
pàtidesaniya. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 

(III) (243) Lọi ích Học Tập 

1. - Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô 
thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lợi ích học tập? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các học pháp thắng hạnh được Ta đặt cho các đệ tử, 
đế những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các học 
pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, đế những ai ít lòng tin phát 
khởi lòng tin, đế những ai có lòng tin, được tăng trưởng lòng tin. Do vậy, 
một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đổi với học pháp 
ấy là người sở hành không bị bể vụn, sở hành không cắt xén, sở hành không 
bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm hạnh được Ta đặt cho 
các đệ tử, đế chon chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ 
tử, đế chon chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, một đệ tử 
sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là 
người sở hành không bị bế vụn, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết 
nhơ, sở hành không bị chấm đen. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của 
học tập. 



2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ vô thượng? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyết giảng cho các đệ tử đế chon 
chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các 
pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử đế chon chánh đoạn diệt đau khổ một 
cách hoàn toàn. Do vậy các pháp ấy được trí tuệ quán sát một cách đồng 
đẳng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trí tuệ vô thượng. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát kiên cố? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta thuyết giảng cho các đệ tử đế 
chon chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, các pháp được Ta thuyết giảng cho các đệ tử đế chon chánh đoạn diệt 
đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy các pháp ấy được khéo cảm xúc với 
giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là giải thoát kiên cố. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm tăng thượng? 

Với tư tưởng: "Ta sẽ là viên mãn học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ; 
hay nếu học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này 
chồ kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú với tư tưởng: 
"Ta sẽ là viên mãn học pháp sở hành Phạm hạnh chưa được đầy đủ; hay nếu 
học pháp sở hành Phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ 
kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng: "Ta sẽ 
quán sát đồng đẳng với trí tuệ pháp chưa được đồng đắng quán sát; hay nếu 
pháp đã được đồng đẳng quán sát, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chồ kia với trí 
tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng: "Ta sẽ cảm xúc 
với giải thoát, pháp chưa được cảm xúc; hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta 
sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo 
an trú". Như vậy này các Tỷ-kheo, là niệm tăng thượng. 

Phạm hạnh này được sống, này các Tỷ-kheo, đế được lợi ích trong học tập, 
được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Như 
vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. 

(IV) (244) Cách Nằm 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách nằm này. Thế nào là bốn? 



Cách nằm của ngạ quỷ, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng, cách nằm của 
con sư tử, cách nằm của Như Lai. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm 
của ngạ quỷ? 

Này các Tỷ-kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là cách nằm của ngạ quỷ. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục 
vọng? 

Và này các Tỷ-kheo, phần lớn người hưởng thọ các dục vọng nằm phía bên 
trái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cách nằm của kẻ hưởng thọ các dục vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của con sư tử? 

Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, nằm về phía hông bên mặt, hai 
chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi vào giữa hai bắp vế; khi thức dậy, nó 
duỗi ra phía thân trước, rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các Tỷ-kheo, 
nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào đặt sai chỗ hay lộn xộn, 
thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, không được hoan hỷ. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào 
không đặt sai chỗ hay lộn xộn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài 
thú, được hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm con sư tử. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn cách nằm này. 

(V) (245) Xứng Đáng Được Dựng Tháp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này xứng được đế được dựng tháp. 
Thế nào là bốn? 

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, xứng đáng được dựng tháp; vị 
Độc Giác Phật xứng đáng được dựng tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng 
được dựng tháp; Chuyển Luân Vưong xứng đáng được dựng tháp. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng được dựng tháp. 



(VI) (246) Trí Tuệ Tăng Trưởng 

1,- Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là 
bốn? 


Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy 
pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. 

2. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. 
Thế nào là bốn? 

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy 
pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. 

(VII) (247) Cách Thức Nói (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bốn? 

- Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói cảm giác, 
không thức tri nói thức tri. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

(VIII) (248) Cách Thức Nói (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thế nào là bốn? 

- Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm giác 
nói không cảm giác, không thức tri nói không thức tri. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

(IX) (149) Cách Thức Nói (3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bổn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bổn? 

- Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, 
tưởng tri nói không tưởng tri. 



Này các Tỷ-kheo, có bổn ngôn thuyết phi Thánh này. 

(X) (250) Cách Thúc Nói (4) 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thế nào là bốn? 

- Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 


—0O0— 

XXVI. Phẩm Thắng Trí 
(I) (251) Thắng Trí 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải liễu tri với thắng trí; này các Tỷ- 
kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có 
những pháp cần phải tu tập với thằng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp 
cần phải chứng ngộ với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí? 

Năm thủ uấn, này các Tỷ-kheo, những pháp này đuợc gọi là những pháp cần 
phải liễu tri với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí? 

Vô minh và hữu ái, này các Tỷ-kheo, những pháp này đuợc gọi là những 
pháp cần phải đoạn tận với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải tu tập với thắng trí? 

Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này đuợc gọi là những pháp cần 
phải tu tập với thắng trí. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng 
trí? 


Minh và giải thoát, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 

(II) (252) Tầm Cầu 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, tầm cầu cái bị già; tự mình 
bị bệnh, tầm cầu cái bị bệnh; tự mình bị chết, tầm cầu cái bị chết; tự mình bị 
uế nhiễm, tầm cầu cái bị uế nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi thánh cầu này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp thánh cầu này. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, sau khi biết sự nguy hại 
của bị già, tầm cầu cái không bị già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh, tầm cầu cái 
không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các kho ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, 
sau khi biết sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, vô thượng an ổn 
khỏi các kho ách, Niết-bàn; tự mình uế nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của 
uế nhiễm, tầm cầu cái không bị uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh cầu này. 

(III) (253) Nhiếp Pháp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp này. Thế nào là bốn? 

- Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. 

(IV) (254) Con của Màlunkyàputta 

1. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch 

r-T-vl A rp Ạ 

Thê Tôn: 



- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vằn tắt cho con; sau 
khi nghe thuyết pháp con sẽ sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. 

- Nay ỏ đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các Tỷ-kheo trẻ, trong khi 
Thầy đã già yếu, tuổi thọ cao, là bậc truởng thuợng, lại cầu Nhu Lai giáo 
giới một cách vắn tắt? 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, chắc chắn con sẽ 
hiểu đuợc ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, chắc chắn con sẽ trở thành nguời 
thừa tự lời của Thế Tôn. 

2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái đuợc sanh cho Tỷ-kheo. 
Thế nào là bốn? 

Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái sanh, do ở đây, ái đuợc sanh cho 
Tỷ-kheo. Hoặc do nhân đồ ăn khất thực ... hoặc do nhân sàng tọa ... hoặc do 
nhân sanh hữu này hay sanh hữu khác. Này Màlunkyàputta, có ái sanh, do 
đây ái đuợc sanh cho vị Tỷ-kheo. 

Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái sanh đuợc sanh cho Tỷ- 
kheo. 


Khi nào, này Màlunkyàputta, ái đirợc đoạn tận, đuợc chặt đứt từ gốc rễ, 
đuợc làm cho nhu thân cây tala, làm cho không thế tái sanh, làm cho không 
thể sanh khởi trong tuơng lai. Vị ấy, này Màlunkyàputta, đuợc gọi là vị Tỷ- 
kheo đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, chon chánh minh kiến kiêu 
mạn, đã diệt tận khổ đau. 

3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu huớng về 
phía Ngài rồi ra đi. 

Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm tinh cần, không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chon chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thuợng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. 
Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Rồi Tôn giả Màlunkyàputta trỏ' 
thành một vị A-la-hán nữa. 



(V) (255) Lọi ích Cho Gia Đình 

1, - Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong 
các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là 
một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn? 

Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống quá 
độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia 
đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không 
được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự 
kiện này. 

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các 
tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong 
những sự kiện này. Thế nào là bổn? 

2. Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống không quá độ; 
đặt ác giới nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị tối thắng. Phàm những gia 
đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn 
tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 

(VI) (256) Con Ngựa Thuần Chủng (1) 

1. - Đầy đủ với bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền 
thiện, thuần chủng, xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, 
được xem như một biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện thuần chủng, đầy 
đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. 
Đầy đủ với bốn đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền 
thiện, thuần chủng, xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và 
được xem như một biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với bốn pháp, môt Tỷ-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ỏ đời. Thế nào là bốn? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, 
đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp? 



Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có giới luật, sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Nhu vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống thanh tịnh, tinh cần, tinh tấn, đoạn 
tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dõng 
mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nhu thật rõ biết: "Đây là khổ"; nhu thật 
rõ biết: "Đây là khổ tập"; nhu thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; nhu thật rõ biết: 
"Đây là con đuờng đua đến khổ diệt". Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đầy đủ tốc lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đuợc thâu nhận các vật dụng nhu y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh. 

Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân đối. Này các Tỷ-kheo, 
thành tựu với bốn pháp này, Tỷ-kheo xứng đáng đuợc cung kính, đuợc tôn 
trọng, đuợc cúng duờng, đuợc chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

(VII) (257) Con Ngựa Thuần Chủng (2) 

(Giống như kỉnh trước, chỉ khác định nghĩa về tốc độ của Tỷ-kheo, có thê 
giải thích khác như sau) 

...Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốc độ vị Tỷ-kheo? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực. 

(các đức tánh khác như kỉnh trước) 

(VIII) (258) Lực 



- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(IX) (259) Sống Trong Rừng 

1,- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều 
kiện đế sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào 
là với bốn? 


Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, liệt tuệ, đần độn, câm ngọng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều kiện 
đế sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. 

2,- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện đế 
sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là với 
bốn? 

Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, với bất hại tầm, không đần độn, không câm 
ngọng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện đế 
sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. 

(X) (260) Hành Động 

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông 
minh, không là bậc Chân nhân, tự mình xử sự nhu kẻ bị mất gốc, không sinh 
lực, có tội, bị nguời trí quở trách, tạo nhiều vô phuớc. Thế nào là bốn? 

Với thân nghiệp có tội, với khẩu nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với tri 
kiến có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, 
không là bậc Chân nhân, tự mình xử sự nhu kẻ bị mất gốc, không sinh lực, 
có tội, bị nguời trí quở trách, tạo nhiều vô phuớc. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, 
là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không nhu nguời mất gốc, có sinh lực, 



không có tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào 
là bốn? 

Với thân nghiệp không có tội, với ngữ nghiệp không có tội, với ý nghiệp 
không có tội, với tri kiến không có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là 
bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, có sinh lực, không 
có tội, không bị người trí quở trách, tạo nhiều phước đức. 


—0O0— 

XXVII. Phẩm Nghiệp Đạo 

(I) (261) Chấp Nhận (1) 

1, - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là với bổn pháp? 

Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán 
thán sát sanh. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

2, - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn pháp? 

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, chấp nhận từ bỏ 
sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi Trời. 


(II) (262) Chấp Nhận (2) 

(Như trên, pháp ở đây là "lẩy của không cho và từ bỏ lấy của không cho"). 

(III) (263) Chap Nhận (3) 

(Như trên, pháp ở đây là "tà hạnh trong các dục và từ bỏ tà hạnh trong các 
dục"). 


(IV) (264) Chấp Nhận (4) 

(Như trên, pháp ở đây là "nói láo và từ bỏ nói láo"). 

(V) (265) Chấp Nhận (5) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ nói hai lưỡi"). 

(VI) (266) Chấp Nhận (6) 


(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ác và từ bỏ nói lời thô ác"). 

(VII) (267) Chấp Nhận (7) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời phù phiếm và từ bỏ nói lời phù 
phiếm "). 

(VIII) (268) Chấp Nhận (8) 


(Như trên, pháp ở đây là "tự mình tham dục và tự mình không tham dục"). 

(IX) (269) Chấp Nhận (9) 


(Như trên, pháp ở dãy là "tự mình có tâm sân hận và tự mình không có tâm 
sân hận "). 

(X) (270) Chấp Nhận (10) 


1,- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp? 

Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán 
thán tà kiến. 


Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

2,- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên cõi Trời. Thế nào là với bốn pháp? 

Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh tri kiến, chấp nhận 
chánh tri kiến và tán thán chánh tri kiến. 


Thành tựu với bổn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên cõi Trời. 


—oOo— 



XXVIII. Phẩm Tham 


(I) (271) Tham 

1. - Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham uu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm 
thọ ... tùy quán tâm trên tâm ... tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham uu ở đời. 

Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. 

2. - Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp ác bất thiện chua sanh, 
khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm không cho sanh khởi; 
đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, khỏi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm khiến chúng đoạn tận; đối với các pháp thiện chua sanh, 
khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến cho sanh khởi; đối 
với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, trì 
tâm khiến chúng đuợc duy trì, không có lu mờ, đuợc tăng truởng, đuợc 
quảng đại, đuợc tu tập, đuợc thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, 
bốn pháp này cần phải tu tập. 

3. Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bốn? 


Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập nhu ý túc, thành tựu với dục Thiền 
định tinh cần hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tinh tấn Thiền định tinh 
cần hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tâm Thiền định tinh cần hành; tu 
tập như ý túc, thành tựu với tư duy Thiền định tinh cần hành. 

Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải tu tập. 

4. Đế liễu tri, này các Tỷ-kheo, đế đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly 
tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ tham, bốn pháp này cần phải tu tập. 


Đế liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, 
xả bỏ sân... si... phẫn nộ... hiềm hận... gièm pha... nhiệt não... tật đố... xan 
tham... man trá... xảo trá... ngoan cố... bồng bột... mạn... quá mạn... say mê... 
phóng dật, bốn pháp này cần phải tu tập. 

- 00 O 00 - 

Chương V - Năm Pháp 
I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học 
(I) (1) Tóm Lược 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này, cuả bậc Hữu học. Thế nào là 
năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh 
này của bậc hữu học. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

3. "Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tàm 
lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, được gọi là hữu học 
lực. Tôi sẽ thành tựu tinh tấn lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu 
tuệ lực, được gọi là hữu học lực". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập. 


(II) (2) Rộng Rãi 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Thế nào là 
năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn, tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 


2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ 
của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín 
lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng hổ thẹn,. Hổ thẹn đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hổ thẹn đối với các pháp ác, bất thiện 
được thực hiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tàm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý lực? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi đối với các pháp ác, bất thiện được 
thực hiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là quý lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh tấn lực? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì tinh tấn, không từ 
bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tinh 
tấn lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh diệt, với sự thế nhập bậc Thánh vào con đường đoạn tận khổ đau. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sức mạnh của bậc Hữu học. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

7. "Ta sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực... tàm lực... quý lực... 
tinh tấn lực... ta sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(III) (3) Khổ 



1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại 
sống đau khổ, với tổn não, với uu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, đuợc chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, 
không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ. Thành tựu với năm pháp này, này 
các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, với uu não, với 
nhiệt não; sau khi thân hoại mạng chung, đuợc chờ đợi là ác thú. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại 
sống an lạc, không có tổn não, không uu não, không có nhiệt não; sau khi 
thân hoại mạng chung, đuợc chờ đợi là cõi lành. Thế nào là năm? Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần 
tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay 
trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có uu não, không có 
nhiệt não; sau khi thân hoại mạng chung, đuợc chờ đợi là cõi lành. 

(IV) (4) Tương Xứng 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tuông xứng nhu 
vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, 
không có lòng sợ hãi, biếng nhác, có ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tuơng xứng nhu vậy, bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tuơng xứng nhu vậy, 
đuợc sanh vào cõi Trời. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ 
hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tuơng xứng nhu vậy đuợc sanh vào cõi Trời. 

(V) (5) Học Pháp 

1. - Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, từ bỏ học pháp, trở lui 
đời sống thế tục, năm vấn đề họp pháp đế tự trách và chỉ trích đến với vị ấy 
ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? 

2. "Trong Thầy (vị ấy nghĩ) không có lòng tín đổi với các thiện pháp; trong 
Thầy không có lòng ho thẹn đối với các thiện pháp; trong Thầy không có 



lòng sợ hãi đối với các thiện pháp; trong Thầy không có tinh tấn đối với các 
thiện pháp; trong Thầy không có trí tuệ đối với các thiện pháp. "Tỷ-kheo hay 
Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, 
năm vấn đề hợp pháp này đế tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong 
hiện tại. 

3. Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, dầu với đau khổ, với uu 
tu, với mặt đầy nuớc mắt, than khóc, vẫn sống đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn thanh tịnh, năm vấn đề hợp pháp đế tự tán thán đế với vị ấy ngay trong 
hiện tại. Thế nào là năm? "Trong Thầy (vị ấy nghĩ) có lòng tin đối với các 
thiện pháp; trong Thầy có lòng hổ thẹn đổi với các thiện pháp; trong Thầy có 
lòng sợ hãi đối với các thiện pháp; trong Thầy có lòng tinh tấn đổi với các 
thiện pháp; trong Thầy có trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo 
ni nào, naỳ các Tỷ kheo, dầu với đau khổ, với uu tu, với mặt đầy nuớc mắt, 
khóc than vẫn sổng đời sổng Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, năm vấn đề 
hợp pháp đế tự tán thán này đến với vị ấy ngay trong hiện tại. 

(VI) (6) Bước Vào 

1. - Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có 
lòng tin an trú vào các thiện pháp. Khi nào lòng tin biến mất, này các Tỷ- 
kheo, lòng không tin khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện. 

2-5. Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có 
lòng ho thẹn... lòng sợ hãi... tinh tấn... trí tuệ an trú vào các thiện pháp. Khi 
nào lòng ho thẹn... lòng sợ hãi... tinh tấn... trí tuệ biến mất, này các Tỷ-kheo, 
không xấu hổ... không sợ hãi... biếng nhác... ác tuệ khởi lên và tồn tại, thời 
có sự bước vào bất thiện. 


(VII) (7) Dục Vọng 

1. - Phần lớn, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình tìm được lạc thú trong các 
dục. Với thiện nam tử, này các Tỷ-kheo, đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn 
gánh, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy vừa đủ đế được 
gọi: "Vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia". Vì cớ sao? 

2. Các dục, này các Tỷ-kheo, được tìm thấy với tuổi trẻ, các dục này hay các 
dục khác. Và này các Tỷ-kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng, và các 
dục tối thắng, tất cả dục đều được chấp nhận là các dục. 



3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có đứa con nít, trẻ nhỏ, ngây thơ đang nằm 
ngửa, do người vú vô ý, đức nhỏ cầm một cây que hay hòn sạn cho vào 
miệng. Người vú hầu ấy phải mau chóng tác ý. Sau khi mau chóng tác ý, 
phải mau chóng móc cho ra. Neu không có thể mau chóng móc ra được, thời 
với tay trái mắn đầu nó, với tay mặt, lấy ngón tay làm như cái móc, móc cho 
vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, làm như vậy, 
có hại cho đứa trẻ. Ta nói rằng không phải không có hại Như vậy, này các 
Tỷ kheo, người vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, 
vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn (đứa trẻ). Nhưng này các Tỷ-kheo, khi 
đức trẻ ấy đã lớn lên, và có đủ trí khôn, người vú hầu ấy không săn sóc nó 
nữa, nghĩ rằng: "Nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào vị Tỷ-kheo chưa gây được lòng 
tin đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng hổ thẹn đổi với các thiện 
pháp, chưa gây được lòng sợ hãi đối với các thiện pháp, chưa gây được tinh 
tấn đối với các thiện pháp; chưa gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, cho 
đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta cần phải phòng hộ Tỷ-kheo ấy. Khi nào, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây 
được lòng hổ thẹn đối với thiện pháp, gây được lòng sợ hãi đối với các thiện 
pháp gây được lòng tinh tấn đổi với các thiện pháp; gây được trí tuệ đối với 
các thiện pháp, thời khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta không còn săn sóc Tỷ-kheo 
ấy, nghĩ rằng: "Nay Tỷ-kheo ấy đã biết tự bảo vệ mình, không còn phóng dật 
nữa". 


(VIII) (8) Từ Bỏ 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo từ bỏ, không an 
trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong 
diệu pháp. Không có lòng hổ thẹn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ không 
an trú trong diệu pháp. Không có lòng sợ hãi, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Biếng nhác, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Không có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú 
trong diệu pháp. Thế nào là năm? Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng hổ thẹn... có lòng sợ hãi... có 



tinh tấn... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú trong diệu 
pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an 
trú trong diệu pháp. 


(IX) (9) Không Tôn Kính (1) 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, 
không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn 
trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Không có lòng hổ thẹn... không 
có lòng sợ hãi... biếng nhác... không có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, 
không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn 
trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? 

4. Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không 
từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng hổ thẹn... có lòng sợ hãi... có tinh 
tấn... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không 
từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. 

(X) (10) Không Tôn Kính (2) 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, 
không tôn trọng, không có thê lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và 
Luật này. Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn 
trọng, không có thể lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Không có lòng ho thẹn... không có lòng sợ hãi... biếng nhác... có ác trí tuệ, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thê 
lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thành tựu năm pháp 
này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không có 
thể lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 



3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, 
có thế lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thế nào là 
năm? 

4. Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể 
lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có lòng hô thẹn... có 
lòng sợ hãi... tinh tấn... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, 
có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn 
trọng, có thể lớn lên, tăng truởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


—0O0— 

II. Phẩm Sức Mạnh 

(I) (11) Chưa Được Nghe 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí đối 
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe. Này các Tỷ-kheo, có năm 
sức mạnh này của Như Lai. Thành tựu các đã đạt được vị trí Ngưu vương, 
rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyến bánh xe Phạm 
thiên. Thế nào là năm? 

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này 
của Như Lai, này các Tỷ-kheo. Thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem 
đã được vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, 
làm vận chuyến bánh xe Phạm thiên. 

(II) (12) Nóc Nhọn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Thế nào là 
năm? 

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. này các Tỷ-kheo, có năm 
sức mạnh này của bậc Hữu học. Trong năm sức mạnh của bậc Hữu học này, 
này các Tỷ-kheo, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tống 
thâu tóm, tức là tuệ lực. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, với ngôi nhà có nóc nhọn, cái này là tối thượng, 
cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là cái nóc. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, trong năm sức mạnh này của bậc hữu học, cái này là tối 
thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

4. "Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tàm lực, 
được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực... tinh tấn lực... tuệ lực, 
được gọi là hữu học lực." Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


(III) (13) Các Sức Mạnh Tóm Lược 

- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm lực này. 

(IV) (14) Các Sức Mạnh Rộng Thuyết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? 

2. Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác 
ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín 
lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ 
gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tấn 
lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực? 



5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có chánh niệm, thành tựu tối 
thắng niệm và tuệ. Vị ấy nhớ và gợi lại trong trí nhớ những điều đã nói và đã 
làm lâu ngày về truớc. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, đuợc gọi là niệm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ly các dục, ly các bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, đuợc các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc đoạn khổ, 
chấm dứt hỷ uu đã cảm thọ từ truớc, chứng đạt và an trú Thiền thứ tu, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, đuợc gọi là 
định lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh diệt, với sự thế nhập bậc Thánh vào con đuờng đoạn tận khổ đau. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là năm lực. 

(V) (15) Cần Phải Thấy 

- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, tín lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn Dự luu chi 
phần; ở đấy, tín lực cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, tấn lực cần phải thấy 
ở đâu? Trong bốn chánh cần; ở đấy tấn lực cần phải thấy. Và này các Tỷ- 
kheo, niệm lực cần phải thấy ở đâu? Trong Bốn niệm xứ; ở đấy, niệm lực 
cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, định lực cần phải thấy. Và này các Tỷ- 
kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn Thiền; ở đấy, định lực cần 
phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, tuệ lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn 
Thánh đế; ở đấy, tuệ lực cần phải thấy. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh 
này. 


(VI) (16) Lại Nóc Nhọn 



(Xin xem kỉnh số 12) 


(VII) (17) Hạnh Phúc Cho Ai? (1) 

-Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho 
mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, không có 
khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; tự mình đầy đủ Thiền định, 
không có khuyến khích người khác đầy đủ Thiền định; tự mình đầy đủ trí 
tuệ, không có khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ; tự mình đầy đủ giải 
thoát; tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không có khuyến khích người khác 
đầu đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. 

(VIII) (18) Hạnh Phúc Cho Ai ? (2) 

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc 
cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, khuyến 
khích người khác đầy đủ giới hạnh; không tự mình đầy đủ Thiền định... 
không tự mình đầy đủ trí tuệ... không tự mình đầy đủ giải thoát... không tự 
mình đầy đủ giải thoát tri kiến, khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri 
kiến. Đầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc 
cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. 

(IX) (19) Hạnh Phúc Cho Ai ? (3) 

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đem lại hạnh 
phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, không 
khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; không tự mình đầy đủ Thiền 
định... không tự mình đầy đủ trí tuệ... không tự mình đầy đủ giải thoát... 
không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không khuyến khích người khác 
đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho 
người. 


(X) (20) Hạnh Phúc Cho Ai ? (4) 



- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc 
cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích 
người khác đầy đủ giới hạnh; tự mình đầy đủ Thiền định... tự mình đầy đủ 
trí tuệ... tự mình đầy đủ giải thoát... tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và 
khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh 
phúc cho người. 


—0O0— 

III. Phẩm Nảm Phần 

(I) (21) Không Có Cung Kính (1) 

1- Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không 
sống tưong hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới 
luật, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn các giới 
luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này không xảy ra. Sau 
khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh 
định, sự kiện này không xảy ra. 

2. Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính có thận trọng, sống tương hòa 
với các vị đồng Phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho 
viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn 
hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri 
kiến, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 

(II) (22) Không Có Cung Kính (2) 

1. - Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không 
sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh 


pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau 
khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới 
uẩn, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn giới uẩn, vị 
ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không 
làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này 
không xảy ra. 

2. Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trong, sống tuong hòa 
với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự 
kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm viên mãn 
hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự 
kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho 
viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này có xảy ra. 

(III) (23) Các uế Nhiễm 

1. - Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do các uế nhiễm ấy, 
vàng bị uế nhiễm không đuợc nhu nhuyến, không đuợc dễ sử dụng, không 
sáng chói, bị bế vụn và không chon chánh chịu sự tác thành. Thế nào là 
năm? 

2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ- 
kheo, do uế nhiễm ấy, vàng bị uế nhiễm không đuợc nhu nhuyến, không 
đuợc dễ sử dụng, không sáng chói bị bế vụn và không chon chánh chịu sự 
tác thành. 

3. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng đuợc giải thoát khỏi năm uế nhiễm 
này, khi ấy vàng ấy đuợc nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bế 
vụn, và chon chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức nào nguời ta 
muốn nhu nhẫn, nhu bông tai, nhu vòng cổ, nhu dây chuyền vàng, vàng ấy 
có thể dùng tùy theo uớc muốn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm uế nhiễm này của tâm, do các uế nhiễm 
ấy, tâm bị uế nhiễm, không nhu nhuyến, không dễ sử dụng, không sáng chói, 
bị bế vụn, không chon chánh định tĩnh đế đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là 
năm? 



4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hổi, nghi. Có năm uế nhiễm này 
của tâm, này các Tỷ-kheo, do năm uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không 
đuợc nhu nhuyến, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bế vụn, không 
chon chánh, định tĩnh đế đoạn diệt các lậu hoặc. 

5. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, tâm đuợc giải thoát khỏi năm uế nhiễm ấy; 
khi ấy tâm ấy đuợc nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bế vụn, chon 
chánh định tĩnh đế đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì cần phải 
đuợc giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy huớng đến đế đuợc giác ngộ với thắng 
trí. Tại đây, tại đấy vị ấy có khả năng, có năng lục đạt đến pháp ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 

6. Neu vị ấy uớc muốn, "Ta sẽ chứng đuợc các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang 
qua vách, qua tuờng, qua núi nhu đi qua hu không; độn thổ, trồi lên ngang 
qua đất liền nhu ở trong nuớc; đi trên nuớc không chìm, nhu trên đất liền; 
ngồi kiết-già hay đi trên hu không nhu con chim; với bàn tay, chạm và sờ 
mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần nhu vậy; có thể 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên." Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Neu vị ấy muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại 
tiếng chu thiên và loài Nguời, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

8. Neu vị ấy uớc muốn: "Mong rằng với tâm của mình có thể biết đuợc tâm 
của các loại chúng sanh khác, tâm của loài Nguời khác nhau nhu sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm 
có sân biết là tâm có sân. Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si 
biết là tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm chuyên chú biết là 
tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại 
hành tâm. Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm 
chua vô thuợng biết là tâm chua vô thuợng. Tâm vô thuợng biết là tâm vô 
thuợng. Tâm Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định biết là 
tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải 
thoát biết là tâm không giải thoát"". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

9. Neu vị ấy uớc muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, nhu một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, muời đời, hai muơi đời, ba muơi đời, 



bốn mươi đời, năm mươi đời, một trămđời, hai trăm đời, ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuổi thọ đến mức thế này. Sau khi 
chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại 
đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ 
nào. 

10. Neu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự từ 
bỏ và sanh khởi của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Các vị chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về 
lời, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên các cõi lành, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sanh, ta có thể rõ biết 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

11. Neu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với 
thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


(IV) (24) Ác Giới 

1. - Với người ác giới, này các Tỷ-kheo, với người phá giới, chánh định do 
vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá 
hoại, như thật tri kiến do vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, 
với người như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá 
hoại. Kh i nhàm chán ly tham không có mặt, với người nhàm chán ly tham bị 
phá hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị phá hoại. 



2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá bị phá hoại, thời đọt cây 
ấy không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi 
đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
với người ác giới, với người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi 
chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá hoại, như thật tri kiến 
nhân vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người như thật 
tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. Kh i nhàm chán, 
ly tham không có mặt, với người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát 
tri kiến do vậy bị phá hoại. 

3. Với người có giới, này các Tỷ-kheo, với người gìn giữ giới, chánh định do 
vậy được đầy đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định được thành 
tựu, như thật tri kiến do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với 
người như thật tri kiến có mặt, nhàm chán, ly tham do vậy được thành tựu. 
Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán ly tham được thành 
tựu, giải thoát tri kiến do vậy được thành tựu. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá được đầy đủ, thời đọt 
cây ấy đi đến viên mãn vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn lõi 
cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người có giới, với 
người giữ gìn giới, chánh định nhân vậy được đầy đủ. Do chánh định có 
mặt, với người chánh định được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được 
thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người như thật tri kiến được 
thành tựu, nhàm chán, ly tham do vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly 
tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát tri 
kiến do vậy được thành tựu. 


(V) (25) Nhiếp Thọ 

1. - Do nhiếp thọ năm chi phần, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được thảnh 
thục với tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quả và với 
các lợi ích của tâm giải thoát quả với tuệ giải thoát quả và với các lợi ích của 
tuệ giải thoát quả. 

2. Với năm pháp gì? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được giới pháp 
nhiếp thọ, được văn nhiếp thọ, được luận nghị nhiếp thọ, được chỉ nhiếp thọ, 
được quán nhiếp thọ. Do được năm chi phần này nhiếp thọ, này các Tỷ- 
kheo, chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải thoát quả và các lợi ích của 
tâm giải thoát quả, với tâm giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả và các lợi 
ích của tuệ giải thoát quả. 



(VI) (26) Giải Thoát Xứ 


1. - Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa giải thoát được gỉai 
thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn 
toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt đến. 

2. Thế nào là năm? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Tùy theo 
bậc Đạo Sư, hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp 
cho vị Tỷ-kheo như thế nào, nhu thế nào,tùy theo như vậy, như vậy, vị Tỷ- 
kheo tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về 
nghĩa, tín thọ về pháp, nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý 
hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. 
Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ nhất; ở đấy, vị Tỷ- 
kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa giải thoát 
được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến 
đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được 
đạt tới. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai trò vị Đạo Sư không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ấy 
thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, như thế nào, như thế nào, tùy theo 
như vậy, như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do 
vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan sanh 
nên hỷ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ hai, ở đây vị Tỷ- 
kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai trò vị Đạo Sư không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ấy đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo đọc tụng 
pháp như vậy, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách 
rộng rãi như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy vị Tỷ-kheo ấy 
tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, 
tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ sanh... tâm được 



định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ ba, ở đây vị Tỷ-kheo sống không phóng 
dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai trò vị Đạo Sư, không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng một cách rộng 
rãi cho người khác. Vị ấy không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã 
nghe, như đã được học thuộc lòng. Nhưng vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tự, với 
ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng. Vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã 
được nghe, như đã được đọc tụng như thế nào, như thế nào, tùy theo như 
vậy, như vậy, vị Tỷ-kheo ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp trong pháp ấy. 
Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên hân hoan sanh. Do hân hoan, 
nên hỷ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư, ở đây vị Tỷ- 
kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai vị Đạo Sư không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Vị ấy không đọc tụng pháp ấy một cách rộng rãi, 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy không với tâm tùy 
tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được nghe, như đã học thuộc lòng. 
Vị ấy pháp như đã được nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vị ấy khéo 
nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thông đạt với trí tuệ 
như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa, 
tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên 
hân hoan. Do hân hoan, nên hỷ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát 
xứ thứ năm, ỏ đây, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt 
tới. 

7. Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cần, thời tâm chưa giải thoát, dược giải thoát, hay 
các lậu hoặc chưa đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt đến. 

(VII) (27) Định 

1. - Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. 
Với ai thông minh thường niệm, tu tập vô lượng định, tự mồi người ấy khởi 
lên năm trí. Thế nào là năm? 



2. Định này hiện tại lạc và tương lai có quả dị thục lạc, trong mỗi người, trí 
(như vậy) khởi lên. Định này thuộc bậc Thánh, không thuộc vật chất, trong 
mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. Định này không do người ác thực hiện, 
trong mồi người, trí (như vậy) khởi lên. Định này an tịnh, thù diệu đem đến 
khinh an, đạt được nhất tâm, không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên, 
trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên: "An tịnh, ta nhập định này. An tịnh, 
ta xuất khỏi định này", trong mỗi người trí (như vậy) khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với 
ai thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy, khởi 
lên năm trí này. 


(VIII) (28) Năm Chi Phần 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng sự tu tập Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, như thế nào là sự tu tập Thánh chánh định gồm có năm 
chi phần? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất với tầm, với tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, như một người hầu tắm hay đệ tử hầu tắm, sau 
khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm 
ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn 
ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo thấm nhuần, tấm ướt, làm cho dung mãn, tràn đầy thân này với 
hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 

Đây là sự tu tập thứ nhất về Thánh chánh định gồm có năm chi phần. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, 



tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. 

5. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước, nước tự dâng lên, phương Đông 
không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lồ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lồ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và 
thỉnh thoảng ười lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, 
không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn 
tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. 

Đây là sự tu tập thứ hai về Thánh chánh định gồm có năm chi phần. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiền thứ ba. Vị Tỷ-kheo ấy thấm nhuần với lạc thọ không có hỷ ấy, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. 

7. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay sen trắng, 
những bông hoa ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi 
nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm 
ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn 
thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm 
nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho 
sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ ba về Thánh chánh định gồm có năm 
chi phần. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
Tỷ-kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 
thấm nhuần. 

9. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngồi người dùng tấm vải trắng trùm đầu, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi thấm nhuần toàn thân này với tâm 



thuần tịnh trong sáng, không một chồ nào trên toàn thân không được tâm 
thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ tư về Thánh chánh định gồm có năm 
chi phần. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, quán sát tướng được vị Tỷ-kheo khéo nắm 
giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. 

11. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quán sát một người khác, người 
đứng quán sát người ngồi, hay người ngồi quán sát người nằm. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, quán sát tướng được Tỷ-kheo khéo nắm giữ, khéo tác ý, 
khéo thọ trì, khéo thế nhập với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ năm về Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần. 

Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần 
phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến đế được giác ngộ với 
thắng trí. Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy dầu 
thuộc loại xứ nào. 

12. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái ghè nước đặt trên một cái giá, ghè ấy 
đựng đầy nước, tràn đầy đến nỗi con quạ có thể uống được. Và một người có 
sức mạnh đến lắc qua lắc lại cái ghè ấy, như vậy nước có đổ ra chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập như vậy, Thánh chánh định 
gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp 
gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến đế được giác 
ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

13. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trên một khoảnh đất bằng, bốn 
góc có bờ đê đắp cao đầu tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được. Rồi 
một người có sức mạnh đến tháo bờ đê chỗ này chỗ kia, như vậy nước có đổ 
ra chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 



- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập như vậy... dầu thuộc loại xứ 
nào. 

14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe 
đang đậu, thắng với ngựa thuần chủng, có gậy thúc ngực đặt ngang sẵn sàng. 
Có người huấn luyện ngựa thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điều ngựa, leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương tay mặt cầm 
lấy gậy thúc ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như vậy, 
Thánh chánh định gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, 
tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng 
đến đế được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

15. Neu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân... " (như trên, so 23, mục ố)... dầu thuộc loại xứ nào. 

16. Neu vị ấy ước muốn: "Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân... " (như trên, so 
23, mục 7) 

17. Neu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của mình có thể hiểu biết 
được tâm của các loại chúng sanh khác... " (như trên, so 23, mục 8)... 

18. Neu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một 
đời... " (như trên, so 23, mục 9)... 

19. Neu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự 
sống chết của chúng sanh... " (như trên, so 23, mục 10) 

20. Neu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với 
thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


(IX) (29) Kinh Hành 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm? 

2. Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa 
đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm; định 



chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này 
các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành. 

(X) (30) Tôn Giả Nàgita 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú 
ở Icchànangalam, trong khóm rừng Icchànangalam. 

Các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam được nghe: "Sa-môn Tôn giả 
Gotama là Thích tử xuất gia từ gia đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú 
ở Icchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. về Tôn giả Gotama ấy, 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm 
thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã 
chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh 
hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la- 
hán như vậy!"" 

Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi đêm ấy đã màn, cầm 
theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng 
Icchànangalam, sau khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm huyên 
náo. 

2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. rồi Thế Tôn bảo Tôn 
già Nàgita: 

- Này Nàgita, những ai đã đến, và làm ồn ào như những hàng cá với đống cá 
lớn? 

- Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Ba-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, 
đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại 
mềm cho Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng không có liên hệ gì với 
Ta. Này Nàgita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có 



mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ôn, lạc viên ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không 
có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy đế học thọ hưởng lạc như 
phân ấy, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. 

3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện Thệ hãy chấp nhận! 
Nay Thế Tôn sẽ đi đến chồ nào, tại chỗ ấy các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa 
nặng hạt, và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la-môn gia chủ ở thị 
trấn và ở quốc độ họ cũng sẽ đi đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ 
sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn 

4. - Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không 
vó liên hệ gì với Ta. Này Nàgita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn lạc, 
viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó 
khăn, tìm được không phí sức. Hãy đế họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy 
miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Này Nàgita, với ai ăn, uống, 
nhai, nếm, thời đại tiện, tiểu tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. Với 
những ai nặng nề về ái lạc, này Nàgita, sự biến hoại, đổi khác, sầu bi khổ ưu 
não khởi lên. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Những ai chuyên chú 
tâm về tướng bất tịnh, này Nàgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng 
được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán vô 
thường trong sáu xúc xứ, này Nàgita, thòi sự nhàm chán đối với xúc được an 
trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối 
với năm thủ uẩn, này Nàgita, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an 
trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

—0O0— 

IV. Phẩm Sumanà 

(I) (31) Sumanà , Con Gái Vua 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của 
Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống 
trên năm trăm cổ xe, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, con gái vua bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng 
đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi 
thân hoại mạng chung, cả hai đuợc sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị 
thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 

3. Nguời có bố thí, khi đuợc làm vị Thiên, vuợt qua vị Thiên không có bố 
thí trên năm phuơng diện, về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về 
thiên danh xung, về thiên tăng thuợng. Nguời có bố thí, này Sumanà, khi 
đuợc làm vị Thiên, vuợt qua vị Thiên không bố thí trên năm phuơng diện 
này. 

4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ 
trở lại làm nguời, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 

5. Nguời có bố thí, khi đuợc làm nguời, vượt qua vị làm người không bố thí 
trên năm phương diện: về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân 
danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được 
làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này 

6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, 
những sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 

7. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí 
trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được 
yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được 
yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; 
thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu 
cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đổi với vị ấy, 



xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với 
nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý 
nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả 
ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, nguời có bố thí khi đuợc xuất 
gia, vuợt qua nguời không có bố thí trên năm phuơng diện này. 

8. - Nhung bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán. Với hai vị 
chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 

9. - Ớ đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải 
thoát với giải thoát. 

10. - Thật vi diệu thay, bạch Thệ Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa 
cho đến nhu vậy là vừa đủ đế bố thí, là vừa đủ đế làm cho các công đức. Vì 
rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chu Thiên, chúng là 
những giúp đỡ, những công đức cho loài Nguời, chúng là những giúp đõ, 
những công đức cho các nguời xuất gia. 

- Sự việc là nhu vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, đế bố thí, là vừa 
đủ đế làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chu 
Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài Nguời. Chúng là 
những giúp ích, những công đức cho những nguời xuất gia. 

11. Thế Tôn thuyết nhu vậy. Bậc Thiện Thệ nói nhu vậy xong, bậc Đạo Su 
lại nói thêm: 

Như mặt trăng không uế, 

Đi giữa hư không giới, 
với ảnh sáng bừng chói, 

Giữa quần sao ở đời. 

Cũng vậy, người đủ giới, 

Hạng người có lòng tin, 

Với bo thỉ, bìmg chỏi, 

Giữa xan tham ở đời. 

Như mây mưa sấm sét, 

Vòng hoa chóp trăm đầu, 

Tràn đầy cả thung lũng, 

Lan tràn cả đất bằng. 

Cũng vậy, đầy tri kiến, 

Đệ tử bậc Chảnh Giác, 

Bậc trí vượt xan tham, 



Trên cả năm phương diện, 

Thọ mạng và danh xưng, 

Dung sắc và an lạc, 

Với tài sản sưng mãn, 

Chết hưởng hỷ lạc thiên. 

(II) (32) Cundì, Con Gái Vua 

1. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Cundì, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ 
tống trên năm trăm cồ xe đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Cundì, con gái vua bạch Thế Tôn: 

2. - Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử Cunda nói như sau: "Neu 
có người đàn bà hay người đàn ông quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ". Nhưng bạch 
Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn: Với lòng tin bậc Đạo Sư như thế nào, bạch 
Thế Tôn sau khi thân hoại mạng chung: nhất định được sanh lên cõi lành, 
không vào cõi dữ? Với lòng tin Pháp như thế nào, sau khi thân hoại mạng 
chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ? Với lòng tin 
chúng Tăng như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh 
lên cõi lành, không vào cõi dữ? Làm cho đầy đủ các giới như thế nào, sau 
khi thân loại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi 
dữ? 


3. - Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không chân hay hai chân, bốn 
chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay 
phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được 
xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào 
tối thượng. Vơi những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 

4. Dầu cho loại pháp nào, này Cundì, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là 
tối thượng trong tất cả pháp, (tức là) sự chiếc phục kiêu mạn, dự nhiếp phục 
khao khát, sự nhổ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này 
Cundĩ, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối 
thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 



5. Dầu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này Cundì, chúng Tăng đệ 
tử của Như Lai, được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn 
đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Như Lai đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ỏ đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này Cundì, họ đặt lòng tin 
vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị 
thục tối thượng. 

6. Dầu cho loại giới nào, này Cundì, các giới được bậc Thánh ái kính được 
gọi là tối thượng trong các giới ấy, tức là giới không bị bế vụn, không bị sứt 
mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được bậc trí 
tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chánh định. Với những ai làm cho đầy 
đủ trong các giới luật được các bậc Thánh ái kính, họ làm cho đầy đủ những 
gì tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục 
tối thượng. 

Tin tưởng vào toi thượng, 

Biết được pháp toi thượng, 

Tin tưởng Phật toi thượng, 

Đảng tôn trọng, vô thượng. 

Tin tưởng Pháp toi thượng, 

Ly tham, an tịnh lạc, 

Tin tưởng Tầng toi thượng, 

Là ruộng phước vô thượng, 

Bổ thỉ bậc toi thượng, 

Phước toi thượng tăng trưởng, 

Toi thượng về thọ mạng, 

Dung sắc và danh vãn, 

Toi thượng về an lạc, 

Toi thượng về sức mạnh. 

Bậc trí thỉ toi thượng, 

Pháp toi thượng chảnh định, 

Chư Thiên hay loài Người 
Đạt được hỷ toi thượng. 

(III) (33) Uggaha, Ngưòi Gia Chủ 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhaddiya, trong rừng Jàti. Rồi Uggaha, cháu trai 
của Mendaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 



một bên. Ngồi xuống một bên, Uggaha, cháu trai của Mendaka bạch Thế 
Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai đến dùng 
bữa ăn, với Thế Tôn là nguời thứ tu. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka biết đuợc 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
huớng về Ngài rồi ra đi. 

3. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của Uggaha, cháu trai của Mendaka; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chồ đã soạn sẵn. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, với tay của mình thân 
mời và làm cho thỏa mãn Thế Tôn với các món ăn thuợng vị loại cứng và 
loại mềm. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, sau khi Thế Tôn dùng bữa ăn 
xong, tay rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Uggaha, cháu trai của Mendaka bạch Thế Tôn: 

- Những đứa con gái này của con, bạch Thế Tôn, sẽ đi về nhà chồng. Bạch 
Thê Tôn, Thê Tôn hãy giáo giới chúng. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy khuyên 
dạy chúng, đế chúng đuợc hạnh phúc an lạc lâu dài. 

4. Rồi Thế Tôn nói với các nguời con gái ấy: 

- Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập nhu sau: "Đổi với những nguời 
chồng nào, mẹ cha cho các con, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng 
thuong tuởng, vì lòng từ mẫn khởi lên, đối với vị ấy, chúng ta sẽ thức dậy 
truớc, chúng ta sẽ đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự 
đẹp lòng, lời nói dễ thuong." Nhu vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải 
học tập. 

5. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập nhu sau: "Những ai, 
chồng ta kính trọng, nhu mẹ, cha, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng ta sẽ tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng duờng và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng hiến họ chỗ ngồi và 
nuớc." Nhu vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 

6. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập nhu sau: "Phàm có 
những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len vải hay vải bông, ỏ đây, 
chúng ta sẽ phải thông thạo, không đuợc biếng nhác, tự tìm hiểu phuong 
pháp làm, vừa đủ đế tự mình làm, vừa đủ đế sắp đặt nguời làm." Nhu vậy, 
này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 



7. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: "Trong nhà 
người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, 
chúng ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải 
biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh 
hay sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia các đồ ăn, 
loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo phần của mình". Như vậy, này 
các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 

8. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: "Phàm có 
tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chống đem về, chúng ta cần phải phòng 
hộ, bảo vệ chúng, và sẽ gìn giữ đế khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ 
phá hoại". Như vậy, này các Thiếu nữ, các con cần phải học tập. Thành tựu 
năm pháp này, này các Thiếu nữ, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên có thân khả ái. 

Hãy thường thương yêu chồng, 

Luôn no lực cổ gang, 

Người đem lại lạc thủ, 

Chớ khinh thường người chồng, 

Chớ làm chồng không vui, 

Chớ làm chồng tức toi, 

Với những lời ganh tị. 

Chồng cung kỉnh những ai, 

Hãy đảnh lễ tất cả, 

Vì nàng, người có trí. 

Hoạt động thật nhanh nhẹn, 

Giữa các người làm việc, 

Xử sự thật khả ải, 

Biết giữ tài sản chồng. 

Người vợ xử như vậy, 

Làm thỏa mãn ước vọng, 

Ưa thích của người chồng, 

Sẽ được sanh tại cho, 

Các chư thiên khả ái. 


(IV) (34) Đại Tướng Sìha 

1. Một thời, Thế Tôn ở Vesàlì, tại Đại Lâm ở giảng đường có nóc nhọn. Rồi 
tướng quân Sìha đi đến thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả thiết thực hiện tại 
của bố thí? 


Thế Tôn đáp: 

2. - Có thế được, này Sìha! Người bố thí, này Sìha, người thí chủ được quần 
chúng ái mộ và ưa thích. Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quần 
chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bố thí thiết thực hiện tại 

3. Lại nữa, này Sìha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận người bố thí, người 
thí chủ. Này Sìha, bậc Thiện, bậc Chân nhân, thân cận người bố thí, người 
thí chủ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 

4. Lại nữa, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ được đồn tốt đẹp truyền đi. 
Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này 
Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 

5. Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc 
hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, 
hoặc hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang 
mang. Này Sìha, người bố thí, người thí đi đến hội chung nào, hoặc hội 
chúng Sát Đe Lỵ, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tin, không có do dự hoang mang. Này 
Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 

6. Lại nữa, Sìha! Người bố thì, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Này Sìha, 
đây là quả bổ thí thiết thực hiện tại. 

7. Được nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 

- Bốn quả bổ thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói 
đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn. Con biết được chúng. 
Bạch Thế Tôn, con là người bố thì, là thí chủ được quần chúng ái mộ ưa 
thích. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí chủ được bậc thiện, bậc 
Chân nhân thân cận với con. Bạch Thế Tôn, con là người bồ thì, người thì 
chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con:" Tướng quân Sìha là người bố 
thí, là người làm việc, là người hộ trì chúng Tăng." Bạch Thế Tôn, con là 
người bố thí, là người thí chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội 



chúng Sa-môn. Con đi đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. Bốn 
quả bố thí hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ 
chúng đi lòng tin Thế Tôn. con biết được chúng. Nhưng bạch Thế Tôn, khi 
Thế Tôn nói với con: "Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới." Điều này con không 
được biết, ở đây con đi đến lòng tin Thế Tôn. 

- Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! Người bố thí, người thí 
chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới. 

Người cho được ải mộ, 

Được nhiều người thân cận, 

Được tiếng đồn tốt đẹp, 

Danh xưng được tăng trưởng. 

Không hoang mang do dự, 

Đi vào giữa hội chủng, 

Với tăm đầy tự tín, 

Là người không xan tham. 

Do vậy người có trí, 

Thường thường làm bổ thí, 

Nhiếp phục uế, xan tham, 

Tìm cầu chơn an lạc. 

Được an trú lâu ngày, 

Trên cõi trời Thập Tam 
Họ sổng vui hoan hỷ, 

Đồng bạn với chư Thiên. 

Sanh duyên đã làm xong 
Thiện hạnh đã làm xong, 

Mệnh chung sanh chư Thiên, 

Được sổng và thọ hưởng, 

Tại rừng Nan-da-na 
Tại đẩy họ hoan hỷ, 

Họ vui thích, thoải mải, 

Thọ hưởng năm dục lạc, 

Đổi với lời thuyết giảng 
Bậc Vô trước Thế Tôn, 

Các đệ tử Thiện Thệ, 

Sổng hoan hỷ Thiên giới. 


(V) (35) Lọi ích và Bố Thí 



- Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm? Được 
nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; 
tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Những pháp 
này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí. 

Người cho được ái kỉnh, 

Sở hành là hiền thiện, 

Bậc Hiền thường thân cận, 

Sổng Phạm hạnh chế ngự. 

Thuyết pháp người bổ thỉ, 

Đưa đên khô đoạn diệt, 

Vị ẩy biết được pháp, 

Lậu hoặc được tịch tịnh. 


(VI) (36) Cho Đúng Thòi 

- Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí đúng thời này. Thế nào là năm? 

Bố thí cho người đến, bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí 
trong thời đói, phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu 
tiên đế cúng dường các bậc giữ giới. Này các Tỷ-kheo, năm pháp này là năm 
bố thí đúng thời. 

Cỏ trí, thỉ đủng thời, 

Lời từ ải, không tham, 

Đủng thời, thí bậc thánh, 

Bậc Chảnh trực, Thế Tôn. 

Củng dường vậy to lớn, 

Đưa đến lòng tịnh tín, 
ơ đây người tùy hỷ, 

Cùng người làm nghiệp vụ. 

Không ai thiếu cúng dường, 

Họ san sẻ công đức, 

Do vậy hãy bo thí, 

Với tâm không hạn chế. 

Cho nào với bo thỉ, 

Đưa đến kết quả lớn, 

Đổi với các hữu hình, 



Công đức được an lập, 
Cho đến trong đời sau. 


(VII) (37) Bố Thí Bữa Ăn 

- Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ 
lãnh năm điều. Thế nào là năm? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài. Cho thọ 
mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người. Cho dung sắc, vị 
ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ấy được 
chia an lạc chư Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức 
mạnh chư Thiên hay loài Người. Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư 
Thiên hay loài Người. Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ 
đem lại cho người thọ lãnh năm điều này. 

Bậc Hiền cho thọ mạng, 

Sức mạnh, sắc, biện tài, 

Bậc trí cho an lạc, 

Được chia phần an lạc. 

Cho thọ mạng, sức mạnh, 

Sắc, an lạc, biện tài, 

Được sổng lâu, danh xưng, 

Tại cho được tải sanh. 

(VIII) (38) Sự Lọi ích Lòng Tin 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiên nam tử có lòng tin. Thế 
nào là năm? 

Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến vị có 
lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng tin; khi đến thăm, trước 
hết họ đến thăm vị có lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng 
tin; khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) trước hết từ những người có 
lòng tin, không từ những người không có lòng tin; họ thuyết pháp trước hết 
cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin; 
người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi 
Trời. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho thiên nam tử có 
lòng tin. 



2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây 
bàng to lớn là chỗ nưong tựa cho các loài chim chung quanh. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin là chỗ nưong tựa cho quần chúng, cho 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cho nam cư sĩ và cho nữ cư sĩ. 

Như cây bàng to lớn, 

Với cành, lả, trải cây, 

Với thân, rễ, đầy trải, 

Làm cho trú loài chim. 

Tại trú xứ thoải mải, 

Các con chim làm tô, 

Cần bóng mát, hímg mát, 

Cần trải cây, ăn trái. 

Cũng vậy, vị trì giới, 

Người có lòng tịnh tín, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 

Hiền hòa, lời từ tổn, 

Tánh tình thật dịu hiền, 

Vị đoạn tham, đoạn sân, 

Đoạn sỉ, không lậu hoặc, 

Là ruộng phước ở đời. 

Họ đến người như vậy, 

Họ thuyết pháp, người ấy 
Đoạn trừ mọi khô đau, 

Vị ẩy ở tại đây, 

Hiêu biết Chảnh pháp ấy, 

Viên bản nhập Niết-bàn, 

Hoàn toàn không lậu hoặc. 


(IX) (39) Con Trai 

- Thấy năm điều này, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muốn con trai sanh trong gia 
đình. Thế nào là năm? Được giúp đỡ, sẽ giúp đỡ chúng ta; hay sẽ làm công 
việc cho chúng ta; sẽ duy trì lâu dài truyền thống gia đình; sẽ tiếp tục di sản 
thừa hưởng; sẽ cúng dường hiến vật cho các hưong linh bị mệnh chung. 

Do thấy năm điếm này, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muốn con trai sanh trong 
gia đình. 



Do thấy năm sự việc, 

Bậc trí muốn con trai: 
Được giúp, giúp ta lại, 

Sẽ làm việc cho ta, 

Sẽ duy trì lâu dài 
Truyền thong của gia đình, 
Sẽ tiếp tục gìn giữ, 

Gia sản được thừa hưởng, 
Hay đổi với hương linh, 
Hiến dăng các vật củng. 

Do thay sự việc ẩy, 

Bậc trí muốn con trai, 

Bậc Hiền thiện, Chân nhân, 
Nhớ ơn, biết trả ơn, 

Nhớ đến việc làm xưa, 

Họ hiếu dưỡng mẹ cha, 

Họ làm mọi công việc, 

Như trước làm cho họ. 

Thực hiện lời giảng dạy, 
Được giúp, hiếu dường lại, 
Với truyền thong gia đình, 
Duy trì được lâu dài, 

Đầy đủ tín và giới, 

Con trai được tán thán. 


(X) (40) Cây Sàla Lớn 

- Dựa trên vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàla lớn đuợc lớn lên 
trên năm phuơng diện. Thế nào là năm? 

Chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá cây; chúng lớn lên về đọt 
cây, chúng lớn lên về vỏ cây; chúng lớn lên về giác cây; chúng lớn lên về lõi 
cây. Dựa trên núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàla lớn, đuợc lớn lên 
trên năm phuơng diện này. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa trên thiên nam 
tử có lòng tin, các nguời trong gia đình lớn lên về năm phuơng diện. Thế 
nào là năm? Lớn lên về lòng tin; lớn lên về giới; lớn lên về học hỏi; lớn lên 
về bổ thí; lớn lên về trí tuệ. Dựa trên thiên nam tử có lòng tin, các nguời 
trong gia đình lớn lên từ năm sự lớn lên này. 



Như hòn đá trên núi, 

Trong rừng, trong núi lớn, 

Các cây dựa vào đấy, 

Các rừng chủ lớn lên. 

Cũng vậy, người đủ giới, 

Nam tử có lòng tin, 

Dựa vị này chủng lớn, 

Vợ, con và bà con, 

Thân hữu và quyến thuộc, 

Cùng các người tùy tùng. 

Những ai sở hành tốt, 

Với mắt đã được thấy, 

Bắt chước giới vị này, 

Bắt chước tâm bổ thí, 

Sau khỉ hành pháp này, 

Tìm con đường cõi lành, 

Trong Thiên giới hoan hỷ, 

Họ được niềm hoan hỷ, 

Hưởng thọ các dục lạc. 

—oOo— 

V. Phẩm Vua Munda 

(I) (41) Trở Thành Giàu 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một 
bên: 

2. - Này Gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm? 

Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu 
góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách 
hợp pháp; tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an lạc; làm 
cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, 
người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy 
trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất đế gây dựng tài sản. 


3. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nô lực tinh tân, 
thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một 
cách họp pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ và chon 
chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ hai đế gầy dựng tài sản. 

4. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, 
thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mổ hôi ra, thâu được một 
cách họp pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay 
từ các người thừa tự được chận đứng, và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho 
vị ấy. Đây là lý do thứ ba đế gầy dựng tài sản. 

5. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, 
thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một 
cách họp pháp, có thể làm năm hiến cúng. Hiến cúng cho bà con, hiến cúng 
cho khách, hiến cúng cho hương linh đã chết (peta), hiến cúng cho vua, hiến 
cúng cho chư Thiên. Đây là lý do thứ tư đế gầy dựng tài sản. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, 
thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một 
cách họp pháp, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng 
dật, an trú nhẫn nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm 
lắng dịu tự mình, đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy vị ấy tổ chức 
sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư Thiên, được quả dị thục, 
đưa đến cõi trời. Đây là lý do thứ năm đế gầy dựng tài sản. 

Này Gia chủ, có năm lý do này đế gầy dựng tài sản. 

7. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gầy dựng tài sản với năm lý do này, 
khi tài sản đi đến hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: "Các tài sản do những lý 
do đế gầy dựng, ta đã gầy dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến hoại 
diệt", vị ấy không có hối hận. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ gầy dựng tài 
sản với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, vị ấy suy nghĩ như 
sau: "Các tài sản do những lý do gầy dựng, ta đã gầy dựng chúng. Nay các 
tài sản ấy của ta đi đến tăng trưởng". Như vậy, cả hai phương diện, vị ấy 
không có hổi hận. 

Tài sản được thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 

Chỉnh nhờ các tài sản, 

Do ta tránh tai họa. 

Là củng dường toi thượng, 



Làm năm loại hiến vật, 

Dành cho bậc trì giới 
Bậc tự điều, Phạm hạnh. 

Mục đích gì bậc Trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy ta đạt, 

Được làm không hổi hận. 

Người nào nhớ nghĩ vậy, 

An trú trên Thánh pháp, 

Đời này được tản thản, 

Đời sau được hoan hỉ, 

Trên cảnh giới chư Thiên. 

(II) (42) Bậc Chân Nhân 

1. - Bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, 
hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc 
cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, 
hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho các bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc 
cho các Sa-môn, Bà-la-môn. 

2. Này các Tỷ-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều 
chín muồi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ 
cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và 
an lạc cho bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa- 
môn, Bà-la-môn. 

Vì hạnh phúc nhiều người, 

Hãy gầy dựng tài sản, 

Chư Thiên bảo vệ người 
Biết bảo vệ đủng pháp, 

Tiếng tổt không từ bỏ, 

Người được học, nghe nhiều, 

Đầy đủ các cấm giới, 

An trú trên Chảnh pháp. 

Ai có thê chỉ trích, 



(III) (43) Khả Lạc 


Bậc trú pháp, trì giới, 

Bậc nói thật, tàm quỷ, 

Như trang sức vàng ròng? 
Chư Thiên khen người ẩy, 
Phạm Thiên cũng tản thán. 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 

2. - Có năm pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm đuợc ở 
đời. Thế nào là năm? 

Tuổi thọ khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời; dung sắc khả lạc, khả 
hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời; an lạc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở 
đời; tiếng đồn tốt khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời; cõi trời khả lạc, 
khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời. 

Này Gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ý khó tìm đuợc ở đời. Này Gia 
chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời này, Ta tuyên bố 
không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân uớc vọng mà có đuợc. 

3. Này Gia chủ, nếu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm đuợc ở đời 
này, do nhân cầu xin, do nhân uớc vọng mà có đuợc, thời ai ỏ đời này lại 
héo mòn vì một lẽ gì? Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có thọ mạng, 
không có thể do cầu xin thọ mạng hay tán thán đế làm nhân đem lại thọ 
mạng. Vị Thánh đệ tử muốn có thọ mạng cần phải thực hành con đuờng dẫn 
đến thọ mạng. Do vị ấy thực hành con đuờng dẫn đến thọ mạng, sự thực 
hành ấy đua vị ấy nhận lãnh đuợc thọ mạng, vị ấy nhận lãnh đuợc thọ mạng 
hoặc Chu Thiên, hoặc loài Nguời. 

4. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc, không có thể do cầu xin 
dung sắc hay tán thán đế làm nhân đem lại dung sắc. Vị Thánh đệ tử muốn 
có dung sắc cần phải thực hành con đuờng dẫn đến dung sắc. Do vị ấy thực 
hành con đuờng dẫn đến dung sắc, sự thực hành ấy đua vị ấy nhận lãnh đuợc 
dung sắc, vị ấy nhận lãnh đuợc dung sắc hoặc Chu Thiên, hoặc loài Nguời. 

5. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, không có thể do cầu xin an 
lạc hay tán thán đế làm nhân đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc 
cần phải thực hành con đuờng dẫn đến an lạc. Do vị ấy thực hành con đuờng 



dẫn đến an lạc, sự thực hành ấy đưa đến vị ấy nhận lãnh được an lạc, vị ấy 
nhận lãnh được an lạc hoặc chư Thiên, hoặc loài Người. 

6. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có tiếng tốt, không có thể do cầu xin 
tiếng tốt hay tán thán đế làm nhân đem đến tiếng tốt. Vị Thánh đệ tử muốn 
có tiếng tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tốt. Do vị ấy thực 
hành con đường dẫn đến tiếng tốt, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được 
tiếng tốt, vị ấy nhận lãnh được tiếng tốt hoặc chư Thiên, hoặc loài Người 

7. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có được Thiên giới, không có do cầu 
xin Thiên giới hay tán thán đế làm nhân đem đến Thiên giới. Vị thánh đệ tử 
muốn có Thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến Thiên giới. Do vị 
ấy thực hành con đường dẫn đến Thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận 
lãnh được Thiên giới, vị ấy nhận lãnh được Thiên giới. 

Thọ mạng và dung sắc, 

Tiếng tot và danh vọng, 

Thiên giới và quỷ tộc, 

Được người đời ngày đêm, 

Luôn luôn và rộng mở, 

Cầu xin và cầu nguyện. 

Còn bậc Hiền tán thản, 

Không phỏng dật phước hành, 

Bậc Hiền không phóng dật, 

Chứng được hai lợi ích, 

Lợi ích ngay hiện tại, 

Và lợi ích đời sau, 

Vị nào thực hiện được, 

Lợi ích và mục đích, 

Vị ẩy đáng được gọi, 

Bậc Trí giả, Hiền giả. 


(VI) (44) Cho Các Vật Khả Ái 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, rừng Đại Lâm, tại giảng đường có nóc 
nhọn. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ 
Ugga người Vesàlì, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia 
chủ Ugga, người Vesàlì đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesàlì bạch 
Thê Tôn: 



2. - Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh 
như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch 
Thế Tôn, con có cháo nấu từ hoa cây sàla thật là khả ý, có thế ăn được. 
Mong Thế Tôn nhận lấy cháo ấy, vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nhu sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có thịt heo nấu chung với trái táo, thật là khả ý. Mong Thế Tôn 
nhận lấy, vì lòng từ ái (chúng con)! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có loại rau ống dài có dầu thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy, vì 
lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nhu sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có cháo gạo, các hạt đen được loại bỏ dùng với các món canh, các 
món đồ ăn nhiều loại, thật là khả ái. Mong Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận như sau 
từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ái, nhận được điều khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có các loại vải dệt từ Kàdi thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy, 
vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, con có nhận lãnh như 
sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có ghế dài với nệm trải giường bằng lông cừu, chăn len thuê bông, 
nệm bằng da con son dưong gọi là kadalimigapavarapaccat-tharanam, tấm 
thảm có lọng che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. Bạch Thế 
Tôn dầu rằng chúng con được biết: Những vật ấy không phù hợp với Thế 



Tôn, nhưng bạch Thế Tôn, tấm phản nằm bằng gồ chiên đàn này đáng giá 
hơn một trăm ngàn, mong Thế Tôn hãy nhận lấy, vì lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

Rồi Thế Tôn làm cho tùy hỷ gia chủ Ugga người xứ Vesàlì, với bài kệ tùy 
hỷ này: 

Ai cho vật khả ỷ, 

Nhận được điều khả ỷ, 

Đổi với bậc Chảnh trực, 

Vui lòng đem bo thí, 

Vải mặc và giường nằm, 

An uổng các vật dụng. 

Biết được bậc La-hản, 

Được vỉ là phước điền, 

Nên các bậc Chân nhân, 

Thỉ những vật khỏ thỉ, 

Được từ bỏ, giải thoát, 

Không làm tâm đắm trước, 

Người thỉ vật khả ỷ, 

Nhận được điều khả ỷ. 

Rồi Thế Tôn sau khi tùy hỷ gia chủ Ugga với bài kệ tùy hỷ này, liền đứng 
dậy và ra đi. Rồi gia chủ Ugga người Vesàlì, sau một thời gian bị mệnh 
chung. Bị mệnh chung, gia chủ Ugga người Vesàlì được sanh với một thân 
rất khả ý. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Thiên tử Ugga, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với Thiên tử Ugga đang đứng một 
bên: 

- Này Ugga, sự việc có như ý muốn không? 

- Bạch Thế Tôn, sự việc có được như ý con muốn. 

Rồi Thế Tôn với bài kệ nói với Thiên tử Ugga: 

Ai cho vật khả ỷ, 

Nhận được điều khả ỷ, 



Bổ thỉ vật tối thượng, 

Sẽ được quả toi thượng. 
Người có vật thù diệu, 
Nhận được điều thù diệu, 
Người có vật toi thẳng, 
Nhận được điều toi thẳng. 
Người nào đem bo thỉ 
Vật toi thượng, thù diệu, 
Và các vật toi thượng, 
Người ẩy thọ mạng dài, 

Và được cả danh xưng, 
Tại cho vị ẩy sanh. 


(V) (45) Phước Điền 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, là 
món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc di thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. Thế nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an 
trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, 
là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc di thục, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai... 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ tinh xá của ai... hưởng thọ 
giường ghế của ai... hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú 
vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là 
nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn 
đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này là món ăn 
an lạc, thuộc Thiên giới, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 

3. Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì đế nắm lấy một số lượng phước 
thiện, và nói rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món 
ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả 



lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối phước thiện lớn được 
xem là vô số, vô lượng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biến lớn, thật không dễ gì đế nắm lấy một số 
lượng nước và nói rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm 
thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn 
thùng nước." Vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh 
phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì đế nắm lấy một số lượng 
phước thiện và nói rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, 
món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi Trời, đưa 
đến khả lạc. khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối thiện lớn 
được xem là vô số, vô lượng. 

Biến lớn không hạn lượng, 

Hồ lớn nhiều sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô sổ lượng châu báu, 

Cũng là cho trú ăn; 

Vô sổ các loại cả, 

Là cho các sông lớn. 

Quỵ tựu chảy ra biên. 

Cũng vậy người bo thí, 

Đồ ăn và đồ uổng, 

Vải mặc và giường nằm, 

Cho ngồi và thảm nệm, 

Bậc Hiền thí như vậy, 

Phước đức ùa chạy đến, 

Như sông dẫn dòng nước, 

Ùa chảy vào biến cả. 


(VI) (46) Cụ Túc 

- Này các Tỷ-kheo, có năm cụ túc này. Thế nào là năm? Tín cụ túc, giới cụ 
túc, văn cụ túc, thí cụ túc, tuệ cụ túc. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm cụ túc. 

(VII) (47) Tài Vật 



1, - Này các Tỷ-kheo, có năm tài sản này. Thế nào là năm? Tín tài, giới tài, 
văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín tài? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác 
ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, Bậc La-hán, Chánh Đẳng Giác,... Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín tài. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là giới tài? 


3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là văn tài? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe được nhiều... khéo thể nhập 
với tri kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tai. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là thí tài? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống ỏ gia đình, tâm không bị cấu 
uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
sẵn sàng đế được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là thí tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ đối với 
sanh diệt và sự thể nhập bậc Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tuệ tài. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo là năm tài sản. 

Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trí, 

Ai gìn giữ thiện giới, 

Thánh ải mộ tán thản. 

Ai tịnh tín chủng Tăng, 

Được thấy bậc Chánh trực, 

Người ẩy gọi không nghèo, 

Mạng song không trổng không. 

Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín thay Chánh pháp, 

Bậc trí tâm chuyên chủ, 

Nhớ đến lời Phật dạy. 


(VIII). (48) Sự Kiện Không Thể Có Được 



1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể có được bởi Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? 

2. Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện không thể có được bởi một Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị 
bệnh, muốn không bệnh... Phải bị chết, muốn không chết... Phải hoại diệt, 
muốn không hoại diệt... Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là một sự 
kiện không thể có dược bởi một Sa môn hay Bà la môn, bởi Ma hay Phạm 
Thiên, hay bởi một ai ở đời. 

3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi 
già đến, kẻ ấy không suy tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài 
hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại 
sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa 
thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ 
hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu, không học phải bị bệnh và 
bệnh đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 
phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với 
các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải 
bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta 
ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ 
hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi, 
than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn 
tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo. phải bị già và già đến; khi 
già đến, vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị già, và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, 
ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta 



ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ 
hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn:. Vị ấy phải bị già, khi già đến, không sầu, không 
bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên 
sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm 
mình ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử làm cho 
chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến...phải bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: "Không phải 
chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu 
diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, 
thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; 
bạn bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến. không sầu, 
không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên 
sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự 
mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm 
cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện không thể có được bởi Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. 

Chớ sầu, chớ than khóc, 

Lợi ích được thật ít, 

Biết nó sầu, nó khô, 

Kẻ địch tự vui sướng. 

Do vậy, bậc Hiền trí, 

Giữa các sự bất hạnh, 

Không hoảng hổt rung sợ, 

Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khô não, 

Thấy sẳc diện không đôi, 

Với tụng niệm văn chủ, 

Với lời thật khéo nói, 



Với bổ thỉ chân chánh, 

Với truyền thong khéo giữ. 
Cho nào được lợi ích, 

Cho ẩy gan tinh cần. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sầu, biết chịu đựng, 
Mong vị ẩy nghĩ rằng: 

Nay ta phải làm gì? 

Phải kiên trì thế nào? 


(IX) (49) Ngưòi Kosala 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Lúc bấy giờ hoành hậu Mallikà mệnh chung. Rồi một người đi đến Pasenadi 
nước Kosala; sau khi đến, báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu 
Đại vưong, hoàng hậu Mallikà đã mệnh chung". Được nghe nói vậy, vua 
Pasenadi nước Kosala khổ đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói 
nên lời. Rồi Thế Tôn biết được vua Pasenadi nước Kosala đang đau khổ, ưu 
tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời, liền nói với vua Pasenadi 
nước Kosala: 

2. - Thưa Đại vưong, có năm sự kiện này không thể có được bởi một Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên hay bởi một ai ở đời. Thế nào 
là năm? 

... (Hoàn toàn giong như kinh trước cho đến câu: "... Phải kiên trì thế nào", 
với những thay đôi cần thiết nếu có...) 

(X) (50) Tôn Giả Nàrada 

1. Một thời, Tôn giả Nàrada trú ở Pàtaliputta tại khu vườn Kukkuta (Kê 
Viên). Lúc bấy giờ, hoàng hậu Bhaddà của vua Munda mệnh chung, được ái 
luyến thưong yêu. Vì quá thương yêu hoàng hậu Bhaddà, vua không tắm 
rửa, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu 
muộn, ôm ấp thân của hoàng hậu Bhaddà. Rồi vua Munda bảo Piyaka, người 
giữ kho bạc: 



- Này Piyaka, hãy đặt thân hoàng hậu Bhaddà vào trong một hòm sắt đựng 
đầy dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác; nhờ vậy chúng ta có thể thấy 
thân hoàng hậu Bhaddà lâu hon. 

- Thua vâng, tâu Đại vuơng. 

Piyaka, nguời giữ kho bạc vâng đáp vua Munda, đặt thân hoàng hậu Bhaddà 
vào trong một hòm sắt đều đầy dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác. 
Rồi Piyaka, vị giữ kho bạc cho vua nghĩ nhu sau: " Hoàng hậu Bhaddà của 
vua Munda này đã mệnh chung, đuợc ái luyến thuơng yêu, vì quá thuơng 
yêu hoàng hậu Bhaddà, vua không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, 
không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn, ôm ấp thân của hoàng hậu 
Bhaddà. Hãy đế vua Munda đến yết kiến một vị Sa-môn hay Bà-la-môn, sau 
khi nghe pháp từ vị ấy, có thể bỏ đuợc mũi tên sầu muộn". Rồi Piyaka, 
nguời giữ kho bạc nghĩ nhu sau: "Có Tôn giả Nàrada này trú ở Pàtaliputta, 
tại khu vuờn Kukkuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây đuợc truyền đi về Tôn giả 
Nàrada: "Bậc Hiền trí, thông minh, bậc trí giả, đuợc nghe nhiều, khéo nói, 
thiện biện tài, bậc Truởng lão, bậc A-la-hán". Hãy đế vua Munda đến yết 
kiến Tôn giả Nàrada. Sau khi nghe pháp từ vị ấy, vua có thể gạt bỏ mũi tên 
sầu muộn". Rồi Piyaka, nguời giữ kho bạc đi đến vua Munda, sau khi đến, 
nói với vua Munda: 

-Tâu Đại vuong, có Tôn giả Nàrada nay trú ở Pàtaliputta, tại khu vuờn 
Kukkuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây đuợc truyền đi về Tôn giả Nàrada: "Bậc 
Hiền trí, thông minh, bậc trí giả, đuợc nghe nhiều, khéo nói, thiện biện tài, 
bậc Truởng lão, bậc A-la-hán". Neu Đại vuơng yết kiến Tôn giả Nàrada, rất 
có thể, sau khi nghe pháp từ Tôn giả Nàrada, Đại vuơng có thể gạt bỏ mũi 
tên sầu muộn. 

- Vậy này Piyaka, hãy tin cho Tôn giả Nàrada đuợc biết. 

Rồi vua nghĩ: "Làm sao ta tự nghĩ, một nguời nhu ta, phải đến thăm nhu thế 
nào một Sa-môn hay Bà-la-môn sống ở trong quốc độ, từ truớc chua đuợc ai 
biết?" 


- Thua vâng, tâu Đại vuơng 

Pijaka, nguời giữ kho bạc vâng đáp vua Munda; đi đến Tôn giả Nàrada, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Nàrasa rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Piyaka, vị giữ kho bạc bạch Tôn giả Nàrada: 



Hoàng hậu Bhaddà của vua Munda, thua Tôn giả, đã mệnh chung, đuợc ái 
luyến, thuơng yêu. Vì quá thuơng yêu hoàng hậu Bhaddà, nên vua không 
tắm, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu 
muộn, ôm ấp thân hoàng hậu Bhaddà. Lành thay, Neu Tôn giả Nàrada thuyết 
pháp cho vua Munda nhu thế nào đế vua Mundasau khi nghe pháp từ Tôn 
giả Nàrada, có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. 

- Này Piyaka, nay là thời đế vua Munda làm những gì vua nghĩ là phải thời. 

Rồi Piyaka, nguời giữ kho bạc, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tôn giả 
Nàrada, thân bên hữu huớng về ngài rồi ra đi, và đi đến vua Munda; sau khi 
đến, thua với vua Munda: 

- Tâu Đại vuơng, cơ hội đã đuợc sắp đặt với Tôn giả Nàrada. Này Đại 
vuơng hãy làm những gì Đại vuơng nghĩ là phải thời. 

-Vậy này Piyaka, hãy cho thắng các cỗ xe tốt đẹp. 

- Thua vâng, tâu Đại vuơng. 

Pikaka, nguời giữ kho bạc vâng đáp vua Munda, cho thắng các cồ xe tốt đẹp, 
rồi thua với vua Munda: 

- Tâu Đại vuơng, các cồ xe tốt đẹp đã thắng xong. Nay Đại vuơng hãy làm 
những gì Đại vuơng nghĩ là phải thời. 

2. Rồi vua Munda leo lên cỗ xe tốt đẹp, cùng với các cỗ xe tốt đẹp khác đi 
đến khu vuờn Kukkuta với uy nghi oai lực của nhà vua đế yết kiến Tôn giả 
Nàrada. Vua đi xe xa cho đến đuờng đất xe có thể đi đuợc, rồi xuống xe, đi 
bộ vào khu vuờn. Rồi vua Munda đi đến Tôn giả Nàrada, sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Nàrada rồi ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Nàrada nói với vua 
đang ngồi một bên. 

- Thua Đại vuơng, có năm sự kiện này không thể có đuợc bởi một Sa-môn, 
hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ỏ đời. Thế nào là 
năm? 

3. Bị già và muốn không già, là một sự kiện không thể có đuợc bởi một Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Bị bệnh 
và muốn không bệnh... bị chết và muốn không chết... bị hoại diệt và muốn 
không hoại diệt... bị hoại diệt và muốn không tiêu diệt, là một sự kiện không 



thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay 
bởi một ai ở đời. 

4. Với phàm phu không học, thưa Đại vương, phải bị già và già đến; và khi 
già đến, kẻ ấy không suy tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến. Nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài 
hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại 
sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống, không làm ta ưa 
thích; thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ 
hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Thưa Đại Vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tẩm thuốc độc bắn trùng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 

5. Lại nữa, thưa Đại vương, với kẻ phàm phu không học, phải bị bệnh và 
bệnh đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 
phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối 
với các loài hữu tình có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều 
phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, ta 
lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta 
ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ 
hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi 
than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

Thưa Đại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn 
tẩm thuốc độc bắn trúng, vị ấy tự làm mình ưu não. 

6. Với vị Thánh đệ tử có học, thưa Đại vương, bị già đến; và già đến; khi già 
đến, vị ấy có suy tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 
Nhưng đối với các loài hữu tình có đến, có đi; có diệt, có sanh, tất cả các loài 
hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại 
sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa 
thích; thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ 
hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị già, khi già đến, không sầu, không 
bi, không than khóc, không đập ngựa, không đi đến bất tỉnh. 

Thưa Đại vương, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên 
sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm 



mình ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn trúng, vị Thánh đệ tử tự 
làm mình được hoàn toàn tịch tịnh. 

7. Lại nữa, thưa Đại vưong, với vị Thánh đệ tử có học phải bị bệnh và bệnh 
đến... phải bị chết và chết đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy có suy tư: "Không phải chỉ 
một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu 
diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, 
thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; 
bạn bè sẽ lo buồn". Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến không sầu, 
không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. 

Thưa Đại vưong, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên 
sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm 
mình ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử tự làm 
mình được hoàn toàn tịch tịnh. 

Các pháp này, thưa Đại vưong, là năm sự kiện không thể có được bởi Sa- 
môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ỏ đời. 

Không sầu, không than khóc, 

Lợi ích được thật ít, 

Biết nó sầu, nó khô, 

Kẻ địch tự vui sướng. 

Do vậy, bậc Hiền trí, 

Giữa các sự bất hạnh, 

Không hoảng hổt run sợ, 

Biết phân tích lợi ích. 

Kẻ địch bị khô não, 

Thấy sắc diện không đôi, 

Với tụ niệm văn chủ, 

Với lời thật khéo nói, 

Với bổ thỉ chơn chảnh, 

Với truyền thong khéo giữ, 

Cho nào được lợi ích, 

Cho ấy gan tinh cần. 

Neu biết lợi không được, 

Cả ta và người khác, 



Không sầu, biết chịu đựng, 

Mong vị ẩy nghĩ rằng: 

Nay ta phải làm gì? 

Phải kiên trì thế nào? 

8. Sau khi được nghe như vậy, vua Munda thưa với Tôn giả Nàrada: 

- Thưa Tôn giả, pháp thoại này tên gì? 

- Thưa Đại vương, pháp thoại này tên là "Nhổ lên mũi tên sầu muộn". 

- Thật vậy, thưa Tôn giả, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn! Khi con nghe 
pháp thoại này, mũi tên sầu muộn đã được đoạn tận. 

Rồi vua Munda bảo Piyaka, vị gìn giữ kho bạc: 

- Này Piyaka, hãy cho thiêu đốt thân của hoàng hậu Bhaddà, rồi xây 
tháp cho hoàng hậu. Bắt đầu từ hôm sau, chúng ta sẽ tắm rửa, sẽ thoa 
dầu, sẽ ăn cơm, sẽ lo làm các công việc. 


—0O0— 

VI. Phẩm Triền Cái 

(I) (51) Ngăn Chặn 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Có năm chướng ngại, triền cái này, này các Tỷ-kheo, bao phủ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? 


3. Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triền cái boa phủ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm 
làm yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thụy miên, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trạo hối, này các Tỷ-kheo, là 
chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Nghi, này các Tỷ- 
kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chướng ngại, triền cái bao phủ 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

4. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái 
này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh, và trí tuệ yếu kém, 
sẽ biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích 
của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy, từ núi xuống, chảy thật xa, 
dòng chảy nhanh cuốn trôi mọi vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ 
sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị trở ngại, tràn 
rộng, bị chuyến hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không 
cuốn trôi mọi vật. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại 
triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh và trí tuệ 
yếu kém, sẽ biết được lợi ích của mình, của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp 
thượng nhân, trí kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này không 
xảy ra. 

5. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy, sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền 
cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết 
được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích 
cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh; sự kiện này có xảy ra. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, 
dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người chận đóng lại các cửa 
miệng hai bên bờ sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ấy ỏ chặng 
giữa không bị trở ngại, không có chảy tràn, không bị chuyến hướng, chảy 
được thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao 
phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích mình 



hay sẽ biết được lợi người, hay có thể biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được 
pháp thượng nhân, tri kiến thù, thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này có 
xảy ra. 


(II) (52) Đống 

1. - Nói đến một đổng bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh 
là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. 
Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế 
nào là năm? 

2. Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hổi 
triền cái, nghi triền cái. 

Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói một cách chon chánh là 
nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đổng bất tiện này, 
này các Tỷ-kheo, tức là năm triền cái. 


(III) (53) Các Chi Phần 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm chi phần tinh cần này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc. Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, điều Ngự Trượng Phu, Phật, 
Thế Tôn. Ngài ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, 
không nóng quá, trung bình hợp với tinh tấn. Ngài không lừa đảo, dối gạt, 
nêu rõ mình như chân đổi với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối 
với các vị đồng Phạm hạnh. Ngài sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tự các thiện pháp, kiên trì, nồ lực, không tránh né đối với các 
thiện pháp. Ngài có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt (của các 
Pháp), thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chon chánh đoạn diệt khổ đau." 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chi phần tinh cần. 



(IV) (54) Thòi Gian Đe Tinh cần 

1. - Có năm phi thần đế tinh cần, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là phi thời thứ nhất đế tinh cần. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ hai đế tinh cần. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó 
được, không dễ gì đế nuôi sống bằng khất thực nồ lực. Này các Tỷ-kheo, 
đây là thời gian phi thời thứ ba đế tinh cần. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có sự sợ hãi về giặc cưóp rừng, dân chúng 
trong nước leo lên xe đi trốn. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ tư đế tinh 
cần. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia 
rẽ, này các Tỷ-kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có 
sự kết tội lẫn nhau, có sự tấn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm 
được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Này các Tỷ-kheo, đây 
là phi thời thứ năm đế tinh cần. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm phi thời đế tinh cần. 

7. Này các Tỷ-kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc 
đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong so kỳ tuổi đời. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đúng thời thứ nhất đế tinh cần. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều 
hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, họp với tinh tấn. Này các 
Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ hai đế tinh cần. 



10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ăn uống được đấy đủ, được mùa, đồ ăn 
khất thực kiếm được thật dễ dàng đế nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này 
các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ ba đế tinh cần. 

11. Lại nữa, này các Tỷ kheo, các Thầy sống với nhau thuận hoà, thân hữu, 
không cãi lộn nhau, hoà hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái 
kính. Này các Tỷ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hoà hợp, cùng nhau hòa hợp, 
không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các Tỷ- 
kheo, giữa chúng Tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có 
đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. 
Ớ đây, những ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín, những ai có tịnh tín, 
được tăng trưởng nhiều hon. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thú năm đế 
tinh cần. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm đúng thời đế tinh cần. 


(V) (55) Mẹ Và Con 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư vào 
mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, họ thường xuyên muốn thấy 
mặt nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên 
muốn thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự 
liên hệ, nên có sự thân mật. Do có sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa 
ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ roi vào thông dâm với 
nhau. 

2. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con cùng an cư vào mùa mưa, 
nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, 
mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con và con cũng thường xuyên muốn thấy 
mặt mẹ. Vì họ thường xuyên thấy nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 
nên có sự thân mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 
bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 



3,- Sao, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si này lại nghĩ rằng: "Mẹ không tham đắm 
con, hay con không tham đắm mẹ"? Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một 
sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc 
như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ổn khỏi 
các khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. Và này các Tỷ- 
kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê, 
sắc đẹp của nữ nhân, chúng sẽ sầu ưu lâu dài, vì bị roi vào uy lực nữ sắc. 

Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào khác... một hưong nào 
khác... một vị nào khác... một xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như 
vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 
vậy cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
của nữ nhân. Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, 
tham đắm, say đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài, vì 
bị roi vào uy lực của nữ xúc. Nữ nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại đế chinh 
phục tâm người đàn ông; khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi 
hát, khi khóc, khi bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại đế chinh phục tâm người đàn 
ông. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói rằng: "Là bấy mồi toàn diện của Màra", thời 
người ấy đã nói một cách chon chánh về nữ nhân, thật là "một bấy mồi hoàn 
toàn của Màra". 

Hãy nói chuyện với người, 

Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 

Hay ngồi thật gần kề. 

Con rắn có nọc độc, 

Bị cắn liền mệnh chung, 

Nhưng chớ có một mình, 

Nói chuyện với nữ nhân. 

Thất niệm, họ trói lại, 

Với nhìn, với nụ cười, 

Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 

Người ẩy vẫn không thỏa, 

Bất tỉnh bị mệnh chung. 

Năm dục công đức ẩy, 

Được thấy trong nữ sắc 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 



Hâp dân và đẹp ỷ. 

Bị thác nước dục vọng, 

Tràn ngập và cuốn trôi, 

Kẻ ngu sỉ vô trí, 

Không liễu tri các dục. 

Loài người khỉ mạng chung, 
Sanh thủ hữu, phi hữu, 

Họ phải bị dẫn đầu, 

Trong nhiều kiếp luân hồi. 
Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 


(VI) (56) Thân Giáo Sư 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau khi đến, thưa với vị 
giáo thọ của mình như sau: 

- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy như bị say ngọt, con không thấy 
rõ phưong hướng, pháp không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sổng Phạm hạnh. Con có 
những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 

2. Rồi Tỷ-kheo ấy đem theo một vị Tỷ-kheo cộng trú, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: "Bạch Thế Tôn, thân con cảm 
thấy như bị say ngọt, mắt con không thấy rõ phương hướng, pháp không 
được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú. Không 
có hoan hỷ, con sổng Phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với Chánh 
pháp". 

3. - Sự việc là vậy, này Tỷ-kheo, khi một người sống với các căn không được 
bảo vệ, với ăn uống không có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp, không có trước đêm và sau đêm chuyên chú tu tập 
các pháp giác chi. Do vậy, thân Thầy cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thầy 
không thấy rõ phương hướng, pháp không được Thầy nhớ đến. Hôn trầm 
thụy miên chinh phục tâm Thầy và an trú. Không có hoan hỷ, Thầy sổng 
Phạm hạnh. Thầy có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. Do vậy, này Tỷ- 



kheo, Thầy phải học tập như sau: "Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn 
uống, chú tâm cảnh giác, quản nhìn các Thiện pháp, trước đêm và sau đêm 
ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

4. Rồi Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sổng một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tin cần, không 
bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chon chánh xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy hoàn 
toàn liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không có trở lui trạng thái này nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 

Rồi Tỷ-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo thọ sư của mình, sau 
khi đến, thưa với vị giáo thọ sư của mình: 

5, - Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy như bị say ngọt, mắt con 
thấy rõ các phưong hướng. Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con 
sổng Phạm hạnh, Con không còn nghi nhờ đổi với các thiện pháp. 

6. Rồi Tỷ-kheo ấy đem theo một Tỷ-kheo cộng trú; đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 

Ặ 1 1 ryil A rp Ạ 

ây bạch Thê Tôn: 

-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: "Bạch Thế tôn, nay thân con 
không cảm thấy như bị say ngọt, con thấy rõ các phưong hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sổng Phạm hạnh. Con không còn nghi ngờ 
đối với các thiện pháp". 

7, - Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người sống với các căn được bảo 
vệ, với ăn uống có tiết độ, có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện 
pháp, trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do 
vậy, thân không cảm thấy như bị say ngọt, các phưong hướng được hiện rõ, 
và pháp được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục 
tâm của vị ấy. Với tâm hoan hỷ, vị ấy sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn 
nghi ngờ đổi với các thiện pháp. Vậy này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải 
học tập như sau: "Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chuyên tâm 
cảnh giác quán nhìn các thiện pháp, trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống 
chuyên chú tu tập các pháp giác chi". 



Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


(VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát 

1. - Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát 
bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm? 

2. "Ta phải bị già, không thoát khỏi già" là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. "Ta phải bị 
bệnh, không thoát khỏi bệnh" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi 
nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. "Ta phải bị chết, không 
thoát khỏi chết" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. "Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ 
phải đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát 
bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. "Ta là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điếm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, "Ta phải bị già, không thoát khỏi già", là sự kiện cần phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

3. Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, đang còn trẻ, kiêu mãn trong 
tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. 

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị già, không thoát khỏi 
già", cần phải thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh" là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các Tỷ-kheo, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe 
mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. 



Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi 
bệnh" cần phải thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 

5. Có những lời hữu tình đang sống, này các Tỷ-kheo, kiêu mạn trong sự 
sống. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự 
sống được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. 

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, không thoát khỏi 
chết", cần phải thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia? 

6. Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, có lòng tham dục đối với các 
vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu. 

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với 
ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt" là sự kiện cần phải thường xuyên quán 
sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do duyên lợi ích 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa. Phàm 
nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần 
phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất 
gia? 

7. Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn 
đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta 
sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 



8. Neu vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, suy tư như sau: "Không phải chỉ 
một mình ta già, không thoát khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình 
nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không 
thoát khỏi già". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, con đường được 
sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn 
tận, các tùy miên được chấm dứt. "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, 
không thoát khỏi bệnh, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát khỏi 
bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, con đường được sanh 
khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử 
dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn 
tận, các tùy miên được chấm dứt. "Không phải chỉ một mình ta bị chết, 
không thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi 
chết..." ... "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của riêng một mình ta 
sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải 
đổi khác, sẽ phải biến diệt...". "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điếm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy". Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả các loài hữu tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa. Phàm nghiệp nào họ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy. 

Do vị ấy thường xuyên quán sát dự kiện ấy, nên con đường được sanh khởi. 
Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử dụng được đoạn 
tận, các tùy miên được chấm dứt. 

Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 

Pháp yếu là như vậy, 

Hữu tình là như vậy. 

Phàm phu sanh nhàm chán, 

Thật không hợp cho Ta, 

Neu Ta cũng nhàm chán, 

Đổi với các chủng sanh, 

Cùng chung một sổ phận. 



Trong khỉ đời sổng Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sổng như vậy, 

Biết pháp không sanh y, 

Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tưôi trẻ sinh mạng, 

Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an ôn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 

Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 

Hưởng thọ các dục vọng, 

Ta sẽ không thổi đọa, 

Chứng cứu cánh Phạm hạnh. 


(VIII) (58) Thanh Niên Licchavi 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại giảng đường có nóc nhọn. 
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesàli đế khất thực. Sau 
khi khất thực ở Vesàli xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
Ngài đi sâu vào Đại lâm, và ngồi xuống một gốc cây đế nghỉ ban ngày. 

Lúc bấy giờ, một số đông thanh niên Licchavi cầm các cung được chuẩn bị 
sẵn sàng với đàn chó bao vây xung quanh, đang đi qua đi lại ỏ Đại Lâm, 
thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây. Thấy vậy họ liền bỏ các cung được 
chuẩn bị sẵn sàng xuống, kéo đàn chó về một phía và đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi yên lặng, yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. 
Lúc bấy giờ, Mahànàma người Licchavi bộ hành đi qua đi lại trong rừng Đại 
Lâm, thấy các thanh niên Licchavi đang yên lặng, yên lặng chắp tay đứng 
hâu Thê Tôn. Thây vậy, ông đi đên gân Thê Tôn, sau khi đen đảnh lê Thê 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahànàma người 
Licchavi nói lên lời cảm hứng ngữ: 

- Họ sẽ trở thành người Vajji! Họ sẽ trở thành người Vajji! 

- Này Mahànàma, sao Ông lại nói như vậy: "Họ sẽ trở thành người Vajji! Họ 
sẽ trở thành người Vajji"? 


- Bạch Thế Tôn, những thanh niên Licchavi này là hung bạo, thô ác, ngạo 
mạn. Các đồ vật được các gia đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo 



đường, họ cướp giật và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhân, thiếu nữ các gia 
đình; nhưng nay họ đứng yên lặng, yên lặng chắp tay hầu hạ Thế Tôn. 

- Đối với thiện nam tử nào, này Mahànàma, năm pháp này được tìm thấy, 
dầu là vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên 
đất trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội hay là vị thôn trưởng ỏ 
làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, hay là những vị có quyền thế trong gia 
tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Thế nào 
là năm? 

2. Ớ đây, này Mahànàma, thiện nam tử, với những tài sản thâu hoạch được 
do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cách tay, do mồ hôi đổ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha 
mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với 
thiện ý, khởi lên lòng thưong mến người ấy: "Mong rằng (con ta) được sống 
lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!" Và này Mahànàma, với 
một thiện nam tử được cha mẹ thưong tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, 
không phải là giảm tiếu. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được 
do nỗ lực tinh tấn... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con 
người phục vụ người làm công. Vợ con, người phục vụ, người làm công và 
vợ con người phục vụ, người làm công và được người ấy cung kính, tôn 
trọng đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương tưởng người ấy: 
"Mong rằng được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!" Và 
này Mahànàma, một thiện nam tử được vợ con, người phục vụ, người làm 
công thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu. 

4. Lại nữa, này Mahànama, vị thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch 
được do nồ lực tinh tấn, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn 
trọng, đảng lễ, cúng dường các người làm ruộng các chức sắc ở biên cương. 
Những người làm ruộng các chức sắc ở biên cương được người ấy cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường... chờ đợi là sự tăng trưởng, không có 
giảm thiểu. 

5. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những tải sản thâu hoạch được 
do nỗ lực tinh tấn... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế. Chư Thiên nhận 



lãnh các vật cúng tế được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường... chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu. 

6. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được 
do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra 
đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường 
các Sa-môn, Bà-la-môn. Các Sa-môn, Bà-la-môn được người ấy cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thưong tưởng 
người ấy: "Mong rằng được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở 
lâu dài." Và này Mahànama, với một thiện nam tử được các Sa-môn, Bà-la- 
môn thưong tưởng, được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm 
thiểu. 

Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahànama, năm pháp này được tìm thấy, 
dầu là Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất 
của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, 
hay là vị tổ trưởng các tổ họp, hay là những vị có quyền thế trong gia tộc, 
thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 

Mẹ cha lo phục vụ, 

Vợ con thường thương tưởng, 

Vì hạnh phúc nội nhân, 

Cùng với kẻ từng sự, 

Vì hạnh phúc cả hai, 

Lời hòa nhã, giữ giới, 

Vì hạnh phúc bà con, 

Vì hương linh đi trước, 

Vì mạng sổng hiện tại, 

Vì Sa-môn, Phạm chỉ, 

Vì chư Thiên bậc trí 
Thành người ban hạnh phúc. 

Sổng gia đình, đúng pháp, 

Vị ẩy làm thiện sự, 

Được củng dường tán thán, 

Đời này họ được khen, 

Đời sau sổng hoan hỷ, 

Trong cảnh giới chư Thiên. 


(IX) (59) Khó Tìm Được (1) 



1. - Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuât gia lớn tuôi lại 
thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? 

2, Thật khó tìm được, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia tuổi lại tế nhị; 
thật khó tìm được một người có uy nghi tốt đẹp; thật khó tìm được một 
người nghe nhiều; thật khó tìm được một người thuyết pháp; thật khó tìm 
được một người trì luật. 

Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thảnh 
tựu năm pháp này. 


(X) (60) Khó Tìm Được (2) 

1. Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành 
tựu năm pháp này. Thế nào là năm? 

2. Thật khó tìm được, này các tỷ-kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại khéo 
nói; thật khó tìm được một người có khả năng nắm giữ cái gì khéo năm giữ; 
thật khó tìm được một người có cử chỉ tốt đẹp; thật khó tìm được một người 
thuyết pháp; thật khó tìm được một người trì luật. 

Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành 
tựu năm pháp này. 


-ooOoo- 

VII. Phẩm Tưởng 

(I) (61) Các Tưởng (1) 

1. - Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thế nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất 
tử. Thế nào là năm? 

2. Tưởng bất định, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, 
tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. 


Năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. 


(II) (62) Các Tưởng (2) 

1. - Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn lợi ích, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. 
Thế nào là năm? 

2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng ghê tởm các món ăn, 
tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. 

Những pháp này là năm tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu 
cánh bất tử. 


(III) (63) Tăng Trưởng (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị Thánh đệ tử tăng 
trưởng, với Thánh tăng trưởng đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự 
thân. Thế nào là năm? 

2. Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng với giới, tăng trưởng với học hỏi, 
tăng trưởng với bố thí, tăng trưởng với trí tuệ. 

Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tăng 
trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự 
thân. 

Tăng trưởng với tín, giới, 

Với tuệ, thí, nghe nhiều, 

Vị Chân nhân quán sát, 

Tự thân được kiên cổ. 

(IV) (64) Tăng Trưởng (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị nữ Thánh đệ tử 
tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự 
thân. Thế nào là năm? 

2. Tăng trưởng với lòng tin, tăng trưởng với giới, tăng trưởng với học hỏi, 
tăng trưởng với bố thí, tăng trưởng với trí tuệ. 



Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, vị nữ Thánh đệ tử 
tăng trưởng với Thánh tăng trưởng, đem lại kiên cố, đem lại thù thắng cho tự 
thân. 

Tầng trưởng với tín, giới, 

Với tuệ, thí, nghe nhiều, 

Vị trì giới như vậy, 

Vị nữ Thánh đệ tử, 

Tự thân được kiên cổ, 

Ngay liền trong đời này 

(V) (65) Nói Chuyện 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng nói chuyện 
với các vị đồng Phạm hạnh. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới, trả lời câu hỏi 
đề cập đến từ câu chuyện về giới cụ túc, tự mình đầy đủ định, trả lời câu hỏi 
được đề cập đến từ câu chuyện về định cụ túc; tự mình đầy đủ tuệ, trả lời 
câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về tuệ; tự mình đầy đủ giải thoát, trả 
lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về giải thoát; tự mình đầy đủ giải 
thoát tri kiến, trả lời câu hỏi được đề cập đến từ câu chuyện về giải thoát tri 
kiến. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng nói chuyện 
với các vị đồng Phạm hạnh. 


(VI) (66) Đời Sống 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo với đời sống 
(của mình) làm gưong cho các vị đồng Phạm hạnh. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới, trả lời câu hỏi được nói đến từ câu 
chuyện về giới cụ túc... (như trên)... từ câu chuyện về giải thoát tri kiến. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ khả năng, với đời 
sống của mình, làm gưong cho các vị đồng Phạm hạnh. 

(VII) (67) Thần Thông (1) 

1. - Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập năm pháp, làm 
cho sung mãn năm pháp, được chờ đợi là vị ấy được một trong hai quả, ngay 



trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bất lai. Thế nào 
là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thần túc câu hữu với dục định 
tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành, tu tập 
thần túc câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tư 
duy định tinh cần hành, và thứ năm là tăng thượng tinh tấn. 

Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập năm pháp, làm cho 
sung mãn năm pháp, được chờ đợi là vị ấy được một trong hai quả: ngay 
trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư ý, chứng được Bất lai. 

(VIII) (68) Thần Thông (2) 

1. - Trước khi Ta giác ngộ, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa Chánh đẳng 
Chánh giác, còn là Bồ-tát, Ta đã tu tập năm pháp, làm cho sung mãn năm 
pháp. Thế nào là năm? 

2. Ta đã tu tập thần túc câu hữu với dục định tinh cần hành, đã tu tập túc, câu 
hữu với tinh tấn định tinh cần hành, đã tu tập thần túc câu hữu với tâm định 
tinh cần hành, đã tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành, và 
thứ năm là tăng thượng tinh tấn. Này các Tỷ-kheo, do Ta tu tập và làm cho 
sung mãn các pháp với tăng thượng tinh tấn là thứ năm, tùy theo Ta hướng 
tâm đến pháp nào cần được chứng ngộ với thắng trí, đế có thể chứng ngộ với 
thắng trí, Ta có thể đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ nào. Neu Ta muốn, 
ta có thể chứng được nhiều loại thần thông, tự thân có thể đạt được phạm 
thiên giới. Ớ đây ta có thể đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ nào. Neu Ta 
muốn... do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí, Ta tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tại 
đấy, Ta có thể đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ nào. 

(IX) (69) Nhàm Chán (1) 

1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tóm với các món ăn, với tưởng không hoan hỉ đối với tất cả thế giới, 
quán vô thường đối với tất cả hành, và tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 



Này các Tỷ-kheo, năm pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


(X) (70) Nhàm Chán (2) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn diệt các lậu hoặc. 


—oOo— 

VIII. Phẩm Chiến Sĩ 
(I) (71) Tâm Giải Thoát Quả (1) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát lợi ích. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán bất tịnh trên thân, với 
tưởng ghê tởm trong các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, tùy quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về chết. Vị ấy nội 
tâm khéo an trú. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát lợi ích. 

3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm giải thoát và có tuệ giải thoát 
này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại, 
đã lấp các thông hào, đã nhố lên cột trụ, đã mở tung các 0 khóa, là bậc 
Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Và thế nào là Tỷ-kheo đã cất đi các chướng ngại? 


4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sinh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã cất đi các vật 
chướng ngại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các thông hào? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân 
chuyến sanh tử, đã cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho 
không thể hiện hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Tỷ-kheo đã lấp các thông hào. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo đã nhổ lên cột trụ? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham ái, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã nhố lên 
cột trụ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo đã mở tung các 0 khóa? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt 
đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, 
không thể tái sanh trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã 
mở tung các 0 khóa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi Tỷ-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, 
đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi Tỷ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn gì hệ lụy. 

(II) (72) Tâm Giải Thoát Quả (2) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ 
giải thoát lợi ích. Thế nào là năm? 



2. Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngả trong khổ, 
tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát lợi ích. 

3. Khi nào vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, 
này các Tỷ-kheo vị ấy được gọi là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã 
lấp các thông hào, đã nhổ lên cột trụ, đã mở tung các 0 khóa, là bậc Thánh 
đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Và thế nào là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
tái sanh trong tưong lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã cất đi các 
vật chướng ngại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các thông hào? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân 
chuyến sanh tử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm 
cho không thế hiện hữu, không thể sanh khởi trong tưong lai. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo dã lấp các thông hào. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhổ lên cột trụ? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham ái, đã cắt đứt tận 
gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tưong lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã nhổ lên 
cột trụ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã mỏ tung các 0 khóa? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt 
đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, 
không thể sanh khởi trong tưong lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
đã mở tung các ổ khóa. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi Tỷ-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, 
đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc 
rễ, đã làm cho nhu thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tuong lai. Này các Tỷ-kheo, nhu vậy là Tỷ-kheo bậc Thánh 
đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

(III) (73) Sống Theo Pháp (1) 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- "Sống theo pháp, sống theo pháp", bạch Thế Tôn, đuợc nói đến nhu vậy. 
Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là vị sống theo pháp? 

2. -0 đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt pháp tức là Khế kinh, ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Nhu thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tằng hữu pháp, Trí giải hay Phuong quảng. Vị ấy dùng trọn cả ngày đế học 
thuộc lòng pháp, bỏ phế sống độc cu an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo thông đạt nhiều kinh điến, 
nhung không sống theo pháp. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các nguời khác một 
cách rộng rãi nhu đã đuợc nghe, nhu đã đuợc học thông suốt. Vị ấy dùng 
trọn cả ngày đế trình bày pháp cho các nguời khác, bỏ phế sống độc cu an 
tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là 
Tỷ-kheo thuyết trình nhiều, nhung không sổng theo pháp. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi nhu 
đã đuợc nghe, nhu đã đuợc học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày đế tụng 
học, bỏ phế sống độc cu an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an 
chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đọc tụng nhiều, nhung không sống 
theo pháp. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy tiện, với ý tùy quán pháp 
nhu đã đuợc nghe, nhu đã đuợc học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày suy 
tầm về pháp, bỏ phế sống độc cu an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội 
tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo suy tâm nhiều, nhung không 
sống theo pháp. 



6. Ớ đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là Khế kinh, ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Nhu thị thuyết, Bổn sanh, Vị 
tằng hữu pháp, Trí giải hay Phuơng quảng. Vị ấy không dùng trọn cả ngày 
đế học thuộc lòng pháp, không phế bỏ sống độc cu an tịnh, nỗ lực chuyên 
chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, nhu vậy Tỷ-kheo sống theo pháp. 

7. Này Tỷ-kheo, nhu vậy ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã thuyết về 
thuyết trình nhiều, đã thuyết về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về suy tầm 
nhiều, đã thuyết về sống theo pháp. Này Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Su cần 
phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thuong tuởng, vì lòng từ khởi 
lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các Thầy. Này Tỷ-kheo, đây là những gốc 
cây, đây là những căn nhà trống. Này Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng 
dật, chớ có đế về sau sẽ phải hối tiếc. Đấy là lời giáo giới của Ta cho các 
Thầy. 


(IV) (74) Sống Theo Pháp (2) 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- "Sống theo pháp, sống theo pháp", bạch Thế Tôn, đuợc nói đến nhu vậy. 
Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, là vị Thế Tôn sống theo pháp? 

2. -0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là Khế kinh, 
ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, không hỏi tự nói, Nhu thị thuyết, Bốn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phuơng quảng, nhung không rõ biết 
mục đích tối thuợng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học 
thuộc lòng nhiều, nhung không sống theo pháp. 

3. Lại nữa, đây các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các nguời khác một 
cách rộng rãi nhu đã đuợc nghe, nhu đã học thuộc lòng, nhung không rõ biết 
mục đích tối thuợng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết 
trình nhiều, nhung không sổng theo pháp. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi nhu 
đã đuợc nghe, nhu đã đuợc học thuộc lòng, nhung không rõ biết mục đích 
tối thuợng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đọc tụng nhiều, 
nhung không sống theo pháp. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy 
quán pháp nhu đuợc nghe, nhu đã đuợc học thuộc lòng, nhung không rõ biết 



mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo suy 
tầm nhiều nhưng không sống theo pháp. 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, tức là Khế kinh, 
ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết mục đích tối 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống theo pháp. 

7. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã 
thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về suy 
tầm nhiều đã thuyết về sống theo pháp. Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo 
Sư cần phải làm cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các Thầy. Này các Tỷ-kheo, đây là 
những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, 
chớ có phóng dật, chớ có đế về sau phải hối tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta 
cho các Thầy. 


(V) (75) Ngưòi Chiến Sĩ (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiến sĩ này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy bụi mù dấy lên đã 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. 
Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi 
mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không 
còn can đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như 
vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi 
mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như 
vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là hạng người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thể chịu đựng 
bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi 



bị thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như vậy ở đây, này các 
Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thể chịu đựng 
bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, chịu đựng 
cuộc xáp chiến. Vị ấy, sau khi thắng trận, dự phần vào chiến thắng, cầm đầu 
trong chiến thắng. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiến dĩ. 
Đây là hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở 
đời. 

Năm hạng người chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm hạng chiến sĩ này, có 
năm hạng người có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi thất bụi mù dấy lên, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biếu 
lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. 
Thế nào là bụi mù dấy lên đối với vị ấy? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được nghe: "Tại một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay thiếu nữ 
đẹp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen". 
Khi được nghe vậy, vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dấy 
lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham dự chiến 
trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, 
nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là cờ xí dựng 
lên đối với vị ấy? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nghe: "Tại 
một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen", nhưng vị ấy tự mình 



thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen. Vị ấy, sau khi thấy người phụ nữ hay người 
thiếu nữ ấy, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể có thể 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền 
bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa cờ xí dựng lên đối với 
vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi 
mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không 
còn can đảm, không có thể ra trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố 
người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng 
người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với hạng người chiến sĩ 
thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biếu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế 
tục. Thế nào là tiếng la hét đổi với vị ấy? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một nữ 
nhân đi đến vị Tỷ-kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi nhà 
trống, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mon trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả. Tỷ- 
kheo bị nữ nhân cười nhạo, nói mon trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh, sau khi biếu lộ sự hèn yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại 
đời sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị ấy. 

Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu đựng được bụi mù dấy lên, 
chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, 
rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp chiến. Này các Tỷ- 
kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các 
Tỷ-kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ 
với người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thưong 
trong khi xáp chiến lâm trận liền thất kinh thất đảm. Thế nào là xáp chiến 
lâm trận đổi với vị ấy? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến ngôi rừng, đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, ngồi sát 
một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mon trớn. Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi 
sát một bên, nằm sát một bên, được vuốt ve mon trớn, không từ bỏ học tập, 
không biếu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm (với nữ nhân). Đây là 
nghĩa xáp chiến lâm trận đối với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ- 



kheo, chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu 
đựng được tiếng la hét, nhưng khi lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, 
thất đảm. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như 
vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các 
Tỷ-kheo. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu 
đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. Vị ấy sau khi chiến thắng chiến trận ấy, chiến thắng trong 
chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng đầu trong trận chiến ấy. Thế nào là sự chiến 
thắng trong chiến trận đổi với vị ấy? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo 
đi đến ngôi nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, có nữ nhân 
đi đến vị ấy, ngồi xuống sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Vị 
ấy, khi được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn, 
liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào mình muốn. 

Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe đá, 
hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Rồi vị ấy đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và 
đế niệm trước mặt. Vị ấy, sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, gột 
sạch tâm khỏi tham, sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có lòng 
thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân 
hận; sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với tâm ly thụy miên hôn 
trầm, với tưởng ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn trầm 
thụy miên; sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không trạo cử, nội tâm 
tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo cử hối quá; sau khi đoạn tận nghi, an trú với 
tâm vượt khỏi nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm khỏi nghi ngờ 
đối với các thiện pháp. Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền... an trú Thiền thứ tư. 

Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu uế, ly các tùy 
phiền mão, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí 
đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ"; như thật rõ biết: 
"Đây là Khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây 
là con Đường đưa đến khổ diệt"; như thật rõ biết: "Những pháp này là những 
lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc đoạn diệt". Như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến lậu hoặc 
đoạn diệt". Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi 



dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh 
lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn 
trở lui trăng thái này nữa". Đây là sự chiến thắng trong trận chiến đối với vị 
ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng được bụi mù dấy lên, 
chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng 
được sự xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, chiến thắng 
trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng đầu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đấy là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở đời. 

Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm chiến sĩ có mặt, 
hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 

(VI) (76) Người Chiến Sĩ (2) 

- Có năm người chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và 
tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực và hăng hái như vậy, 
đánh người ấy và áp đảo người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu ỏ 
đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, 
đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, 
nồ lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thưong, khiêng 
người ấy đi, chở người ấy đến các bà con. Khi chở người ấy đi và chưa đến 
các bà con, người ấy mệnh chung ở giữa đường. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, 
có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, 
đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, 
nồ lực hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thưong và 
khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các bà con. Và những người bà con 



săn sóc và nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người bà con 
săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết thương ấy. Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có một hạng người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng chiến sĩ thứ ba 
có mặt, hiện hữu ở đời. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 
lực hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương, và khiêng 
người ấy đi, chở người ấy đến các người bà con. Và những người bà con 
nuôi dưỡng và săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các người bà con 
săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành các vết thương ấy. Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào chiến trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy 
vẫn đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

Năm hạng chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người được ví dụ với năm 
hạng chiến sĩ này có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào ngôi làng hay thị 
trấn. Vị ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn đế khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm 
không an trú, các căn không được bảo vệ. Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn 
mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Tâm bị 
tham dục tấn công, không từ bỏ học tập, không biếu lộ sự yếu kém trong học 
pháp, vị ấy rơi vào hành dâm. 

Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cầm gươm và mâu, đeo cung và 
tên tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, đánh 
người ấy và áp đảo người ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 



9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông dựa vào một làng hay thị trân. Vị 
ấy, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy đế khất 
thực, với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không 
phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ. Ớ đây, vị 
ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo. Được 
thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 
công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham dục tấn công nên thân bị thiêu cháy, 
tâm bị thiêu cháy. Vị ấy nghỉ: "Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ỏ) báo tin 
cho các Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục 
ám ảnh, tôi không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, tôi biếu lộ sự yếu 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Vị ấy, 
trên con đường đi đến khu vườn, còn ở giữa đường, biếu lộ sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về đời sống thế tục. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, 
tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, làm cho 
người ấy bị thưong, khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy đến 
các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố này giống với ví dụ ấy. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ 
hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị 
trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn ấy đế khất 
thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, 
niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn 
mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy 
suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: "Này 
các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. Tôi không thể 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biếu hiện sự yếu kém trong học tập, tôi 
từ bỏ học pháp, sẽ trở về với đời sống thế tục". Các vị đồng Phạm hạnh giáo 
giới, khuyên bảo như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: "Các dục vị ngọt 
ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây nhiều hon. Các dục được Thế 
Tôn ví dụ như một khúc xưong, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây 
nhiều hon. Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ nhiều, não 
nhiều, nguy hại ỏ đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như bó 
đuốc bằng cỏ, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự 



nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục đuợc Thế Tôn ví dụ nhu một cơn 
mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục đuợc 
Thế Tôn ví dụ nhu vật dụng muợn dùng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại 
ở đây lại nhiều hơn. Các dục đuợc Thế Tôn ví dụ nhu quả của cây, khổ 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục đuợc Thế Tôn ví 
dụ nhu lò thịt, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các 
dục đuợc Thế Tôn ví dụ nhu cây gậy nhọn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy 
hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục đuợc Thế Tôn ví dụ nhu đầu rắn, khổ 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự thoải 
mái trong Phạm hạnh! Tôn giả chớ biếu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trỏ' lui đời sống thế tục". 

Vị ấy đuợc các đồng Phạm hạnh giáo giới nhu vậy, khuyên bảo nhu vậy, 
liền nói nhu sau: "Này các Hiền giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, 
khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, nhung tôi có thể tiếp 
tục sống Phạm hạnh. Sau khi biếu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học 
pháp, tôi sẽ trở về đời sống thế tục". Sau khi biếu lộ sự yếu kém trong học 
tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở lui đời sống thế tục. 

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, nguời chiến sĩ ấy, sau khi cầm kiếm và mâu, đeo 
cung và tên, tham gia vào trận chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ 
lực, hăng hái. Nhung các nguời khác trong khi có nỗ lực, hăng hái nhu vậy, 
làm cho nguời bị thuơng, khiêng nguời ấy đi, chở nguời ấy, và đua nguời ấy 
đến các nguời bà con. Các nguời bà con săn sóc nuôi duỡng nguời ấy. 
Nguời ấy, tuy đuợc các nguời bà con săn sóc nuôi duỡng nhung bị mệnh 
chung vì vết thuơng ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố nguời này đuợc ví 
nhu ví dụ ấy. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời nhu vậy. Này các Tỷ 
kheo, đây là hạng nguời đuợc ví dụ với nguời chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào làng hay thị trấn. Vị ấy 
vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đế khất thực, 
với thân không phòng hộ, với lời không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, 
với niệm không an trú, với các căn không đuợc bảo vệ. Vị ấy ở đấy, thấy nữ 
nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn 
mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công vị ấy. Vị ấy 
với tâm bị tham dục tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. Vị ấy 
suy nghĩ nhu sau: "Ta hãy đi đến khu vuờn, báo tin cho các Tỷ-kheo: "Này 
các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi 
không thể tiếp tục đời sổng Phạm hạnh. Tôi tuyên bổ sự yếu kém trong học 



tập, từ bỏ học pháp, trỏ' về với đời sống thế tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo 
tin cho các Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thế tiếp tục đời sống Phạm hạnh; sau khi biểu lộ sự 
yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các 
vị đồng Phạm hạnh giáo giới khuyên bảo như sau: "Này hiền giả, Thế Tôn 
đã nói: "Các dục ngọt ít, đắng nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều 
hon... Các dục được Thế Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy 
hại ỏ đây lại nhiều hon". Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh. 
Hiền giả chớ biếu lộ sự kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời 
sống thế tục". 

Vị ấy được các đồng giáo giới ví như vậy, khuyên bảo như vậy, nói như vầy: 
"Thưa các Hiền giả, tôi sẽ nồ lực. Thưa các Hiền giả, tôi sẽ cố gắng. Thưa 
các Hiển giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biếu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, trở lui về đời sống thế tục". 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và 
tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lựa hăng 
hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nồ lực hăng hái như vậy, làm 
cho người ấy bị thưong, khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy 
đến các bà con. Các người bà con săn sóc người ấy, nuôi dưỡng người ấy. 
Người ấy, nhờ các bà con săn sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết 
thưong. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 
Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như vậy. Người này, này các Tỷ- 
kheo, được ví dụ với chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị 
trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đế khất 
thực, với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, với tâm được phòng 
hộ, với niệm được an trú, với các căn được bảo vệ. Vị ấy khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực 
hành sự hộ trì nhãn căn. Kh i tai nghe tiếng... mũi ngửi hưong... lưỡi nếm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 



Vị ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến một chồ sàng tọa 
trống trãi, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao 
nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-gà, lưng thẳng, đế niệm trước mặt. Vị ấy 
đoạn tận tham ở đời, an trú với tâm ly tham... chứng đạt và an trú sơ Thiền... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy với tâm định tĩnh, trong sáng, không 
cấu uế, các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất 
động, hướng tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là 
khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đi đến kho diệt... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và 
tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấy, sau khi chiến thắng trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong chiến trận ấy. Này 
các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ớ đây, này các Tỷ- 
kheo, có một hàng người như vậy. Đây là hạng người được ví dụ với chiến sĩ 
thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với năm người chiến sĩ 
này, có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 

(VIII) (77) Sợ Hãi Trong Tương Lai (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi trong tương lai này, thật là 
vừa đủ đế vị Tỷ-kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần đế 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng quán sát như sau: "Nay ta 
sổng một mình trong rừng. Khi ta sổng một mình trong rừng, con rắn có thế 
cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh 
chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn đế chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, thật là vừa 
đủ đế vị Tỷ-kheo sống ở trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần đế 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 



3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong rừng quán sát như sau: 
"Nay ta sổng một mình trong rừng. Kh i ta sổng một mình trong rừng, ta có 
thể vấp ngã và té xuống, com ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật 
có thể làm ta khuấy động, hay niêm dịch (đàm) có thể làm ta khuấy động, 
các gió như kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh chung. 
Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái, cố gắng đế chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về tưong lai, thật là vừa 
đủ đế vị Tỷ-kheo sống ỏ rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần đế chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, đế chứng đắc những gì chứa chứng đắc, đế 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ỏ rừng quán sát như sau: "Nay ta 
sổng một mình trong rừng, sổng một mình trong rừng, ta chung sổng với các 
loài thú nguy hiểm, như sư tử, cọp, báo, gấu, dã can. Chúng có thể đoạt 
mạng sống của ta, có thể làm ta mệnh chung. Như vậy là một sự chướng 
ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần đế chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tưong lai, thật là vừa đủ 
đế vị Tỷ-kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ỏ rừng quán sát như sau: "Nay ta 
sổng một mình trong rừng. Trong khi ta sổng một mình trong rừng, ta chung 
sống với các loài ăn trộm, ăn cắp đã hành nghề. Chúng có thể đoạt mạng 
sống của ta, chúng có thể làm ta mạng chung và như vậy là một chướng ngại 
cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần, đế chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 
đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng 

/V 11 

ngộ . 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về tưong lai, thật là vừa đủ 
đế vị Tỷ-kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 



6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng quán sát như sau: "Nay ta 
sổng một mình ở trong rừng. Ớ trong rừng có những loài phi nhân nguy 
hiểm, chúng có thể đoạt mạng sống của ta làm ta mệnh chung, như vậy là 
một chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần đế chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, thật là vừa 
đủ đế Tỷ-kheo sống ở rừng, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi về tương lai này, thật là vừa đủ 
đế Tỷ-kheo sống ở rừng chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

(VIII) (78) Sợ Hãi Trong Tương Lai (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này, thật là 
vừa đủ đế Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau: "Nay ta còn trẻ, niên 
thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 
đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. Khi đã già yếu, và bị già 
chinh phục, thật không dễ gì đế tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật 
không dễ gì đế sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi 
trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 
hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, đế chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ sống được thoải 
mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy là 
vừa đủ đế Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế đạt đến... 
đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như sau: "Nay ta ít bệnh, ít 
não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc chạm thân này. Khi đã bị 
bệnh và bị bệnh chinh phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các 
đức Phật, thật không dễ gì đế sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa 



vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 
không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, đế chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dầu có bị bệnh, ta 
sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về tương lai, như vậy là 
vừa đủ đế vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế đạt 
đến... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như sau: "Nay không có 
đói kém, được mùa, đồ ăn khất thực dễ kiếm được, thật dễ dàng đế nuôi 
sống bằng khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn 
khất thực nồ lực được, không dễ gì nuôi sống bằng khất thực nồ lực. Và 
những người bị nạn đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn; tại đấy, phải 
sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi phải sống với quần chúng, 
phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì đế tác ý đến giáo pháp của các đức 
Phật, thật không dễ gì đế sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. 
Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không 
khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, đế chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt... đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu 
trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy là 
vừa đủ đế vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đạt đến... 
đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau: "Nay các loài Người 
sống với nhau thuận hòa, hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp 
như nước với sữa, sổng nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rồi đến thời 
có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đế đi trốn tại 
nào có sự sợ hãi, dân chúng đi động đến chỗ có sự an ổn. Tại đấy, phải sống 
với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ với quần chúng, sống 
với hỗn tạp, thật không dễ gì đế tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật 
không dễ gì đế sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng.. Trước khi 
trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 
phải hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến đế chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt... đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng 
thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được thoải mái". 



Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy là 
vừa đủ đế Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế đạt đến... 
đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau: " Nay chúng Tăng 
hòa họp, cùng nhau hoan hỷ, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng 
chung một lời dạy... nhưng rồi đến thời chúng Tăng chia rẽ. Kh i chúng Tăng 
chia rẽ, thật không dễ gì đế tác ý đến giáo pháp của các đức Phật. Thật 
không dễ gì đế sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. Trước khi 
trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 
hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, đế chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt... đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng 
thái ấy, chúng Tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy là 
vừa đủ đế vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đế đạt 
đến... chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về tương lai, thật là vừa đủ 
đế vị Tỷ-kheo sống không phóng, nhiệt tâm, tinh cần, đế chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đạt, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


(IX) (79) Sợ Hãi Trong Tưong Lai (3) 

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng, sau khi rõ biết, cần phải tinh tấn đoạn trừ chúng. Thế nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong tương lai, thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, nếu họ thọ đại giới 
cho các người khác, họ sẽ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành 
những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ 
không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ 
không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các người khác, họ không có thế huấn 
luyện trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. 
Các người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp ô 
nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm; do Luật ô nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 



Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn trừ 
chúng. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai sẽ trở thành những 
người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu 
tập, họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có thể huấn luyện trong 
tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. những 
người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm 
không tu tập, tuệ không tu tập. Các người ấy, do thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư cho những 
người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp ô 
nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn trừ 
chúng. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai sẽ trở thành những 
người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu 
tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu 
tập, khi họ thuyết về Thắng pháp hay về Quảng thuyết (Trí giải luận), họ rơi 
vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này các Tỷ-kheo, đây là do ô 
nhiễm Pháp, nên sanh ô nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 
Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận 
chúng. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, đối với 
các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, 
liên hệ đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ không có nghe, họ 
không có lắng tai, họ không an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các 



kinh ấy cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những kinh điển do 
các thi sĩ làm, những bài thi, với những chữ văn hoa, với những câu văn hoa, 
thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy đuợc thuyết 
giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, 
họ sẽ nghĩ cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tu về tuơng lai, nay chua sanh khởi, 
nhung sẽ sanh khởi trong tuơng lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận sợ 
hãi ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tuơng lai thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập nên các 
truởng lão Tỷ-kheo sẽ sống đầy đủ, biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn đế chứng đạt những gì chua 
chứng đạt, đế chứng đắc những đạt những gì chua chứng đắc, đế chứng ngộ 
những gì chua chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 
Họ sẽ trở thành những nguời sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối 
đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn đế chứng đạt 
những gì chua chứng đạt, đế chứng đắc những gì chua chứng đắc, đế chứng 
ngộ những gì chua chứng ngộ. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, do nhiễm ô về 
Pháp, đua đến nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đua đến nhiễm ô về 
Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tuơng lai, hiện nay chua sanh 
khởi, nhung sẽ sanh khởi trong tuơng lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ 
biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đế đoạn tận sợ hãi ấy. 

Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tuong lai này, nay chua sanh khởi, nhung 
sẽ sanh khởi trong tuơng lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõbiết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận sự sợ hãi ấy. 

(X) (80) Sự Sợ Hãi Trong Tưong Lai (4) 

1. - Có năm sợ hãi về tuơng lai này, hiện chua sanh khởi, nhung sẽ sanh 
khởi trong tuơng lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 
hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận sợ hãi ấy. 



2. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muôn các y tôt 
đẹp. Do họ tham muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các y tốt đẹp, họ sẽ 
từ bỏ các y nhặt nơi đống rác, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 
nguyên, các trú xứ xa vắng, họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô vua chúa 
và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi vào những hành vi tầm cầu 
không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ 
biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đế đoạn trừ sợ hãi ấy. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn 
các đồ ăn khất thực ngon lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 
lành, họ sẽ từ bỏ nếp sống khất thực, từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 
nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua 
và sinh sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với đầu lưỡi. Do 
nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tâm cầu không thích 
hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai... đế đoạn trừ sợ hãi ấy. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ tham muốn 
sàng tọa tốt đẹp. Do họ tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp 
sống dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú 
xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại 
đấy. Vì nhân sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích 
hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, hiện nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai... đế đoạn trừ sợ hãi ấy. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai sẽ sống 
liên hệ với Tỷ-kheo-ni, các chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sống liên hệ với 
Tỷ-kheo-ni, chánh học nữ, Sa-di-ni, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ 
không thích thú sổng Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội lỗi ô 
nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống thế tục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi... đế đoạn trừ sợ hãi ấy. 



6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai sống liên 
hệ với các người có hệ lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ với 
các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa-di, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi là họ sẽ sống và tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các 
thô tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng trọt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện nay chưa sanh 
khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ 
biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận 
sự sợ hãi ấy. 

Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, hiện nay chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết 
chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn đế đoạn tận 
những sợ hãi ấy. 


—0O0— 

IX. Phẩm Trưởng Lão 
(I) (81) Khả Ái 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? 

2. Bị tham ái bởi những gì khả ái, bị hiềm hận bởi những gì đáng hiềm hận, 
bị si mê bởi những gì đáng si mê, bị phẫn nộ bởi những gì đáng phẫn nộ, bị 
say đắm bởi những gì đáng say đắm. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không được ái 
mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương đế 
tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

4. Không bị tham bởi những gì khả ái, không bị hiềm hận bởi những gì đáng 
hiềm hận, không bị si mê bởi những gì đáng si mê, không bị phẫn nộ bởi 
những gì đáng phẫn nộ, không bị say đắm bởi những gì đáng say đắm. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng Lão đối với các 


vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


(II) (82) Ly Tham 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

2. Không ly tham, không ly sân, không ly si, hư ngụy và não hại. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

4. Ly tham, ly sân, ly si, không hư ngụy và không não hại. Thành tựu năm 
pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị đồng 
Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương đế 
tu tập. 


(III) (83) Lừa Đảo 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Một Tỷ-kheo Trưởng lão đối 
với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

2. Lừa đảo, siễm nịnh (hư đàm), hiện tướng (gợi ý), gièm pha, lấy lợi cầu 
lợi. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối 
với các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đổi 
với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

4. Không lừa đảo, không siễm nịnh, không hiện tướng, gièm pha, không lấy 
lợi cầu lợi. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng 



lão đổi với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn 
trọng, được làm gương để tu tập. 


(IV) (84) Lòng Tin 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng, không được làm gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

2. Không tín, không hổ thẹn, không biết sợ, biếng nhác và ác tuệ. Thành tựu 
năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị 
đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương để tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộĩ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

4. Có lòng tin, có hố thẹn, có biết sợ, tinh cần, tinh tấn và có tuệ. Thành tựu 
năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các vị 
đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


(V) (85) Không Kham Nhẫn 

(1-4)... (Như kỉnh trên, chỉ khác về năm pháp, đó là: không kham nhẫn đổi 
với các sắc, không kham nhẫn đổi với các tiếng, không kham nhẫn đoi với 
các hương, không kham nhẫn đổi với các vị, không kham nhẫn đổi với các 
xúc. Còn về năm thiện pháp là kham nhẫn đổi với các sắc... các tiếng... các 
hương... các vị và các xúc). 

(VI) (86) Vô Ngại Giải 

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

Đạt được nghĩa vô ngại giải, đạt được pháp vô ngại giải, đạt được từ vô ngại 
giải, đạt được biện tài vô ngại giải, đối với các sự việc, các vị đồng Phạm 
hạnh cần phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ấy thiện xảo, không có biếng nhác, 
thành tựu trí phương tiện. Ớ đây vừa đủ đế làm, vừa đủ đến khiến người làm. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộĩ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương để tu tập. 


(VII) (87) Giói 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo Trưởng lão đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đế tu tập. Thế nào là năm? 

2. Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi 
chánh hạnh, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập 
các học pháp, nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe. 
Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo 
thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý 
minh xác, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng 
được không phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc 
trú. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đối với các 
vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


(VIII) (88) Vị Trưởng Lão 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đem lại 
bất hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa số, đem lại không lợi ích, 
bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là năm? 

2. Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, được nhiều người biết 
đến, có danh vọng, được một số đông người tại gia, xuất gia doanh vây, 
nhận được các vật dụng cần thiện như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được 
nghe. Các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo 
thành tựu, nhờ chánh kiến. Vị ấy có tà kiến, có tri kiến điên đảo. Vị ấy làm 



cho nhiều người từ bỏ diệu pháp, chấp nhận phi diệu pháp. Vì Tỷ-kheo là 
bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. Vì vị 
Trưởng lão được nhiều người biết đến, gia doanh vây, nhiều người làm theo 
tri kiến vị ấy. Vì rằng, Tỷ-kheo Trưởng lão nhận được các vật dụng cần thiết 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhiều người làm theo 
tri kiến vị ấy. Vì rằng Tỷ-kheo là bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe, nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. 

Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo Trưởng lão đem lại bất hạnh cho đa số, 
đem lại không an lạc cho đa số, đem lại không lợi ích, bất hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Trưởng lão đem 
lại hạnh phúc cho đa số, đem lại an lạc cho đa số, đem lại lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là năm? 

4. Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, được nhiều người biết 
đến, có danh vọng, được một số đông người tại gia, xuất gia doanh vây, 
nhận được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được 
nghe. Các pháp so thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo 
thành tựu nhờ chánh kiến. Vị ấy có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo. 
Vị ấy làm cho nhiều người từ bỏ phi diệu pháp, chấp nhận diệu pháp. Vị Tỷ- 
kheo Trưởng lão là bậc kỳ cựu xuất gia đã lâu ngày, nhiều người làm theo tri 
kiến vị ấy. Vị Tỷ-kheo Trưởng lão đã được nhiều người biết đến, có danh 
vọng, được số đông người tại gia xuất gia doanh vây, nhiều người làm theo 
tri kiến vị ấy. Vì rằng Tỷ-kheo Trưởng lão nhận được các vật dụng cần thiết 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhiều người làm theo 
tri kiến vị ấy. Vì rằng Tỷ-kheo Trưởng lão là bậc nghe nhiều, thọ trì điều 
được nghe, tích tập điều được nghe, nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Trưởng lão đem lại 
hạnh phúc cho đa số, đem lại an lạc cho đa số, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. 

(IX) (89) Vị Tỷ Kheo Hữu Học (1) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 
Thế nào là năm? 



2. ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có quần chúng, không quán sát 
tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-kheo hữu học thối 
chuyển. Thế nào là năm? 

4. Không ưa sự nghiệp, không ưa đàm luận, không ưa ngủ, không ưa có 
quần chúng, quán sát tầm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

(X) (90) Vị Tỷ Kheo Hữu Học (2) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu học thổi chuyến. 
Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có nhiều công việc, có nhiều 
việc phải làm, khéo léo trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiền tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ nhất khiến Tỷ-kheo 
hữu học thối chuyển. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suốt ngày làm những công 
việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cư Thiền tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm 
tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sống liên hệ nhiều với các vị 
tại gia và xuất gia, hệ lụy với các sự việc tại gia không thích đáng, từ bỏ độc 
cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba 
khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi vào làng quá sớm, từ giã 
làng quá muộn từ bỏ độc cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đổi với các câu chuyện 
nghiêm trang, khai tâm như các câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, 
câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh 
cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu 
chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện ấy, vị 



ấy có được có khó khăn, có được có mệt nhọc, có được có phí sức. Vị ấy từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 
chuyển. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học không có nhiều công việc, 
không có nhiều việc phải làm, không khéo léo trong công việc phải làm, 
không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất không khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học không suốt ngày làm 
những công việc nhỏ nhặt, không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ-kheo hữu học thổi 
chuyển. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học không sống liên hệ nhiều 
với các vị tại gia và xuất gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây 
là pháp thứ ba không khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyến. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học không đi vào làng quá 
sớm, không từ giã quá muộn, không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú 
vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyển. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối với các câu chuyện 
nghiêm trang, khai tâm, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cần tinh 
tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện ấy có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ năm, 
này các Tỷ-kheo, không đưa đến thối chuyến cho vị Tỷ-kheo hữu học. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ-kheo hữu học thổi 
chuyển. 



—oOo— 


X. Phẩm Kakudha 

(I) (91) Đầy Đủ (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm? 

2. Tín đầy đủ, giới đầy đủ, nghe đầy đủ, thí đầy đủ, tuệ đầy đủ. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đầy đủ. 

II (92) Đầy Dủ (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm? 

2. Giới đầy đủ, định đầy đủ, tuệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, giải thoát tri kiến 
đầy đủ. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm đầy đủ. 

(III) (93) Trả Lòi 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. Thế nào là năm? 

2. Vì đần độn, vì ngu si, trả lời về chánh trí; vì ác dục, vì bị dục chi phối, trả 
lời về chánh trí, vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn trả lời về chánh trí; vì tăng 
thuợng mạn, trả lời về chánh trí; vì hoàn toàn chon chánh, trả lời về chánh 
trí. 

Này các Tỷ-kheo, có năm cách trả lời về chánh trí này. 

(IV) (94) Lạc Trú 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lạc trú này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt 
và an trú Sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... 
Thiền thứ tu... do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm lạc trú. 

(V) (95) Bất Động 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu thể nhập 
vào bất động. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt đuợc nghĩa vô ngại giải, đạt đuợc 
pháp vô ngại giải, đạt đuợc từ vô ngại giải, đạt đuợc biện tài vô ngại giải, 
quán sát tâm nhu đã giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu thể nhập 
vào bất động. 


(VI) (96) Nghe Pháp 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thực hành Niệm hoi 
thở vô hoi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, công việc không 
có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, ăn uống 
ít, không chuyên lo về bao tử; ít thụy miên, chuyên chú trong giác tỉnh; nghe 
nhiều, thọ trì nhiều, tích lũy điều đã nghe; các pháp nào so thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; quán sát tâm 
nhu đã đuợc giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành Niệm hoi thở 
vô hoi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. 

(VII) (97) Nói Chuyện 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Niệm hoi thở vô 
hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, việc làm không 
có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; ăn uống 
ít, không chuyên lo về bao tử; ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh; đối 
với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nhu câu chuyện về ít dục, câu 
chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu 



chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, 
các câu chuyện ấy, vị ấy có đuợc không khó khăn, có đuợc không mệt nhọc, 
có đuợc không phí sức; vị ấy quán sát tâm nhu đã đuợc giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Niệm hoi thở 
vô hoi thỏ ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. 

(VIII) (98) Rừng 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung mãn 
Niệm hoi thở vô hoi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là 
năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, việc làm không 
có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; ăn uống 
ít, không chuyên lo về bao tử, ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh; sống ỏ 
trong rừng, sống tại các sàng tọa xa vắng; quán sát tâm nhu đã đuợc giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho sung mãn 
Niệm hoi thở vô hoi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. 

(IX) (99) Con Sư Tử. 

1. - Con sư tử, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, từ hang đi ra, sau khi từ 
hang đi ra, nó duỗi chân; sau khi nó duỗi chân, nó ngó xung quanh cả bốn 
phưong; sau khi nó ngó xung quanh cả bốn phưong, ba lần nó rống tiếng 
rống con sư tử; sau khi ba lần rống tiếng rống con sư tử, nó ra đi tìm mồi. 
Neu nó vồ bắt con voi, nó vồ bắt rất cấn thận, chu đáo, không phải không 
cẩn thận, chu đáo. Neu nó vồ bắt con thủy ngưu, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu 
đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Neu nó vồ bắt con báo, nó vồ bắt 
rất cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Neu nó vồ bắt 
các con vật nhỏ khác như thỏ hay mèo, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu đáo, 
không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? "Mong rằng uy lực của ta 
không có thất bại". 

2. Con sư tử, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán Chánh Đẳng 
Giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, tức là rống tiếng rống con sư 
tử. Này các Tỷ-kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo, Như Lai 
thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. 



Neu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo Ni, Như Lai thuyết pháp hết 
sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Neu Như Lai 
thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, 
chu đáo, không phải không cấn thận, chu đáo. Neu Như Lai thuyết pháp cho 
các hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không 
phải không cẩn thận, chu đáo. Neu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm 
phu , cho các người bắt chim hay xin ăn, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn 
thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai 
là bậc tôn trọng Pháp, này các Tỷ-kheo, là bậc tôn kính Pháp. 

(X) (100) Kakudha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ 
Kakudha, người Koliya, là thị giả của Tôn giả Mahàmoggallàna vừa mệnh 
chung và sanh ra với một thân do ý tạo, thân ấy với tự thế có được (to rộng) 
ví như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. Vị ấy, với tự thế như vậy, 
không làm cho tự mình hay làm cho người khác bị bệnh. Rồi Thiên tử 
Kakudha đi đến thời gian Mahàmoggallàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggallàna rồi đứng một bên. Thiên tử Kakudha thưa với Tôn giả 
Mahàmoggallàna: 

- Thưa Tôn giả, Devadatta có khởi lên ý muốn như sau: "Ta sẽ lãnh đạo 
chúng Tăng". Với tâm khởi lên như vậy, thưa Tôn giả, thần thông của 
Devadatta bị thối thất. 

Thiên tử Kakudha nói lên như vậy, nói như vậy xong, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggallàna, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Tôn 
giả Mahàmoggallàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàmoggallàna bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Kakudha, người xứ Koliya, là thị giả của con, mệnh chung 
không bao lâu, sanh ra với thân do ý tạo thành, thân ấy với tự thể có được (to 
rộng) ví như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. Vị ấy với tự thể như 
vậy, không làm cho tự mình hay làm cho người khác bị bệnh. Rồi Thiên tử 
Kakudha đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, bạch Thế Tôn, Thiên tử Kakudha thưa với con: "Thưa Tôn 
giả, Devadatta có khởi lên ý muốn như sau: "Ta sẽ lãnh đạo chúng Tăng". 
Với tâm khởi lên như vậy. Thưa Tôn giả, thần thông của Devadatta bị thổi 



thất". Thiên tử Kakudha, bạch Thế Tôn, nói lên như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ con, rồi thân phía hữu hướng về con rồi biến mất. 

- Này Moggallàna, có phải Thầy với tâm của mình biết được tâm của Thiên 
tử Kakudha rằng: "Điều gì Thiên tử Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, 
không thể khác được"? 

- Bạch Thế Tôn, với tâm của con, con biết được tâm của Thiên tử Kakudha 
rằng: "Điều gì Thiên tử Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, không thể 
khác được". 

- Này Moggallàna, hãy phòng hộ lời nói này! Này Moggallàna, hãy phòng 
hộ lời nói này. Nay kẻ ngu si ấy sẽ tự mình thấy rõ tự mình. Này 
Moggallàna, có năm bậc Đạo sư này có mặt, hiện hữu ỏ đời. Thế nào là 
năm? 

2. Ớ đây, này Moggallàna, có vị Đạo sư, giới không thanh tịnh lại tự cho 
rằng: "Ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh tịnh, chói sáng, không có uế 
nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: "Tôn giả Đạo sư này có giới 
không thanh tịnh, lại tự nghĩa rằng: "ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh 
tịnh, trong sáng, không uế nhiễm". Neu ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, thời 
vị Đạo sư sẽ không bằng lòng. Và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta 
sẽ xử sự như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các vật dụng nhu yếu 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ 
làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, các đệ tử 
che chở giới cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che 
chở về giới cho mình. 

3. Lại nữa, này Moggallàna ỏ đây có bậc Đạo sư mạng sống không thanh 
tịnh, lại tự cho rằng: "Ta có mạng sổng thanh tịnh. Mạng sổng của ta thanh 
tịnh chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: 
"Vị Tôn giả Đạo sư này có mạng sống không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: 
"Ta có mạng sống thanh tịnh. Mạng sống của ta thanh tịnh, trong sáng, 
không uế nhiễm". Neu chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, thời vị Đạo 
sư ấy không bằng lòng, và nếu vị ấy không bằng lòng thời chúng ta sẽ xử sự 
như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các vật dụng nhu yếu như y, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã 
Sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, các đệ tử che chở 
mạng sống cho bậc Đạo sư và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở 
mạng sổng cho mình. 



4. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư thuyết pháp không thanh 
tịnh, lại tự cho rằng: "Ta thuyết pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh 
tịnh, chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: 
"Tôn giả Đạo sư này thuyết giảng không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta 
thuyết pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sáng, không uế 
nhiễm". Neu chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, thời vị đạo sư sẽ không 
bằng lòng. Và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào 
mới được". Và vị ấy nhận được các vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết 
do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, các đệ tử phòng hộ sự thuyết 
pháp cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở 
thuyết pháp cho mình. 

5. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư trả lời không thanh tịnh, lại 
tự cho rằng: "Ta trả lời thanh tịnh. Trả lời của ta thanh tịnh, chới sáng, 
không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: "Tôn giả Đạo sư 
này trả lời không thanh tịnh, lại nghĩ rằng: "Ta trả lời thanh tịnh. Trả lời của 
ta thanh tịnh, chói sáng, không uế nhiễm". Neu chúng ta tin cho các cư sĩ 
biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không bằng lòng và nếu vị ấy không bằng 
lòng, thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các 
vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này 
Moggallàna, các đệ tử che chở trả lời cho bậc Đạo sư, và bậc Đạo sư như 
vậy chờ đợi các đệ tử che chỏ trả lời cho mình. 

6. Lại nữa, này Moggallàna, ở đây có bậc Đạo sư tri kiến không thanh tịnh, 
lại tự cho rằng: "Ta có tri kiến thanh tịnh. Tri kiến của ta thanh tịnh, chới 
sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: "Tôn giả 
Đạo sư này tri kiến không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta có tri kiến thanh 
tịnh. Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". Neu chúng 
ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không bằng lòng và nếu 
vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào mới được". Và vị 
ấy nhận được các vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ được biết do việc làm ấy. 
Như vậy, này Moggallàna, các đệ tử che chở trả lời cho bậc Đạo sư, và bậc 
Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chỏ tri kiến cho mình. 

7. Này Moggallàna, Ta có giới thanh tịnh, và Ta tự biết: "Giới của Ta thanh 
tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về 
giới, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về giới. Mạng sống của 



Ta thanh tịnh. Ta tự rõ biết: "Mạng sống của Ta thanh tịnh, trong sáng, 
không có uế nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về mạng sống, và Ta 
không có chờ đợi các đệ tử che chở cho Ta về mạng sống. Thuyết pháp của 
Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: "Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
"Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". Các đệ tử 
không có che chở Ta về thuyết pháp và Ta không có chờ đợi các đệ tử che 
chở Ta về thuyết pháp. Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết :" Các 
câu trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". Các đệ tử 
không có che chở Ta về các câu trả lời, và Ta không có chờ đợi các đệ tử 
che chở Ta về các câu trả lời. Tri kiến của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: "Tri 
kiến của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm". Các đệ tử không có 
che chở Ta về tri kiến, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri 
kiến. 


—0O0— 

XI. Phẩm An ồn Trú 

(I) (101) Đáng Sợ Hãi 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm pháp này làm cho bậc Hữu học không có sợ 
hãi. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có 
tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Cái gì làm cho kẻ không có lòng tin sợ hãi, này 
các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho nguời có lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp 
này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ác giới sợ 
hãi, này các Tỷ kheo, cáiu ấy không làm cho nguời cò giới sợ hãi. Do vậy, 
pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm cho kẻ ít 
nghe sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho nguời nghe nhiều sợ 
hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. Cái gì làm 
cho kẻ biếng nhác sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho kẻ tinh cần 
tinh tấn sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
Cái gì làm cho kẻ ác tuệ sợ hãi, này các Tỷ-kheo, cái ấy không làm cho 
nguời có trí tuệ sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học 
không sợ hãi. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho bậc Hữu học không sợ 
hãi. 


(II) (102) Đáng Nghi Ngờ 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị mất tin tưởng và bị 
nghi ngờ là "ác Tỷ-kheo", dầu cho vị ấy đã đạt được bất động. Thế nào là 
năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến chồ dâm nữ, đi đến nhà đàn bà 
góa, đi đến nhà có con gái già, hay đi đến nhà các hoạn quan, hay đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo-ni. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo bị mất tin tưởng và 
bị nghi ngờ là ác Tỷ-kheo, dầu cho vị ấy đã đạt được bất động. 

(III) (103) Kẻ Ăn Trộm 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một kẻ ăn trộm lớn xâm nhập 
vào nhà cửa, mang đồ ăn trộm ra đi, thành người ăn trộm riêng rẽ, thành 
người cướp chận đường. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở (của con 
đường), dựa vào sự rậm rạp (của núi rừng), dựa vào quyền thế, là kẻ hối lộ, 
là kẻ ăn trộm một mình. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa 
vào sự hiểm trở? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào các con sông khó lội qua 
hay núi non hiểm trở. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào 
sự hiểm trở. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm 
rạp? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp của cỏ, cây, 
bụi cây và của rừng rậm hoang vu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là kẻ ăn trộm 
lớn dựa vào sự rậm rạp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa 
vào uy lực? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào vua hay các vị đại thần 
của vua. Anh ta suy nghĩ như sau: "Neu có ai nói điều gì về ta, các vị vua 
này hay các vị đại thần của vua sẽ nói những lời che chỏ cho ta". Neu có ai 
nói điều gì về anh ta, các vua và các vị đại thần ấy nói che chở cho anh ta. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào uy lực. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào hối lộ tài sản? 



6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn giàu có, có tiền của nhiều, có tài 
sản lớn. Anh ta nghĩ nhu sau: "Neu có ai nói gì đến ta, từ nay ta sẽ hối lộ 
nguời ấy với tài sản". Neu có nguời nói gì đến anh ta, anh ta liền hối lộ với 
tài sản. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn hối lộ với tài sản. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn là kẻ ăn trộm riêng rẽ? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ ăn trộm lớn đoạt các tài vật một mình. Vì 
cớ sao? Anh ta suy nghĩ: "Mong rằng không ai bàn bạc chỗ trốn với ta rồi 
làm ta rối loạn". Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ăn trộm lớn thành kẻ ăn trộm 
riêng rẽ. 

Thành tựu năm chi phần này, kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa, mang 
đồ ăn trộm ra đi, thành nguời ăn trộm riêng rẽ, thành nguời cuớp chận 
đường. 

8. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, kẻ ác Tỷ-kheo tự mình 
xử sự như kẻ mất gốc, bị tổn thưong, có tội lỗi, bị những bậc trí quở trách, 
và làm nhiều điều vô phược. Thế nào là năm? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào hiểm trở, dựa vào rậm rạp, 
dựa vào uy lực, hối lộ tài sản và hành động một mình. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào hiểm trở? 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo thành tựu thân nghiệp hiểm nạn, 
thành tựu ngữ nghiệp hiểm nạn, thành tựu ý nghiệp hiểm nạn. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào hiểm nạn. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm? 

11.0 đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến và thành tựu tri kiến cực 
đoan. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào uy lực? 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào vua và các vị đại thần của 
vua. Vị ấy suy nghĩ: "Neu có ai nói gì về ta, các vua ấy và các đại thần ấy 
nói lời với mục đích che chở cho ta". Neu có ai nói gì về vị ấy, các vua chúa 
hay các vị đại thần của vua nói lời với mục đích che chở. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào uy lực. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ- 
kheo hối lộ tài sản? 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo nhận được các vật dụng nhu yếu 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ như 



sau: "Neu có ai nói gì về ta, ta sẽ hối lộ người ấy với vật dụng thâu được!" 
Và nếu có người nói gì về vị ấy, vị ấy hối lộ với vật dụng thâu được. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo hối lộ với tài sản. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là ác Tỷ-kheo hành động một mình? 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo sống một mình tức là ở các địa 
phương biên địa. Tại đấy, vị ấy đến các gia đình và nhận được các lợi 
dưỡng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ác Tỷ-kheo hành động một mình. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo tự mình xử sự như người 
bị mất gốc, bị tổn thương, có phạm tội, bị các người trí quở trách, làm nhiều 
điều vô phước. 


(IV) (104) Đem Lại An Lạc 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người đem lại an lạc, 
của Sa-môn cho các Sa-môn. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được yêu cầu hưởng thụ nhiều y áo, 
không phải ít yêu cầu, được yêu cầu hưởng thụ nhiều đồ ăn khất thực, không 
phải ít yêu cầu; được yêu cầu hưởng thụ nhiều sàng tọa không phải ít yêu 
cầu; được yêu cầu hưởng thụ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu 
cầu. Vị này sống với các vị đồng Phạm hạnh, và các vị này xử sự đối với vị 
ấy với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý; xử sự với khẩu hành 
nhiều khả ý, không phải ý khả ý; xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít 
khả ý. Những vị này giúp đỡ vị ấy với sự giúp đỡ khả ý, không phải itl khả 
ý. Và những cảm thọ nào do mật khởi lên, do gió khởi lên, hay do sự phối 
hợp (của ba sự kiện trên), hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự săn sóc bất 
cẩn, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện (như một vài chứng bệnh), hay 
do kết quả của nghiệp, những sự kiện ấy khởi lên không có nhiều. Vị ấy ít 
bệnh hoạn và đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú (vị 
ấy) chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người đem lại sự an 
lạc của Sa-môn, cho các hàng Sa-môn. 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách chân chánh về vị đem lại an lạc 
của Sa-môn cho các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy sẽ nói một cách 



chân chánh về Ta là người đã đem lại an lạc của Sa-môn cho các Sa-môn. 
Này các Tỷ-kheo, Ta là người được yêu cầu hưởng thọ nhiều y áo, không 
phải ít yêu cầu; được yêu cầu hưởng thọ nhiều đồ ăn khất thực, không phải ít 
yêu cầu; được yêu cầu, hưởng thọ nhiều sàng tọa, không phải ít yêu cầu; 
được yêu cần hưởng thọ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. 
Ta sống với các vị đồng Phạm hạnh và các vị này xử sự đối với Ta với thân 
hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý; xử sự với khấu hành nhiều khả ý, 
không phải ít khả ý; xử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. 
Những vị này giúp đỡ Ta với sự giúp đõ nhiều khả ý, không phải ít khả ý. 
Và những cảm thọ do mật khởi lên, do đàm khởi lên, do gió khởi lên hay do 
sự phối hop của ba sự kiện trên, hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự săn 
sóc bất cẩn, hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, hay do kết quả của 
nghiệp, những sự kiện ấy khởi lên noi Ta không có nhiều. Ta có ít bệnh 
hoạn, và đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, Ta tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách chân chánh về vị đem lại an lạc 
của Sa-môn cho các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy sẽ nói một cách 
chân chánh về Ta là người đã đem lại an lạc của vị Sa-môn cho các vị Sa- 
môn. 


(V) (105) An Ổn Trú 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm an ổn trú này, Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp đối với các đồng 
Phạm hạnh, cả trước mặt và sau lưng; an trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng 
Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; an trú từ ý nghiệp đối với các đồng Phạm 
hạnh, trước mặt và sau lưng; đối với các giới không bị bế vụn, không bị sứt 
mẻ, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí 
tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền định, vị ấy song thành tựu các 
giới như vậy đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, và đối với 
tri kiến này, thuộc bậc Thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chân 
chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các 
đồng Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm an ổn trú. 


(VI) (106) Tôn Giả Ananda 



1. Một thời, Thế Tôn ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda 
đi đen Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an ổn trú? 

- Này Ananda, khi nào vị Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới và không làm phiền 
hà người khác với tăng thượng giới. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng 
Tỷ-kheo Tăng sống an ổn trú. 

- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo Tăng sống 
an ổn trú? 

- Có thể có, này Ananda! 

rpi Ả rp Ạ r • 

Thê Tôn nói: 

- Này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người 
khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình không quán sát người khác. Cho 
đến như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an ổn trú. 

- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo Tăng sống 
an ổn trú? 

- Có thể có, này Ananda! 

rpl Ả rp /V r • 

Thê Tôn nói: 

- Này Ananda, khi nào vị Tỷ-kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người 
khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người khác, 
chưa trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiền vì không được 
có danh tiếng. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an 
ổn trú. 

- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo Tăng sống 
an ổn trú? 

- Có thể có, này Ananda! 

rp 1 Ạ rp Ạ ĩ • 

Thê Tôn nói: 



- Này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người 
khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người khác, 
chưa trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiền vì không được 
có danh tiếng, đối với bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an 
ổn trú. 

- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo Tăng sống 
an ổn trú? 

- Có thể có, này Ananda! 

rp 1 Ạ rp Ạ r • 

Thê Tôn nói: 

- Này Ananda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người 
khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người khác, 
chưa trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiền vì không được 
có danh tiếng, đối với bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với thắng trí ngay 
trong hiện tại chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho 
đến như vậy, này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an ổn trú. 

Ngoài các an ổn trú này, này Ananda, Ta tuyên bố không có một an ổn trú 
nào khác cao thượng hon, thù diệu hon. 

(VII) (107) Giói 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, 
đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 


(VIII) (108) Vô Học 



1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô 
học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính... 
là phước điền vô thượng ở đời. 

(IX) (109) Ngưòi Bốn Phương 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người bốn phương. 
Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ 
của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ 
nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là bậc nghe nhiều, thọ trì 
điều đã được nghe, tích tập điều đã được nghe. Đối với các pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì nhiều 
đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh 
kiến, biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phấm trị bệnh. Đổi với bổn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị bốn phương 
hướng. 


(X) (110) Khu Rừng 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sử dụng sàng tọa (trú 
xứ) thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới... {xem Kinh 109 ở trên) chấp 
nhận và học tập trong các học pháp, là bậc nghe nhiều... chuyên ý quán sát, 
khéo thành tựu nhờ chánh kiến, sổng tinh cần tinh tấn... nỗ lực kiên trì, 



không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, đối với bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không 
mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là vừa đủ đế sử dụng 
các sàng tọa thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. 


—0O0— 

XII. Phẩm Andhakavinda 
(I) (111) Đi Đến Các Gia Đình 

1. - Thành tự năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, 
không được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gưong đế tu tập. Thế 
nào là năm? 

2. Vị ấy thân mật với người không thân tín, can thiệp vào việc không có 
thẩm quyền, ra vào với các phần tử chống đối, nói riêng một bên tai, xin quá 
nhiều. 

Thành tự năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, không 
được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gưong đế tu tập. 

3. Thành tự năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, 
được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gưong đế tu tập. Thế nào là 
năm? 

Vị ấy không thân mật với người không thân tín, không can thiệp vào việc 
không có thẩm quyền, không ra vào với các phần tử chống đối, không nói 
riêng một bên tai, không xin quá nhiều. 

Thành tự năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, được 
các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng, noi gương để tu tập. 

(II) (112) Sa Môn Tùy Tùng 


1. - Này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, một Tỷ-kheo không đáng được 
nhận làm Sa-môn tùy tùng. Thế nào là năm? 



2. Đi quá xa hay quá gần, không cầm lấy bình bát đã đuợc chứa đầy, không 
ngăn chặn lời nói đua đến phạm tội, ngắt lời nói của nguời khác, nguời ác 
tuệ đần độn, câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không đáng đuợc 
nhận làm Sa-môn tùy tùng. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đáng đuợc nhận làm 
Sa-môn tùy tùng. Thế nào là năm? 

4. Không đi quá xa hay không quá gần, cầm lấy bình bát đã đuợc chứa đầy, 
ngăn chặn lời nói đua đến phạm tội, không ngắt lời nói của nguời khác, 
nguời có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đáng đirợc nhận 
làm Sa-môn tùy tùng. 


(III) (113) Thiền Định 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đến và 
an trú chánh định. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các huơng, không kham nhẫn các vị, 
không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đến và an 
trú chánh định. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể đạt đến và an trú 
chánh định. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các huơng, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể đạt đến và an trú 
chánh định. 


(IV) (114) Tại Andhakavinda 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại Andhakavinda. Rồi 
Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

- Những Tỷ-kheo nào, này Ananda, là tân học xuất gia không bao lâu, mới 
đến trong Pháp và Luật này, các Tỷ-kheo ấy, này Ananda, thật sự cần phải 
khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong năm pháp. Thế 
nào là trong năm pháp? 

2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ giới, sống đuợc bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lồi nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học pháp". Nhu vậy, họ 
cần đuợc khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo 
vệ của giới bổn. 

3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải sống với các căn môn phải 
đuợc chế ngự, thành tựu với niệm đuợc phòng hộ, với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý đuợc khéo phòng hộ, với tâm đuợc chánh niệm bảo vệ". Nhu 
vậy, họ cần đuợc khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong sự bảo vệ các căn. 

4. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy nói ít lại, hãy hạn chế lời nói". Nhu vậy, 
họ cần đuợc khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
sự hạn chế lời nói. 

5. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy là những nguời sống trong rừng, hãy sử 
dụng các trú xứ núi rừng cao nguyên xa vắng". Nhu vậy, họ cần phải đuợc 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong nếp sống thân viễn 

ly. 

6. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy có chánh trị kiến, thành tựu chánh kiến". 
Nhu vậy, họ cần phải đuợc khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an 
trú trong chánh kiến. 

Này Ananda, các Tỷ-kheo nào tân học, xuất gia không bao lâu, mới đến 
trong Pháp Luật này, này Ananda, các Tỷ-kheo ấy cần phải đuợc thầy khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong năm pháp này. 


(V) (115) Xan Lẩn 



1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như 
vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 


2. Xan tham về chỗ ở, xan tham về sự giúp đỡ các gia đình, xan tham về các 
vật dụng được cúng dường, xan tham tán thán, xan tham về pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như 
vậy bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy 
được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm? 

4. Không xan tham về chỗ ở, không xan tham về sự giúp đỡ các gia đình, 
không xan tham về các vật dụng được cúng dường, không xan tham về tán 
thán, không xan tham về pháp. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni tương xứng như vậy 
được sanh lên cõi Trời. 


(VI) (116) Tán Thán 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni tương xứng như 
vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán; 
không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán; 
không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được 
tịnh tín; không suy xét, không thấm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ 
đáng được tịnh tín; bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa 
ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni tương xứng như 
vậy được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm? 

Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán; có 
suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán; có suy xét, có thẩm 
sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín; có suy xét, 
có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; không bác bỏ các 
vật dụng tín thí. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi Trời. 


(VII) (117) Ganh Tỵ 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán; 
không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán; 
ganh tị; xan tham; bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

4. Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán; 
có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán; không có ganh tị; 
không có xan tham; không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi Trời. 

(VIII) (118) Tri Kiến 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán; 
không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán; có 
tà kiến; có tà tư duy; bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm? 



Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán; có 
suy xét, có thấm sát, tán thán người đáng được tán thán; có chánh tri kiến; có 
chánh tư duy; không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo-ni như vậy tương 
xứng được sanh lên cõi Trời. 


(IX) (119) Lòi Nói 

...(Giong như kinh sổ 118 ở trên, chỉ có khác trong kinh này: tà tinh tấn, tà 
niệm thế cho tà tri kiến, tà tư duy và chảnh tinh tấn, chánh niệm thể cho 
chánh tri kiến, chảnh tư duy của kỉnh trước). 

(X) (120) Tinh Tấn 

...(Giong như kỉnh sổ 118) ở trên, chỉ có khác trong kỉnh này: tà tinh tấn, tà 
niệm thế cho tà tri kiến, tà tư duy và chảnh tinh tẩn, chánh niệm thể cho 
chảnh tri kiến, chảnh tư duy của kỉnh trước). 

-ooOoo- 

XIII. Phẩm Bệnh 

(I) (121) Ngưòi Bệnh 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. 
Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người 
bệnh. Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy vậy ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh 
hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với 
tưởng ghê gớm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả 
thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong 
tưởng về chết. 

- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh 
hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các 


lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


(II) (122) Niệm Xứ 

1. - Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập làm cho sung mãn 
năm pháp, một trong hai quả sau đây đuợc chờ đợi cho vị ấy: Ngay trong 
hiện tại, đuợc chánh trí, hay nếu có du y, chứng quả Bất hoàn. Thế nào là 
năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nội tâm niệm đuợc khéo an trú với trí 
tuệ về sự sanh diệt của các pháp; sống quán bất tịnh trên thân, với tuởng ghê 
tởm đối với các món ăn, với tuởng không thích thú đổi với tất cả thế giới, 
quán vô thuờng đối với tất cả hành. 

Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập năm pháp này, làm 
cho sung mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây đuợc chờ đợi cho vị 
ấy: Ngay trong hiện tại, đuợc chánh trí, hay nếu có du y, chứng quả Bất 
hoàn. 


(III) (123) Săn Sóc Bệnh 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một nguời bị bệnh tự săn sóc 
bệnh không đuợc tốt đẹp. Thế nào là năm? 

2. Làm điều không thích đáng; không biết vừa phải trong khi chữa trị; không 
sử dụng thuốc; với nguời săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình, cho nguời 
bệnh); không có nhu thật nói rõ bệnh hoạn: Kh i tăng tiến là tăng tiến nhu 
vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu nhu vậy, khi đứng lại là đứng lại nhu vậy; 
đối với các kho thọ thuộc về thân khởi lên, khốc liệt, cuờng liệt, mãnh liệt, 
không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ bị bệnh không săn sóc bệnh 
mình cho đuợc tốt đẹp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một nguời bị bệnh là nguời 
săn sóc bệnh mình đuợc tốt đẹp. Thế nào là năm? 

4. Làm điều thích đáng; biết vừa phải trong khi chữa trị; có sử dụng thuốc; 
với nguời săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình); như thật nói rõ bệnh hoạn: 
Kh i tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiếu là giảm thiểu như vậy, khi 



đứng lại là đứng lại như vậy; đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên 
khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, 
có thể nhẫn chịu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người săn 
sóc bệnh mình được tốt đẹp. 

(IV) (124) Săn Sóc Bệnh (2) 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh 
không đủ khả năng đế săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? 

2. Không có năng lực pha thuốc; không biết cái gì thích đáng, cái gì không 
thích đáng; đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng, vì 
muốn lợi ích vật chất, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ, cảm thấy 
ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm; không có năng 
lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ người bệnh. 

Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng đế săn 
sóc người bệnh. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ 
khả năng đế săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? 

4. Có năng lực pha thuốc; biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa 
cái gì thích đáng, không đưa cái gì không thích đáng, vì lòng từ săn sóc 
người bệnh, không vì lợi ích vật chất, không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn 
phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay dòm; có năng lực thỉnh thoảng với pháp 
thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ người bệnh. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ 
khả năng đế săn sóc người bệnh. 

(V) (125) Tuổi Thọ (1) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tuổi thọ. Thế nào là 
năm? 


2. Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn 
các đồ không tiêu hóa, du hành phi thời, và sống không Phạm hạnh. 



Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tuổi thọ. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? 

4. Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu 
hóa, du hành phải thời, và sống Phạm hạnh. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. 

(VI) (126) Tuổi Thọ (2) 

(...Như kinh trên, chỉ khác hai pháp sau cùng du hành phi thời và sổng 
không Phạm hạnh được thế vào với ác giới và bạn bè ác. Và hai thiện pháp 
du hành phải thời và sổng Phạm hạnh được thế vào với có giới và bạn bề 
thiện...) 

(VII) (127) Sống Biệt Lập 

1. - Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ điều kiện đế sống biệt 
lập chúng Tăng. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận đuợc chỗ 
này chỗ kia; không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận đuợc chồ này chỗ 
kia; không tự vừa đủ với sàng tọa nhận đuợc chỗ này chỗ kia; không tự vừa 
đủ với duợc phẩm trị bệnh nhận đuợc chỗ này chỗ kia; và sống với nhiều tu 
duy về dục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không đủ điều kiện 
đế sống biệt lập chúng Tăng. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đủ điều kiện đế 
sống biệt lập với chúng Tăng. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận đuợc chỗ này chỗ 
kia; tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận đuợc chỗ này chỗ này; tự vừa đủ với 
sàng tọa nhận đuợc chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với duợc phẩm nhận đuợc 
chồ này chỗ kia; sống nhiều tu duy về viễn ly. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện đế sống 
biệt lập với chúng Tăng. 

(VIII) (128) Các Điều Khổ Cho Sa Môn 



1. - Có năm điều khổ này cho Sa-môn. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chồ này chỗ 
kia; không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; không 
tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chồ kia; không tự vừa đủ với dược 
phấm trị bệnh nhận được chồ này chỗ kia; sổng không vui thích trong Phạm 
hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều khổ này cho Sa-môn. 

3. Có năm an lạc này, này các Tỷ-kheo, cho Sa-môn. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ 
kia; tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chồ kia; tự vừa đủ với 
sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận 
được chỗ này chỗ kia; sống vui thích trong Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho vị Sa-môn. 

(IX) (129) Ngũ Nghịch 

1. - Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa 
ngục, không có thể chữa trị. Thế nào là năm? 

2. Đoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, với ác tâm làm 
Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa 
ngục, không thể chữa trị. 


(X) (130) Thành Tựu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều tổn thất này. Thế nào là năm? 

2. Tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất tật bệnh, tổn thất giới, tổn thất tri 
kiến. Này các Tỷ-kheo, không do nhân tổn thất bà con, hay không do nhân 
tổn thất tài sản, hay không do nhân tổn thất bệnh hoạn mà các loài hữu tinh 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Tỷ-kheo, chính do nhân tổn thất giới, hay ton thất tri kiến mà các loài 
hữu tình sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. 
Này các Tỷ-kheo, có năm ton thất này. 



3. Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. Thế nào là năm? 

4. Thành tựu bà con, thành tựu tài sản, thành tựu vô bệnh, thành tựu giới, 
thành tựu tri kiến. Này các Tỷ-kheo, không do nhân thành tựu bà con, hay 
không do nhân thành tựu tài sản, hay không do nhân thành tựu vô bệnh, mà 
các loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung sanh đuợc lên cõi lành, 
Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, do nhân thành tựu giới hay do 
nhân thành tựu tri kiến, mà các loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung 
đuợc sanh lên cõi lành, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. 


—0O0— 

XIV. Phẩm Vua 
(I) (131) Chuyển Luân Vương 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân chuyển 
bánh xe với pháp; bánh xe ấy không một bàn tay ai có thế chuyến nguợc lại, 
dầu là con của nguời thù địch. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vua Chuyến Luân biết nghĩa, biết pháp, biết vừa 
phải, biết thời và biết hội chúng. 

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân chuyến bánh 
xe với pháp; bánh xe ấy, không một bàn tay ai có thể chuyến nguợc lại, dầu 
là con của nguời thù địch. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Nhu Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyến Pháp luân Vô thuợng với pháp; bánh xe ấy, không 
do một ai ở đời có thế chuyến nguợc lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác biết 
nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác chuyển Pháp luân Vô Thuợng với pháp; bánh xe ấy, không một 


ai có thế chuyến ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm 
thiên hay bất cứ ai ở đời. 

(II) (132) Chuyển Luân Vương (2) 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con trưởng vua Chuyển Luân 
tiếp tục chuyển vận bánh xe pháp do phụ vương đã chuyển vận; bánh xe ấy, 
không một bàn tay ai có thể chuyến ngược lại, dầu là con của người thù địch. 
Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con trưởng vua Chuyển Luân biết nghĩa, biết 
pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con trưởng vua Chuyến Luân 
tiếp tục chuyển vận bánh xe pháp do phụ vương đã chuyển vận; bánh xe ấy, 
không một bàn tay ai có thể chuyến ngược lại, dầu là con của người thù địch. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Sàriputta thành tựu năm pháp chon chánh 
tiếp tục chuyển vận Vô thượng pháp luân do Như Lai đã chuyển vận; bánh 
xe ấy, không do một ai có thể chuyến ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo Sàriputta biết nghĩa lợi, biết pháp, biết vừa đủ, 
biết thời và biết hội chúng. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta chon chánh tiếp tục 
chuyển vận Vô thượng pháp luân do Như Lai đã chuyển vận; bánh xe ấy, 
không do một ai có thể chuyến ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 

(III) (133) Chuyển Luân Vương (3) 

1. - Này các Tỷ-kheo, ai là vua Chuyến Luân đúng pháp pháp vương, vị ấy 
chuyến vận bánh xe không phải không thuộc của vua. 

Kh i nghe nói vậy, một vị Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua Chuyến Luân đúng pháp pháp vương? 

- Chính là pháp, này Tỷ-kheo. 



rpl Ả rp Ạ r ' A 

Thê Tôn nói vậy. 

2. -0 đây, này Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân đúng pháp pháp vuơng, y cứ 
pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng 
phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thuợng. Vị này sắp đặt một 
sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho dân chúng trong nuớc. 

3. Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyến Luân đúng pháp pháp vuong, y cứ 
pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng 
phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thuợng. Vị này sắp đặt một 
sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho các Sát-đế-lỵ, tùy hành, cho 
quân đội, cho các Bà-la-môn gia chủ, cho dân chúng thị trấn và quốc độ, cho 
các Sa-môn, Bà-la-môn, cho các loài thú và loài chim. 

Nhu vậy, này Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân đúng pháp pháp vuong ấy, y cứ 
pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng 
phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thuợng, sau khi sắp đặt một 
sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho dân chúng trong nuớc. Sau khi 
sắp đặt một sự phòng hộ bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho các Sát-đế-lỵ, tùy 
tùng, cho quân đội, cho các Bà-la-môn gia chủ, cho dân chúng chấn và quốc 
độ, cho các Sa-môn, Bà-la-môn, cho các loài thú và loài chim, vị ấy chuyến 
vận bánh xe với pháp; bánh xe ấy, không một bàn tay ai có thể chuyến 
nguợc lại dầu là con của nguời thù địch. 

Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đúng pháp 
pháp vuong, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy 
pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thuợng, sắp 
đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các hàng Tỷ kheo: 
Thân nghiệp nhu vậy cần phải thực hành, thân nghiệp nhu vậy không nên 
thực hành; khẩu nghiệp nhu vậy cần phải thực hành, khẩu nghiệp nhu vậy 
không nên thực hành; ý nghiệp nhu vậy cần phải thực hành, ý nghiệp nhu 
vậy không nên thực hành; mạng sống nhu vậy cần phải thực hành, mạng 
sống nhu vậy không nên thực hành; làng, thị trấn nhu vậy cần phải đi đến; 
làng, thị trấn nhu vậy không nên đi đến. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đúng 
pháp pháp vuơng, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, 
lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thuợng, 
sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các Tỷ-kheo, giữa 
các Tỷ-kheo-ni, giữa các nam cu sĩ, giữa các nữ cu sĩ: Thân nghiệp nhu vậy 



cần phải thực hành, thân nghiệp như vậy không nên thực hành; khẩu nghiệp 
như vậy cần phải thực hành, khẩu nghiệp như vậy không nên thực hành; ý 
nghiệp như vậy cần phải thực hành, ý nghiệp như vậy không nên thực hành; 
mạng sống như vậy cần phải thực hành, mạng sống như vậy không nên thực 
hành; làng, thị trấn như vậy cần phải đi đến; làng, thị trấn như vậy không 
nên đi đến. 

Như vậy, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đúng pháp 
pháp vương y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy 
pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thượng, sắp 
đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp giữa các Tỷ-kheo, sau khi 
sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chê ngự đúng pháp giữa các Tỷ-kheo ni, 
sau khi sắp đặt một sự bảo vệ, phòng hộ đúng pháp giữa các nam cư sĩ, sau 
khi sắp đặt một sự bảo vệ, phòng hộ đúng pháp giữa các nữ cư sĩ, Như Lai 
làm cho chuyến vận Vô thượng pháp luân với pháp, bánh xe ấy không một 
Sa-môn hay Bà-la-môn, Thiên Ma hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời có thể 
chuyển ngược lại. 


(IV) (134) Tại Mỗi Phương Hướng 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 
đảnh sống tại phương hướng nào, vị ấy sống trong lĩnh vực mình chiếm đoạt 
được. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả 
từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh; là nhà 
giàu có, đại phú, sung túc tài sản, ngân khố, kho lúa sung mãn; có uy lực, 
đầy đủ bốn loại binh chủng trung thành và sẵn sàng tuân lệnh. Vị tư lệnh là 
bậc Hiền trí, tinh luyện, sáng suốt và có suy tư về những vấn đề quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Và bốn pháp này khiến danh xưng vị ấy được chín muồi. Thành 
tựu với pháp danh xưng thứ năm này, tại phương hướng nào vị ấy trú ở, vị 
ấy sống trong lãnh vực mình chiếm đoạt được. Vì sao? Vì như vậy là địa hạt 
của những người thắng trận. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu nam pháp, Tỷ-kheo sống tại phương 
hướng nào, vị ấy sống với tâm giải thoát. Thế nào là năm? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của 
giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, 
chấp nhận, và học tập trong các học pháp. Như vậy giống như vua Sát-đế-lỵ 



đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ về thọ sanh. Vị ấy là bậc nghe nhiều, thọ trì 
điều đuợc nghe, tích tập điều đuợc nghe, đối với các pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, đối với các pháp nhu vậy đuợc nghe nhiều, đuợc thọ trì, đuợc ghi 
nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập nhờ chánh kiến. 
Giống nhu vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, giàu có, đại phú, sung túc tài 
sản, ngân khố, kho lúa sung mãn, sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp 
bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng 
đối với các thiện pháp. Giống nhu vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ 
uy lực, có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập thuộc bậc 
Thánh vào con đuờng đua đến đoạn tận khổ đau. Giống nhu vua Sát-đế-lỵ 
đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ với vị tu lệnh. Bốn pháp này khiến sự giải thoát 
của vị ấy đuợc chín muồi. Thành tựu với pháp giải thoát thứ năm này, vị ấy 
trú tại phuơng huớng nào, vị ấy trú với tâm giải thoát. Vì sao? Vì nhu vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là (địa hạt) của những tâm giải thoát. 

(V) (135) Mục Đích(l) 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con truởng của vua Sát-đế-lỵ 
đã làm lễ quán đảnh có hy vọng về quốc độ. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con truởng của vua Sát-đế-1. đã làm lễ quán 
đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống 
thọ sanh; đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi nguời với dung sắc thù thắng 
nhu hoa sen, đuợc cha mẹ thuơng yêu ua thích, đuợc dân chúng quốc độ thị 
trấn thuơng yêu ua thích; đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-lỵ đã 
làm lễ quán đảnh, nhu nghề voi, ngựa, xe, cung và chuôi guơm, vị ấy hoàn 
toàn đuợc huấn luyện. Vị ấy suy nghĩ nhu sau: "Ta đuợc thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một 
vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi nguời 
với dung sắc thù thắng nhu hoa sen, tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc 
độ? Ta đuợc cha mẹ thuơng yêu ua thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? Ta đuợc dân chúng quốc độ thị trấn thuơng yêu ua thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát- 
đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh nhu nghề voi, ngựa xe, cung và chuôi guơm ta 
hoàn toàn đuợc huấn luyện, tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?" 



Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua Sát-đế-lỵ 
đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng vào quốc độ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 
Thế nào là năm? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ỏ sự giác ngộ của Như Lai: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn". Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không 
lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Tỷ-kheo ấy không 
lừa đảo, dổi gạt, nêu rõ tự mình như chân đổi với bậc Đạo sư, đối với các vị 
sáng suốt, hay đổi với các vị đồng Phạm hạnh. Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh 
tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu với các thiện pháp. Tỷ-kheo ấy có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt các pháp, Thành tựu sự thế nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Vị ấy suy nghĩ như 
sau: "Ta có lòng tin ỏ sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán,...Phật, Thế Tôn". Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các 
lậu hoặc? Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, 
không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đổi với các vị sáng suốt, hay đối với các 
vị đồng Phạm hạnh, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu 
hoặc?. Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu sự thế nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chon chánh đoạn diệt khổ đau, tại sao ta lại không 
đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc?" 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đặt hy vọng và sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. 


(VI) (136) Mục Đích (2) 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua Sát-đế-lỵ 
đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng về phó vưong. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 
đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống 



thọ sanh; đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng 
như hoa sen; được cha mẹ thương yêu, ưa thích; được quân đội thương yêu, 
ưa thích; có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng suy nghĩ những vấn 
đề quá khứ, tương lai, hiện tại. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta được thiện sanh 
cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh; 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vương phó vương? Ta đẹp trai, khả 
ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? Ta được cha mẹ thương yêu, ưa 
thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? Ta được quân 
đội thương yêu, ưa thích; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó 
vương? Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng suy nghĩ 
những vấn đề quá khứ, tương lai, hiện tại; tại sao ta lại không đặt hy vọng 
vào địa vị phó vương?". 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua Sát-đế-lỵ 
đã làm lễ quán đảnh đặt hy vọng vào địa vị phó vương. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm pháp đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu 
hoặc. Thế nào là năm? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Vị Tỷ-kheo có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của 
giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, 
chấp nhận, và học tập trong các học pháp; là bậc nghe nhiều, giữ gìn điều 
được nghe, tích tập điều được nghe, đối với các pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, đối với các pháp như vậy, được nghe nhiều, được thọ trì, đã được ghi 
nhớ nhờ đọc tụng, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh kiến; đối với 
Bổn niệm xứ, tâm khéo an trú; vị ấy sổng tinh cần tinh tấn đoạn trừ các pháp 
bất thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp; có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, 
với sự thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lồi nhỏ nhiệm, ta chấp 
nhận và học tập các thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại 
diệt các lậu hoặc? Ta là người nghe nhiều, gìn giữ điều được nghe, tích tập 
điều được nghe. Đổi với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, đối với các pháp 
như vậy, ta được nghe nhiều, được thọ trì, được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh kiến; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? Ta khéo an trú tâm ta vào Bốn niệm xứ; 



tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? Ta sống tinh 
cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, 
nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? Ta là bậc có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đuờng đua 
đến đoạn tận khổ đau; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc?" 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đặt hy vọng vào sự hoại 
diệt các lậu hoặc. 


(VII) (137) Ngủ Rất ít 

1. - Năm hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế 
nào là năm? 

2. Nguời đàn bà, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít 
thức nhiều. Nguời đàn ông, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm 
ngủ ít thức nhiều. Nguời ăn trộm, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đồ ăn 
trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị vua, này các Tỷ-kheo, lo lắng các công 
việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thao 
thức đến ly hệ phuợc, ban đêm ngủ ít thức nhiều. 

Năm hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều. 

(VIII) (138) Ăn Các Đồ Thực Vật 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn 
nhiều, choán chiếm nhiều chỗ, vung vãi đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn đuợc gọi 
là con voi của vua. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, 
không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các huong, không kham nhẫn 
các vị, không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn 
nhiều, choán chiếm nhiều chỗ, vung vãi đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn đuợc gọi 
là con voi của vua. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo ăn đồ ăn nhiều, choán chiếm nhiều chỗ, làm đổ giuờng nằm và nắm giữ 
thẻ đồ ăn, đuợc xem chỉ là một Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 



3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, 
không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo ăn đồ ăn nhiều, 
choán chiếm nhiều chỗ, làm đổ giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy 
được gọi chỉ là một Tỷ-kheo. 

(IX) (139) Không Có Thể Kham Nhẫn 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không xứng 
đáng cho vua, không là tài sản của vua không được xem là một biếu tượng 
của vua. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, 
không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn 
các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi 
của vua không kham nhẫn các sắc? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi đến chiến trận, thấy đoàn 
voi hay thấy đoàn ngựa, hay thấy đoàn xe, hay thấy đoàn bộ binh đã chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, con voi của vua không kham nhẫn đối với các sắc. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các tiếng? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi nghe tiếng 
voi, nghe tiếng ngựa, nghe tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liền chùn chân, rủn chí, không còn 
can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi 
của vua không kham nhẫn các hương? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi đó ngửi 
mùi phân và nước tiểu của các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 
các hương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua không kham 
nhẫn các vị? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi đi đến chiến trận, chán ngấy 
một máng cỏ và nước, hay chán ngấy hai, ba, bốn hay năm máng cỏ và 



nước, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các vị. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các xúc? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị trúng 
một mũi tên, hay hai, hay ba, hay bốn, hay năm mũi tên, liền chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con voi của vua không xứng 
đáng của vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biếu tượng 
của vua. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành tựu năm pháp 
không đáng cung kính, không đáng tôn trọng, không đáng cúng dường, 
không đáng chắp tay, không còn là phước điền vô thượng ỏ đời. Thế nào là 
năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc, không kham 
nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hưong, không kham nhẫn các vị, 
không kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc liền tham đắm các sắc 
khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhẫn các tiếng? 


10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng liền tham đắm các 
tiếng khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các hưong? 

11.0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi hưong liền tham đắm các 
hưong khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo không kham nhẫn các hưong. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các vị? 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nếm vị liền tham đắm các vị 
khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các vị. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc? 



13.0 đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc liền tham đắm các xúc 
khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được cung 
kính, không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở đời. 

14. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một biếu tượng của vua. 
Thế nào là năm? 

15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn 
các tiếng, kham nhẫn các hưong, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các sắc? 

16. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi thấy 
đoàn voi hay khi thấy đoàn ngựa, hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ 
binh, liền không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc. Và thế 
nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các tiếng? 

17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến chiến trận, khi nghe 
tiếng voi, hay khi nghe tiếng ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng 
bộ binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù và, trống nhỏ, không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các hưong? 

18. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, đối với các 
con voi của vua thuộc loại quý chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi 
mùi phân và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn chân, không 
rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, con voi của vua kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
con voi của vua kham nhẫn các vị? 

19. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khinh miệt 
một máng cỏ và nước, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng cỏ và 
nước, không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thế tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham nhẫn các vị. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các xúc? 



20. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị một 
mũi tên bắn trúng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua, là tài sản của vua, và được gọi là biếu tượng của vua. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, vị Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? 

21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hưong, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc? 

22. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không tham đắm các 
sắc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn các 
tiếng? 


23. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng, không tham đắm 
các tiếng khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham 
nhẫn các hương? 

24. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi các hương, không tham 
đắm các hương khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
kham nhẫn các vị? 

25. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nếm các vị, không tham đắm 
các vị khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các vị. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn các 
xúc? 

26. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm các xúc, không tham 
đắm các xúc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhẫn các xúc. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 


(X) (140) Biết Nghe 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
cho vua, là tài sản của vua, và được xem là một biếu tượng của vua. Thế nào 
là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết 
phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con 
voi của vua biết nghe? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nài sai làm một công 
tác hoặc đã làm từ trước, hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 
nghe. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, giết voi, giết 
kẻ cưỡi voi, giết ngựa, giết kẻ cưõi ngựa, phá xe, giết kẻ cười xe, giết các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết phòng hộ? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đi đến chiến trận, con voi của vua phòng hộ phần 
thân trước, phòng hộ phần thân sau, phòng hộ đầu, phòng hộ tai, phòng hộ 
ngà, phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cười voi. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, con voi của vua biết phòng hộ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
con voi của vua biết kham nhẫn? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi lâm trận, kham nhẫn bị 
thưong đâm, kham nhẫn bị kiếm đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn 
các thứ tiếng, như tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống 
nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết kham nhẫn. Này các 
Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nài (huấn luyện voi) 
sai đi về hướng nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liền 
mau mắn đi về chỗ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết đi 
đến. 



Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con voi của vua xứng đáng 
là của vua, là tài sản của vua, và đuợc gọi là một biếu tuợng của vua. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, vị Tỷ-kheo xứng đáng đuợc 
cung kính, xứng đáng đuợc tôn trọng, xứng đáng đuợc cúng duờng, xứng 
đáng đuợc chắp tay, là vô thuợng phuớc điền ở đời. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là nguời biết nghe, biết sát hại, biết 
phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ- 
kheo biết nghe? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi Pháp và Luật do Nhu Lai thuyết 
đuợc thuyết giảng, nhiệt tâm, tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai nghe pháp. 
Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 

10. Ớ dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục tâm đã khởi lên, không 
có gìn giữ, nhung từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không 
hiện hữu; đối với sân tầm đã sanh...đổi với các hại tầm đã sanh...đối với các 
pháp ác, bất thiện đã sanh hay chua sanh, không có gìn giữ nhung từ bỏ, gột 
sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Nhu vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
biết phòng hộ? 

11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ 
tuớng chung, không nắm giữ tuớng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn 
căn không đuợc bảo vệ, khiến cho tham ái, uu bi, các ác bất thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Kh i tai nghe tiếng...khi mũi ngửi huơng...khi lưỡi nếm vị...khi 
thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tuớng chung, 
không nắm giữ tuớng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không đuợc chế 
ngự, khiến cho tham ái, uu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Nhu vậy, này 
các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ- 
kheo biết kham nhẫn? 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự 
xúc phạm của ruồi, muồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ lỵ, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc 
liệt, nhói đau, chói đau, không sung suớng, không thích thú, chết điếng 



người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi đến? 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng đi, tại 
đây mọi hành được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo biết đi đến. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời. 


—0O0— 

XV. Phẫm Tikandaki 
(I) (141) Cho Là Khinh 

1. - Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là năm? 

2. Sau khi cho, khinh rẽ; sau khi cùng sống, khinh rẽ; miệng nuốt tất cả; 
người không vững chắc; người ám độn ngu si. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là người sau khi cho, khinh miệt? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ: "Ta 
là người cho, người này là người nhận". Sau khi cho, vị ấy khinh rẽ (người 
nhận). 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi cho, khinh rẽ. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là hạng người, sau khi sống chung, khinh rẽ? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người cùng sống với người, hai hay ba 
năm. Do sống với người ấy, vị ấy khinh rẽ người ấy. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi sống chung, khinh rẽ. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? 


5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích 
người khác, liền mau mắn thích thú. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người có lòng tin nhỏ bé, có lòng tín ngưỡng 
nhỏ bé, có lòng ái mộ nhỏ bé, có tịnh tín nhỏ bé. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không vững chắc. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là hạng người ám độn ngu si? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện, 
không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, 
không biết các pháp dự phần đen trắng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người ám độn ngu si. 

Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(II) (142) Làm Sai Lạc 

1. - Có năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, không 
như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây, các pháp ác bất 
thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, 
có người làm điều vi phạm, nhưng không hối hận, không như thật biết tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên 
được đoạn diệt, không có dư tàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy; chính ỏ đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, 
không có dư tàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không làm điều vi 
phạm, không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
ấy; chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có 
dư tàn. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, 
không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở 
đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. 



3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này làm điều vi phạm và hối hận, 
không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây, các pháp ác 
bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Hạng người này cần 
phải được nói như sau: "Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có 
mặt noi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận được tăng trưởng. Lành 
thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi 
phạm, sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm và 
tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trỏ thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hạng người làm điều vi phạm, nhưng không hối 
hận, và không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây 
các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt không có dư tàn. Người này 
cần phải được nói như sau: "Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã 
có mặt noi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng 
trưởng. Lành thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do 
làm điều vi phạm, hãy tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng 
đẳng với hạng người thứ năm ấy". 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, có hối 
hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các 
pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cần 
phải được nói như sau: "Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không 
có mặt noi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận có tăng trưởng. Lành 
thay, nếu Tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu 
tập tâm giải thoát, tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng 
với hạng người thứ năm ấy". 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, không hối 
hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ỏ đây các 
pháp ác bất thiện ấy đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cần 
phải được nói như sau: "Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không 
có mặt noi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng 
trưởng. Lành thay, Tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở 
thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này, với hạng người thứ năm 
được giáo giới như vậy, được khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. 


(III) (143) Tại Đen Sàrandada 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có nóc 
nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesàlì đế khất 
thực. 

Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Licchavì đang ngồi tụ họp tài đền 
Sàrandada, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 

2. "Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ỏ đời. Thế nào là năm? 

Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu của ngựa báu khó 
tìm được ở đời; Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu 
của nữ báu khó tìm được ỏ đời; Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở 
đời. 

Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời". 

3. Rồi các người Licchavì ấy đặt một người ở trên đường và nói: 

- Này Bạn, khi nào Bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy báo cho chúng tôi biết. 

Người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy, liền đi đến các người 
Licchavì và nói: 

- Thưa Quý vị, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy đã đến. Nay 
Quý vị hãy làm những gì Quý vị nghĩ là hợp thời! 

Rồi các người Licchavì ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, các người Licchavì ấy bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến đền Sàrandada vì lòng 
thưong tưởng chúng con! 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến đền Sàrandada, sau khi đến, 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các người 
Licchavì ấy: 

- Này các Licchavì, hôm nay các Ông ngồi tụ họp, nói đến vấn đề gì? Và vấn 
đền gì giữa các Ông đã bị gián đoạn? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, chúng con đang ngồi tụ họp, vấn đề này được khởi 
lên: "Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? 



Sự hiện hữu của voi báu khó tìm đuợc ở đời; Sự hiện hữu của ngựa báu khó 
tìm đuợc ở đời; Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm đuợc ở đời; Sự hiện hữu 
của nữ báu khó tìm đuợc ở đời; Sự hiện hữu của cu sĩ báu khó tìm đuợc ở 
đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm đuợc ở đời!". 

4. - Đối với các Ông, nguời Licchavì đang thiên nặng về dục, cuộc nói 
chuyện y cứ trên đục đuợc khởi lên. Này các Licchavì, sự hiện hữu của năm 
châu báu khó tìm đuợc ở đời. Và thế nào là năm? 

Sự hiện hữu của Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm đuợc ở 
đời. Hạng nguời có thể thuyết giảng Pháp và Luật do Nhu Lai tuyên bố khó 
tìm đuợc ở đời. Nguời hiểu đuợc lời thuyết giảng về Pháp là Luật do Nhu 
Lai tuyên bố khó tìm đuợc ở đời. Nguời đem thực hành các pháp và tùy 
pháp đuợc hiểu từ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Nhu Lai tuyên bố khó 
tìm đuợc ở đời. Nguời biết ơn, và nhớ ơn khó tìm đuợc ở đời. 

Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Licchavì, khó tìm đuợc ở đời. 

(IV) (144) Tại Rừng Tikandaki 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Tikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo! 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhu sau: 

2. - Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thỉnh thoảng sống với tuởng 
ghê tởm đổi với các vật không ghê tởm! Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo thỉnh thoảng sổng với tuởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm! 
Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thỉnh thoảng sống với tuởng ghê 
tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm! Lành thay, này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thỉnh thoảng sổng với tuởng không ghê tởm đối 
với các vật ghê tởm và không ghê tởm! Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác! Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo có thể trú với tuởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm? 



3. "Mong rằng, đổi với các pháp khả ái, tham chớ có khởi lên nơi ta". Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng ghê tởm 
đối với vật không ghê tởm. Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích thế nào, 
Tỷ-kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đổi với vật ghê tởm? 

4. "Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi 
ta" Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng 
không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích 
thế nào, Tỷ-kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm, và 
ghê tởm? 

5. "Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. 
Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta". 
Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng ghê 
tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Và này các Tỷ-kheo, do duyên 
lợi ích thế nào, Tỷ-kheo nên sổng với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê 
tởm và không ghê tởm? 

6. "Mong rằng đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ khởi lên 
nơi ta". Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sống với tưởng 
không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Và này các Tỷ-kheo, 
do duyên lợi ích thế nào, Tỷ-kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và 
ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác? 

7. "Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả 
ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta! Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào là 
như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên 
nơi ta! Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp 
có thể làm cho si mê, lòng si không khởi lên nơi ta!" do duyên lợi ích này, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê 
tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. 

(V) (145) Con Đường Đến Địa Ngục 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị 
quăng vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say trong 
rượu men, rượu nấy. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng 
vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên Thiên giới. Thế nào là năm? 

4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên Thiên giới. 


(VI) (146) Ngưòi Bạn 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được 
làm bạn. Thế nào là năm? 

2. Bảo làm việc đồng áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các Tỷ-kheo lãnh 
đạo; sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống như vậy; không có 
khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ với một bài thuyết pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đáng được làm 
bạn. 

3. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được làm một 
người bạn. Thế nào là năm? 

4. Không bảo làm việc đồng áng; không ưa thích kiện tụng; không chống đối 
các Tỷ-kheo lãnh đạo; không sống đời sống không có mục đích, không kéo 
dài đời sổng như vậy; có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được làm bạn. 

(VII) (147) Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân 

1. - Có năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, không xứng bậc Chân nhân. 
Thế nào là năm? 



2. Bổ thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, 
bố thí đồ quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tuơng lai. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí không xứng bậc Chân 
nhân. 

3. Năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, là loại bố thí xứng bậc Chân nhân. 
Thế nào là năm? 

4. Bổ thí có cung kính, bổ thí có suy nghĩ, bổ thí tự tay mình, bố thí đồ 
không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tuơng lai. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân. 

(VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào 
là năm? 

2. Bổ thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bổ thí với tâm 
không guợng ép, bố thí không làm thuơng tổn mình và nguời. 

Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục 
của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Nguời ấy đuợc giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thì thắng nhu 
hoa sen. 

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị 
thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Nguời ấy đuợc giàu sang, đại phú, tài 
sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các nguời nô tỳ, các nguời đua tin, 
các nguời làm công, những nguời ấy đều sẵn sàng vâng theo nguời ấy, họ 
lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. 

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục 
của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Nguời ấy đuợc giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn; và các vật dụng đến với nguời ấy đúng thời và sung túc. 

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không guợng ép, chỗ nào, chỗ 
nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Nguời ấy đuợc giàu sang, 
đại phú, tài sản sung mãn, và huớng tâm thụ huởng đầy đủ năm dục công 
đức. 



Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, 
chồ nào, chồ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy 
được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu 
đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ 
các người thù địch hay từ các người thừa tự. 

Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này. 

(IX) (149) Thòi Giải Thoát 

1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thổi đọa cho Tỷ-kheo đã 
chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? 

2. Ưa thích làm việc (về thân), ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, ưa thích 
hội chúng, không quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thổi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng 
thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho vị Tỷ- 
kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? 

4. Không ưa thích làm việc (về thân), không ưa thích nói chuyện, không ưa 
thích ngủ, không ưa thích hội chúng, có quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho Tỷ-kheo đã 
chứng thời giải thoát. 


(X) (150) Thòi Giải Thoát 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa cho Tỷ-kheo đã 
chứng thời giải thoát. Thế nào là năm? 

2. Ưa thích làm việc (về thân), ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, không chế 
ngự các căn, không biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thổi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng 
được thời giải thoát. 

3. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho Tỷ- 
kheo đã chứng thời giải thoát. Thế nào là năm? 



4. Không ưa thích làm việc (về thân), không ưa thích nói chuyện, không ưa 
thích ngủ, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự thối đọa cho Tỷ-kheo đã 
chứng được thời giải thoát. 


—0O0— 

XVI. Phẩm Diệu Pháp 

(I) (151) Quyết Định Tánh về Diệu Pháp (1) 

1. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp không 
có thế nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
năm? 

2. Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe 
pháp với tâm tán loạn, không nhứt tâm và không như lý tác ý. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp không có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp có 
thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
năm? 

4. Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không 
khinh tự mình, nghe pháp với tâm không loạn, nhứt tâm và như lý tác ý. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

(II) (152) Quyết Định Tánh về Diệu Pháp (2) 

1. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp không 
có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
năm? 


2. Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ; 
đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu 
biết. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp có 
thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
năm? 

4. Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không 
khinh tự mình, có trí tuệ; không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối 
với những vấn đề không hiểu biết. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

(II) (153) Quyết Định Tánh về Diệu Pháp (3) 

1. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp 
không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế 
nào là năm? 

2. Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám ảnh; nghe pháp với tâm 
cật nạn, tìm tòi khuyết điểm; trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng 
váng, bị chai sạn; ác tuệ; đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đổi với 
những vấn đề không hiểu biết. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp 
không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp có 
thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
năm? 

4. Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai ám ảnh; nghe pháp 
với tâm không cật nạn, không tìm tòi khuyết điếm; trong khi pháp được 
giảng, tâm không bị choáng váng, không bị chai sạn; có trí tuệ; không đần 
độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp có thể 
nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 



(IV) (154) Diệu Pháp Hỗn Loạn (1) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. 
Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không cẩn trọng nghe pháp; không 
cẩn trọng học thuộc lòng pháp; không cấn trọng thọ trì pháp; không cẩn 
trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì; không cẩn trọng thực hành 
pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. 

3. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn 
loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cẩn trọng nghe pháp; cẩn trọng học 
thuộc lòng pháp; cẩn trọng thọ trì pháp; cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp 
được thọ trì; cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và 
hiểu pháp. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biến mất. 


(V) (155) Diệu Pháp Hỗn Loạn (2) 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và biến 
mất. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không học thuộc lòng Khế kinh, 
ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Đây là pháp thứ nhất, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không thuyết pháp một cách rộng 
rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không đế cho các người khác nói 
pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây 
là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 



5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không có đọc tụng pháp một cách 
rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo với tâm không tùy tầm, không tùy 
tứ, với ý không tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc 
lòng. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và 
biến mất. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và biến mất. 

7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, Khế kinh, ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị 
tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Đây là pháp thứ nhất, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo thuyết pháp một cách rộng rãi như 
đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo đế cho các người khác nói pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là 
pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn 
loạn và không biến mất. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo với tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán 
pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biến mất. 


(VI) (156) Diệu Pháp Hôn Loạn (3) 



1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và biến 
mất. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh điển bị nắm giữ 
sai lạc, với những văn cú đặt sai lầm. Này các Tỷ-kheo, với văn cú đặt sai 
lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người khó nói, đầy đủ 
những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính 
đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, khiến 
diệu pháp hỗn loạn và biết mất. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều Thánh giáo 
được trao truyền, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, các vị ấy không cẩn 
trọng đế cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, Khế kinh như 
bị đứt gốc, không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trưởng lão là những vị sống đầy 
đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, không có 
hăng hái tinh tấn đế chứng đạt những gì chưa chúng đạt, chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau 
sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người sống đầy đủ, 
biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, sẽ không hăng 
hái tinh tấn đế chứng đạt những gì chưa chúng đạt, chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia 
rẽ, này các Tỷ-kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có 
sử thanh trừng lẫn nhau, có sự tấn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không 
tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Đây là pháp thứ 
năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và biến mất. 

7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn 
loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 



8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng kinh điến được nắm 
giữ tốt đẹp, với những văn cú được phối trí chơn chánh và ý nghĩa được 
hướng dẫn chơn chánh. Đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 
pháp an trú, không hỗn loạn, không biết mất. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người dễ nói, dễ kham 
nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều Thánh giáo 
được trao truyền, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, các vị ấy cẩn trọng đế 
cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt 
gốc, là chỗ nưong tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 
pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trưởng lão không sống đầy đủ, 
không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, 
hăng hái tinh tấn đế chứng đạt những gì chưa chúng đạt, chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau 
sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người không sống đầy 
đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn 
ly, hăng hái tinh tấn đế chứng đạt những gì chưa chúng đạt, chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp 
thứ tư, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, 
không biến mất. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hòa hop, hoan hỷ, không tranh 
luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi chúng Tăng hòa hop, này các Tỷ- 
kheo, không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, 
không có sự thanh trừng lẫn nhau không có sự tấn xuất lẫn nhau. Ai không 
có tịnh tín tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín không có đổi khác. Đây 
là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không 
hỗn loạn, không biến mất. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, 
không biến mất. 


(VII) (157) Ác Thuyết 

1. - Lời nói của năm hạng người, này các Tỷ-kheo, là ác thuyết, khi có sự 
đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? 



2. Nói về tín với người không tin, này các Tỷ-kheo, là ác thuyết; nói về giới 
với người ác giới là ác thuyết; nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác 
thuyết; nói về bố thí với người xan tham là ác thuyết; nói về trí tuệ với người 
ác tuệ là ác thuyết. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nói về tín với người 
không tin là ác thuyết? 

3. Người không tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, 
phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biếu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. 
Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên 
ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tín với người không có lòng tin 
là ác thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về giới với người ác giới là ác 
thuyết? 

4. Người ác giới, này các Tỷ-kheo, khi được nói về giới liền tức tối, phẫn 
nộ...Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên 
ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người ác giới là ác 
thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác 
thuyết? 

5. Người nghe ít, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, 
phẫn nộ...Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, 
do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với 
người nghe ít là ác thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về bố thí với 
người xan tham là ác thuyết? 

6. Người xan tham, này các Tỷ-kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, 
phẫn nộ...Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí, do 
nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người 
xan tham là ác thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về tuệ với người ác 
tuệ là ác thuyết? 

7. Người ác tuệ, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến trí tuệ liền tức tối, phẫn 
nộ...Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ, do nhân 
duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ 
là ác thuyết. 

Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết, khi có sự đối chứng giữa 
người và người. 

8. Lời nói của năm hạng người này là thiện thuyết, khi có sự đối chứng giữa 
người và người. Thế nào là năm? 



9. Thuyết về tín cho người có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là thiện thuyết; 
thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết; thuyết về nghe nhiều cho 
người nghe nhiều là thiện thuyết; thuyết về bổ thí cho người bổ thí là thiện 
thuyết; thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết. Và này các Tỷ- 
kheo, tại sao thuyết về lòng tin cho người có lòng tin là thiện thuyết? 

10. Người có lòng tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến lòng tin thì không 
tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biếu 
lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy 
đủ lòng tin, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tín với 
người có lòng tin là thiện thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về giới cho 
người giữ giới là thiện thuyết? 

11. Người giữ giới, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến về giới thì không tức 
tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ 
phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự 
mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về 
giới với người có giữ giới là thiện thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về 
nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết? 

12. Người nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì 
không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích...không phiền muộn. Vì 
sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy, có hỷ và 
hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện 
thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện 
thuyết? 

13. Người bố thí, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến bố thí thì không tức tối, 
không phẫn nộ, không hiềm khích...không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị 
ấy thấy tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói 
về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói 
về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết? 

14. Người trí tuệ, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức 
tối...không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ, do 
nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ 
là thiện thuyết. 

Lời thuyết của năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, là thiện thuyết khi có 
sự đối chứng giữa người và người. 



VIII (158) Sợ Hãi 


Quang Phaml. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi 
vào trong sợ hãi. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, 
biếng nhác và ác tuệ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi vào trong sợ hãi. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. Thế 
nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tinh 
cần tinh tấn, có trí tuệ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có sợ hãi. 

(IX) (159) Tôn Gỉa Udàyi 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vuờn Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Udàyi có hội chúng cu sĩ đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp. 
Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udàyi có hội chúng đông đảo doanh vây đang 
ngồi thuyết pháp, sau khi thấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi có hội chúng cu sĩ đông đảo doanh vây đang 
ngồi thuyết pháp. 

- Này Ananda, thật không dễ gì đế thuyết pháp cho các nguời khác. Đế 
thuyết pháp cho các nguời khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú đuợc 
năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các nguời khác. Thế nào là năm? 

2. "Ta sẽ thuyết pháp tuần tự", thuyết pháp cho nguời khác cần phải suy nghĩ 
nhu vậy. "Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn", thuyết pháp cho nguời 
khác cần phải suy nghĩ nhu vậy. "Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn", thuyết pháp 
cho nguời khác cần phải suy nghĩ nhu vậy. "Ta sẽ thuyết pháp, không phải 
vì tài vật", thuyết pháp cho nguời khác cần phải suy nghĩ nhu vậy. "Ta sẽ 
thuyết pháp, không làm thuơng tổn cho mình và cho nguời". Thuyết pháp 
cho nguời khác cần phải suy nghĩ nhu vậy. 



- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Đế 
thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau nội tâm an trú được năm 
pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. 

(X) (160) Khó Trừ Khử 

1. - Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là 
năm? 

2. Tham khởi lên, thật khó trừ khử; sân khởi lên, thật khó trừ khử; si khởi 
lên, thật khó trừ khử; ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; tâm lang thang thật 
khó trừ khử. 

Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. 

—oOo— 

XVII. Phẩm Hiềm Hận 
(I) (161) Trừ Khử Hiềm Hận (1) 

1. - Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo có 
hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 

2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, 
từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 

3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. 
Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 

4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy xả cần phải tu tập. 
Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 

5. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, 
vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần 
phải trừ khử. 

6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, 
sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là: "Tôn giả là chủ của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ 
nưong tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là 


người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được 
trừ khử. 

Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên 
cho Tỷ-kheo cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. 

(II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2) 

1. Ớ đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

-Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi 
lên cho Tỷ-kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 

3. Ớ đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ 
khử. 

4. ơ đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành không thanh tịnh, thân hành 
thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ 
khử. 

5. Ớ đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, 
trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 

6. Ớ đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành 
không thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được tâm rộng mở, không được 
tâm tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ 
khử. 

7. Ớ đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, và thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như 
vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 



8. Ớ đây, này các Hiền giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu 
hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần được trừ khử? 

9. Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một 
tấm vải (liệng ỏ đống rác) trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, 
lấy chăn mặt kéo tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho nó 
có thể sử dụng được rồi cầm lấy mang đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người 
này, với thân hành không thanh tịnh, với khấu hành thanh tịnh; những cái gì 
thuộc về thân hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn 
những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, 
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 

10. Ớ đây, này các Hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với 
thân hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ 
khử? 

11. Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lau. Rồi một 
người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy ngụp lặn trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn 
và lá cây, lấy bàn tay bụm nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền 
giả, người này, với khấu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; còn những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác 
ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 

12. Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với 
khấu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh 
tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? 

13. - Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dấu chân của con bò. Rồi một 
người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy suy nghĩ như sau: "Một ít nước này trong dấu chân con 
bò, nếu ta uống với núm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và 
di động, khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với 
cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi". Rồi người ấy gieo mình xuống với cả 
bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này 
với thân hành không thanh tịnh, với khấu hành không thanh tịnh, với tâm 
thỉnh thoảng được mỏ rộng và tịnh tín; những cái gì thuộc thân hành không 
thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc khẩu hành 
không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc tâm 



thỉnh thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như 
vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 

14. Ớ đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với 
khấu hành không thanh tịnh và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và 
tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? 

15. - Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
đang đi giữa đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có 
được các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích 
đáng, không có được sự giúp đõ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa 
đến tận cuối làng. 

Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy. Người này đối với 
người ấy khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thưong tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: 
"Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm 
trị bị thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi 
đến cuối làng". Vì sao? Vì mong rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử 
vong. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh 
tịnh, với khấu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được mở 
rộng và tịnh tín, người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải khởi lên 
lòng thưong tưởng, cần phải khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả 
này, sau khi đoạn tân thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau khi 
đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện hành, sau khi đoạn tận ý ác 
hành cần phải tu tập ý thiện hành". Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như 
vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 

16. Ớ đây, này các Hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong 
người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? 

17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có 
nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều 
loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức 
bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống 
trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay 
nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, với khấu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh 
tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những 



gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì thỉnh 
thoảng tâm đuợc rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải đuợc tác ý. Nhu 
vậy trong nguời ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 

Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây Tỷ-kheo có hiềm hận 
khởi lên cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. 

(III) (163) Cuộc Nói Chuyện 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

-Này các hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thua Hiền giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói nhu 
sau: 

2. ... (Giong như kinh sổ 65 ở trước) 

(IV) (164) Một Ví Dụ 

(Tôn giả Sàriputta nói lại kinh sổ 66 ở trước). 

(V) (165) Những Câu Hỏi 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo... (nhu trên)... 

2. Này các Hiền giả, ai hỏi một nguời khác câu hỏi gì, tất cả đều nằm trong 
năm truờng hợp này, hay một trong năm truờng hợp này. Thế nào là năm? 

3. Do đần độn ngu si, hỏi nguời khác câu hỏi; do ác dục, tham dục, hỏi 
nguời khác câu hỏi; khinh thuờng, hỏi nguời khác câu hỏi; với tâm muốn 
hiểu biết, hỏi nguời khác câu hỏi, với tâm phân vân hỏi nguời khác câu hỏi, 
nghĩ rằng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn, thời nhu vậy tốt đẹp, nhung 
nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân chánh 
cho vị ấy. 

Này các Hiền giả, ai hỏi một nguời khác câu hỏi gì đều nằm trong năm 
truờng hợp này, hay một trong năm truờng hợp này. Này các Hiền giả, ta với 
tâm nhu vậy hỏi nguời khác câu hỏi. Neu do ta hỏi, nguời ấy trả lời một 
cách chân chánh,, thời nhu vậy thật tốt đẹp. 



Neu ta hỏi và vị ấy trả lời không chơn chánh, thời ta sẽ trả lời chơn chánh. 

(VI) (166) Diệt Thọ Tưởng Định 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo:...(như trên)... 

2. Ớ đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ có 
thể nhập vào một cách hoàn toàn và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện 
này có thể xảy ra. Neu ngay trong hiện tại, vị ấy không đạt được chánh trí, 
thời vị ấy chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư Thiên, ăn các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý làm ra, (với điều kiện) vị ấy có thế nhập vào 
và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện này có xảy ra. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Không có sự kiện này, thưa Hiền giả Sàriputta, không có trường họp này: 
"Rằng vị Tỷ-kheo chắc chắn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món 
ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, vị ấy có thế nhập vào xuất 
khỏi Diệt thọ tưởng định"; sự kiện này không xảy ra. 

Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 

- Ớ đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ có 
thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện này có xảy ra. Neu 
ngay trong hiện tại, vị ấy không đạt được chánh trí, thời vị ấy chắc chắn 
vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý làm ra, (với điều kiện) vị ấy có thế nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ 
tưởng định; sự kiện này có xảy ra. 

Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Không có sự kiện này, thưa Hiền giả Sàriputta: "Không có trường họp này 
rằng vị Tỷ-kheo chắc chắn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món ăn 
đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, với điều kiện vị ấy có thế nhập 
vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định"; sự kiện này không xảy ra. 

3. Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: "Cho đến lần thứ ba, Tôn giả 
Udàyi phản kháng ta và không một Tỷ-kheo nào tùy hỷ ta, vậy ta hãy đi đến 
Thế Tôn". Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bảo 
các Tỷ-kheo: 



- Ớ đây, này các chư Hiền, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ... 
(với điều kiện) vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự 
kiện này có thể xảy ra... 

Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Không có sự kiện này, thưa Hiền giả Sàriputta, không có trường họp này, 
rằng: "Tỷ-kheo chắc chắn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món ăn 
đoàn thực và được sanh với thân do ý làm ra, (với điều kiện) vị ấy có thể 
nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định"; sự kiện này không xảy ra. 

4. Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: "Trước mặt Thế Tôn, Tôn giả 
Udàyi cho đến ba lần phản kháng ta và không một Tỷ-kheo nào tùy hỷ ta, 
vậy ta hãy im lặng". Rồi Tôn giả Sàriputta giữ im lặng. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, Thầy đi đến kết luận ai có thân do ý làm ra? 

- Bạch Thế Tôn, có Chư Thiên vô sắc, do tưởng làm ra. 

- Này Udàyi, Thầy nghĩ thế nào mà nói lên câu nói của kẻ ngu, không thông 
minh sáng suốt? 

5. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các Thầy có thể nhìn một cách thản nhiên khi một Tỷ-kheo 
trưởng lão bị làm phiền não như vậy. Này Ananda, lòng từ bi không có thể 
khởi lên một khi Tỷ-kheo trưởng lão bị làm phiền não! (mà các Thầy không 
có phản ứng). 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ có 
thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện này có thể xảy ra. 
Neu ngay trong hiện tại, không thể đạt được chánh trí, vị ấy chắc chắn vượt 
khỏi cộng trú với chư Thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được sanh với thân 
do ý làm ra, (với điều kiện) vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ 
tưởng định; sự kiện này có xảy ra. 

Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi vào tinh xá. 



6. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đi đến Tôn giả 
upavàna, sau khi đến, nói với Tôn giả upavàna: 

- Ớ đây, này Hiền giả upavàna, một số nguời làm phiền não Tỷ-kheo truởng 
lão và chúng ta không ai đặt câu hỏi. Do vậy, thật không có gì kỳ lạ, thua 
Hiền giả, rằng Thế Tôn, vào buổi chiều, sau khi từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, 
nêu lên vấn đề này và sự việc nhu thế nào, kể lại cho Tôn giả upavàna nghe 
tất cả. Nay chúng ta cảm thấy sợ hãi. 

7. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ngôi giảng 
đuờng, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói 
với Tôn giả upanàva: 

- Này upavàna, thành tựu bao nhiêu pháp, Tỷ-kheo truởng lão đuợc các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và noi guong tu tập? 

- Bạch Thế Tôn, thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo truởng lão đuợc các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và đuợc noi guong tu tập. Thế nào là 
năm? 

8. Ớ đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo truởng lão giữ giới, sống đuợc bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự sợ hãi trong 
các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp, nghe nhiều, thọ trì 
điều đuợc nghe, tích tập điều đuợc nghe. Các pháp nào so thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ 
đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn 
dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập 
bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, chứng đuợc không khó khăn, 
chứng đuợc không mệt nhọc, chứng đuợc không phí sức bốn Thiền, thuộc 
tăng thuợng tâm, đem đến hiện tại lạc trú. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo truởng lão đối với các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, ua thích, tôn trọng và đuợc noi guong tu tập. 

9. - Lành thay, lành thay, này upavàna! Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo 
truởng lão đối với các đồng Phạm hạnh ái mộ, ua thích , tôn trọng và đuợc 
noi guong tu tập. Neu Tỷ-kheo truởng lão không có đuợc năm pháp này, 
thời có phải các đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng duờng 



vị ấy vì răng rụng, tóc bạc và da nhăn. Do vậy, này upavana, do năm pháp 
này có hiện hữu trong Tỷ-kheo trưởng lão, cho nên các đồng Phạm hạnh 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. 

(VII) (167) Buộc Tội 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả, khi Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội người khác, hãy an 
trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội. Thế nào là năm? 

2. "Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời"; "Tôi sẽ nói chon thật, không 
phải phi chon"; "Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo"; "Tôi sẽ nói liên hệ 
đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đến lợi ích"; "Tôi sẽ nói với từ tâm, 
không phải sân tâm". 

Này các Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội người khác, hãy an 
trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội người khác. 

3. Ớ đây, này các Hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội phi thời, nhưng 
phản ứng không đúng thời; có người bị buộc tội phi chon và có phản ứng 
không chon thực; bị buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu hòa; bị buộc 
tội không liên hệ đến lợi ích và có phản ứng không liên hệ đến lợi ích; bị 
buộc tội với sân tâm và có phản ứng không có từ tâm. 

4. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do không cần sắp đặt sám hối: "Tôn 
giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, như vậy vừa đủ đế Tôn giả không 
sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội phi chon, không phải chon thực, như vậy vừa 
đủ để Tôn giả không sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu 
hòa, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám hối"; "Tôn giả bị buộc tôi không 
liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ đế Tôn giả 
không sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy 
vừa đủ đế Tôn giả không sám hối". 

Tỷ-kheo bị buộc tội một cách phi pháp, có năm lý do này không cần phải sắp 
đặt sám hối. 

5. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp đặt sám hối: "Hiền giả 
đã buộc tội phi thời, không phải đúng thời, như vậy vừa đủ đế Hiền giả sám 
hối"; "Hiền giả đã buộc tội phi chon, không phải chon thực, như vậy vừa đủ 
đế Hiền giả sám hối"; "Hiền giả đã buộc tội một cách thô bạo, không có nhu 



hòa, như vậy vừa đủ đế Hiền giả sám hối"; "Tôn giả đã buộc tôi liên hệ đến 
lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ đế Hiền giả sám hối"; 
"Hiền giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy vừa đủ đế 
Hiền giả sám hối". 

Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, này các Hiền giả, có năm lý do này cần phải sắp 
đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng nhờ vậy không một Tỷ-kheo nào khác nghĩ 
rằng có thể buộc tội phi chon. 

6. Ớ đây, này các Hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội đúng thời, không 
phản ứng phi thời; bị buộc tội chon thực, không phản ứng phi chon; bị buộc 
tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo; bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không 
phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với từ tâm, không phản ứng 
với sân tâm. 

7. Tỷ-kheo, này các Hiền giả, bị buộc tội đúng pháp có năm lý do cần phải 
sắp đặt sám hối: "Tôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như 
vậy vừa đủ đế Tôn giả sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội chon thực, không phải 
phi chon thực, như vậy vừa đủ đế Tôn giả sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội nhu 
hòa không thô bạo, như vậy vừa đủ đế Tôn giả sám hối"; "Tôn giả bị buộc 
tội liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
đế Tôn giả sám hối"; "Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không phải với sân 
tâm, như vậy vừa đủ đế Tôn giả sám hối". 

Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này, cần phải sắp đặt sám hối. 

8. Tỷ-kheo, này các Hiền giả, buộc tội đúng pháp có năm lý do đế không 
phải sắp đặt sám hối: "Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như 
vậy vừa đủ đế Hiền giả không sám hối"; "Hiền giả bị buộc tội chon thực, 
không phải phi chon thực, như vậy vừa đủ đế Hiền giả không sám hối"; 
"Hiền giả bị buộc tội nhu hoà, không phải thô bạo, như vậy vừa đủ đế hiền 
giả không sám hối"; "Hiền giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, không 
phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ đế Hiền giả không sám hối"; "Hiền 
giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân tâm, như vậy vừa đủ đế Hiền giả 
không sám hối". 

Này các Hiền giả, Tỷ-kheo buộc tội đúng pháp, do năm lý do này không cần 
phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì nhờ vậy, các Tỷ-kheo khác nghĩ rằng buộc 
tội cần phải đúng pháp. 



9. Người bị buộc tội, thưa các Hiền giả, cần phải an trú trong hai pháp: chơn 
thực và bất động. Này các Hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi, đúng 
thời hay phi thời, chơn thực hay phi chơn, nhu hòa hay thô bạo, liên hệ đến 
lợi ích hay không liên hệ đến lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cần phải 
an trú trong hai pháp: Chơn thực và bất động. Neu tôi biết: "Pháp này có 
trong tôi", nếu tôi nghĩ là "có", tôi sẽ nói: "Pháp này có trong tôi". Neu tôi 
biết: "Pháp này không có trong tôi", nếu tôi nghĩ là "không có", tôi sẽ nói: 
"Pháp này không có trong tôi". 

10. Thế Tôn nói: 

- Như vậy này Sàriputta, khi Thầy nói như vậy, ở đây có một số người ngu 
nào không có khả năng nắm được vấn đề? 

11. - Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng tin, với mục đích mưu 
sống, không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình; sống không gia đình, những 
người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, lắm 
lời, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú 
tâm cảnh giác, thờ ơ với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy 
đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, viễn ly, biếng nhác, tinh 
cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng; khi con nói như vậy, họ không có khả năng nắm được vấn 
đề. Nhưng các thiện nam tử, bạch Thế Tôn, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, không xảo trá, lường gạt, không hư ngụy, không 
mất thăng bằng, không cao mạn, không dao động, không lắm lời, không nói 
thô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ 
ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, không uể oải, 
từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong đời sống viễn ly, tinh cần tinh tất, 
siêng năng, an trú chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không 
câm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này có khả năng nắm giữ vấn đề. 

12. - Này Sàriputta, các Thầy không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, liệt tuệ, câm ngọng, hãy đế họ một bên. Nhưng này 
Sàriputta, những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... không câm ngọng, hãy nói chuyện với họ. Hãy giáo giới 
các vị đồng Phạm hạnh, hãy giảng dạy, này Sàriputta, các vị đồng Phạm 
hạnh nghĩ rằng: "Sau khi giúp ra khỏi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng Phạm 
hạnh trong diệu pháp". Này Sariputta hãy như vậy học tập. 


(VIII) (168) Giới 



(Ngài Sàriputta nói lại kỉnh sổ 24, phâm III) 

(IX) (169) Đưa Đen Biết 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda thưa với Tôn giả Sàriputta: 

2. - Cho đến như thế nào, thưa Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo mau chóng đi 
đến hiểu biết đối với thiện pháp, sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ, nắm 
giữ nhiều và không quên điều đã nắm giữ. 

-Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, mong Tôn giả Ananda hãy nói lên. 

- Vậy thưa Hiền giả Sàriputta, hãy khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

3. Ớ đây, thưa Hiền giả Sàriputta, có Tỷ-kheo thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo 
về pháp, thiện xảo về căn cú, thiện xảo về địa phưong ngữ, thiện xảo về liên 
hệ trước sau. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo mau chóng 
đi đến hiểu biết đổi với các thiện pháp, sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm 
giữ, nắm giữ nhiều, và không quên điều đã nắm giữ. 

- Thật là vi diệu, thưa Hiền giả! thật là hy hữu, thưa Hiền giả! Khó nói thay, 
điều này được Tôn giả Ananda nói lên. Chúng tôi tin rằng Tôn giả Ananda 
thành tựu năm pháp này. Tôn giả Ananda thiện xảo về nghĩa, thiện xảo về 
pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. 


(X) (170) Bhaddaji 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn 
giả Bhaddaji đi đến Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Ananda nói với Tôn giả Bhaddaji đang ngồi một bên. 

2. - Thưa Hiền giả Bhaddaji, cái gì là tối thượng trong những điều được 
thấy? Cái gì là tối thượng trong những điều được nghe? Cái gì là tối thượng 



trong các lạc? Cái gì là tối thượng trong những điều được tưởng? Cái gì là 
tối thượng trong các hữu? 

- Thưa Hiền giả, có Phạm Thiên, là bậc tối thắng (Tự thắng), là bậc vô địch, 
bậc biến nhãn, tự tại đối với tất cả loại hữu tình. Thấy Phạm Thiên là tối 
thượng trong những điều được thấy. Thưa Hiền giả, có chư Thiên Quang 
Ầm tràn đầy và biến mãn an lạc. Khi nào và chồ nào họ thốt lên lời cảm 
hứng ngữ: "Ôi sung sướng thay! Ôi sung sướng thay!" Ai nghe tiếng ấy, có 
là sự nghe tối thượng. Thưa Hiền giả, có chư Thiên Biến Tịnh, họ sổng thoải 
mái trong tịch tịnh, họ cảm giác lạc thọ. Đây là lạc tối thượng. Thưa Hiền 
giả, có chư Thiên đạt được Vô sở hữu xứ. Đây là tưởng vô thượng. Thưa 
Hiền giả, có chư Thiên đạt được Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là hữu tối 
thượng. 

3. - Lời nói của Tôn giả Bhaddaji, đây là lời của quần chúng. 

-Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều. Tôn giả Ananda hãy nói lên. 

- Vậy này Hiền giả Bhaddaji, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Bhaddaji vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

- Khi người ta nhìn, này Hiền giả, không có gián đoạn, các lậu hoặc được 
đoạn trừ, như vậy là sự thấy tối thượng. Khi người ta nghe không có gián 
đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là sự nghe tối thượng. Khi người 
ta cảm giác lạc thọ không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy 
là an lạc tối thượng. Khi người ta cảm tưởng không có gián đoạn, các lậu 
hoặc được đoạn trừ, như vậy là tưởng tối thượng. Khi người ta hiện hữu 
không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là hữu tối thượng. 


—0O0— 

XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ 
(I) (171) Sợ Hãi 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Taị đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. 
Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, 
đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. 

3. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. 
Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. 

(II) (172) Không Sợ Hãi 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sống trong gia đình có 
sự sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh...đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình có sợ 
hãi. 

2. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sống trong gia đình 
không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh...từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không 
có sợ hãi. 


(III) (173) Địa Ngục 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh...đắm say rượu men, rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
bị rơi vào địa ngục. 



2. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh...từ bỏ đắm say rượu 
men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi Trời. 


(IV) (174) Sợ Hâi Hận Thù 

1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
xuống một bên: 

2. - Này Gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù, được gọi là ác giới 
và sanh vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tả hạnh 
trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. 

Này Gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù này, được gọi là ác giới 
và sanh vào địa ngục. 

3. - Này Gia chủ, ai đoạn tận năm sợ hãi hận thù, được gọi là có giới và sanh 
lên cõi Trời. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho...đắm say rượu 
men, rượu nấu. 

Này Gia chủ, ai đoạn tận năm sợ hãi hận thù này, được gọi là có giới và sanh 
lên cõi Trời. 

4. Này Gia chủ, do duyên sát sanh, người sát sanh hiện tại sanh khởi sợ hãi 
hận thù, đời sau sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ kho ưu. Từ bỏ sát 
sanh, hiện tại không sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sợ 
hãi hận thù, tâm không cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, như vậy, sợ 
hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. 

5. Này Gia chủ, người lấy của không cho...Này Gia chủ, người có tà hạnh 
trong các dục...Này Gia chủ, người nói láo...Này Gia chủ, người đắm say 
rượu men, rượu nấu, do duyên đắm say rượu men, rượu nấu, hiện tại sanh 
khởi sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ kho ưu. 
Từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, hiện tại không sanh khởi sợ hãi hận thù, 
đời sau không sanh khởi sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khố ưu. Người 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy, sợ hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. 



Ai sát hại sanh lỉnh, 

Và nói láo ở đời, 

Lẩy của cải không cho, 

Đi đến vợ người khác, 

Và người mãi đắm say, 
Uổng rượu men, rượu nấu, 
Không đoạn năm hận thù, 
Được gọi là ác giới, 

Mạng chung, sanh ác tuệ, 
Bị rơi vào địa ngục. 

Ai không hại sanh linh, 
Không nói lảo ở đời, 
Không lẩy của không cho, 
Không đi đến vợ người, 
Người nào không đắm say, 
Rượu men và rượu nấu, 
Đoạn tận năm hận thù, 
Được gọi là cỏ giới, 

Mạng chung, sanh trí tuệ, 
Được sanh lên cõi lành. 


(V) (175) Kẻ Bị Vất Bỏ 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi 
giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào 
là năm? 

Không tin; ác giới; đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; tin tưởng điềm 
lành; không tin hành động; tìm kiếm ngoài (Tăng chúng) người xứng đáng 
tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, man cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới 
nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. 

2. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong 
giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong 
giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? 



Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không 
tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng 
chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới 
nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới 
nam cư sĩ. 


(VI) (176) Hoan Hỷ 

1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế 
Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 

2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần 
thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ 
có bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật 
dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". Do 
vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập như sau: 

3. "Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 
ly sanh" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập. 

4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Khéo 
nói thay là lời nói này của Thế Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh". Do vậy, Ông cần phải học tập như sau: "Với 
phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly 
sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập". Bạch Thế Tôn, khi nào 
Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
việc không xảy ra: Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi 
lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi 
lên cho người ấy. Kho và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không 
khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. Kho và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và 
an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc này không xảy ra. 



- Lành thay, lành thay, này Sàriputta, trong khi Thánh đệ tử đạt được và an 
trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 

người ấy: Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho 

người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho 

người ấy. Kho và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không xảy ra 

cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không xảy 
ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy không xảy 
ra cho người ấy. Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ 
do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự kiện này không xảy ra cho người 
ấy. 


(VII) (177) Người Buôn Bán 

1. - Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên 
làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, 
buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. 

Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. 

(VIII) (178) Các Vua 

1. - Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe 
như sau không: "Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi do nhân từ 
bỏ sát sanh, các vua bắt người ấy sát hại hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm 
gì người ấy tùy theo ý muốn"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi do nhân từ bỏ sát 
sanh, các vua bắt người ấy sát hại hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì 
người ấy tùy theo ý muốn!" Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người 
ấy như sau: "Người này sát hại sinh mạng của nữ nhân hay nam nhân". Rồi 
các vua bắt người ấy, do nhân sát hại sinh mạng, sát hại hay bắt trói, hay tẩn 
xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn". Các Thầy có thấy như vậy, hay 
nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy và nghe như vậy. Và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 



2. - Này các Tỷ-kheo, các Thầy nghĩ thế nào, các Thầy có thấy hay có nghe 
như sau không: "Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không 
cho. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ lấy của không cho, sát hại hay 
bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Rồi 
các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ lấy của không cho, sát hại hay bắt trói, 
hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn". Nhưng nếu có người 
nói về ác nghiệp của người ấy như sau: "Người này lấy của không cho gọi là 
ăn trộm, từ làng hay từ khu rừng. Rồi các vua bắt người ấy, do duyên lấy của 
không cho, sát hại hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý 
muốn". Các Thầy có thấy như vậy, hay nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy và có nghe như vậy. Và sẽ được nghe 
như vậy nữa. 

3. - Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe 
như sau không: "Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, sát hại, hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý 
muốn"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ tà hạnh trong các dục, sát hại hay 
bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn!" Nhưng nếu có 
người nói về ác nghiệp của người ấy như sau: "Người này có tà hạnh với 
những người đàn bà của người khác, với những thiếu nữ của người khác. 
Rồi các vua bắt người ấy, do nhân tà hạnh trong các dục, sát hại hay bắt trói, 
hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn". Các Thầy có thấy như 
vậy, hay có nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy và có nghe như vậy. Và sẽ được nghe 
như vậy nữa. 



4. - Này các Tỷ-kheo, các Thầy nghĩ thế nào, các Thầy có thấy và có nghe 
như sau không: "Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rồi các vua bắt 
người ấy, do nhân từ bỏ nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì 
người ấy tùy theo ý muốn"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rồi các vua chúa bắt người 
ấy, do nhân từ bỏ nói láo, sát hại hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người 
ấy tùy theo ý muốn". Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy 
như sau: "Người này do nói láo, phá hoại hạnh phúc của người gia chủ hay 
con người gia chủ". Rồi các vua bắt người ấy, và do nhân nói láo, sát hại hay 
bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn". Các Thầy có 
thấy như vậy hay có nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy và nghe như vậy. Và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 

5. - Này các Tỷ-kheo, các Thầy nghĩ thế nào, các Thầy có thấy hay có nghe 
như sau không: "Người này đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Rồi các 
vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, sát hại, bắt 
trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu. Rồi các vua chúa bắt 
người ấy, do nhân từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, sát hại, hay bắt trói, 
hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn". Nhưng nếu có người 
nói về ác nghiệp của người ấy như sau: "Người này do đắm say rượu men 
rượu nấu, lấy của không cho, gọi là ăn trộm từ làng hay từ khu rừng; người 
này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, có tà hạnh đối với những nữ nhân 
của các người khác, đổi với các thiếu nữ của những người khác; người này 
do nhân đắm say rượu men rượu nấu, nói láo, phá hoại hạnh phúc người gia 
chủ hay con người gia chủ. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân đắm say rượu 
men rượu nấu, sát hại hay bắt trói, hay tẩn xuất, hay làm gì người ấy tùy theo 
ý muốn". Các Thầy có thấy như vậy, có nghe như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy và sẽ được nghe như 
vậy nữa. 



(IX) (179) Gia Chủ 


1. Gia chủ Anàthapindika với khoảng 500 nam cư sĩ đoanh vây, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn bảo Tôn 
giả Sàriputta: 

2. - Này Sàriputta, Thầy có biết người gia chủ mặc áo trắng nào mà sở hành 
được bảo vệ trong năm học giới, và có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, nếu vị 
ấy muốn, có thể tự đáp về mình như sau: "Ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn tận 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là 
bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác"? Sở 
hành được bảo vệ trong năm học giới nào? 

3. Ớ đây, này Sàriputta, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rưọư men, rượu 
nấu. Sở hành được bảo vệ trong năm học giới này. 

Vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú nào? 

4. Ớ đây, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử có lòng tịnh tín bất động đối với đức 
Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ nhất đã chứng 
được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng 
tâm chưa được trong sáng. 

5. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 
với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được kẻ trí tự mình 
giác hiểu". Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ hai đã chứng được 
nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm 
chưa được trong sáng. 

6. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Trực hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn! ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Chon chánh hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn! Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời". Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú 



thứ ba đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm 
cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. 

7. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu giới được bậc Thánh ái 
kính, không có bế vụn, không bị sức mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem 
lại giải thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng đến Thiền định. 
Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba đã chứng được nhờ làm cho 
thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được 
trong sáng. 

Bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú này được chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 

8. Này Sàriputta, người gia chủ mặc áo trắng nào mà Thầy biết sở hành được 
bảo vệ trong năm học giới, và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú; nếu vị ấy 
muốn, có thể tự đáp về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là 
bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác". 

Thay sợ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 

Khéo chấp nhận Chánh pháp, 

Bậc Hiền trí tránh xa, 

Không hại các chủng sanh, 

Những vật có no lực, 

Biết không có nói láo, 

Không lẩy của không cho, 

Tự bằng lòng vợ mình, 

Tránh xa vợ người khác, 

Người biết không uổng rượu, 

Khiến tâm trí mê loạn, 

Hãy tùy niệm đến Phật, 

Hãy tùy niệm đến Pháp, 

Hãy tu tăm không sân, 

Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Đê xứng đáng được sanh, 

Cảnh giới các chư Thiên, 

Cầu công đức lợi ích, 

Hãy cung cấp vật thí, 



Trước thí bậc Chỉ thiện, 
Mới mong có quả lớn, 

Này Sàriputta, 

Ta sẽ nói cho Thầy, 

Các bậc Chí thiện ấy, 

Thầy hãy lẳng nghe ta, 

Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trang, đỏ, 

Màu hung hay có đom, 

Cỏ con màu bồ câu, 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 
Con vật kẻo sức mạnh, 

Đẹp, lanh và hẫng hái, 

Mặc kệ nỏ màu gì, 

Liền mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Dầu có sinh cho nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 

Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ câp đô phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuần thục, 
Ngay thăng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tàm quỷ, 

Sanh tử đã đoạn tận, 

Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp trước tịch tịnh, 
Phước điền ấy vô Cẩu, 

Quả lớn đáng củng dường. 
Những kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiều, 

Chỉ bổ thỉ bên ngoài, 
Không đến gần kẻ thiện, 



Những ai gần kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bậc Hiền, 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ, 

Sanh Thiên hay ở đây, 

Được sanh gia đình tốt, 

Bậc trí tuần tự tiến, 

Chứng được cảnh Niểt-bàn. 

(X) (180) Gavesì, Ngưòi Tầm cầu 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có 
khóm rừng cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, đi đến khóm 
rừng cây sàla ấy, đi sâu vào rừng sàla ấy, và tại một địa điểm, Ngài mỉm 
cười. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ 
mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". 
Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không 
phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2. - Thuở xưa, này Ananda, tại địa điếm này, có một thành phố phồn thịnh, 
giàu có và dân cư đông đúc. Tại thành phố ấy, này Ananda, Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ỏ gần đây. Này Ananda, Gavesì là 
một nam cư sĩ của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
nhưng giữ giới không được viên mãn. Rồi này Ananda, có khoảng 500 nam 
cư sĩ được cư sĩ Gavesì thuyết pháp và khích lệ, các người này giữ giới luật 
không được viên mãn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đõ rất nhiều 500 vị nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ, 
nhưng ta giữ giới luật không được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống 
nhau, không có gì trội hơn, nhiều hon. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều 
hơn". Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau: "Này các Tôn giả, bắt đầu từ hôm 
nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật". 

Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả Gavesì đã 
giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì 
sẽ gìn giữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại không như 
vậy?". Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 



đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đầu tư hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật". 

Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ rất nhiều 
cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ 
này gìn giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". 
Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói 
với 500 vị nam cư sĩ ấy như sau: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn 
giả, ta sẽ thọ trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt". 

Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả Gavesì giúp 
đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?". Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ 
Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đầu tư hôm nay, thưa 
Tôn giả Gavesì, chúng tôi sẽ thọ trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ". 

Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam 
cư sĩ này, ta đi trước, ta khích lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 
500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. Và ta hành Phạm 
hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm 
hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". 
Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói 
với 500 vị nam cư sĩ ấy như sau: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn 
giả, ta sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời". 

Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả Gavesì giúp 
đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?". Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ 
Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đầu tư hôm nay, thưa 
Tôn giả Gavesì, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn mỗi ngày một bữa, không ăn 
ban đêm, từ bỏ ăn phi thời". 

Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ cho 500 
nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên 
mãn trong các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới 



luật. Ta hành Phạm hạnh, sông viên ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ 
này hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta ăn mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy là có sự 
đồng đắng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ananda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, sau khi đến, bạch với Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác: 

- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại 
giới". 

Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesì được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao 
lâu này Ananda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần và không bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao 
mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác chứng: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa". Và này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng 
ta. Nay Tôn giả Gavesì đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không như vậy?" Rồi này 
Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác: 

- "Bạch Thế Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thế Tôn, cho chúng con 
thọ đại giới". 

Và này Ananda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ananda, Tỷ- 
kheo Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta đã chứng minh được vô thượng giải thoát 
này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức. Mong rằng 500 vị Tỷ-kheo ấy có thể chứng minh được vô thượng giải 
thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức". Rồi này Ananda, 500 vị Tỷ-kheo ấy sống an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, các vị ấy chứng được mục đích tối cao mà 
các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 



Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình 
chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy xác chứng: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 

3. Như vậy, này Ananda, 500 vị Tỷ-kheo ấy, do Gavesì cầm đầu, trong khi 
tinh tấn đạt đến những gì cao hơn nữa, những gì tối thắng hơn nữa, đã chứng 
ngộ vô thượng giải thoát. Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như sau: 

4. "Hãy tinh tấn đế đạt đến những gì cao hơn nữa, tối thắng hơn nữa, chúng 
ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải thoát". 

Như vậy, này Ananda, các Thầy cần phải học tập. 

-ooOoo- 

XIX. Phẩm Rừng 
(I) (181) Rừng 

1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? 

2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng 
kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các 
đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu 
thiện hành này sống ở rừng; 

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người này sống ở rừng. 

3. Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở 
rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này 
sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối 
thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 

Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng 
sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành 
này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là 
tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 


(II - IX) (182 - 189) Các Hạng Ngưòi Khác 


1. - Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống rác này... 

2. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này... 

3. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này... 

4. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này... 

5. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này... 

6. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này... 

7. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này... 

8. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa... 

(X) (190) Ăn Từ Bình Bát. 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là 
năm? 

2. Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát; hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát; 
hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát; hạng ăn từ bình bát vì được nghe 
Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, 
vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. 

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. 

3. Trong năm hạng người này ăn từ bình bát này, này các Tỷ-kheo, hạng ăn 
từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành 
này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là 
tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 

Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người này ăn từ bình bát, này các Tỷ- 
kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì 
cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy 
là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 



—oOo— 


XX. Phẩm Bà-La-Môn 
(I) (191) Ví Dụ Con Chó 

1. Có năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay được thấy giữa 
các con chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. Thế nào là năm? 

2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ đi đến nữ Bà-la-môn, 
không đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la- 
môn đi đến Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la-môn. 
Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không 
đi đến không phải con chó cái. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ nhất, này các 
Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy được giữa các Bà- 
la-môn. 

2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ đi đến nữ Bà-la-môn 
trong thời có thế thụ thai, không có đi trong thời kỳ không thế thụ thai. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn trong thời 
có thê thụ thai và cũng trong thời không thê thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ- 
kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời có thể thụ thai, 
không đi đến trong thời kỳ không thế thụ thai. Đây là cựu Bà-la-môn pháp 
thứ hai, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy 
được giữa các Bà-la-môn. 

4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn không mua, không bán 
nữ Bà-la-môn cọng trú trong tình tưong ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn mua và bán nữ Bà-la-môn, cọng 
trú trong tình tưong ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ- 
kheo, các con chó đực không mua, không bán con chó cái cọng trú trong tình 
tưong ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ ba, này 
các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy được giữa các 
Bà-la-môn. 

5. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn không cất chứa tài sản, ngũ 
cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài 
sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các loài chó không 


cât chứa tài sản, ngũ côc, bạc và vàng. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ tư, 
này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa 
các Bà-la-môn. 

6. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi 
chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các 
Bà-la-môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đồ ăn còn lại và mang đi. 
Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó, vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi 
chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ 
năm, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy 
giữa các Bà-la-môn. 

Năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay được thấy giữa các loài 
chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. 

(II) (192) Ba-La-Môn Dona 

1. Rồi Bà-la-môn Dona đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Dona 
bạch Thế Tôn: 

2. - Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Sa-môn Gotama không 
đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yếu, 
tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời." Thưa 
Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy; Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay 
không đứng dậy, hay không mời ghế các vị Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn, 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, thật là không tốt đẹp. 

- Này Dona, Ông có tự cho mình là Bà-la-môn không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chân chánh, vị ấy phải nói 
rằng: "Vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 
vấn đề huyết thống thọ sanh; là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba 
tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền 
thống là thứ năm, thông hiểu ngủ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế 
(tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhân". Thưa Tôn giả Gotama, nói về tôi, 
nói một cách chơn chánh là nói như vầy. Thưa Tôn giả Gotama, tôi là Bà-la- 
môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 



bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết 
thống thọ sanh; là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với 
danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế và tuớng của vị Đại 
nhân. 

- Này Dona, có phải các vị Bà-la-môn thời xua, những vị ẩn sĩ giữa các Bà- 
la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã 
hát, đã nói lên, đã suu tầm những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện 
tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống nhu các vị tuớc đã làm? Những vị ẩn 
sĩ ấy tên là Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamadaggi, Angìrasa, 
Bharadvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng 
Bà-la-môn này: "Đồng đắng với Phạm thiên, đồng đẳng với chu Thiên, các 
vị biết giới hạn, các vị vuợt lên giới hạn và thứ năm là Bà-la-môn bị vứt bỏ". 
Này Dona, Ông là ai giữa các vị ấy? 

- Thua Tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm vị Bà-la-môn này. Nhung 
chúng tôi biết chúng tôi là Bà-la-môn. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho tôi đế tôi biết đuợc năm vị Bà-la-môn này. 

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thua vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Dona vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhu sau: 

3. - Thế nào, này Dona, là Bà-la-môn đồng đẳng với Phạm Thiên? 

Ớ đây, này Dona, vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sổng Phạm 
hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn (chú thuật). Sau khi sống 48 năm Phạm 
hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo Su 
cho bậc Đạo Su một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ớ đây, này 
Dona, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không 
phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm nguời của 
vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không 
khinh thuờng bình bát của nguời khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo su,cho 
bậc Đạo su, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sà, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia nhu vậy, biến mãn một phuơng 
với tâm câu hữu với từ, cũng vậy, phuơng thứ hai, cũng vậy, cũng vậy 



phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... với hỷ... với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Vị ấy, sau khi tụ tập bốn phạm trú này, khi thân hoại mạng chung, được 
sanh thiện phú Phạm thiên giới. Như vậy, này Dona, là vị Bà-la-môn đồng 
đắng với Phạm Thiên. 

4. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn đồng đẳng với Chư Thiên? 

Ớ đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả tử mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha 
nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sổng Phạm hạnh 
đồng trinh, học tập châm ngôn. Sau khi sổng 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, 
sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo Sư cho vị Đạo Sư một 
cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ớ đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không 
phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề 
gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người 
khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một 
cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? 
Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà-la-môn đã 
được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, không đi đến nữ Sát-đế-lỵ, 
nữ Tỳ-xá, nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, nữ làm xe, nữ 
thổ dân, không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho 
con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này 
Dona, vì sao người Bà-la-môn không đi đến người đàn bà có mang? Này 
Dona, nếu người Bà-la-môn đi đến người đàn bà có mang, thời đứa đồng 
nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô uế; do vậy, này Dona, vị Bà-la- 
môn không đi đến người đàn bà có mang. Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn 
không đi đến người đàn bà cho con bú? Này Dona, nếu Bà-la-môn đi đến 
người đàn bà cho con bú, thời này Dona, đứa đồng nam hay đồng nữ bú sữa 
không được thanh tịnh; do vậy, này Dona, vị Bà-la-môn không đi đến người 
đàn bà cho con bú. Và vì sao, này Dona, Bà-la-môn không đi đến người đàn 
bà trong thời kỳ không thể thụ thai? Này Dona, nếu vị Bà-la-môn đi đến 
người đàn bà trong thời không thể thụ thai, thời nữ Bà-la-môn ấy trở thành 
một phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà-la-môn 



đối với nam Bà-la-môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục (đúng 
pháp) sinh con rồi, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Vị ấy xuất gia nhu vậy, ly dục, ly pháp bất thiện... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tu. Vị ấy, sau khi tu tập bốn Thiền, sau khi 
thân hoại mạng chung, đuợc sanh lên cõi lành, Thiên giới, cõi đời này. Nhu 
vậy, này Dona, là Bà-la-môn đồng đẳng với chu Thiên. 

5. Và thế nào, này Dona, là một Bà-la-môn có giới hạn? 

Ớ đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha 
nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sổng Phạm hạnh 
đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, 
sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo Su cho vị Đạo Su một 
cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ớ đây, này Dona, pháp là gì? Không 
phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không 
phải do cung tên, không phải do làm nguời của vua, không phải do một nghề 
gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thuờng bình bát của nguời 
khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo su cho bậc Đạo su, vị ấy đi tìm vợ một 
cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Dona, ở đây, pháp là gì? 
Không phải do mua, không phải do bán, nhung chỉ với một nữ Bà-la-môn đã 
đuợc nuớc tuới lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, không đi đến nữ Sát-đế-lỵ, 
nữ Tỳ-xá, nữ Thủ-đà, nữ Chiên-đà-la, nữ săn bắn, nữ đan tre, nữ làm xe, nữ 
thổ dân, không đi đến nguời đàn bà có mang, không đi đến nguời đàn bà cho 
con bú, không đi đến nguời đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này 
Dona, vì sao nguời Bà-la-môn không đi đến nguời đàn bà có mang? Này 
Dona, nếu vị Bà-la-môn đi đến nguời đàn bà có mang...(nhu trên)...Nữ Bà- 
la-môn đổi với nam Bà-la-môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục 
(đúng pháp) sinh con rồi, do ua thích con nít, sống trong gia đình, không 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến sự giới hạn của các 
Bà-la-môn thời xua, vị ấy đứng tại đấy, không vuợt qua giới hạn ấy. Cho 
đến giới hạn của các Bà-la-môn thời xua, vị ấy đứng ở đấy, không vuợt qua 
giới hạn ấy. Này Dona, do vậy Bà-la-môn đuợc gọi là có giới hạn. Nhu vậy, 
này Dona, là Bà-la-môn có giới hạn. 

6. Và này Dona, thế nào là một Bà-la-môn vuợt qua giới hạn? 

Ớ đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ... về vấn đề 
huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sổng Phạm hạnh đồng trinh, học 
tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập 



chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo Sư cho vị Đạo Sư một cách đúng 
pháp, không phải phi pháp. Ớ đây, này Dona, pháp là gì? Không phải nhờ 
cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do 
cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì 
khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người 
khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một 
cách đúng pháp và phi pháp. Do mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước 
tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ Sát-đế-lỵ, cũng đi đến 
nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ Thủ-đà, cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến 
nữ săn bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm xe, cũng đi đến nữ 
thổ dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang 
cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ 
Bà-la-môn đối với vị ấy là phưong tiện đế thỏa lòng dục, đế vui đùa, đế thỏa 
thích. Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn có mục đích đẻ con. Cho đến 
sự giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, vị ấy không đứng tại đấy, vị ấy vượt 
qua giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà-la-môn thời xưa, vị ấy không 
đứng ở đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. Này Dona, do vậy Bà-la-môn được 
gọi vị đã vượt qua giới hạn. Như vậy, này Dona, là Bà-la-môn vượt qua giới 
hạn. 

7. Và này Dona, thế nào là Bà-la-môn Chiên-đà-la? 

Ớ đây, này Dona, Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một gièm pha 
nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sổng Phạm hạnh 
đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm Phạm hạnh đồng trinh, 
sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản Đạo Sư cho vị Đạo Sư một 
cách đúng pháp và phi pháp. Ớ đây, này Dona, pháp là gì? Không phải nhờ 
cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do 
cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì 
khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người 
khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản Đạo sư cho bậc Đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một 
cách đúng pháp và phi pháp. Do mua, do bán với nữ Bà-la-môn được nước 
tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến nữ Sát-đế-lỵ, cũng đi đến 
nữ Tỳ-xá, cũng đi đến nữ Thủ-đà, cũng đi đến nữ Chiên-đà-la, cũng đi đến 
nữ săn bắn, cũng đi đến nữ đan tre, cũng đi đến nữ làm xe, cũng đi đến nữ 
thổ dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang 
cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ 
Bà-la-môn đối với vị ấy là phương tiện đế thỏa lòng dục, đế vui đùa, đế thỏa 
thích. Nữ Bà-la-môn đối với nam Bà-la-môn có mục đích đẻ con. Vị ấy đế 



nuôi mạng sống, làm tất nghề. Rồi các Bà-la-môn nói với vị ấy như sau: 
"Sao Tôn giả tự cho mình là Bà-la-môn, lại làm tất cả nghề đế nuôi mạng 
sống?" Vị ấy trả lời như sau: "Như lửa đốt vật sạch, cũng đốt vật nhớp, 
nhưng không phải vì vậy mà ngọn lửa bị uế nhiễm". Cũng vậy, này các Tôn 
giả, nếu Bà-la-môn làm tất cả nghề đế nuôi mạng sống, nhưng không phải vì 
vậy mà Bà-la-môn bị uế nhiễm. Vì làm tất cả nghề đế nuôi mạng sống, này 
Dona, nên Bà-la-môn được gọi là Bà-la-môn Chiên-đà-la. Như vậy, này 
Dona, là Bà-la-môn Chiên-đà-la. 

8. Này Dona, có phải các Bà-la-môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà-la- 
môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, 
đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay, những Bà-la-môn hiện tại 
cũng hát lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ấy tên là 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamadaggi, Angìrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng 
Bà-la-môn này: "Vị đồng đẳng với Phạm thiên, vị đồng đẳng với chư Thiên, 
các vị có giới hạn, các vị vượt lên giói hạn và thứ năm là Bà-la-môn Chiên- 
đà-la". Này Dona, Ông là ai giữa các vị ấy? 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà-la- 
môn Chiên-đà-la. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn 
giả GotamaL. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho 
đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. 

(III) (193) Bà-La-Môn Sangarava 

1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sangàrava thưa với Thế Tôn: 

2. - Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật học 
thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả 
Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại 
nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

3. - Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi 
phổi, và không như thật biết rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không 



như thật biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gôm lặc, hay 
màu đỏ tía, hay màu xanh hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngắm nghía bóng mặt của mình, không có thể như thật biết được, thấy được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị 
dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi 
lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; 
trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 

4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi 
phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ấy, người 
ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi 
lên cuồn cuộn. Ớ đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của 
mình, không thế như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm bị sân xâm chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng! 

5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm 
chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi 
hôn trầm thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết 
và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, 
cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ớ đây, một người 
có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và 



thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy 
miên xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo hối 
chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi 
ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi 
sóng. Ớ đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng! 

7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi 
hoặc chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không 
như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùn, 
đặt trong bóng tối. Ớ đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt 
của mình, không thế như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối... 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

8. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, 
không bị dục tham chi phối, lại như thật rõ biết sự xuất ly của các dục tham 
đã khởi lên; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi 
ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy 
được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng 
lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm hoặc 
gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thế như thật biết được và 



thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục 
tham xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm... còn 
nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, không sôi lên 
sùng sục, không sôi lên cuồn cuộn. Ớ đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị 
sân chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên 
xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì các chú thuật 
đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị rong rêu che phủ. Ớ đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thế nhu thật biết 
được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không 
bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối... 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, 
không bị trạo hối chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió thổi, không bị dao động, 
không bị chấn động, không bị nổi sóng. Ớ đây, một người có mắt muốn 
ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hổi miên xâm 
chiếm, không bị trạo hối chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 

12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước thuần tịnh, trong sáng không bọ khuấy 
động, đặt giữa ánh sáng. Ớ đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của 
mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối và 



như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, như thật 
biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú 
thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú 
thuật đã được học thuộc lòng! 

Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày, lại có thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã 
được học thuộc lòng! 

13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 


(IV) (194) Ba La Môn Kàranapàlỉ 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chồ giảng đường có nóc 
nhọn. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kàranapàli đang xây dựng nhà cho Licchavì. 
Bà-la-môn Kàranapàli thấy Bà-la-môn Pingiyàni từ đường xa đi đến, sau khi 
thấy, liền nói với Bà-la-môn Pingiyàni: 

-Tôn giả Pingiyàni đi từ đâu đến sớm như vậy? 

- Thưa Tôn giả, tôi đi từ chồ Sa-môn Gotama về. 

-Tôn giả Pingiyàni nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? 
Ngài có nghĩ vị ấy là một bậc Hiền trí chăng? 

- Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn 
Gotama. Chỉ có ai như vị ấy, mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 

Thật là cao thượng lời Tôn giả Pingiyàni tán thán Sa-môn Gotama. "Tôi là 
ai, thưa Tôn giả, lại có thể nói lời tán thán Sa-môn Gotama". Được tán thán 
bởi những bậc được tán thán là Tôn giả Gotama, bậc tối thắng giữa chư 
Thiên và loài Người. Tôn giả Pingyiàni thấy những lợi ích gì lại cực lực tin 
tưởng Sa-môn Gotama như vậy? 

- Thưa Tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng sẽ 
không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi 



đã nghe pháp của Tôn giả Gotama, như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị 
tằng hữu pháp.., thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người 
khác, của các Sa-môn, Bà-la-môn thấp kém. Ví như, thưa Tôn giả, một 
người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy 
được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng 
vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama, như Khế 
kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu pháp...vị ấy được hoan hỷ, tâm 
được tịnh tín. Ví như, thưa Tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên- 
đàn, chiên-đàn vàng hay chiên-đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, 
hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hương thơm thuần 
diệu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama, 
như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu pháp...thời vị ấy được 
thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan hỷ. Ví như, thưa Tôn giả, một 
người bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa cho 
khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả 
Gotama, như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu pháp...khi ấy, 
sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Ví như, thưa Tôn giả, một hồ sen, có nước 
trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước mát trong, có bờ hồ khéo sắp đặt, 
đẹp đẽ, rồi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, 
thèm uống nước, khát nước. Người ấy, sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, 
sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng 
dịu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama, 
như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu pháp...khi ấy tất cả khổ 
cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ tức. 

2. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Karanapàli từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y qua một bên vai, đầu gối bên phải quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng 
đến Thế Tôn, và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây: 

- Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác! 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Pingiyàni! Thật vi diệu thay, Tôn giả Pingiyàni! 
Thưa Tôn giả Pingiyàni, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối đế những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày 
giải thích. Thưa Tôn giả Pingiyàni, con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy 



y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Pingyàni hãy chấp nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(V) (195) Bà La Môn Pingiyani 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chỗ giảng đường có nóc 
nhọn, có khoảng 500 người Licchavi hầu hạ Thế Tôn. Một số người 
Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức 
màu xanh. Một số người Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu 
vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Licchavi toàn đỏ, màu sắc 
đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Licchavi toàn 
trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. 
Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà- 
la-môn Pingiyàni từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp 
tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn! Điều này được nói lên cho 
con, bạch Thế Tôn! 

- Hãy nói lên, này Pingiyàni! 

Thế Tôn nói nhu vậy. Rồi Bà-la-môn Pingiyàni trước mặt Thế Tôn, nói lên 
bài kệ thích đáng: 

Như loại hoa sen hồng, 

Buôi sáng hương ngào ngạt, 

Khi đóa hoa càng nở, 

Hương thơm càng ngát hương. 

Xem Angìrasa, 

Chiếu hào quang sáng chói, 

Chỏi sảng thật rực rỡ, 

Như mặt trời trên không. 

Rồi các người Licchavi ấy đem 500 thượng y dâng đắp cho Bà-la-môn 
Pingiyàni. Và Bà-la-môn Pingiyàni đem 500 thượng y ấy dâng đắp cho Thế 
Tôn. Thế Tôn nói với các vị ấy: 

2. - Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. 
Thế nào là năm? 

3. Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được 
ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở 



đời. Người hiếu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. 
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về 
Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, 
nhớ ơn khó tìm được ở đời. 

Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở 
đời. 


(VI) (196) Mộng 

1. - Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, này 
các Tỷ-kheo, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, có năm mộng lớn hiện 
ra. Thế nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy đất lớn 
này là giường lớn, Tuyết sơn, vua các loài núi là các gối, tay trái đặt nằm 
trên biến phía Đông, tay mặt nằm trên biến phía Tây, hai chân nằm trên biển 
phía Nam. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác 
ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ nhất này được 
hiện ra. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy từ 
nơi lỗ rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. 
Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy các 
con sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. 
Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy bốn 
con chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài 
và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ tư này 
được hiện ra. 



6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy 
Ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp vì 
phân. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, 
khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ năm này được hiện 
ra. 

7. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy quả đất 
lớn này làm giường nằm lớn, núi Tuyết son, vua các loài núi làm các gối, tay 
trái đặt nằm trên biển phía Đông, tay mặt nằm trên biển phía Tây, hai chân 
đặt nằm trên biển phía Nam. Này các Tỷ-kheo, đối với Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác Ngài chứng được Vô thượng Chánh giác ngộ, Chánh 
Đẳng Giác. Trong khi Ngài Chánh Đẳng giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này 
được hiện ra. 

8. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lồ 
rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này 
các Tỷ-kheo, đổi với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thánh đạo 
tám ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố cho chư Thiên và loài 
Người. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 

9. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy các con 
sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Này các 
Tỷ-kheo, nhiều gia chủ bận áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong 
khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. 

10. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy bốn con 
chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và 
trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các Tỷ-kheo, Sát-đế-ly, Bà-la- 
môn, Tỳ-xá, Thủ-đà, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng 
giải thoát. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện 
ra. 

11. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy Ngài đi 



kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhóp vì phân. Này 
các Tỷ-kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói 
buộc không bị tham đắm, không bị mê say, thấy sự nguy hại có trí tuệ và 
xuất ly. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được 
giác ngộ, trước khi thành Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát năm mộng lớn 
này được hiện ra. 


(VII) (197) Mưa 

1. - Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết 
được, ỏ đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế 
nào là năm? 

2. Trên hư không, này các Tỷ-kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã 
khởi lên bị tán loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa, 
các người đoán tướng không biết được, ỏ đây mắt của những người đoán 
tưởng không thế kham nhẫn. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trên hư không, phong giới phẫn nộ, do vậy các 
mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ hai 
cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán 
tưởng không thế kham nhẫn. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ràhu, vua các loài A-tu-la dùng tay thây lấy 
nước rồi đổ xuống biển lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ ba 
cho mưa, các người đoán tướng không biết được, mắt của những người đoán 
tưởng không thế kham nhẫn. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chư Thiên của các loại mây đem mưa trỏ thành 
biếng nhác. Đây là chướng ngại thứ tư cho mưa, các người đoán tướng 
không biết được, mắt của những người đoán tưởng không thể kham nhẫn. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi loài Người trở thành phi pháp, này các Tỷ- 
kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa, các người đoán tướng không 
biết được, mắt của những người đoán tưởng không thể kham nhẫn. 



Này các Tỷ-kheo, có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng 
không biết được, ở đây mắt của những người đoán tưởng không thể kham 
nhẫn. 


(VIII) (198) Lòi Nói 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không 
phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. 
Thế nào là năm? 

2. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi 
ích, nói với lời từ tâm. 

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không 
phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. 

(IX) (199) Gia Đình 

1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia 
đình, tại đấy các người do năm trường hợp, được nhiều công đức. Thế nào là 
năm? 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người sau khi thấy họ tâm được tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
đưa đến cõi Trời, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường 
ấy. 

3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa 
đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình ấy trong lúc ấy đã 
bước được trên con đường ấy. 

4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người từ bỏ cấu uế của xan tham. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến đại 
uy lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. 

5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước 
được trên con đường ấy. 



6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được 
trên con đường ấy. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, 
tại đấy các người do năm trường hợp này được nhiều công đức. 

(X) (200) Xuất Ly 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về dục tâm không phấn chấn trong 
các dục, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
viễn ly, tâm liền phấn chấn trong viễn ly, được tịnh tín, được an trú, được 
quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, 
khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với dục, khởi lên 
các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác 
thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi cái dục. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sân, tâm không phấn chấn 
trong sân, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý 
đến vô sân, tâm liền phấn chấn trong vô sân, được tịnh tín, được an trú, được 
quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, 
khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với sân, khởi lên 
các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác 
thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi sân. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về hại, tâm không phấn chấn 
trong hại, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý 
đến vô hại, tâm liền phấn chấn trong vô hại, được tịnh tín, được an trú, được 
quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, 
khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với hại, khởi lên 
các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác 
thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi hại. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sắc, tâm không phấn chấn 
trong sắc, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý 
đến vô sắc, tâm liền phấn chấn trong vô sắc, được tịnh tín, được an trú, được 
quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, 
khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên với sắc, khởi lên 



các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác 
thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sắc. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về có thân, tâm không phấn chấn 
trong có thân, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhung khi tác 
ý đến đoạn diệt có thân, tâm liền phấn chấn trong đoạn diệt có thân, đuợc 
tịnh tín, đuợc an trú, đuợc quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ 
tập, khéo tăng truởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và 
do duyên với có thân, khỏi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải 
thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi có thân. 

Đối với vị ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ 
không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy 
miên. Vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có tùy miên đối với 
sân hỷ, không có tùy miên đối với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, 
không có tùy miên đối với hữu thân hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đuợc giải thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do 
chánh pháp nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. 

Này các Tỷ-kheo, có năm giới đua đến xuất ly này. 


—0O0— 

XXI. Phẩm Kimbila 
(I) (201) Kimbila 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kimbila đi 
đen Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả kimbila bạch Thế Tôn: 

2. - Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi Nhu Lai nhập diệt, 
Chánh pháp không đuợc an trú lâu ngày? 

- Ớ đây, này Kimbila, khi Nhu Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cu sĩ, nữ cu sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc Đạo su; sống không 
tôn trọng, không vâng lời Pháp; sống không tôn trọng, không vâng lời chúng 
Tăng; sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp; sống không tôn trọng, 


không vâng lời lần nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kimbila, khi Nhu 
Lai nhập diệt, diệu pháp không đuợc an trú lâu ngày. 

3. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi Nhu Lai nhập diệt, Chánh 
pháp đuợc an trú lâu ngày? 

- Ớ đây, này Kimbila, khi Nhu Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cu sĩ, nữ cu sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc Đạo sư; sống tôn trọng và vâng 
lời Pháp; sống tôn trọng và vâng lời chúng Tăng; sống tôn trọng và vâng lời 
học pháp; sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên, 
này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 

(II) (202) Nghe Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? 

2. Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ 
nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. 

(III) (203) Con Ngựa Thuần 

1. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện thuần 
chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biếu 
tượng của vua. Thế nào là năm? 

2. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyễn lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành 
tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng 
của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biếu tượng 
của vua. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp 
tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? 

4. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyễn lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lảnh. 

Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. 



(IV) (204) Các Sức Mạnh 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? 

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. 

(V) (205) Tâm Hoang Vu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo Su, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc 
Đạo Su, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm của vị này 
không huớng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nhu vậy là tâm hoang 
vu thứ nhất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghi ngờ Pháp... nghi ngờ Tăng... nghi 
ngờ học pháp... phẫn nộ đổi với các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, 
tâm tu chống đối cứng rắn. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với 
các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tu chống đối cứng rắn, thời 
tâm của vị này không huớng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nhu 
vậy là tâm hoang vu thứ năm. 

Này các Tỷ-kheo, có năm tâm hoang vu này. 

(VI) (206) Tâm Triền Phược 

1. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phuợc này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với cái dục, không phải không tham 
ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với cái dục, không phải không tham ái... không 
phải không khát ái, tâm của vị ấy không huớng về nổ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tinh tấn. Neu tâm của ai không huớng về nổ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tinh tấn, nhu vậy là tâm triền phuợc thứ nhất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đổi với thân không phải không 
tham ái... đối với sắc... Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa 



đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái 
lạc thụy miên, Tỷ-kheo nào sổng Phạm hạnh với mong cầu được sanh Thiên 
giới, với ý nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khố hạnh này, với Phạm 
hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác!". Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sổng Phạm hạnh... như vậy là tâm triền phược thứ 
năm. 

Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này. 

(VII) (207) Cháo 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thế nào là năm? 

2. Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái (hay thuyết quản) và 
tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của cháo. 


(VII) (208) Tăm Xiả Răng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại do không dùng tăm xỉa răng. 
Thế nào là năm? 

2. Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thúi, thần kinh vị không trong sạch, 
nước mật và đàm dính vào đồ ăn, ăn không thấy ngon. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại này do không dùng tăm xỉa răng. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tăm xỉa răng. Thế nào là 
năm? 

4. Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thúi, thần kinh vị được 
trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đồ ăn, ăn thấy ngon. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tăm xỉa răng. 

(IX) (209) Thuyết Pháp Vói Giọng Ca 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng 
ca kéo dài. Thế nào là năm? 



2. Tự mình say đắm trong âm giọng ấy; người khác say đắm trong âm giọng 
ấy; các người gia chủ phê bình: "Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn 
Thích tử này ca hát"; vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên 
định bị gián đoạn; các thế hệ sau bắt chước. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca 
kéo dài. 

(X) (210) Thất Niệm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không 
tỉnh giác roi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? 

2. Ngủ một cách khổ sở; thức dậy một cách khố sở; thấy ác mộng; chư Thiên 
không phòng hộ; bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh 
giác roi vào giấc ngủ. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi 
vào giấc ngủ. Thế nào là năm? 

4. Ngủ một các ngon lành; thức dậy một cách ngon lành; không thấy ác 
mộng; chư Thiên phòng hộ; bất tịnh không chảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi 
vào giấc ngủ. 


—oOo— 

XXII. Phẩm Mắng Nhiếc 
(I) (211) Mắng Nhiếc 

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ lỵ, các vị tu Phạm hạnh, 
phỉ báng bậc Thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm? 

2. Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng thượng; hay phạm một tội 
nhiễm; hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; khi mạng chung tâm bị mê loạn; 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ lỵ, các vị tu Phạm hạnh, phỉ 
báng bậc Thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 

(II) (212) Đấu Tranh 

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra 
tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra các cuộc đấu khẩu, là 
người gây ra kiện tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy 
hại. Thế nào là năm? 

2. Không chứng điều chưa chứng được; thối thất điều đã chứng được; tiếng 
ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh 
luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra 
kiện tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 

(III) (213) Ác Giói, Phá Giói 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Thế 
nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, do nhân phóng dật, bị tổn 
thất tài sản lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ nhất cho kẻ ác giới, 
phá giới. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đổi với kẻ ác giới, phá giới, tiếng ác đồn xa. 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giới. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi đến hội chúng nào, 
hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy, có sợ hãi, có hoang 
mang. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giới. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi mạng chung, tâm bị 
mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá 
giới. 



6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. 

7. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích cho vị có giới, đầy đủ giới. Thế nào là 
năm? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nguời giữ giới, đầy đủ giới, do nhân không 
phóng dật, thâu đuợc tài sản lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ nhất 
cho vị giữ giới, đầy đủ giới. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với nguời giữ giới, đầy đủ giới, tiếng lành đồn 
xa. Này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ hai cho kẻ giữ giới, đầy đủ giới. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nguời giữ giới, đầy đủ giới, có đi đến hội 
chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi hội chúng không sợ hãi, 
không hoang mang. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ ba cho nguời giữ 
giới, đầy đủ giới. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nguời giữ giới, đầy đủ giới, khi mạng chung, 
tâm không bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ tu cho nguời 
giữ giới, đầy đủ giới. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nguời giữ giới, đầy đủ giới khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự nguy hại thứ năm cho nguời giữ giới, đầy đủ giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sự lợi ích này cho vị giữ giới, đầy đủ giới. 

(IV) (214) Ngưòi Nói Nhiều 

1. - Có năm nguy hại này cho nguời nói nhiều. Thế nào là năm? 

2. Nói láo; nói lời hai lưỡi; nói lời độc ác; nói lời phù phiếm; sau khi thân 
hoại hạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người nói nhiều. 



3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là 
năm? 

4. Không nói láo; không nói hai lưỡi; không nói lời độc ác; không nói lời 
phù phiếm; sau khi thân hoại hạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. 

(V) (215) Không Kham Nhẫn (1) 

1. - Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? 

2. Quần chúng không ái mộ, không ưa thích; nhiều người hận thù; nhiều 
người tránh né; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng 
chung; sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là 
năm? 

4. Quần chúng ái mộ, ưa thích; không có người hận thù; không có nhiều 
người tránh né; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. 

(VI) (216) Không Kham Nhẫn (2) 

(Như kinh trên, sổ 215, chỉ thế vào mục 2: thay câu" nhiều người hận thù, 
nhiều người tránh nẻ", bằng câu "là người hung bạo, là người không hối 
quả ".) 

(VII) (217) Không Tịnh Tín (1) 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người không tịnh tín. Thế 
nào là năm? 

2. Tự mình chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, quở trách; tiếng ác đồn 
xa; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. 



Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người không có tịnh tín. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là 
năm? 

4. Tự mình không chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, tán thán tiếng 
lảnh đồn xa; khi mạng chung, tâm không mê loạn; sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện Thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có tịnh tín. 

(VIII) (218) Không Tịnh Tín (2) 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho kẻ không tịnh tín. Thế nào 
là năm? 

2. Những tư tưởng bất tín không được tịnh tín; một sổ tư tưởng đã tịnh tín có 
thể đổi khác; không làm theo lời dạy của bậc Đạo Sư; thế hệ tiếp bắt chước 
tà kiến; tâm không được tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người không có tịnh tín. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là 
năm? 

4. Những tư tưởng bất tín được tịnh tín; những tư tưởng tịnh tín được tăng 
trưởng; lời dạy của bậc Đạo Sư được làm theo; thế hệ tiếp bắt chước theo tri 
kiến; tâm được tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có tịnh tín. 

(IX) (219) Lửa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa. Thế nào là năm? 

2. Có hại cho mắt; tổn hại dung sắc; tổn hại sức mạnh; quần chúng tụ họp 
tăng trưởng; các câu chuyện về bàng sanh được nói lên. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa. 

(X) (220) Tại Madhurà 



1. - Có năm nguy hại này tại Madhurà. Thế nào là năm? 

2. Không bằng phang; nhiều bụi bặm; có chó dữ; có các loại dạ xoa bạo 
nguợc; đồ ăn khất thực khó kiếm. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này ở Madhurà. 


—0O0— 

XXIII. Phẩm Du Hành Dài 

(I) (221) Du Hành Dài 

1. - Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho nguời sống du hành 
dài, du hành không có mục đích. Thế nào là năm? 

2. Không nghe điều chua đuợc nghe; không làm cho thanh tịnh điều đã đuợc 
nghe; có sợ hãi một phần điều đã đuợc nghe; cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; 
không có bạn bè. 

Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho nguời sống du hành dài, du 
hà nh không có mục đích. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho nguời sống có mục đích. Thế 
nào là năm? 

4. Nghe điều chua đuợc nghe; làm cho thanh tịnh điều đã đuợc nghe; không 
có sợ hãi một phần điều đã đuợc nghe; không cảm xúc bệnh hoạn trầm 
trọng; có bạn bè. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho nguời sống có mục đích. 

(II) (222) Du Hành Dài (2) 

(Giong như kỉnh 221, chỉ có khảc là thay vì: ''Không nghe điều chưa được 
nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều 
đã được nghe”, thời được thế vào "Không chímg đẳc điều chưa được chứng 
đắc, không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc, không có sợ hãi một 
phần điều đã được chứng đắc... "với những thay đôi cần thiết). 

(III) (223) Sống Quá Lâu (1) 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. 
Thế nào là năm? 


2. Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng; nhiều duợc phẩm, cất chứa nhiều 
duợc phẩm; nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong 
những công việc gì phải làm; sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, tùy thuận 
trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc. 

Này các Tỷ-kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mồi chỗ. Thế 
nào là năm? 

4. Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng; duợc phẩm không 
nhiều, không cất chứa nhiều dirợc phẩm; không có nhiều việc làm, không 
nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm; không 
sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia 
chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc. 

Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chồ. 

(IV) (224) Sống Quá Lâu (2) 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. 
Thế nào là năm? 

2. Xan tham đổi với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan tham đối với đồ 
vật cúng duờng; xan tham đổi với công đức; xan tham đổi với pháp. 

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế 
nào là năm? 

4. Không xan tham đối với trú xứ; không xan tham đối với gia đình; không 
xan tham đối với đồ đuợc cúng duờng; không xan tham đối với công đức; 
không xan tham đối với pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại một chỗ. 

(V) (225) Viếng Thăm Gia Đình(l) 



1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người viếng thăm gia đình. 
Thế nào là năm? 

2. Phạm lỗi không mời mà đến; phạm lỗi ngồi một mình; phạm lồi ngồi chỗ 
kín đáo; phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn năm, sáu chữ; sống với 
nhiều suy tư về dục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. 

(VI) (226) Viếng Thăm Gia Đình (2) 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ 
quá nhiều với các gia đình. Thế nào là năm? 

2. Luôn luôn thấy nữ nhân; do thấy, nên có liên hệ; do có liên hệ nên có sự 
thân mật; do có sự thân mật nên có cơ hội (đế tư thông); khi tâm đã có tư 
thông, thời được chờ đợi như sau: Sẽ không có hoan hỷ sống Phạm hạnh; 
hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô; hay từ bỏ học giới; trở lui lại đời sống 
thế tục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá 
nhiều với các gia đình. 


(VII) (227) Tài Sản 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là 
năm? 

2. Tài sản bị nguy hiểm về lửa; bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; 
bị nguy hiểm về trộm cưóp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm? 

4. Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an 
lạc ấy; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an lạc 
ấy; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, 
hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho bạn bè thân hữu được 
an lạc, hoan hỷ và chon chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa-môn, 



Bà-la-môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự an lạc, dị 
thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. 

(VIII) (228) Bữa Ăn 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời 
sau giờ ngọ. Thế nào là năm? 

2. Đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư 
Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các Sa- 
môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời, không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm 
công việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món 
ăn thiếu chất bổ dưỡng. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều, sau 
giờ ngọ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. 
Thế nào là năm? 

4. Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên 
lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la- 
môn, chỉ ăn mồi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng 
dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc được 
thoải mái; lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. 

(IX) (229) Rắn Đen (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là 
năm? 

2. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. 



3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào 
là năm? 

4. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. 

(X) (230) Rắn Đen (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là 
năm? 

2. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc đọc, luỡi chia hai, làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào 
là năm? 

4. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độ, luỡi chia hai, làm hại bạn. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc đọc của nữ nhân là nhu sau: Này các Tỷ- 
kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, lirõi chia 
hai của nữ nhân là nhu sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai luỡi. 
Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn nhu sau: Này các Tỷ-kheo, nữ 
nhân phần lớn ngoại tình! 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. 


—oOo— 


XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ 
(I) (231) Trú Tại Chỗ 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở 
thành không đáng đuợc làm guơng đế tụ tập. Thế nào là năm? 

2. Không đầy đủ về uy nghi, không đầy đủ về trách nhiệm; không nghe 
nhiều, không thọ trì điều đuợc nghe; không biết sống đoạn giảm, không ua 


thích sổng Thiền tịnh; lời nói không hiền thiện, không là người nói lời hiền 
thiện; ác tuệ, đần độn, câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành 
không đáng được làm gương để tụ tập. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở 
thành đáng được làm gương đế tụ tập. Thế nào là năm? 

4. Đầy đủ về uy nghi, đầy đủ về trách nhiệm; nghe nhiều, thọ trì điều được 
nghe; biết sống đoạn giảm, ưa thích Thiền tịnh; lời nói hiền thiện, là người 
nói lời hiền thiện; có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành 
đáng được làm gương để tụ tập. 

(II) (232) Được Ái Mộ 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được 
các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương 
đế bắt chước. Thế nào là năm? 

2. Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các 
học pháp; nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe; các 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo 
thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý 
minh xác; chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, 
chứng được không có phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến 
hiện tại lạc trú; do đoạn tận các lậu hoặc vị ấy tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được các 
vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương đế 
tu tập. 


(III) (233) Làm Cho Chói Sáng 



1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ làm 
chói sáng chỗ ấy. Thế nào là năm? 

2. Có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn... và học tập trong 
các học pháp; nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng 
lời thiện ngôn... giải thích nghĩa lý minh xác; có năng lực với pháp thoại nêu 
rõ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người đến yết kiến; 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ làm chói 
sáng chỗ ấy. 


(IV) (234) Giúp Đỡ Nhiều 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ giúp 
đõ rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm? 

2. Có giới... và học tập trong các học pháp; nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến; vị ấy sữa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. Khi đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến từ nhiều địa phưong khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến 
như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến từ nhiều địa phưong khác nhau. 
Các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức"; chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ giúp đỡ 
rất nhiều cho trú xứ ấy. 


(V) (235) Có Lòng Từ Mần 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ có 
lòng từ mẫn đổi với các gia chủ. Thế nào là năm? 

2. Khích lệ tăng thượng giới; khiến chúng sống theo gương pháp; khi đến 
thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú 
niệm vào hướng đến quả A-la-hán"; khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều 
địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: "Nay đại 
chúng Tỷ-kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm các 
phước đức. Nay là thời làm các phước đức"; họ có cúng dường các món ăn 
gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ có lòng từ 
mẫn đối với các gia chủ. 


(VI) (236) Không Tán Thán Tưong Xứng 

1. - Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng bị rơi vào 
địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán nguời không đáng đuợc tán 
thán; không suy xét, không thẩm sát, không tán thán nguời đáng đuợc tán 
thán; không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin (làm rõ ràng) vào những 
chỗ không đáng đuợc tịnh tín; không suy xét, không thẩm sát, không đặt 
lòng tin vào những chỗ đáng đuợc tịnh tín; làm rơi rớt các vật tín thí. 

Do thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng bị rơi vào 
địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng 
sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? 

4. Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán nguời không đáng đuợc tán thán; 
có suy xét, có thẩm sát, tán thán nguời đáng đuợc tán thán; có suy xét, có 
thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chồ đáng đuợc tịnh tín; có suy xét, 
có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng đuợc tịnh tín; không làm rơi 
rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng sanh 
lên cõi trời. 


(VII) (237) Xan Tham (1) 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Không suy xét, không thẩm sát, tán thán nguời không đáng đuợc tán thán; 
không suy xét, không thẩm sát, không tán thán nguời đáng đuợc tán thán; 
xan tham trú xứ, tham đắm trú xứ; xan tham gia đình, tham đắm gia đình; 
làm cho rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ nhu vậy tuơng xứng bị rơi vào địa 
ngục. 



3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng 
sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? 

4. Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán; 
có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán; không xan tham 
trú xứ, không tham đắm trú xứ; không xan tham gia đình, không tham đắm 
gia đình; không làm cho rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ Kheo trú tại chồ như vậy tương 
xứng sanh lên cõi trời. 


(VIII) (238) Xan Tham (2) 

(Như kinh 237, bỏ ''tham đắm trú xứ", bỏ "tham đắm gia đình", thay thế 
"làm cho rơi rớt vật thỉ" bằng "xan tham lợi dưỡng". Phần sau có những 
thay đôi cần thiết.) 

(IX) (239) Xan Tham (3) 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Xan tham chỗ ở, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán 
thán, làm cho các vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo trú tại chồ như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương 
xứng sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? 

4. Không xan tham chỗ ở, không xan tham gia đình, không xan tham lợi 
dưỡng, không xan tham tán thán, không làm cho vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo , Tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương 
xứng sanh lên cõi trời. 


(X) (240) Xan Tham (4) 

(Hoàn toàn giong như kinh 239, chỉ khác pháp thứ năm là "xan tham pháp ", 
thế cho "làm cho vật tín thỉ rơi rớt".) 

—oOo— 



XXV. Phẩm Ác Hành 
(I) (241) Người Ác Hành (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là 
năm? 

2. Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác 
đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thế nào là 
năm? 

4. Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng 
tốt đồn khắp; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. 

(II-IV) (242 - 244) Người Ác Hành (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người thân ác hành... cho 
người khẩu ác hành... cho người ý ác hành (giong như kỉnh 241 với những 
thay đôi cần thiết). 


(V) (245) Người Ác Hành (3) 

(Như kinh 241 chỉ thay hai đoạn sau: "Từ bỏ diệu pháp, an trú phi diệu 
pháp", với những thay đôi cần thiết). 

(VI - VII) (246-248) Người Ác Hành (4) 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người thân ác hành... cho 
người thân thiện hành... cho người khấu ác hành... cho người khấu thiện 
hành... người ý ác hành... cho người ý thiện hành. 

2. Từ mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng 
tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu pháp; an trú diệu pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người ý thiện hành. 


(IX) (248) Nghĩa Địa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. Thế nào là năm? 

2. Bất tịnh, hôi thúi, đáng sợ hãi, trú xứ các phi nhân hung bạo, làm cho 
quần chúng than khóc. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nguời đuợc ví nhu nghĩa 
địa. Thế nào là năm? 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành 
tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh. Ta nói rằng đây là sự 
bất tịnh của nguời ấy. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, sự bất tịnh ấy của nghĩa địa. 
Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, nguời này giống nhu ví dụ ấy. 

5. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khấu nghiệp bất tịnh, thảnh 
tựu ý nghiệp bất tịnh, tiếng ác đuợc đồn khắp. Ta nói rằng đây là mùi hôi 
thúi của nguời ấy. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, mùi hôi thúi ấy của nghĩa địa. 
Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, nguời này giống nhu ví dụ ấy. 

6. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khấu nghiệp bất tịnh, 
thành tựu ý nghiệp bất tịnh, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh tránh né đứng 
xa. Ta nói rằng đây là sự đáng sợ hãi của nguời ấy. Ví nhu, này các Tỷ- 
kheo, sự đáng sợ hãi của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, nguời này 
giống nhu ví dụ ấy. 

7. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khấu nghiệp bất tịnh, thành 
tựu ý nghiệp bất tịnh, sống chung với những hạng nguời cũng đồng chung 
với nếp sống ấy. Ta nói rằng đây là trú xứ hung bạo của nguời ấy. Ví nhu, 
này các Tỷ-kheo, trú xứ các phi nhân hung bạo của nghĩa địa, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, nguời này giống nhu ví dụ ấy. 

8. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khấu nghiệp bất tịnh, 
thành tựu ý nghiệp bất tịnh này, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh thấy vậy 
trở thành bất mãn và nói: "Ôi thật là kho cho chúng tôi, chúng tôi phải chung 
sống với những nguời nhu vậy". Ta nói rằng đây là làm cho quần chúng than 
khóc của nguời ấy. Ví nhu này các Tỷ-kheo, nghĩa địa là chỗ làm cho nhiều 
nguời than khóc, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, nguời này giống nhu ví dụ 
ấy. 



Đây là năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, trong người được ví như nghĩa địa. 

(X) (250) Tịnh Tín Đối Vói Một Ngưòi 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong lòng tịnh tín đối với một 
người. Thế nào là năm? 

2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, một người có lòng tịnh tín, và người 
ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng ngưng chức vị 
ấy. Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy bị chúng Tăng 
ngưng chức", và người này không còn nhiều tịnh tín đối với các Tỷ-kheo, 
người này không có liên hệ với các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ với các 
Tỷ-kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, 
người này thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ nhất, này các Tỷ- 
kheo, trong sự tịnh tín đối với một người. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong người nào, một người có lòng tịnh tín, và 
vị ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng bắt vị ấy 
ngồi vào phía cuối. Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy 
bị chúng Tăng bắt ra ngồi phía cuối", và người này không còn nhiều tịnh tín 
đối với các Tỷ-kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các Tỷ-kheo, 
người này không có liên hệ đến các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ với các 
Tỷ-kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, 
người này thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ hai, này các Tỷ- 
kheo, trong sự tịnh tín đối với một người. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong người nào, một người có lòng tịnh tín, rồi 
người ấy đi vào một địa phương khác...người ấy bị loạn tâm...người ấy mạng 
chung. Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy mạng 
chung". Người này không liên hệ đến các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ 
với các Tỷ-kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe 
diệu pháp, người này thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm, 
này các Tỷ-kheo, trong sự tịnh tín đối với một người. 


—oOo— 

XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới 
(251) Cụ Túc Giói 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần được trao cụ 
túc giới. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô 
học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần được trao cụ túc 
giới. 


(252 - 253) Che Chở Và Phục Vụ 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải cho sở y 
chỉ...cần phải được một Sa-di làm thị giả. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô 
học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải được một sa- 
di làm thị giả. 


(254) Xan Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm? 

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán 
thán, xan tham pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Trong năm xan tham này, này các 
Tỷ-kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là xan tham pháp. 

(255) Phạm Hạnh 

1. - Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được 
thực hiện. Thế nào là năm? 

2. Do đoạn tận, cắt đứt xan tham trú xứ, Phạm hạnh được thực hiện. Do đoạn 
tận, cắt đứt xan tham gia đình...xan tham lợi dưỡng...xan tham tán thán...xan 
tham pháp, Phạm hạnh được thực hiện. 



Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được 
thực hiện. 


(256) Thiền 

1. - Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng 
đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm? 

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán 
thán, xan tham pháp. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt 
và an trú sơ Thiền. 

3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú 
sơ Thiền. Thế nào là năm? 

4. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán 
thán, xan tham pháp. 

Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ 
Thiền. 


(257 - 263) Thiền và Thánh Quả (1) 

1. - Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư... không thể có giác 
ngộ Dự lưu quả... Nhất lai quả... Bất lai quả... A-la-hán quả. Thế nào là 
năm? 

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán 
thán, xan tham pháp. 

Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ 
A-la-hán quả. 

3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư... có thể chứng ngộ Dự lưu 
quả... Nhất lai... Bất lai... A-la-hán quả. Thế nào là năm? 



Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thế chứng ngộ A-la-hán 
quả. 


(264 - 271) Thiền và Thánh Quả (2) 

(Như các kỉnh trên, chỉ thay pháp thứ năm xan tham pháp bằng không biết 
ơn, không nhớ ơn)... 

(272) Người Tri Phạn (Coi bữa ăn) 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được lựa 
chọn là người tri phạn. Thế nào là năm? 

2. Đi đến dục, đi đến sân, đi đến si, đi đến sợ hãi, không biết chỉ định và 
không chỉ định. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được lựa chọn là 
người tri phạn. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được lựa chọn là 
người tri phạn. Thế nào là năm? 

4. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, 
biết chỉ định và không chỉ định. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được lựa chọn là người 
tri phạn. 


(273 - 277) Tri Phạn 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đã được lựa 
chọn là tri phạn, thời không nên gửi đi... được lựa chọn, nên gửi đi... cần 
phải biết là một người ngu... cần phải biết là một người trí... tự mình xử sự 
như kẻ bị mất gốc, bị thưong tích... tự mình xử sự không như người bị mất 
gốc, bị thưong tích... như vậy tưong xứng bị rơi vào địa ngục... như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới... Thế nào là năm? 

2. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, 
biết chỉ định và không chỉ định. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người tri phạn như vậy tương 
xứng được sanh lên Thiên giới. 



(278 - 342) Các Người Khác 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nên lựa chọn là 
người chỉ định phân phối sàng tọa, nên lựa chọn là người phân phối sàng 
tọa... không biết phân phổi và không phân phối... biết phân phối và không 
phân phối... không nên lựa chọn là người giữ kho... nên lựa chọn là người 
giữ kho... không biết bảo vệ và không bảo vệ... biết bảo vệ và không bảo 
vệ... không nên lựa chọn là người nhận y... nên lựa chọn là người nhận y... 
không biết lấy và không lấy... biết lấy và không lấy... không nên lựa chọn là 
người chia y... nên lựa chọn là người chia y... không nên lựa chọn là người 
chia cháo... nên lựa chọn là người chia cháo... không nên lựa chọn là người 
chia trái... nên lựa chọn là người chia trái... không nên lựa chọn là người chia 
bánh... nên lựa chọn là người chia bánh... không biết chia và không chia... 
biết chia và không chia... không nên lựa chọn là người phân phát các vật 
dụng nhỏ nhặt... nên lựa chọn là người phân phát các vật dụng nhỏ nhặt... 
không biết phân phát và không phân phát... biết phân phát và không phân 
phát... không nên lựa chọn là người lãnh thọ nội y... nên lựa chọn là người 
lãnh thọ nội y... không nên lựa chọn là người nhận lấy bình bát... nên lựa 
chọn là người nhận lấy bình bát... không biết nhận lấy và không nhận lấy... 
biết nhận lấy và không nhận lấy... không nên lựa chọn là người quản đốc 
người làm vườn... nên lựa chọn là người quản đốc người làm vườn... không 
nên lựa chọn là người giám sát Sa-di... nên lựa chọn là người giám sát Sa- 
di... được lựa chọn không nên gửi đi... được lựa chọn nên gửi đi... cần phải 
biết là một người ngu... cần phải biết là một người Hiền trí... tự xử sự như kẻ 
bị mất gốc, bị thưong tích... tự xử sự như không bị mất gốc, không bị thương 
tích... như vậy tương xứng rơi vào địa ngục... như vậy tương xứng được sanh 
lên Thiên giới... Thế nào là năm? 

2. Không đi đến dục, không đi đến sân, không đi đến si, không đi đến sợ hãi, 
biết gửi đi và không gửi đi. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người giám sát Sa-di như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

(343) Năm Pháp (1) 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2. Sát sanh; lấy của không cho; sống không Phạm hạnh; nói láo; đắm say 
rượu men, rượu nấu. 



Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng bị 
rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng 
được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm? 

4. Từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ không Phạm hạnh; từ bỏ 
nói láo; từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được 
sanh lên Thiên giới. 


(344 - 350) Năm Pháp (2) 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ni... vị chánh học 
nữ... vị nam Sa-di... vị nữ sa-di, vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ như vậy tương 
xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? 

2-4 (như kinh 343, với những thay đổi cần thiết) 

(351 - 360) Năm Pháp (3) 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị tà mạng ngoại đạo ly hệ... đệ 
tử trọc đầu... bện tóc... các du sĩ... các đệ tử của Magandika... kẻ theo phái 
cầm chỉa ba... người theo phái không phản đối... người theo phái Gotama... 
người theo thiện pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 
năm? 

2. Sát sanh, lấy của không cho, không có Phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu 
men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người theo thiện pháp như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

(361) Tham (1) 

1. - Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là năm? 

2. Bất tịnh tưởng, tư tưởng, nguy hại tưởng, tưởng yếm ly đối với đồ ăn, 
tưởng không có gì đáng ai lạc ở đời. 



Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 

(362 - 363) Tham (2) 

1. - Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là năm? 

2. Vô thuờng tuởng, vô ngã tuởng, tử tuởng, tuởng yếm ly đối với đồ ăn, 
tuởng không có gì đáng ai lạc ở đời...Vô thuờng tuởng, khố tuởng trong vô 
thuờng, vô ngã tuởng trong khố, tuởng từ bỏ, tuởng ly tham. 

Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 

(364 - 365) Tham (3) 

1. - Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 
Thế nào là năm? 

2. Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn... Tín lực, tấn lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực. 

Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp này cần phải tu tập. 

(366 - 400) Tham (4) 

1. - Này các Tỷ-kheo, muốn biến tri tham... muốn đoạn diệt... muốn đoạn 
tận... muốn hủy diệt... muốn hoại diệt... muốn ly tham... muốn diệt tận... 
muốn xả bỏ... muốn từ bỏ tham, năm pháp này cần phải tu tập... 

Muốn biến tri... muốn đoạn diệt... muốn đoạn tận... muốn hủy diệt... muốn 
hoại diệt... muốn ly tham... muốn diệt tận... muốn xả bỏ... muốn từ bỏ sân... 
si... phẫn nộ... hiềm hận... giả dối... não hại... tật đổ... xan tham... man trá... 
phản trắc... cứng đầu... cuồng nhiệt... mạn... quá mạn... kiêu căng... phóng 
dật... ,năm pháp này cần phải tu tập. 

-ooOoo- 

Chương VI - Sáu Pháp 
I. Phẩm Đáng Được Cung Kính 
(I) (1) Đáng Được Cung Kính (1) 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. 
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Thưa vâng, bạch 
Thế Ton". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, 
không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết pháp, không có 
ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở đời. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. 


(II) (2) Đáng Được Cung Kính (2) 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính... 
là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng được các loại thần thông: một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên 
ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất 
liền, ngồi kiết già hay đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và 
rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có 
thể tự thân bay đến Phạm thiên. 

3. Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe được hai loại tiếng, chư Thiên và 
loài Người ở xa và gần. 



4. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Nguời với tâm của mình, 
vị ấy rõ biết nhu sau: "Tâm có tham, rõ biết là tâm có tham, hay tâm ly 
tham... hay tâm có sân... hay tâm ly sân... hay tâm có si... hay tâm ly si... hay 
tâm chuyên chú... hay tâm tán loạn... hay đại hành tâm... hay không phải đại 
hành tâm... hay tâm chua vô thuợng... hay tâm vô thuợng... hay tâm Thiền 
định... hay tâm không Thiền định... hay tâm giải thoát... hay tâm không giải 
thoát, rõ biết là tâm không giải thoát". 

5. Nhớ đến các đời sống quá khứ, nhu một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, muời đời, hai muoi đời, ba muoi đời, bốn muoi đời, năm muoi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta 
có tên nhu thế này, dòng họ nhu thế này, giai cấp nhu thế này, thọ khổ lạc 
nhu thế này, tuổi thọ đến mức nhu thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta đuợc 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên nhu thế này, dòng họ nhu thế này, 
giai cấp nhu thế này, thọ khổ lạc nhu thế này, tuổi thọ đến mức nhu thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta đuợc sanh ra ở đây". Nhu vậy vị ấy nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cuơng và các chi tiết. 

6. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh nguời hạ liệt, kẻ cao sang, nguời đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, nguời may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các 
chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phỉ báng các bậc thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những nguời này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các 
bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những nguời 
này, sau khi thân hoại mạng chung, đuợc sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi 
đời này. Nhu vậy, vị ấy với Thiên nhãn, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh nguời hạ liệt, kẻ cao sang, nguời đẹp đẽ, kẻ 
thô xấu, nguời may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Do đoạn 
tận các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính, 
đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc cúng duờng, đáng đuợc chắp tay, là vô 
thuợng phuớc điền ở đời. 


(III) (3) Các Căn 



1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính... 
là phuớc điền vô thuợng ở đời. Thế nào là sáu? 

2. Với tín căn, với tấn căn, với niệm căn, với định căn, với tuệ căn, do đoạn 
tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính... 
là vô thuợng phuớc điền ở đời. 

(IV) (4) Các Lực 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính... 
là vô thuợng phuớc điền ở đời. Thế nào là sáu? 

2. Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, do đoạn tận các lậu hoặc, tự 
mình với thắng trí, ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính... 
là vô thuợng phuớc điền ở đời. 

(V) (5) Con Ngựa Thuần Chủng (1). 

1- Thành tựu sáu chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện, thuần 
chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và đuợc xem là 
một biếu tuợng của vua. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các huơng, kham nhẫn các 
vị, kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc. 

Thành tựu sáu chi phần này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện, 
thuần chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và đuợc 
xem là một biếu tuợng của vua. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu 
pháp, Tỷ-kheo đáng đuợc cúng duờng... là ruộng phuớc vô thuợng ỏ đời. 
Thế nào là sáu? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các huong, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc, kham 
nhẫn các pháp. 



Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính... 
là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 


(VI - VII) (6 - 7) Con Ngựa Thuần Chủng (2) 

(Như kinh trên, sổ 5, chỉ thay đổi "đầy đủ dung sắc", với "đầy đủ sức mạnh " 
cho sổ 6, và với "đầy đủ tốc lực" cho sổ 7). 

(VIII) (8) Vô Thượng 

1. - Có sáu vô thuợng này, này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu? 

2. Kiến vô thuợng, văn vô thuợng, lợi đắc vô thuợng, học vô thuợng, hành 
vô thuợng, tùy niệm vô thuợng. Này các Tỷ-kheo, có sáu vô thuợng này. 

(IX) (9) Tùy Niệm Xứ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thế nào là sáu? 

2. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm 
Thí, tùy niệm Thiên. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu tùy niệm này. 

(X) (10) Mahànàma 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích - ca, tại Kapilavatthu, khu vuờn 
Nigrodha. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma 
bạch Thế Tôn: 

- Vị Thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, 
đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn? 

- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với 
nếp sống này, sống một cách sung mãn. 

2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn... 
Phật, Thế Tôn". Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Nhu Lai, trong 
khi ấy, tâm không bị tham chi phổi, tâm không bị sân chi phổi, tâm không bị 
si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy đuợc chánh trực, nhờ dựa vào Nhu Lai. 
Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, đuợc nghĩa tín thọ, 



được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên 
hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật". 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: "Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu!". Này 
Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không 
bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối; trong khi ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào Pháp. Và này Mahànama, Thánh đệ 
tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan 
liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. 

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Pháp". 

4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Tăng: "Diệu hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. ũng lý hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. 
Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ỏ đời". Này 
Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm 
không bị tham chi phối... tâm được định tĩnh. 

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm các Giới của mình: "Giới 
không bị bế vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không có uế tạp, đưa 
đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền 
định". Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm Giới, trong khi ấy, 
tâm không bị tham chi phối... tâm được định tĩnh. 



Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình niệm Thí của mình: "Thật 
là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta, vì rằng với quần chúng bị 
cấu uế xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm không bị cấu uế 
của xan tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng đế được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này Mahànàma, trong 
khi vị Thánh đệ tử tùy niệm bổ thí, trong khi ấy, tâm không bị tham chi 
phổi... tâm được định tĩnh. 

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm bố thí". 

7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập tùy niệm Thiên: "Có chư 
Thiên bổn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, có chư 
Thiên Yàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suất), có chư Thiên Hóa lạc Thiên, 
có chư Thiên Tha hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao 
hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chồ này, 
được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với 
giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư 
Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy 
cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ 
với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Tuệ như vậy cũng đầy đủ nơi ta". Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí 
và Tuệ của tự mình và chư Thiên ấy; trong khi ấy, tâm không bị tham chi 
phối, tâm không bị sân chi phối, không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy 
được chánh trực nhờ dựa vào chư Thiên. Và này Mahànàma, Thánh đệ tử 
với tâm chánh trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên 
hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. 

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Thiên". 



Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, vị 
ấy sống một cách sung mãn với nếp sống này. 


—0O0— 

II. Phẩm Cần Phải Nhớ 

(I) (11) Cần Phải Nhớ (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp cần phải ghi nhớ này. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú thân làm từ đối với các đồng 
Phạm hạnh, truớc mặt lẫn sau lung. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú lời nói từ đối với các đồng 
Phạm hạnh, truớc mặt lẫn sau lung. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú ý nghĩ từ đối với các đồng 
Phạm hạnh, truớc mặt lẫn sau lung. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các lợi duõng đúng pháp, nhận 
đuợc đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận đuợc chỉ trong bình bát, vị ấy 
không phải là nguời không san sẻ các đồ vật nhận đuợc nhu vậy, phải là 
nguời san sẻ dùng chung với các đồng Phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Giới Luật không bị bể 
vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, 
đuợc nguời trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỷ-kheo sống 
thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các đồng Phạm hạnh 
truớc mặt lẫn sau lung. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có khả 
năng huớng thuợng, khiến nguời thực hành chon chánh diệt tận khổ đau, 
Tỷ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến nhu vậy đối với các đồng 
Phạm hạnh cả truớc mặt lẫn sau lung. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. 

(II) (12) Cần Phải Nhớ (2) 


1. - Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỷ-kheo, tạo thành tương ái, 
tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa họp, 
nhất trí. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa 
họp, nhất trí. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú lời nói từ... ý nghĩ từ đổi với 
các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lần sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không 
tranh luận, hòa họp, nhất trí. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, 
nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, 
vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải 
là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Đây là 
pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa 
đồng, không tranh luận, hòa họp, nhất trí. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các Giới Luật không bị bế 
vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỷ-kheo sống 
thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các vị đồng Phạm hạnh, 
cả trước mặt lần sau lưng. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, 
có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chon chánh diệt tận khổ 
đau, Tỷ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đổi với các vị 
đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng? 

Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ, này các Tỷ-kheo, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 


(III) (13) Xuất Ly Giói 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. Thế nào là sáu? 



2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu từ tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần phải được 
nói như sau: "Chớ có như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên 
tạc Thê Tôn. Xuyên tạc Thê Tôn như vậy không tôt. Thê Tôn không nói nhu 
vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường họp không phải như 
vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn 
ngự trị, an trú; sự kiện như vậy không xảy ra, này Hiền giả, cái này có khả 
năng giải thoát sân tâm, tức là từ tâm giải thoát". 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập, bi 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy 
cần phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. 
Chớ có xuyên tạc Thê Tôn. Xuyên tạc Thê Tôn như vậy không tôt. Thê Tôn 
không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Ai tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cồ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy 
vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền giả, 
cái này có khả năng giải thoát hạt tâm, tức là bi tâm giải thoát". 

4. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập hỷ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Chớ có như vậy. Hiền giả chớ nói như vậy. Chớ có 
xuyên tạc Thê Tôn. Xuyên tạc Thê Tôn như vậy thật không tôt. Thê Tôn 
không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Neu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy 
vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền 
giả, cái này có khả năng giải thoát bất lạc tâm, tức là hỷ tâm giải thoát". 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập xả tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần 
được nói: "Chớ có như vậy, Hiền giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như 
vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường họp không phải như 
vậy. Neu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm 



thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn 
ngự trị an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền giả, cái này có khả 
năng giải thoát tham tâm, tức là xả tâm giải thoát". 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập vô tướng tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy niệm tướng". Vị ấy 
cần phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. 
Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế 
Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Trường 
họp không phải như vậy. Neu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh 
cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này 
Hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tất cả tướng, tức là vô tướng tâm 
giải thoát". 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: "Tôi đã từ bỏ tư tưởng 
"Tôi là". Tôi không có tùy quán "Cái này là tôi", tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, 
do sự xâm chiếm tâm tôi và an trú". Vị ấy cần được nói như sau: "Chớ có 
như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc 
Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, 
sự kiện không phải như vậy. Trường họp không phải như vậy. Với ai đã từ 
bỏ tư tưởng "Tôi là", với ai không có tùy quán "Cái này là tôi", tuy vậy, mũi 
tên nghi ngờ, do dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú; sự kiện không xảy ra 
như vậy. Này Hiền giả, cái này có khả năng giải thoát mũi tên nghi hoặc do 
dự, tức là sự nhổ lên kiêu mạn "Tôi là"". 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 

(IV) (14) Hiền Thiện 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả Tỷ-kheo" - 
"Thưa Hiền giả". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo nếu sống nếp sống như vậy, như vậy, do 
sống nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện, khi 
mệnh chung không được hiền thiện! Và như thế nào, này các Hiền giả, Tỷ- 
kheo sống nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện, 
khi mệnh chung không được hiền thiện? 



3. Ớ đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo ưa công việc, thích thú công việc, 
chuyên tâm ưa thích công việc; ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 
tâm ưa thích nói chuyện; ưa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích ngủ; ưa 
hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng; ưa liên lạc 
giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao 
thiệp; ưa hý luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa thích hý luận. Như vậy, 
này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm chung 
không được hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Này các 
Hiền giả, đây được gọi là Tỷ-kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân đế 
chân chánh chấm dứt khổ đau. 

4. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo nếu sống nếp sống như vậy, như vậy, do sống 
nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền thiện, khi mệnh chung 
được hiền thiện. Và như thế nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền thiện, khi mạng chung được 
hiền thiện? 


5. Ớ đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không ưa công việc, không thích thú 
công việc, không chuyên tâm ưa thích công việc; không ưa nói chuyện, 
không thích thú nói chuyện, không chuyên tâm ưa thích nói chuyện; không 
ưa ngủ, không thích thú ngủ, không chuyên tâm ưa thích ngủ; không ưa hội 
chúng, không thích thú hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng; 
không ưa liên lạc giao thiệp, không thích thú liên lạc giao thiệp, không 
chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp; không ưa hý luận, không thích thú 
hý luận, không chuyên tâm ưa thích hý luận. Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ- 
kheo sống nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền thiện, khi 
mệnh chung được hiền thiện. Này các Hiền giả, đây được gọi là Tỷ-kheo ái 
lạc Niết-bàn, từ bỏ có thân đế chân chánh chấm dứt khổ đau. 

Ai chuyên ưa hỷ luận, 

Như thích thủ hỷ luận, 

Đi ngược lại Niết-bàn, 

Nơi an ôn vô thượng. 

Ai từ bỏ hỷ luận, 

Ưa thích không hỷ luận. 

Thuận hướng đến Niết-bàn, 

Nơi an ôn vô thượng. 

(V) (15) Không Hối Hận 

1. Ớ noi đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 



- Này chư Hiền, Tỷ-kheo nếu sống nếp sống như vậy, như vậy, do nếp sống 
như vậy, khi lâm chung có hổi hận, khi mệnh chung có hổi hận. Và như thế 
nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống như vậy, như vậy, khi lâm 
chung có hối hận, khi mệnh chung có hối hận? 

2.... (Giống như kinh số 14, chỉ khác là thay thế không hiền thiện bằng có 
hổi hận, thay thế có hiền thiện bằng không hổi hận)... 

(VI) (16) Cha Mẹ Của NakuLa (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 

2. -Thưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa 
Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế 
Tôn quở trách người khi mệnh chung còn mong cấu ái luyến. Thưa Gia chủ, 
Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa". Thưa Gia chủ, 
chớ có nghĩ như vậy! Thưa Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 
Thưa Gia chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con 
và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong cầu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm còn 
mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn mong 
cấu ái luyến. 

Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: "Nữ Gia chủ, mẹ của 
Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia chủ, 
chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa Gia chủ, Gia chủ cũng đã biết, trong mười 
sáu năm chúng ta sống làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành Phạm hạnh 
như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong 
cầu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung còn mong cầu 
ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: "Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 
vậy! Sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiều hơn, 
sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh 
chung với tâm còn mong cầu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là người khi 



mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách nguời khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

Thua Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ nhu sau: "Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thua 
Gia chủ, chớ có suy nghĩ nhu vậy! Thua Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ 
tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ Giới Luật một cách đầy đủ, tôi 
là một trong những nguời ấy. Neu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay, 
Thế Tôn đang ỏ giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá sấu, rừng Bhesakàla, 
vuờn Lộc Uyển, nguời ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thua Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến! Đau khổ, thua Gia chủ, 
là nguời khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách 
nguời khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

Thua Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ nhu sau: "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula 
không có chứng đuợc nội tâm tịnh chỉ". Thua Gia chủ, chớ có suy nghĩ nhu 
vậy! Thua Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của 
Thế Tôn còn chứng đuợc nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. 
Neu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ỏ giữa dân chúng 
Bhagga, tại núi Cá sấu, rừng Bhesakàla, vuờn Lộc Uyển, nguời ấy hãy đi 
đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thua Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong cầu ái luyến! Đau khổ, thua Gia chủ, là nguời khi mệnh chung, tâm 
còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách nguời khi mệnh chung tâm còn 
mong cầu ái luyến. 

Thua Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ nhu sau: "Nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula, trong Pháp và Luật này không đạt đuợc thể nhập, không đạt đuợc an 
trú, không đạt đuợc thoải mái, không vuợt khỏi nghi hoặc, không rời đuợc 
do dự, không đạt đuợc vô úy, còn phải nhờ nguời khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Su". Thua Gia chủ, chớ có suy nghĩ nhu vậy! Thua Gia chủ, cho 
đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn, trong Pháp và 
Luật này đạt đuợc thể nhập, đạt đuợc an trú, đạt đuợc thoải mái, vượt khỏi 
nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác sống 
trong lời dạy đức Bổn Sư, tôi sẽ là một trong những người ấy. Neu có ai có 
nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ỏ giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến Thế 
Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong 
cầu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn 
mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn mong 
cầu ái luyến. 



3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của Nakula giáo giới với lời giáo 
giới này, bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh ấy của gia chủ, cha của 
Nakula. Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi lành bệnh 
không bao lâu, chông gậy đi đen Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngồi 
xuống một bên: 

4. - Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo lợi ích thay cho Ông, 
này Gia chủ! Được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn 
hạnh phúc, đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. Cho đến khi nào, này Gia chủ, 
Ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng gìn giữ Giới Luật viên mãn, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, này Gia 
chủ, Ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm tịnh 
chỉ, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, 
này Gia chủ, Ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, trong Pháp và 
Luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi 
nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ người khác 
sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong 
những vị ấy. Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo lợi ích thay 
cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì 
muốn hạnh phúc, đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 

(VII) (17) Cha mẹ Của Nakula (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
giảng đường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Tôn giả 
Sàriputta vào buổi chiều, sau khi từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến giảng 
đường; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmoggallàna, Tôn giả Mahàkassapa, Tôn giả Mahàkaccàna, Tôn giả 
Mahàkotthita, Tôn giả Mahàcunda, Tôn giả Mahàkappina, Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy đi đến giảng đường; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi như vậy đến quá phần lớn của đêm, từ 
chồ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Các Tôn giả ấy, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. Nhưng tại đấy, các 
Tỷ-kheo tân học xuất gia không bao lâu, đi đến Pháp và Luật này chưa nhiều 
thời gian, ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng. Rồi Thế Tôn với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân thấy các Tỷ-kheo ấy ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng, 



thấy vậy liền đi đến giảng đường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ấy: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Sàriputta ở đâu? Mahàmoggallàna ở đâu? 
Mahàkassapa ở đâu? Mahàkaccàna ở đâu? Mahàkotthita ở đâu? Mahàcunda 
ở đâu? Mahàkappina ở đâu? Anuruddha ở đâu? Revata ở đâu? Ananda ở 
đâu? Này các Tỷ-kheo, các đệ tử trưởng lão ấy đã đi đâu? 

- Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. 

- Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy không có các Tỷ-kheo trưởng lão, các 
tân học Tỷ-kheo ngáy và ngủ cho đến trời sáng! 

Các Thầy nghĩ thế nào? Này các Tỷ-kheo! Các Thầy có thấy và có nghe như 
sau: "Một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, sống chuyên tâm hưởng thọ 
cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghĩ, có 
thể cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích"? 

- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: Này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, sống chuyên 
tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về 
ngủ nghỉ, có thể cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa 
thích. 

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như 
sau: "Người thôn quê sống trên đất trại của người cha, vị tướng quân trong 
quân đội, vị thôn trưởng ở làng, vị tổ trưởng các tổ họp sống chuyên tâm 
hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ 
nghỉ, có thể trọn đời làm tổ trưởng các tổ họp và được các tổ viên ái mộ, ưa 
thích"? 

- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Tỷ-kheo: Một người thôn quê sống trên đất trại của người cha, 
vị tướng quân sống trong quân đội, vị hôn trưởng ở làng, vị tổ trưởng các tổ 
họp sống chuyên tâm hưởng thọ lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về 



ngủ nghỉ có thể trọn đời làm tổ trưởng các tổ hợp và được các tổ viên ái mộ 
và ưa thích. 

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có hay có nghe như sau: 
"Vị Sa-môn hay Bà-la-môn sổng chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích 
lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn 
môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các 
thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác 
chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát"? 

- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau, này các Tỷ-kheo: Một vị Sa-môn hay Bà-la-môn sống chuyên tâm 
hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ 
nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú 
tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống 
chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 

3. Với căn môn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ, chuyên tâm cảnh giác, 
quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống chuyên tâm tu tập các 
pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thế tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(VIII) (18) Con Cá 

1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Trong khi đi giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ, một 
người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá. Thấy vậy, Ngài bước 
xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi 
ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy người đánh cá kia, sau khi bắt cá, 
giết cá, giết cá, đang bán cá? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 



- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe 
như sau: "Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá; do nghiệp 
ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưõi ngựa, cưỡi xe, cưõi cồ xe, được 
thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất 
đống"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá; do nghiệp ấy, 
do mạng sống ấy, được cưõi voi, cưõi ngựa, cười xe, hay cưõi cồ xe, hay 
được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất 
đống"? Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người đánh cá ấy với ác ý nhìn các con cá 
bị giết, bị đem đi giết hại, vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cười ngựa, 
cưỡi xe, hay cưõi cồ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được 
sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đống. 

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như 
sau: "Một người đồ tể, sau khi giết các con bò, giết các con bò rồi đi bán; do 
nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi voi, cưõi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cồ 
xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản lớn hay tài 
sản chất đống"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như 
sau: "Một người đồ tể, sau khi giết bò, giết bò rồi đem bán; do nghiệp ấy, do 
mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cười xe, hay cười cồ xe, hay được 
thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống"? 
Vì sao? Người đồ tể giết bò ấy với ác ý nhìn các con bò bị giết, bị đem đi 
giết hại, vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưõi xe, hay cưỡi 
cồ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài 
sản lớn và tài sản chất đống. 

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như 
sau: "Một người giết dê... một người giết heo... một người giết chim... hay 
một người giết các loài thú rừng, sau khi giết các thú rừng, giết các thú rừng 
rồi đem bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi voi... hay được sống 
giữa các tài sản lớn và tài sản chất đống"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 



- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe... Vì 
sao? Người giết các loài thú rừng ấy, với ý nhìn các con thú rừng bị giết, bị 
đem đi giết hại; vì vậy người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi 
ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cồ xe, không được thọ hưởng 
các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống. 

Thật vậy, này các Tỷ-kheo, ai với ác ý nhìn các loài bàng sanh bị giết, đem 
đi giết hại; vì vậy, người ấy không được cưõi voi, không được cưỡi ngựa, 
không được cưõi xe, không được cưỡi cồ xe, không được thọ hưởng các tài 
sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống. Còn nói 
gì về người với ác ý nhìn các loài Người bị giết, bị đem đi giết hại! Thật vậy, 
này các Tỷ-kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

(IX) (19) Niệm Chết (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại Ginjakàvasattha. Tại đấy, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các Tỷ-kheo, 
các Thầy hãy tu tập niệm chết. 

3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng ta sống ngày và 
đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 



- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng ta sống trọn ngày 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch 
Thê Tôn, con tu tập niệm chêt. 

5. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng cho đến khi nào 
ta còn ăn đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". 
Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

6. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu 
tập niệm chết. 

7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng cho đến khi nào 
ta còn ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 

8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 



- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Cho đến khi nào, sau khi thở 
vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời 
dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
tu tập niệm chết. 

9. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo ấy: 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta 
sống ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta 
sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho 
đến khi nào ta còn ăn đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu 
tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, 
năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm 
nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
"Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến khi nào sau khi 
thở vào, ta thở ra hay sau khi thỏ ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến 
lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, những Tỷ- 
kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm 
chết đế đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải tu học như sau: 

10. "Hãy sống không phóng dật! Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết đế 
đoạn diệt các lậu hoặc". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(X) (20) Niệm Chết (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại Gkỹakàvasatha. Tại đấy, Thế Tôn dạy 
các Tỷ-kheo: 

2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Tu tập 
niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào thời đưa 
đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử? 



3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy 
tư như sau: "Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: "Con rắn có 
thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có 
thể mệnh chung. Như vậy sẽ trở ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. 
Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm 
có thể khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Và như vậy 
có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: "Neu ta còn có những pháp ác 
bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể 
là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như 
vậy, biết được như sau: "Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, 
nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyến, 
chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các Tỷ-kheo, áo bị cháy hay đầu bị 
cháy, thời đế dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, 
tinh tấn, tinh cần, nồ lực, không có thối chuyến, chánh niệm và tỉnh giác. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận các ác bất thiện pháp 
ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nồ lực, không có 
thối chuyến, chánh niệm và tỉnh giác. Neu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, 
biết được như sau: "Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu 
ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải 
học tập trong các thiện pháp. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư 
như sau: "Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: "Con rắn có thể 
cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể 
mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té 
xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động 
ta, hay đàm có thể khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. 
Và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta". 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: "Neu ta còn có 
những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong 
ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau: "Ta có những pháp ác 
bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có 
thể là chướng ngại cho ta", thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận 
các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh 
cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các 



Tỷ-kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần 
phải tận lực tác động uớc muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, 
đế đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động uớc muốn, 
tinh tấn, tinh cần, nồ lực, không có thối chuyến, chánh niệm và tỉnh giác. 
Neu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết đuợc nhu sau: "Ta có những pháp ác 
bất thiện chua đuợc đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có 
thể là chuông ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải sống 
hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, niệm chết, tu tập nhu vậy, làm cho sung mãn nhu vậy thời 
đuợc quả lớn, đuợc lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. 


—0O0— 

III. Phẩm Trên Tắt Cả 

(I) (21) Tại Sàmagàma 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Sàmagàma, gần hồ sen. 
Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 

- Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đua đến Tỷ-kheo thối đọa. Thế nào là ba? 
ưa thích công việc, ua thích nói chuyện, ua thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, 
bạch Thế Tôn, đua đến Tỷ-kheo thối đọa. 

Vị Thiên nhân ấy nói nhu vậy. Bậc Đạo Su chấp nhận. Vị Thiên nhân ấy, 
với ý nghĩ: "Bậc Đạo Su đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
huớng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Ta; sau khi đến, vị ấy 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy nói với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đua đến Tỷ-kheo thối đọa. 
Thế nào là ba? ưa thích công việc, ua thích nói chuyện, ua thích ngủ nghỉ. 


Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo thối đọa". Này các Tỷ-kheo, 
Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân bên 
hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chồ. Này các Tỷ-kheo, thật không được gì 
cho các Thầy, thật không khéo được gì cho các Thầy, vì rằng các Thiên nhân 
ấy biết được các pháp dắt dẫn các Thầy thối đọa trong các thiện pháp. Này 
các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối đọa? Ưa hội chúng, ác 
ngôn, ác bạn hữu. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo đưa đến thối đọa. 

4. Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ đã thổi đọa trong các thiện 
pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các 
Tỷ-kheo, những ai trong tưong lai sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả 
đều vì sáu pháp này, sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các Tỷ kheo, 
những ai trong hiện tại bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu 
pháp này, bị thối đọa trong các thiện pháp. 

(II) (22) Không Thối Đoạ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa này, Ta sẽ thuyết, hãy 
lắng nghe. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu pháp không thối đọa? 

Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội 
chúng, thiện ngôn, thiện bạn hữu. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 

3. Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời quá khứ không bị thối đọa, trong 
các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này, không bị thối đọa trong các 
thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời vị lai sẽ không bị thối đọa 
trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này, sẽ không bị thối đọa trong 
các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời hiện tại không bị thổi 
đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này, không bị thối đọa 
trong các thiện pháp. 



(III) (23) Sợ Hãi 


1. - Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các Tỷ- 
kheo, là đồng nghiệp với các dục. Bệnh, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
các dục. Cục bướu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với các dục. 

2. Và này các Tỷ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? 

Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước 
muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát 
khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. 

3. Này các Tỷ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lầy là 
đồng nghĩa với các dục? 

Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay 
trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn 
lầy. Do vậy bùn lầy là đồng nghĩa với các dục. 

Sợ hãi và khô đau, 

Bệnh hoạn và cục bướu, 

Cả hai tham dính bùn, 

Được gọi là các dục, 

Tại đấy kẻ phàm phu, 

Tham dam và chấp trước, 

Thấy sợ trong chấp thủ, 

Nguồn gốc của tử sanh, 

Không chấp thủ, giải thoát, 

Đoạn tận được sanh tử, 

Chủng đạt được an ôn, 

Được hiện tại tịnh lạc, 

Vượt sợ hãi oán thù, 

Mọi đau khô vượt qua. 

(IV) (24) Núi Tuyết Sơn 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể phá vỡ vua núi 
Tuyết sơn, còn nói gì vô minh hạ liệt. Thế nào là sáu? 



2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thiện xảo nhập được Thiền định, 
thiện xảo trú được Thiền định, thiện xảo xuất khỏi Thiền định, thiện xảo 
trong sự an lạc Thiền định, thiện xảo trong cảnh giới Thiền định, thiện xảo 
trong sự dẫn khởi đến Thiền định. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể phá võ vua núi 
Tuyết son, còn nói gì vô minh hạ liệt. 

(V) (25) Tùy Niệm Xứ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu Tùy niệm xứ này. Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Khi nào, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tùy 
niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra 
khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
năm dục trưong dưỡng. Do lấy cái này làm đối tượng, này các Tỷ-kheo, ở 
đây một sổ các loài hữu tình được thanh tịnh. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: "Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết... được người trí tự mình giác hiểu". Khi nào, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chi 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm 
được chánh trực... các loài hữu tình được thanh tịnh. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn... là ruộng phước vô thượng ở đời". Khi nào, này các Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử niệm Tăng... các loài hữu tình được thanh tịnh. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tùy niệm giới: "Giới không bị bế 
vụn... đưa đến Thiền định". Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử tùy 
niệm giới, trong khi ấy tâm không bị tham chi phổi... các loài hữu tình được 
thanh tịnh. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí của mình: 
"Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta... trong khi ấy, tâm 
không bị tham chi phối... các loài hữu tình được thanh tịnh". 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tùy niệm Thiên: "Có bốn Thiên 
vưong, có chư Thiên cõi Trời Ba mưoi ba, có chư Thiên Yàma, có chư 



Thiên Tusità (Đâu-suất), có chư Thiên Hóa Lạc Thiên, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ 
với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại 
chồ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ với giới, với nghe 
pháp, với thí, với tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta". Khi vị ấy niệm tín, 
giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong khi ấy, tâm 
không bị tham, chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, 
trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. 
Tham, này các Tỷ-kheo là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lấy cái 
này làm đối tượng, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số các loài hữu tình được 
thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sau Tùy niệm xứ. 

(VI) (26) Kaccàna 

1. Tại đấy, Tôn giả Mahàkaccàna gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư Hiền giả Tỷ-kheo! 


- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkaccàna. Tôn giả Mahàkaccàna 
nói như sau: 

2. - Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư Hiền giả! Thế 
Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đã chứng 
ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc, nhờ vậy, các loài hữu tình 
được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, 
chứng ngộ Niết-bàn, tức là sáu Tùy niệm xứ. Thế nào là sáu? 

3. Ở đây, này các Hiền giả, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán... Phật thế Tôn". Này chư Hiền, trong khi Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân hận chi 
phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, 
giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư Hiền, là đồng nghĩa với năm dục 
trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, này chư Hiền, trong tất cả thời, sống với tâm 
đồng đẳng với hư không, rộng lớn quảng đại, vô lượng, không hận, không 
sân. Này chư Hiền, lấy cái này làm đổi tượng, ở đây một số loài hữu tình 
được thanh tịnh. 



4. Lại nữa, này chư Hiền, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: "Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết... được các người có trí tự mình giác hiểu". Này chư Hiền, trong 
khi Thánh đệ tử niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm 
không bị tham chi phổi, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si phổi, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, 
này chư Hiền, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, 
trong tất cả thời, sống với tâm đồng đẳng với hư không, rộng lớn, quảng đại, 
vô lượng, không hận, không sân. Này chư Hiền, lấy cái này làm đối tượng, ỏ 
đây một sổ loài hữu tình được thanh tịnh. 

5-8. Lại nữa, này chư Hiền, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn... là ruộng phước vô thượng ở đời... niệm các giới... niệm 
thí... niệm chư Thiên..." Thánh đệ tử, này chư Hiền, trong khi niệm chư 
Thiên, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phổi, tâm không bị sân chi phối, 
tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải 
thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư Hiền, là đồng nghĩa với các dục 
trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, trong tất cả thời, sống với tâm đồng đẳng với 
hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư 
Hiền, lấy tư tưởng này làm đối tượng, ỏ đây, một số loài hữu tình được 
thanh tịnh. 

Thật vi diệu thay, này chư Hiền! Thật hy hữu thay, này chư Hiền, Thế Tôn, 
bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đã chứng ngộ và 
đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc, nhờ vậy các loài hữu tình được thanh 
tịnh vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là sáu Tùy niệm xứ. 

(VII) (27) Các Thòi Gian (1) 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý? 

2. - Có sáu thời gian, này Tỷ-kheo, đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu 
tập về ý. Thế nào là sáu? 

3. Ớ đây, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với tâm bị dục tham chi 
phổi, bị dục tham ám ảnh, vị ấy không như thật rõ biết dục tham đang khởi 
lên, trong khi ấy, sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được 
nói như sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị dục tham chi phối, bị dục 



tham ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. Lành thay, 
nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi đế đoạn tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được 
tu tập về ý thuyết pháp đế đoạn tham. Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất đế 
đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với tâm bị sân chi phổi, bị 
sân ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, trong khi 
ấy, sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: 
"Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi 
không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp 
cho tôi đế đoạn tận sân". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp đế 
đoạn sân. Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ hai đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã 
được tu tập về ý. 

5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sổng với tâm bị hôn trầm thụy 
miên chi phối, bị hôn trầm thụy miên ám ảnh... bị trạo hối chi phối, bị trạo 
hối ám ảnh... bị nghi chi phối, bị nghi ám ảnh, không nhu thật rõ biết xuất ly 
khỏi nghi được khởi lên, trong khi ấy, sau khi đến, Tỷ-kheo đã được tu tập 
về ý, vị ấy cần được nói như sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghi 
chi phổi, bị tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi đế đoạn tận nghi". Và Tỷ-kheo 
đã được tu tập về ý thuyết pháp đế đoạn tận nghi. Này Tỷ-kheo, đây là thời 
thứ năm đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

8. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ noi tướng nào, do tác ý 
tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, vị ấy không biết, 
không thấy tướng ấy, trong khi ấy, sau khi đi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về 
ý, vị ấy cần được nói như sau: "Thưa Hiền giả, y cứ noi tướng nào, do tác ý 
tướng ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, tôi không biết 
không thấy tướng ấy. Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi đế đoạn 
diệt các lậu hoặc". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp đế đoạn diệt 
các lậu hoặc. Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ sáu đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã 
được tu tập về ý. 

Đây là sái thời gian, mày Tỷ-kheo, đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu 
tập về ý. 


(VIII) (28) Các Thời Gian (2) 

1. Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú tại Bàrànasi, chỗ chư Thiên đọa xứ, vườn 
Lộc Uyến. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, các vị Tỷ- 



kheo ngồi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây đuợc 
khởi lên: 

- Này chu Hiền, thời giờ nào đế đi đến yết kiến vị Tỷ-kheo đã đuợc tu tập về 

ỷ? 

2. Đuợc nói vậy, một Tỷ-kheo bạch với các Tỷ-kheo truởng lão: 

- Thua chu Hiền, khi nào vị Tỷ-kheo đã đuợc tu tập về ý, sau buổi ăn trua, 
trên con đuờng khất thực trở về, sau khi rửa chân, đã ngồi xuống, kiết-già, 
lung thẳng, an trú niệm truớc mặt, đấy là thời đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã 
đuợc tu tập về ý. 

3. Đuợc nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo ấy: 

- Thua Hiền giả, đây không phải thời đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã đuợc tu 
tập về ý. Này Hiền giả, trong khi Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý, sau bữa ăn, trên 
con đuờng khất thực trỏ' về, sau khi rửa chân, ngồi kiết-già, lung thẳng, đế 
niệm truớc mặt, bị mệt mỏi vì đi bộ, trong khi ấy, không cảm thấy khinh an, 
bị mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy, không cảm thấy khinh an. Do vậy, 
không phải thời đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý. Này Hiền giả, 
trong khi Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, 
duới bóng của tịnh xá, ngồi kiết-già, lung thẳng, đế niệm truớc mặt, thời ấy 
chính là thời đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã đuợc tu tập về ý. 

4. Đuợc nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

- Thời ấy không phải thời đế đi yết kiến Tỷ-kheo đã đuợc tu tập về ý. Thua 
Hiền giả, trong khi Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý, vào buổi chiều từ Thiền tịnh 
đứng dậy, duới bóng ngôi tịnh xá, ngồi kiết-già, lung thẳng, đế niệm truớc 
mặt, định tuớng gì vị ấy tác ý ban ngày, định tuớng ấy trong khi ấy đuợc 
hiện hành. Do vậy, đây không phải là thời đế đi yết kiến Tỷ-kheo đã đuợc tu 
tập về ý. Này Hiền giả, Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn, mới 
thức dậy, ngồi kiết-già, lung thẳng, đế niệm truớc mặt. Khi ấy là thời đế đi 
đến yết kiến Tỷ-kheo đã đuợc tu tập về ý. 

5. Đuợc nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo ấy: 

- Khi ấy không phải thời đế đi đến yết kiến Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý. Này 
Hiền giả, trong khi Tỷ-kheo đuợc tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, 
ngồi kiết-già, lung thẳng, đế niệm truớc mặt, trong khi ấy, thân thể đầy nhựa 



sống, vị ấy cảm giác thoải mái, tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, 
khi ấy không phải là thời đế yết kiến Tỷ-kheo được tu tập về ý. 

6. Được nói vậy, Tôn giả Mahà Kaccàna nói với các Tỷ-kheo trưởng lão ấy: 

- Thưa các Hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau: 
Có sáu thời này, Tỷ-kheo nên đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 
Thế nào là sáu? 

7-8. Mahà Kaccàna (lặp lại kỉnh 27 ở trên). 

- Thưa chư Hiền, chính tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như 
sau: Có sáu thời này, Tỷ-kheo cần đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về 

ỷ- 


(IX) (29) Ưdàyi 

1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ đế tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Udàyi: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Lần thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Udàyi: 

- Có bao nhiêu chỗ đế tùy niệm? Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Rồi 
Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Udàyi: 

- Này Hiền giả Udàyi, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ananda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. Bạch Thế Tôn, khi Tỷ- 
kheo nhớ đến nhiều đời trước ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ấy nhớ 
nhiều đời trước với các nét đại cưong và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, đây là 
chỗ đế tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 



- Ta đã biết, này Ananda, kẻ ngu Udàyi này không sống chuyên tâm vào 
tăng thuợng tâm. Này Ananda, có bao nhiêu chỗ đế tùy niệm? 

- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ ba. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, nhu vậy tu tập, nhu 
vậy làm cho sung mãn, đua đến hiện tại lạc trú. 

3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tác ý với tuởng ánh sáng, trú vào tuởng 
ban ngày. Ngày nhu thế nào thời đêm nhu vậy. Đêm nhu thế nào thời ngày 
nhu vậy. Nhu vậy, với tâm rộng mở, không có hạn chế, vị ấy tu tập tâm với 
ánh sáng, chiếu sáng. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập nhu vậy, 
làm cho sung mãn, đua đến chúng đắc tri kiến. 

4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên 
trên, từ đảnh tóc trở xuống, đuợc da bọc và chứa đầy những vật bất tịnh sai 
biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xuơng, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nuớc mắt, mõ da, nuớc miếng, nuớc mủ, 
nuớc ở khóp xuơng, nuớc tiểu. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập 
nhu vậy, làm sung mãn nhu vậy, đua đến đoạn tận tham dục. 

5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví nhu vị Tỷ-kheo thấy một bài thi thể quăng bỏ 
trong nghĩa địa, một ngày hay hai ngày, ba ngày, thi thể ấy truơng phồng 
lên, xanh ứ lại, thối ra mủ chảy. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với thân này nhu 
sau: "Thân này tánh chất là nhu vậy, bản tánh là nhu vậy, không vuợt khỏi 
tánh chất ấy". Ví nhu vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các 
loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; hay bị các chim kêu ăn; hay bị các 
loài chó ăn; hay bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo 
ấy đem so sánh với thân này nhu sau: "Thân này tánh chất là nhu vậy, bản 
tánh là nhu vậy, không vuợt khỏi tánh chất ấy". Ví nhu vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xuơng còn liên kết với nhau, còn dính 
thịt và máu, còn đuợc các đuờng gân cột lại; với các bộ xuong còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt, nhung còn dính máu, còn đuợc các đuờng gân 
cột lại; với các bộ xuơng còn liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn 
đuợc các đuờng gân cột lại; chỉ còn xuong không dính lại với nhau, rải rác 
chỗ này chỗ kia. Ớ đây, là xuơng tay, ỏ đây là xuơng chân, ở đây là xuơng 
ống, ở đây là xuơng bắp vế, ở đây là xuong mông, ỏ đây là xuơng sống, ở 
đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với thân này nhu sau: "Thân này bản 



chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". Hay ví 
như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương 
trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau:: 
"Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy". Đây là chỗ để tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu tập như vậy, được 
làm cho sung mãn như vậy, đưa đến nhổ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khổ... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư. Đây là chồ để tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thể nhập hoàn toàn các giới sai 
khác nhau. 

Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ để tùy niệm. 

- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy niệm thứ sáu, hãy thọ trì 
ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo chánh niệm đi ra, chánh niệm đi vào, chánh 
niệm ngồi, chánh niệm nằm, chánh niệm trong khi làm việc. Này Ananda, 
đây là chỗ đế tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa 
đến chánh niệm tỉnh giác. 


(X) (30) Trên Tất Cả 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp vô thượng này. Thế nào là sáu? 

2. Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, 
phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thấy 
vô thượng? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi 
xem châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem Sa-môn, hay Bà-la- 
môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là thấy không? Ta 
nói rằng: Đây là không thấy". Sự thấy ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, hà hèn 
hạ, là phàm phù, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. Này các Tỷ-kheo, ai đi yết kiến Thế Tôn hay đệ tử Thế Tôn, với lòng 
tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín thời này, các Tỷ-kheo, 
đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua 
sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi 
yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an 



trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây 
là thấy vô thượng. Còn nghe vô thượng là gì? 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, 
đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các 
Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là 
nghe không? Ta nói rằng: "Đây là không nghe". Sự nghe ấy, này các Tỷ- 
kheo, là hạ liệt, hà hèn hạ, là phàm phù, không xứng Thánh hạnh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, ai đi đế nghe pháp của Như Lai 
hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng 
thuần tín thời này, các Tỷ-kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh 
tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được 
chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ 
tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô 
thượng. Còn lợi đắc vô thượng là gì? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được 
các vật cao thấp khác nhau, được lòng tin vào các Sa-môn hay Bà-la-môn có 
tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có lợi đắc hay không? Ta nói rằng: 
"Đây là không lợi đắc". Lợi đắc ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, hà hèn hạ, là 
phàm phù, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này 
các Tỷ-kheo, ai được lòng tin vào Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng 
tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín thời này các Tỷ-kheo, 
đây là đắc lợi vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt 
qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là 
được lòng tin vào Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với 
lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đắc lợi 
vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, đắc lợi vô thượng. Còn 
học tập vô thượng là gì? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người học tập về voi, học tập về ngựa, học tập 
về xe, học tập về cung pháp, học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao 
thấp sai biệt hay học tập theo các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là có học tập hay không? Ta nói rằng: "Đây là không 
học tập". Học tập ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, hà hèn hạ, là phàm phù, 
không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ- 



kheo, ai học tập Tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng 
thượng tuệ trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, 
với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, này các Tỷ-kheo, đây là học tập 
vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, 
chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là học tập 
Tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong 
Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an 
trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là học tập vô thượng, 
đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô 
thượng. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người phục vụ Sát-đế-ly, phục vụ Bà-la-môn, 
phục vụ gia chủ, phục vụ các người cao thấp sai biệt hay phục vụ Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây là có phục vụ hay 
không? Ta nói rằng: "Đây là không phục vụ". Phục vụ ấy, này các Tỷ-kheo, 
là hạ liệt, hà hèn hạ, là phàm phù, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ 
đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, ai phục vụ Như Lai hay đệ tử Như 
Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, này các 
Tỷ-kheo, đây là phục vụ vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng 
sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là phục vụ Như Lai hay đệ tự Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng 
ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phục vụ vô 
thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập 
vô thượng, phục vụ vô thượng. Và thế nào là tùy niệm vô thượng? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người tùy niệm được con, tùy niệm được vợ, 
tùy niệm được tài sản, tùy niệm được cao thấp sai biệt hay phục vụ Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây là có tùy niệm hay 
không? Ta nói rằng: "Đây là không tùy niệm". Tùy niệm ấy, này các Tỷ- 
kheo, là hạ liệt, hà hèn hạ, là phàm phù, không xứng Thánh hạnh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như 
Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, này các 
Tỷ-kheo, tùy niệm ấy là vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng 
sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ tự Như Lai, với lòng tin được an trú, 
với lòng ái mộ được an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tùy niệm vô thượng. 



Này các Tỷ-kheo, có sáu tùy niệm này: 

Ai được thay toi thẳng, 

Và được nghe vô thượng, 

Được lợi đẳc vô thượng, 

Vui học tập vô thượng, 

An trú trong phục vụ, 

Tu tập chuyên tùy niệm, 

Liên hệ đến viễn ly, 

Đạt an ôn, bât tử, 

Hoan hỷ, không phóng dật, 

Thận trọng, hộ trì giới, 

Khi thời đã chỉn muồi 
Đau khô được đoạn tận. 

- 00 O 00 - 

IV. Phẩm Chư Thiên 
(I) (31) Hữu Học 

1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đua Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế 
nào là sáu? 

2. ưa công việc, ua nói chuyện, ua ngủ, ua hội chúng, các căn không phòng 
hộ, ăn uống không tiết độ. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đua Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 

3. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đua Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 
Thế nào là sáu? 

4. Không ua công việc, không ua nói chuyện, không ua ngủ nghỉ, không ua 
hội chúng, các căn có phòng hộ, ăn uống có tiết độ. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đua Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 

(II) (32) Không Thối Đọa (1) 

1. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: "Có sáu pháp 


này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính 
trọng Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, 
kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. 

Thiên nhân ấy nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. Rồi Thiên nhân ấy nghĩ 
rằng: "Bậc Đạo Sư đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 
về Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, gọi các Tỷ-kheo: 

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân 
ấy nói với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối 
đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng 
Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. 
Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thổi đọa". Này các 
Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, 
thân bên hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Tỷ-kheo kỉnh Đạo Sư, 

Cung kỉnh Pháp và Tăng, 

Học pháp không phóng dật, 

Cung kính nghinh tiếp đón, 

Không thê bị thổi đọa, 

Nhất định gần Niết-bàn. 

(III) (33) Không Thối Đọa (2) 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jatavana, đi đến Ta; sau khi đến 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân 
ấy thưa với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến 
thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng 
chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng hổ thẹn, kính trọng sợ hãi. Sáu 
pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa". Này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân 
bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


Cung kính bậc Đạo Sư, 
Cung kính lớn Pháp Tăng, 



Đầy đủ tàm và quỷ 
Kỉnh nhường và cung kính, 

Không thê bị thôi đọa, 

Nhất định gần Niết-bàn. 

(IV) (34) Đại Mục Kiền Liên 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, chỗ khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna trong khi độc cư thiền tịnh, 
những suy nghĩ như sau được khởi lên: "Có bao nhiêu chư Thiên có trí như 
sau: 'Ta là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt được giác ngộ?' 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Tissa mệnh chung không bao lâu, được lên một Phạm 
thiên giới. Tại đấy, họ biết vị ấy là: "Phạm thiên Tissa, có đại thần lực, có 
đại uy lực". 

2. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co 
lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả Mahà Moggallàna từ xa 
đi đến; sau khi thấy, nói Tôn giả Mahà Moggallàna: 

- Hãy đến, bạn Moggallàna! Thiện lai, bạn Moggallàna! Đã lâu, bạn 
Moggallàna, mới tạo co hội này, tức là đến đây. Này bạn Moggallàna, hãy 
ngồi trên chỗ đã soạn này! 

Tôn giả Mahà Moggalàna ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm thiên 
Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahà Moggallàna, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahà Moggallàna nói với Phạm thiên đang ngồi một bên: 

- Có bao nhiêu Thiện nhân, này Tissa, có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự 
lưu, không còn bị thổi đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ"? 

- Này bạn Moggallàna, bốn Thiên vưong có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự 
lưu, không còn bị thổi đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải tất cả Bốn Thiên vương đều có trí như sau: "Chúng ta là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ"? 

- Này bạn Moggallàna, không phải tất cả Bốn Thiên vương đều có trí như 
sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 
ngộ". Này bạn Moggallana, Bổn Thiên vương nào không thành tựu lòng tịnh 



tín bất động đổi với đức Phật, không thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, không thành tựu 
các Giới Luật đuợc các bậc Thánh ái kính, Bốn Thiên vuơng ấy không có trí 
nhu sau: "Chúng ta là bậc Dự luu không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến 
giác ngộ". Và này bạn Moggallàna, Bốn Thiên vuơng nào thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với Phật, thành tựu lòng tịnh tín đối với Pháp, thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
các Giới đuợc bậc trí ái kính, Bốn Thiên vuơng ấy có trí nhu sau: "Chúng ta 
là bậc Dự luu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải chỉ có Bốn Thiên vuơng mới có trí nhu sau: "Chúng ta 
là bậc Dự luu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ", hay các 
chu thiên ở cõi trời Ba muơi ba... hay các chu Thiên Dạ-ma... hay các chu 
Thiên ở cõi Tusità (Đâu-suất)... hay chu thiên Hóa lạc hay chu Thiên tha hóa 
Tự tại... cũng có trí nhu sau: "Chúng ta là bậc Dự luu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc đạt đến giác ngộ"? 

- Này bạn Moggallàna, chu Thiên Tha hóa Tự tại có trí nhu sau: "Chúng ta 
là bậc dự luu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

- Này Tissa, có phải tất cả chu Thiên Tha hóa Tự tại đều có trí nhu sau: 
"Chúng ta là bậc Dự luu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 
ngộ"? 

- Này bạn Moggallàna, không phải tất cả chu Thiên Tha hóa Tự tại đều có trí 
nhu sau: "Chúng ta là bậc Dự luu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến 
giác ngộ". Này bạn Moggallàna, chu thiên Tha hóa Tự tại nào không thành 
tựu lòng tịnh tín bất động với đức Phật, không thành tựu lòng tịnh tín bất 
động đổi với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bất động với Tăng, không 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với các Giới đuợc các bậc Thánh ái 
kính, các chu Thiên ấy không có trí nhu sau: "Chúng ta là bậc Du luu, không 
còn bị thổi đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". Và này bạn Moggallàna, chu 
thiên Tha hóa Tự tại nào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất 
động đối với Tăng, thành tựu các Giới đuợc các bậc Thánh ái kính, chỉ 
những chu Thiên ấy mới có trí nhu sau: "Chúng ta là bậc Dự luu, không còn 
bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 



3. Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm 
thiên Tissa, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 
tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm thiên giới và hiện tại Jetavana. 

(V) (35) Minh Phần 

1. - Có sáu pháp này thuộc về minh phần. Thế nào là sáu? 

2. Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, 
tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, là thuộc về minh phần. 

(VI) (36) Gốc Rễ Của Đấu Tranh 

1. - Có sáu gốc rễ đấu tranh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo phẫn nộ và hiềm hận. 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo phẫn nộ, hiềm hận. Này các Tỷ-kheo, ai 
phẫn nộ, hiềm hận, vị ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo 
Sư, sống không cung kính, không tùy thuận Pháp, sống không cung kính, 
không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các Học pháp. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, không 
cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận Tăng, 
không thành tựu đầu đủ các Học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư 
Tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều 
người không an lạc, khiến nhiều người không lợi ích, khiến chư Thiên và 
loài Người không hạnh phúc và đau khổ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy 
thấy ác tránh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thầy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu các 
Thầy không ác tránh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thấy, này các Tỷ 
kheo, các Thầy hãy tác động đừng cho ác tránh căn ấy có co hội làm hại 
trong tưong lai. Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ấy. Như vậy là ngăn chận 
nguy hại ác tránh căn ấy trong tưong lai. 

3. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo giả dối và não hại... tật đố và xan 
tham... lừa đảo vá man trá... ác dục và tà kiến... chấp trước sở kiến, kiên trì 
gìn giữ, rất khó rời bỏ. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo chấp trước sở kiến, kiên 
trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vị ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc 
đạo Sư, không cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không 



tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các Học pháp. Này các Hiền giả, 
Tỷ-kheo không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Su... Pháp... Tăng... 
không thành tựu đầy đủ các Học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chu 
Tăng. Tranh luận nhu vậy khiến nhiều nguời không hạnh phúc, khiến nhiều 
nguời không an lạc, khiến nhiều nguời không ích lợi, khiến chu Thiên và 
loài Nguời không hạnh phúc và đau khổ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy 
thấy đuợc ác tránh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thầy, các Thầy phải 
cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không 
thấy ác tránh căn ấy giữa các Thầy hay ngoài các Thầy, các Thầy hãy gìn 
giữ đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tuơng lai. Nhu vậy là 
sự đoạn tận ác tránh căn ấy. Nhu vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy 
trong tuơng lai. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu tránh căn. 

(VII) (37) Bố Thí 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavata, khu vuờn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ nguời Velukandaki 
làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là 
Sariputta và Moggallàna. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy 
mẹ của Nanda, nữ gia chủ nguời Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu 
phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là Sàriputta và Moggallàna. Sau khi 
thấy vậy Thế Tôn liền bảo các Tỷ-kheo: 

- Có mẹ của Nanda, nữ gia chủ nguời Velukandaki làm một thí vật gồm có 
sáu phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là Sàriputta và Moggallàna. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ-kheo 
Tăng? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có ba phần thuộc nguời bố thí và có ba phần 
thuộc nguời nhận đồ bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về nguời bố thí? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, nguời bố thí, truớc khi bố thí, ý đuợc vui lòng; trong 
khi bổ thí, tâm đuợc tịnh tín; sau khi bổ thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba 
phần của nguời bố thí. Thế nào là ba phần của nguời nhận bố thí? Ớ đây, 
này các Tỷ-kheo, những nguời nhận vật bố thí, đã đuợc ly tham hay đang 
thực hành hạnh ly tham; đã đuợc ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã 
đuợc ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của những nguời 
nhận vật bố thí. Nhu vậy là ba phần của nguời bố thí và ba phần của những 



người nhận được vật bố thí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là thí vật gồm có sáu 
phần. 

3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thực không dễ gì nắm được sổ lượng về công 
đức một thí vật gồm có sáu phần như vậy: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn 
đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả 
khố công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
trong biến lớn, thật không dễ gì nắm lấy một sổ lượng nước và nói rằng: "Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy 
ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước"; vì rằng, cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
thật không dễ gì đế nắm được số lượng về công đức của một thí vật gồm sáu 
phần như vậy: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn 
lạc. thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc"; vì rằng cả khối công đức lớn được xem là 
vô số, vô lượng. 

Trước bo thỉ, ỷ vui, 

Khi bổ thí, tâm tín. 

Sau bổ thỉ, hoan hỷ, 

Đây lễ thỉ đầy đủ. 

Ly tham và ly sân, 

Ly sỉ, không lậu hoặc, 

Vị Phạm hạnh chế ngự 
Là ruộng phước lễ thỉ. 

Neu tự thanh tịnh mình, 

Tự tay mình bổ thí, 

Tự mình đến đời sau, 

Le thí vậy, quả lớn. 

Le thí vậy, bậc trí, 

Với tín, tâm giải thoát, 

Không hận thù, an lạc, 

Bậc Hiền sanh ở đời. 

(VIII) (38) Tự Làm 

1. Rồi một vị Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế 
Tôn: 



2. - Thưa Tôn giả Gatama, tôi nói như sau, có tri kiến như sau: "Không có tự 
minh làm, không có người khác làm". 

- Này Bà-la-môn, Ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe lời nói như 
vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tới, hay tự mình 
bước lui, lại có thể nói rằng: "Không có tự mình làm, không có người khác 
làm"? Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, có phát khởi giới hay không? (Có 
vấn đề khởi sự bắt đầu không? ) 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

Neu đã có sự khởi sự, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi sự 
không? 

- Thưa có, thưa tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, đã có khởi sự, các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi 
sự, thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các loài hữu tình. 
Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, có sự khởi xuất giới... có sự khởi nhập 
giới... có sự nỗ lựa giới... có sự kiên trì giới... có sự dõng tiến giới hay 
không? 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nếu đã có sự dõng tiến giới, thời các loài hữu tình có được 
nêu rõ có sự dõng tiến giới không? 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

-Này Bà-la-môn, đã có sự dõng tiến giới, các loài hữu tình có được nêu rõ là 
có sự dõng tiến giới, thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các 
loài hữu tình. Này Bà-la-môn, Ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe 
nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta lại có thể tự mình bước tới, tự 
mình bước lui lại có thể nói rằng: "Không có tự mình làm, không có người 
khác làm". 

- Thật vi diệu thay, Thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả 
Gotama... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(IX) (39) Nhân Duyên 



1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thế 
nào là ba? 

2. Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Sân là nhân duyên khiến 
các nghiệp khởi lên. Si là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, không phải từ tham, không tham khởi các Tỷ-kheo, không phải từ 
tham, không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, chỉ có tham 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, không sân khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, chính từ sân, chỉ có sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
si, không si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ si, chỉ có si khởi lên. Này 
các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ 
sân sanh, không phải do nghiệp từ si sanh, chu Thiên đuợc nêu rõ, loài 
Nguời đirợc nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong thiện thú. Này các Tỷ- 
kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính do 
nghiệp từ si sanh, địa ngục đuợc nêu rõ, các loài bàng sanh đuợc nêu rõ, các 
loại ngạ quỷ đuợc nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 

3. Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thế 
nào là ba? 

4. Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không sân là nhân 
duyên khiến các nghiệp khởi lên, không si là nhân duyên khiến các nghiệp 
khởi lên. Không phải từ không tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính 
từ không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không sân, chỉ có không 
sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ không si, si khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, chính từ không si, si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không si, 
chỉ có không si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ không 
tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, không phải do nghiệp 
từ không sân sanh, địa ngục đuợc nêu rõ, loài bàng sanh đuợc nêu rõ, cõi 
ngạ quỹ đuợc nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. nhung này các 
Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ không tham sanh, chính do nghiệp từ không sân 
sanh, chính do nghiệp từ không si sanh, chu Thiên đuợc nêu rõ, loài Nguời 
đuợc nêu rõ, và các loài khác đang ở trong thiện thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 


(X) (40) Tôn Giả Kimbila 



1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến 
Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu 
pháp không còn tồn tại lâu dài? 

3. -0 đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư, sống 
không cung kính, không tùy thuận Pháp; sống không cung kính, không tùy 
thuận chúng Tăng; sống không cung kính, không tùy thuận học pháp; sống 
không cung kính, không tùy thuận không phóng dật; sống không cung kính, 
không tùy thuận tiếp đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên khiến cho 
khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp không tồn tại lâu dài. 

4. - Do nhân gì, do duyên gì khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp được tồn tại 
lâu dài? 

5. Ở đây, này Kimbila, khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Đạo Sư; sống cung kính 
tùy thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy 
thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính 
tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, khi Như lai nhập diệt, Diệu 
pháp được tồn tại lâu dài. 


(XI) (41) Đống Gỗ 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta. Rồi Tôn giả 
Sàriputta, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát cùng với số đông Tỷ-kheo, từ núi 
Gijjhakùta đi xuống. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, một đống gồ to lớn, thấy 
vậy liền nói với các Tỷ-kheo: 


-Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy đống gồ to lớn ấy không? 


- Thưa Hiền giả, có thấy. 



2. - Neu muốn, này các Hiền giả, một Tỷ-kheo có thần không, đạt được tâm 
sự tại có thể quán (Tập Sớ Sallakkheyya: Thắng giải, thiên về, hướng về) 
đống gồ ấy thành địa đại. Vì cớ sao? Vì rằng có địa giới trong đống gồ lớn 
ấy, y tựa theo đó, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm sự tại có thể quán 
đống gồ ấy thành địa đại. 

3. Neu muốn, này các Hiền giả, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, 
có thể quán đống gồ lớn ấy thành nước... thành lửa... thành gió... thành 
tịnh... thành bất tịnh. Vì cớ sao? Vì rằng có bất tịnh trong đống gỗ lớn ấy, y 
tựa theo đó, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm sự tại, có thể quán đống gồ 
ấy thành bất tịnh. 


(XII) (42) Tôn Giả Nagita 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời thế Tôn đang bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchànangala. Tại đấy, Thế Tôn 
trú ở Icchànangala, trong khóm rừng Icchànangala. Các Bà-la-môn gia củ ở 
Icchànangala được nghe: "Tôn giả Gotama là Thích tử, xuất gia từ gia đình 
họ Thích, đã đến Icchànangala, trú ở Icchànangaka trong khóm rừng 
Icchànagala. về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chúng ngộ thế giới này cũng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời 
và Người. Sau khi đã chúng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chúng ngộ, 
Ngài thuyết pháp điều Ngài đã chúng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ trong sạch". Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy! ". 
Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangala, sau khi đêm ấy đã mãn, cầm theo 
rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangala, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, cao tiếng và lớn tiếng. 

2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn 
giả Nàgita: 

- Này Nàgita, những ai đã cao tiếng và lớn tiếng như những người đánh cá 
đang giết hại cá? 



- Các người ấy, bạch thế Tôn, là các Bà-la-môn gia chủ trú ở Icchànangala 
đang đứng ở khu viên cổng ngoài, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại 
mềm cho Thế tôn và chúng Tăng. 

- Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không có 
liên hệ gì với Ta, Này Nàgita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác 
lạc, mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được 
không phí sức, hãy đế họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc. 

- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện Thệ hãy chấp nhận! 
Nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như ười mưa 
nặng hột, và nước được chảy tùy theo chiều dốc; cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào. tại chỗ ấy các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến, với tâm hướng về cúng dường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn! 

- Này Nàgita, Ta không vó liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không có 
liên hệ gì với Ta. Này Nàgita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác 
lạc mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được 
không phí sức, hãy đế họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc. 

3. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỷ-kheo ngồi Thiền định tại trú xứ ở cuối 
làng. Này Nàgita, về vị ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nay có người coi khu 
vườn hay người Sa-di phá phách vị Tỷ-kheo này, làm cho vị này xuất khỏi 
thiền định". Do vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỷ với trú xứ của vị ấy. 

4. ơ đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỷ-kheo đang ngồi ngủ ngục ở trong 
rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ về vị ấy như sau: "Nay vị Tỷ-kheo này, sau 
khi đoạn trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý tưởng về rừng đạt được nhất 
tâm". Do vậy, nay Nàgita, ta hoan hỷ với trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ấy. 

5. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo sống ỏ rừng, ngồi không Thiền định 
trong rừng. Này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: "Nay Tỷ-kheo này sẽ 
Thiền định được tâm không Thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được Thiền 
định". Do vậy, này Nàgita. Ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ấy. 



6. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo sống ở rừng ngồi với tâm Thiền định 
ở rừng, này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: "Nay Tỷ-kheo này sẽ giải 
thoát, tâm chưa được giả thoát hay sẽ bảo vệ tâm se được giải thoát". Do 
vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ấy. 

7. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo sống ở cuối làng, nhận được vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thích thú với các lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn ấy, bỏ phế thiền tịnh, bỏ phế các trú xứ rừng núi 
cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trấn, kinh đô để lo nuôi sống. Do 
vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỷ về trú xứ cuối làng của Tỷ-kheo ấy. 

8. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo sống ở rừng nhận được các vật dụng 
cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng 
chận đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, không bỏ phế Thiền tịnh, 
không bỏ phế các Trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Do vậy, này Nàgita, 
Ta hoan hỷ về tú xứ tại rừng của Tỷ-kheo ấy. 

Nhưng khi Ta đang bước đi trên con đường, trước mặt, Ta không thấy ai; 
sau lưng, Ta không thấy ai; trong khi ấy, Ta cảm thấy an ổn, này Nàgita, cho 
đến vấn đề đi đại, tiểu tiện. 


—oOo— 

V. Phẩm Dhammika 

(I) (43) Con Voi 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Sàvavatthì đế khất thực. Khất thực ở Sàvavatthì xong, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, Ngài gọi Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Đông Viên, giảng đường Mẹ của Migàra 
để nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi 
đến Đông Viên, chỗ giảng đường Mẹ của Migàra. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, gọi tôn giả Ananda: 


-Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbakotthaka đế rửa tay rửa chân. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda 
đi đến Pubbkotthaka đế rửa tay rửa chân. Sau khi rửa tay rửa chân ở 
Pubbakotthaka xong, Thế Tôn lên đứng trên bờ, đắp một tấm y, phơi tay 
chân cho khô. 

2. Lúc bấy giờ, Seta, con voi của vua Pasenadi nước Kosala, từ 
Pubbokatthaka đi ra, với nhiều tiếng các loại trống và nhạc lớn tiếng, dân 
chúng thấy vậy liền nói: "Ôi đẹp đẽ thay, thưa các Ngài, con voi của vua! 
Đáng nhìn thay, thưa các Ngài, con voi của vua! Thoải mái thay, thưa các 
Ngài, con voi của vua! Thân thể đầy đủ thay, thưa các Ngài, là con voi của 
vua! Con voi, thưa các Ngài, thật xứng đáng là con voi! "Khi được nghe nói 
vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, quần chúng, do thấy con voi to lớn, đồ sộ, thân thể đấy đà 
nói như sau: "Con voi, thưa các Ngài, thật xứng đáng là con voi! ". Hay là 
thấy một cái gì khác to lớn, đồ sộ, thân thể đấy đà nên họ nói như vậy: "Con 
voi, thưa các Ngài, thật xứng đáng là con voi! "? 

- Này Udàyi, quần chúng do thấy con voi to lớn, đồ sộ, thân thể đấu đà nên 
nói như sau: "Con voi, thưa các Ngài thật xứng đáng là con voi! " 

Này Udàyi, thấy con ngựa... Này Udàyi, thấy con bò... Này Udàyi, thấy con 
rắn... Này Udàyi, thấy cây... này Udàyi thấy con người to lớn, đồ sộ, với 
thân thể đấy đà nên nói như sau: "Con voi, thưa các Ngài, thật xứng đáng là 
con voi! "Nhưng Ta tuyên bố rằng, này Udàyi, trong thế giới chư Thiên này 
với Ma giới, Phạm thiên giới, và trên thế giới này các Sa-môn. Bà-la-môn, 
chư Thiện và loài Người, ai không phạm một tôi về thân, về lời, về ý nghĩ, 
người ấy Ta nói rằng: "Người ấy là con voi". 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch thế Tôn. Thế Tôn 
đã khéo nói như sau: "Này Udàyi, trong thế giới chư Thiện này, với Ma giới, 
Phạm thiên giới, và trên thế giới này với các Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài Người, ai không phạm một tội lớn về thân, về lời, về ý, người ấy Ta 
nói rằng: "Người ấy là con voi"". 

Bạch Thế Tôn, lời nói tốt đẹp này của Thế Tôn, con xin tùy hỷ với những 
câu kệ như sau: 



Là con người tự giác, 

Tự nhiếp phục, được định, 
Đang đi đường Phạm thiên, 
Tăm tịnh tín, hoan hỷ, 

Cùng tận tất cả Pháp, 

Vị ẩy, loài người kỉnh, 

Vị ẩy, chư thiên trọng. 

Vị ẩy, con được nghe, 

LA bậc A-la-hán. 

Mọi kiết sử vượt qua, 

Thoát rừng, đến Niết-bàn, 
Hoan hỷ sổng an ổn, 

Rời khỏi các dục vọng, 

Như vàng thoát đá sỏi. 

Voi ẩy rực chói sáng, 

Chiếu sáng khắp tất cả, 
Như ngọn núi Tuyết sơn, 
Cao hơn mọi núi đả. 

Vị đạt chân, vô thượng, 
Vượt tất cả loài voi, 

Ta sẽ khen vị voi, 

Không làm các tội phạm, 
Nhu hòa và thất bại, 

Là hai bàn chân trước, 

Khô hạnh và Phạm hạnh, 
Là hai bàn chân sau. 

Lòng tin là vòi voi, 

Trú xả đôi ngà trắng, 

Niệm là cô của voi. 

Neu có suy tư gì 
Là suy tư Chánh pháp 
Bụng là cho chứa pháp, 
Đuôi là sổng viễn ly, 

Vị ẩy tu Thiền định, 

Hoan hỷ trong hơi thở, 

Với nội tăm định tĩnh, 

Khéo định tâm Thiền định. 
Voi đi là hành Thiền, 

Voi đứng là hành Thiền, 

Voi nằm là hành Thiền, 



Voi ngồi là hành Thiền 
Voi hộ trì tất cả, 

Đây viên mãn của voi. 

Voi ăn, không phạm loi, 

Có phạm loi không ăn. 

Nhận được cơm và áo, 

Quyết từ bỏ chất chứa, 

Các kiết sử lớn nhỏ, 

Cắt đứt mọi trói buộc. 

Chỗ nào vị ẩy đi, 

Vị ấy đi không cầu 
Giong như bông hoa sen, 

Sanh và lớn trong nước, 

Không bị nước uế nhiễm, 

Hương thơm đẹp ỷ người. 

Cũng vậy là đức Phật, 

Khéo sanh, vượt khỏi đời, 

Không bị đời uế nhiễm, 

Như sen không dính nước, 

Như lửa lớn chảy đỏ, 

Không nhiên liệu, tự tắt, 

Ai lẳng dịu các hành, 

Được gọi bậc Tịch tịnh. 

Vỉ dụ này nhiều nghĩa, 

Do bậc trí thuyết giảng 
Bậc voi lớn được biết 
Lẩy voi dạy cho voi. 

Bậc ly tham, ly sân, 

Ly sỉ, không lậu hoặc, 

Voi này từ bỏ thân, 

Nhập diệt, không lậu hoặc. 

(II) (44) Migasàlà 

1. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y vát, đi đến trú xứ của nữ 
tu sĩ Migasàlà; sau khi đến, ngồi trên ghế đã soạn sẵn. ngồi xuống một bên, 
nữ cu sĩ Migasàlà thua với Tôn giả Ananda: 

2, - Nhu thế nào, thế nào, thua Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do 
Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không 
phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tuong lai? " Puràna, thân phụ 



của con, thưa Tôn giả, sống Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ 
liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu sanh với thân ở 
Tusità ( Đâu-suất)". Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không 
Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn 
trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh với thân ỏ Tusità". Như thế nào, thế nào, thưa 
Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): 
"Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh 
thú trong tưong lai"? 

- Này Chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. 

3. Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ 
Migasàlà, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi Tôn giả Ananda, sau buổi ăn, 
trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch 

rpl Ạ r T~' ^ 

Thê Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ 
của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Nữ 
cư sĩ Migasàlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasàlà thưa với con: "Như 
thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn 
tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai sổng Phạm hạnh và sổng không Phạm hạnh 
đều đồng đắng về sanh thú trong tưong lai". Puràna thân phụ con, thưa Tôn 
giả, sống Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh 
chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh với thân ở Tusità". Còn 
Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với 
vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh 
với thân ở Tusità". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu 
pháp này do Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh 
thú trong tưong lai"? "Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ 
Migasàlà: "Này Chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn". 

- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu si, kém thông minh, với 
thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đế có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các 
người? Này Ananda, có sáu hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là 
sáu? 

4. - Ớ đây, này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng 
Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị ấy nghe Pháp có tác động, học nhiều có 



tác động, có thế nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải thoát. Người ấy 
sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, 
chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. 

5. Ớ đây, này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng 
Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị ấy nghe Pháp có tác động, học nhiều có 
tác động, có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ 
đi đến thù thắng, không đi về thối đọa. Ớ đây, này Ananda, những kẻ đo 
lường đo lường như sau: "Những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp 
ấy của vị kia là như vậy; làm sao trong những hạng người này, có người hạ 
liệt, có người là thắng diệu? Và do sự đo lường ấy, này Ananda, đối với 
những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ớ đây, này 
Ananda, hạng người này, khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng Phạm 
hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác 
động, thế nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người 
này. này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài 
Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có là người 
đo lường các hạng người. Chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này 
Ananada, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng 
người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng 
người, hay là người như Ta. 

6. Ớ đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu 
mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp 
không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, 
không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng 
chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi về thù thắng. 

7. Ớ đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu 
mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp 
có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, có chứng được thời 
giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, 
không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa... 

8. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và 
kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên; với người này, nghe pháp 
không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, 



không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng 
chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi đến thù thắng. 

9. Ớ đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu 
mạn, nhưng thỉnh thoảng khấu hành khởi lên. Với người này, nghe pháp có 
tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, chứng được thời giải 
thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, 
không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ớ đây, 
Này Ananda, những kẻ đo lường đo lường như sau: "Những pháp ấy của vị 
này là như vậy; những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những 
hạng người là hạ liệt, cò người là thắng diệu? "Và sự đo lường ấy, này 
Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu 
dài. 

Ớ đây, này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các 
đồng Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học 
nhiều có tác động, thế nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. 
Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, 
là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. 
Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, 
chớ có làm người đo lường các hạng người. Chớ có lấy sự đo lường của các 
hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường 
của các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của 
các hạng người này hay là người như Ta. 

Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà, lại ngu si, kém thông minh, với thân 
như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đế có thể biết sự thắng liệt giữa các người? 
Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Giới như thế 
nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do 
vậy ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ như thế 
nào, này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ấy Puràna chưa thành tựu. Do 
vậy ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Puràna. Như vậy, này 
Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. 

(III) (45) Nghèo Khổ 

1. - Sự nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 



- Khi một người khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ, mắc nợ 
ấy, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở 
đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi mắc 
nợ, phải chấp nhận tiền lời. Tiền lời, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khổ cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không có sở hữu, sống túng 
thiếu phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn đến, không trả được tiền lời, 
người ta hối thúc, đốc thúc người ấy. Sự thổi thúc, đốc thúc, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không có sở hữu, sống túng 
thiếu, bị hối thúc, không trả được, người ta theo sát gót truy tìm người ấy. Bị 
theo sát gót, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khổ cho 
người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không có sở hữu, sống túng 
thiếu, bị theo sát gót, bị truy tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người 
ấy. Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tỷ-kheo, như vậy, nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở 
đời; tiền lời cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; bị hối 
thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; bị theo 
sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; bị 
bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. 



Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, 
không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nghèo khổ, 
không có sở hữu, sống túng thiếu trong Luật của bậc Thánh. 

2. Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống 
túng thiếu, không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn 
trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có 
tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác 
hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. Ta gọi người ấy là 
người mắc nợ. Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên ác dục, 
muốn rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng 
không ai biết ta làm", nói rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm", cố gắng 
với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm". Người 
ấy, do nhân che giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác dục, muốn 
rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không ai 
biết ta làm", Nói rằng : "Mong rằng không ai biết ta làm", cố gắng với tác 
động về thân, nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm". Đây Ta gọi rằng: 
"Tiền lời gia tăng". Và các đồng Phạm hạnh thuần thành nói về người ấy 
như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở hành như vậy". Đây Ta nói 
rằng, người ấy bị hối thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trống, các ác bất thiện tầm, câu hữu với hối lỗi hiện hành. 
Đây Ta gọi là bị theo sát gót, bị truy tìm. 

3. Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống 
túng thiếu, sau khi làm ác hạnh về thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi 
làm ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, bị trói buộc trong trói buộc của 
Địa ngục, bị trói buộc trong trói buộc của loài bàng sanh. Và này các Tỷ- 
kheo, Ta không thấy một trói buộc nào khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác 
liệt như vậy, lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách, này các Tỷ-kheo, giống như sự trói buộc Địa ngục hay sự 
trói buộc các loài bàng sanh. 

Nghèo khô và mắc nợ, 

Được gọi khô ở đời! 

Kẻ bần cùng mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tôn hại, 

Rồi bị người truy lùng, 

Cho đến bi trói buôc. 



Trói buộc vậy là khô, 

Cho người cầu được dục. 
Như vậy trong Luật Thảnh, 
Ai sổng không lòng tin, 
Không xâu hô, sợ hãi, 

Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khỉ làm ác hạnh, 
về thân, lời và ỷ. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm ". 

Người ẩy khéo che giấu, 

Với thân, lời và ỷ, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đây, đó, làm nữa. 

Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tôn hại. 

Những tư tưởng khô đau 
Sanh ra từ hổi hận 
vẫn truy tỉm người ẩy, 
ơ làng hoặc ở rừng. 

Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 

Hoặc rơi vào bàng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 

Trói buộc này là khô. 

Bậc trí được giải thoát, 

Ai tâm tịnh bổ thỉ, 

Với vật dụng đủng pháp, 
Gieo cầu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 

Như vậy tại gia thí, 

Tăng trưởng các công đức. 
Như vậy trong Luật Thánh 
Tín tâm được an trú. 

Có xấu hô, sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 



Bậc ẩy, trong Luật Thánh, 

Được gọi: ",sổng an lạc ". 

Được lạc không vật chất, 

An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triền cải, 

Thường siêng năng, tỉnh cần, 

Chứng Thiền định, nhứt tâm, 

Thận trọng, giữ chảnh niệm. 

Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiết sử, 

Hoàn toàn không chấp thủ, 

Chơn chảnh, tâm giải thoát, 

Với chánh giải thoát ẩy, 

Neu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 

Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí toi thượng, 

Lạc này, lạc vô thượng, 

Không sầu, không trần cẩu, 

Được an ôn, (giải thoát), 

Trạng thải không nợ này, 

Được xem là toi thượng. 

(IV) (46) Mahàcunda 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú ở Cetì, tại Sahajàti. Tại đấy, Tôn giả 
Mahàcunda gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiền giả Tỷ-kheo! 


- Thưa Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả Mahàcunda nói như 
sau: 

2.-0 đây, này chư Hiền, một số Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp không ưa 
thích các Tỷ-kheo tu Thiền, nói như sau: "Các người này nói: 'Chúng tôi tu 
Thiền, chúng tôi tu Thiền'. Họ tu Thiền, họ hành Thiền. Những người này 
Thiền cái gì? Những người này Thiền có lợi ích gì? Những người này Thiền 
như thế nào? '". Ớ đây, các Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp không hoan hỷ, và 



các Tỷ-kheo tu Thiền cũng không hoan hỷ; hành động như vậy không đưa 
lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

3. Ớ đây, này chư hiền, một số Tỷ-kheo tu thiền không ưa thích các Tỷ-kheo 
chuyên tâm về Pháp, nói như sau: "Các người này nói: 'Chúng tôi chuyên 
tâm về Pháp, chúng tôi chuyên tâm về Pháp". Họ tháo động, kiêu căng, dao 
động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Những người này chuyên tâm về Pháp 
cái gì? Những người này chuyên tâm về Pháp có lợi ích gì? Những người 
này chuyên tâm về Pháp như thế nào? Ớ đây, này các Tỷ-kheo tu Thiền 
không có hoan hỷ, và các Tỷ-kheo, chuyên tu về Pháp cũng không hoan hỷ; 
hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho 
nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 

4. Nhưng ở đây, này chư Hiền, có những Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp, chỉ 
tán thán các Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp, không tán thán các Tỷ-kheo tu 
Thiền. Và ỏ đây, các Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp không được hoan hỷ; các 
Tỷ-kheo tu Thiền không được hoan hỷ. Hành đông như vậy không đưa lại 
hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

5. Nhưng ỏ đây, này chư Hiền, có những Tỷ-kheo tu Thiền chỉ tán thán các 
Tỷ-kheo tu Thiền, không tán thán các Tỷ-kheo chuyên tâm về Pháp. Và ỏ 
đây, các Tỷ-kheo tu Thiền không được hoan hỷ; các Tỷ-kheo chuyên tâm về 
Pháp không được hoan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc cho 
nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư Thiên và loài người. 

6. Do vậy, này chư Hiền, cần phải học tập như sau: 

"Chúng ta là những người chuyên tâm về Pháp, chúng ta sẽ tán thán các Tỷ- 
kheo tu Thiền ". Này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như vậy. Vì cớ 
sao? Thật vậy, này chư Hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, 
những người cảm giác bất tử giới với thân và an trú. 

7. Do vậy, này chư Hiền, cần phải học tập như sau: 

"Chúng ta là những người tu thiền, chúng ta sẽ tán thán các Tỷ-kheo chuyên 
tâm về Pháp". Này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như vậy. Vì cớ sao? 



Thật vậy, này chư Hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những 
người với trí tuệ thể nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích. 

(V) (47) Cho Đời Này (1) 

1. Rồi du sĩ ngoại đạo Moliyasìvaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, său khi nói lên những lời hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Moliyasìvaka bạch Thế Tôn: 

-Pháp là thiết thực hiện tại, Pháp là thiết thực hiện tại, bạch Thế Tôn, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, pháp là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu? 

2, - Vậy này Sìvaka, ở đây Ta sẽ hỏi Ông; nêu Ông có thể kham nhẫn thời 
hãy trả lời. Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có tham, Ông có biết: 
"Nội tâm ta có tham"? Nội tâm không có tham, Ông có biết: "Nội tâm ta 
không có tham"? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sìvaka, nội tâm có tham, Ông có biết: "Nội tâm ta có tham". Nội tâm 
không có tham, Ông có biết: "Nội tâm ta không có tham". Như vậy này 
Sìvaka, pháp là thiết thực hiện tại... Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm 
có sân...( Như trên)...Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có si, Ông có 
biết: "Nội tâm ta có si"? Hay nội tâm không si, Ông có biết: "Nội tâm ta 
không si"? 


-Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sìvaka, nội tâm có si, Ông có biết: "Nội tâm ta có si", hay nội tâm 
không có si, Ông có biết: "Nội tâm ta không si", như vậy, này Sìvaka, pháp 
là thiết thực hiện tại... Ông nghĩ thế nào, này Sìvaka? Nội tâm có tham 
pháp,... hay nội tâm có sân pháp..., hay nội tâm có si pháp..., Ông có biết: 
"Nội tâm ta có si pháp"? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Hay nội tâm không có si pháp. Ông có biết: "Nội tâm ta không có si 
pháp"? 



- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Này Sìvaka, nội tâm có si pháp, Ông có biết: "Nội tâm ta có si pháp", hay 
nội tâm không có si pháp, Ông có biết: "Nội tâm ta không có si pháp. "Như 
vậy, này Sìvaka, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay! ... Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(VI) (48) Cho ĐÒI Này (2) 

1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn ấy 
bạch Thế Tôn: 

- Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, pháp là 
thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiểu? 

2, - Vậy này Bà-la-môn, ỏ đây Ta sẽ hỏi Ông. Neu Ông có thể kham nhẫn 
thời hãy trả lời; Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn? Nội tâm có tham ái, Ông 
có biết: "Nội tâm ta có tham ái"? Hay nội tâm không có tham ái. Ông có 
biết: "Nội tâm ta không có tham ái"? 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nội tâm có tham ái, Ông có biết: "Nội tâm ta có tham ái". 
Hay nội tâm không có tham ái, Ông có biết: "Nội tâm ta không có tham ái. 
"Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại... Ông nghĩ thế nào, 
này Bà-la-môn? Nội tâm ta có si"? Hay nội tâm không có si, Ông có biết: 
"Nội tâm ta không có si"? 

-Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nội tâm có si, Ông có biết: "Nội tâm ta có si." Hay nội tâm 
không có si, Ông có biết: "Nội tâm ta không có si. "Như vậy, này Bà-la- 
môn, pháp là thiết thực hiện tại...Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn? Nội tâm 
có thân uế..., hay nội tâm có khẩu uế...hay nội tâm có ý uế, Ông có biết: 



"Nội tâm ta có ý uế"? Hay nội tâm không có ý uế, Ông có biết: "Nội tâm ta 
không có ý uế..."? 

- Thua có, thua Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nội tâm có ý uế, Ông có biết: "Nội tâm ta có ý uế". Hay 
nội tâm không có ý uế, Ông có biết: "Nội tâm ta không có ý uế". Nhu vậy 
này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà 
thấy, có khả năng huớng thuợng, đuợc nguời trí tự mình giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đế tử cu sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy nguỡng. 

(VII) (49) Khema 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Sàvavatthì, Jetavana, tại khu vuờn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sumana trú ở Sàvavatthì, tại rừng 
Andha. Rồi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Khema bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
đuợc mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vị ấy không 
nghĩ rằng: "Có nguời tốt hon ta" hay "Có nguời giong nhu ta" hay "Có 
nguời hạ liệt hon ta". 

Tôn giả Khema nói nhu vậy, Bậc Đạo Su chấp nhận. Rồi Tôn giả Khema 
nghĩ rằng: "Thế Tôn đã chấp nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu huớng về Ngài rồi ra đi. Tôn giả Sumana, khi Tôn 
giả Khema ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
đuợc mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vị ấy không 
nghĩ rằng: "Có nguời tốt hon ta", hay "Có nguời giống nhu ta", hay "Có 
nguời hạ liệt hon ta". 

Tôn giả Sumana nói nhu vậy, bậc Đạo Su chấp nhận. Rồi tôn giả Sumana 
nghĩ rằng: "Thế Tôn đã chấp nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu huớng về Ngài rồi ra đi. 



2. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana ra đi không bao 
lâu, liền bảo các Tỷ-kheo: 

- Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, các thiện nam tử nói lên chánh trí, có nói đến 
mục đích, nhung không đề cập đến tự ngã. Tuy vậy, ỏ đây một số kẻ ngu nói 
lên chánh trí một cách ngạo mạn đắc chí. Họ về sau roi vào nguy hại. 

Không thẳng, không hạ liệt, 

Không ai đồng đãng Ta, 

Những tư tưởng như vậy 
Không chi phổi các vị. 

Sanh khởi đã chẩm dứt, 

Phạm hạnh được viên thành, 

Họ lìa bỏ kiết sử, 

Hoàn toàn được giải thoát. 

(VIII) (50) Các Căn 

1. - Với căn không phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với nguời khiếm khuyết 
phòng hộ các căn giới đi đến hủy hoại; với giới không có, có ai khiếm 
khuyết về giới, chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai 
khiếm khuyết chánh định, trì kiến nhu thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến nhu 
thật không có, với ai khiếm khuyết tri kiến nhu thật, nhàm chán ly tham đi 
đến hủy hoại. Với nhàm chán, ly tham không có, với ai khiếm khuyết nhàm 
chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. 

2. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá khiếm khuyết, thời các 
chồi non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây 
không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, với căn không phòng hộ, với nguời khiếm khuyết phòng hộ các 
căn... giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. 

3. Với các căn đuợc phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với nguời đầy đủ các căn 
đuợc phòng hộ, giới đi đến đầy đủ. Với giới có mặt, với nguời đầy đủ giới, 
chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với nguời đầy đủ chánh 
định, tri kiến nhu thật đi đến đầy đủ. Với tri kiến nhu thật có mặt, với nguời 
đầy đủ tri kiến nhu thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Với nhàm chán, 
ly tham có mặt, với nguời đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi 
đến đầy đủ. 

4. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá đầy đủ, thời chồi non đi 
đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi 



đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với căn được phòng hộ, với 
người đầy đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đầy đủ... giải thoát tri kiến đi đến 
đầy đủ. 


(IX) (51) Ananda 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda thưa với Tôn giả Sàriputta: 

2. - Cho đến như thế nào, thưa Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo nghe pháp trước 
kia chưa được nghe, với pháp đã được nghe, không đi đến rối loạn, còn đối 
với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành, và 
vị ấy biết được điều trước kia chưa biết? 

-Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, Tôn giả hãy nói lên! 

- Vậy thưa Hiền giả Sàriputta, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói! 

- Thưa vâng, hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

3. -0 đây, thưa Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo học thông suốt pháp, tức là Khế 
kinh, ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyết, 
bản sanh, Vị tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Vị ấy thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học 
thông suốt. Vị ấy khiến cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như 
đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy tụng đọc pháp một cách 
rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy với tâm tùy 
tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc 
lòng. Tại trú xứ nào các Tỷ-kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều, được 
trao truyền các tập Agama, bậc Trì pháp, Trì luật, Trì toát yếu, tại các chỗ 
ấy, vị ấy an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các Tôn giả ấy; sau khi đến, 
phỏng vấn, đặt các câu hỏi: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái 
này là gì? "Các Tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày 
những gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn sai khác, còn có chỗ 
nghi ngờ, các tôn giả ấy giải thích các sự nghi ngờ. Cho đến như vậy, thưa 
Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được nghe, với pháp đã được 



nghe, không đi đến rối loạn, còn đối với các pháp trước kia tâm đã từng cảm 
xúc, chúng vẫn được hiện hành, và vị ấy biết được điều trước kia chưa biết. 

4. - Thật vi diệu thay, thưa Hiền giả! thưa Hiền giả! Thật hy hữu thay, thưa 
Hiền giả! Khéo nói cho đến như vậy, chính là điều đã được Tôn giả Ananda 
nói lên. Và chúng tôi thọ trì rằng Tôn giả Ananda đã được thành tựu sáu 
pháp: 

5. Tôn giả Ananda học thông suốt pháp, tức là Khế kinh, ứng tụng, Ký 
thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, Như thị thuyết, Bản sanh, Vị tằng hữu 
pháp, Trí giải hay Phưong quảng. Tôn giả Ananda thuyết pháp cho các 
người khác một cách rộng rãi như đã nghe, như đã được học thông suốt. Tôn 
giả Ananda khiến cho các người khác nói lên pháp một cách rộng rãi như đã 
được nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda đọc tụng pháp một 
cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt. Tôn 
giả Ananda với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Tôn giả Ananda, tại trú xứ nào các Tỷ-kheo 
trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều, được trao truyền các tập Agama, bậc Trì 
pháp, Trì luật. Trì toát yếu, tại các chỗ ấy, Tôn giả Ananda an cư vào mùa 
mưa, thỉnh thoảng đến các vị ấy, sau khi đến, phỏng vấn, đặt các câu hỏi: 
"Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? "Các Tôn giả ấy 
mở rộng những gì chưa được mở rộng, phoi bày những gì chưa được phoi 
bày, và đổi với những đoạn sai khác, còn có chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải 
thích các sự nghi ngờ. 


(X) (52) Vị Sát Đế Lỵ 

1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 

2. - Đối với Sát-đế-lỵ, thưa Tôn giả Gotama, vị ấy mong muốn cái gì, cận 
hành cái gì, điếm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Sát-đế-lỵ, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận 
hành, sức mạnh là điếm tựa, xu hướng là trái đất, cứu cánh là tự tại. 

- Nhưng đối với Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận 
hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 



- Đối với Bà-la-môn, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận 
hành, chú thuật là điếm tựa, tế tự là xu huớng, cứu cánh là Phạm thiên giới. 

- Nhung đối với gia chủ, thua Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành 
cái gì, điếm tựa cái gì, xu huớng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với gia chủ, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, 
nghề nghiệp là điếm tựa, công việc là xu huớng, thành tựu công việc là cứu 
cánh. 

- Nhung đối với nữ nhân, thua Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành 
tận cái gì, điếm tựa cái gì, xu huớng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với nữ nhân, này Bà-la-môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là cận 
hành, điếm tựa là con cái, không có địch thù là xu huớng, tự tại là cứu cánh. 

- Nhung đối với nguời ăn trộm, thua Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, 
cận hành cái gì, điếm tựa cái gì, xu huớng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với nguời ăn trộm, này Bà-la-môn, đồ lấy đuợc là mong muốn, rừng 
rậm là cận hành, đao truợng là điếm tựa, tối tăm là xu huớng, không bị thấy 
là cứu cánh. 

- Nhung đối với Sa-môn, thua Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành 
cái gì, điếm tựa cái gì, xu huớng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Sa-môn, này Bà-la-môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn, trí tuệ 
là cận hành, giới hạnh là điếm tựa, không có sở hữu là xu huớng, Niết-bàn là 
cứu cánh. 

3. - Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, thua Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điếm tựa, xu huớng 
và cứu cánh của các Sát-đế-lỵ, Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận 
hành, điểm tựa, xu huớng, cứu cánh của các Bà-la-môn... của các gia chủ... 
của các nữ nhân... của các nguời ăn trộm... của các Sa-môn. Thật vi diệu 
thay, thua Tôn giả Gotama! ... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cu 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy nguỡng! 


(XI) (53) Không Phóng Dật 



1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

2. - Có một pháp nào, thua Tôn giả Gotama, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung 
mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tuơng lai? 

- Có một pháp, này Bà-la-môn, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn bao 
trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tuong lai. 

- Một pháp ấy là gì, thua tôn giả Gotama đuợc tu tập, đuợc làm cho sung 
mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tuơng lai? 

3. - Không phóng dật, này Bà-la-môn là một pháp đuợc tu tập, đuợc làm cho 
sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tuong lai. Ví nhu, này Bà-la-môn, phàm có những dấu chân của các loại bộ 
hành nào, tất cả dấu chân ấy đều đuợc thâu nhiếp trong dấu chân voi. Dấu 
chân voi đuợc gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy, cũng vậy, này Bà-la- 
môn, không phóng dật là một pháp đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, bao 
trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tuơng lai. Ví nhu 
này Bà-la-môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả rui kèo đều huớng về 
nóc nhọn, thiên về nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, nóc nhọn đuợc gọi là tối 
thắng trong các vậy ấy. Cũng vậy, này Bà-la-môn, không phóng dật... Ví 
nhu, này Bà-la-môn, nguời cắt cỏ, trong khi cắt cỏ, sau khi túm lấy đầu các 
ngọn cỏ, liền lùa cỏ qua lại, dặc cỏ lên xuống và đập cỏ. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn... Ví nhu, này Bà-la-môn, nhánh cây có chùm xoài bị chặt đứt, tất cả 
trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn... Ví nhu, này Bà-la-môn, phàm có các tiểu vuơng nào, 
tất cả đều tùy thuộc vua Chuyến Luân. Vua Chuyển Luân đuợc gọi là tối 
thắng trong các vị vua ấy. Cũng vậy, này Bà-la-môn... Ví nhu, này Bà-la- 
môn, ánh sáng của các vì sao, tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị 
một phần muời sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng đuợc 
gọi là tối thắng trong tất cả ánh sáng. Cũng vậy, này Bà-la-môn, không 
phóng dật là một pháp đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, bao trùm và an 
trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tuơng lai. Đây là một pháp, 
này Bà-la-môn, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai 
lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tuơng lai. 



- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! ... Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(XII) (54) Dhammỉka 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vưong Xá) tại núi Gijihakùta (Linh 
Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chồ sanh trưởng của mình và có tất 
cả bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. tại đấy, Tôn giả Dhammika đổi với các 
khách Tỷ-kheo, mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức 
giận với những lời nói. Và các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika 
mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận, liền bỏ đi, 
không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chồ sanh trưởng, suy nghĩ 
như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các vật dụng cần 
thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các 
khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do 
duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 
nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận 
với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, 
quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ 
đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika 
đi chồ khác." Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; 
sau khi đến, thưa với Tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
Dhammika hãy từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi." 

2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, 
Tôn giả Dhammika mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, 
châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ-kheo ấy bị 
Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức 
giận với các lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ 
tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do 
nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 
xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này 
mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức 
giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng 



nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận, nên bỏ đi, không có n 
trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 
khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; sau khi 
đến, thưa với tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy tử 
bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một xứ khác . Tại đấy, Tôn 
giả Dhammika mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo ấy bị Tôn giả 
Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 
lời nói, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật 
dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, 
do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? ". 
Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này 
mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời 
nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, 
não hại, châm biếm, làm tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an 
trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn toàn 
bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi 
đến Tôn giả Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh 
trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 
trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi 
tại chỗ nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả Dhammika cầm y bát, ra 
đi, hướng đến Ràjagaha (Vưong Xá), dần dần đi đến núi Gijihakùta (Linh 
Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Dhammika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng! 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc này, đối với Ông có hề 
hấn gì! Dầu họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ 
ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta! 



5. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các nhà buôn đuờng biến đem 
theo một con chim đế tìm bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, 
không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về huớng Đông, 
bay về huớng Tây, bay về huớng Bắc, bay về huớng Nam, bay về huớng 
Trên, bay về huớng Gió. Neu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Neu 
nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn Dhammika, dầu họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 
từ bỏ chỗ ấy, chồ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xua, này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya có một cây bàng chúa 
tên là Suppatittha, cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này 
Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa Suppatittha tỏa rộng ra đến muời hai 
do tuần, các rễ mọc lan rộng đến năm do tuần. Này Bà-la-môn Dhammika, 
cây bàng chúa Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn nhu những cái nồi 
con; những trái cây ngọt lịm nhu vậy, trong sáng và ngọt nhu mật ong. Này 
Bà-la-môn Dhammika, vua với các cung nữ huởng thụ một cành cây của cây 
bàng chúa Suppatittha; quân đội huởng thụ một cành; các Sa-môn, Bà-la- 
môn huởng thụ một cành; các loài thú, loài chim huởng thụ một cành. Này 
Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ các trái của cây bàng chúa 
Suppatittha, và không có ai hại nhau vì trái cây. Rồi này Bà-la-môn 
Dhammika, một nguời sau khi đã ăn hết cho đến thỏa thích những trái của 
cây bàng chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà-la- 
môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha suy nghĩ nhu sau: 
"Thật là vi diệu, thua Tôn giả! Thật là hy hữu, thua Tôn giả, con nguời lại ác 
cho đến nhu vậy! Sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái của cây bàng chúa 
Suppatittha, lại bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa Suppatittha hãy 
đừng sanh trái nữa trong tuong lai! "Rồi này Bà-la-môn Dhammika, cây 
bàng chúa Suppatittha không sanh trái nữa trong tuơng lai. Rồi này Bà-la- 
môn Dhammika, vua Koravya đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thua với 
Thiên chủ Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa Suppatittha không 
sanh trái nữa! "Rồi này Bà-la-môn Dhammika, Thiên chủ Sakka thực hiện 
thần thông, khiến cho mua to gió lớn khởi lên, làm cây bàng chúa 
Suppatittha ngã xuống và bậc gốc rễ. Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên 
trú ở cây bàng chúa Suppatittha khổ đau, sầu muộn, nuớc mắt đầy mặt, khóc 
lóc, đứng một bên. Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Suppatittha đi 
đến vị Thiên trú ở cây bàng chuá Suppatittha, sau khi đến, nói với vị Thiên 
trú ở cây bàng chúa Suppatittha nhu sau: 

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ông lại khổ đau, sầu muộn, nuớc mắt đầy mặt, 
khóc lóc, đứng một bên? 



Thưa Tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên, và làm cho chỗ trú xứ của 
con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên. 

Này vị Thiên kia, có phải Ông đang gìn giữ cây pháp, nhưng cơn mưa to 
lớn ấy khởi lên, làm trú xứ của Ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên? 

Làm thế nào, thưa Tôn giả, một cây... được gìn giữ như một cây pháp? 

Ớ đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến lấy rễ cây đi, những 
người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi. Những người cần lá đến lấy lá đi. Những 
người cần bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy trái đi. Như 
vậy, không có gì đế khiến cho một vị Thiên phải không hoan hỷ, không vui 
vẻ. Như vậy, là một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, khi cơn mưa to lớn ấy 
khởi lên, làm chồ trú xứ của con ngã xuống và bật gốc rễ lên! 

Này vị Thiên kia, nếu Ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của Ông sẽ trở lại 
như xưa. 

Thưa Tôn giã, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng trú xứ cuả con trở lại như 
xưa. 

Rồi Thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn đến 
dựng đứng lại cây bàng chúa và chữa lành những rễ cây 

Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn giữ Sa-môn pháp, khi các 
người cư sĩ tại chồ sanh trưởng mời Ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không? 

- Như thế nào, thưa Tôn giả, là một Sa-môn gìn giữ Sa-môn pháp? 

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một Sa-môn không có 
mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không có tức giận người đã tức 
giận mình, không có quở trách người đã quở trách mình. Như vậy, này Bà- 
la-môn Dhammika, là vị Sa-môn gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi những người cư sĩ ở tại 
chồ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 
trưởng. 



7. - Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có một ngoại đạo sư tên là 
Sunettto (Diệu Nhãn) đã viễn ly các dục. Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại 
đạo sư Sunetto có hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Sunetto thuyết pháp về 
cộng trú tại Phạm thiên giới cho các người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo 
sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại Phạm thiên giới, này Bà-la-môn 
Dhammika, tâm không được hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những ai, này Bà-la- 
môn Dhammika, nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cọng trú tại 
Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa, này Bà- 
la-môn Dhammika, có ngoại đạo sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư 
tên là Aranemi... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có ngoại đạo sư tên là 
Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn 
Dhammika? đổi với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với 
chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai với tâm uế nhiễm, 
mắng nhiếc, quở trách, như vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

8. - Thật vậy, này Bà-la-môn Dhammika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã 
viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị 
ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh khởi ra nhiều vô 
phước. Còn ai, đổi với bị đầy đủ chánh kiến, với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, 
quở trách, như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hon nữa. Vì cớ sao? Ta 
tuyên bố rằng, này Bà-la-môn Dhammika, sự tổn hại đối với các ngoại đạo 
sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng Phạm hạnh. 
Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cần phải học tập như sau: 

9. Chúng tôi sẽ không có tâm uế nhiễm đối với vị đồng Phạm hạnh". Này 
Bà-la-môn Dhammika, các Ông cần phải học tập như vậy. 

Các vị Bà-la-môn, 

Như Sư Sunetto, 

Sư Mugapakkha, 

Và Aranemỉ, 

Sư Kuddalaka, 

Và Hatthipàla, 

Sư dotỉpàỉa, 

Và Sư Govinda, 



Là quốc sư thứ bảy. 

Sáu Sư bạn vị này, 

Là những vị danh tiếng, 

Quá khứ không hại ai, 

Thoát hôi hám, từ bỉ, 

Giải thoát dục kiết sử, 

Thoát ly tham ái dục, 

Đạt được Phạm thiên giới. 

Và các hàng đệ tử, 

Con so lên hàng trăm, 

Thoát hôi hám, từ bi, 

Giải thoát dục kiết sử, 

Thoát ly tham ải dục, 

Đạt được Phạm thiên giới. 

Ân sĩ ngoại đạo ẩy, 

Ly tham, tâm Thiền định, 

Neu với tâm uế nhiễm, 

Có ai mang nhiếc họ, 

Người như vậy tạo ra, 

Rất nhiều sự vô phước. 

Đổi một đệ tử Phật, 

Tỷ-kheo có chánh kiến, 

Neu với tâm uế nhiễm, 

Có ai mang vị ẩy, 

Người như vậy tạo ra, 

Nhiều vô phước hơn nưã 
Chớ Phật lòng bậc thiện, 

Hãy từ bỏ kiến xứ, 

Toi thượng trong Thảnh chủng, 
Vị ẩy được gọi vậy. 

Ai chưa ly các dục, 

Năm cần còn mềm dịu, 

Tín, niệm và tinh tấn, 

Với chỉ và với quán, 

Neu phật ỷ vị ẩy, 

Trước hết tự hại mình, 

Sau khỉ tự hại mình, 

Lại hại đến người khác, 

Ai tự bảo vệ mình, 

Be ngoài cũng bảo vệ, 



Do vậy, bảo vệ mình, 

Bậc trí không tôn hại. 

-00O00- 

VI. Đại Phẩm 

(I) (55) Sona 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sona trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, 
trong khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ 
tử Thế Tôn, sổng tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta 
còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, 
và ta có thế hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học 
pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức". Rồi Thế Tôn với 
tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Sona, như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất từ núi 
Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở rừng Sìta. Thế Tôn ngồi xuống 
trên chồ đã soạn sẵn. Tông giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngồi một bên: 

- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong 
những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia 
đình ta có tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức. Vậy ta 
hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức"? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, khi còn là gia chủ, Thầy 
giỏi đánh đàn tỳ-bà có dây? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ-bà của Thầy quá 
căng thẳng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có phát âm hay sử dụng được 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ-bà của Thầy quá 
trùng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có phát âm hay sử dụng được 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ-bà của Thầy không quá căng 
thẳng, không quá trùng xuống, nhưng vặn đúng mức trung bình, trong khi 
ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có phát âm hay sử dụng được không? 

- Thưa được, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao 
động; khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, 
này Sona, Thầy phải an trú tinh tấn một cách bình đắng, thế nhập các căn 
một cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới Tôn giả 
Sona với lời giáo giới, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co 
lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế Tôn biến mất tại rừng Sìta và hiện 
ra ở núi Gijjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tinh tấn một cách bình đẳng, 
thể nhập các căn một cách bình đẳng và tại đấy nắm giữ tướng. Rồi Tôn giả 
Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao 
lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chon chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống 
không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ và 
chứng đạt vô thượng cứu cánh Phạm hạnh. Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái nay nữa". 
Tôn giả Sona trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn 
giả Sona suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, ta sẽ nói 
lên ý nghĩa này với Thế Tôn". Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sona bạch Thế Tôn: 

3. - Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
Phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chánh 



trí; vị ấy có sáu chỗ đế xu huớng, xu huớng xuất ly, xu huớng viễn ly, xu 
huớng vô sân, xu huớng ái diệt, xu huớng thủ diệt, xu huớng vô si. 

4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy nghĩ nhu sau: "Có Tôn 
giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên tín, có xu huớng xuất ly". Vị Tôn giả ấy chớ 
có quan điểm nhu vậy! Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bạch Thế Tôn, 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thấy trong mình 
còn cái gì cần làm, hay còn cái gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, 
do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm đến xu huớng xuất ly; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến xu huớng xuất ly; do đoạn diệt si, do 
viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu huớng xuất ly. 

5. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy nghĩ nhu sau: "Tôn giả 
này do tham muốn lợi duỡng, cung kính, danh tiếng nên huớng tâm về xu 
huớng viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan niệm nhu vậy! Bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc 
phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần 
phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm 
đến xu huớng viễn ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến 
xu huớng viễn ly; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng viễn ly. 

6-9. Bạch Thế Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy nghĩ nhu sau: "Do đi 
nguợc trở lại tối thắng giới cấm thủ, Tôn giả này huớng tâm đến xu huớng 
vô sân". Tôn giả ấy chớ có quan điểm nhu vậy! Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, 
không còn thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái gì cần phải 
làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng vô sân; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng vô sân; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu huớng 
vô sân... Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng ái diệt; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng ái diệt; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu huớng 
ái diệt... Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng thủ diệt; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng thủ diệt; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu huớng 
thủ diệt. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy huớng tâm đến xu 
huớng vô si; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy huớng tâm đến xu huớng 
vô si; do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy huớng tâm đến xu huớng vô si. 



10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải thoát, bạch Thế Tôn, nếu 
nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới vức của mắt, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không 
dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Neu nhiều tiếng do tai nhận thức... 
nếu nhiều hương do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... nếu 
nhiều xúc do thân nhận thức... nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong 
giới vực của ý, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, và tâm vị ấy không 
lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 

11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có rạn nứt, không có trống 
bọng, một tảng đá lớn, nếu từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có 
làm rung động, rung chuyển, chuyến động mạnh núi đá ấy. Neu từ phương 
Tây mưa to gió lớn đến... nếu từ phương Bắc mưa to gió lớn đến.... nếu từ 
phương Nam mưa to gió lớn đến không có làm rung động, rung chuyến, 
chuyến động mạnh núi đá ấy. 

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tỷ-kheo có tâm chon chánh giải thoát, nếu 
nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới vức của mắt, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không 
dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Neu nhiều tiếng do tai nhận thức... 
nếu nhiều hương do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... nếu 
nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong 
giới vực của ý, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn 
xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tăm xu hướng viễn ly, 

Với ai hướng vô sân, 

Tăm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng ải diệt, 

Tăm xu hướng vô sỉ, 

Có thấy xứ sanh khởi, 

Tâm được chánh giải thoát. 

Với vị chảnh giải thoát, 

Vị Tỷ-kheo tâm tịnh, 

Không cần làm thêm gì, 

Không có gì phải làm. 

Như hòn núi đả tảng, 

Gió không thê dao động, 

Cũng vậy, toàn thê sắc, 



(II) (56) Phagguna 


Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 

Khả ải, không khả ái, 
Không có thê dao động, 
Một vị được như vậy, 

Tâm kiên trú, giải thoát, 
Thấy tánh diệt của chủng. 


1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn 
giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành 
thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa 
đi đến, thấy vậy, muốn rời khỏi giuờng. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Phagguna: 

- Thôi đuợc rồi, Phagguna! Thầy chớ có rời khỏi giuờng. Đã có những chỗ 
ngồi đã soạn từ truớc, Ta sẽ ngồi tại các chỗ ấy. 

Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với 
Tôn giả Phagguna: 

- Này Phagguna, mong rằng Thầy có thể kham nhẫn! Mong rằng Thầy có thể 
chịu đựng! Mong rằng các khổ thọ đuợc giảm thiểu, không tăng truởng! 
Mong rằng triệu chứng giảm thiểu đuợc thấy rõ, không tăng truởng! 

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con không có thể chịu đựng. 
Khổ thọ của con tăng truởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng truởng 
đuợc thấy rõ, không có giảm thiểu! Bạch Thế Tôn, ví nhu một nguời lực sĩ 
chém đầu (một nguời khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, những ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói trong đầu con. Bạch Thế 
Tôn, con không thế kham nhẫn, con không có thế chịu đựng. Kho thọ của 
con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng đuợc thấy rõ, không 
có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, nhu một nguời lực sĩ lấy một dây nịt bằng da 
cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cảm 
thấy đau đầu một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham 



nhẫn, con không có thể chịu đựng, khổ thọ của con gia tăng, không có giảm 
thiểu. Triệu chứng gia tăng đuợc thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế 
Tôn, nhu một nguời đồ tể thiện xảo hay đệ tử nguời đồ tể cắt ngang bụng 
với một con dao cắt thịt bò sắt bén; cũng vậy, bạch Thế Tôn, một ngọn gió 
kinh khủng cắt ngang bụng của con. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham 
nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiếu, triệu chứng gia tăng đuợc thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch 
Thế Tôn, ví nhu hai nguời lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một nguời yếu 
hơn, nuớng nguời ấy, đốt nguời ấy trên một hố than hừng; cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân của con. Bạch Thế 
Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những kho 
thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng đuợc thấy rõ, 
không có giảm thiểu. 

Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả Phagguna biết, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, từ chỗ ngồi, đứng dậy và ra đi. 

2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền mệnh 
chung. Trong khi Tôn giả lâm chung, các căn đuợc sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, đã 
mệnh chung. Trong khi Tôn giả mệnh chung, các căn đuợc sáng chói. 

- Này Ananda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna lại không sáng chói 
chứ? Này Ananda, với Tỷ-kheo Phagguna, tâm chua đuợc giải thoát khỏi 
năm hạ phần kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm vị ấy đuợc giải thoát khỏi năm 
hạ phần kiết sử. Có sáu lợi ích này, này Ananda, nếu nghe pháp đúng thời, 
và thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Thế nào là sáu? 

3. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo tâm chua đuợc giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử, vị ấy trong khi mạng chung, đuợc thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm 
vị ấy đuợc giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhất, này 
Ananda, khi đuợc nghe pháp đúng thời. 

4. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm chua đuợc giải thoát khỏi năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy trong khi mệnh chung, không đuợc thấy Thế Tôn, nhung 
chỉ đuợc thấy đệ tử Nhu Lai. Đệ tử Nhu Lai thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện, 



trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy đuợc giải thoát 
khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ hai khi đuợc nghe 
pháp đúng thời. 

5. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm chua đuợc giải thoát khỏi năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy trong khi mệnh chung, không đuợc thấy Nhu Lai, cũng 
không đuợc thấy đệ tử của Nhu Lai. Nhung với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý 
tùy quán pháp nhu đã đuợc nghe, nhu đã đuợc học một cách thông suốt; do 
vị ấy, với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp nhu đã đuợc nghe, nhu đã 
đuợc học một cách thông suốt, nên tâm đuợc giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

6. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm đã đuợc giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử, nhung tâm chua giải thoát đối với vô thuợng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mệnh chung đuợc thấy Nhu Lai. Và Nhu Lai thuyết pháp cho vị 
ấy, so thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi đuợc nghe thuyết pháp, tâm vị 
ấy đuợc giải thoát đối với vô thuợng đoạn diệt sanh y. Này Ananda, đây là 
lợi ích thứ tu khi đuợc nghe pháp đúng thời. 

7. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm đã đuợc giải thoát khỏi năm hạ 
phần kiết sử, nhung tâm chua giải thoát đối với vô thuợng đoạn diệt sanh y, 
vị ấy trong khi mạng chung không đuợc thấy Nhu Lai, chỉ đuợc thấy đệ tử 
của Nhu Lai. Đệ tử Nhu Lai thuyết pháp cho vị ấy, so thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Sau khi đuợc nghe thuyết pháp, tâm vị ấy đuợc giải thoát đổi với 
vô thuợng đoạn diệt sanh y. Này Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi đuợc 
nghe pháp đúng thời. 

8. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo với tâm đuợc giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử, nhung tâm chua giải thoát đối với vô thuợng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mệnh chung không đuợc thấy Nhu Lai, cũng không đuợc thấy đệ 
tử Nhu Lai. Nhung với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp nhu đã đuợc 
học thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp nhu đã 
đuợc nghe, nhu đã đuợc học thông suốt, nên tâm đuợc giải thoát đối với vô 
thuợng đoạn diệt sanh y này. Này Ananda, đây là lợi ích thứ sáu khi đuợc 
thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 



Có sáu lợi ích này, này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời, và khi được 
thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 


(III) (57) Sáu Sanh Loại 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràijagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pùrana Kassapa trình bày sáu sanh loại: sanh loại 
đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại 
hết sức trắng. Ớ đây, bạch Thế Tôn, đây là loại sanh đen do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, 
người đánh cá, kẻ ăn trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những 
người khác theo nghề tàn ác". Ớ đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại 
xanh do Pùrana Kassapa trình bày: "Các Tỷ-kheo sống như cỏ gai đâm bên 
hông, và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, nghiệp quả 
luận". Ớ đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại đỏ do Pùrana Kassapa trình 
bày: "Các Ni-kiền-tử và những kẻ mặc một tấm vải". Ớ đây, bạch Thế Tôn, 
là các sanh loại vàng do Pùrana Kassapa trình bày: "Các gia chủ và đệ tử 
những người ở trần truồng". Ớ đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại trắng 
do Pùrana Kassapa trình bày: "Các tà mạng ngoại đạo và đệ tử của họ". Ớ 
đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại hết sức trắng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Nanda Vaccha, Kisa Sankicca và Makkhali Gosàla". Bạch Thế 
Tôn, sáu sanh loại này do Pùrana Kassapa trình bày. 

3. - Này Ananda, có phải toàn thế giới đều đồng ý chấp nhận sự trình bày 
thành sáu sanh loại này của Pùrana Kassapa không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ví như này Ananda, một người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng 
thiếu, dầu miễn cưỡng, không muốn, người ta quăng cho người ấy một 
miếng thịt và nói: "Hãy ăn miếng thịt này, này Người kia, và trả tiền luôn". 
Cũng vậy, này Ananda là lời tuyên bố của Pùrana Kassapa về sáu sanh loại 
này cho những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi một 
kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích ứng, bất thiện. Này Ananda, 
Ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 



Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

-Này Ananda, thế nào là sáu sanh loại? 

4. Ớ đây, này Ananda, có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. Nhưng 
ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. Ớ đây, này 
Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. Ớ 
đây, này Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. Ớ đây, này 
Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. Ớ đây, này Ananda, 
có một số sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. Và này, 
Ananda, thế nào là một số sanh loại đen sanh ra pháp đen? 

5. Ớ đây, này Ananda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia 
đình người đổ phân hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, 
hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình 
một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống đế sống, khó tìm cho được 
đồ ăn đồ mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đui 
một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi khấp khểnh, không có được đồ ăn, đồ 
uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hưong, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở và đèn. 
Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người 
ấy do làm ác hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại 
đen sanh ra pháp đen. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra 
pháp trắng? 

6. Ớ đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... chỗ 
nằm, chỗ ở và đèn. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, 
làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, về lời, về ý, sau 
khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành, Thiên giới, thế giới này. Như 
vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng. Và này Ananda, 
thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

7. Ớ đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... và 
người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, 
sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí 
tuệ, trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn 
không đen không trắng. Như vậy, này Ananda là hạng sanh loại đen sanh ra 
Niết-bàn, không đen không trắng. Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng 
sanh ra pháp đen? 



8. Ớ đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong 
gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong 
gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng 
bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp 
trai, dễ nhìn, dễ thưong, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại được 
ăn đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hưong liệu, phấn sáp, chỗ nằm, 
chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác 
hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm 
ác hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp 
đen. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng? 

9. Ớ đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong 
gia đình Sát-đế-lỵ đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về 
thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh 
về thân, do làm thiện hạnh về lời, do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại 
mạng chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. Và này Ananda, thế nào 
là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

10. Ớ đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong 
gia đình Sát-đế-lỵ đại phú... chồ trú, đèn đuốc. Vị ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia 
như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về 
tâm với trí tuệ, trú tâm trên Bổn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh 
ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy, này Ananda là hạng sanh loại 
trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. 

Này Ananda, đây là sáu sanh loại. 

(IV) (58) Các Lậu Hoặc 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước 
điền vô thượng ỏ đời. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đầy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ; đối với các lậu 
hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ 
dụng; đối với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã 
được đoạn trừ do kham nhẫn; đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 



đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né; đối với các lậu hoặc phải do 
trừ diệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt; đối với các 
lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh giác sát, sống phòng hộ với 
sự phòng hộ nhãn căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sống không phòng 
hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Neu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. Vị chon chánh giác sát, sống phòng hộ với 
sự phòng hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn... sống phòng 
hộ với sự phòng hộ thiệt căn... sổng phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... 
sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy 
sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não có thể khởi lên. Neu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, nếu sống 
không phòng hộ với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
có thể khởi lên. Neu sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, như vậy các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không có thể khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ 
nhờ thọ dụng? 

4. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chon chánh giác sát thọ dụng y phục chỉ 
đế ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự hổ thẹn. 
Vị ấy chon chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, không phải đế vui 
đùa, không phải để dam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ đế thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, đế thân này 
khỏi bị thương hại, đế hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi 
lầm, sống được an ổn. Vị ấy chon chánh giác sát thọ dụng sàng tọa chỉ đế 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ giải trừ nguy hiểm của thói tiết, 
chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vị ấy chon chánh giác sát thọ dụng 
những dược phẩm trị bệnh, chỉ đế ngăn chận các cảm giác thống khổ đã sanh 
đế được ly khổ hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không chon chánh 



giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Neu vị ấy có chon chánh giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ 
nhờ kham nhẫn? 

5. Này các Tỷ-kheo, ỏ đây có Tỷ-kheo chon chánh giác sát kham nhẫn lạnh 
nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lỵ phỉ báng, vị ấy có tánh kham nhẫn 
các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhối không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các Tỷ- 
kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
có thể khởi lên. Neu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chon chánh giác sát, tránh né voi dữ, 
tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố 
sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng 
nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, 
nếu giao du bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị chon 
chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai 
vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Neu vị ấy tránh 
né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu 
hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ 
diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chon chánh giác sát không chấp nhận 
dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy; 
không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho 



tồn tại sân niệm ấy; không chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, 
diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy; không chấp nhận các ác bất thiện 
pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất 
thiện pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ khử nhu vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Neu vị ấy trừ khử nhu vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà đuợc đoạn trừ, 
chúng đã đuợc đoạn trừ nhờ trừ diệt. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu 
hoặc phải do tu tập mà đuợc đoạn trừ, chúng đã đuợc đoạn trừ nhờ tu tập? 

8. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chon chánh giác sát tu tập niệm giác chi, 
niệm giác chi này y xuất y, y ly tham, y diệt tận, đua đến từ bỏ, chon chánh 
giác sát tu tập trạch pháp giác chi... (nhu trên)... tu tập tinh tấn giác chi... tu 
tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả 
giác chi; xả giác chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đua đến từ bỏ. Này 
các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy có thể khởi lên. Neu vị ấy tu tập nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu tập mà đuợc đoạn trừ, 
chúng đã đuợc đoạn trừ nhờ tu tập. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ-kheo đáng đuợc cung kính, 
đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc cúng duờng, đáng đuợc chắp tay, là ruộng 
phuớc vô thuợng ở đời. 


(V) (59) Người Bán Củi 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn ở Nàdika, tại giảng đường bằng gạch. Bấy giờ có gia chủ 
bán củi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một bên: 

2. - Này Gia chủ, trong gia đình Ông có bố thí không? 

- Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bổ thí. Những Tỷ-kheo là vị sổng ở 
rừng, theo hạnh khất thực, mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, bậc A-la-hán, 
hay thực hành A-la-hán đạo, những Tỷ-kheo như vậy, bạch Thế Tôn, đều 
được bố thí. 



3. - Nhưng chắc chắn, này Gia chủ, đây thực là một sự khó khăn cho Ông, 
một người tại gia thọ dụng các dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hưong 
chiên đàn từ Kàsi, được đeo và thoa với vòng hoa, hưong, hương liệu, được 
tiêu dùng vàng và bạc đế có thể nói ai là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành 
A-la-hán đạo. Tỷ-kheo trú tại rừng núi, này Gia chủ, nếu tháo động, kiêu 
căng dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về phương diện 
này đáng bị chỉ trích. Này Gia chủ, nếu Tỷ-kheo trú ở rừng núi, không tháo 
động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, lắm miệng, 
không lắm lời, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn được 
phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán. Neu Tỷ-kheo 
sống ở cuối làng, này Gia chủ, tháo động, kiêu căng... các căn thả lỏng; vị ấy 
về phương diện này đáng bị chỉ trích. Neu Tỷ-kheo sống ở cuối làng, này 
Gia chủ, không tháo động, không kiêu căng... các căn được phòng hộ, thời vị 
ấy về phương diện này đáng được tán thán. Neu vị Tỷ-kheo theo hạnh khất 
thực, này Gia chủ, nhưng còn tháo động, kiêu căng... đáng bị chỉ trích. Neu 
Tỷ-kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, nhưng không tháo động, không 
kiêu căng... đáng được tán thán. Neu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này Gia 
chủ, nhưng còn tháo động... đáng bị chỉ trích. Neu Tỷ-kheo nào nhận lời 
mời, này Gia chủ, nhưng không tháo động... đáng được tán thán. Neu Tỷ- 
kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này Gia chủ, nhưng còn tháo 
động... đáng bị chỉ trích. Neu Tỷ-kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, 
này Gia chủ, nhưng không tháo động... đáng được tán thán. Neu Tỷ-kheo 
nào mang y từ người Gia chủ cúng, nhưng không tháo động... đáng được tán 
thán. Tuy vậy, này Gia chủ, hãy cúng dường chúng Tăng. Neu Ông cúng 
dường chúng Tăng, tâm sẽ được định tín. Neu Ông có tâm định tín, lúc thân 
hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí cúng dường chúng Tăng. 

(VI) (60) Hatthisàriputta 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, 
nhiều vị Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ 
họp tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về Thắng pháp luận. Tại đấy, Tôn giả 
Hatthisàriputta, trong khi các tỷ-kheo trưởng lão đang thuyết về Thắng pháp 
luận, lại nói xen vào chặng giữa. Rồi Tôn giả Mahàkotthita nói với Tôn giả 
Hatthisàriputta: 



- Tôn giả Citta Hatthisàriputta, trong khi các tỷ-kheo trưởng lão đang thuyết 
về Thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặng giữa! Tôn giả Citta hãy chờ 
cho đến cuối câu chuyện. 

Được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo bạn bè của Tôn giả Citta Hatthisàriputta 
nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Tôn giả Kotthita chớ có bất mãn Tôn giả Citta Hatthisàriputta! Tôn giả 
Citta Hatthisàriputta là bậc Hiền trí. Tôn giả Citta Hatthisàriputta có thể nói 
chuyện về Thắng pháp luận với các Tỷ-kheo trưởng lão và thật rất khó lòng 
cho các Hiền giả để biết được tâm tư của người khác. 

2. Ớ đây, thưa các Hiền giả, có hạng người, khi còn sống gần vị Bổn sư hay 
sống gần một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy, là 
người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất 
trong những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an 
tịnh. Kh i người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi các vị đồng Phạm hạnh 
đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, 
với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, 
đam mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái 
tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các Hiền giả, một con 
bò ăn lúa, bị dây cột lại, hay bị nhốt trong chuồng. Này Hiền giả, nếu có ai 
nói như sau: "Con bò ăn lúa này sẽ không bao giờ đi xuống ruộng lúa nữa", 
nói như vậy, thưa các Hiền Giả, là nói một cách chon chánh không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả, sự kiện này, thưa Hiền giả, có xảy ra: Con bò 
ăn lúa ấy, sau khi bứt dây, hay phá sập chuồng, có thể xuống ruộng lúa nữa. 

Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây, một số người khi còn sống gần vị Bổn 
Sư, hay sống gần một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy, 
là người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tổn nhất 
trong những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an 
tịnh. Khi người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi vị đồng Phạm hạnh đóng 
vai trò y chỉ sư, vị ấy sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, với 
các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại 
đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lồ, dam 
mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn 
công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 



3. Ví như có hạng người ly dục..., chứng và trú sơ Thiền. Với tư tưởng: "Ta 
đã được sơ Thiền", vị ấy sống giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp 
và hoàn tục. Ví như, này các Hiền giả, một cơn mưa to lớn xảy ra tại ngã tư 
đường, khiến cho bụi bặm biến mất và bùn hiện ra. Này các Hiền giả, nếu có 
ai nói như sau: "Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra nữa". Người 
ấy nói như vậy có nói một cách chon chánh không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiền giả: "Tại ngã 
tư đường này, có người đi qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể 
làm cho khô khí ấm ướt và bụi sẽ hiện ra trở lại. 

- Cũng như vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng người ly dục... chứng và 
trú Thiền thứ nhất. Vị ấy, với ý nghĩa: "Ta đã chứng sơ thiền", sống giao 
thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

4. ơ đây, này các Hiền giả, có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Vị ấy, với ý nghĩa: "Ta đã chứng được Thiền thứ 
hai", giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa 
các Hiền giả, một hồ nước lớn gần một làng hay thị trấn. Tại đấy, một cơn 
mưa to xảy đến, khiến cho các loài sò ốc, các đá sỏi biến mất. 

Thưa các Hiền giả, nếu có ai nói như sau: "Nay tại hồ nước này, các loại sò 
ốc, các đá sỏi sẽ không xuất hiện ra nữa". Người ấy nói như vậy có nói một 
cách chon chánh không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiền giả: Tại hồ 
nước này, loài Người có thể uống, hay loài trâu bò có thể uống, hay gió và 
sức nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò ốc, các đá sỏi có thể 
xuất hiện ra lại. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và 
tứ... chứng và trú Thiền thứ hai. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền 
thứ hai", giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

5. Ớ đây, thưa các Hiền giả, có hạng người từ bỏ hỷ... chứng và trú Thiền 
thứ ba. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp với 
các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các Hiền giả, có 
người đã ăn đồ ăn thượng vị, không ưa thích các đồ ăn hôm qua đế lại. Thưa 
các Hiền giả, nếu ai nói như sau: "Nay người này không còn ưa thích đồ ăn 
nữa", thưa các Hiền giả, người ấy nói như vậy có nói một cách chon chánh 
không? 



- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện có xảy ra: Người này, thưa Hiền giả, 
khi ăn đồ ăn thượng vị, cho đến khi nào chất dinh dưỡng còn tồn tại trong 
thân, cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác sẽ làm vị ấy ưa thích. 
Cho đến khi chất dinh dưỡng tiêu mất, khi ấy món ăn có thể làm cho vị ấy 
ưa thích. 

- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ hỷ... chứng và trú 
Thiền thứ ba, vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp 
với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

6. Ví như, này các Hiền giả, có hạng người từ bỏ lạc, từ bỏ khổ... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ tư", 
giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, này các 
Hiền giả, một hồ nước trong khe núi, không có gió, không có sóng. Rồi thưa 
các Hiền giả, nếu có ai nói như sau: "Nay trong hồ nước này sẽ không hiện 
ra sóng nữa", người ấy, thưa các Hiền giả, có nói một cách chon chánh 
không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có thể xảy ra: Neu từ phương 
Đông, mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng; 
nếu từ phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương Nam, mưa to gió 
lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng. 

- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ lạc, từ bỏ khổ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền 
thứ tư", giao thiệp với Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

7. Ớ đây, này các Hiền giả, có hạng người không tác ý tất cả các tướng, 
chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Vị ấy, với ý nghĩ: "Ta đã chứng đạt 
được vô tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, 
với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, đại thần các vua chúa, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, 
dam mê nói chuyện, nên tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham 
ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ví như, thưa các Hiền giả, một 
vị vua, hay đại thần của vua, đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh 
chủng, đến trú ở một đêm tại một khóm rừng. Ớ đấy, do tiếng voi, tiếng 
ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng tù và, nên 
tiếng của con dế biến mất. Rồi này các Hiền giả, có người nói như sau: "Nay 
trong khóm rừng này, tiếng kêu của con dế không hiện ra nữa". Người ấy 
nói như vậy, thưa các Hiền giả, có nói một cách chon chánh không? 



- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa Hiền giả: Khi nào 
vua hay vị đại thần của vua ra đi khỏi khóm rừng này, khi ấy tiếng con dế 
kêu sẽ hiện hữu. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây, có hạng người do không tác ý tất cả 
các tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Vị ấy, với ý nghĩ: "Ta đạt 
được vô tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, 
với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, 
dam mê nói chuyện, nên tham ái tấn công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham 
ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

8. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta sau một thời gian từ bỏ học pháp và 
hoàn tục. Rồi các Tỷ-kheo, bạn của Tôn giả Citta Hatthisàriputta đi đến Tôn 
giả Mahàkotthita, sau khi đến nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có phải Tôn giả Mahàkotthita biết được tâm của Citta Hatthisàriputta với 
tâm của mình: "Citta Hatthisàriputta đã chứng quả chứng này, quả chứng 
này, hay là chư Thiên báo cho biết về vấn đề này; tuy vậy, vị ấy sẽ từ bỏ học 
pháp và hoàn tục"? 

- Thưa chư Hiền, tôi biết được tâm của Citta Hatthisàriputta với tâm của tôi, 
rằng Citta đã chứng được quả chứng này, quả chứng này, và chư Thiên cũng 
báo cho biết về vấn đề này: "Thưa Tôn giả, Citta Hatthisàriputta đã chứng 
được quả chứng này, quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và hoàn 
tục". 

Rồi các bạn bè của Citta Hatthisàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch 

rpl A rp Ạ 

Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Citta Hatthisàriputta đã chứng được quả chứng này, quả 
chứng này, nhưng đã từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

- Này các Tỷ-kheo, Citta không bao lâu sẽ nghĩ đến xuất ly. 

9. Rồi Citta Hatthisàriputta không bao lâu cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta 
sổng một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu 
chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 



hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại đã tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú. Vị ấy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Và Tôn giả Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A-la-hán. 

(VII) (61) Con Đường Đi Đen Bờ Bên Kia 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo trưởng lão, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, 
ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên: 

- Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong "Con đường đến bờ bên kia" 
trong câu hỏi của Metteyya: 

Ai biết hai cực đoan, 

Giữa bậc Trí không nhiễm, 

Ta gọi bậc Đại nhân, 

Đây, vượt người dệt vải. 

- Thưa Hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào là cực đoan thứ hai? Thế 
nào là chặng giữa? Thế nào là người dệt vải? 

2. Được nói vậy, một Tỷ-kheo thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Thưa chư Hiền, xúc là một cực đoan. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. 
Xúc diệt là chặng giữa. Ái là người thợ dệt; vì rằng ái dệt, nên khiến cho vị 
ấy phải sanh ỏ hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo thắng tri 
được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri. Do thắng tri được 
điều có thế thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, 
vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. 

3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Quá khứ, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Tưong lai là cực đoan thứ hai. 
Hiện tại là chặng giữa. Ái là người dệt vải. Do ái dệt, nên khiến cho vị ấy 
phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo thắng tri 
được điều có thể tri... vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. 


4. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 



- Lạc, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Khổ là cực đoan thứ hai. Không khổ 
không lạc là chặng giữa. Ái là người dệt vải. Do ái dệt, nên khiến cho vị ấy 
phải sanh ở hữu này... có thể chấm dứt khổ đau. 

5. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Danh, thưa chư Hiền, là một cực đoan, sắc là cực đoan thứ hai. Thức là 
chặng giữa. Ái là người dệt vải. Do ái dệt... có thể chấm dứt khổ đau. 

6. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Sáu nội xứ, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Sáu ngoại xứ là cực đoan thứ 
hai. Thức là chặng giữa. Ái là người dệt vải. Do ái dệt... có thể chấm dứt khổ 
đau. 

7. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Thân, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Thân tập khởi là cực đoan thứ hai. 
Thân kiến diệt là chặng giữa. Ái là người dệt vải. Do ái dệt... có thể chấm 
dứt khổ đau. 

8. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 

- Thưa chư Hiền, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo sự hiểu biết của chúng 
tôi. Thưa chư Hiền, chúng ta sẽ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi 
Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta 
sẽ thọ trì như vậy. 

- Thưa vâng, thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Rồi các trưởng lão đi đến Thế 
Tôn, sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Tỷ -kheo trưởng lão thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã 
xảy ra và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? 

- Tất cả các Thầy, này các Tỷ-kheo, đều khéo nói theo phưong pháp của 
mình. Nhưng, đây là vấn đề Ta nói về con đường đi đến bờ bên kia trong các 
câu hỏi của Metteyya. 



Ai biết hai cực đoan, 

Giữa bậc Trí không nhiễm, 

Ta gọi bậc Đại nhân, 

Đây, vượt người dệt vải. 

Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo trưởng lão vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Xúc, này các Tỷ-kheo, là cực đoan. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. Xúc 
diệt là chặng giữa. Ái là người dệt vải; vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy 
phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thắng tri 
được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri. Do thắng tri được 
điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, vị 
ấy có thể chấm dứt khổ đau. 

(VIII) (62) Lòi Cảm Hứng 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ- 
kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka. Rồi 
Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống trên chỗ đã được sửa soạn 
dưới một gốc cây; còn các Tỷ-kheo ấy đi vào Dandakappaka đế tìm chỗ ở. 
Bấy giờ Tôn giả Aụnanda cùng với một số đông Tỷ-kheo, đi đến sông 
Aciravatì đế rửa tay chân, sau khi rửa tay chân ỏ sông Aciravatì xong, ra 
khỏi sông, đứng trên bờ đắp một y đế phoi tay chân cho khô. 

2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Ananda: 

-Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả Ananda, để tuyên bố về 
Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục 
cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được" hay có phải nhờ một Thiên 
nhân? 

- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. 

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 



- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tỷ-kheo, con đi đến sông Aciravatì 
đế rửa tay chân, sau khi rửa tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, 
đứng trên bờ đắp một tấm y để phoi tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, 
một Tỷ-kheo đi đến con, sau khi đến thua với con: "Có phải Thế Tôn tập 
trung tất cả tâm, thua Tôn giả Ananda, đế tuyên bố về Devadatta nhu sau: 
'Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, 
không thể cứu độ đuợc' hay có phải nhờ một Thiên nhân? " 

Khi đuợc nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời Tỷ-kheo ấy: "Thua Hiền giả, 
thật đúng nhu Thế Tôn đã tuyên bố". 

- Này Ananda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia chua đuợc bao lâu, 
hay vị ấy là Tỷ-kheo truởng lão ngu si, không thông minh. Làm sao khi ta đã 
tuyên bố một chiều, ở đây lại có thể có truờng họp thứ hai đuợc? Ta không 
thể thấy về một nguời nào khác, này Aụnanda, sau khi tập trung tất cả tâm, 
Ta đã tuyên bố nhu vậy, trừ với Devadatta! Cho đến khi nào, này Ananda, 
Ta thấy một pháp trắng nhỏ nhu đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời Ta 
đã không tuyên bố về Devadatta nhu sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, 
phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ đuợc". Cho đến 
khi nào, này Ananda, Ta không thấy một pháp trắng nhỏ nhu đầu sợi lông 
đuôi ngựa ỏ Davadatta, cho nên Ta đã tuyên bố về Devadatta nhu sau: 
"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, 
không thể cứu hộ đuợc". Ví nhu, này Ananda, một hố phân cao hơn đầu 
nguời, đầy cả phân, và một nguời roi vào hố phân cho đến cả đầu. Rồi một 
nguời khác đi đến, muốn lợi ích, muốn hạnh phúc, muốn nguời ấy an ổn 
khỏi các khổ ách, muốn kéo nguời ấy ra khỏi hố phân ấy. Nguời này đi vòng 
quanh hố phân và không thấy cho đến một điếm nhỏ nhu đầu sợi lông đuôi 
ngựa ở nguời ấy mà không bị dính phân, đế có thể nắm lấy chỗ ấy và kéo 
lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đến khi nào, Ta thấy một pháp trắng nhỏ 
nhu đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về 
Devadatta nhu sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục 
cho đến một kiếp, không thể cứu hộ đuợc". Neu thầy muốn nghe, này 
Ananda, Nhu Lai sẽ phân tích về căn trí của con nguời. 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch Thiên Thệ, để Thế 
Tôn phân tích các căn trí của con nguời, sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


- Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 



- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3. -0 đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người khác: 
"Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện 
hữu, nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt. Và pháp thiện sẽ khởi lên 
từ cội gốc thiện ấy". Như vậy người này sẽ không bị thối đọa trong tương 
lai. Ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bế vụn, chưa bị hư thối, chưa 
bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống bám sâu trong cánh 
đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, Thầy có thể biết 
những hột giống này sẽ được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một 
người khác: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất 
thiện". Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy: "Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện 
đang hiện hữu. Nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt. Và thiện pháp sẽ 
khởi lên từ cội gốc thiện ấy". Như vậy người này sẽ không bị thổi đọa trong 
tương lai. Như vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm 
của loài Người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết 
được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của 
mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

4. ơ đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người khác: 
"Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện 
hữu, nhưng còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp bất thiện sẽ 
khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy". Như vậy người này sẽ bị thối đọa trong 
tương lai. Ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bế vụn, chưa bị hư 
thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống, được bám 
sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất đầy sỏi đá. Này Ananda, Thầy 
có thể rõ biết những hột giống này sẽ không có thể được lớn lên, được tăng 
trưởng, được lớn mạnh không? 



- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện 
hữu, nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt và các pháp bất 
thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy. Như vậy người này sẽ bị thối đọa 
trong tưong lai". Như vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình, đã biết 
được tâm của loài Người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình 
đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm 
của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

5. Ớ đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác: 
"Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: "Người 
này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người 
này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Ví như, này 
Ananda, các hột giống bị bế vụn, bị hư thối, bị gió và sức nóng phá hoại, 
được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này 
Aụnanda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này không thể được lớn lên, 
được tăng trưởng, được lớn mạnh không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác: 
"Trong người này, có những pháp thiện, và những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: "Người 
này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người 
này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Cũng 
vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài Người. 
Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí 
của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình, biết được 
pháp sanh khởi trong tương lai. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thế tuyên bố ba hạng người khác đồng loại với ba người 
này hay không? 



- Có thể được, này Ananda. 
Thế Tôn nói như sau: 


6. - Ớ đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như 
sau: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện 
khởi; và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt và nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên 
bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến thối đọa trong tưong lai". Ví 
như, này Ananda, các cục than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, được 
quăng trên đất sỏi. Này Ananda, Thầy có biết không, đống than này không 
có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Ví như, này Ananda, vào buổi chiều, mặt trời đang lặn, Thầy có thể biết 
được chăng, này Ananda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng tối đã xuất 
hiện"? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Ví như, này Ananda, khi đêm đã qua một phần, trong thời gian ăn cơm, 
Thầy có biết chăng, này Ananda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng tối 
đã xuất hiện"? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác như sau: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất 
thiện". Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy, biết rằng: "Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp 
bất thiện đã hiện khởi. Và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến hoàn toàn bị 
nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến thối đọa trong tương 
lai". Cũng vậy, này Aụnanda, Như Lai biết được tâm của loài Người, với 
tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết 
được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của 
mình, biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

7. Ớ đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như 
sau: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 



một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi; 
cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi 
người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thối đọa trong tưong lai". Ví 
như, này Ananda, đống than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, quăng trên 
một đống cỏ khô, hay trên đống củi khô. Này Ananda, Thầy có biết chăng, 
đống than này sẽ được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ananda, đêm đã gần mãn, mặt trời đang mọc; này Ananda, 
Thầy có biết chăng bóng tối sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra"? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ananda, trong một thời gian sau, vào giữa trưa, vào giờ ăn 
cơm, Thầy có biết chăng, này Ananda, bóng tối đã biến mất, ánh sáng đã 
hiện ra"? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác như sau: "Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất 
thiện". Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy: "Trong người này, pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện được 
hiện khởi; cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ 
lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thổi đọa trong tương 
lai". Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài Người với tâm 
của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được 
các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình, 
biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

8. Ớ đây, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người khác như 
sau: "Trong người này, có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 
Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người ấy: 
"Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông 
đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những 
pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại, sẽ được nhập Niết-bàn". Ví như, 
này Ananda, những cục than nguội lạnh, đã dập tắt, bị quăng trên đống cỏ 
hay trên đống củi khô. Này Ananda, Thầy có biết chăng, đống than này 
không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 



- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Cũng vậy, ở đây này Aụnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
khác như sau: "Trong người này, có những pháp thiện, cũng có những pháp 
bất thiện". Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy: "Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu 
sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, 
những pháp không có lồi lầm, ngay trong hiện tại, sẽ được nhập Niết-bàn". 
Như vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài Người với tâm của 
mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được căn trí 
của mình, biết được pháp sanh khởi trong tưong lai. 

Ớ đây, này Ananda, ba hạng người trước, một trong ba người ấy không phải 
bị thổi đọa, một phải bị thối đọa, một bị roi vào đọa xứ, địa ngục. Ớ đây, này 
Ananda, trong ba hạng người sau, một trong ba hạng người này không phải 
bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một được nhập Niết-bàn. 

(IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy pháp môn thể nhập, pháp 
môn pháp. Hãy nghe và tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn thể nhập (quyết trạch), pháp 
môn pháp? 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết duyên khởi các dục, 
cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Này các 
Tỷ-kheo, cần phải biết cảm thọ, cần phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần 
phải biết các cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, cần phải biết 
các cản thọ đoạn diệt, cần phaỉ biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn 
diệt. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng, cần phải biết các tưởng 
duyên khởi, cần phải biết các tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng dị thục, 
cần phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết 
các lậu hoặc duyên khởi, cần phaỉ biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các 
lậu hoặc dị thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con 



đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết 
nghiệp, cần phải biết duyên khởi các nghiệp, cần phải biết các nghiệp sai 
biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, cần 
phải biết con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, cần phải 
biết khổ, cần phải biết khổ duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải 
biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa 
đến khổ đoạn diệt. 

3. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết các dục duyên khởi, 
cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt, đã được 
nói như vậy. Và do duyên gì được nói như vậy? 

Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc do mắt nhận thức, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hưong do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các 
xúc do thân nhận thức... khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo, dầu chúng không phải dục, chúng được gọi là dục 
trưởng dưỡng trong giới luật của bậc Thánh. 

Các tư duy tham ải, 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chủng không phải là dục, 

Các tư duy tham ải 
Là dụccủa con người, 

Các hoa mỹ an trú 
Như vậy ở trên đời, 
ơ đây những bậc Trí, 

Nhiếp phục được lòng dục. 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các dục duyên khởi? Xúc, này các Tỷ-kheo, 
là các dục duyên khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các dục sai biệt? Này các Tỷ-kheo, dục trên 
các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên các hưong là khác, dục 
trên các vị là khác, dục trên các xúc là khác. Này các Tỷ-kheo, đây là các 
dục sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các dục dị thục? Này các Tỷ-kheo, khi muốn 
một cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, đế dự phần 



phước đức, hay đế dự phần không phước đức, Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
các dục dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các 
Tỷ-kheo là dục đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các dục đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biết các dục sanh 
khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục như 
vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các dục 
đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như là 
các dục đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục... cần phải biết con đường đưa đến 
dục đoạn diệt, Đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

5. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải biết con đường 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được 
nói như vậy? 

Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này: lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ sanh khởi? Xúc, này các Tỷ- 
kheo, là các cảm thọ sanh khởi. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ 
sai biệt? Này các Tỷ-kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật chất có các lạc thọ 
không liên hệ đến vật chất; có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất, có các 
kho lạc thọ không liên hệ đến vật chất; có các cảm thọ không kho không lạc 
liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến 
vật chất. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các Tỷ-kheo, khi 
nào cảm thọ cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, đế dự 
phần phước đức, hay đế dự phần không phước đức. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là các cảm thọ dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này 
các Tỷ-kheo, là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám 
ngành đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh định. Và 
khi nào, này các Tỷ kheo, vị thánh đệ tử đã biết các cảm thọ như vậy, rõ biết 
các cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết 



các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn diệt như vậy, khi ấy, 
vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải biết con đường đưa 
đến các cảm thọ đoạn diệt, đã nói như vậy. Chính do duyên này, đã được nói 
như vậy. 

7. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng...cần phải biết con đường đưa 
đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như 
vậy? 

Này các Tỷ-kheo, có sáu tưởng này: sắc tưởng, thanh tưởng, hưong tưởng, 
vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi? Này các Tỷ-kheo, xúc là 
các tưởng sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng sai biệt? Này các Tỷ-kheo, các 
tưởng trong các sắc là khác, các tưởng trong các hương là khác, các tưởng 
trong các vị là khác, các tưởng trong các xúc là khác, các tưởng trong các 
pháp là khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các tưởng sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng dị thục? Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bố rằng các tưởng là kết quả của thói quen, khi nào người ta biết sự 
vật như thế nào, như thế nào, người ta nói sự vật ấy như sau, như sau: "Như 
vậy tôi tưởng". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các tưởng dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các 
Tỷ-kheo, là tưởng đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến các tưởng 
đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh định. Kh i nào này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, 
rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng dị thục như vậy, rõ biết 
các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt 
như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là các tưởng 
đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải biết con đường đưa đến 
các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói 
như vậy. 



9. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải biết con đường 
đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã 
được nói như vậy? Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô minh, này 
các Tỷ-kheo, là các lậu hoặc sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc sai biệt? Này các Tỷ-kheo, có 
các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu hoặc đưa đến bàng sanh, có các 
lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, có các lậu hoặc đưa đến thế giới loài người, có 
các lậu hoặc đưa đền thế giới chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc sai biệt. 

Và này các Tỷ Kheo, thế nào là các lậu hoặc dị thục ? Này các Tỷ kheo, khi 
nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, đế 
dự phấn phước đức, hay đế dự phấn không phước đức. Này các Tỷ kheo, đây 
gọi là các lậu hoặc dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô minh đoạn diệt, 
này các Tỷ-kheo, là các lậu đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo tám 
ngành đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh định. 
Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ 
biết các lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ 
biết các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ 
biết Phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải biết con đường đưa 
đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã 
được nói như vậy. 

11. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải biết con đường 
đưa đến các nghiệp đoạn diệt được nói như vậy. Do duyên gì được nói như 
vậy? 

Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo 
nghiệp về thân, về lời, về ý. 

12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các Tỷ-kheo, 
xúc là các nghiệp sanh khởi. 



- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này các Tỷ-kheo, có 
nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng 
sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế 
giới loài Người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư Thiên. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các 
nghiệp dị thục? Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị 
thục: Ớ ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ỏ một đời sau nữa. Này các Tỷ- 
kheo, đây là các nghiệp dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các 
Tỷ-kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành, con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt. Đó là chánh tri kiến... chánh định. Khi nào, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp 
sanh khởi như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp dị 
thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy rõ biết Phạm hạnh thể nhập 
này như là các nghiệp đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải rõ biết con đường đưa 
đến các nghiệp đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được 
nói như vậy. 

13. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần 
phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, 
cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính 
do duyên gì đã được nói như vậy? 

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ não là khổ, cầu 
không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. 

14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các Tỷ-kheo, là 
khổ sanh khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ sai biệt? Này các Tỷ-kheo có khổ lớn, có 
khổ nhỏ, có khổ chậm biến, có khổ mau biến. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ 
sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ dị thục? Này các Tỷ-kheo, ở đây có 
hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi thảm, than van, 
đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh; do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, 



nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú đề 
đoạn diệt khổ này. 

Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết 
quả tìm kiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khổ dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? 

Ái đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là khổ đoạn diệt. Đây là Thánh đạo tám 
ngành đưa đến khổ đoạn diệt. Đó là chánh kiến... chánh định. Này các Tỷ- 
kheo, khi nào Thánh đệ tử rõ biết khố nhu vậy, rõ biết khố sanh khởi như 
vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết khổ 
đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, khi ấy, 
vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như là khổ đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải 
biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần 
phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do 
duyên này, đã được nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp pháp môn. 

(X) (64) Tiếng Rống Con Sư Tử 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu Như Lai lực của Như Lai, do thành tựu các lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngư vưong, rống tiếng rống con sư tử 
trong các hội chúng, chuyến bánh xe pháp. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi 
xứ. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, 
như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai 
tự nhận cho mình địa vị ngưu vưong, rống tiếng rống con sư tử trong các hội 
chúng, chuyển bánh xe pháp. 

3. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở 
do, tùy thuộc sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này các 
Tỷ kheo , Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân 
của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, như vậy là Như Lai lực của 
Như Lai.... chuyến bánh xe pháp. 



4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về Thiền, về giải thoát, về định. Này 
các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... và chuyển bánh xe pháp. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời... Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chi tiết, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ 
biết... và chuyến bánh xe pháp. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh... Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật 
rõ biết... và chuyến bánh xe pháp. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị ngư vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và 
chuyển bánh xe pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu Như Lai lực này của Như Lai, do thành tựu các lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngư vương, rống tiếng rống con sư tử 
trong các hội chúng, chuyến bánh xe chánh pháp. 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, này các Tỷ- 
kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi 
liên hệ đến như thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân 
của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, này các Tỷ-kheo, tùy theo, tùy 
theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về quả báo tùy thuộc sờ do, tùy theo 
sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại; tùy theo như vậy, tùy 
theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo 
tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện 
tại. 



10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các 
câu hỏi liên hệ đến sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những 
thành đạt về thiền, về giải thoát, về định, này các Tỷ-kheo; tùy theo, tùy theo 
như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất 
khởi của thành tựu về Thiền, về giải thoát, về định; tùy theo như vậy, tùy 
theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự tạp 
nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về Thiền, về giải 
thoát, về định. 

11.0 đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như lai các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ, này các 
Tỷ-kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai, về nhớ đến 
các đời sống quá khứ; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời 
các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ. 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh, này các 
Tỷ-kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự sanh diệt 
của các chúng sanh; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh. 

13.0 đây, này các Tỷ-kheo nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí... về sự đoạn diệt các lậu hoặc; hiểu biết của 
Như Lai về sự đoạn diệt các lậu hoặc; tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, 
Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu 
hoặc. 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí này, về xứ là xứ, phi xứ 
là phi xứ, Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có Thiền định, không 
phải với người không Thiền định. Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy 
thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, Ta 
tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có Thiền định, không phải với 
người không có Thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về Thiền, về giải thoát, về định, 
Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đổi với người có Thiền định, không phải với 
người không có Thiền định. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí, 
nhớ đến các đời sống quá khứ, Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người 
có Thiền định, không phải với người không thiền định. Liên hệ đến như thật 
trí về sự sanh diệt của chúng sanh, Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với 
người có Thiền định. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí về sự 



đoạn diệt các lậu hoặc, Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với nguời có Thiền 
định, không phải với nguời không có thiền định . Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, 
định là chánh đạo, không định là tà đạo. 


—0O0— 

VII. Phẩm Chư Thiên 
(I) (65) Vị Bất Lai 

1. - Do không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thế chứng đuợc 
quả Bất lai. Thế nào là sáu? 

2. Bất tín, không tàm, không quý, biếng nhác, thất niệm, ác tuệ. Do không 
đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đuợc quả Bất 
lai. 

3. Do đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thế chứng đuợc quả Bất lai. 
Thế nào là sáu? 

4. Bất tín, không tàm, không quý, biếng nhác, thất niệm, ác tuệ. Này các Tỷ- 
kheo, do đoạn tận sáu pháp này, có thể chứng đuợc quả Bất lai. 

(III) (66) A-La-Hán 

1. - Do không đoạn tận sáu pháp, này Tỷ-kheo, không có thế chứng đuợc 
quả A-la-hán. Thế nào là sáu? 

2. Hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối quá, bất tín, phóng dật. Này các Tỷ- 
kheo, do không đoạn tận sáu pháp này, không có thể chứng đuợc quả A-la- 
hán. 

3. Do đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đuợc quả A-la-hán. 
Thế nào là sáu? 

4. - Hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối quá, bất tín, phóng dật. Này các Tỷ- 
kheo, do đoạn tận sáu pháp này, có thể chứng quả A-la-hán. 


(III) (67) Những Ngưòi Bạn 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, là ác thân hữu, ác bằng hữu, ác 
bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ, sẽ 
làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn 
hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không 
xảy ra. Không viên mãn hữu học pháp, sẽ viên mãn các giới luật, sự kiện này 
không xảy ra. Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham, 
hay vô sắc tham, sự kiện này không xảy ra 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, là thiện thân hữu, thiện bằng hữu, 
thiện bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh 
kiến của họ, sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này có thể xảy ra. 
Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, 
sự kiện này có thể xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn 
các giới luật sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này có 
xảy ra. 


(IV) (68) Hội Chúng 

1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ua thích hội chúng, vui thích hội 
chúng, chuyên tâm ua thích hội chúng, ua thích đồ chúng, vui thích đồ 
chúng, chuyên tâm ua thích đồ chúng, vui thích đồ chúng sẽ hoan hỷ sống 
một mình, sổng viễn ly, sự kiện này không xảy ra. Không hoan hỷ sổng một 
mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tuớng của tâm, sự kiện này không xảy 
ra, Không nắm giữ tuớng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện 
này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn 
chánh định, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh định, 
sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này không xảy ra. Không từ bỏ các kiết sử, sẽ 
chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không ua thích hội chúng, không 
vui thích hội chúng, không chuyên tâm ua thích hội chúng, không ua thích 
đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ua thích đồ dùng, 
không vui thích đồ dùng, không chuyên tâm ua thích đồ dùng, sẽ hoan hỷ 
sổng một mình, sổng viễn ly, sự kiện này có xảy ra. Hoan hỷ sổng một mình, 
sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tuớng của tâm, sự kiện này có xảy ra. Nắm 
giữ tuớng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra. 
Làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có 
xảy ra. Từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này có xảy ra. 



(V) (69) Vị Thiên Nhân 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 

- Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi đến không thối đọa. 
Thế nào là sáu? Tôn kính Đạo Su, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính 
học pháp, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Sáu pháp này, bạch 
Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi đến không thối đọa. 

Thiên nhân ấy nói nhu vậy, bậc Đạo Su chấp nhận, thiên nhân ấy, với ý 
nghĩ: "Bậc Đạo Su đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế tôn, thân phía hữu huớng 
về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-kheo và nói: 

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta, sau khi 
đến, đảnh lễ Ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy bạch với 
Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi đến không thối 
đọa. Thế nào là sáu? Tôn kính bậc Đạo Su, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, 
tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Sáu pháp 
này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn Tỷ-kheo đi đến không thổi đọa". Này các Tỷ- 
kheo, vị Thiên nhân ấy nói nhu vậy, nói nhu vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên 
hữu huớng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

3. Đuợc nói nhu vậy, Tôn giả Sàriputta đảnh lễ Thế Tôn và thua rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi nhu vầy: Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo 
su và nói lời tán thán sự tôn kính bậc Đạo Su. Đối với các Tỷ-kheo khác 
không tôn kính bậc Đạo Su, họ đuợc khích lệ trong sự tôn kính bậc Đạo Su. 
Và đối với các Tỷ-kheo khác có tôn kính bậc Đạo Su, vị ấy nói lên lời tán 
thán với họ, nhu chân, nhu thật, đúng thời. Tự mình tôn kính Pháp... tự mình 
tôn kính thiện ngôn... tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời tán thán sự 
tôn kính thiện bằng hữu. Đổi với các Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện 
bằng hữu, họ đuợc khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy nói lên 
lời tán thán với họ, nhu chân, nhu thật, đúng thời. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn 
tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi nhu vậy. 



- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay này Sàriputta, Thầy đã hiểu 
lời noi vắn tắt này của Ta một cách rộng rãi như vậy. Ớ đây, này Sàriputta, 
Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư, và nói lời tán thán sự tôn kính bậc 
Đạo Sư. 

Đối với các vị Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc Đạo Sư, họ được khích lệ 
trong sự tôn kính bậc Đạo Sư. Và đối với các vị Tỷ-kheo khác có tôn kính 
bậc Đạo Sư, vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. 
Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng... tự mình tôn kính học 
pháp... tự mình tôn kính thiện ngôn... tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói 
lời tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ-kheo khác không tôn 
kính thiện bằng hữu, họ được khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và 
đối với các Tỷ-kheo khác có tôn kính bằng hữu, vị ấy nói lên lời tán thán với 
họ như chân, như thật, đúng thời. Này Sàriputta lời nói vắn tắt này của Ta 
cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. 

(VI) (70) Thần Thông 

1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không có Thiền định, tịch tĩnh, 
không đạt được khinh an thù diệu, không chứng đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ 
chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân... nhiều thân 
hiện ra một thân... có thế tự thân bay đến cõi Phạm thiên, sự kiện này không 
xảy ra. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai loại tiếng chư Thiên 
và loài Người, xa và gần, sự kiện này không xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm 
của các chúng sanh, của loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết được: 
"Tâm có tham, biết là tâm có tham... tâm không giải thoát, biết là tâm không 
giải thoát" sự kiện này không xảy ra. Sẽ nhớ đến các Đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời. Sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiết, sự kiện này không xảy ra. Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, sẽ thấy được các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh tùy 
theo hạnh nghiệp của họ, sự kiện này không xảy ra. Do đoạn diệt các lậu 
hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có Thiền định tịch tĩnh, đạt được 
sự khinh an thù diệu, chứng đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ chứng được nhiều loại 
thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân... có thể 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên, sự kiện này có thể xảy ra. Với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân, sẽ nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài Người, xa và 
gần, sự kiện này có xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết: "Tâm có tham, biết được là 



tâm có tham... tâm không giải thoát, biết được là tâm không giải thoát", sự 
kiện này có xảy ra. Vị ấy sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời... sẽ nhớ đến đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi 
tiết, sự kiện này có xảy ra. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của 
họ", sự kiện nào có xảy ra. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 

(VII) (71) Chứng Nhân 

1- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt được địa 
vị chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 
Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật rõ biết: "Những pháp 
này dự phần vào thối đọa", không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phần vào an trú", không như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
thắng tiến hay thù thắng", không như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần 
vào thể nhập", làm việc không chu toàn và làm việc không có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt được địa vị một 
chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 

3. Thành tựu sáu pháp này, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Những 
pháp này dự phần vào thối đọa", như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần 
vào an trú", như thật rõ biết:" Những pháp này dự phần vào thắng tiến", Nhu 
thật rõ biết "Những pháp này dự phần vào dự phần vào thế nhập", làm việc 
có chu toàn, làm việc có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể đạt được địa vị 
chứng nhân, qua chứng này hay qua chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào 

(VIII) (72) Sức Mạnh 

1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt 
được sức mạnh trong Thiền định. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiện xảo đạt được thiền định, 
không thiện xảo an trú được Thiền định, không thiện xảo xuất khỏi thiền 
định, làm việc không chu toàn, làm việc không kiên trì và làm việc không có 
lợi ích. 



Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể đạt đuợc 
sức mạnh trong Thiền định. 

3. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo có thể đạt đuợc sứ mạnh trong 
Thiền định. Thế nào là sáu? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo đạt đuợc Thiền định, thiện 
xảo an trú đuợc Thiền định, thiện xảo xuất khỏi Thiền định, làm việc có chu 
toán, làm việc có kiên trì, làm việc có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có thể đạt đuợc sức 
mạnh trong Thiền định. 


(XI) (73) Thiền (1) 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt đirợc an 
trú sơ Thiền. Thế nào là sáu? 

2. Dục tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi, không nhu thật khéo 
thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Không đoạn tận sáu pháp 
này, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt đuợc và an trú sơ thiền. 

3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đạt đuợc và an trú sơ Thiền. 
Thế nào là sáu? 

4. Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi, nhu thật khéo thấy với 
chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ- 
kheo, có thể đạt đuợc và an trú sơ Thiền. 

(74) Thiền (2) 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt đuợc và an 
trú sơ Thiền. Thế nào là sáu? 

2. Dục tâm, sân tâm, hại tâm, dục tuởng, sân tuởng, hại tuởng. Không đoạn 
tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đạt đuợc và an trú sơ 
Thiền. 


3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đạt đuợc và an trú sơ Thiền. 
Thế nào là sáu? 



4. Dục tâm, sân tâm, hại tâm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Đoạn tận sáu 
pháp này, này các Tỷ-kheo, có thế đạt được và an trú sơ Thiền 

—0O0— 

VIII. Phẩm A-La-Hán 

(I) (75) Khổ 

1. - Thành tựu với sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại 
sống đau khổ, hiềm hận, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là sáu? 

2. Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục tưởng, với sân tưởng, với 
hại tưởng. Thành tựu với sáu pháp này, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong 
hiện tại sống đau khổ, hiềm hận, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại 
mạng chung, chờ đợi là ác thú. 

3. Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện 
tại sống an lạc, không hiềm hận, không ưu não, không nhiệt não, sau khi 
thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 

4. Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, với bất hại tầm, với xuất ly tưởng, với vô 
sân tưởng, với bất hại tưởng. Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không hiềm hận, không ưu não, 
không nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 

(II) (76) A-La-Hán Quả 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thế chứng ngộ quả 
A-la-hán. Thế nào là sáu? 

2. Mạn, ty mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, cố chấp, ty liệt mạn. Không 
đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ quả A-la- 
hán. 

3. Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 
Thế nào là sáu? 

4. Mạn, ty mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, cố chấp, ty liệt mạn. Đoạn tận 
sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 


(III) (77) Thượng Nhân Pháp 


1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ các 
pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Thế nào là sáu? 

2. Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không có thể tiết độ 
trong ăn uống, ngụy trá, hư đàm. Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ- 
kheo, không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh. 

3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ các pháp thượng 
nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Thế nào là sáu? 

4. Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn 
uống, ngụy trá, hư đàm. Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đánh bậc Thánh 

(VI) (78) Lạc Hỷ 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại sống 
với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy nguyên nhân đã được hình thành đế đoạn trừ 
các lậu hoặc. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích pháp, ưa thích tu tập, ưa thích 
đoạn trừ, ưa thích viễn ly, ưa thích không có sân hận, ưa thích không có hý 
luận. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại 
sống với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy, nguyên nhân đã được hình thành đế 
đoạn trừ các lậu hoặc. 


(V) (79) Chứng Đắc 

1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không có thể 
chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay không có thể tăng trưởng thiện 
pháp đã được chứng đắc. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, không thiện 
xảo khi đi ra, không thiện xảo khi đến gần, không khởi lên ý nghĩa muốn đạt 
được những thiện pháp chưa đạt được, không phòng hộ các thiện pháp đã 
được chứng đắc, không có cố gắng đế kiên trì tiếp tục. 



Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng đắc 
thiện pháp chua chứng đắc, hay không có thể tăng truởng thiện pháp đã 
đuợc chứng đắc. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng đắc thiện 
pháp chua chứng đắc, hay có thế tăng truởng thiện pháp đã đuợc chứng đắc. 
Thế nào là sáu? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, thiện xảo khi đi ra, 
thiện xảo khi đến gần, khởi lên ý muốn đạt đuợc những thiện pháp chua đạt 
đuợc, phòng hộ các thiện pháp đã đuợc chứng đắc, có cố gắng đế kiên trì 
tiếp tục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng đắc thiện 
pháp chua chứng đắc, hay có thể tăng truởng thiện pháp đã đuợc chứng đắc. 

(VI) (80) Lớn Mạnh 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu chứng đạt 
sự lớn mạnh, sự tăng truởng trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều ánh sáng, nhiều quán hạnh, nhiều 
hoan hỷ, nhiều không tự bằng lòng, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
pháp, đi thẳng đến bờ kia. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu chứng đạt 
sự lớn mạnh, sự tăng truởng trong các thiện pháp. 

(VII) (81) Địa Ngục 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng bị roi vào địa 
ngục. Thế nào là sáu? 

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, ác dục và tà 
kiến. Thành tựu sáu pháp này, nhu vậy tuong xứng bị roi vào địa ngục. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng đuợc sanh lên 
cõi Trời. Thế nào là sáu? 



4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, không ác dục và chánh tri kiến. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ- 
kheo, nhu vậy tuong xứng đuợc sanh lên cõi Trời. 

(VIII) (82) Địa Ngục (2) 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng bị roi vào địa 
ngục. Thế nào là sáu? 

2. Nói láo, nói hai luõi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, ăn nói 
táo bạo, trắng trợn. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy 
tuong xứng bị roi vào địa ngục 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng đuợc sanh lên 
cõi Trời. Thế nào là sáu? 

4. Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai luõi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phì 
phiếm, không tham dục và không nói lời táo bạo, trắng trợn. Thành tựu sáu 
pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng đuợc sanh lên cõi Trời. 

(IX) (83) Pháp Tối Thượng 

1- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ 
pháp tối thuợng A-la-hán. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng xấu 
hổ, không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ, thân và mạng nhiều uớc vọng 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ 
pháp tối thuợng A-la-hán. 

3- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ pháp tối 
thuợng A-la-hán. Thế nào là sáu? 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ 
hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ, thân và mạng không có uớc vọng 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ pháp 
tối thuợng A-la-hán. 


(X) (84) Ngày và Đêm 



1. - Neu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, thời bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp, không có tăng trương. 
Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có dục lớn, có hiềm hận, không bằng 
lòng với bất cứ những vật dụng cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phẩm trị bệnh, không có lòng tin, ác giới, biếng nhác, thất 
niệm, ác tuệ. 

Neu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, thời bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp. 

3. Neu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, thời bất luận đêm hay 
ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa. Thế 
nào là sáu? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có dục lớn, không hiềm hận, 
bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phẩm trị bệnh, có lòng tin, thiện giới, tinh cần tinh tấn, có 
niệm, có trí tuệ. 

Neu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, thời bất cứ đêm hay 
ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa. 


—oOo— 

IX. Phẩm Mát Lạnh 

(I) (85) Mát Lạnh 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ 
vô thượng thanh lương. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không 
hạn chế tâm; khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại không phấn chấn 
tâm; khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm tâm hoan 
hỷ; khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm trú 
xả, quán sát; xu hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có thể chứng ngộ 
vô thuợng thanh lirơng. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ vô 
thuợng thanh luơng. Thế nào là sáu? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy 
hạn chế tâm; khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn chấn tâm; khi nào 
tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ; khi nào tâm cần 
phải trú xả, quán sát khi ấy làm tâm trú xả, quán sát; xu huớng về thù thắng; 
hoan hỷNiết-bàn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể chứng ngộ vô 
thuợng thanh luơng. 


(II) (86) Chướng Ngại 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có 
thể buớc vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

2. Thành tựu nghiệp chuông, thành tựu phiến não chuông, thành tựu dị thục 
chuông, không có lòng tin, không có uớc muốn, và ác tuệ. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể 
birớc vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể buớc 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Không thành tựu nghiệp chuông, không thành tựu phiền não chuông, 
không thành tựu dị thục chuông, có lòng tin, có uớc muốn, và có trí tuệ. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể 
birớc vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(III) (87) Nghiệp Chướng 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, cũng 
không có thể buớc vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
sáu? 



2. Đoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng sống của cha; đoạn mạng sống của 
A-la-hán; với ác tâm làm Như Lai chảy máu; phá hòa hiệp Tăng; ác tuệ, si 
mê, câm ngọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, được nghe diệu pháp, có thể bước 
vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Không đoạn mạng sống của mẹ; không đoạn mạng sống của cha; không 
đoạn mạng sống của A-la-hán; không với ác tâm làm Như Lai chảy máu; 
không phá hòa hop Tăng; có trí tuệ, không si mê, câm ngọng. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(IV) (88) Không Ưa Nghe 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu được nghe diệu pháp, cũng 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là 
sáu? 

2. Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, không ưa nghe, không có 
lóng tai, không có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều không lợi ích, bỏ qua 
điều lợi ích, không thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, 
không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

4. Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa nghe, có lóng tai, có 
an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều lợi ích, bỏ qua điều không lợi ích, thành 
tựu tùy thuận nhẫn nhục. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể 
bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. 

(V) (89) Cần Phải Đoạn Tận 



1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng tri kiến 
đầy đủ. Thế nào là sáu? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đua đến đọa xứ, sân đua đến đọa xứ, 
si đua đến đọa xứ. Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có 
thể chứng tri kiến đầy đủ. 

3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng tri kiến đầy đủ. Thế 
nào là sáu? 

4. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đua đến đọa xứ, sân đua đến đọa xứ, 
si đua đến đọa xứ. Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng tri 
kiến đầy đủ. 


(VI) (90) Chứng Được Đoạn Tận 

1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, được người đầy đủ tri kiến đoạn tận. 
Thế nào là sáu? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, 
si đưa đến đọa xứ. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, được người đầy đủ tri 
kiến đoạn tận 


(VII) (91) Làm Cho Sanh Khởi 

1. - Một người đầy đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không có thể làm cho sanh 
khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, 
si đưa đến đọa xứ. Một người đầy đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không có thể 
làm cho sanh khởi sáu pháp này. 

(VIII) (92) Bậc Đạo Sư 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể sổng không tôn kính, không tùy thuận 
bậc đạo Sư; người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy 
thuận chánh pháp; người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, 
không tùy thuận chúng Tăng; người đầy đủ tri kiến không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận học pháp; người đầu đủ tri kiến không thế roi trở 



lại vào những vấn đề không nên trở lại; người đầy đủ tri kiến không thể làm 
cho sanh khởi hữu thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hop không thể xảy ra. 

(IX) (93) Hành 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể xả ra. Thế nào là sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là thường còn; 
người đầu đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là lạc; người đầy 
đủ tri kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là ngã; người đầy đủ tri kiến 
không thể làm hành động vô gián; người đầy đủ tri kiến không thể làm cho 
thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt; người đầy đủ tri kiến không thế đi tìm 
các vị đáng được cúng dường ngoài chư Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. 

(X) (94) Mẹ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hop này không thể xảy ra. thế nào là 
sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng sống của mẹ; người đầy đủ tri 
kiến không thể đoạn mạng sống của cha; người đầy đủ tri kiến không thể 
đoạn mạng sống của vị A-la-hán; người đầy đủ tri kiến không thể với ác tâm 
làm Như Lai phải chảy máu; người đầy đủ tri kiến không thể phá hòa hợp 
Tăng; người đầy đủ tri kiến không thể đề cử một vị Đạo Sư khác. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. 

(XI) (95) Tự Làm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hop này không thể xảy ra. Thế nào là 
sáu? 

2. Người đầy đủ tri kiến không thế trở lui lại quan điếm lạc kho do tự mình 
làm; người đầu đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điếm lạc khổ do người 
khác làm; người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan điếm lạc khổ do tự 
mình làm, do người khác làm; người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại 
quan điếm lạc khổ không do tự mình làm, do tự nhiên sanh; người đầy đủ tri 



kiến không thế trở lui lại quan điểm lạc khố không do tự mình làm và không 
do nguời khác làm, do tự nhiên sanh. Vì cớ sao? 

Này các Tỷ-kheo, đối với nguời có đầy đủ tri kiến, nhân và các pháp do 
nhân sanh đã khéo thấy. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. 


—0O0— 

X. Phẩm Lợi ích 

(I) (96) Sự Xuất Hiện 

1. - Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thế 
nào là sáu? 

2. Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được 
ở đời; sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết khó tìm được ở đời; sự tái sanh trong Thánh xứ khó tìm được ở đời; 
không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời; không si mê, không câm ngọng 
khó tìm ở đời; ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. 

(II) (97) Các Lọi ích 

1. - Có sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, khi chứng ngộ quả Dự lưu. Thế nào là 
sáu? 

2. Sự quyết định đối với diệu pháp không có bị thối đọa; không có bị đau 
khổ; làm các việc bị sanh tử hạn chế; thành tựu trí tuệ; không cùng chia sẻ 
với các dị sanh; nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được khéo thấy. 

Có sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, khi chứng ngộ quả Dự lưu. 

(III) (98) Vô Thường 

1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là 
thường còn, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này không xảy 
ra. Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết 


định, sự kiện này không thể xảy ra. Không nhập vào chánh tánh quyết định, 
sẽ chứng ngộ quả Dự luu, hay quả Nhất Lai, hay quả Bất lai, hay quả A-la- 
hán, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô 
thuờng, sẽ thành tựu đuợc nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này có xảy ra. 
Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định, sự kiện 
này có xảy ra. Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự luu, 
quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này có xảy ra. 

(VI) (99) Khổ 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là lạc, sẽ 
thành tựu... (như trên với những thay đôi cần thiết). 

(V) (100) Vô Ngã 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nào là ngã, sẽ 
thành tựu... (như kinh 98 với những thay đôi cần thiết). 

(VI) (101) Niết Bàn 

- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết-bàn là khổ, sẽ thành tựu 
đuợc nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này không xảy ra... (như kỉnh 98 với 
những thay đôi cần thiết). 

(VII) (102) Không Có Hạn Chế (1) 

1. - Thấy đuợc sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế vị Tỷ-kheo 
làm cho an trú tuởng vô thuờng, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế 
nào là sáu? 

2. Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú; ý của tôi không ua thích tất 
cả thế giới; ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới; ý của tôi sẽ nghiêng về 
Niết-bàn; các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt; và tôi sẽ thành tựu tối thuợng 
Sa-môn hạnh. 

Thấy đuợc sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế Tỷ-kheo làm 
cho an trú tuởng vô thuờng, không có hạn chế trong tất cả hành. 

(VIII) (103) Không Có Hạn Chế (2) 



1. - Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế Tỷ-kheo 
làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là 
sáu? 

2. Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an trú trong tôi, ví như kẻ giết 
người đang đưa dao lên chém; ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới; tôi sẽ trở 
thành một người thấy được tịnh lạc trong Niết-bàn; các tùy miên trong tôi sẽ 
được nhổ lên; tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm; tôi sẽ với từ tâm hầu 
hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng khố không có hạn chế trong tất cả hành. 

(IX) (104) Không Có Hạn Chế (3) 

1. - Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? 

2. Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào trong ấy; cái gì tạo ra cái 
"tôi" trong tôi sẽ được chận đứng; cái gì tạo ra cái "của tôi" trong tôi sẽ được 
chận đứng; tôi sẽ thành tựu trí; không cùng chia sẻ với người khác; nguyên 
nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đế Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. 

(X) (105) Hữu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học 
tập trong học tập trong ba học pháp. Thế nào là ba hữu cần phải đoạn tận? 

2. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần phải đoạn tận. 

Trong ba học pháp nào, cần phải học tập? 

3. Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Trong 
ba học pháp này, cần phải học tập. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập 
trong ba học pháp này, Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo 



đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã 
đoạn tận khổ đau. 


(XI) (106) Khát Ái 

1. - Này các Tỷ-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần phải đoạn diệt. Thế nào 
là ba khát ái cần phải đoạn diệt? 

2. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cần phải đoạn diệt. 

Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? 

3. Mạn, tùy mạn, quá mạn. Ba mạn này cần phải đoạn diệt. 

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đuợc tận ba khát ái và ba mạn này, 
vị này, này các Tỷ-kheo, đuợc gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa 
kiết sử, do chon chánh hiện quán mạn kiêu, đã đoạn tận khố đau. 


—oOo— 

XI. Phẩm Ba Pháp 
(I) (107) Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Tham, sân, si. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là ba? 

3. Đe đoạn tận tham, bất tịnh cần phải tu tập. Đe đoạn tận sân, từ tâm cần 
phải tu tập. Đe đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

(II) (108) Ác Hành 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 


2. Thân ác hành, khấu ác hành, ý ác hành. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp 
này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? 

3. Đe đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần phải tu tập. Đe đoạn tận 
khẩu ác hành, khẩu thiện hành cần phải tu tập. Đế đoạn tận ý ác hành, ý 
thiện hành cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải đuợc tu tập. 

(III) (109) Suy Tầm 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? 

3. Đế đoạn tận dục tầm, xuất ly tầm phải tu tập. Đế đoạn tận sân tầm, vô sân 
tầm cần phải tu tập, Đế đoạn tận hại tầm, bất hại tầm cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

(IV) (110) Tưởng 

... (Như kinh trên, chỉ có tưởng thế cho tâm). 

(V) (111) Giới 

... (Như kinh (109), chỉ có giới thế cho tâm). 

(VI) (112) Thỏa Mãn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Thỏa mãn kiến, tùy ngã kiến, tà kiến. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là ba? 

3. Đế đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường cần phải tu tập. Đế đoạn tận 
tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần phải tu tập. Đế đoạn tận tà kiến, chánh kiến 
cần phải tu tập. 



Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này phải tu tập. 

(VII) (113) Bất Lạc 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Bất lạc, hại, phi pháp hành. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là ba? 

3. Đế đoạn tận bất lạc, hỷ cần phải tu tập. Đế đoạn tận hại, bất hại cần phải 
tu tập. Đế đoạn tận phi pháp hành, pháp hành cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

(VIII) (114) Biết Đủ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Không biết đủ, không tỉnh giác, có nhiều dục. Này các Tỷ-kheo, có bao 
pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Thế 
nào là ba? 

3. Đế đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu tập. Đế đoạn tận không tỉnh 
giác, tỉnh giác cần phải tu tập. Đế đoạn tận có nhiều dục, ít dục cần phải tu 
tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

(IX) (115) Ác Ngôn 

1, - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Ác ngôn, ác bằng hữu, tâm dao động. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Thế 
nào là ba? 



3. Đế đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu tập. đế đoạn tận ác bằng hữu, 
thiện bằng hữu cần phải tu tập. Đe đoạn tận tâm dao động, niệm hoi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập. 

(X) (116) Trạo Cử 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? 

2. Trạo cử, không bảo vệ, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đế đoạn tận ba pháp đó, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? 

3. Đế đoạn tận trạo cử, chỉ cần phải tu tập. Đe đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ 
cần phải tu tập. Đe đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần phải tu tập. 

Đế đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. 


—oOo— 

XII. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm 

(117) Quán (1) 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thế trú quán thân 
trên thân. Thế nào là sáu? 

2. ưa thích công việc, ua thích nói chuyện, ua thích ngủ nghỉ, ua thích hội 
chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Này các Tỷ- 
kheo, không đoạn tận sáu pháp này, không thể trú quán thân. 

3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thế trú quán thân trên thân. Thế 
nào là sáu? 

4. ưa thích công việc, ua thích nói chuyện, ua thích ngủ nghỉ, ua thích hội 
chúng, không phòng các căn, không tiết độ trong ăn uống. Đoạn tận sáu 
pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể trú quán thân trên thân. 


(118) Quán (2) 


1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể quán thân trên 
nội thân... trên ngoại thân... trên nội ngoại thân... trên các cảm thọ... trên các 
nội thọ... trên các ngoại thọ... trên các nội ngoại thọ... trên tâm... trên nội 
tâm... trên ngoại tâm... trên các nội ngoại tâm... trên các pháp... trên các nội 
pháp... trên các ngoại pháp... trên các nội ngoại pháp. Thế nào là sáu? 

2. ưa thích công việc, ua thích nói chuyện, ua thích ngủ nghỉ, ua thích hội 
chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Đoạn tận sáu 
pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể trú quán pháp trên nội ngoại pháp. 

(119) Thấy Bất Tử 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ Tapussa đi đến cứu cánh 
noi Nhu Lai, sống thấy đuợc bất tử, chứng ngộ bất tử. Thế nào là sáu? 

2. Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, vời lòng tin tín bất động đối với 
Pháp, với lòng tịnh tín bất động đổi với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, 
với Thánh giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, gia chủ Tapussa đi đến cứu cánh 
noi Nhu Lai, sống thấy đuợc bất tử, chứng ngộ bất tử. 

(120) Thấy Được Bất Tử 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ Bhallika... gia chủ 
Sudatta Anàthapindika... gia chủ Citta Macchikàsandika... Hatthaka 
Alavaka... Mahànàma Sakka... gia chủ Ugga người Vesàlì... gia chủ 
Uggata... Sùra Ambattha... Jivaka Komàrabhacca... gia chủ Nakulapità... gia 
chủ Tavakannika...gia chủ Pùrana... gia chủ Isidatta... gia chủ Sandhàna... 
gia chủ Vijaya... gia chủ Vajjiyamahito... gia chủ Mendaka... cư sĩ 
Vàsettha... cư sĩ Arittha... cư sĩ Sàragga đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống 
thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. Thế nào là sáu? 

2. Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, với lòng tịnh tín bất động đối với 
Pháp, với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, 
với Thánh giải thoát. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, cư sĩ Sàragga đi đến cứu cánh nơi 
Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. 


(121) Tham (1) 



1. - Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
sáu? 

2. Thấy vô thuợng, nghe vô thuợng, lợi đắc vô thuợng, học pháp vô thuợng, 
phục vụ vô thuợng, tùy niệm vô thuợng. Đế thắng tri tham, này các Tỷ- 
kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 

(122) Tham (2) 

1. - Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
sáu? 

2. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm 
Thí, tùy niệm Thiên. Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này cần 
phải tu tập. 


(123) Tham (3) 

1. - Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
sáu? 

2. Tuởng vô thuờng, tuởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, 
tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Đế thắng tri tham, này các 
Tỷ-kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 

(124) Tham (4) 

1. - Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để đoạn diệt... để đoạn tận... để trừ 
diệt, để làm cho tàn tạ, để ly tham, để đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ tham, 
sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? 

(Xem kinh 121-123) 

2. Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não 
hại, tật đố, xan lẫn, lừa đảo, man trá, phản trắc, ngoan cố, bồng bột, nông 
nỗi, mạn, thượng mạn, kiêu, phóng dật... để liễu tri, đế đoạn diệt, đế trừ diệt, 
để làm cho tàn tạ, để ly tham, để đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ... sáu pháp 
này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


-ooOoo- 



Chương VII Bẩy Pháp 
I. Phẩm Tài Sản 
(I) (1) Được Ái Mộ (1) 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được 
bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa muốn lợi dưỡng, ưa muốn tôn 
kính, ưa muốn được tán thán, không xấu hổ, không sợ hãi, ác dục và tà kiến. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được 
bắt chước tu tập theo. 

4. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thế 
nào là bảy? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa 
muốn tôn kính, không ưa muốn được tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và 
chánh kiến. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. 

(II) (2) Được Ái Mộ(2) 


... (như kỉnh 1, thay hai pháp cuối với "tật đổ và xan tham " và với "không tật 
đo, không xan tham "). 

(III) (3) Các Sức Mạnh Tóm Tắt 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy? 

2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ- 
kheo, có bảy sức mạnh này. 

Tín lực và tấn lực, 

Tàm lực và quỷ lực, 

Niệm lực và định lực, 

Tuệ là lực thứ bảy, 

Và tuệ lực thứ bảy; 

Tỷ-kheo với lực này, 

Sổng hiền trí an lạc, 

Như lỷ suy tư pháp, 

Quản rõ đích trí tuệ, 

Như ngọn lửa tàn diệt, 

Với tăm được giải thoát. 

(IV) (4) Các Sức Mạnh rộng Thuyết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy? 

2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tuởng ỏ sự giác ngộ 
của Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều Ngự Truợng Phu, 
Thiên Nhon Sư, Phật Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn đế đoạn tận 
các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không có 
bỏ roi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tấn 
lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực? 



5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xấu hổ, xấu hổ với thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý lực? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đổi với thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là quý lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối 
thắng, ức nhớ, tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là niệm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác bất thiện... 
chứng đạt và an trú vào so Thiền, ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... Thiền 
thứ tu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đua đến chon chánh đoạn diệt khổ 
đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là bảy pháp. 

Tín lực và tấn lực, 

Tàm lực và quỷ lực, 

Niệm lực và định lực, 

Và tuệ lực thứ bảy; 

Tỷ-kheo với lực này, 

Song hiền trí an lạc, 

Như lỷ suy tư pháp, 

Quản rõ đích trí tuệ, 

Như ngọn lửa tàn diệt, 

Với tâm được giải thoát. 

(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt 



1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? 

2. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy tài sản. 

Tín tài và giới tài, 

Tàm tài và quỷ tài, 

Vần tài và quỷ tài, 

Và tuệ là tài thứ bảy; 

Ai có những tài này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 

Được gọi không nghèo khô, 

Mạng sổng không trổng rong, 

Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thay pháp, 

Bậc trí chuyên chủ tâm, 
ức niệm lời Phật dạy. 

(VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? 

2. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là tín tài? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tuởng ỏ sự giác ngộ 
của Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tín tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới tài? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say ruợu 
men ruợu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm tài? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp các, bất thiện. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý tài? 



6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đổi với thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là văn tài? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã 
nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là văn tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, 
sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ua thích xả bỏ, sẵn sàng đế đuợc 
yêu cầu, ua thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đua đến chon chánh đoạn diệt kho 
đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản. 

Tín tài và giới tài, 

Tàm tài và quỷ tài, 

Vần tài và thí tài, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có những tài này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 

Được gọi không nghèo khô, 

Mạng sổng không trổng rong, 

Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 

Bậc trí chuyên chủ tăm, 
ức niệm lời Phật dạy. 


(VII) (7) Ugga 



1. Bấy giờ Ugga, vị Đại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của 
vua, bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có 
đến nhu vậy, đại phú đến nhu vậy, tài sản nhiều đến nhu vậy, bạch Thế Tôn, 
là Migàra Rohaneyyo! 

- Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, 
tài sản nhiều đến mức nào? 

- Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc! 

- Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không 
phải là tài sản. Nhung tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nuớc, vua chúa, ăn trộm, 
các kẻ thừa tự, thù địch. Bảy tài sản này, này Ugga không bị lửa, nuớc, vua 
chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới 
tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, 
không bị lửa, nuớc, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phổi. 

Tín tài và giới tài, 

Tàm tài và quỷ tài, 

Vần tài và thỉ tài, 

Và tuệ tài thứ bảy; 

Ai có tài sản này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 

Người ẩy là đại phủ 
Thiên nhân giới khó thẳng 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thay pháp, 

Bậc trí chuyên chủ tăm, 
ức niệm lời Phật dạy. 

(VIII) (8) Các Kiết Sử 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy? 

2. Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu 
tham kiết sử, vô minh kiết sử. Này các Tỷ-kheo có bảy kiết sử này. 


(IX) (9) Đoạn Tận 



1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiết sử, Phạm hạnh được 
sống. Thế nào là bảy? 

2. Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, Phạm hạnh được sống... sân kiết 
sử... kiến thiết sử... nghi kiết sử... mạn kiết sử... hữu tham kiết sử... do đoạn 
tận, do cắt đứt vô minh kiết sử, Phạm hạnh được sống. 

Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy kiết sử này, Phạm hạnh được 
sống. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt 
đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sà la, làm cho không thể tái sanh, làm 
cho không thế sanh khởi trong tương lai, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, và chon chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 


(X) (10) Xan Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy? 

2. Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, tật đố 
kiết sử, xan tham kiết sử. Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. 


—oOo— 

II. Phẩm Tùy Miên 
(I) (11) Tùy Miên(l) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy niệm. Thế nào là bảy? 

2. Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy 
miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy 
miên này. 


(II) (12) Tùy Miên (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy tùy miên, Phạm hạnh được 
sống. Thế nào là bảy? 

2. Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, Phạm hạnh được sống... sân 
tùy miên... kiến tùy miên., nghi tùy miên... mạn tùy miên... hữu tham tùy 
miên... do đoạn tận, do cắt đứt vô minh tùy miên, Phạm hạnh được sống. 


3. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy tùy miên này, Phạm hạnh được 
sống. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nào đoạn tận dục tham tùy miên... 
vô minh tùy miên, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sàla, làm cho 
không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, với chon 
chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

(III) (13) Gia Đình 

1. - Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần; nếu chưa đến 
thăm, thời không xứng đáng đế đi đến, nếu đã đến thăm, thời không xứng 
đáng đế ngồi xuống. Thế nào là bảy? 

2. Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, không vui vẻ mời ngồi; 
có chỗ ngồi đem giấu đi; từ nhiều họ chí ít, từ đồ thù thắng, họ cho đồ thô 
xấu; họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này; nếu chưa đến, 
thời không xứng đáng đế đến; nếu đã đến, thời không xứng đáng đế ngồi 
xuống. 


(IV) (14) Các Hạng Người 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 

2. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng kiến, kiến chí, tín giải 
thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành. 

Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


(V) (15) Ví Dụ Nước 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện 
hữu ở đời. Thế pháp là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn; ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại chìm xuống; ở đây, này 



các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại; ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại nhìn và thấy; ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới; ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người sau khi nổi lên, đạt được chồ có chân đứng; ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, 
lên đứng trên đất liền, là một vị Bà-la-môn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
hạng người, lặn một lần rồi chìm luôn? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp 
đen, bất thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người lặn một lần rồi 
chìm luôn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại 
chìm xuống? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, 
lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng xấu hổ... Lành thay, lòng sợ 
hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Lòng 
tin ấy của vị đo không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng xấu hổ 
đó của vị ấy... lòng sợ hãi đó của vị ấy... sự tinh tấn đó của vị ấy... Trí tuệ đó 
của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là hạng người sau khi nổi lên, lại chìm xuống. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau: 
"Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng ho thẹn... Lành 
thay, lòng sợ hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện 
pháp!" Lòng tin đó của vị ấy không giảm thiếu, không tăng trưởng, được 
đứng lại, lòng hổ thẹn đó của vị ấy... lòng sợ hãi đó của vị ấy... sự tinh tấn 
đó của vị ấy... trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiếu, không tăng trưởng, 
được đứng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, 
được đứng lại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại và nhìn thấy? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, 
lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng hổ thẹn... Lành thay, lòng sợ 
hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc 
chứng ngộ Bồ đề. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, 
nhìn và thấy. 



Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, 
lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng ho thẹn... Lành thay, lòng sợ 
hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân si, là bậc Nhất 
Như Lai, còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại đạt được chân 
đứng? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên và suy nghĩ: "Lành 
thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng ho thẹn... Lành thay, 
lòng sợ hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện 
pháp!" Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 
nhập Niết-bàn, không trở lui trạng thái ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người sau khi nổi lên, đã đạt chân đứng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt 
đến bờ bên kia, đứng trên đất liền bậc Bà-la-môn? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ: "Lành thay, 
lòng tin trong các thiện pháp! Lành thay, lòng xấu hổ ... Lành thay, lòng sợ 
hãi... Lành thay, sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, 
sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên 
kia, đã đứng trên đất liền, là bậc Bà-la-môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


(VI) (16) Không Thường Xuyên 

1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bảy? 

2. Ớ đây, có hạng người sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, tưởng 
vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián 



đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thế nhập. Vị ấy, với sự đoạn diệt các lậu 
hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng nguời thứ nhất đáng đuợc cung kính, đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc 
cúng duờng, đáng đuợc chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng nguời sống tùy quán vô 
thuờng... với tuệ thế nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không truớc không sau. Đây là hạng nguời 
thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thuợng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng nguời sống tùy quán vô 
thuờng... với tuệ thể nhập. Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, 
chứng đuợc Trung gian Niết-bàn... chứng đuợc Tổn hại Niết-bàn... chứng 
đuợc Vô hành Niết-bàn... chứng đuợc Hữu hành Niết-bàn... chứng đuợc 
Thuợng luu, đạt đuợc sắc cứu cánh. Đây là hạng nguời thứ bảy, này các Tỷ- 
kheo, đáng đuợc cung kính, đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc cúng duờng, 
đáng đuợc chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

Bảy hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, đáng đuợc cung kính... vô thuợng ở 
đời. 


(VII) (17) Khổ, Vô Ngã, Tịch Tịnh 

1. - Có bảy hạng nguời này, này các Tỷ-kheo, đáng đuợc cung kính... ở đời. 
Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời sống tùy quán khổ trong tất cả các 
hành... sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp... sống tùy quán lạc trong 
Niết-bàn, tuởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu 
hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng nguời thứ nhất 
đáng đuợc cung kính... là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ỏ đây có hạng nguời sống tùy quán lạc trong 
Niết-bàn, tuởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không truớc không sau. 
Đây là hạng nguời thứ hai đáng đuợc cung kính... là ruộng phuớc vô thuợng 
ở đời. 



4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người sống quán lạc trong Niết- 
bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, 
chứng được Trung gian Niết-bàn..., chứng được Tổn hại Niết-bàn... chứng 
được Vô hành Niết-bàn... chứng được Hữu hành Niết-bàn... chứng được 
Thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ- 
kheo, đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ỏ đời. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng được cung kính... là 
ruộng phước vô thượng ở đời. 

(VIII) (18) Sự Thù Diệu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sự thù diệu này. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tha thiết hành trì học pháp; tha thiết 
quán Pháp và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, và trong tương 
lai khát vọng nhiếp phục lòng dục; tha thiết Thiền tịnh, khát vọng Thiền tịnh 
trong tương lai; tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh 
cần tinh tấn; tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ; tha 
thiết thế nhập tri kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy căn bản để được tán thán. 

—oOo— 

III. Phẩm Vajjì ( Bạt Kỳ) 

(I) (19) Tại Sàrandada 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajjì, tại điện thờ Sàrandada. Bấy 
giờ có nhiều người Licchavì đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người Licchavì đang ngồi một 
bên: 

- Này các Licchavì, Ta sẽ giảng cho các Ông bảy pháp không làm cho suy 
giảm, Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các người Licchavì ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Và này các Licchavì, thế nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? Này 
các Licchavì, khi nào dân Vajjì thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo với 
nhau, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 
Này các Licchavì, khi nào dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết, này các Licchavì, dân 
Vajjì được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân 
chúng Vajji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy 
bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân 
Vajjì như đã ban hành thuở xưa, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ được 
lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân chúng Vajjì tôn 
sùng, kính trọng, đảnh lễ, cùng dường các bậc trưởng lão Vajjì và nghe theo 
lời dạy của những vị này, thời dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. Này các Licchavì, khi nào dân Vajjì không bắt cóc và cưỡng ép những 
phụ nữ, và thiếu nữ Vajjì phải sống với mình, thời này các Licchavì, dân 
Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân 
chúng Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjì 
ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước 
đúng với quy pháp, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì, khi các vị A-la-hán chưa đến 
sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này các 
Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Và này các Licchavì, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giảm này 
được tồn tại giữa dân Vajjì, khi nào dân chúng Vajjì sẽ được thấy giữa bảy 
pháp không làm suy giảm này, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 


(II) (20) Vassakàra 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vưong Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi vua nước Magadha muốn 
chinh phạt dân chúng Vajjì. Vua nói như sau: 

- Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì. Ta sẽ làm cho dân Vajjì bị 
hoại vong. 



Rồi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha nói với Bà-la-môn 
Vassakàra, đại thần nước Magadha: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân 
Ngài, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasattu con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn, vấn an Ngài ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú". Và khanh bạch tiếp: 
"Bạch Thế Tôn, Ạịàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha muốn chinh 
phạt dân Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân Vajjì này, dầu họ có uy 
quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajjì., Ta sẽ tieu diệt dân Vajjì. 
Ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy 
ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai không bao giờ nói không như 
thật. 

-Tâu Đại vưong, xin vâng. 

Bà-la-môn Vassakàra, đại thần nước Magadha vâng theo lời dạy của 
Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, cho thắng những cồ xe thù 
thắng, tự mình cởi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Vưong 
Xá, đến tại núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, liền nói với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakàra, đại thần 
nước Magadha bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, 
lạc trú. Thưa Tôn giả Gotama, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
muốn chinh phạt dân xứ Vajjì, vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân Vajjì 
này, dù họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajjì. Ta sẽ tiêu 
diệt dân Vajjì. Ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong". 

2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt phía sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, Thầy có nghe dân Vajjì thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau. 



- Này Ananda, khi nào dân Vajjì thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với 
nhau, thời này Ananda, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này 
Ananda, Thầy có biết dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong 
niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, 
giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong 
niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này Ananda, dân Vajjì 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có nghe dân Vajjì 
không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã 
ban hành thời xưa không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng 
với truyền thống của dân Vajjì thuở xưa. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjì không ban hành những luật lệ không được 
ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa, thời này Ananda, dân 
Vajjì sẽ được cường thịnh, không bĩ suy giảm. Này Ananda, Thầy có nghe 
dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì, 
và nghe theo lời dạy của những vị này không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc trưởng lão Vajjì, và nghe theo lời dạy của những vị này. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các bậc trưởng lão Vajjì, và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân 
Vajjì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có nghe 
dân Vajjì không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải 
sổng với mình không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt cóc và cưỡng ép những 
phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống với mình. 

- Này Ananda, khi nào có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vajjì phải sống với mình, thời này Ananda, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. Này Ananda Thầy có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 



trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành, không bỏ phế các cùng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các tự miếu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế 
các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các tự miếu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này 
Ananda, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda Thầy 
có nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại 
Vajjì, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán 
đã đến được sống an lạc không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vị A-la-hán ở tại Vajjì, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, 
và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị 
A-la-hán ỏ tại Vajjì, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và 
những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này Ananda, dân Vajjì sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

3. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakàra đại thần nước Magadha: 

- Này Bà-la-môn, một thời, Ta sống ở Vesàli, tại tự miến Sàrandada, Ta dạy 
cho dân Vajjì bảy pháp không bị suy giảm này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy 
pháp không bị suy giảm, được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì được 
giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này, thời này Bà-la-môn, dân Vajjì sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

4. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch 

rpl Ả rp Ạ 

Thê Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp không bị suy 
giảm này, thời dân Vajjì nhất định được lớn mạnh, không bị suy giảm, 
huống nữa là đủ các bảy pháp không bị suy giảm. Thưa Tôn giả Gotama, 
Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha không thể đánh bại dân Vajjì 



ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa Tôn giả Gotama, 
nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. 

- Này Bà-la-môn, hãy làm những gì Ông nghĩ là họp thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha hoan hỷ tán thán lời 
dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

(III) (21) Vị Tỷ Kheo 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vưong Xá, tại núi Linh Thứu (Gijjhakùta). Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Có bảy pháp không bị suy giảm, này các Tỷ-kheo. Hãy lắng nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các 
Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với 
nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nàc chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải 
tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh 
nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng 
Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 



Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, 
tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sổng những chỗ nhàn tịnh, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến 
các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở. Và các bạn đồng tu thiện chí 
đã đến ở được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì 
giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


(IV) (22) Công Việc 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng... 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không 
hoan hỷ làm thế sự, không dam mê làm thế sự, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không 
hoan hỷ phiếm luận, không dam mê phiếm luận, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không 
hoan hỷ ngủ nghỉ, không dam mê ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không 
hoan hỷ quần tụ, không dam mê quần tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 



Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị 
chi phối bở ác dục vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bè bạn ác dục vọng, không 
thân tín ác dục vọng, không cộng hành với các dục vọng, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự 
đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì 
giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


(V) (23) Tin Tưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không bị suy giảm, hãy lắng nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có 
nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì 
giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


(VI) (24) Giác Chi 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng... 
(như trên). 



2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch 
pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác 
chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ đuợc lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này đuợc duy trì 
giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo đuợc dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ đuợc lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 


(VII) (25) Tưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này... Ta sẽ giảng... 
(như trên). 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô 
ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hại tưởng, tu tập đoạn diệt 
tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì 
giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy 
giảm này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 

(VIII) (26) Hữu Học 

1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị Tỷ-kheo hữu 
học. Thế nào là bảy? 

2. Ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện; ưa thích ngủ nghỉ; ưa thích hội 
chúng; các căn không phòng hộ; ăn uống không tiết độ; khi chúng Tăng có 
sự việc, tại đấy, Tỷ-kheo hữu học không có suy tư: "Giữa Tăng chúng có các 
trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ 
sẽ được biết đến vì những chức vụ này", và không có tự mình chuyên tâm. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 



3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu học đến không thối 
đọa. Thế nào là bảy? 


4. Không ưa thích công việc; không ưa thích nói chuyện; không ưa thích ngủ 
nghỉ; không ưa thích hội chúng; các căn được phòng hộ; ăn uống có tiết độ; 
khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tỷ-kheo hữu học có suy tư: "Giữa Tăng 
chúng, có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh 
vác chức vụ. Họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này" và có tự mình 
chuyên tâm. 


(IX) (27) Thối Đọa 

1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thế 
nào là bảy? 

2. Quên, không đến thăm Tỷ-kheo; phóng túng nghe diệu pháp; không tu tập 
tăng trưởng giới; ít tin tưởng các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập; 
nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm; tìm người xứng đáng 
cúng dường ngoài Tăng chúng; tại đấy phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. 

3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến không thối đọa. 
Thế nào là bảy? 

4. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng nghe diệu pháp; tu 
tập tăng thượng giới; nhiều tin tưởng đối với các Tỷ-kheo trưởng lão, trung 
niên, tân nhập; nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết 
điểm; không tìm người xứng đáng cùng dường ngoài Tăng chúng; ỏ đấy 
phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đến không đọa lạc. 

Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 

Không học tập thẳng giới, 
ỉt tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 



Tìm ở ngoài Tăng chủng, 

Người xímg đảng củng dường, 
ơ đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo lẻo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ chủng, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Cỏ đến nghe thuyết pháp, 

Có học tập thẳng giới, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ẩy được tăng trưởng, 

Với tâm không cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 

Không tỉm ngoài Tăng chủng, 

Người xứng đảng củng dường, 
ơ đây vị cư sĩ, 

Lo lẳng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 

Được khéo lẻo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 

(X-XII) (28-30) Bất Hạnh Thối Đọa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ... Này các Tỷ- 
kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thối 
đọa này của người cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thắng tiến này của người 
cư sĩ... Thế nào là bảy? 

2. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng nghe diệu pháp; tu 
tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đổi với các vị Tỷ-kheo trưởng lão, 
trung niên, tân nhập; nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các 
khuyết điểm; không tìm người xứng đáng cùng dường ngoài Tăng chúng; tại 
đấy phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiến của người cư sĩ. 



Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thẳng giới, 
ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đáng cúng dường, 
ơ đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ họ, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp 
Có học tập thẳng giới, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ẩy được tăng trưởng, 

Với tâm không cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chủng, 
Người xứng đáng củng dường, 
ơ đây vị cư sĩ, 

Lo lẳng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ chủng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


- 00 O 00 - 

IV. Phẩm Chư Thiên 


(I) (31) Không Phóng Dật 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ây bạch Thê Tôn: 

- Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đua Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nào 
là bảy? Tôn kính bậc Đạo Su, tôn kính Pháp; tôn kính chúng Tăng; tôn kính 
học tập; tôn kính định; tôn kính không phóng dật; tôn kính nghinh đón. Bảy 
pháp này, bạch Thế Tôn, không đua Tỷ-kheo đến đọa lạc. 

Thiên nhân ấy nói nhu vậy. Bậc Đạo Su chấp nhận. Rồi Thiên nhân ấy với ý 
nghĩ: "Bậc Đạo Su đã chấp nhận ta", thân phía hữu huớng về Ngài rồi biến 
mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các vị Tỷ-kheo: 

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân 
ấy thua với Ta: "Có bảy pháp, bạch Thế Tôn, không đua Tỷ-kheo đến đọa 
lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc Đạo Su, tôn kính Pháp; tôn kính Tăng, tôn 
kính học pháp; tôn kính định; tôn kính không phóng dật, tôn kính nghinh 
đón. Bảy pháp này bạch Thế Tôn, không đua Tỷ-kheo đến đọa lạc". Này các 
Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói nhu vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân phía 
hữu huớng về Ta, rồi biến mất tại chồ. 

Kính trọng bậc Đạo Sư, 

Kính trọng Pháp và Tầng, 

Kính trọng định, nhiệt tăm, 

Chỉ thành kính học tập, 

Kính trọng không phỏng dật, 

Chỉ thành kỉnh nghinh đón, 

Không thê bị đọa lạc, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 

(II) (32) Xấu Hổ 

1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thua với Ta: "Có bảy pháp này, 
bạch Thế Tôn không đua Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính 
bậc Đạo Su, tôn kính Pháp; tôn kính Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính định; 
tôn kính xấu hổ, tôn kính sợ hãi. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đua 



Tỷ-kheo đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy, nói 
như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Kính trọng bậc Đạo Sư, 

Kính trọng Pháp và Tầng, 

Kính trọng định, nhiệt tâm, 

Chỉ thành kỉnh học pháp, 

Đầy đủ tàm và quỷ, 

Tùy thuận và tôn kính, 

Không thê bị đọa lạc, 

Vị ẩy gần Niểt-bàn. 

(III) (33) Dễ Nói (1) 

... (Giong như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp cuối cùng tàm và quỷ 
bằng thiện ngôn (dễnói) và thiện bằng hữu)... 

(IV) (34) Dể Nói (2) 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau khi đêm ấy đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị ấy thưa với Ta: "Bảy pháp 
này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn 
kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính 
định; tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Bảy pháp này, bạch Thế 
Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi biến 
mất tại chỗ. 

2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

3. - Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng 
rãi như sau: Ớ đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư, 
tán thán sự tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với những Tỷ-kheo khác không tôn 
kính bậc Đạo Sư, vị ấy khích lệ họ tôn kính bậc Đạo Sư. Đổi với những Tỷ- 
kheo khác tôn kính bậc Đạo Sư, vị ấy tán thán một cách chon thật, chon 
chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính chúng Tăng... 
tự mình tôn kính học pháp... tự mình tôn kính thiện ngôn... tự mình tôn kính 
thiện bằng hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đổi với những Tỷ-kheo 
khác không tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện bằng 
hữu. Đổi với những Tỷ-kheo khác Tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy tán thán 
một cách chon thật, chon chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này các Thế Tôn, 
bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như vậy. 



4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này Sàriputta, lời nói văn tăt này 
của Ta, đã được Thầy hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ớ đây, này 
Sàriputta, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư... (như trên, với những thay 
đổi cần thiết)... một cách chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt 
này của Ta, này Sàriputta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

(V) (35) Bạn Hữu(l) 

1. - Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân 
cận như một người bạn. Thế nào là bảy? 

2. Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, 
nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ 
bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẽ khi tài sản khánh tận. 

Thành tựu bảy chi phần này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân 
cận như một người bạn. 

Bạn cho điều khó cho, 

Làm những điều khó làm, 

Kham nhẫn những lời nói, 

Thật khó lòng kham nhẫn, 

Nói lên bí mật mình, 

Che giấu bỉ mật người, 

Bất hạnh, không từ bỏ, 

Khánh tận, không chê khỉnh, 

Trong những trường hợp trên, 

Tìm được người như vậy, 

Với ai cần bạn hữu, 

Hãy gần bạn như vậy. 

(VI) (36) Bạn Hữu (2) 

1. - Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, là người bạn cần phải thân 
cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuổi. Thế nào là 
bảy? 

2. Khả ái, khả ý; tôn trọng; đáng được bắt chước; nhà thuyết giả; kham nhẫn 
lời nói; nói lời sâu kín; không có hối thúc những điều không họp lý. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người bạn, cần phải 
thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dầu có bị xua đuổi. 



Khả ái và đáng kính, 

Đáng bắt chước, thuyết giả, 

Kham nhẫn các lời nói, 

Nói những lời thâm sâu, 

Không hổi thúc ẻp buộc, 

Những điều không hợp lý, 

Ai có những pháp này, 
ơ đời, người như vậy, 

Người ẩy là bạn hữu, 

Với ai cần bạn hữu, 

Người mong muốn lợi ích, 

Với lòng từ ai mẫn. 

Dầu có bị đuôi xua, 

Hãy thân cận bạn ẩy. 

(VII) (37) Vô Ngại Giải 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu, với thắng 
trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm thụ động, nhu thật rõ biết: 
"Đây là tâm ta thụ động"; khi nào tâm muội luợc, nhu thật rõ biết: "Nội tâm 
ta muội luợc"; khi nào tâm tán loạn, huớng ngoại". Nhu thật rõ biết tâm ta 
tán loạn huớng ngoại. Vị ấy nhận thức đuợc các thọ khởi lên, nhận thức 
đuợc các thọ an trú, nhận thức đuợc các thọ đi đến tiêu diệt; nhận thức đuợc 
các tuởng khởi lên, nhận thức đuợc các tuởng an trú, nhận thức đuợc các 
tuởng tiêu diệt; nhận thức đuợc các tầm khởi lên, nhận thức đuợc các tầm an 
trú, nhận thức đuợc các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hop hay không 
thích hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đổi với các pháp dự phần 
đen hay dự phần trắng, vị ấy khéo nắm giữ tuớng, khéo tác ý, khéo thọ trì, 
khéo thể nhập với trí tuệ. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không bao lâu, với 
thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. 

3. Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo Sàriputta với thắng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta khi nào tâm thụ động, nhu thật rõ biết: 
"Đây là tâm ta thụ động"; khi nào tâm muội luợc, nhu thật rõ biết: "Nội tâm 
ta muội luợc";... (nhu trên, số 2,... chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải). 



(VIII) (38) Điều Phục 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo điều phục tâm và không 
đế mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, 
thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái 
của định, thiện xảo trong cảnh giới của định, thiện xảo trong dẫn phát đến 
định. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo điều phục tâm và không 
đế mình bị tâm điều phục. 

3. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ kheo, Sariputta điều phục tâm và 
Sariputta không đế mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, 
thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái 
về Thiền định, thiện xảo trong cảnh giới định, thiện xảo trong dẫn phát đến 
định. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta điều phục tâm và 
Sàriputta không đế mình bị tâm điều phục. 

(IX) (39) Sự Thù Diệu (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Sàvatthì, tại Jetavana, trong khu vuờn ông 
Anathapindika. Bấy giờ Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sàvatthì đế khất thực. Tôn giả Sàriputta suy nghĩ nhu sau: "Thật là 
quá sớm đế đi khất thực ở Sàvatthì, vậy ta hãy đi đến khu vuờn của các du sĩ 
ngoại đạo". Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến khu vuờn của các du sĩ ngoại đạo, 
sau khi đến khu vuờn của các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với các 
du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau 
đây đuợc khởi lên: "Này chu Hiền, ai sổng muời hai năm hành trì Phạm 
hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng đuợc tán 
thán". Rồi Tôn giả Sàriputta không tùy hủy, không chỉ trích lời nói của các 
du sĩ ngoại đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chồ ngồi đứng dậy và 
ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn". 



3. Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi khất thực ở Sàvatthì xong, sau buổi ăn, trên 
con đuờng đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthì 
đế khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Thật là quá sớm đế 
đi khất thực ở Sàvatthì, vậy ta hãy đi đến khu vuờn của các du sĩ ngoại đạo". 
Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến khu vuờn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi 
đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. 
Lúc bấy giờ, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu 
chuyện sau đây đuợc khởi lên: "Này chu Hiền, ai sống muời hai năm hành 
trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng 
đuợc tán thán". Rồi bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói 
của các du sĩ ngoại đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn". Bạch 
Thế Tôn, trong Pháp và Luật này, có thể nêu rõ một Tỷ-kheo đáng đuợc tán 
thán, hoàn toàn do đếm số năm chăng? 

- Này Sàriputta, trong Pháp, và Luật này, không có thể nêu rõ một Tỷ-kheo 
đáng đuợc tán thán, hoàn toàn do đếm số năm. Bảy sự thù diệu này, này 
Sàriputta, sau khi với thắng trí, Ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú, và tuyên 
thuyết. Thế nào là bảy? 

4. Ớ đây, này Sàriputta, Tỷ-kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tuong 
lai khát vọng hành trì học pháp; tha thiết quán pháp và trong tuong lai khát 
vọng quán pháp; tha thiết nhiếp phục lòng dục; và trong tuong lai khát vọng 
nhiếp phục lòng dục, tha thiết Thiền tịnh, trong tuong lai khát vọng Thiền 
tịnh; tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tuong lai khát vọng tinh cần tinh tấn; 
tha thiết niệm tuệ và trong tuong lai khát vọng niệm tuệ; tha thiết thế nhập 
tri kiến và trong tuong lai khát vọng thể nhập tri kiến. 

Này Sàriputta, bảy thù diệu sự này đuợc Ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 

5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Sàriputta, Tỷ-kheo, nếu trong muời 
hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói: "Vị 
Tỷ-kheo đáng đuợc tán thán!". Neu trong hai muời bổn năm hành trì Phạm 
hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng đuợc tán 



thán!" Neu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, 
thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!". Neu trong bốn 
mươi tám năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế 
nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!" 

(X) (40) Sự Thù Diệu (2) 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda 
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambì đế khất thực. Tôn giả 
Ananda suy nghĩ: "Thật là quá sớm đế đi khất thực ở Kosambì, vậy ta hãy đi 
đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". Rồi Tôn giả Ananda đi đến khi vườn 
của các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2-3. ... (Giong như 2-3 của kỉnh trên, chỉ khác Tôn giả Ananda thế cho Tôn 
giả Sàriputta)... Thế nào là bảy? 

4. ơ đây, này Ananda, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, 
có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. 

Bảy thù diệu sự này, này Ananda, được Ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 

5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Ananda, Tỷ-kheo nếu trong mười hai 
năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói" Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!". Neu trong hai mười bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán 
thán!" Neu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, 
thật là vừa đủ đế nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!". Neu trong bốn 
mươi tám năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đế 
nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!". 


—oOo— 



V. Phẩm Đại Tế Đàn 

(I) (41) Thức Trú 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào là bảy? 

2. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, tưởng khác như loài 
Người, một số Thiên nhân, một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú 
thứ nhất. 

3. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, tưởng là một Phạm 
chúng thiên được sanh nhờ chứng so Thiền. Đây là thức trú thứ hai. 

4. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân là một, tưởng khác như chư 
Thiên Quang âm. Đây là thức trú thứ ba. 

5. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân là một, tưởng là một như chư 
Thiên Biến Tịnh. Đây là thức trú thứ tư. 

6. Có các loài hữu tính, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn toàn các sắc tưởng, 
chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không 
vô biên xứ, biết rằng: "Hư không là vô biên". Đây là thức trú thứ năm. 

7. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn toàn Không vô biên xứ, 
đạt đến Thức vô biên xứ, biết rằng: "Thức là vô biên". Đây là thức trú thứ 
sáu. 

8. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
đạt đến Vô sở hữu xứ, biết rằng: "Không có vật gì". Đây là thức trú thứ bảy. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. 

(II) (42) Tư Lương Cho Định 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tư lương này của định. Thế nào là bảy? 

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm. Nhất tâm, này các Tỷ-kheo, được bảy chi phần 
này làn tư lương; đây được gọi là Thánh chánh định, này các Tỷ-kheo, với 
các sở ý, với các tư lương. 


(III) (43) Lửa (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. Thế nào là bảy? 


2. Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa 
các vị đáng cúng dường, lửa củi. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. 

(IV) (44) Lửa (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một tế đàn lớn đang được thiết lập cho Bà-la- 
môn Uggatasarìra, năm trăm con bò đực được dắt đến trụ tế đàn, năm trăm 
con nghé đực được dắt đến trụ tế đàn, năm trăm con nghé cái được dắt đến 
trụ tế đàn, năm trăm con dê được dắt đến trụ tế đàn, và năm trăm con cừu 
được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 

-Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: "Nhen nhúm ngọn lửa và 
dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn". 

- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế 
đàn có quả lớn, có lợi ích lớn". 

Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bà-la-môn Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 

-Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: "Nhen nhúm ngọn lửa và 
dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn". 

- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế 
đàn có quả lớn, có lợi ích lớn". 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một mục đích, Tôn giả 
Gotama và chúng tôi; thật vậy, chúng ta hoàn toàn đồng nhau. 

2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la-môn Uggatasarìra: 

- Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: "Tôi được nghe như sau, 
thưa Tôn giả Gotama: "Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn". Này Bà-la-môn, cần hỏi Như Lai như sau: "Bạch Thế 



Tôn, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. Bạch 
Thê Tôn, Thê Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hay 
thuyết dạy cho con, đế con đuợc hạnh phúc an lạc lâu dài!" 

3. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 

- Thua Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng trụ 
tế đàn. Thua Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con; Tôn 
giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, đế con đuợc hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

- Này Bà-la-môn, nguời nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, truớc khi 
tế lễ đàn, dựng lên ba cây kiếm bất thiện đua đến khổ sanh khổ dị thục. Thế 
nào là ba? 

4. Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này Bà-la-môn, nguời nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tế đàn, truớc khi lễ tế đàn, khởi lên ý nghĩ: "Chừng ấy con 
bò đực cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghé đực cần phải giết cho 
lễ tế đàn, chừng ấy con nghé cái cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con dê 
cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con cừu cần phải giết cho lễ tế đàn". Vị 
ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm bất thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con 
đuờng đua đến cõi lành", lại tìm con đuờng đua đến cõi dữ. Này Bà-la-môn, 
nguời nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, truớc khi lễ tế đàn, dựng lên 
ý kiếm thứ nhất, bất thiện đua đến kho sanh, kho dị thục. 

5. Lại nữa, này Bà-la-môn, nguời nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
truớc khi lễ tế đàn, nói nhu sau: "Hãy giết chừng ấy con bò đực cho lễ tế 
đàn. Hãy giết chừng ấy con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con 
nghé cái cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con dê cho lễ tế đàn. Hãy giết 
chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn.". Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại 
làm phi công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất thiện; nghĩ rằng: 
"Tôi tìm con đuờng đua đến cõi lành", lại tìm con đuờng đua đến cõi dữ. 
Này Bà-la-môn, nguời nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, truớc khi lễ 
tế đàn, dựng lên ngữ kiếm thứ hai, bất thiện đua đến khổ sanh, khổ dị thục. 

6. Lại nữa, này Bà-la-môn, nguời nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
truớc khi lễ tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con bò 
đực cho lễ tế đàn"; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con 
nghé đực cho lễ tế đàn"; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các 
con nghé cái cho lễ tế đàn"; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết 
các con dê cho lễ tế đàn"; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các 
con cừu cho lễ tế đàn". Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 



công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm 
con đường đưa đến cõi lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, 
dựng lên thân kiếm thứ ba, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 

Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ 
tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này, đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 

7. Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Thế 
nào là ba? 

8. Lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì sao, này Bà-la-môn, lửa tham cần phải đoạn 
diệt, cần phải tránh xa, không nên thân cận? 

9. Người bị tham làm cho ái nhiễm, chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà- 
la-môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. 
Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh 
với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Do vậy, lửa tham này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân 
cận. Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, 
không nên thân cận? 

10. Người bị sân làm cho tức giận, chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà- 
la-môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. 
Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh 
với ý, khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Do vậy lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân 
cận. Và này Bà-la-môn, vì sao lửa si cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, 
không nên thân cận? 

11. Người bị si làm cho mê mờ, chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này Bà-la- 
môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. 
Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh 
với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Do vậy lửa si này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. 

Ba lửa này, này Bà-la-môn, cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 

12. Ba lửa này, này Bà-la-môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
dường, phải đem lại chánh lạc. Thế nào là ba? 



13. Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cùng dường. Và này Bà-la- 
môn, thế nào là lửa đáng cung kính? 

14. Ớ đây, này Bà-la-môn, những người mẹ, những người cha của người ấy, 
này Bà-la-môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng 
cung kính này khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do vậy, này Bà-la- 
môn, lửa đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa gia chủ? 

15. Ở đây, này Bà-la-môn, những người con, những người vợ, những người 
phục dịch, những người đưa tin, hoặc những người làm công cho người ấy, 
này Bà-la-môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ này được cung 
kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà- 
la-môn, thế nào là lửa đáng được cúng dường? 

16. Ớ đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la-môn nào từ bỏ kiêu mạn, 
phóng dật, sóng kham nhẫn nhu hòa; mồi người điều phục tự ngã; mồi người 
an chỉ tự ngã; mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà-la-môn, đây gọi là ngọn 
lửa đáng được cúng dường. Do vậy lửa đáng được cúng dường này được 
cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. 

Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, phải đem lại chánh lạc. 

Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường thường nhen đốt nó lên, 
cần phải thường thường chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, 
cần phải thường thường đế một bên. 

17. Được nói như vậy, Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama hãy nhận còn làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả 
năm trăm con bò đực và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm con nghé đực 
và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm con nghé cái và cho chúng sống; 
con sẽ thả năm trăm con dê và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm con cừu 
và cho chúng sống. Hãy đế chúng ăn cỏ xanh; hãy đế chúng uống nước mát; 
hãy để gió thổi chúng mát. 


(V) (45) Tưởng (1) 



1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là bảy? 

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng 
không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô 
thường, tưởng vô ngã trong khổ. 

Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 

(VI) (46) Tướng (2) 

1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là bảy? 

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đổi với các món ăn, tưởng 
không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô 
thường, tưởng vô ngã trong khổ. 

3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

4. Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sổng nhiều với các tưởng bất tịnh, thời 
tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng đế không đắm vào các dâm dục; do đó 
tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân quăng vào lửa thời thối lui, trở lưng, 
quay lưng, và không căng thẳng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ- 
kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay 
lưng đế không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy không căng thẳng, 
thanh thản, khởi lên nhàm chán. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, nhưng 
tâm lại chảy theo, đắm vào dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời Tỷ- 
kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Tưởng bất tịnh không được ta tu tập; ở nơi ta 
không có sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ớ đấy, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào 
các dâm dục; do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm 



chán, thời Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: " Tưởng bất tịnh không được ta tu 
tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được quả tu 
tập". Ớ đấy, vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất 
tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy. 

5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

6. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống nhiều với tưởng chết, thời tâm thối lui, 
tâm trở lưng, quay lưng không thích thú sự sống, do đó tâm vị ấy không 
căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như sổ 4 ở trên, chỉ khác 
trước là tưởng bất tịnh, đây là tưởng chết, với sự thay đổi cần thiết)... Do 
duyên gì được nói đến như vậy. 

7. Tưởng nhàm chán đối với món ăn, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

8. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng đổi với các món 
ăn, thời tâm thối lui... không tham ái các vị; do đó tâm vị ấy không căng 
thắng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như sổ 4 ở trên, chỉ khác đây 
là tưởng nhàm chán đối với các món ăn)... Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 

9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 

10. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với tâm không hoan hỷ đối 
với các thế giới, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lòe loẹt 
của thế giới; do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán, thời... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan hỷ đối với các 
thế giới và những thay đổi cần thiết)... Do duyên gì được nói đến như vậy. 

11. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 



12. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với tuởng vô thuờng, thời 
tâm thối lui, tâm trở lung, quay lung với các lợi duỡng, cung kính danh 
vọng; do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, 
thời... (nhu số 4 ở trên, chỉ khác đây là tuởng vô thuờng với những thay đổi 
cần thiết)... 

13. Tuởng khổ trên vô thuờng, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, đuợc nói đến nhu vậy. Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? 

14. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tuởng khổ trên vô 
thuờng, thời các tuởng sợ hãi sắc bén đuợc an lập trên thụ động, biếng nhác, 
thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát; ví nhu một kẻ giết 
nguời gio đao lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tuởng 
khổ trên vô thuờng, nhung các tuởng sợ hãi sắc bén không đuợc an lập trên 
thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát; 
thời giống nhu một kẻ giết nguời gio đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
cần phải hiểu rằng: "Tuởng khổ trên vô thuờng không đuợc ta tu tập; ở nơi 
ta không có sự sai khác truớc và sau. Ta không đạt đirợc quả của sự tu tập." 
Ớ đây, vị ấy tỉnh giác nhu vậy. Nhung này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tuởng khổ trên vô thuờng, thời các tuởng sợ hãi sắc bén an lập 
trên thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán 
sát, ví nhu một kẻ giết nguời giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tuởng khổ trên vô thuờng không đuợc ta tu tập; ở nơi ta 
không có sự sai khác truớc và sau. Ta đạt đuợc quả của sự tu tập." Ớ đây, vị 
ấy tỉnh giác nhu vậy. Tuởng khổ trên vô thuờng, này các Tỷ-kheo, đuợc tu 
tập, đuợc làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, 
lấy bất tử làm mục đích, đuợc nói đến nhu vậy. Do duyên gì đuợc nói đến 
nhu vậy. 

15. Tuởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục 
đích, đuợc nói đến nhu vậy. Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? 

16. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tuởng vô ngã trên 
khổ, này các Tỷ-kheo, ý của vị ấy thoát khỏi các tu tuởng ngã, ngã sở, ngã 
mạn, đối với cái thân có thức nay và đối với tất cả tuớng ở ngoài, khéo giải 
thoát, đuợc an tịnh, vuợt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
sống nhiều với tâm chất chứa tuởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, ý của 
vị ấy không thoát khỏi các tu tuởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đổi với cái thân 



có thức nầy và đổi với tất cả tướng ở ngoài, không khéo giải thoát, không 
được an tịnh, không vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
cần phải hiểu rằng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được ta tu tập; ở nơi ta 
không có sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tập." Ớ 
đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Nhưng này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, ý của vị ấy thoát khỏi các 
tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn đối với cái thân có thức và đối với tất cả 
tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Tưởng vô ngã trên khổ được 
ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự tu tập." 
Ớ đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào 
bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy. 

Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 

(VII) (47) Dâm Dục 

1. Bấy giờ có Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là sổng Phạm hạnh không? 

- Này Bà-la-môn, ai nói một cách chon chánh phải nói như sau: "Vị ấy sổng 
Phạm hạnh, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, 
không bị điếm chấm, viên mãn, thanh tịnh". Này Bà-la-môn, nếu nói về Ta 
một cách chon chánh, thời phải nói như vậy: "Ta sổng Phạm hạnh, không có 
bế vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điếm chấm, 
viên mãn, thanh tịnh". 

- Thưa Tôn giả Gotama, Phạm hạnh như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là bị 
bế vụn, bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, bị điểm chấm? 

2. -0 đây, này Bà-la-môn, có Sa-môn hay Bà-la-môn, tự xem mình sống 
Phạm hạnh một cách chon chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân, 
nhưng hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu. Vị ấy thích thú, ước 
muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, đây gọi là Phạm hạnh bị 
bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điếm chấm. Này Bà-la-môn, đây gọi 



là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, 
không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không 
thoát khỏi kho. 

3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, tự xem mình 
sổng Phạm hạnh một cách chon chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân, 
không có hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu, nhưng cười giỡn, 
choi đùa, vui choi với nữ nhân... tuy không cười giỡn, choi đùa, vui choi với 
nữ nhân, nhưng lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân... tuy không 
lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân, nhưng nghe tiếng của nữ 
nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua 
hàng rào... tuy không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, 
tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng nhớ đến tiếng cười, 
tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân... tuy không nhớ đến 
tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem 
gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục 
công đức... tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức 
thích thú trong năm dục công đức, nhưng sống Phạm hạnh với tâm nguyện 
hướng đến một thân chư Thiên, nguyện rằng: "Với giới này hay với giới cấm 
này, hay với kho hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ thành một Thiên 
nhân này hay một Thiên nhân khác". Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích 
thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, đấy gọi là Phạm hạnh bị be vụn, bị 
khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điếm chấm. Này Bà-la-môn, đấy gọi là hành 
Phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không giải thoát 
khỏi khổ. 

Cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta còn tiếp tục thấy một hay một trong bảy 
hệ lụy đến dâm dục này chưa được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này 
Bà-la-môn, Ta không có xác chứng rằng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh 
Đắng Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong 
quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và cho đến khi 
nào, này Bà-la-môn, Ta tiếp tục không còn thấy một hay một trong bảy hệ 
lụy đến dâm dục này đã được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bà-la- 
môn, Ta không có xác chứng rằng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Tri và kiến được khởi 
lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng. 
Nay không còn tái sanh nữa". 



Được nói như vậy, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ này cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(VIII) (48) Hệ Lụy 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy pháp môn về hệ lụy, và ly 
hệ lụy, hãy lắng nghe... Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn về hệ lụy 
và ly hệ lụy? 

2. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, nữ 
loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức, thời nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, 
thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác ý đến nam 
căn ỏ ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam 
trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm 
trong ấy, thích thú tại đấy nên nữ nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ỏ ngoài. 
Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ nên nữ nhân ấy ước muốn lạc hỷ 
ấy. Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình 
đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
không có thoát được nữ tánh của mình. 

3. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nam căn, nam hành, nam y 
phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham 
đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên 
tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
trang sức mà nam nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham 
đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ỏ 
ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc hỷ nên nam nhân ấy ước muốn 
lạc hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nam tánh của mình, các loài 
hữu tình đi đến hệ lụy với những người đàn bà. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
nam nhân không thoát khỏi nam tánh của mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hệ lụy. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không hệ lụy? 

4. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ căn, nữ hành, nữ y 
phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức thời nữ nhân ấy không tham 
đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không 
thích thú tại đấy nên không tác ý đến nam căn ỏ ngoài, nam hành, nam y 
phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 
tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, 
không thích thú tại đấy nữ nhân ấy không muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do 



duyên hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ, nữ nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. 
Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu 
tình không đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, nữ nhân thoát được nữ tánh của mình. 

5. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến nội nam căn, nam hành, 
nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức thời nam nhân ấy 
không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm 
trong ấy, không thích thú tại đấy nên không tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ 
hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam nhân ấy 
không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm 
trong ấy, không thích thú tại đấy nên nam nhân ấy không ước muốn có sự hệ 
lụy ỏ ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ nên nam nhân ấy ước 
muốn lạc, hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nam tánh của 
mình, các loài hữu tình không đi đến hệ lụy với những nữ nhân. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát được nam tánh của mình. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là không hệ lụy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy. 

(IX) (49) Bố Thí 

1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở 
Campà đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với Tôn giả 
Sàriputta: 

- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được nghe pháp thoại từ miệng 
Thế Tôn. Lành thay, thưa Tôn giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại 

tò • /ỵ rp 1 Ạ rp /V • 

miệng Thê Tôn! 

- Vậy này chư Hiền, hãy đến trong ngày lễ Trai giới (uposatha), các Thầy sẽ 
được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 

Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta, thân bên hữu hướng về Tôn giả rồi ra đi. Rồi 
các nam cư sĩ ở Campà, đến ngày lễ Trai giới, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi đứng một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta 
cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 



Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch 

rpl Ạ rp Ạ 

Thê Tôn: 

2. - Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng nguời bố thí nhu vậy, không đuợc 
quả lớn, không đuợc lợi ích lớn. Nhung bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng 
nguời bố thí nhu vậy, đuợc quả lớn, đuợc lợi ích lớn. 

- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng nguời bố thí nhu vậy, không đuợc quả 
lớn, không đuợc lợi ích lớn. Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng nguời bố 
thí nhu vậy, đuợc quả lớn, đuợc lợi ích lớn. 

3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng nguời bố thí nhu 
vậy, không đuợc quả lớn, không đuợc lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân 
gì, do duyên gì, ở đây có hạng nguời bố thí nhu vậy, đuợc quả lớn, đuợc lợi 
ích lớn? 

- Ớ đây, này Sàriputta, có nguời bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói 
buộc (về kết quả), bố thí với tâm mong cầu đuợc chất chứa, bố thí với ý 
nghĩ: "Tôi sẽ huởng thọ cái này trong đời sau". Vị ấy bố thí nhu vậy cho các 
Sa-môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, huơng 
thơm, huơng liệu, giuờng nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, 
này Sàriputta, ở đây có thể có hạng nguời bố thí nhu vậy không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn. 

- Ớ đây, này Sàriputta, có hạng nguời bố thí với tâm mong cầu, bố thí với 
tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu đuợc chất chứa, bố thí với ý nghĩ: 
"Ta sẽ huởng thọ cái này trong đời sau". Vị ấy bố thí nhu vậy, khi thân hoại 
mạng chung, đuợc sanh cộng trú với chu Thiện ở Bốn thiên vuơng. Và vị ấy, 
khi nghiệp đuợc đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy đuợc đoạn 
tận, vị ấy trở thành "vị trở lui lại", trở lui trạng thái này. 

4. Ớ đây, này Sàriputta, có nguời bố thí với tâm không mong cầu, bố thí với 
tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu đuợc chất chứa, bố thí với ý nghĩ: 
"Ta sẽ huởng thọ cái này trong đời sau", nhung bố thí với ý nghĩ: "Lành 
thay, sự bố thí"... bố thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", nhung bố 
thí với không ý nghĩ: "Cái này đã đuợc cho trong quá khứ, đã đirợc tổ tiên 
làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên"... 
Hay là nguời bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã đuợc cho trong quá khứ, 
đã đuợc tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên đế truyền thống gia đình 
này bị bỏ quên", nhung bố thí với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các nguời này không 



nấu ăn. Ta không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu 
ăn...", bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta 
không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn", nhưng 
bố thí với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angìrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các 
vật bổ thí"... Vị ấy bổ thí không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ thời xưa có 
những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, 
Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người 
san sẻ các vật bố thí này", nhưng bố thí với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật bố thí 
này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên"... Vị ấy bổ thí, không với ý nghĩ: 
"Do ta bố thí vật bổ thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên", nhưng vị 
ấy bố thí với ý nghĩ đế trang nghiêm tâm, đế trang bị tâm. Và đối với Sa- 
môn hay Bà-la-môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, 
này Sàriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sàriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với 
tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý 
nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau", bố thí không với ý nghĩ: 
"Lành thay, sự bố thí", bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên đế truyền 
thống gia đình này bị bỏ quên", bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các 
người này không nấu ăn. Ta không là người nấu ăn, lại không bố thí cho 
người không nấu ăn", ... bố thí không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ thời xưa 
có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 
Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta 
sẽ là người san sẻ các vật bố thí...", bố thí không với ý nghĩ: "Do ta bố thí 
vật bổ thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". Nhưng vị ấy bố thí với 
ý nghĩ đế trang nghiêm tâm, đế trang bị tâm.. Do vị ấy bố thí như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy 
quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng thái 
này. 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây, một hạng người 
bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, 



nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bố thí như 
vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 

(X) (50) Mẹ Của Nanda 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahàmoggallàna đang du hành ở 
Dakkhinàgiri, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt trời mọc, và đọc lớn 
tiếng bài "Pàràyana" (Con đường đưa đến bờ bên kia). Lúc bấy giờ, Đại 
vưong Vessavana (Tỳ-sa-môn) đang đi từ phưong Bắc đến phưong Nam vì 
một vài công việc. Đại vưong Vessavana nghe nữ cư sĩ Velukantakì, mẹ của 
Nanda, sau khi lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho 
bài được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc xong 
bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và nói: 

- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 


- Ngài là ai, hỏi vị có bộ mặt hiền? 


- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavana! 

- Lành thay, hỏi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm 
qua, làm quà tặng đón khách cho Ngài. 

- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi! 
Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị mời chúng Tỷ-kheo 
dùng xong, hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường. 

2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ấy đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà 
của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến Velukantaka nhưng chưa ăn 
sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda bảo một người đi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: "Đã 
đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa 
soạn". 



- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 


Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến khu vườn và báo thời giờ 
cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được 
sửa soạn. 

Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà Mahàmoggallàna là vị cầm đầu, vào 
buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời 
chúng Tỷ-kheo với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda thấy Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta nói với cư sĩ, mẹ của 
Nanda đang ngồi một bên: 

- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ-kheo sẽ đi tới nhà? 

- Ớ đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời sáng, đọc lớn tiếng bài kệ 
Pàràyana rồi im lặng. Rồi thưa Tôn giả, Đại vưong Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 

- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 

- "Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiền?" 

- "Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vưong Vessavana!" 

- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm 
qua, làm quà tặng đón khách cho Ngài." 

- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của 
tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm 
đầu, sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị mời chúng Tỷ- 
kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường." 

Thưa Tôn giả, mong rằng mọi công đức của buổi cúng dường này sẽ đem lại 
an lạc cho đại vưong Vessavana! 



3. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! Bà 
có thể nói chuyện, mặt tận mặt với một Thiên tử có đại thần lực nhu vậy, có 
đại uy lực nhu vậy. 

- Thua Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu nhu vậy, sự hy hữu nhu vậy đối 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ớ đây, thua Tôn giả, 
Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì một lý do gì đó, bị các 
vua dùng sức mạnh bắt giữ và đoạn mạng sống. Thua Tôn giả, trong khi đứa 
trẻ bị bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị trói, khi bị giết hay 
đang bị giết, con rõ biết tâm của con không có đổi khác. 

4. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! Bà 
đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh nhu vậy. 

- Thua Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu nhu vậy, sự hy hữu nhu vậy đổi 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ớ đây, thua Tôn giả, 
nguời chồng của con, khi mạng chung, sanh vào sanh loại Dạ-xoa, và vị ấy 
hiện lên truớc mặt con, với một tự ngã nhu lúc truớc. Nhung thua Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, tâm của con có đổi khác. 

5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! 
Nguời dã có thế làm cho tâm khởi thanh tịnh nhu vậy. 

- Thua Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu nhu vậy, sự hy hữu nhu vậy đối 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác. Thua Tôn giả, khi còn 
là thiếu nữ, đuợc đua đến cho chồng con, con rõ biết con không có một tâm 
vi phạm đổi với chồng con, huống nữa là về thân! 

6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! Bà 
đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh nhu vậy. 

- Thua Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu nhu vậy, sự hy hữu nhu vậy đối 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Thua Tôn giả, khi 
con tự chấp nhận là một nữ cu sĩ, con rõ biết con chua từng vi phạm một học 
pháp nào. 

7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! 
Thua Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu nhu vậy, sự hy hữu nhu vậy đối 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ớ đây, thua Tôn giả, 
nếu con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú so 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm không tứ; làm cho 



tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm; ly hỷ, con trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, con chứng đạt và an trú Thiền thứ ba; đoạn lạc và đoạn khổ, chấm 
dứt các hỷ ưu đã cảm thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không 
kho không lạc, xả niệm thanh tĩnh. 

8. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! 

- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối 
với con. Con còn có một sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ớ đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng, con thấy rõ không còn pháp 
nào ở noi con chưa được đoạn tận. 

9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, Mẹ của Nanda! 

Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, nói lên cho nữ cư sĩ mẹ 
của Nanda, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng 
dậy rồi ra đi. 


—0O0— 

VI. Phẩm Không Tuyên Bố 

(I) (51) Không Tuyên Bố 

1. Bấy giờ một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với Thánh đệ tử có nghe nhiều, 
nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố? 

2. - Này Tỷ-kheo, do kiến diệt, với vị Thánh đệ từ có nghe nhiều, nghi ngờ 
không khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố: "Sau khi chết, 
Như Lai có tồn tại", này Tỷ-kheo, là một tà kiến. "Sau khi chết, Như Lai 
không tồn tại", này Tỷ-kheo, là một tà kiến. "Sau khi chết, Như Lai có tồn 
tại và không tồn tại", này Tỷ-kheo, là một tà kiến. "Sau khi chết, Như Lai 
không có tồn tại và không không tồn tại", này Tỷ-kheo, là một tà kiến. Này 
Tỷ-kheo, kẻ phàm phu không có nghe nhiều, không tuệ tri kiến, không tuệ tri 
kiến tập khỏi, không tuệ tri kiến đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến 
kiến đoạn diệt; kiến ấy của người ấy tăng trưởng. Người ấy không thoát khỏi 


khổ". Này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có nghe nhiều, tuệ tri kiến, tuệ tri kiến 
tập khởi, tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ tri con đuờng đua đến kiến đoạn diệt; 
kiến của nguời ấy tiêu diệt. Nguời ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, uu, não. Ta nói rằng: "Nguời ấy thoát khỏi khổ". Này Tỷ-kheo, do biết 
vậy, do thấy vậy, vị Thánh đệ tử có nghe nhiều không có tuyên bố: "Sau khi 
chết, Nhu Lai có tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai không 
có tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai có tồn tại và không 
tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai không tồn tại và không 
không tồn tại". Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có 
nghe nhiều có một thái độ không tuyên bố đối với những vấn đề không đuợc 
tuyên bố. Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử không có sợ 
hãi, không có rung động, không có chấn động, không roi vào hoảng sợ đối 
với các vấn đề không đuợc tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai có tồn tại", này 
Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tuởng, thuộc về tu duy, thuộc về lý luận, 
thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. "Sau khi chết, Nhu Lai không tồn tại", 
này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tuởng, thuộc về tu duy, thuộc về lý 
luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. "Sau khi chết, Nhu Lai có tồn tại 
và không tồn tại", này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tuởng, thuộc về tu 
duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. "Sau khi chết, 
Nhu Lai không tồn tại và không không tồn tại", này Tỷ-kheo, thuộc về khát 
ái, thuộc về tuởng, thuộc về tu duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, 
thuộc về truy hối. Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu nghe ít, không tuệ tri truy hối, 
không tuệ tri truy hối tập khởi, không tuệ tri truy hối đoạn diệt, không tuệ tri 
con đuờng đua đến truy hổi đoạn diệt. Truy hối của nguời ấy tăng truởng. 
Nguời ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, uu, não. Ta nói 
rằng: "Nguời ấy không thoát khỏi khổ". Này Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có nghe 
nhiều, tuệ tri truy hối, tuệ tri truy hối tập khởi, tuệ tri truy hối đoạn diệt, tuệ 
tri con đuờng đi đến truy hối đoạn diệt. Truy hối của vị ấy tiêu diệt. Vị ấy 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, uu, não. Ta nói rằng: "Nguời ấy 
thoát khỏi khổ". Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe 
nhiều, không tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai có tồn tại", không tuyên bố: 
"Sau khi chết, Nhu Lai không tồn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu 
Lai có tồn tại và không tồn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Nhu Lai 
không tồn tại và không không tồn tại". Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử không có sợ hãi, không có rung động, không có chấn 
động, không roi vào hoảng sợ đối với các vấn đề không đuợc tuyên bố. Này 
các Tỷ-kheo, đây là chon, đây là duyên, đối với Thánh đệ có nghe nhiều, 
nghi ngờ nhiều khởi lên đối với những vấn đề không đuợc tuyên bố. 


(II) (52) Sanh Thú Của Loài Ngưòi 



1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về bảy sanh thú của loài Người, và không 
chấp thủ Niết-bàn. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo. Thế nào là bảy sanh thú của loài Người? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy suy nghĩ 
như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì đó, cái gì được thành, 
ta đều từ bỏ". Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không 
tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô 
thượng tịch tịnh. Vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị 
ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được Trung 
gian Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy 
cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra và trở thành nguội 
lạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ 
như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, 
ta đều từ bỏ". Vị ấy có được xả, vị ấy không tham đắm hữu, không tham 
đắm hậu hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. 
Và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn 
tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh 
tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được Trung gian 
Niết-bàn. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong thực hành suy nghĩ như sau: "Neu 
cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái này sẽ không có, 
cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ". Vị 
ấy có được xả, vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của 
hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh và vị ấy 
chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu 
tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. 
Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. Ví 



như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được 
đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên và trở thành nguội 
lạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ 
như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy đoạn diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành suy nghĩ như 
sau: "Neu cái này không có, cái này có thế không phải của ta. Neu cái này sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy đoạn diệt tận năm hạ phần 
kiết sử, vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng 
vụn có thể văng ra, có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có thể trở 
thành nguội lạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. 
Neu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, sau khi diệt 
tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. 

5. Nhưng ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ 
như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, chứng được Tổn hại Bát-niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng 
vụn có thể văng ra , có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có thể trở 
thành nguội lạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. 
Neu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, chứng được Tổn hại Bát-niết-bàn. 

6. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành suy nghĩ như 
sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái này sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Vô hành Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát 
bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 
văng ra, có thể bay lên, có thế roi xuống trên một đống cỏ nhỏ, hay trên một 
đống củi nhỏ; miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi 
sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt chát tiêu hết đồng cỏ nhỏ ấy, 
hay đống củi nhỏ ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ như sau: "Neu 
cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái này sẽ không có, 



cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, 
chứng được Vô hành Niết-bàn. 

7. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo khi thực hành như vậy, suy 
nghĩ như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu 
cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt tận năm 
hạ phần kiết sử, chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một 
miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ , 
hay trên một đống củi rộng lớn; miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh 
ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt chát tiêu hết 
đồng cỏ , hay đổng củi rộng lớn ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có 
nhiên liệu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như 
vậy, suy nghĩ như sau: "Neu cái này không có, cái này sẽ không phải của ta. 
Neu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn. 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy suy nghĩ 
như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Neu cái 
này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, 
ta đều từ bỏ.". Vị ấy có được xả, vị ấy không tham đắm sanh hữu, không 
tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô 
thượng tịch tịnh và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. 
Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận 
trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được 
Thượng lưu, đi đến sắc cứu cánh. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát 
bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 
văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ, hay trên một 
đống củi to lớn; miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi 
sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt chát tiêu hết đồng cỏ, hay 
đống củi to lớn ấy, thiêu cháy lùm cây, thiêu cháy rừng rậm. Sau khi thiêu 
cháy thảo nguyên, sau khi thiêu cháy rừng rậm, nó cháy lan đến đám ruộng 
xanh hay đến đám đất cao, hay đến hòn đá, hay đến dòng nước, hay đến đám 
đất khả ái, hay đến một phần đất nào rồi trở thành nguội lạnh vì không có 
nhiên liệu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như 
vậy, suy nghĩ như sau: "Neu cái này không có, cái này có thể không phải của 
ta. Neu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt 
tận năm hạ phần kiết sử, chứng được Thượng lưu Bát-niết-bàn, đi đến sắc 
cứu cánh. 



Này các Tỷ-kheo, đây là bảy sanh thú của loài Người. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là Không chấp thủ Bát-Niết-bàn? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo khi thực hành như vậy, suy nghĩ như 
sau: "Neu cái này không có, cái này có thế không phải của ta. Neu cái này sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều 
từ bỏ.". Vị ấy có được xả, vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm 
tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch 
tịnh và vị ấy chứng đắc trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn 
tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh 
tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy tự mình với thắng trí, ngay 
trong hiện tại, chứng nhập, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Không chấp thủ Bát-niết-bàn. Và này các 
Tỷ-kheo, đây là bảy sanh thú của loài Người và Không chấp thủ Bát-niết- 
bàn. 


(III) (53) Tissa 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại núi Gijjihakuta (Linh 
Thứu). Bấy giờ có hai Thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát. 

Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải thoát, không có dư y. 

Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. Rồi các Thiên nhân 
ấy, sau khi được biết: "Bậc Đạo Sư đã chấp nhận", đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy 
đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 

- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một Thiên nhân bạch 



với Ta: "Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát". Thiên nhân 
khác bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải thoát, 
không có dư y". Này các Tỷ-kheo, các Thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi 
nói như vậy, các Thiên nhân ấy đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta, rồi 
biến mất tại chồ. 

2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. 
Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có 
trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y"". 
Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Tissa mạng chung không bao lâu và được sanh 
lên một Phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị ấy là Phạm thiên Tissa, có 
đại thần lực, có đạt uy lực. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, như người lực sĩ 
duỗi cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, biến mất ở 
Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
Mahàmoggallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với Tôn giả 
Mahàmoggallàna: 

- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền giả Moggallàna! Đã lâu, 
Hiền giả Moggallàna mới tạo co hội này, tức là đến đây. Hãy ngồi, Hiền giả 
Moggallàna, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn! 

Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm thiên Tissa 
đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với Phạm thiên Tissa đang ngồi xuống một bên: 

- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có 
dư y là không có dư y". Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 

- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng thiên đều có trí như vậy: 
"Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y"? 

3. - Thưa Hiền giả, không phải tất cả chư thiên ỏ Phạm chúng thiên đều có 
trí như vậy: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 
Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân nào ỏ Phạm chúng thiên bằng 
lòng với tuổi thọ Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, với an lạc 
Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, với uy quyền Phạm thiên, không 
như thật rõ biết sự xuất ly cao hon trạng thái ấy. Những vị ấy không có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y". Và 
thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân nào ở Phạm chúng thiên, 
không bằng lòng với tuổi thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 



Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiêng Phạm thiên, với uy quyên 
Phạm thiên, nhu thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy; những vị ấy có 
trí nhu sau: "Có du y là có du y" hay "không có du y là không có du y". 

4. ơ đây, thua Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo đirợc giải thoát cả hai phần. 
Chu Thiên ấy biết về vị ấy nhu sau: "Tôn giả này đuợc giải thoát cả hai 
phần". Khi thân còn tồn tại, các Thiên nhân và loài Nguời thấy đuợc vị ấy. 
Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài nguời không thấy đuợc vị ấy. Nhu 
vậy, thua Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy, có trí nhu sau: "Không 
có du y là không có du y". 

5. Nhung ở đây, thua Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo đuợc tuệ giải thoát, chu 
Thiên ấy biết về vị ấy nhu sau: "Tôn giả này đuợc tuệ giải thoát". Khi thân 
còn tồn tại, các Thiên nhân và loài Nguời thấy đuợc vị ấy. Khi thân hoại, các 
Thiên nhân và loài Nguời không thấy đuợc vị ấy. Nhu vậy, thua Hiền giả 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí nhu sau: "Không có du y là không có 
du y". 

6. Nhung ở đây, thua Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo thân chứng, chu Thiên 
ấy biết về vị ấy nhu sau: "Tôn giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả 
này, do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 
chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô thuợng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam 
tử vì mục đích ấy chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
Nhu vậy, thua Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí nhu sau: "Có 
du y là có du y". 

7. Nhung ở đây, thua Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo kiến chí... tín giải 
thoát... tùy pháp hành. Chu Thiên ấy biết về vị ấy nhu sau: "Tôn giả này là 
vị tùy pháp hành. Rất có thế Tôn giả này, do sử dụng các sàng tọa thích 
đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 
trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô 
thuợng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chon 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Nhu vậy, thua Hiền giả 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí nhu sau: "Hay trong các vị có du y, vị 
ấy là vị có duy". 

8. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm thiên Tissa. 
Nhu một nguời lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, hiện ra ở núi 



Gijjihakùta. Rồi Tôn giả, Mahàmoggallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmoggallàna, đem câu chuyện nói với Phạm thiên Tissa nhu thế nào, 
tuờng thuật hết tất cả cho Thế Tôn nghe. 

- Nhung này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không nói cho Thầy về hạng 
nguời vô tuớng trú thứ bảy. 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là thời để Thế Tôn nói về 
nguời trú vô tuớng thứ bảy. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Moggallàna, hãy lắng nghe. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhu sau: 

9. - Ớ đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo không tác ý tất cả tuớng, chứng đạt vô 
tuớng tâm định và an trú. Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy nhu sau: "Tôn giả 
này, do không tác ý tất cả tuớng, chứng đạt và an trú vô tuớng tâm định. Rất 
có thể Tôn giả này do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện 
bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình 
chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô thuợng cứu cánh Phạm hạnh 
mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Nhu vậy, này Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy 
nhu sau: "Có du y là có du y". 


(IV) (54) Sìha 


1. Nhu vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
tuớng quân Sìha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tuớng quân Sìha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện tại của sự bố thí? 

2. - Này Sìha, ỏ đây Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn nhu thế nào, hãy trả lời 
nhu vậy. Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ỏ đây có hai nguời: một nguời không 
có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ác khẩu; một nguời có lòng tin là nguời thí 
chủ, ua thích không chấp thủ, nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán có 



lòng từ mân, sẽ có lòng từ mân với ai trước, với người không có lòng tin, 
xan tham, keo kiệt, ác khẩu hay với người có lòng tin, là người chí thủ, 
không có chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ác khẩu, 
làm sao các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mẫn với hạng người 
này trước được? Và bạch Thế Tôn, người nào có lòng tin, là người thí chủ, 
không có chấp thủ, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mẫn với 
hạng người này trước. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán đi đến thăm, có thể đến 
thăm ai trước, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, 
hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, 
làm sao các vị A-la-hán đi đến thăm, có thể đến thăm trước được? Và bạch 
Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị 
A-la-hán đi đến thăm sẽ đi đến hạng người này trước. 

4. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thọ lãnh đồ ăn khất thực, có 
thể thọ lãnh của ai trước, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, 
ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp 
thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
làm sao các vị A-la-hán thọ lãnh, có thể thọ lãnh của hạng người ấy trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ, các vị A-la-hán có thể thọ lãnh của hạng người này trước. 

5. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thuyết pháp cho ai trước, 
hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người 
có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
làm sao các vị A-la-hán thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ, các vị A-la-hán thuyết pháp có thể thuyết pháp cho hạng 
người này trước. 



6. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, danh tiếng tốt đẹp của ai được truyền rộng 
ra, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khấu 
làm sao danh tiếng tốt đẹp của hạng người ấy được truyền rộng ra? Bạch 
Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 
danh tiếng tốt đẹp của hạng người này có thể được truyền rộng ra. 

7. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ai đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội 
chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng người không có 
lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí 
chủ, ưa thích không chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khấu 
làm sao hạng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế- 
ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa- 
môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè được? Bạch Thế Tôn, hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người ấy đi đến bất 
cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, 
hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không 
rụt rè. 

8. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, sau khi thân hoại mạng chung, ai có thể 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
làm sao hạng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ có thể sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, ai có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này 

9. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này được Thế Tôn tuyên bố 
không phải vì họ, con đi đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. Bạch 
Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ 
mẫn, có lòng từ mẫn với con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là 
người thí chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến thăm con trước. Bạch 
Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh 



đồ ăn khất thực, nhận lãnh của con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, 
là người thí chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp cho con trước. 

. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ, tiếng đồn tốt đẹp về 
con được truyền rộng ra: "Tướng quân Sìha là người bố thí, là người hành 
động, là người ủng hộ chúng Tăng". Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là 
người thí chủ; con đi đến hội chứng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội 
chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến 
không sợ hãi, không rụt rè. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thế Tôn tuyên bố, không phải vì họ, con đi đến lòng tin đổi với Thế 
Tôn. Con biết họ. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói về con như sau: 
"Sìha là người bố thí, là thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này". Con không biết vấn đề này, ở đây, con 
đi đến lòng tin noi Thế Tôn. 

- Như vậy là phải, này Sìha! Như vậy là phải, này Sìha! Sìha là người bố thí, 
là người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. 


(V) (55) Không Có Che Đậy 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn điều Như Lai không phải che đậy, và đối với 
ba điều, Ngài không có phạm lỗi. Thế nào là bốn điều Như Lai không phải 
che đậy? 

2. Này các Tỷ-kheo, thân hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có 
thân ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: "Đừng đế cho người khác biết 
việc này của Ta!". Này các Tỷ-kheo, khẩu hành của Như Lai là thanh tịnh. 
Như Lai không có khấu ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: "Đừng đế cho 
người khác biết việc này của Ta!". Này các Tỷ-kheo, ý hành của Như Lai là 
thanh tịnh. Như Lai không có ý ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: "Đừng 
đế cho người khác biết việc này của Ta!". Này các Tỷ-kheo mạng sống của 
Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có tà mạng, khiến Như Lai phải che 
đậy: "Đừng đế cho người khác biết việc này của Ta!". 

Bốn điều này, Như Lai không phải che đậy. Thế nào là ba điều Như Lai 
không có phạm lồi? 

3. Này các Tỷ-kheo, pháp được Như Lai khéo thuyết. Ớ đây, chắc chắn 
không có một ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay Thiên nhân, hay Ác ma, 
hay Phạm thiên, hay một ai ỏ đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp: "Ở 
đây, pháp không được Ngài khéo thuyết". Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy 



có tướng này. Này các Tỷ-kheo, do không thấy có tướng này, Ta an trú, đạt 
được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Này các Tỷ- 
kheo, con đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử được Ta làm cho khéo rõ 
biết. Nhờ thực hành con đường như vậy, các đệ tử của Ta do diệt tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ thắng trí, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ớ đây chắc chắn không có một ai, hoặc 
Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay Thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay 
một ai ở đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp: "Ở đây, con đường đưa 
đến Niết-bàn cho các đệ tử không được Ngài làm cho khéo rõ biết. Nhờ thực 
hành con đường như vậy, các đệ tử của Ngài do diệt tận các lậu hoặc..., ... và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy 
có tướng này. Này các Tỷ-kheo, do không thấy có tướng này, Ta an trú, đạt 
được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Này các Tỷ- 
kheo, có đến hàng trăm hội chúng đệ tử của Ta do diệt tận các lậu hoặc, ... 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ớ đây 
chắc chắn không có một ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay Thiên nhân, 
hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay một ai ỏ đời sẽ có thể buộc tội một cách 
đúng pháp: "Như vậy, Ngài không có hàng trăm hội chúng đệ tử, do diệt tận 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.". Này các Tỷ-kheo, Ta không 
thấy có tướng này. Này các Tỷ-kheo, do không thấy có tướng này, Ta an trú, 
đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Đối với ba 
điều này, Ta không có phạm lồi. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn điều này, Như Lai không phải che đậy, và đối với 
ba điều này, Ngài không có phạm lồi. 

(VI) (56) Kimbila 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến 
Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn, roi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp 
không được tồn tại lâu dài? 

- Ớ đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư; sống 
không cung kính, không tùy thuận Pháp; sống không cung kính, không tùy 



thuận chúng Tăng; sông không cung kính, không tùy thuận học pháp, sông 
không cung kính, không tùy thuận Thiền định; sổng không cung kính, không 
tùy thuận không phóng dật; sống không cung kính, không tùy thuận nghinh 
đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Nhu Lai nhập diệt, diệu 
pháp không đuợc tồn tại lâu dài. 

2. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Nhu Lai nhập diệt, diệu 
pháp đuợc tồn tại lâu dài? 

- Ớ đây, này Kimbila, khi Nhu Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cu sĩ, nữ cu sĩ sống cung kính, tùy thuận bậc Đạo Su, sống cung kính tùy 
thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận 
Thiền định; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy 
thuận nghinh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Nhu Lai 
nhập diệt, diệu pháp đuợc tồn tại lâu dài. 

(VII) (57) Bảy Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, thành tựu bảy pháp, Tỷ-kheo không bao lâu diệt tận 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giữ giới, có nghe nhiều, 
sổng Thiền tịnh, tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không bao lâu, do diệt 
tận các lậu hoặc chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 

(VIII) (58) Ngủ Gục 


1. Nhu vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, tại vuờn 
Nai. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong làng 
Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong làng 
Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy vậy, nhu nhà lực sĩ duỗi 
bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến 
mất giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vuờn 
Nai, rồi hiện ra truớc mặt Tôn giả Mahàmoggallàna, tại làng Kallavàlamutta, 
giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn; sau khi 
ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna. 



- Này Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục? Này Moggallàna, có phải Thầy 
ngủ gục? 

- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

2. - Do vậy, này Moggallàna, khi nào Thầy trú có tưởng và thụy miên xâm 
nhập Thầy, chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có 
xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

3. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna, với tâm của Thầy, hãy tùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

4. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, 
thụy miên ấy được đoạn diệt. 

5. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy kéo hai lỗ tai của Thầy, và lấy tay xoa bóp tay chân. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

6. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy từ chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú 
như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

7. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy tác ý đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. 
Như ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày cũng vậy. Như 
vậy, với tâm rộng mở, không có hạn chế. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú 
như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

8. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy trú tâm trên chỗ kinh thành, với tưởng trước mặt và 
sau lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 

9. Neu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này 
Moggallàna Thầy hãy nằm như dáng nằm con sư tử, về phía hông bên phải, 



hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với tưởng thức dậy. Và 
khi thức dậy, này Moggallàna, Thầy hãy thức dậy thật mau, nghĩ rằng: "Ta 
sẽ trú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc thụy 
miên". Như vậy, này Moggallàna, Thầy cần phải học tập. 

10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: "Không say sưa trong cao 
mạn, ta sẽ đi đến thăm các gia đình". Này Moggallàna, như vậy các Thầy sẽ 
học tập. Này Moggallàna, nếu Tỷ-kheo say sưa trong cao mạn đi đến thăm 
các gia đình. Trong các gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều công 
việc phải làm. Do vậy, người ta không có tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở 
đây, Tỷ-kheo ấy có thể suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với gia đình này. Các 
người này không ưa thích gì ta". Như vậy, do không được gì, vị ấy nản chí, 
vị ấy giao động; do giao động, vị ấy không phòng hộ, do không phòng hộ, 
tâm rời xa Thiền định. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: "Ta sẽ 
không nói lời khiêu khích". Như vậy, này Moggallàna, Thầy cần phải học 
tập. Khi nào có lời khiêu khích, này Moggallàna, thời chờ đợi là nhiều lời 
qua tiếng lại, khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao động. Với người 
có dao động, thời không có phòng hộ. Với người không có phòng hộ, tâm 
rời xa Thiền định. Này Moggallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên hệ, 
nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này 
Moggallàna, Ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 
Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏi hoi thở của nhiều 
người, những chồ ở cô độc xa vắng loài Người, thích họp cho đời sống 
Thiền tịnh, Ta tán thán sự liên hệ với những trú xứ như vậy. 

11. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Mahàmoggallàna bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào, tóm tắt lại, một Tỷ-kheo được giải 
thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh 
an ổn khỏi ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu 
cánh, trở thành tối thượng giữa chư Thiên và loài Người? 

- Này Moggallàna, ỏ đây, Tỷ-kheo được nghe như sau: "Không nên thiên 
chấp tất cả pháp". Này Moggallàna, và Tỷ-kheo được nghe như sau: "Không 
nên thiên chấp tất cả pháp". Vị ấy thắng tri tất cả pháp; do thắng tri tất cả 
pháp, vị ấy liễu tri tất cả pháp. Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 
được cảm giác, lạc, khổ hay không khổ, không lạc, vị ấy trú tùy quán vô 
thường đối với các cảm thọ ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy trú tùy 
quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ. Do vị ấy trú tùy quán vô thường 
trong các cảm thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy quán đoạn diệt. 



Vị ấy trú tùy quán từ bỏ, nên không chấp thủ một cái gì ở đời; do không 
chấp thủ nên không lo âu; do không tham đắm nên tự mình nhập Niết-bàn. 
Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trong trạng thái này nữa". Này Moggallàna, cho đến nhu vậy, tóm 
tắt lại, một Tỷ-kheo đuợc giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt đến mục 
đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi các ách nạn, đạt đến cứu cánh 
Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thuợng giữa chu 
Thiên và loài Nguời. 

Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa 
với an lạc chính là các công đức . Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức đuợc làm lâu ngày có quả dị thúc, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, 
khả ý lâu ngày. Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy 
năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế giới này. Khi 
thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến thế giới Quang âm 
thiên. Khi thế giới ở trong kiếp đấy, này các Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, là 
Đại phạm thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị Tự tại. Ba 
muoi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, 
Ta là vị Chuyển luân vuơng theo Chánh pháp, là vị Pháp vuơng, bậc Chiến 
thắng bốn phuơng, đạt đuợc sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món 
báu. Này các Tỷ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, nhu là xe báu, voi báu, 
ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cu sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn 
một ngàn nguời con trai, này các Tỷ-kheo, là những bậc anh hùng, dõng 
mãnh, đánh tan địch quân. Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ 
biển, Ta trị vì quả đất này không dùng truợng, không dùng đao, đúng với 
Chánh pháp. 

Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 

Của các việc hiền thiện, 

Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta tu, 

Từ tâm trong bảy năm, 

Trong bảy thành hoại kiếp, 

Không trở lại thành kiếp, 

Ta đạt Quang âm thiên, 

Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trổng rong. 

Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 



Trong ba mươi sáu lần, 

Làm Thiên chủ Thiên giới. 

Ta làm vua Chuyên luân, 

Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bậc Sát-ly quản đảnh, 

Bậc chủ tê loài Người, 

Ta chiến thẳng đất này, 

Không với trượng, với kiếm, 

Không bạo lực, đúng pháp, 

Đổi mọi người bình đãng, 

Ta trị vì đủng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 

Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đầy đủ bảy báu, 

Chư Phật thương tương đời, 

Khéo dạy điều như vậy. 

Đẩy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiều tài sản, 

Có thần lực, danh xưng, 

Vương chủ rừng Diêm-phù, 

Ai nghe, không tịnh tín? 

Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 

Hãy kỉnh trọng diệu pháp, 

Hãy nhớ lời Phật dạy. 

(IX) (59) Các Người Vợ 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát, đi đến trú xử 
của Anàthapindika; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy 
giờ, trong trú xứ của gia chủ Anàthapindika có nhiều người nói cao tiếng, 
nói lớn tiếng. Rồi Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
xuống một bên: 



- Này Gia chủ, vì sao trong nhà của Ông lại có nhiều người nói cao tiếng, 
nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giựt cá? 

- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujàtà giàu có đến đây từ một gia đình giàu có. 
Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời 
chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng 
dường Thế Tôn. 

2. Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujàtà: 

- Hãy đến đây Sujàtà! 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Nàng dâu Sujàtà vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nàng dâu Sujàtà đang 
ngồi một bên: 

- Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như 
người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như 
người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này 
Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông. Và con thuộc loại vợ nào? 

- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con không hiểu rõ ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu Thê Tôn, nêu Thê Tôn 
thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy 
tóm tắt này của Thế Tôn. 

- Vậy này Sujàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng Sujàtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Ai tâm bị uế nhiễm, 

Không từ mẫn thương người, 

Thích thủ những người khác, 

Khinh rẻ người chồng mình, 

Bị mua chuộc bằng tiền, 

Hăng say giết hại người, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ sát nhân. 

Còn hạng nữ nhăn nào, 



Tiêu xài tài sản chồng, 

Do công nghiệp đem lại, 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, nếu muốn trộm, 

Dầu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ ăn trộm. 

Không ưa thích làm việc, 

Biếng nhác, nhimg ăn nhiều, 

Ác khấu và bạo ác, 

Phát ngôn lời khỏ chịu, 

Mọi cổ gang của chồng, 

Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi là vợ chủ nhân. 

Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương xót người, 

Săn sóc giúp đỡ chồng, 

Như mẹ chăm sóc con, 

Tài sản chồng cất chứa, 

Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như mẹ, 

Ai như người em gái, 

Đổi xử với chị lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 

Đổi với người chồng mình, 

Với tâm biết tàm quỉ, 

Tùy thuận phục vụ chồng, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như chị. 

Ai ở đời thay chồng, 

Tâm hoan hỷ vui vẻ, 

Như người bạn tổt lành, 

Đã lâu từ xa về, 

Sanh gia đình hiền đức, 

Giữ giới, dạ trung thành, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như bạn. 

Không tức giận, an tịnh, 



Không sợ hình phạt, trượng, 

Tâm tư không hiềm hận, 

Nhan nhục đổi với chồng, 

Không phẫn nộ tức giận, 

Tùy thuận lời chồng dạy, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ nữ tỳ. 
ơ đời các hạng vợ, 

Được gọi vợ sát nhân, 

Kê cả vợ ăn trộm, 

Và cả vợ chủ nhân, 

Vợ ẩy không giữ giới, 

Ác khấu và vô lễ 

Khi thân hoại mạng chung, 

Bị sanh vào địa ngục, 
ơ đời các hạng vợ, 

Như mẹ, chị và bạn, 

Và người vợ được gọi, 

Là vợ như nữ tỳ, 

An trú trên giới đức, 

Khéo phòng hộ lâu ngày, 

Khi thân hoại mạng chung, 

Được sanh lên thiện thủ. 

Này Sujàtà, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông. Con thuộc hạng người 
nào? 

- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối 
với chồng như người vợ nữ tỳ. 

(X) (60) Sân Hận 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người thù địch ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hay đàn ông. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình 
như sau: "Mong rằng kẻ này trở thành xấu xí!' Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các 
Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi 
phối, dầu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, tóc râu khéo sửa 
soạn, mặc toàn đồ trắng rồi người ấy cũng trở thành xấu xí, vì bị phẫn nộ 



chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất, được người thù địch ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này ngủ một cách kho sở!" Vì cớ sao? Này 
các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một 
cách an lành. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh 
phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn 
len trắng, chăn len thêu, nệm bằng da con son dương gọi là kadali, tấm khảm 
với lọng che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Tuy vậy, họ vẫn ngủ 
một cách khổ sở, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
thứ hai, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 
phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có lợi ích!" Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. 
Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn 
nộ chi phối, thâu hoạch bất lợi, lại nghĩ rằng: "Ta được lợi ích", thâu hoạch 
điều bất lợi ích, lại nghĩ rằng: "Ta không được lợi ích". Những pháp này 
được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh 
phúc, đau khổ lâu dài, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp thứ ba, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 
phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có tài sản!" Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được tài 
sản. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị 
phẫn nộ chi phối, những tài sản naò của họ thâu hoạch do sự phấn chấn tinh 
cần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất do những giọt mồ hôi, 
đúng pháp, thâu hoạch họp pháp. Các tài sản ấy được nhà vua cho chở về 
ngân khố nhà vua, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
thứ tư, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có danh tiếng!" Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được danh 
tiếng. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị 



phẫn nộ chi phối, nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thâu 
hoạch được, danh tiếng ấy lánh xa họ, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là pháp thứ năm, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi 
đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có bạn bè!" Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn 
bè. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị 
phẫn nộ chi phối, nếu người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ chinh phục. 
Đây là pháp thứ sáu, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến 
người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của 
mình như sau: "Mong rằng kẻ này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục !" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người 
thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này! Này các Tỷ-kheo, hạng 
người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, người đó 
làm ác hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh với lời, người đó nghĩ đến 
điều ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ 
thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 

Kẻ phẫn nộ xấu xỉ, 

Đau khô khi nằm ngủ, 

Được các điều lợi ích 
Lại cảm thay bất lợi. 

Phẫn nộ, nó đả thương, 

Với thân với lời nói, 

Người phẫn nộ chỉnh phục, 

Tài sản bị tiêu vong. 

Bị phẫn nộ điên loạn, 

Danh dự bị hủy diệt, 

Bà con cùng bạn bè, 

Lảnh xa người phẫn nộ. 



Phẫn nộ sanh bất lợi, 

Phẫn nộ dao động tâm, 

Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ẩy không rõ biết. 
Phẫn nộ không biết lợi, 
Phẫn nộ không thấy pháp, 
Phẫn nộ chinh phục ai, 
Người ẩy bị mê ám. 

Người phẫn nộ thích thủ 
Làm ác như làm thiện, 
về sau phẫn nộ dứt, 

Bị khô như lửa đôt, 

Như ngọn lửa dầu khói, 
Được thấy thất thêu cháy, 
Khi phẫn nộ lan tràn, 

Khỉ tuôi trẻ nôi nóng, 
Không xâu hô, sợ hãi, 

Lời nói không cung kỉnh. 

Bị phẫn nộ chinh phục, 
Không hòn đảo tựa nương. 
Việc làm đem hổi hận, 

Rất xa với Chảnh pháp. 

Ta sẽ tuyên bo họ, 

Hãy nghe như tuyên bổ, 
Phẫn nộ giết cả cha, 

Phẫn nộ giết cả mẹ, 

Phẫn nộ giết Phạm chí, 
Phẫn nộ giết phàm phu. 
Chỉnh nhờ mẹ dưỡng dục, 
Người thấy được đời này, 
Nhưng phàm phu phẫn nộ, 
Giết người cho sự sổng. 
Chủng sanh tự vỉ dụ, 
Thương tự ngã tối thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 

Điên loạn nhiều hình thức, 
Lẩy gươm giết tự ngã, 

Điên loại uổng thuốc độc, 
Dây tự trói họ chết, 

Trong hang động núi rừng, 



Những hành động sát sanh, 

Khiến tự ngã phải chết. 

Họ làm nhimg không biết, 

Kẻ phẫn nộ hại người, 

Với hình thức phẫn nộ, 

Ma bây ân trong tâm. 

Hãy nhiếp phục cắt đứt, 

Với tuệ, tấn, chánh kiến, 

Bậc trí tuệ cắt đoạn, 

Moi moi bất thiện pháp 
Như vậy học tập pháp, 

Không đê tâm nản chí, 

Ly sân, không áo não, 

Ly tham, tật đổ không, 

Nhiếp phục, đoạn phẫn nộ, 

Vô lậu, nhập Nỉết-bàn. 

- 00 O 00 - 

VII. Đại Phẩm 

(I) (61) Xấu Hổ 

1. - Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế 
ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu 
giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không 
có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không 
có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi 
nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát 
tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mầm non của cây cấy không đi đến thành mãn; vỏ trong, giác cây, lõi 
cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không 
có, với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt... giải thoát 
tri kiến đi đến hủy diệt. 

2. Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế 
ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ 
chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, 
chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người 


đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly 
tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến 
đầy đủ. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của 
cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý ... giải 
thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 


(II) (62) Mặt Tròi 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn ở Vesàlì, tại rừng Ambapàli. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là 
không có kiên cố. Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ đế nhàm chán, là vừa đủ đế ly tham, là vừa 
đủ đế giải thoát đối với tất cả hành. Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 
84 ngàn do tuần, rộng 84 ngàn do tuần, chìm xuống biển lớn 84 ngàn do 
tuần, nổi lên trên biến lớn 84 ngàn do tuần. Này các Tỷ-kheo, rồi có thời, 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời 
không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng 
rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi không có tồn tại. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các hành là vô thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên 
cố. Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vừa đủ đế nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ đế giải 
thoát đối với tất cả các cành. Này các Tỷ-kheo, rồi có thời, sau một thời gian 
rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 

3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ, ao nhỏ 
khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại, như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là 
vô thường... là vừa đủ đế giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ- 
kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 

4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông 
Hằng, sống Yamunà, Aciravatì, Sarabhù, Mahì, các con sông ấy bị khô cạn, 
bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đế giải thoát đổi với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, 
rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 



5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biên hô lớn, từ đây 
các sông lớn chảy ra, ví như Anotattà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, 
Kunàlà, Chaddantà, Mandàkinì, các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, 
không có tồn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa 
đủ đế giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, 
sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 

6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biển lớn rút 
lui một trăm do tuần, nước các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước 
biển lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biển lớn rút lui bảy trăm do tuần; 
nước các biển lớn dừng lại sâu đến bảy cây sàla, sáu cây sàla, năm cây sàla, 
bốn cây sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước các biển lớn 
dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu đầu người, năm đầu người, bốn 
đầu người, ba đầu người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu người. 
Nước các biển lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối 
của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu 
khi trời mưa hạt lớn, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của các con bò 
cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn 
những vũng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của biển lớn 
còn lại, chỗ này chỗ kia. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, 
nước biển lớn chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là 
vô thường... là vừa đủ đế giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ- 
kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 

7. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi 
chứa Sineru, sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, các lò của người thợ gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói 
lên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn 
này và núi chứa Sineru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đế giải thoát đổi với tất 
cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt 
trời thứ bảy hiện ra. 

8. Này các Tỷ-kheo, khi mặt tròi thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chứa 
Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và 
núi chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến 
Phạm thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, 
năm trăm do tuần, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối lửa to lớn phá 
hoại và chinh phục, liền sụp đổ xuống. Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị 
cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Ví như, này các Tỷ- 



kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và 
lọ đen. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và núi chứa Sineru 
bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là vô thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là không kiên 
cố. Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vừa đủ đế nhàm chán, là vừa đủ đế ly tham, là vừa đủ đế giải 
thoát đổi với tất cả hành. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ai là người có thể nghĩ 
rằng, ai là người có thể tin rằng: "Quả đất này và núi chứa Sineru sẽ bị đốt 
cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn tồn tại nữa", trừ những người đã được 
chứng kiến. 

9. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo Sư Sunetta thuộc ngoại đạo, được ly 
tham trong các dục. Này các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người 
đệ tử. Đao Sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về cọng trú với chư Thiên ỏ 
Phạm thiên giới. Và tất cả những ai nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn 
lời thuyết dạy của Sunetta, về cọng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới, khi 
thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. Những ai 
không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunetta, sau khi 
thân hoại mạng chung, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tha hóa 
Tự tại, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số 
được sanh cọng trú với chư Thiên ỏ Đâu-suất thiên, một số được sanh cọng 
trú với chư Thiên ở Dạ-ma thiên, một sổ được sanh cọng trú với chư Thiên ỏ 
Thiên giới Ba mưoi ba, một sổ được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bổn 
Thiên vưong, một số được sanh cọng trú với các đại gia đình Sát-đế-lỵ, một 
số được sanh cọng trú với các đại gia đình Bà-la-môn, một số được sanh 
cọng trú với các đại gia đình gia chủ. 

10. Rồi này các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ như sau: "Thật không 
xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giống như sanh thú của 
các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập tối thượng từ bi". Rồi này các Tỷ-kheo, bậc Đạo 
sư Sunetta trong bảy năm tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong 
bảy năm thành kiếp hoại kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. Trong 
kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, vị ấy đi đến thế giới của Abhassara 
(Quang Ầm thiên). Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh trong 
Phạm cung trống không. Tại đấy này các Tỷ-kheo, vị ấy là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng, bấc biến tri, bậc tự tại. Ba mưoi 
sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, vị ấy 
là vị Chuyến luân Thánh vưong theo Chánh pháp, là vị pháp vưong, bậc 
chiến thắng bốn phưong, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy 
món báu. Vị ấy có hon một ngàn người con trai, là những bậc anh hùng, 



dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến thắng quả đất này xa cho đến 
hải biên, trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng dao, đúng với 
Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta ấy, dầu cho thọ mạng lâu dài 
như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng vị ấy chưa giải thoát khỏi khổ. Vì cớ sao? 
Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể nhập bốn pháp. Thế nào là bốn? 

11. Này các Tỷ-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới; vì 
không giác ngộ, không thế nhập Thánh định; vì không giác ngộ, không thể 
chấp Thánh trí tuệ, vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh giải thoát. Này 
các Tỷ-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới được giác ngộ, được thể 
nhập; khi Thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh giải thoát 
được giác ngộ, được thể nhập, cắt đứt là hữu ái; sợi dây đưa đến sanh hữu 
được đoạn tận, nay không có tái sanh. 

Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Vô thượng giới và định, 

Trí tuệ và giải thoát, 

Gotama danh tiếng, 

Giác ngộ những pháp này. 

Đức Phật với thẳng trí, 

Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 

Bậc Đạo sư đoạn khô, 

Bậc Pháp nhãn tịch tịnh. 

(III) (63) Thành Trì 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị với bảy trang bị của một thành trì, và bốn loại đồ ăn có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc; có được không phí sức, thời này các Tỷ- 
kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ỏ 
bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ỏ bên trong. Thế nào là được khéo 
trang bị với bảy trang bị của một thành trì? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ 
đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. Với 
trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa của vua được khéo trang 
bị, để bảo vệ những người ở trong thành và đế chống cự những người bên 
ngoài. 



3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường 
thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và đế 
chống cự những người bên ngoài. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường 
chạy vòng xung quanh vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba 
này của một thành trì, là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, đế 
bảo vệ những người ở trong thành và đế chống cự những người bên ngoài. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí 
được cất chứa như Salàkam (cung tên) và Jevanìyam (cây lao) với trang bị 
thành trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo 
vệ những người ở trong thành và đế chống cự những người bên ngoài. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân 
đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những 
người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các quan lo 
chồ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, 
những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, 
những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì thứ năm này là thành 
trì biên địa của vua được khéo trang bị, đế bảo vệ những người ở trong thành 
và đế chống cự những người bên ngoài. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua, có người giữ 
cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ 
mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là 
thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong 
thành và đế chống cự những người bên ngoài. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành 
vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy 
này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, đế bảo vệ những người 
ở trong thành và đế chống cự những người bên ngoài. 

Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được xem là được khéo trang bị. 
Thế nào là bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức? 



9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, 
nuớc đuợc tích trữ đế những nguời ở trong thành đuợc an vui, khỏi sự lo 
ngại, đuợc lạc trú và đế chống cự những nguời bên ngoài. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa 
nhiều lúa và lùa mì đế những nguời ở trong thành đuợc an vui, khỏi sự lo 
ngại, đuợc lạc trú và đế chống cự những nguời bên ngoài. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa 
nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc đế những nguời ở trong thành... 
đế chống cự những nguời bên ngoài. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa 
nhiều duợc phẩm, nhu thục tô, sanh tô, dầu, mật, đuờng bánh, muối đế 
những nguời ở trong thành... đế chống cự những nguời bên ngoài. 

Bốn loại đồ ăn này, có đuợc không khó khăn, có đirợc không mệt nhọc, có 
đuợc không phí sức. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của vua, đuợc khéo trang bị 
với bảy món trang bị này của một thành trì và bốn loại đồ ăn có đuợc không 
khó khăn, có đuợc không mệt nhọc, có đuợc không phí sức, thời này các Tỷ- 
kheo, thành trì biên địa ấy đuợc gọi là không bị chinh phục với quân địch ở 
bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn Thiền thuộc 
tăng thuợng tâm, hiện tại lạc trú, có đuợc không khó khăn, có đuợc không 
mệt nhọc, có đuợc không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử này 
đuợc gọi là không bị Ma chinh phục, không bị ác chinh phục. Vị ấy thành 
tựu bảy pháp gì? 

13. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ 
đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyến đế bảo 
vệ những nguời ở trong thành và đế chống cự những nguời bên ngoài. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tuởng ở sự giác ngộ của 
Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều Ngự Truợng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". Với lòng tin làm cột trụ, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, gìn 
giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ nhất này, vị ấy được thành tựu. 



14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con 
đường thông hào, vừa sâu và rộng đế bảo vệ những người ở trong thành và 
đế chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ 
tử có lòng xấu hổ. Vị ấy xấu hổ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác. 
Vị ấy xấu hổ vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lấy xấu hổ làm con đường 
thông hào, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ 
có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai 
này, vị ấy được thành tựu. 

15. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con 
đường đi vòng chung quanh, vừa cao vừa rộng đế bảo vệ những người ở 
trong thành và đế chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý 
nghĩ ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lấy sợ hãi làm con 
đường đi vòng xung quanh, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu 
tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ ba này, vị ấy được thành tựu. 

16. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ 
khí được cất chứa, như cung tên và cây lao đế bảo vệ những người ở trong 
thành và đế chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã 
được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy 
được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy 
quán, được khéo thể nhập với tri kiến. Lấy nghe nhiều làm vũ khí, này các 
Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không 
tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ tư này, vị ấy được thành 
tựu. 

17. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân 
đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những 
người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, những quan lo 
chồ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, 
những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, 
những con của nô tỳ, đế bảo vệ những người ở trong thành và đế chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống 
tinh cần tinh tấn đế đoạn tận các pháp bất thiện, đế đầy đủ các pháp thiện, nỗ 
lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Lấy tinh tấn làm 
quân đội, này các Tỷ-kheo, vị thiện nam tử từ bỏ bất thiên, tu tập thiện, từ bỏ 



có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ năm 
này, vị ấy đuợc thành tựu. 

18. Ví nhu, này các Tỷ kheo, trong thànbh trì biên địa của vua có nguời giữ 
cửa thành là nguời hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những nuời lạ mặt, 
cho vaò những nguời quen biết đế bảo vệ những nguời ở trong thành và đế 
chống cự những nguời bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử sổng có chánh niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy niệm 
việc làm dã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày. Với niệm làm nguời giữ cuả thành, 
này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, vị ấy 
đuợc thành tựu. 

19. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành 
vừa cao vừa rộng, ngoài mặt trét vôi hồ đế bảo vệ những nguời ỏ trong 
thành và đế chống cự những nguời bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử là nguời có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh 
thể nhập vào con đuờng đua đến đoạn tận khổ đau. Với trí tuệ làm lóp vôi 
hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ 
bảy này, vị ấy đuợc thành tựu. 

Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. Thế nào là bốn Thiền thuộc tăng 
thuợng tâm, hiện tại lạc trú, có đuợc không khó khăn, có đuợc không mệt 
nhọc, có đuợc không phí sức? 

20. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, 
củi, nuớc đuợc tích trữ đế những nguời ở trong thành đuợc an vui, khỏi sự lo 
ngại, đuợc lạc trú và đế chống những nguời bên ngoài. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ đế tự mình đuợc an vui, 
khỏi sự lo ngại, đuợc lạc trú và đế birớc vào Niết-bàn. 

21. Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa 
nhiều lúa và lúa mì đế những nguời ở trong thành đuợc an vui, khỏi sự lo 
ngại, đuợc lạc trú đế chống cự những nguời bên ngoài. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất 
tâm đế tự mình đuợc an vui, không phải lo ngại, đuợc lạc trú và đế buớc vào 
Niết-bàn. 



22. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa 
nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc đế những người trong thành được 
an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đế chống cự những người bên ngoài. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba đế tự mình được an vui, không phải lo ngại, được lạc 
trú và đế bước vào Niết-bàn. 


23. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều dược 
phẩm được cất chứa ví như thục tô, dầu, mật, đường bánh, muối đế những 
người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đế chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do đoạn 
lạc, do đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư, không khố không lạc, xả niệm thanh tịnh, đế tự mình được an 
vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đế bước vào Niết-bàn. 

Bổn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp này và bốn 
Thiền này, thuộc tăng thương tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức, này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Thánh đệ tử không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục. 

(VI) (64) Pháp Trí 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng... là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, 
biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng kẻ liệt. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết pháp? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết pháp: Khế Kinh, ứng tụng, Ký 
thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự thuyết, Như thị thuyết, Bổn sanh, Pháp 
chưa từng có, Phương quảng. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết 
pháp: Khế kinh, ứng tụng... Phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị 
biết pháp. Và này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết pháp: Khế kinh, ứng tụng... 
Pháp chưa từng có, Phương quảng; do vậy, vị ấy được gọi là vị biết pháp. 
Như vậy là biết pháp. Thế nào là biết nghĩa? 



4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời 
thuyết kia: "Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này". 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời 
thuyết kia: "Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này", 
thời ở đây, vị ấy không đuợc gọi là vị biết nghĩa. Và này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia: "Đây là ý nghĩa 
của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này".; do vậy, vị ấy đuợc gọi là vị 
biết nghĩa. Đây là biết pháp, biết nghĩa. Thế nào là tự biết? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự biết; "Cho đến nhu vậy, tôi có lòng 
tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo không biết tự ngã nhu vầy: "Cho đến nhu vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, 
nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài", ỏ thời đây, vị ấy không đuợc gọi là vị 
biết tự ngã. Neu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết tự ngã: "Cho đến nhu vậy, 
tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài"; do vậy, vị ấy 
đuợc gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết. Và thế nào là 
biết uớc lirợng? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết uớc luợng (vừa đủ) trong khi nhận 
các vật dụng nhu y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh. Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết uớc luợng vừa đủ khi nhận các vật dụng 
nhu y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, duợc phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở đây không 
đuợc gọi là vị biết uớc luợng vừa đủ. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết 
uớc lirỡng vừa đủ khi nhận các vật dụng nhu y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
duợc phẩm trị bệnh; do vậy vị ấy đuợc gọi là vị biết uớc lirợng vừa đủ. Đây 
là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết uớc lirợng. Và thế nào là biết thời? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết thời: "Đây là thời để tuyên thuyết, 
đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời Thiền tịnh". Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo không biết thời: "Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời 
chất vấn, đây là hời tu tập, đây là thời Thiền tịnh", thời ở đây, vị ấy đuợc gọi 
là không biết thời. Và này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết thời: Đây là thời 
tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời Thiền tịnh"; 
do vậy, vị ấy đuợc gọi là vị biết thời. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, 
biết vừa đủ, biết thời. Và thế nào là biết hội chứng? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết hội chúng: "Đây là hội chúng Sát- 
đế-lỵ, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội 
chúng Sa-môn. Ớ đây, nên đi đến nhu vậy, nên đứng nhu vậy, nên ngồi nhu 
vậy, nên nói nhu vậy, nên im lặng nhu vậy". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 



không biết hội chúng: "Đây là hội chúng Sát-đế-lỵ, đây là hội chúng Bà-la- 
môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ớ đây, nên đi đến 
như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng 
như vậy", thời ở đây, vị ấy không được gọi là "Vị biết hội chúng". Và này 
các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết hội chúng: "Đây là hội chúng Sát-đế-lỵ, đây 
là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. 
Ớ đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói 
như vậy, nên im lặng như vậy"; do vậy, được gọi là "Vị biết hội chúng". Đây 
là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời, biết hội chúng. Và thế 
nào là biết người thắng liệt? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, loài Người được biết theo hai 
hạng: một hạng ưa thấy các bậc Thánh, một hạng không ưa thấy các bậc 
Thánh. Người này không ưa thấy các bậc Thánh, do có việc ấy, đáng bị quở 
trách. Còn người này ưa thấy các bậc Thánh, do việc ấy, đáng được tán thán. 
Có hai hạng người nghe diệu pháp: một hạng người ưa nghe diệu pháp, một 
hạng người không ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu 
pháp, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, 
do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp: một 
hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng người không lắng tai nghe 
diệu pháp. Hạng người này không lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy, 
đáng bị quở trách. Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy, 
đáng được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp: một hạng người 
nghe xong, thọ trì pháp; một hạng người nghe xong, không thọ trì pháp. 
Người này nghe xong không thọ trì pháp, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. 
Người này nghe xong thọ trì pháp, do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai 
hạng người nghe xong thọ trì pháp: một hạng người quán sát ý nghĩa các 
pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ 
trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc 
ấy, đáng được quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được 
thọ trì, do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý 
nghĩa các pháp được thọ trì: một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu 
pháp, đã thực hành pháp; tùy pháp; một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau 
khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng người này sau khi 
hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc 
ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng 
người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp đã thực hành pháp; tùy pháp: 
một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha; một hạng 
người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hai hạng người này thực 



hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. 
Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha, do sự việc ấy, đáng 
được tán thán. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo, loài Người được 
biết theo hai dạng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết hạng người 
thắng liệt. 

Do thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung 
kính... là phước điền vô thượng ở đời. 

(V) (65) Cây Kovilàra Pàricchattaka 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên 
Tàvatimsa bắt đầu khô héo lá, thời khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi 
Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay lá của cây Kovilàra Pàricchattaka đã khô 
héo, không bao lâu lá sẽ rụng". Này các Tỷ-kheo, trong khi Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa rụng lá, thời khuấy, này các Tỷ- 
kheo, chư Thiên ở cõi Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka đã rụng lá, không bao lâu, mầm non cánh hoa sẽ mọc ra". Này 
các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa 
mọc ra mầm non cánh hoa, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư Thiên 
Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra Pàricchattaka mọc ra mầm 
non cánh hoa, không bao lâu, đọt non cánh hoa sẽ mọc ra". Này các Tỷ- 
kheo, trong khi cây Kovilàra Pàricchattaka mọc ra đọt non cánh hoa, này các 
Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Thiên Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây 
Kovilàra Pàricchattaka mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lâu các nụ hoa... 
sẽ được sanh ra". Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra Pàricchattaka của 
chư Thiên Tàvatimsa sanh ra nụ hoa, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư 
Thiên Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra Pàricchattaka sanh 
ra nụ hoa, không bao lâu, các bông hoa sẽ được sanh ra". Này các Tỷ-kheo, 
trong khi cây Kovilàra sanh ra các bông hoa, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, 
chư Thiên Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra Pàricchattaka 
sanh ra các bông hoa, không bao lâu, các bông hoa sẽ được nở toàn diện". 
Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra có bông hoa được nở toàn diện, 
này các Tỷ-kheo, chư Thiên Tàvatimsa hoan hỷ, chơi đùa trong bốn tháng 
chư Thiên, dưới gốc cây Kovilàra Pàricchattaka, vui chơi thọ hưởng, tận 
hưởng năm dục công đức. Này các Tỷ-kheo, khi cây Kovilàra Pàricchattaka 
nở toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung quanh đến năm mươi 
do tuần; thuận gió, mùi hương bay đến một trăm do tuần. Đây là uy lực của 
cây Kovilàra Pàricchattaka. 



2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử như 
lá héo cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này các Tỷ- 
kheo, trong khi ấy Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử 
như cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa bị lá rụng. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
ấy, Thánh đệ tử như mầm non cánh hoa được sanh của cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này các Tỷ-kheo, trong khi Thánh 
đệ tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, trong 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của 
cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiền Tàvatimsa. của chư Thiên 
Tàvatimsa. Này các Tỷ-kheo„ trong khi Thánh đệ tử ly hỷ, trú xả... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ ba, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như 
nụ hoa được sanh của cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử đoạn lạc... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như các bông hoa 
được sanh của cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này 
các Tỷ-kheo„ trong khi vị Thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như 
các bông hoa được nở toàn diện của cây Kovilàra Pàricchattaka của chư 
Thiên Tàvatimsa. Này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Địa thần tuyên bổ lớn 
tiếng: "Vị Tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với Tôn giả 
với họ tên thế này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú...". Sau khi nghe tiếng của chưa Địa thần, chư Thiên Bốn 
Thiên vương thiên... chư Thiên Tàvatimsa... chư Thiên Yàma... chư Thiên 
Tusità... chư Thiên Hóa lạc thiên... chư Thiên Tha hóa Tự tại... chư Thiên 
Phạm chúng tuyên bổ lớn tiếng: "Vị Tôn giả với tên họ thế này, đồng trú 
cùng một lòng tin với Tôn giả với họ tên như thế này đã xuất gia từ làng như 
vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn 
diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". 

Như vậy trong sát-ma ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến Phạm thiên 
giới. Đây là uy lực của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 


(VI) (66) Vị Tỷ Kheo Phải Kính Trọng Ai? 



1. Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sổng một mình, Thiền tịnh, tâm tư suy 
nghĩ như sau khởi lên: "Vị Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sổng nương tựa ai 
để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?" Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như 
sau: "Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Đạo Sư đế có thể từ bỏ 
bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Pháp... 
chúng Tăng... Học pháp... Định... không phóng dật... Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình đế có thể từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện". Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những pháp này trong ta 
đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế 
Tôn rõ những pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền 
vàng lớn, thanh tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta 
đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến 
Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa". Rồi Tôn giả 
Sàriputta, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 

2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình Thiền tịnh, tâm tư 
suy nghĩ như sau khởi lên nơi con: "Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sổng 
nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?" Rồi bạch Thế Tôn, con 
suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Đạo Sư đế 
có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sổng nương 
tựa Pháp... chúng Tăng... Học pháp... Định... không phóng dật... tiếp đón 
thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện".. Rồi bạch Thế Tôn, con lại 
suy nghĩ như sau: "Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. 
Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, như vậy 
các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. 
Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong sáng. 
Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng 
tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng như vậy 
sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta 
được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ 
những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được 
xem là trong sạch hơn nữa". 



- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này Sàriputta, Tỷ-kheo cung kính tôn 
trọng, sống nương tựa Đạo Sư, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này 
Sàriputta, Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Pháp... chúng 
Tăng... Học pháp... Định... không phóng dật...Này Sariputta, Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình đế có thể từ bỏ bất thiện, 
tu tập thiện. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

3. - Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như sau: Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, 
Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, vị ấy cũng không cung kính Pháp. 
Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp sẽ cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị 
ấy cũng không cung kính chúng Tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo 
nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, sẽ cung kính Học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 
cung kính chúng Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. Bạch Thế 
Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, sẽ cung 
kính Thiền định. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, không cung kính Học pháp, vị ấy cũng không cung kính Thiền định. 
Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, sẽ cung kính không phóng dật, sự kiện này 
không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, vị ấy cũng không cung kính không phóng dật. 
Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung 
kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không cung kính Thiền định, 
không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân 
tình. 



Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ không cung kính Pháp, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị ấy 
cũng cung kính Pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp sẽ không cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, vị ấy cũng 
cung kính chúng Tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, sẽ không cung kính Học 
pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo 
Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 
Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, 
cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính Thiền định, 
sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, vị ấy cũng 
cung kính Thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo 
Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung kính 
Thiền định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, vị ấy cũng cung 
kính không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiền định, cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón 
thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiền định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón 
thân tình. Bạch Thế Tôn, với lời vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 

4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay, này Sàriputta, với lời nói 
vắn tắt này của Ta, Thầy đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, 
thật vậy, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện 
này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào không cung kính bậc Đạo Sư, 
vị ấy cũng không cung kính Pháp... Này Sàriputta, vị Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư... không cung kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... 
không cung kính Học pháp... không cung kính Thiền định... . không cung 
kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung 
kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không 
cung kính Thiền định, không cung kính, không cung kính không phóng dật, 
vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. 



Này Sàriputta, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo sư, sẽ không cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào không 
cung kính bậc Đạo Sư, vị ấy cũng cung kính Pháp... Này Sàriputta, vị Tỷ- 
kheo nào cung kính Đạo Sư... cung kính Pháp... cung kính chúng Tăng... 
cung kính Học pháp... cung kính Thiền định... cung kính không phóng dật, 
sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Này 
Sàriputta, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, cung kính không phóng 
dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Này Sàriputta, lời nói vắn tắt 
này của Ta, ý nghĩa cần phải được thấy một cách rộng rãi như vậy. 

(VII) (67) Sự Tu Tập 

1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước 
muốn như sau: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ!" Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? 
Không có tu tập Bốn niệm xứ, không có tu tập Bốn chánh cần, không có tu 
tập Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có tu tập Năm lực, 
không có tu tập Bảy Bồ-đề phần, không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được 
con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được 
ấp dưỡng đúng cách. 

Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà con của 
ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được sanh ra một cách an toàn, tuy vậy, các con gà con ấy không có 
thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, 
được sanh ra một cách an toàn! 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà mái ấy không 
được con gà mái nằm ấp một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho 
có khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc 
không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. 



Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ây không có tu tập. Không có tu tập cái gì? 
Không có tu tập Bổn niệm xứ... không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không 
khởi lên uớc muốn: "Mong rằng tâm ta đuợc giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy đuợc giải thoát khỏi các lậu hoặc 
không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập Bốn 
niệm xứ, có tu tập Bốn chánh cần, có tu tập Bốn nhu ý túc, có tu tập Năm 
căn, có tu tập Năm lực, có tu tập Bảy giác chi, có tu tập Thánh đạo tám 
ngành. 

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, có tám, muời hay muời hai trứng gà. Các trứng ấy 
đuợc con gà mái ấp nằm đúng cách, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp duõng 
một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và 
mỏ, sau khi làm bế vỏ trứng, đuợc sanh ra một cách an toàn!", tuy vậy, các 
con gà con ấy có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi 
làm bế vỏ trứng, đuợc sanh ra một cách an toàn. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, muời hay muời hai trứng gà đuợc con gà 
mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp duõng 
một cách đúng đắn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm ta đuợc giải thoát khỏi các lậu 
hoặc không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy vẫn đuợc giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập Bốn niệm 
xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một nguời thợ nề hay đệ tử nguời thợ nề, khi nhìn 
vào cán búa, thấy dấu các ngón tay và dấu ngón tay cái. Nguời ấy không có 
thể biết đuợc nhu sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm 
qua từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhung nguời ấy biết đuợc cán búa bị 
hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong sự tu tập không có biết 
nhu sau: "Hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta đuợc đoạn tận, hôm qua từng ấy, 



các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận 
trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển, có đầy đủ cột buồm và 
dây buồm bị mắc cạn sáu tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buồm 
và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị nước mưa đổ xuống 
trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết 
sử rất dễ bị yếu dần và mục nát. 

(VIII) (68) Lửa 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, 
một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thấy vậy, 
Ngài bước xuống đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. 
Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ 
rực, cháy đỏ lửa ngọn không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hon: ôm ấp, ngồi 
gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người 
con gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hon: Ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân 
mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, 
hay người con gái gia chủ. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay 
nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn! 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng 
nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa- 
môn, không sổng Phạm hạnh, nhưng tự nhận sổng Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, 



ngôi gân hay năm gân nhóm lửa lớn ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy có 
thể đi đến chết, hay đi đến gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo ác pháp... tánh tình bất 
tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con 
gái Sát-đế-lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; như 
vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

2. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc gì là tốt hon: Một người lực 
sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi 
dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi 
cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau 
khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xưong, sau khi cắt đứt xưong và chạm tủy và 
dừng lại; hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-lỵ đại phú hay các Bà-la- 
môn đại phú, hay các giả chủ đại phú? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hon: Nhận sự vái chào của các Sát-đế-lỵ đại 
phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế 
Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn... va chạm tủy và dừng 
lại. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp,... ứ đầy tham dục, tánh 
tình bất tịnh, thật là tốt hon bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc 
chắn... va chạm tủy và dừng lại. vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các 
Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì 
nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay 
các Bà-la-môn đại phú, hay các đại gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy 
bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hon: Bị một 
người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực; 
hay là thọ nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các Bà-la- 
môn đại phú, hay gia chủ đại phú? 



- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận chấp tay vái chào của 
các Sát-đế-lỵ, đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. 
Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu 
mỡ rửa sạch, đập vào giữa ngực. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là 
tốt hơn bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập 
vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy 
đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Nhưng không vì nhân duyên ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp... tánh 
tình bất tịnh, thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát-đế-lỵ đại phú, hay các 
Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất 
hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

4. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một 
người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn áp cuốn vào thân; hay là hưởng thọ y áo do các Sát-đế-lỵ đại phú, hay 
Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng thọ y áo do các Sát-đế-lỵ 
đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cùng 
dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nêu rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là 
tốt hơn bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này 
các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng 
không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, 
theo ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do 
các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì 
lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, 
đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 



5. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào tốt hơn: Bị một người 
lực sĩ với cái kềm sắt nóng, cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở 
miệng và nhét miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn, hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy 
lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra 
ngoài từ phần ở dưới; hay là thọ hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đế-lỵ đại 
phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các đồ ăn khất thực do các 
Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin 
cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với cái kềm sắt nóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng 
một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy 
đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, 
đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là 
tốt hơn bị một người lực sĩ với các kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy 
đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, 
đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo 
ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên 
nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, 
nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người 
ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các đồ 
ăn khất thực do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, do các gia chủ 
đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy 
bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

6. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: Bị một 
người lực sĩ nắm lấy đầy hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một 
giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn; hay là hưởng thọ giường ghế do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn 
đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ giường và ghế do các nhà 
Sát-đế-lỵ đại phú... do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, 



bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay 
ép nằm trên một giường sắt hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn! 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là 
tốt hon bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm 
trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi 
đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất 
tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các giường ghế do các Sát-đế-lỵ đại phú, 
các Bà-la-môn đại phú, hay do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

7. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hon: Bị một 
người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt 
nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nấu 
sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang; 
hay là hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú 
hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh xá do các Sát-đế-lỵ đại 
phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. 
Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía 
dưới, và quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy bị nấu sôi... tự mình đi ngang. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này 
các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là 
tốt hơn bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới... tự mình đi 
ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến 
chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thế sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất 
tịnh, hưởng thọ tinh xá, do các Sát-đế-lỵ đại phú... hay các gia chủ đại phú, 
vì lòng tin cúng dường, như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho người ấy bất 
hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, 



đọa xứ, địa ngục. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như 
sau: "Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sỏ hành như vậy 
sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống 
không, có kết quả, có thành tích". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

8. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của mình, thật là vừa đủ đế tinh 
cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của người, 
thật là vừa đủ đế tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy 
được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ đế tinh cần, không phóng dật. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng sáu 
mươi vị Tỷ-kheo hộc máu nóng từ miệng, có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ 
bỏ học pháp và hoàn tục, nghĩ rằng: "Khó làm thay, Thế Tôn! Thật khó làm 
thay, Thế Tôn!". Có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, 
không chấp thủ các lậu hoặc. 


(IX) (69) Sunetta 

1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo Sư tên là Sunetta, thuộc ngoại đạo, 
đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Sunetta, này các Tỷ-kheo, có hàng trăm 
đệ tử. Đạo sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử đế cọng trú với thế giới 
Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết 
pháp của Đạo sư Sunetta đế cọng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại 
mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ- 
kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Sunetta đế 
cọng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là Mùgapakkha... có Đạo sư 
tên là Aranemi... có Đạo sư tên là Kuddàla... có Đạo sư tên là Hatthipàla... 
có Đạo sư tên là Jotipàla... có Đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka thuộc 
ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Araka, này các Tỷ-kheo, có 
hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cọng trú với thế 
giới Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc 
thuyết pháp của Đạo sư Araka đế cọng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân 
hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ- 
kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Araka đế 



cọng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, ai với tâm ác quở trách, phỉ 
báng, bảy bậc Đạo su này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, đuợc 
hàng trăm chúng đệ tử doanh vây, nguời ấy có tạo ra nhiều điều vô phuớc 
không? 

- Thua có, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tỷ-kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng bảy Đạo su này, thuộc 
ngoại đạo, đã ly tham đổi với các dục, đuợc hàng trăm chúng đệ tử doanh 
vây, nguời ấy tạo ra nhiều điều vô phuớc; còn ai với ác tâm, quở trách phỉ 
báng một bậc đầy đủ chánh kiến, do vậy, nguời này tạo ra nhiều điều vô 
phuớc hơn nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bố không kham nhẫn một nguời nhu 
vậy, từ trong ra ngoài, đối với các vị đồng Phạm hạnh. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải học tập nhu sau: "Chúng ta sẽ không có tâm ác độc 
đối với các vị đồng Phạm hạnh". Này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập nhu vậy. 


(X) (70) Araka 

1. - Thuở xua, này các Tỷ-kheo, có Đạo su tên là Araka thuộc ngoại đạo đã 
ly tham đối với các dục. Này các Tỷ-kheo, Đạo su Araka có đến hàng trăm 
đệ tử. Đạo su Araka thuyết pháp cho các đệ tử nhu sau: 

2. " Này Bà-la-môn, ít oi là đời sống của loài Nguời, nhỏ bé, không đáng kể, 
nhiều khổ đau, nhiều uu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, 
sống đời Phạm hạnh! Với nguời đã sanh, không có bất tử. Ví nhu, này Bà- 
la-môn, giọt suơng trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, 
không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, nhu giọt suơng là đời sống 
loài Nguời, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều uu não. Với bùa 
chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với nguời đã 
sanh, không có bất tử. Ví nhu, này Bà-la-môn, khi trời mua nặng hạt, bong 
bóng nuớc trên nuớc mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, nhu bong bóng nuớc là đời sống của loài Nguời, nhỏ bé, 
không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều uu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! 
Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với nguời đã sanh, không có bất 
tử. Ví nhu, này Bà-la-môn, con sông trên núi chảy xa, dòng nuớc chảy 
nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát-na nào, không có giây 
phút nào, không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn 



chảy, thúc đấy chảy tới. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví như con sông ấy là đời 
sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... với người đã sanh, không có 
bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên 
đầu lưỡi và nhổ đi không có phí sức. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với 
cục nước miếng là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kế... Với người 
đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, một miếng thịt được 
quăng vào một nồi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không 
tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví như miếng thịt là đời sống con 
người, nhỏ bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, 
này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân 
gio lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví 
dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, nhỏ bé, không đáng kể, 
nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hay làm điều lành, 
hãy sổng Phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử". 

3. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài Người lên đến 60.000 
năm. Người con gái 500 tuổi có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các 
Tỷ-kheo, loài Người có sáu loại bệnh: lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu 
tiện. Này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Araka ấy, với loài Người thọ mạng dài 
như vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử 
như vậy: "ít oi, này Bà-la-môn, là đời sống loài Người, nhỏ bé không đáng 
kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều 
lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất từ". Nay, này 
các Tỷ-kheo, ai nói một cách chon chánh, phải nói như sau: "ít oi, là đời 
sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với 
trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, hãy sống Phạm hạnh! Với người đã 
sanh, không có bất tử". Nay, này các Tỷ-kheo, ai sống lâu, vị ấy sống một 
trăm tuổi, ít hơn hay nhiều hơn. Mạng sống 100 tuổi, này các Tỷ-kheo, được 
chia thành 300 mùa: một trăm mùa đông, một trăm mùa hạ, một trăm mùa 
mưa. Này các Tỷ-kheo, dầu cho sống ba trăm mùa, người ấy sống 12 lần 100 
tháng: 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. Này các Tỷ-kheo, 
dầu cho sống 12 lần 100 tháng, người ấy sống 24 lần một trăm nửa tháng: 
800 nửa tháng lạnh, 800 nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. Này các Tỷ- 
kheo, dầu cho sống 24 lần một trăm nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1000 
đêm: 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 12.000 đêm mưa. Này các Tỷ- 
kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 đêm, người ấy ăn chỉ có 72 ngàn bữa cơm: 
24 ngàn bữa cơm vào mùa lạnh, 24 ngàn bữa cơm vào mùa nóng, 24 ngàn 
bữa cơm vào mùa mưa. Đây gồm có với sữa mẹ và thời gian không có đồ ăn. 
Ớ đây, có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, 



khố đau không ăn cơm, bịnh hoạn không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, 
không thâu hoạch đuợc, không ăn cơm. 

Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ một trăm năm của loài Nguời đuợc Ta 
gọi là tuổi thọ, đuợc gọi là luợng của tuổi thọ, đuợc gọi là thời tiết, đuợc gọi 
là năm, đuợc gọi là tháng, đuợc gọi là nửa tháng, đuợc gọi là đêm, đuợc gọi 
là đêm ngày, đuợc gọi là bữa ăn, đuợc gọi là giữa bữa ăn. 

4. Này các Tỷ-kheo, những gì bậc Đạo su phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng 
thuơng tuởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, vì lòng thuơng tuởng các 
Thầy. Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà không 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về 
sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các Thầy. 

—0O0— 

VIII. Phẩm Về Luật 

(I) (71) Trì Luật (1) 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. Thế nào 
là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, biết phạm nặng; có giới 
luật, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn; đầy đủ uy nghi và chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học pháp; bốn Thiền thuộc tăng thuợng tâm, hiện tại lạc trú, có đuợc không 
khó khăn, có đuợc không mệt nhọc, có đuợc không phí sức; do đoạn trừ các 
lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. 

(II) (72) Trì Luật 2) 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. Thế nào 
là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, biết phạm nặng; cả hai 
giới bổn đuợc khéo truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân loại, khéo điều 
chỉnh, khéo quyết định thành sutta và thành chi tiết; bốn Thiền thuộc tăng 


thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức; do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí 
ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. 

(III) (73) Trì Luật (3) 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. Thế nào 
là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, biết phạm nặng; biết an 
trú trên luật không thể bác bỏ được; bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm... có 
được không phí sức; do đoạn trừ các lậu hoặc ... tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. 

(IV) (74) Trì Luật (4) 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. Thế nào 
là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết phạm nhẹ, biết phạm nặng; nhớ đến nhiều đời trước, 
như một đời, hai đời... như vậy, nhớ đến nhiều đời trước với những đặc 
điếm, với những chi tiết; với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... biết rõ chúng 
sanh; do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình... tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật. 

(V - VIII) (75-78) Chói Sáng 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc trì Luật chói sáng. 
Thế nào là bảy? 

(Như trên, 71 - 74, chỉ khác thêm chữ chỏi sảng) 

(IX) (79) Thông Điệp 

1. Rồi Tôn giả upàli đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả upàli bạch Thế Tôn: 



- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con một cách vắn 
tắt, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

2. - Này upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này không đuợc 
đua đến nhất huớng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn", thời này upàli, Thầy cần phải nhất huớng thọ trì là: "Đây 
không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn". 
Và này upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này đua đến nhất 
huớng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", 
thời này upàli, Thầy cần phải nhất huớng thọ trì là: "Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời dạy Thế Tôn". 

(X) (80) Diệt Tránh Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, bảy pháp diệt tránh này đua đến chấm dứt, làm cho an 
tịnh các tranh luận tiếp tục khởi lên. Thế nào là bảy? 

2. Luật về sự hiện diện cần phải áp dụng. Luật về ức niệm cần phải áp dụng. 
Luật về không si mê cần phải áp dụng. Luật về tự thú nhận cần phải áp dụng. 
Luật về đa số cần phải áp dụng. Luật về tìm tội ấy cần phải áp dụng. Luật về 
trải cỏ cần phải áp dụng. 

Này các Tỷ-kheo, bảy pháp diệt tránh này đua đến chấm dứt, làm cho an 
tịnh các tranh luận tiếp tục khởi lên. 


—oOo— 

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp 

[ 1 ] 

(I) (1) Sự Phá Hoại 

L- Do phá hoại bảy pháp, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo. Thế nào là 
bảy? 


2. Phá hoại kiến có thân, phá hoại nghi, phá hoại giới cấm thủ, phá hoại 
tham, phá hoại sân, phá hoại si, phá hoại mạn. 


Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo. 


(II-VIII) (2-8) Các Pháp Khác 

1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị Sa-môn ... do vất bỏ 
bảy pháp, thành vị Bà-la-môn ... Do tiêu diệt bảy pháp, thành vị an lành ... 
Do gột sạch bảy pháp, thành vị đã gột sạch ... Do biết rõ bảy pháp, thành bậc 
có trí ... Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh ... Do chặn đứng bảy 
pháp, thành vị A-la-hán. Thế nào là bảy? 

2. Chận đứng kiến có thân, chặn đứng nghi, chặn đứng giới cấm thủ, chặn 
đứng tham, chặn đứng sân, chặn đứng si, chặn đứng mạn 

Do chặn đứng bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị A-la-hán. 

(IX) (9) Phi Diệu Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệp pháp này. Thế nào là bảy? 

2. Bất tín, không xấu hổ, không sợ hãi, không nghe nhiều, biếng nhác, thất 
niệm, ác tuệ. Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệu pháp này. 

(X)(10) Diệu Pháp 

1, - Có bảy diệu pháp này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bảy? 

2. Tín, xấu hổ, sợ hãi, nghe nhiều, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ. Này các 
Tỷ-kheo, có bảy diệu pháp này. 


[ 11 ] 

(I) (1) Người Xứng Đáng Được Cung Kính 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước 
vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không 
có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy, với sự đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 



và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
nguời thứ nhất đáng đuợc cung kính ... là phuớc điền vô thuợng ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời sống tùy quán vô thuờng trên 
con mắt, tuởng vô thuờng, cảm thọ vô thuờng, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấp 
dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, không truớc 
không sau. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng nguời thứ hai đáng đuợc cung 
kính ... là phuớc điền vô thuợng ỏ đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng nguời sống tùy quán vô thuờng trên 
con mắt, tuởng vô thuờng, thọ vô thuờng, trong tất cả thời, liên tục, không 
có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm 
hạ phần kiết sử, chứng đuợc Trung gian Bát-Niết-bàn ... chứng đuợc Vô 
hành Bát-Niết-bàn ... chứng đuợc Hữu hành Bát-Niết-bàn ... chứng đuợc 
thuợng luu, đạt đuợc sắc cứu cánh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng nguời thứ 
bảy đáng đuợc cung kính, đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc cúng dirờng, 
đáng đuợc chắp tay, là ruộng phuớc vô thuợng ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, bảy hạng nguời này đáng đuợc cung kính ... là ruộng 
phuớc vô thuợng ở đời. 

(II) (2) Các Ngưòi Khác Đáng Được Cung Kính 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng nguời này, đáng được cung kính,.là 

ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? 

2. Ớ đây, có hạng người sống tùy quán khổ trên con mắt ... tùy quán vô ngã 
trên con mắt ... tùy quán diệt tận trên con mắt ... tùy quán hoại diệt trên con 
mắt ... tùy quán ly tham trên con mắt ... tùy quán đoạn diệt trên con mắt ... 
tùy quán từ bỏ trên con mắt ... trên tai ... trên mũi ... trên lưỡi... trên thân ... 
trên ý ... trên các sắc ... trên các tiếng ... trên các hưong ... trên các vị ... trên 
các xúc ... trên các pháp ... trên nhãn thức ... trên thân thức ... trên ý thức ... 
trên nhãn xúc ... trên nhĩ xúc ....trên tỷ xúc., trên thiệt xúc ... trên thân xúc ... 
trên ý xúc ... trên thọ do nhãn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên thọ do thân xúc sanh ... 
trên thọ do ý xúc sanh ... trên sắc tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương 
tưởng ... trên vị tưởng ... trên xúc tưởng ... trên pháp tưởng ... trên sắc tư ... 
trên thanh tư ... trên hương tư ... trên vị tư ... trên xúc tư ... trên pháp tư ... 
trên sắc ái ... trên thanh ái... trên hương ái ... trên vị ái ... trên xúc ái ... trên 
pháp ái ... trên sắc tầm... trên thanh tầm ... trên hương tầm ... trên vị tầm ... 




trên xúc tầm ... trên pháp tầm ... trên sắc tứ ... trên thanh tứ ... trên hương tứ 
... trên vị tứ ... trên xúc tứ ... trên pháp tứ ... trên sắc uấn ... trên thọ uấn ... 
trên tưởng uẩn ... trên hành uẩn ... sống tùy quán vô thường trên thức uẩn ... 
sống tùy quán khổ ... sống tùy quán vô ngã ... sống tùy quán diệt tận ... sống 
tùy quán hoại diệt ... sống tùy quán ly tham ... sống tùy quán đoạn diệt ... 
sống tùy quán từ bỏ. 


[III] 

(I) (1) Thắng Tri Tham (1) 

1, - Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bảy? 

2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, 
định giác chi, xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, bảy pháp này 
cần phải tu tập. 


(II) (2) Thắng Tri Tham (2) 

1, - Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bảy? 

2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri 
tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 

(III) (3) Thắng Tri Tham (3) 

1, - Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là 
bảy? 

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yếm ly trên đồ ăn, tưởng không hoan 
hỷ đổi với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng 
vô ngã trên khổ. Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, bảy pháp này cần phải 
tu tập. 


(IV) (4) Thắng Tri Tham (4) 



1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn 
tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... 
đẻ từ bỏ ... đế từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập. 

2. Đe thắng tri sân ... si... phẫn nộ ... hiềm hận ... che đậy ... não hại... tật đố 
... xan tham ... man trá ... lường gạt... ngoan cổ ... tháo động ... mạn ... tăng 
thượng mạn ... kiếu, phóng dật ... để liễu tri ... để hoàn toàn diệt tận ... để 
đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả 
bỏ ... đẻ từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết. 

- 00 O 00 - 

Chương VIII - Tám Pháp 

I. Phẩm Từ 

(I) (1) Từ 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2. - Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, được làm như cồ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy 
trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế 
nào là tám? 

3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái 
mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm 
không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. 
Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, 
được tích tập, được khéo tác thành, thời chò đợi là có tám lợi ích này. 


Ai tu tập từ tâm 
Vô lượng thường ức niệm 
Các kiết sử yếu dần 
Thấy được sanh y diệt 
Với tâm không ác độc 
Từ mẫn mọi chủng sanh 
Do vậy, vị ấy thành 
Bậc thuần nhất chí thiện 
Với tâm ỷ từ mẫn 
Đổi với mọi chủng sanh 
Bậc Thánh khéo thực hiện 
Nhiều công đức tét lành 
Sau khi đã chinh phục 
Rất đông đảo loài người 
Các ân sĩ vua chúa 
Theo nghi lễ tế tự 
Le tế ngựa tế người 
Le uống nước thẳng trận 
Le ném cầu may rủi 
Le rút lui khóa cửa 
Không được phần mười sáu 
Bậc khéo tu từ tâm 
Như ảnh sáng mặt trăng 
Đoi với các quần sao 
Không giết, không bảo giết 
Không thẳng, không bảo thẳng 
Từ tâm mọi chủng sanh 
Không hận thù với ai. 

(II) (2) Tuệ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên này, khiến căn bản 
Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, nếu chứng được 
thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế nào là 
tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một cách sắc 
sảo, được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ nhất, 
duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng 



được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được 
tu tập, được viên mãn. 

3. Vị ấy do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò 
y chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, thường đi đến họ hỏi đi hỏi lại: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý 
nghĩa cái này là gì? " Các Tôn giả ấy mở rộng nhưng gì được mở rộng, phoi 
bày những gì không được phơi bày, và đối với những pháp còn đang nghi 
vấn, họ giải tỏa những nghi vấn. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, 
duyên thứ hai khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được 
với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, 
được viên mãn. 

4. Vị ấy sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an tịnh: Thân an tịnh và 
tâm an tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 

5. Vị ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
các học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư ... được viên mãn. 

6. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe; những 
pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú tự túc đề cao đời 
sống Phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ất đã nghe nhiều, đã 
nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thế nhập 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm... được viên mãn. 

7. Vị ấy tinh cần tinh tấn, đế đoạn tận các pháp bất thiện, đề làm sanh khởi 
các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đổi với các pháp 
thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên mãn. 

8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiều, không nói chuyện phù 
phiếm, tự mình nói pháp hay mời người khác nói, không khinh thường sự im 
lặng của bậc Thánh. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ bảy ... được viên 
mãn. 

9. Vị ấy sống tùy quán sanh diệt trong năm thù uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc 
tập khởi; đây là sắc chấm dứt; Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ 
chấm dứt; đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là thức tập khởi; 
đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ 
tám, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí 



tuệ, nếu chứng đuợc thời đua đến tăng truởng, tăng rộng, đuợc tu tập, đuợc 
viên mãn. 

10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy nhu sau: "Tôn giả này sống 
nuơng tựa vào bậc Đạo su hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ su, 
ở đây đuợc an trú tàm quý một cách sắc sảo, đuợc ái mộ, đuợc kính trọng. 
Thật vậy, Tôn giả này biết điều đáng biết thấy điều đáng thấy". Đây là pháp 
đua đến đuợc ái mộ, đuợc cung kính, đuợc tu tập, đua đếm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 

11. Tôn giả này sống nuong tựa vào bậc Đạo su, hay bậc đồng Phạm hạnh 
đóng vai trò y chỉ su, ở đây đuợc an trú tàm quý một cách sắc sảo, đuợc ái 
mộ, đuợc kính trọng ... (nhu số 3 ở trên) ... họ giải tỏa những nghi vấn ấy. 
Đây là pháp đua đến đuợc ái mộ, đuợc cung kính, đuợc tu tập, đua đếm Sa- 
môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 

12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (nhu số 4 ở trên) ... tâm an tịnh. Đây là 
pháp đua đến đuợc ái mộ, đuợc cung kính, đuợc tu tập, đua đếm Sa-môn 
hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 

13. Tôn giả này có giới đức ... (nhu số 5 ở trên) ... học tập trong các học 
pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp ... thuần nhất. 

14. Tôn giả này nghe nhiều ... (nhu sổ 6) ... khéo thành tựu chánh kiến. Đây 
là pháp ... thuần nhất. 

15. Tôn giả này sổng tinh cần tinh tấn ... (nhu sổ 7 ở trên) ... đối với các 
pháp thiện. Đây là pháp ... thuần nhất. 

16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (nhu số 8 ở trên)... sự im lặng của bậc 
Thánh. Đây là pháp ... thuần nhất. 

17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm thù uẩn... (nhu số 9 ở 
trên) ... đây là thức chấm dứt, đây là pháp đua đến đuợc ái mộ, đuợc cung 
kính, đuợc tu tập, đua đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 

Này các Tỷ-kheo, tám nhân này, tám duyên này khiến cho căn bản Phạm 
hạnh chua chứng đuợc có thể chứng đuợc với trí tuệ, nếu chứng đuợc thời 
đua đến tăng truởng, tăng rộng, đuợc tu tập, đuợc viên mãn. 

(III) (3) Các Pháp Không Được Ái Mộ (1) 



1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tán thán những người không được ái 
mộ, chỉ trích những người được ái mộ, ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, 
không có lòng xấu hổ, không có sợ hãi, ác dục và có tà kiến. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
tám? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tán thán những người không 
được ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, 
không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và có chánh 
kiến. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. 

(IV) (4) Các Pháp Không Được Ái Mộ (2) 

1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa lợi dưỡng, ưa cung kính, ưa được tán 
thán, không biết thời, không biết vừa đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng 
nhiếc quở trách đối với các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không được các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, và bắt chước. Thế nào là tám? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa lợi dưỡng, không ưa cung kính, 
không ưa được tán thán, biết thời, biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, 
không mắng nhiếc quở trách đối với các đồng Phạm hạnh. 



Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. 

(V) (5) Tùy Chuyển Thế Giói (1) 

1. - Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyến thế giới. Thế giới 
tùy chuyến theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? 

2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích 
và tán thán, lạc và khổ. 

Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyến thế giới. Thế giới tùy 
chuyến theo tám pháp thế gian này. 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vọng, không danh vọng 
Chỉ trích và tản thán 
An lạc và đau khô 
Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chủng giữ chánh niệm 
Bậc trí quán biến diệt 
Pháp khả ải, không động 
Không khả ải, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trấn cẩu không sầu 
Chơn chảnh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 

(VI) (6) Tùy Chuyẻn Thế Giói (2) 

1, - Tám thế gian pháp này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyến thế giới. Thế giới 
tùy chuyến theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? 

2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích 
và tán thán, an lạc và đau khổ. 

Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy 
chuyến theo tám pháp thế gian này. 



3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, sanh ra lợi dưỡng, 
không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. Với vị 
Thánh đệ tử nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh 
vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị 
Thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu có không nghe pháp? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấỵ Thế Tôn làm chỉ 
đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 
giảng cho ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm kỹ, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

4. - Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, khởi lên lợi 
dưỡng. Vị ấy không có suy tư: "Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy 
vô thường, khổ, biến hoại". Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi lên không 
lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên chỉ 
trích ... khởi lên tán thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khố đau. Vị ấy không 
có suy tư: "Kho này khởi lên nơi ta, kho ấy là vô thường khố, biến hoại". Vị 
ấy không như thật rõ biết, rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, danh vọng xâm 
nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người 
ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, tán thán xâm 
nhập tâm của người ấy và an trú, an lạc xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú". Người ấy thuận ứng với 
lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng; thuận ứng với 
danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng; thuận ứng với 
tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ứng với an lạc 
được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ; Người ấy đầy đủ thuận ứng, 
nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng, người ấy không thoát khỏi khổ. 

5. Với vị Thánh đệ tử có nghe pháp, này các Tỷ-kheo, khởi lên lợi dưỡng. Vị 
ấy có suy tư: "Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, đau 
khố, biến hoại". Vị ấy như thật rõ biết ... khởi lên không lợi dưỡng ... khởi 



lên danh vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên 
tán thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên kho đau. Vị ấy có suy tư: "Đau kho 
này khởi lên noi ta, đau khổ ấy là vô thường, khổ, đau biến hoại". Vị ấy như 
thật rõ biết, rằng lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú, 

không lợi dưỡng ...., danh vọng., không danh vọng .... chỉ trích... tán 

thán....an lạc... đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. ". Vị ấy 
không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, không nghịch ứng với không 
lợi dưỡng; không thuận ứng với danh vọng được khởi lên , không nghịch 
ứng với không danh vọng; không thuận ứng với tán thán được khởi lên , 
không nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an lạc được khởi lên, 
không nghịch ứng với đau khổ; Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng 
như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói 
rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 

Đây là đặc thù, này các Tỷ-kheo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vọng, không danh vọng 
Chỉ trích và tán thán 
An lạc và đau khô 
Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chủng giữ chánh niệm 
Bậc trí quản biến diệt 
Pháp khả ải, không động 
Không khả ải, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trấn cấu không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 

(VII) (7) Devadatta 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, nhân việc Devadatta, 
Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 




2. - Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi 
phạm của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan 
sát sự vi phạm của người khác. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác. Do bị tám phi 
diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi 
vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế 
nào là tám? 

3. Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta 
bị sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. 
Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị 
không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không cung 
kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, 
không được cứu khỏi. 

Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị sanh vào đoạ xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 

4. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh phục lợi dưỡng được 
sanh khởi ... không lợi dưỡng được sanh khởi ... danh vọng được sanh khởi 
... không danh vọng được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... không 
cung kính được ác dục được sanh khởi... ác bằng hữu được sanh khởi... Và 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục đích gì cần phải sống chinh phục 
lợi dưỡng được sanh khởi ? 

Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, các 
lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục, lợi dưỡng được 
khởi lên. Như vậycác lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các 
Tỷ-kheo, do sống không chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không cung kính được 
khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc 
tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sổng chinh phục ác bằng hữu khởi lên, như 
vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mục đích này, Tỷ-kheo sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... 
danh vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không cung kính 
được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 



5. "Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... không lợi dưỡng được 
khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... 
cung kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


(VIII) (8) Tôn Giả Ưttara 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajàlikà. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo: 

2. - Lành thay, này chư hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm 
của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi 
phạm của người khác. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự thành đạt của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của người khác. 

3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ phương Bắc đến phương 
nam, vì một vài công việc, đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà thuyết pháp như vậy 
cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan 
sát... sự thành đạt của người khác". 

4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 
co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, ở Dhavajàlikà và hiện ra trước mặt chư Thiên ở cõi Ba mươi 
ba. Rồi đại vương Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói với 
Thiên chủ Sakka: 

- Ngài có biết chăng Tôn giả Uttara tại Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, 
tại Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát... sự thành đạt của người khác". 

5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co 
lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba, hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, ở 
Dhavajàlikà, trước mặt Tôn giả Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả 
Uttara; sau khi đến đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả Uttara: 



- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttara thuyết pháp cho các Tỷ kheo 
như sau : "Lành thay , này chư Hiền, Tỷ kheo thường thường quan sát... sự 
thành đạt của người khác" ? 

- Thưa có vậy, này Thiên chủ. 

- Thưa Tôn giả, đây là Tôn giả Uttara tự nói hay là lời của Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác? 

6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho người, nhờ ví dụ ỏ đây, một 
số những người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Thiên chủ, có 
một đống lúa lớn không xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ noi đống lúa 
ấy mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, hoặc bên hông, hoặc 
với bàn tay. Này Thiên chủ, nếu có ai đến đám quần chúng ấy và hỏi như 
sau: "Các người mang lúa này từ đâu? " Này Thiên chủ, đám quần chúng ấy 
cần phải đáp như thế nào đế có thể đáp một cách chon chánh? 

- Thưa Tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách chon chánh, cần 
phải đáp như sau: "Thưa Tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn 
này". 

- Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, 
chúng tôi và các người khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thật là 
khéo nói là lời nói này của Tôn giả Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Dựa lên trên ấy, dựa lên trên ấy, 
chúng tôi và các người khác nói lên ". Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế 
Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại núi Gijjhakùta, sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm 
của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự 
vi phạm của người khác. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác. Do bị tám phi 
diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi 
vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế 
nào là tám? 



Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị 
sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. 
Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị 
không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không cung 
kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, 
không được cứu khỏi. 

Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị sanh vào đoạ xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 

"Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có thể chinh phục lợi dưỡng 
được sanh khởi, ... không lợi dưỡng được sanh khởi ... danh vọng được sanh 
khởi ... không danh vọng được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... 
không cung kính được sanh khởi ... ác dục được sanh khởi ... ác bằng hữu 
được sanh khởi..." 

8. "Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục đích gì phải sống chinh 
phục lợi dưỡng được khởi lên? Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não sanh khởi. Do 
sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy, các lậu hoặc, các tổn hại, 
nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, do sống chinh phục không lợi 
dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... không danh vọng được 
khởi lên cung kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác 
dục được khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc, các tổn hại, 
nhiệt não khởi lên, như vậy các lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não ấy không có 
mặt. Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo phải sống chinh 
phục lợi dưỡng được khởi lên ... không lợi dưỡng được khởi lên ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi lên cung kính được khởi 
lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu 
được khởi lên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như 
sau: 

9. "Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... không lợi dưỡng được 
khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... 
cung kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 



10. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội chúng giữa loài người: Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai 
thiết lập. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học pháp môn này. Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn 
giả Uttara hãy thọ trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên hệ 
đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 

(XI) (9) Tôn Giả Nanda 

1. - Này các Tỷ-kheo, nói một cách chon chánh về Nanda, có thế nói như 
sau: "Là Thiện nam tử". Này các Tỷ-kheo, nói một cách chon chánh về 
Nanda, có thể nói như sau: "Là vị có sức mạnh". Này các Tỷ-kheo, nói một 
cách chon chánh về Nanda, có thể nói như sau: "Là vị có tịnh tín". Này các 
Tỷ-kheo, nói một cách chon chánh về Nanda, có thể nói như sau: "Là vị có 
ái dục sắc bén". 

Ai khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết 
độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda 
có thế hành Phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn của Nanda. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương Đông, tập trung tất cả 
tâm, Nanda nhìn về hướng Đông và suy nghĩ: "Như vậy, khi Ta đang nhìn 
về hường Đông, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập". 
Như vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về 
phương Tây ... nhìn về phương Bắc ... về phương Nam ... ngước nhìn lên 
Trên ... cúi nhìn về phương Dưới ... hay nhìn về hướng giữa các phương 
chính, tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và 
suy nghĩ: "Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các phương chính, thời 
tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập ". Như vậy, ở đây, vị 
ấy tỉnh giác. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda chế ngự các căn. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ dụng các món ăn, 
không phải để vui đùa, không phải để dam mê, không phải đế trang sức, 
không phải đế tự làm đẹp mình, mà chỉ đế thân này được an trú và được bảo 
dưỡng, đế thân này khỏi bị thương hại, đế hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 



"Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda tiết độ trong ăn uống. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành hay trong khi ngồi, 
Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi 
kinh hành, hay trong khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 
ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda nằm dáng nằm con sư tử, bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến thức 
dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh hành hay trong khi ngồi, 
Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các 
thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi 
các tầm nổi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. 

Này các Tỷ-kheo, ai khác ngoài Nanda, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết 
độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda 
có thể hành Phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

(X) (10) Các Đồ Rác 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Campà, trên bờ hồ Gaggarà. Lúc bấy giờ, các Tỷ- 
kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Vị ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né 
vấn đề với một vấn đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, hãy đuổi người này ra! Này các Tỷ-kheo, hãy tấn xuất 
người này ra! Này các Tỷ-kheo, người này đáng bị khai trừ. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung 
quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo 



hiền thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy phạm tội. Nhưng khi 
các Tỷ-kheo thấy phạm tội, họ biết người này là như sau: "Người này là Sa- 
môn ô uế, họ là Sa-môn rơm rạ, là Sa-môn rác rưởi. Khi biết như vậy, họ 
đuổi người ấy ra ngoài. Vì sao? Chớ đế cho người ấy làm ô uế các Tỷ kheo 
hiền thiện khác. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã đầy đủ cây lúa mì ô 
nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi được mọc lên với rễ như vậy, 
giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như 
những cây lúa mì hiền thiện khác; Với lá là như vậy, giống như những cây 
lúa mì hiền thiện khác, cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc ra. Khi đầu 
ngọn lúa mọc ra, họ biết: "Đây là cây lúa mì hoang, đây là cây lúa mì rơm 
rạ, cây lúa mì rác rưởi". Sau khi biết như vậy, họ nhổ cây lúa mì ấy lên, luôn 
cả rễ, và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa. Vì cớ sao? Họ nói: "Đừng 
đế cho cây lúa mì làm uế nhiễm các cây lúa mì hiền thiện khác". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, 
nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như 
các Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến không các Tỷ-kheo không thấy người 
ấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: 
"Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm, Sa-môn rác". Sau khi biết 
người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ đế cho 
người ấy làm uế nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác ". 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một đống lúa lớn đang được sàng quạt, tại 
đấy, các hột lúa nào chắc cứng, có hạt, chúng được chất thành đống một bên; 
còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thổi tạt qua một 
bên, và người chủ, với cây chổi, quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao? 
"Chớ đế cho lúa ấy làm uế nhiễm các hạt lúa hiền thiện khác ". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, 
nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như 
các Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến khi nào các Tỷ-kheo không thấy người 
ấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: 
"Người này là Sa-môn ô uế, Sa-môn rơm rạ, Sa-môn rác rưởi". Sau khi biết 
người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ đế cho 
người ấy làm uế nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác ". 

5. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần một số ống nước, lấy một cây 
búa sắc bén và đi vào rừng, và với cán cây búa ấy, gõ vào thân cây này hay 



thân cây khác. Ớ đây, những cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ 
vào, tiếng vang dội được tròn cứng. Còn những cây nào ở giữa bị mục nát, 
không có lõi (đầy ứ bất tịnh) nho bẩn, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang 
dội lép xẹp. Người ấy chặt cây ấy, chặt gốc ; sau khi chặt gốc, người ấy chặt 
ngọn; sau khi chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây cho thật sạch; khi 
rửa phía trong cho thật sạch rồi, người ấy nối liền các ống ấy lại. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, 
nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như 
các Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến không các Tỷ-kheo không thấy người 
ấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: 
"Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rom rạ, Sa-môn rác rưởi". Sau khi 
biết người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ đế cho 
người ấy làm uế nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác ". 

Thầy có thê biết được 
Người này Thầy chung sổng 
Ái dục và phẫn nộ 
Dèm pha và ngoan cổ 
Não hại và tật đổ 
Xan tham và man trả 
Nói nhu hòa giữa người 
Nói như lời Sa-môn 
Che giấu, làm việc ác 
Ác kiến, thiếu kính trọng 
Quanh co và nói láo 
Biết vậy, người làm gì? 

Tất cả phải đồng tình 
Cùng tránh né ngirời ẩy 
Hãy tân xuất rơm rác 
Hãy tổng cô uế trược 
Từ nay hãy đuôi xa 
Kẻ nói nhiều vô ích 
Không phải là Sa-môn 
Nhưng hiện tướng Sa-môn 
Tân xuất kẻ ác dục 
Ác hạnh, ác uy nghi 
Sổng với người thanh tịnh 
Sổng trong sạch chánh niệm 



Hòa hợp biết khôn khéo 
Hãy chấm dứt khô đau. 

—0O0— 

II. Phẩm Lớn 

(I) (11) Veranjà 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây Nalerupucimanda. Rồi Bà-la- 
môn Veranjà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Sa-môn Gotama không đảnh 
lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". Thưa Tôn giả 
Gotama, sự thể là như vậy: "Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng 
dậy, hay không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn trưởng lão, đời 
đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". Như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, thật là không đầy đủ. 

- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thế giới chư Thiên, trong thế 
giới Ác ma, trong thế giới Phạm thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay 
mời ghế ngồi. Này Bà-la-môn, nếu Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời 
ngồi ai, thòi đầu người ấy bị bể tan. 

2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 

- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách 
chon chánh có thế nói như sau: "Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà- 
la-môn, các sắc vị, thanh vị, hưong vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, Như Lai đã 
đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho 
không thế tái sanh, làm cho không thế sanh khởi trong tưong lai. Này Bà-la- 
môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chon chánh 
có thế nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói không 
phải với ý nghĩa này. 


3. "Tôn giả Gotama thiếu tài sản ".Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do 
pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama thiếu tài sản ".Này Bà-la-môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương 
tài sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận chúng, 
chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói như 
sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa 
này. 

4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động". Này Bà-la-môn, 
có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chon chánh có thể 
nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành động". Này 
Bà-la-môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ 
ác. Ta nói không hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là 
pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói 
như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành động". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 

5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này Bà-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này Bà-la-môn, Ta 
tuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện 
pháp. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chon chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết 
đoạn diệt ". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". Này Bà-la-môn, có pháp môn này, 
do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama là người nhàm chán". Này Bà-la-môn, Ta nhàm chán thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán ". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa". Này Bà-la-môn, 
có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chon chánh có thể 
nói như sau: "Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô". Này Bà-la-môn, 
Ta thuyết pháp đế hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp đế hư vô các pháp ác, 
bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta 



một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama là người chủ 
trương hư vô Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

8. "Tôn giả Gotama là người khổ hạnh". Này Bà-la-môn, có pháp môn này, 
do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la-môn, Ta tuyên bổ rằng cần 
phải khổ hạnh các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm 
cho như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. 
Này Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, 
được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, được làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
do pháp môn này, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama là người khố hạnh". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa 
này. 

9. "Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai". Này Bà-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chon chánh có thể nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai". Này Bà-la-môn, với ai 
mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc 
rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập 
thai. Này Bà-la-môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai tái sanh trong 
tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã 
làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách 
chon chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương không nhập 
thai". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

Ví như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai cái trứng của con gà 
mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào 
trong những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ 
phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con 
trưởng hay con trẻ nhất? 

- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng. Thật vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong tất cả các con gà ấy. 



10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi ta vì chúng sanh bị vô minh chi phối, 
như sanh ra từ trứng, bị bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đẳng Giác ở đời, này Bà-la-môn, thật sự Ta là 
vị đệ nhất, tối thắng ở đời. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, 
không biếng nhác. Ta trú niệm, không có thất niệm, thân được khinh an, 
không có tháo động, định tĩnh, nhất tâm. 

11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã chứng đạt và an trú so 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ 
tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ Ta trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. 
Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 

12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến đời sống quá khứ, một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, bốn 
mưoi đời, năm mưoi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khố lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cưong và các nét chi tiết. 

Này Bà-la-môn, đây là trong canh một, Ta chứng được minh thứ nhất, vô 
minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của Ta, 
như con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ; những hạng chúng sanh này 



thành tựu thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác; phỉ báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những nguời này, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm lành, thành tựu 
miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những nguời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, đuợc sanh lên các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Nhu 
vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống và sự chết của 
chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, nguời hạ liệt, kẻ cao sang, nguời 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, nguời may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ. 

Này Bà-la-môn, đây là trong canh giữa, Ta chứng đuợc minh thứ hai, vô 
minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của Ta, 
nhu con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động, nhu vậy, Ta dẫn 
tâm, huớng tâm đến lậu tận trí. Ta biết nhu thật: "Đây là khổ", biết nhu thật: 
"Đây là khổ tập", biết nhu thật: "Đây là Khổ diệt", biết nhu thật: "Đây là con 
đuờng đua đến Khổ diệt", biết nhu thật: "Đây là những lậu hoặc", biết nhu 
thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc ", biết nhu thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết nhu thật: "Đây là con đuờng đua đến lậu hoặc diệt". Do biết nhu 
vậy, thấy nhu vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát nhu vậy, khởi lên sự hiểu 
biết, ta đã giải thoát . Ta biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Này Bà-la- 
môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng đuợc minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ ba của Ta, nhu con gà 
ra khỏi vỏ trứng. 

15. Đuợc nghe nói nhu vậy, Bà-la-môn Veranja bạch Thế Tôn: 

- Đệ nhất là Tôn giả Gotama! Tối thắng là Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, thua Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thua Tôn giả Gotama! Thua 
Tôn giả Gotama, nhu nguời dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đuờng cho những nguời bị lạc huớng, 
đem đèn sáng vào trong bóng tối, đế những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 



vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(II) (12) Tướng Quân Sìha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại Mahàvana (Đại Lâm), ở 
Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có nóc nhọn). Lúc bấy giờ rất nhiều vị Licchavi là 
các bậc có danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều 
phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. 

2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà ngồi trong hội chúng 
ấy. Rồi tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế 
Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng nhiều vị Licchavi này có 
danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện 
tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến 
vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau khi đến, thưa với 
Niganthà Nàtaputta: 

- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến yết kiến Sa-môn 
Gotama, người chủ trương không hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện 
các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị 
dập tắt. 

4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi có danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: "Không 
nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng 
nhiều vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. 
Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau khi đến, thưa với 
Niganthà Nàtaputta: 



- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến yết kiến Sa-môn 
Gotama, người chủ trương không hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện 
các đệ tử như vậy. 

Rồi tướng quân Sìha, lần thứ hai, ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập 
tắt. 

5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là có danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: "Không 
nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng 
nhiều vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. 
Các Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý kiến hay không hỏi ý 
kiến. Vậy ta hãy không hỏi ý kiến Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác". 

Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm trăm cồ xe, đi khỏi 
Vesàli đế yết kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi 
xuống xe đi bộ vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có được nghe: "Sa-môn Gotama chủ trương không 
hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương không 
hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 

Ạ 11 r\ 1 rpl A rp Ạ 1 Ạ • À rpl A rp Ạ 1 A 1 r Ạ , rpl A rp /V 

vậy . Bạch Thê Tôn, họ nói vê Thê Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thê Tôn 
với điều không thật chăng? Và họ trả lời có thuận pháp với pháp không, và 
những ai như pháp thuyết đúng pháp không có lý do đế chỉ trích? Bạch Thế 
Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. 

6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 



Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh vê 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 
chán và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 
hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 
và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết 
pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh về 
Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 

7. Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 

Này Sìha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói 
ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác, bất 
thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 



Này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ trưong hành động, thuyết 
pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử nhu vậy"? 

Này Sìha, ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành, miệng nói lành, 
và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành động đối với các thiện pháp. 

Và này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ truong hành động, thuyết 
pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử nhu vậy". 

Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ truong đoạn diệt, thuyết pháp 
về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử nhu vậy". 

Này Sìha, ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố về đoạn diệt 
đối với các pháp ác, bất thiện. Và này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn 
ấy nếu nói một cách chon chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
truong đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử nhu 
vậy . 

Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là nguời nhàn chán, thuyết pháp 
về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử nhu vậy"? 

Này Sìha, ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta 
nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. 

Này Sìhà, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là nguời nhàm chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huấn luyện các đệ tử nhu vậy". 

Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là nguời chủ truong hu vô, thuyết 
pháp về hu vô và huấn luyện các đệ tử nhu vậy"? 

Này Sìha, ta thuyết pháp đế hu vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp đế hu vô các 
pháp ác bất thiện. 



Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người hư vô, thuyết pháp về hư vô và 
huấn luyện các đệ tử như vậy”. 

Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu có ai nói một cách 
chon chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết 
pháp khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 

Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, kể cả thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Sìha, với ai, pháp ác bất thiện, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chắt đứt 
từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố rằng người 
ấy là người khổ hạnh. 

Này Sìha, đổi với Như Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 
được đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có 
thể nói: "Sa-môn Gotama là người kho hạnh, thuyết pháp về kho hạnh và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người chủ trương không nhập 
thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 

Này Sìha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh, cắt đứt 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố người ấy là người chủ 
trương không nhập thai. Này Sìha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong 
tương lai, sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chon 
chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi 
và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 



Này Sìha, Ta là người an ủi với tối thượng an ủi, Ta thuyết pháp về an ủi, Ta 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người an 
ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

8. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn, như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối đế 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y 
Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như Ông. 

- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những 
lời Thế Tôn nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch Thế Tôn, nếu các 
ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân 
Sìha đã trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại nói với con: "Này 
Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người 
trứ danh như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y 
pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, 
từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

- Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa nguồn cho các 
người Niganthà. hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với Ông. 

- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời 
Thế Tôn nói với con: "Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguồn cho các người Niganthà. hãy cúng dường những món ăn cho 
những ai đến với Ông". Bạch Thế Tôn, con không nghe như sau, Sa-môn 
Gotama nói: "Chỉ bổ thí cho Ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bổ thí 
cho các đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. Chỉ bố thí cho Ta mới 
có phước lớn, bổ thí cho những người khác không có phước lớn. Chỉ bổ thí 
cho đệ tử Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người khác không có 
phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho Niganthà. 



Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần 
thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cu sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy nguõng. 

9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tuớng quân Sìha, tức là thuyết về 
bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết 
tuớng quân Sìha, tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, 
tâm đuợc phần khởi, tâm đuợc hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp đuợc 
chu Phật tán duong đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo". Cũng nhu một tấm vải 
thuần bạch, các chấm đen đuợc gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chồ ngồi ấy, pháp nhãn xa tràn ly cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều 
bị tiêu diệt. 

10. Rồi tuớng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập vào 
pháp, nghi ngờ vuợt qua, do sự trừ diệt, đạt đuợc vô sở úy, không y cứ 
nguời khác đối với các pháp của bậc Đạo su. (Tuớng quân Sìha) bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai tới dùng com 
với chúng Tỷ-kheo. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tuớng quân Sìha biết đuợc Thế Tôn đã nhận 
lời, từ chồ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu huớng về Ngài rồi 
đi ra. Rồi tuớng quân cho gọi một nguời: Này nguời kia, hãy tìm cho thịt 
tươi. 

Rồi tướng quân Sìha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, cho soạn các món ăn 
thượng vị, loại cứng và mềm, rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch 
Thế Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, món ăn đã sẵng 
sàng". 

11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đến trú xứ của tướng quân 
Sìha; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo. Lúc 
bấy giờ nhiều người Niganthà ở Vesàli, từ đường lớn này đến đường lớn 
khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Sa- 
môn Gotama, và Sa-môn tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do 
duyên vì mình được sửa soạn ra". Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, 
sau khi đến, nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: "Thưa Tôn giả, Tôn giả có 



biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ đường lớn này đến đường lớn khác, 
từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, tướng 
quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã được soạn cho Sa- 
môn Gotama, và Sa-môn tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do 
duyên vì mình được sửa soạn ra". -Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn 
giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ trích các chúng 
Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời 
xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh 
mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. 

12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật và người cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và 
mềm. Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời 
khỏi bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết 
giảng cho tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

(III) (13) Con Ngựa Thuần Thục 

1. - Đầy đủ với tám đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện, thuần thục, xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở sữu của vua, và 
được xem như là biểu tượng của vua. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, 
khéo sanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, tại phương hướng nào, các con ngựa 
hiền thiện, thần thục không sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa ấy 
được sanh; họ cho ăn các món ấn gì, ướt hay khô, con ngựa ấy ăn một cách 
cấn thận, không có làm rơi rớt. Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay 
nằm gần phân hay nước tiểu; con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống 
chung với các con ngựa khác, và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. 
Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ như thật 
cho người đánh xe biết, và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang 
kéo xe, nó nghĩ: "Hãy đế cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo, 
còn ta, ta sẽ kéo". Khi đi, nó đi con đường thẳng. Kiên trì, nó kiên trì cho 
đến khi mạng sống chấm dứt. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, 
thuần thục, xứng đáng đế vua dùng, thuộc quyền sở sữu của vua, và được 
xem như là biểu tượng của vua. 



3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu tám pháp này, Tỷ-kheo xứng đáng 
được cung kính ... là ruộng phương vô thượng ở đời. Thế nào là tám? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lồi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm nhận các món đồ ăn gì, thô 
hay tế, vị ấy ăn một cách cấn thận, không có oán thán gì, vị ấy có nhàm 
chán, nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành 
tựu các pháp ác bất thiện. Vị ấy hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các Tỷ- 
kheo khác, và không làm các Tỷ-kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian 
dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nêu rõ như thật cho vị Đạo sư hay các đồng 
Phạm hạnh có trí cố gắng đế nhiếp phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý 
nghĩ: "Hãy đế cho các Tỷ-kheo khác học tập, hay không học tập, còn ta, ta 
sẽ học tập ở đây ". Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng, tại đây, con đường 
thẳng này tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Vị ấy sổng tinh cần, 
nghĩ rằng: "Dầu chỉ có da, gân hay xương còn lại, dầu thịt và máu có khô 
cạn trong thân, điều mà sự kiên của con người, sự tinh tấn của con người, sự 
nỗ lực có thể đạt được, nếu chưa đạt được thời tinh tấn không có chấm dứt. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 

(IV) (14) Ngựa Chưa Điều Phục 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa điều phục, tám tánh 
xấu của con ngựa, tám hạng người chưa điều phục, tám tánh xấu của con 
người. Hãy lắng nghe và uy niệm, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chư được điều phục? Thế nào 
là tám tánh xấu của ngựa? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi, bị 
gậy thúc, bị người đánh xe la và thúc đẩy, nó đi lùi, và với lưng, làm chiếc 
xe chạy vòng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. 



3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
baỏ đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lùi, đạp vào thành xe, 
làm gãy gọng xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và 
dẫm nát gọng xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm 
cho xe bị lạc hướng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó trường đứng phía chân trước 
và đạp lên không trung với chân trước. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là 
loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ năm 
của con ngựa. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đế ý đến người đánh xe 
la, không đế ý đến cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiền hàm thiết (khớp ngựa) 
ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con 
ngựa. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng 
lại tại chỗ như một cột trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa 
được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi 
bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền tréo hai chân trước, tréo lại 
hai chân sau, và quỵ xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám 
của con ngựa. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều phục và tám tánh xấu 
của con ngựa. 



10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tám hạng người chưa được điều phục và 
tám tánh xấu của con người? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ- 
kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né (vấn đề) như là không nhớ, nói 
rằng: "Tôi không nhớ, tôi không nhớ ". Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa 
chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó 
đi lùi với cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của 
con người. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, phát ra lời chất vấn Tỷ-kheo buộc tội: 
"Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu Sìha không thông minh? Tại sao 
Thầy nghĩ rằng Thầy phải nói? " Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó nhảy 
lùi lại, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, 
người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ỏ đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu hai của con 
người. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền cật nạn Tỷ-kheo buộc tội: "Thầy 
cũng phạm tội tên là như vậy. Vậy Thầy hãy phát lộ trước". Ví như, này các 
Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị 
người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi xe và dẫm nát gọng xe. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, Ở đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu ba của con 
người. 

13. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề 
khác, hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biếu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị 
gậy thúc, hay bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và làm cho xe 
bị lạc hướng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con người. 



14. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền nói ba hoa, khua tay múa chân. 
Này các Tỷ-kheo, ví nhu con ngựa chua đuợc điều phục ấy, khi bảo đi, bị 
gậy thúc, hay bị nguời đánh xe la, liền truờn đứng phía thân truớc và đạp lên 
không với chân truớc. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nguời này giống nhu 
ví dụ ấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng nguời chua đuợc điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con nguời. 

15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, không đế ý đến chúng Tăng, không đế 
ý đến các Tỷ-kheo buộc tội, với tội phạm và nhu một nguời bị xúc phạm, vị 
ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. Này các Tỷ-kheo, ví nhu con ngựa chua đuợc 
điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị nguời đánh xe la, không đế ý 
đến nguời đánh xe, không đế ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa, 
và đi chỗ nào nó muốn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nguời này giống nhu 
ví dụ ấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng nguời chua đuợc điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con nguời. 

16. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền nói: "Tôi không phạm tội, tôi 
không có phạm tội" và vị ấy làm chúng Tăng bực mình với sự im lặng. Này 
các Tỷ-kheo, ví nhu con ngựa chua đuợc điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy 
thúc, hay bị nguời đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ 
nhu một cột trụ. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nguời này giống nhu ví dụ 
ấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng nguời chua đuợc điều phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con nguời. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, nói nhu sau: "Tại sao các Tôn giả lại 
quá lo cho tôi. Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục". Rồi vị ấy 
sau khi từ bỏ học pháp và hoàn tục nói nhu sau: "Nay các Tôn giả ấy đuợc 
hoan hỷ". Này các Tỷ-kheo, ví nhu con ngựa chua đuợc điều phục ấy, khi 
bảo đi, bị gậy thúc, hay bị nguời đánh xe la, liền tréo lại hai chân truớc, tréo 
lại hai chân sau và nằm xuống bốn chân tại đấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, nguời này giống nhu ví dụ ấy. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
nguời chua đuợc điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của 
con nguời. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám hạng nguời chua đuợc điều phục và tám tánh 
xấu của con nguời. 



(V) (15) Các Cấu uế 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám tâm cấu uế này, thế nào là tám? 

2. Này các Tỷ-kheo, không đọc tụng là cấu uế của Thánh điển; này các Tỷ- 
kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà; này các Tỷ-kheo, biếng nhác là cấu 
uế của dung sắc; này các Tỷ-kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ; này 
các Tỷ-kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà; này các Tỷ-kheo, xan tham là 
cấu uế của bố thí; các pháp ác, bất thiện, là cấu uế của đời này và đời sau. 
Nhung này các Tỷ-kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế. Vô minh là cấu 
uế lớn nhất. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại cấu uế. 

Không tụng làm nhớp kinh 
Không dậy làm nhớp nhà 
Biếng nhác làm nhớp dung sắc 
Phỏng dật làm nhớp phòng hộ 
Ác hạnh nhớp mỹ nhăn 
Xan tham nhớp bổ thí 
Các pháp ác làm nhớp 
Đời này và đời sau 
Nhưng có loại cấu uế 
Hơn tất cả cẩu uế 
Đẩy chỉnh là vô minh 
Là cấu uế lớn nhất. 

(VI) (16) Sứ Giả 

1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo xứng đáng đi 
làm sứ giả. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là nguời nghe, khiến nguời khác nghe, 
học và khiến nguời khác thọ trì, biết và khiến nguời khác biết, thiện xảo 
trong vấn đề thích hợp và không thích hợp (hay vấn đề kinh điển hay không 
kinh điển), không phải là nguời ua cãi nhau. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo xứng đáng đi làm 
sứ giả. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta (Xá-lợi-phất) xứng 
đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? 



4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta là người nghe, và khiến người khác 
nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện 
xảo trong vấn đề thích hợp và không thích họp, không phải là người ưa cãi 
nhau. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta xứng đáng đi làm sứ 
giả: 

Với ai không run sợ, 

Đen hội chủng bạo ngôn 
Không quên lời đã học 
Không che giấu giáo pháp 
Không nói lời nghi hoặc 
Được hỏi không phẫn nộ 
Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Xứng đảng đi sứ giả. 

(VII) (17) Sự Trói Buộc Của Nữ Nhân 

1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Thế 
nào là tám? 

2. Này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc; này các Tỷ-kheo 
nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân với lời nói; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân 
với lời ca; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt; này 
các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần; này các Tỷ-kheo, nữ 
nhân trói buộc nam nhân với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc 
nam nhân với xúc chạm. 

Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Các loài 
hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như trói buộc bởi 
bẫy sập. 


(VIII) (18) Nam Nhân Trói Buộc 

1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Thế 
nào là tám? 

2. Này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với sắc; này các Tỷ-kheo 
nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói 
buộc nữ nhân với lời nói; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với 



lời ca; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt; này các 
Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần; này các Tỷ-kheo, nam 
nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc 
nữ nhân với xúc chạm. 

Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Các loài 
hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như trói buộc bởi 
bẫy sập. 


(IX) (19) A-Tu-La Pahàràda 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây Nalerupucimanda. Rồi vua 
A-tu-la Pahàràda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng 
một bên. Thế Tôn nói với vua A-tu-la Pahàràda đang đứng một bên: 

- Này Pahàràda, có phải các A-tu-la thích thú biến lớn? 

- Bạch Thế Tôn, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

- Này Paràhàda, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do 
thấy chúng , các A-tu-la thích thú biển lớn? 

- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biến lớn mà do thấy 
chúng, các A-tu-la thích thú biển lớn. Thế nào là tám? 

2. Bạch Thế Tôn, biến lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự 
sâu dần, không có thình lình như một vực thắm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì 
rằng biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, 
không có thình lình như một vực thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì 
rằng bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ, bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biên lớn. 

4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn không có chấp chứa xác chết. Neu có xác 
chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng bạch 
Thế Tôn, biến lớn không có chấp chứa xác chết. Neu có xác chết trong biển 
lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền . Nên Bạch Thế Tôn đây là 



vi diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển 
lớn. 

5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông hằng, 
sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các con sông ấy 
khi chảy đến biến, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các 
con sông lớn nào, ví như sông Hằng ... trở thành biển lớn, nên bạch Thế Tôn, 
đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích 
thú biển lớn. 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển 
lớn, phàm có những nước mưa từ trời roi xuống, nhưng không vì vậy biển 
lớn được thấy có voi có đầy. Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng 
nước gì ở đời chảy vào biến lớn, phàm có những nước mưa từ trời roi xuống, 
nhưng không vì vậy biến lớn được thấy có voi có đầy, bạch Thế Tôn, đây là 
vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú 
biển lớn. 

7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì rằng, bạch 
Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ sáu do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở 
đây có những châu báu này, như chân trâu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc 
bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, Bạch Thế Tôn , biển lớn 
có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như 
chân trâu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, 
mã não. Bạch Thế Tôn đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy, do thấy vậy, 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 

9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biến lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn, tại đấy, 
có những chúng sanh như các con Timi, Timingalà, Timiramingalà, những 
loại Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biến có 
những loài hữu tình có tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn 
trăm, năm trăm do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loài 
chúng sanh lớn ... năm trăm do tuần, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa 
từng có thứ tám, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến lớn. 
Nhưng bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật này? 


- Này Pahàràda, Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật này. 



- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chua 
từng có mà do thấy chúng, thấy chúng các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và 
luật này? 

10. - Này Pahàràda, có tám pháp vi diệu này chua từng có trong Pháp và 
Luật mà do thấy chúng, thấy chúng các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật 
này. Thế nào là tám? 

11. Ví nhu, này Pahàràda, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận huớng, 
tuần tự sâu dần, không có thình lình nhu một vực thẳm. Cũng vậy, này 
Pahàràda, trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là 
tuần tự, các con đuờng là tuần tự, không có sự thể chấp chánh trí thình lình. 
Này Pahàràda, vì rằng trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các 
quả dị thục là tuần tự, các con đuờng là tuần tự, không có sự thể chấp chánh 
trí thình lình, nên này Pahàràda, đây là vi diệu chua từng có thứ nhất mà do 
thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

12. Ví nhu, này Pahàràda, biến lớn đứng một chỗ, không có vuợt qua bờ. 
Cũng vậy, này Pahàràda, khi các học pháp đuợc ta sửa soạn cho các đệ tử, 
các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vuợt qua,. Vì rằng 
này Pahàràda các học pháp đuợc ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của ta, 
dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua,. Nên này Pahàràda, trong 
Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai do mà do thấy vậy, 
thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

13. Ví như, này Pahàràda, biến lớn không có chấp chứa xác chết. Neu có xác 
chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, 
này Pahàràda, người nào là ác giới, theo ác pháp, sỏ hành bất tịnh đáng nghi 
ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa- 
môn, không phải sổng Phạm hạnh nhưng tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng Tăng không sống chung với 
người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có 
ngồi giữa chúng Tỷ-kheo Tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và 
chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Pahàràda, người ấy là ác giới, 
theo ác pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng Tăng sống xa vị ấy, nên này 
Pahàràda, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

14. Ví như, này Pahàràda, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông hằng, 
sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các con sông ấy 



khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biến lớn. Cũng vậy, này 
Pahàràda, có bốn giai cấp: Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật đuợc Nhu Lai 
tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ từ truớc, và họ trở thành những Sa-môn 
Thích tử. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chua 
từng có thứ tu mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp 
và Luật này. 

15. Ví nhu, này Pahàràda, phàm có những dòng nuớc gì ở đời chảy vào biển 
lớn, phàm có những nuớc mua từ trời roi xuống, nhung không vì vậy biển 
lớn đuợc thấy có voi có đầy. Cũng vậy, này Pahàràda, nếu có nhiều Tỷ-kheo 
nhập vào Niết-bàn giới không có du y, Niết-bàn giới cũng không vì vậy 
đuợc thấy có voi có đầy. Này Pahàràda, nếu có nhiều vị Tỷ-kheo nhập vào 
Niết-bàn giới không có du y, Niết-bàn giới cũng không vì vậy đuợc thấy có 
vơi có đầy. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chua 
từng có thứ năm mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp 
và Luật này. 

16. Ví nhu, này Pahàràda, biến lớn chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, này 
Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này Pahàràda, 
trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chua từng có thứ sáu mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

17. Ví nhu, này Pahàràda, biến lớn có nhiều châu báu, có nhiều loại châu 
báu, ở đây có những châu báu này, nhu chân trâu, ma-ni châu, luu-ly, xa-cừ, 
ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahàràda, 
Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những 
châu báu này, nhu Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn nhu ý túc, Năm cần, 
Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo tám ngành. Này Pahàràda, vì rằng Pháp 
và Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu 
báu này, nhu Bốn niệm xứ ... Thánh đạo tám ngành, nên này Pahàràdan, 
trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chua từng có thứ bảy mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

18. Ví nhu, này Pahàràda, biến lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn, tại đấy, 
có những chúng sanh nhu các con Timi, Timingalà, Timiramingalà, những 
loại Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biến có 
những loài hữu tình với tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn 
trăm, năm trăm do tuần. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật là trú xứ của 
các loài chúng sanh lớn. Ớ đấy có những loại chúng sanh này: bậc Dự luu, 



bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến 
chứng ngộ Nhất lai quả, bậc Bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Bất lai 
quả, bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này 
Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của các loại chúng sanh lớn. Ớ 
đấy có những chúng sanh này ... quả A-la-hán. Này Pahàràda, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Này Pahàràda, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có trong pháp và luật và 
do thấy vậy, do thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

(X) (20) Ngày Trai Giới 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, chỗ lâu đài mẹ Migàra. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn, nhân ngày trai giới, đang ngồi, có chúng Tăng doanh 
vây. Rồi Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và canh một đã qua, từ chỗ 
ngồi, đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng Tỷ-kheo đã ngồi 
lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các Tỷ-kheo. 

Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 

2. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và canh giữa đã qua, 
từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế 
Tôn và bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, chúng Tỷ-kheo đã ngồi 
lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các Tỷ-kheo. 

3. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và canh cuối đã qua, 
rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng rõ, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt 
đêm đã sáng tỏ, chúng Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc 
giới bổn cho các Tỷ-kheo. 



- Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: "Đề cập đến người nào, 
Thế Tôn đã nói: "Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh "? Rồi Tôn 
giả Mahàmoggallàna, với tâm của mình, chú tâm tác ý đến toàn thể chúng 
Tỷ-kheo Tăng, Tôn giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở hành 
bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn 
nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là sống 
Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngồi 
giữa chúng Tỷ-kheo; thấy vậy, liền từ chồ ngồi đứng dậy, đi đến người ấy, 
sau khi đến, nói với người ấy: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối với Hiền giả, 
không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

- Được nói như vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với người ấy: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối với Hiền giả, 
không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Mahàmoggallàna nói với 
người ấy: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối với Hiền giả, 
không thể chung sổng với các Tỷ-kheo. 

Lần thứ ba, người ấy im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, 
đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh. 
Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng Tỷ-kheo. 

- Thật vi diệu thay, này Mahàmoggallàna! Thật hy hữu thay, này 
Mahàmoggallàna! Cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu sĩ kia mới đi. 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 



- Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hành trì uposatha (Bố-tát), hãy đọc giới 
bổn. Bắt đầu từ nay, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ không đọc giới bổn. Này các 
Tỷ-kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới 
bôn trong một hội chúng không thanh tịnh. 

7. Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này mà 
do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) thích thú biển lớn. Thế nào là 
tám? 

Này các Tỷ-kheo, biến lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng ... (như trên, 
Kinh so 19, từ đoạn sổ 2 đến sổ 9) ... Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa 
từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) thích thú biển 
lớn. 

Này các Tỷ-kheo, trong biến lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này mà 
do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà thích thú biển lớn. 

8. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này có tám pháp vi diệu 
chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà thích thú Pháp và 
Luật này. Thế nào là tám? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng 
... (như trên 19, đoạn so 11 với những thay đôi cần thiết) ... Này các Tỷ- 
kheo, trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do 
thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có tám pháp vi diệu, chưa từng có 
này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 


—oOo— 

III. Phẩm Gia Chủ 

(I) (21) Ugga Ở Vesali 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Tại 
đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo! ". - "Bạch Thế Tôn ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Vesàli, thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có. Các Thầy hãy thọ trì như vậy. 

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào tịnh xá. 

3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi đến trú xá của gia chủ 
Ugga người Vesàli; sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
gia chủ Ugga người Vesàli, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo 
ấy rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với gia chủ Ugga, người Vesàli, 
đang ngồi xuống một bên: 

4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ Ugga người Vesàli này, 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp 
vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là người được thành tựu? 

- Thưa Tôn giả, tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có là gì. Nhưng thưa Tôn giả, tôi có tám pháp vi diệu chưa từng 
có này, hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói: 

- Vâng, này gia chủ. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga người Vesàli. Gia chủ Ugga người 
Vesàli nói như sau: 

5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy Thế Tôn thôi, thưa Tôn 
giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, tâm tôi được tịnh tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu thứ nhất, được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi 
hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như thuyết về bố 
thí, thuyết về giới, thuyết về cõi Trời, nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô 
của các dục và sự lợi ích của viễn ly. 

6. Kh i Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền 
cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những 
pháp được chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo". Cũng như 
một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu 
nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên 
nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp ấy đều bị đoạn diệt". Rồi 
thưa Tôn giả, khi tôi thấy pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 



ngờ được vượt qua, do dự trù diệt, đạt được vô sở úy, không ý cứ người 
khác đối với pháp bậc Đạo sư. Tại đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng 
Tăng, tôi thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ hai, được có ở noi tôi. 

7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi tôi đi đến các người vợ 
ấy; sau khi đến, tôi nói với các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ 
lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng thọ tài sản ỏ chỗ 
này, hay làm các công đức, hay đi đến gia đình bà con của mình, hay ai có 
ưng ý người đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, thưa Tôn 
giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa gia chủ Ugga, hãy cho tôi người 
đàn ông tên này". Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay trái tôi 
cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, rồi tôi rửa sạch người ấy. 
Thưa Tôn giả, từ khi bỏ người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ ba, được có ở nới tôi. 

8. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình tôi, chúng được phân chia 
giữa những người có giới và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ tư, được có ỏ với tôi. 

9. Kh i tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận, không phải không cẩn 
thận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ năm, được có ỏ 
với tôi. 

10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn 
thận, không phải không cẩn thận. Neu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, 
thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng 
có thứ sáu, được có ở noi tôi. 

11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư Thiên sau khi đến, bảo tôi: 
"Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu cho chư Thiên các 
người có nói như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng ". Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự hào về nhân 
duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta cùng nói chuyện với chư 
Thiên". Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ bảy, được có ỏ 
noi tôi. 

12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thế Tôn thuyết giảng, tôi 
thấy rõ không có một pháp nào không được đoạn tận ở noi tôi. Thưa Tôn 
giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ tám, được có ở noi tôi. 



Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt. Nhưng tôi không 
biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào? 

13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ 
Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi 
ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy đem 
tất cả câu chuyện nói với gia chủ Ugga người Vesàli thuật lại với Thế Tôn. 

14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga người Vesàli nếu có 
trả lời một cách chon chánh, có thể trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, ta đã nói 
gia chủ Ugga người Vesàli thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Ugga, người Vesàli, được thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có này. 

(II) (22) Ugga Người Hatthigama 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Hatthi. Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... ( như kỉnh 21.1 )... Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Hatthigama, thành tựu tám pháp 
vi diệu chưa từng có. Các Thầy hãy thọ trì như vậy. 

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào tịnh xá. 

3-4. ... (như kinh 21.3-4 ở trên, với các sửa đôi cần thiết) ... 

5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui choi ở rừng Nàga, lần đầu tiên, tôi thấy 
Thế Tôn từ đằng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh 
tín, và say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng 
có thứ nhất, được có ở noi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu 
hạ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như thuyết pháp về 
bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, 
nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn ly. 

6-8. (Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giong như kinh 21.6-8 với những 
thay đổi cần thiết) ... chưa từng có thứ tư, được có ở nơi tôi. 

9. Kh i tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cản thận, không phải không cản 
thận. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn 



thận, không phải không cẩn thận. Neu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, 
thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thua Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chua từng 
có thứ năm, đuợc có ỏ tôi. 

10. Thật không phải là vi diệu, thua Tôn giả, khi tôi mời chúng Tăng, chu 
Thiên đến và bảo tôi: "Này gia chủ, Tỷ-kheo này là vị câu phần giải thoát; 
Tỷ-kheo này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân chứng; Tỷ-kheo 
này là vị Kiến chí; Tỷ-kheo này là vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy 
pháp hành; Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này giữ giới, theo thiện pháp; 
vị này phá giới, theo ác pháp ". Nhung khi tôi cúng duờng chúng Tăng, tôi 
không cảm thấy có tâm nhu vậy khởi lên: "Vị này tôi cúng ít" hay "Vị này 
tôi cúng nhiều". Nhung thua Tôn giả, tôi cúng với tâm bình đẳng. Thua Tôn 
giả, đây là pháp vi diệu, chua từng có thứ sáu, đuợc có ở tôi. 

11. Thật không phải là vi diệu, thua Tôn giả, chu Thiên sau khi đến, bảo tôi: 
"Này gia chủ, Pháp đuợc Thế Tôn khéo thuyết giảng!". Khi đuợc nói vậy, 
thua Tôn giả, tôi nói với chu Thiên ấy nhu sau: "Dầu cho chu Thiên các 
nguời có nói nhu vậy hay không nói nhu vậy, pháp đuợc Thế Tôn khéo 
thuyết giảng ". Thua Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự hào về nhân 
duyên ấy, nghĩa là: "Chu Thiên đến với ta, ta cùng nói chuyện với chu 
Thiên". Thua Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chua từng có thứ bảy, đuợc có ỏ 
nơi tôi. 

12. Thua Tôn giả, nếu tôi mệnh chung truớc Thế Tôn, đây không có gì là vi 
diệu, nếu Thế Tôn nói về tôi nhu sau: "Không có một kiết sử nào, do kiết sử 
ấy, gia chủ Ugga nguời làng Hatthigàma có thể trở lui lại đời này". Thua 
Tôn giả, đây là pháp vi diệu chua từng có thứ tám đuợc có ở nơi tôi. 

Thua Tôn giả, tám pháp vi diệu chua từng có này có mặt. Và tôi không biết 
Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chua từng có nào. 

13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ 
Ugga, nguời làng Hatthigàma, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo 
ấy, sau khi ăn xong, trên con đuờng khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy đem tất cả câu chuyện nói với gia chủ Ugga nguời Hatthigàma thuật 
lại với Thế Tôn. 

14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga nguời Hatthigàma 
nếu có trả lời một cách chon chánh, có thể trả lời nhu vậy. Này Tỷ-kheo, gia 
chủ Ugga nguời Hatthigàma thành tựu tám pháp vi diệu chua từng có này. 



Như ta đã nói, Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Ugga, người 
Hatthigàma, được thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 

(III) (23) Hatthaka , Ngưòi Alavì (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavì, tại điện Phật Aggàlava. Tại đấy, Thế Tôn 
bảo các Tỷ-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Alavì thành tựu bảy pháp vi diệu 
chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thế nào là bảy? 

3. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có giới, này các 
Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có lòng xấu hổ, này các Tỷ-kheo, là 
Hatthaka người xứ Alavì; có lòng sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka 
người xứ Alavì; nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có trí tuệ, này các 
Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì. 

Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka 
người xứ Alavì. Hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy 
xong, bậc Thiên Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 

4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi đến trú xá của gia chủ 
Hatthaka người Alavì; sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
gia chủ Hatthaka người Alavì, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ- 
kheo ấy rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với Hatthaka, người xứ 
Alavì, đang ngồi xuống một bên: 

- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người 
xứ Alavì ... có giữ giới ... có lòng xấu hổ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... 
có bố thí... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavì". Thưa 
Hiền giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này như Thế Tôn 
đã nói. 

- Thưa Tôn giả, ỏ đây không có người gia chủ bận áo trắng? 

- Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 

- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 



5. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của Hatthaka, 
người xứ Alavì, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau buổi ăn, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của 
Hatthaka, người Alavì; sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, 
Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Hatthaka, người xứ Alavì đang ngồi một bên: 
-Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, 
người xứ Alavì ... có giữ giới ... có lòng xấu hổ ... có lòng sợ hãi ... nghe 
nhiều ... có bố thí... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavì 

Hiền giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền giả, như Thế Tôn đã nói! 
Kh i nghe nói như vậy, bạch Thế Tôn, Hatthaka người xứ Alavì nói với con: 

- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng? " 

- Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 

- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 

6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, thiện nam tử này là ít 
dục. Vị ấy không muốn các thiện pháp của mình được người khác biết đến. 
Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng, Hatthaka người xứ Alavì, có thành 
tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, tức là ít dục. 

(IV) (24) Hatthaka, Ngưòi Xứ ALavì (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Alavì, tại điện Phật Aggàlava. Rồi Hatthaka, 
người xứ Alavì cùng với năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Hatthaka, người 
xứ Alavì, đang ngồi xuống một bên: 

2. - Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, này Hatthaka, Ông thâu 
nhiếp được hội chúng này? 

- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn thuyết giảng. Con 
thâu nhiếp hội chúng này với những nhiếp pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con 
biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp nhờ bố thí", thời con thâu nhiếp 
người ấy với bố thí. Kh i con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp nhờ 



ái ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. Khi con biết rằng: "Người 
này cần phải thâu nhiếp nhờ lợi hành", thời con thâu nhiếp người ấy với lợi 
hành. Kh i con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp nhờ đồng sự", thời 
con thâu nhiếp người ấy với đồng sự. Vả lại, bạch Thế Tôn, trong gia đình 
con có tài sản, họ nghĩ rằng như vậy không thể được nghe như là một người 
bần cùng. 

3. - Lành thay, lành thay, này Hatthaka! Đây là nguyên lý đế thân nhiếp đại 
chúng! Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả 
đều thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những ai 
trong tưong lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp đại 
chúng, tất cả họ đều thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. 

4. Rồi Hatthaka, người xứ Alavì, được Thế Tôn với pháp thoại, giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, sau khi Hatthaka, 
người xứ Alavì ra đi không bao lâu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 

5. - Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng Hatthaka, người xứ Alavì thành tựu 
được tám pháp vi diệu chưa từng có này. Thế nào là tám pháp ? 

6. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ Alavì, có giữ giới; này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có lòng xấu hổ, này các Tỷ-kheo, 
là Hatthaka người xứ Alavì; có lòng sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka 
người xứ Alavì; nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có trí tuệ, này các 
Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; ít dục, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka 
người xứ Alavì! 

Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng Hatthaka, người xứ Alavì thành tựu tám 
pháp vi diệu chưa từng có này. 

(V) (25) Thích Tử Mahanama 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu 
vườn Nigrodha. Rồi Thích tử Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Thích tử 
Mahànàma bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 



- Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, cho 
đến nhu vậy, này Mahànàma, là nguời nam cu sĩ. 

2. - Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, là nguời nam cu sĩ giữ giới? 

- Này, Mahànàma, khi nào nguời nam cu sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say ruợu 
men, ruợu nấu, cho đến nhu vậy, là nguời nam cu sĩ giữ giới. 

3. - Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, là nguời nam cu sĩ thực hành, vì tu 
lợi chứ không vì lợi tha? 

- Này Mahànàma, khi nào nam cu sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có 
khích lệ nguời khác thành tựu lòng tin; thành tựu giữ giới cho mình, không 
có khích lệ nguời khác thành tựu giữ giới, thành tựu bố thí cho mình, không 
khích lệ nguời khác thành tựu bổ thí; muốn tự mình đi đến yết kiến các Tỷ- 
kheo, không có khích lệ nguời khác đi đến yết kiến các Tỷ kheo; chỉ tự mình 
muốn nghe diệu pháp, không khích lệ nguời khác nghe diệu pháp; tự mình 
thọ trì những pháp đã đuợc nghe, không khích lệ nguời khác thọ trì những 
pháp đã đuợc nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không 
khích lệ nguời khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự 
mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không 
khích lệ nguời khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp. Cho đến nhu vậy, 
này Mahànàma, là nam cu sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 

4. - Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cu sĩ thực hành vừa tự lợi, 
vừa lợi tha? 

- Này Mahànàma, khi nào nam cu sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ 
nguời khác thành tựu lòng tin; khi nào tự mình giữ giới và khích lệ nguời 
khác giữ giới; khi nào tự mình bố thí và khích lệ nguời khác bố thí; khi nào 
tự mình muốn đi đến yết kiến các Tỷ-kheo và khích lệ nguời khác đi đến yết 
kiến các Tỷ-kheo; khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ nguời 
khác nghe diệu pháp; khi nào tự mình thọ trì những pháp đã đuợc nghe và 
khích lệ nguời khác thọ trì những pháp đã đuợc nghe; khi nào tự mình suy 
nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ nguời khác suy nghĩ đế ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 
pháp đúng Chánh pháp, khích lệ nguời khác sau khi biết nghĩa biết pháp, 
thực hiện pháp đúng Chánh pháp. Cho đến nhu vậy, này Mahànàma, là nam 
cu sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha. 



(VI) (26) Jìvaka Komàrabhacca 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại rừng xoài Jìvaka. Rồi 
Jìvaka Komàrabhacca đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Jìvaka Komàrabhacca bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 

-... (giong như kỉnh trước 25, chỉ khác là Thích tửMahànàma, nay là Jìvaka 
Komàrabhacca) . 


(VII) (27) Sức Mạnh (1) 

1, - Này các Tỷ-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào là tám? 

2. Này các Tỷ-kheo, sức mạnh của con nít là khóc; sức mạnh của đàn bà là 
phẫn nộ; sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí; sức mạnh của các vua chúa 
là uy quyền; sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo; sức mạnh của bậc Hiền trí là 
cảm hóa; sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát; sức mạnh của Sa-môn, 
Bà-la-môn là nhẫn nhục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 

(VIII) (28) Sức Mạnh (2) 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 

- Này Sàriputta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu 
hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gì, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, 
tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận 
"? 

2. - Bạch Thế Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 
Thành tựu với những sức mạnh gì, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 
Thế nào là tám? 

3. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như 
thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành là vô thường. Vì rằng, bạch Thế 



Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 

4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như 
thật với chánh trí tuệ rằng các dục ví như hố than hừng. Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng các dục ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 

5. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, với tâm thuận 
xuôi về viễn ly, hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ về 
xuất ly, đoạn tận hoàn toàn tất cả pháp có thể làm trú xứ cho lậu hoặc. Bạch 
Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức 
mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các 
lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn niệm xứ 
được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, vì rằng Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, Bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây 
là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ... "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 

7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn như ý túc 
được tu tập, được khéo tu tập... Năm căn được tu tập, được khéo tu tập ... 
Năm lực được tu tập, được khéo tu tập ... Bảy giác chi được tu tập, được 
khéo tu tập ...Thánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu tập ... Đây là 
sức mạnh của vị Tỷ-kheo ... "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 

Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
thành tựu với tám sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức 
mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các 
lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 

(IX) (29) Không Phải Thòi 

1. - "Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời là thế giới", này các 
Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy, nhưng vị ấy không biết đúng 



thời và phi thời. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiêt cho đời sông 
Phạm hạnh. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa 
đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên 
bố. Và người này lại bị sanh vào địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, 
phi thời tiết thứ nhất cho đời sổng Phạm hạnh. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ... Phật, Thế Tôn và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại 
bị sanh vào loại bàng sanh ... người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỷ ... người 
này lại bị sanh vào giữa chư Thiên giới có thọ mạng lâu dài... người này lại 
bị sanh vào các biên địa, giữa những kẻ vô trí mọi rợ, tại đây, không có 
hướng đi cho các Tỷ-kheo, cho các Tỷ-kheo -Ni, cho nam cư sĩ, nữ cư sĩ ... 
và người này được sanh vào chánh địa, nhưng lại có tà kiến, có tri kiến đảo 
ngược: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả 
dị thục, các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ỏ đời không có những Sa-môn, 
những Bà-la-môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ ở 
đời này, đời khác và truyền dạy lại ... " và người này được sanh vào đây 
chánh địa, nhưng người ấy lại ác tuệ, si mê, câm điếc, không có thể hiểu rõ ý 
nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các Tỷ-kheo, đây là phi 
thời, phi thời tiết thứ tám cho đời sổng Phạm hạnh. 

4. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho đời sổng Phạm 
hạnh. 

5. Này các Tỷ-kheo, chỉ có một chánh thời, một chánh thời tiết này cho đời 
sống Phạm hạnh. Thế nào là một? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa 
đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên 
bố. Và người này được sanh vào chánh địa, vị ấy có trí tuệ, không si mê, 
không câm điếc, có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. 



Này các Tỷ-kheo, đây là chánh thời, chánh thời tiết độc nhất cho đời sống 
Phạm hạnh. 

Ai được sanh làm người 
Khi diệu pháp được giảng 
Lại không nắm được thời 
Họ vượt qua khỏi thời 
Nhiều phi thời được nói 
Làm chướng ngại con người 
Chỉ năm khi mười họa 
Như Lai hiện ở đời 
Được giáp mặt với Ngài 
Rất khó được ở đời 
Được sanh ra làm người 
Và diệu pháp được giảng 
Vừa đủ đê tinh tấn 
Với ai muốn lợi ích 
So biết rõ diệu pháp 
Lại đê thời vượt qua! 

Kẻ đê thời gian qua 
Sầu muộn tại địa ngục 
ơ đây ai bỏ rơi 
Quyết định tánh diệu pháp 
Như kẻ buôn mất của 
Sẽ sầu não lâu ngày 
Người vô minh bao phủ 
Vỉ phạm đến diệu pháp 
Phải chịu đựng lâu ngày 
Lưu chuyên trong sanh tử 
Ai được sanh làm người 
Trong thời pháp khéo giảng 
Quá khứ, hiện, vị lai 
Làm theo lời Đạo sư 
Nam được thời ở đời 
Cho vô thượng Phạm hạnh 
Ai đã bước con đường 
Do Như Lai thuyết giảng 
Những ai sổng chế ngự 
Do bậc pháp nhãn dạy 
Như đã được thuyết giảng 



Bậc Bà con mặt trời 
Hãy song thường chảnh niệm 
Hộ trì không tham dục 
Chặt đứt mọi tùy miên 
Không chạy theo ma giới 
Các vị ẩy ở đời 
Đen được bờ bên kia 
Và họ cũng đạt được 
Các lậu hoặc đoạn tận. 

(X) (30) Tôn Giả Anuruddha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) 
sống giữa dân chúng Celì, tại Pàcìnavamsadàya, Rồi Tôn giả Anuruddha, 
trong khi sổng độc cư ... Thiền tịnh, tâm tư khởi lên như sau: "Pháp này đế 
cho người ít dục, pháp này không phải đế cho người nhiều dục; Pháp này đế 
cho người biết đủ, pháp này không phải đế cho người không biết đủ; Pháp 
này đế cho người sống thanh vắng, pháp này không phải đế cho người ưa hội 
chúng; Pháp này đế cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải đế cho 
người biếng nhác; Pháp này đế cho người trú niệm, pháp này không phải đế 
cho người thất niệm; Pháp này đế cho người Thiền định, pháp này không 
phải đế cho người không Thiền định; Pháp này đế cho người có trí tuệ, pháp 
này không phải đế cho người ác tuệ". 

2. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của Tôn giả Anuruddha, ví 
như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại; hay co lại bàn tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, Thế Tôn biến mất ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, 
rừng Bhesakalà, vườn Lộc Uyến, và hiện ra giữa dân chúng Celì, tại 
Pàcìnavamsadàya, trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thế Tôn ngồi xuống trên 
chồ đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi một 
bên: 

3. - Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay, này Anuruddha, Thầy 
đã suy nghĩ đến bảy niệm của bậc Đại nhân: " Pháp này đế cho người ít dục, 
pháp này không phải đế cho người nhiều dục; Pháp này đế cho người biết 
đủ, pháp này không phải đế cho người không biết đủ; Pháp này đế cho người 
sống thanh vắng, pháp này không phải đế cho người ưa hội chúng; Pháp này 
đế cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải đế cho người biếng 
nhác; Pháp này đế cho người trú niệm, pháp này không phải đế cho người 
thất niệm; Pháp này đế cho người Thiền định, pháp này không phải đế cho 



người không Thiền định; Pháp này đế cho người có trí tuệ, pháp này không 
phải đế cho người ác tuệ". 

Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ tám này của bậc Đại 
nhân: "Pháp này đế cho người không ưa hý luận, không thích hý luận, Pháp 
này không phải đế cho người ưa hý luận, thích hý luận 

4. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 

5. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, diệt tầm diệt tứ, Thầy sẽ chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. 

6. Khi nào, này Anuruddha, khi nào Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này 
của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc trú", 
chứng và an trú Thiền thứ ba. 

7. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 

8. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức, thời này Anuruddha, tấm y lượm từ đống rác lên của Thầy sẽ 
giống như tủ áo đầy những vả có nhiều màu sắc của người gia chủ hay con 
người gia chủ, đế được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, 
được bước vào Niết-bàn. 

9. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, khi nào bổn Thiền này thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt 
nhọc, chứng được không phí sức, thời này Anuruddha, các món ăn từng 
miếng Thầy khất thực được sẽ giống như món cơm bằng gạo trắng, các hạt 
đen đã được lượm sạch, với nhiều loại súp, với nhiều loại đồ ăn của người 



gia chủ, hay của con người gia chủ, đế được sống biết đủ, ưa thích, không có 
lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 

10. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức, thời này Anuruddha, chỗ nằm dưới gốc cây thầy sẽ giống 
như nhà có nóc nhọn, có trét hồ trong ngoài, cửa được cài then, cửa sổ được 
đóng lại ngăn chặn gió của người gia chủ, hay của con người gia chủ, đế 
được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào 
Niết-bàn. 


11. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức, thời này Anuruddha, giường nằm và chỗ ngồi trải với đệm cỏ 
của Thầy sẽ giống như ghế dài, nệm trải giường nằm bằng len, chăn len 
trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con son dưong gọi là kadali, tấm 
thảm với đầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ của các người 
gia chủ, hay của con người gia chủ, đế được sống biết đủ, ưa thích, không có 
lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 

12. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc 
Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức, thời này Anuruddha, dược phẩm nước tiểu hôi của Thầy sẽ 
giống như các loại dược phẩm của các người gia chủ, hay của con người gia 
chủ, như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, đế được sống biết đủ, ưa 
thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 

13. Vậy này Anuruddha, nhân kỳ an cư mùa mưa sắp đến, hãy trú giữa dân 
chúng Cetì ỏ Pàcìnavamsadàya. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Anuruddha vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi khuyến giáo 
Tôn giả Anuruddha với lời khuyến giáo này, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất giữa 
dân chúng Cetì ỏ Pàcìnavamsadàya và hiện ra giữa dân chúng Bhagga, trên 
núi Sumsumàra trong rừng Bhesakalà, vườn Lộc Uyển. Thế Tôn ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 



14. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết tám tư niệm của bậc Đại nhân co các 
Thầy. Hãy lắng nghe và khéo tư niệm, Ta sẽ giảng: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám tư niệm của bậc Đại nhân? 

15. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người ít dục, Pháp này không phải đế 
cho người nhiều dục; Này các Tỷ kheo,Pháp này đế cho người biết đủ, pháp 
này không phải đế cho người không biết đủ; Này các Tỷ kheo, Pháp này đế 
cho người sống thanh vắng, pháp này không phải đế cho người ưa hội 
chúng; Này các Tỷ kheo,Pháp này đế cho người tinh cần tinh tấn, pháp này 
không phải đế cho người biếng nhác; Này các Tỷ kheo,Pháp này đế cho 
người trú niệm, pháp này không phải đế cho người nhất niệm; Này các Tỷ 
kheo,Pháp này đế cho người Thiền định, pháp này không phải đế cho người 
không Thiền định; Này các Tỷ kheo, Pháp này đế cho người có trí tuệ, Pháp 
này không phải đế cho người ác tuệ; Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho 
người không ưa lý luận, không thích luận hý, Pháp này không phải đế cho 
người ưa lý luận, thích luận hý. 

16. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người ít dục, Pháp này không đế cho 
người có dục lớn", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như 
vậy? 

17. Này các Tỷ-kheo, ỏ đây, Tỷ-kheo ít dục không muốn: "Mong người ta 
biết tôi là ít dục"; biết đủ, không muốn: "Mong người ta biết tôi là biết đủ"; 
sổng viễn ly, không muốn: " Mong người ta biết tôi sổng viễn ly";, tinh cần 
tinh tấn, không muốn: " Mong người ta biết tôi sổng tinh cần tinh tấn"; trú 
niệm, không muốn: " Mong người ta biết tôi trú niệm"; có định, không 
muốn: " Mong người ta biết tôi có định"; có tuệ, không muốn: " Mong người 
ta biết tôilà người có tuệ "; không thích hý luận, không muốn: " Mong người 
ta biết tôi không thích hý luận". Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người ít 
dục, Pháp này không đế cho người có dục lớn", đã được nói đến như vậy. 
Do duyên này được nói như vậy. 

18. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người biết đủ, Pháp này không đế 
cho người không biết đủ ", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói 
như vậy? 



19. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, Pháp 
này đế cho người biết đủ, Pháp này không phải đế cho người không biết đủ 
", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

20. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người sống viễn ly, Pháp này không 
phải đế cho người ưa thích hội chúng", như vậy đã được nói đến. Do duyên 
gì được nói như vậy? 

21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Với Tỷ-kheo sống viễn ly, có nhiều người đến 
thăm như Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các 
ngoại đạo sư, đệ tử của các ngoại đạo sư. Ớ đây, Tỷ-kheo với tâm thuận về 
viễn ly, hướng về viễn ly, nhập vào viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú xuất ly, 
nói lời hoàn toàn liên hệ đến lánh xa. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho 
người viễn ly, Pháp này không phải đế cho người không ưa hội chúng", đã 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

22. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người tinh cần tinh tấn, Pháp này 
không phải đế cho người biếng nhác", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì 
được nói như vậy? 

23. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn tận các 
pháp bất thiện, thành tựu các Pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người tinh 
cần tinh tấn, Pháp này không phải đế cho người biếng nhác", đã được nói 
đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

24. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người trú niệm, Pháp này không phải 
đế cho người thất niệm", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói 
như vậy? 

25. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối 
thắng, ức nhớ tùy niệm những điều đã làm, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, 
Pháp này đế cho người trú niệm, Pháp này không phải đế cho người thất 
niệm", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

26. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người thiền định, Pháp này không 
phải đế cho người không thiền định", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì 
được nói như vậy? 



27. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp ... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người thiền định, Pháp 
này không phải đế cho người không thiền định", đã được nói đến như vậy. 
Do duyên này được nói như vậy. 

28. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người có trí tuệ, Pháp này không phải 
đế cho người không trí tuệ", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói 
như vậy? 

29. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành 
tựu Thánh thể nhập (quyết trạch), đưa đến chon chánh đoạn diệt khổ đau. 
Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người có trí tuệ, Pháp này không phải đế 
cho người không trí tuệ", đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói 
như vậy 

30. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho người không ưa hý luận, không thích 
hý luận, Pháp này không phải đế cho người ưa hý luận, thích hý luận", như 
vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 

31. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với đoạn diệt hý luận, tâm được 
phấn chấn, tịnh tín, an trú, hướng đến. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đế cho 
người không ưa hý luận, không thích hý luận, Pháp này không phải đế cho 
người ưa hý luận, thích hý luận", đã được nói đến như vậy. Do duyên này 
được nói như vậy. 

32. Rồi Tôn giả Anuruddha, mùa mưa an cư đến, đến trú ở giữa dân chúng 
Cetì, tại Pacìnavamsadàya. Rồi Tôn giả Anuruddha sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích gì, các 
Thiện nam tử chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức 
là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình nói 
thắng trí, chứng ngộ, chứng nhập và an trú. Vị ấy chứng rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không có trở lui lại trạng thái 
này nữa" và Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn Giả 
Anuruđha chứng được A-la-hán ngay trong thời gian ấy, nói lên những bài 
kệ này: 

Thế gian vô thượng sư 
Rỗ biết tư tưởng ta 
Với thân do ỷ tạo 
Thần thông đến với ta 
Tùy theo ta nghĩ gì 



Ngài thuyết rõ tất cả 
Phật không ưa hỷ luận 
Ngài thuyết, không hỷ luận 
Ngộ pháp, ta hoan hỷ 
Trú trong giảo pháp ngài 
Ba minh đã đạt được 
Giáo pháp Phật làm xong. 

- 00 O 00 - 

IV. Phẩm Bố Thí 

(I) (31) Bố Thí (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. Thế nào là tám? 

2. Vì có người đến, nên bố thí; Vì sợ hãi, nên bố thí; Vì nghĩ rằng: "Người 
ấy đã cho ta, nên bố thí; Vì nghĩ rằng: "Người ấy sẽ cho ta, nên bố thí; Vì 
nghĩ rằng: "Bố thí là tốt", nên bố thí; Vì nghĩ rằng: "Ta nấu, những người 
này không nấu. Thật Ta không xứng đáng là người nấu lại không cho người 
không nấu" nên bố thí; Vì nghĩ rằng: "Do ta cho bố thí này, nên tiếng tốt 
được truyền đi" nên bố thí; Vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bố thí. 

Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. 

(II) (32) Bố Thí (2) 


Tín, tàm và thiện thỉ 
Những pháp thiện sĩ cầu 
Đường này gọi Thiện đạo 
Đường này đi Thiên giới 

(III) (33) Căn Bản Để Bố Thí 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bổ thí. Thế nào là tám? 

2. Vì lòng dục nên bố thí; vì sân hận nên bố thí; vì ngu si nên bố thí; vì sợ 
hãi nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Trước tổ tiên đã bố thí, trước đã làm. Ta không 
xứng đáng là người để truyền thống này bị bỏ phế" nên bố thí; vì nghĩ rằng: 
"Sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện 
phú, Thiên giới, cõi đời này "nên bố thí. Vì nghĩ rằng: "Khi ta bố thí này, 
tâm được tịnh tín, do hân hoan, hỷ được sanh" nên bố thí. Đe trang nghiêm 
tâm, trang bị tâm, nên bố thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản đế bố thí này. 

(IV) (34) Thửa Ruộng 

1. - Này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào thửa mộng thành tựu tám chi 
phần được xem là không quả lớn, không vị ngọt lớn, không phải địa điếm 
tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chi phần? 

2. Này các Tỷ-kheo, ở đây thửa ruộng lồi lên lõm xuống, đầy đá và sạn, đất 
mặn, không có bề sâu, không có chỗ nước chảy ra, không có chỗ nước chảy 
vào, không có nước chảy, không có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột 
giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu được tám chi phần được xem là 
không quả lớn, không vị ngọt lớn, không phải địa điếm tăng thịnh. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám 
chi phần, không có quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. Thế 
nào là thành tựu tám chi phần? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, không 
có quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. 

4. Này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi 
phần được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điếm tăng thịnh. Thế nào 
là thành tựu tám chi phần? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây thửa ruộng không lồi lên lõm xuống, không có 
đầy đá và sạn, không có đất mặn, có bề sâu, có chồ nước chảy ra, có chỗ 
nước chảy vào, có nước chảy, có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột 
giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là có quả 
lớn, có vị ngọt lớn, là địa điếm tăng thịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bố 
thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi 
ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la- 
môn thành tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung 
cảm lớn. 



Khi ruộng được đầy đủ 
Hột giong gieo đầy đủ 
Khi mưa xuống đầy đủ 
Lúa gặt được đầy đủ 
Tai họa không có mặt 
Tầng trưởng được đầy đủ 
Rộng lớn được đầy đủ 
Ket quả được đầy đủ 
Cũng vậy, sự bo thỉ 
Giữa những người đủ giới 
Và vật liệu bổ thỉ 
Cũng được sắm đầy đủ 
Đưa đến sự đầy đủ 
Vì sở hành đầy đủ 
Vậy ai muốn đầy đủ 
Phải tự mình đầy đủ 
Phục vụ người đủ tuệ 
Như vậy thành công đủ 
Đầy đủ trí và đức 
Với tâm được đầy đủ 
Làm nghiệp được đầy đủ 
Lợi ích được đầy đủ 
Như thật biết cuộc đời 
Đạt được kiến đầy đủ 
Đường đầy đủ đi đến 
Tiến đến ỷ đầy đủ 
Vất bỏ mọi cấu uế 
Đạt Niết-bàn cụ túc 
Giải thoát mọi khô đau 
Tức đầy đủ vẹn toàn. 

(V) (35) Thọ Sanh Do Bố Thí 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bổ thí. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn với 
đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả. Thấy các Sát-đế-lỵ đại phú 
hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, đầy đủ, thọ 
hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: "Mong rằng, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với Sát-đế-lỵ đại phú, hay với 



Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ đại phú Người ấy móng tâm như vậy, 
trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu 
tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với 
Sát-đế-lỵ đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta 
nói rằng: "Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới". Này các 
Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 

3-4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn với 
đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hưong, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng qua. Nghe rằng: "Bốn Thiên 
vưong thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ 
như sau: "Mong rằng khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư 
Thiên ỏ Bổn Thiên vưong ... với chư Thiên ở cõi trời Ba mưoi ba ... với chư 
Thiên ỏ cõi Trời Dạ-ma ... với chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất ... với chư 
Thiên ở cõi Trời Hóa lạc thiên... với chư Thiên ở cõi Trời Tha hóa Tự tại 
thiên ... "Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm 
người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi Bổn thiên vưong ... ỏ 
cõi Tha hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ đại 
phú. Ta nói rằng: "Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới". 
Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn với đồ 
ăn, đồ uống... Nghe rằng: "Chư Thiên ỏ Phạm chúng thiên sống lâu, có 
dung sắc, được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ như sau: "Mong rằng.." 
....hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: "Người ấy là người không giữ giới, 
không phải là người ác giới, là người ly tham, không phải là người có tham". 
Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến ly tham. Này 
các Tỷ-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh do bố thí. 

(VI) (36) Phước Nghiệp Sự 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? 

2. Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản 
làm phước do tu tập. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn 



bản làm phước do tu tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh làm người không may mắn. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy vừa, không 
đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh làm người có may mắn. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua Bốn thiên vưong trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, dung 
sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng lực chư 
Thiên, thiên sắc, thiên hưong, thiên vị, thiên xúc. 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua chư Thiên ỏ Tàvatimsa trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, 
dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng 
lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hưong, thiên vị, thiên xúc. 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Yàma thiên. Tại đây, 
này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suyàma sau khi làm thật nhiều căn bản phước 
nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, 
vượt qua chư Thiên ỏ Yàma trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, ... thiên vị, 
thiên xúc. 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 



hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tusità thiên. Tại đây, 
này các Tỷ-kheo, Thiên tử Santusità, sau khi làm thật nhiều căn bản phước 
nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, 
vượt qua chư Thiên ỏ Tusità trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, ... thiên vị, 
thiên xúc. 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Hóa lạc thiên. Tại 
đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Sunimmita, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua chư Thiên ở Hóa lạc thiên trên mười điểm: tuôi thọ chư Thiên, 
... thiên vị, thiên xúc. 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên 
một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, 
nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Vasavattì, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua chư Thiên ở Tha hóa Tự tại thiên trên mười điểm: tuổi thọ chư 
Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 

Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. 

(VII) (37) Ngưòi Chân Nhân (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám? 

2. Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; 
cho với sự cấn thận; cho luôn luôn; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho được 
hoan hỷ. 

Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân: 

Trong sạch và thù diệu 
Đủng thời và thích ứng 
Đồ uổng và đồ ăn 
Luôn luôn làm bổ thí 
Trong các ruộng tốt lành 



sổng theo đời Phạm hạnh 
Không có gì hổi tiếc 
Bổ thỉ nhiều tài vật 
Những bổ thỉ như vậy 
Được bậc trí tán thản 
Bậc Trí thỉ như vậy 
Với tâm tín, giải thoát 
Không hại, tâm an lạc 
Bậc trí sanh ở đời. 

(VIII) (38) Ngưòi Chân Nhân (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các 
hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại 
lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho Sa-môn, Bà-la-môn. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng 
đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem 
lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem 
lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn. 

Vì lợi ích nhiều người 
Bậc trí sổng gia đình 
Không mệt mỏi ngày đêm 
Củng dường thật đủng pháp 
Mẹ cha và tô tiên 
Nhớ ngày trước đã làm 
Đổi xuất gia, không nhà 
Kỉnh lễ bậc Phạm hạnh 
Tin vững trú, cúng dường 



Biến pháp, khéo xử sự 
Là người đem lợi ích 
Cho vua, cho chư Thiên 
Là người đem lợi ích 
Cho bà con, bè bạn 
Là người đem lợi ích 
Cho tất cả mọi người 
Khéo an trú diệu pháp 
Nhiếp xan tham Cấu uế 
Hưởng cuộc đời hạnh phúc. 

(IX) (39) Nguồn Nước Công Đức 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, 
món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, 
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 

5. Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, 
được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp 
loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa- 
môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
Này các Tỷ Kheo vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho 
vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem 
cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, 
không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng 
không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ 
nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị 
những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả 
hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 



7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ 
lấy của không cho ... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục ... đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo ... đoạn tận đắm say rượu men, rượu 
nấu,từ bỏ đắm say rượu mem rượu nấu. Này các Tỷ kheo Thành Đệ Tử đoạn 
tận đắm say rượu men, rượu nấu,từ bỏ đắm say rượu mem rượu nấu, đem 
cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô 
lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho 
vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được 
san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, 
đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày 
... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các 
Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tàm, là nguồn nước thiện ... dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, 
món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, 
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

(X) (40) Rất Là Nhẹ 

1. - Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 
Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. 

2. Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi 
ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người 
với sự tổn hại tài sản. 

3. Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi 
ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm 
người với sự oán thù của kẻ địch. 

4. Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị 
thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự 
thật. 

5. Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 



Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ 
vỡ. 

6. Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 
Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe 
những tiếng không khả ý. 

7. Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi 
ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người 
và được nghe những lời khó chấp nhận. 

8. Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến 
cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem rượu nấu là được 
làm người với tâm điên loạn. 


—oOo— 

V. Phẩm Ngày Trai Giới 

(I) (41) Các Trai Giói 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn ông 
Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", - "Bạch 
Thế Tôn" 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành 
thòi có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế 
nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực 
hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rõ lớn; có biến mãn lớn? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Cho đến trọn 
đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 


biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh 
và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo 
gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ nhất được 
thành tựu. 

4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta 
sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ hai được thành tựu. 

5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm 
hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, 
ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sổng xa lánh, từ bỏ dâm 
dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 

6. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt 
đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, 
nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường 
gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày 
trai giới". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. 

7. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu 
nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta 
cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngàytrai giới". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 

8. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban 
đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phí thời. Hôm nay, đêm này và ngày 
nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phí thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. 

9. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 



trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các 
thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. 

10. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, 
giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, 
từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo 
gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ tám 
được thành tựu. 

Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như 
vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 

(II) (42) Ngày Trai Giới 

1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành 
thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế 
nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực 
hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn? 

2-3. ... (giong như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) ... (Đây là chi phần 
thứ tám được thành tựu) 

- Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành 
thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Đến như 
thế nào là quả lớn? Đen như thế nào là lợi ích lớn? Đen như thế nào là rực rỡ 
lớn? Đen như thế nào là biến mãn lớn? 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu 
quốc độ lớn này tràn đầy bay báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, 
Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, 
Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một 
ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ- 
kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên. 

5. Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành 
một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm 
chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bổn thiên vương. 



Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay đàn 
ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương". Do vậy, 
Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên 

6. Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm 
thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà 
hay đàn ông, sau khi thực hành ngàytrai giới thành tựu tám chi phần, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi 
ba". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 

7. Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một 
tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư 
Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện 
này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau 
khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma". Do vậy, Ta nói: 
"Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh 
phúc chư Thiên". 

Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày 
của chư Thiên cõi trời Tusità (Đâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm 
thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bổn ngàn 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay 
đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità". 
Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, 
so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 

Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy 
làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... 
với hạnh phúc chư Thiên ". 



Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một 
ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm 
thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu 
ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người 
đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời 
Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền 
của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 

Chớ giết hại loại sanh 
Chớ lấy của không cho 
Chớ nói lời nói lảo 
Chớ uổng thứ rượu say 
Từ bỏ phi Phạm hạnh 
Từ bỏ không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tấm thảm 
Trải dài đất làm giường 
Chỉnh hạnh trai giới này 
Được gọi có tám phần 
Do đức Phật nói lên 
Đưa đên đoạn tận khô 
Mặt trăng và mặt trời 
Cả hai thay lành tổt 
Cho nào chủng đi tới, 

Chủng chỏi sáng hào quang 
Chủng làm mây sảng chói 
Giữa hư không chủng đi 
Trên trời chúng chói sáng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ẩy 
Tài sản được tìm thay 
Trân châu và ngọc báu 
Lưu ly đả cầu may 
Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 



Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi Hataka 
Tuy vậy chủng giá trị 
Chỉ một phần mười sáu 
Với hạnh giữa trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 
Ke cả ảnh sáng trăng 
Với cả vòm trời sao 
Vậy người nữ, ngitời nam 
Giữ gìn theo tịnh giới 
Hành Bồ-tảt trai giới 
Đầy đủ cả tám mặt 
Làm các thiện công đức 
Đem lại nhiều an lạc 
Được sanh lên cõi trời 
Không bị người cười chê. 

(III) (43) Visàkhà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông Viên, lâu đài mẹ của 
Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà 
đang ngồi một bên: 

2. - Này Visàkhà, ngày trai giới đầy đủ tám chi phần đuợc thực hành, thời có 
đuợc quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn ... (giong như 
kinh 42 với cả bài kệ, với những thay đôi cần thiết). 

(IV) (44) Vàsettha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ngôi nhà có nóc nhọn, rồi 
nam cu sĩ Vàsettha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cu sĩ đang ngồi một bên: ... (Đức Phật 
nói lại như kinh 4,2 kê cả bài kệ, với những thay đôi cần thiết) ... 

2. Khi đuợc nói nhu vậy, nam cu sĩ Vàsettha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nếu nguời bà con huyết thống thân mến của con thực hành 
ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phần này, nhu vậy, các bà con huyết thống 
thân mến của con đuợc hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả 
các Sát-đế-lỵ thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phần, tất cả các 
đuợc hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Bà-la-môn ... các 



Phệ-Xá ... các Thủ-đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất 
cả các Thủ-đà được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

3. - Như vậy là phải, này Vàsettha! Này Vàsettha, nếu tất cả các Sát-đế-lỵ 
thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phần, tất cả các Sát Đế Lỵ được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vàsettha, nếu tất cả Bà-la-môn ... các Phệ-Xá 
... các Thủ-đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các 
Thủ-đà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vàsettha, nếu thế giới chư 
Thiên, với các ác ma, các phạm thiên, hay quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn 
thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phần, như vậy, thế giới chư 
Thiên, các ác ma, các Phạm thiên, hay quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, sẽ 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vàsettha, nếu các cây sàlà lớn này có thể 
thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, sẽ được hạnh phúc an lạc 
lâu dài, nếu chúng có tư duy, nói gì đến loài người. 

(V) (45) Bojjhà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetanava, khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi nữ cư sĩ Bojjhà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với cư sĩ Bojjhà đang ngồi 
xuống một bên: 

2. ... (Thế Tôn nói lại kinh 42, kê cả bài kệ, với những thay đôi cần thiết) ... 

(VI) (46) Tôn Gỉả Anuruddha 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ Tôn 
giả Anuruddha, đang đi nghỉ ban ngày, ngồi Thiền tịnh. Rồi rất nhiều Thiên 
nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ấy thưa với Tôn 
giả: 

- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có 
quyền lực và có tự tại! Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc như thế 
nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tội muốn được 
tiếng như thế nào, chúng tôi liến được tiếng như thế ấy ngay lập tức. Chúng 
tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc ấy ngay lập tức. 
Thưa Tôn giả Anurudha, chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên 
ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. 



2. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: "Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở 
thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh". Rồi các Thiên nữ 
ấy, biết đuợc tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trỏ thành xanh, dung 
sắc xanh, y áo xanh, trang điếm xanh. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ nhu 
sau: "Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ 
... tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các 
Thiên nữ ấy, biết đuợc tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành 
trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các Thiên nữ ấy, một 
nguời hát, một nguời múa, một nguời vồ tay. Ví nhu năm loại nhạc khí, 
khéo hòa điệu, khéo choi, khéo đánh bởi nguời thiện xảo, thời tiếng phát ra 
đuợc đáng ua, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điếm ấy, tiếng phát ra đuợc đáng ua, khả lạc, khả dục, 
khả ái, mê ly. Nhung Tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên 
nữ ấy nghĩ rằng: "Tôn giả Anuruddha không có thuởng thức", liền biến mất 
tại chỗ. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, vào buổi chiều, từ Thiền định đứng dậy đi đến 
Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ỏ đây, con đang đi nghỉ ban ngày, ngồi Thiền tịnh. Rồi rất 
nhiều Thiên nữ với thân khả ái đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ấy thua với con: 

- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có 
quyền lực và có tự tại! Thua Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc nhu thế 
nào, chúng tôi liền đuợc hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tội muốn có tiếng 
nhu thế nào, chúng tôi liến đuợc tiếng nhu thế ấy ngay lập tức. Chúng tôi 
muốn đuợc lạc thọ nhu thế nào, chúng tôi liền đuợc lạc thọ ấy ngay lập tức. 
Thua Tôn giả, Anurudha chúng tôi là những thiên nữ với thân hình khả ái. 
Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. 

2. Bạch Thế Tôn. Con suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng các Thiên nữ này tất cả 
trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điếm xanh". Rồi các Thiên 
nữ ấy, biết đuợc tâm của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Mong 
rằng các Thiên nữ này tất cả trở thành vàng ... tất cả trỏ thành đỏ ... tất cả trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bạch Thế Tôn, 
các Thiên nữ ấy, biết đirợc tâm của con, tất cả đều trở thành trắng, dung sắc 
trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ấy, một 



người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí, 
khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra 
được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điếm ấy, tiếng phát ra được dịu ngọt, đáng ưa, khả lạc, 
khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. 
Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: "Con không có thưởng thức", liền biến mất tại 
chồ. 

Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ ấy với thân khả ái? 

4. - Này, Anuruddha, đầy đủ tám pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ ấy với thân khả ái. Thế nào là 
tám? 

5. Ớ đây, này Anuruddha, nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả cho, 
vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi 
lên đối với người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi 
công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai có người chồng kính 
trọng Sa-môn, Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường, và khi họ đến, sẽ dâng hiến chồ ngồi và nước. Phàm có 
những việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông 
thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ đế tự mình làm, 
vừa đủ đế sắp đặt người làm. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, 
hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với 
công việc đã làm, biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; biết sức 
mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn, 
loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Phàm có 
tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, 
phòng hộ chúng, giữ gìn đe khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. 
Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Nữ cư sĩ bố thí, sống ở gia đình với tâm tư 
từ bỏ uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, 
sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Thành 
tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với các chư Thiên ấy với thân khả ái. 

Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn no lực cổ gang 



Người đem lại lạc thủ 
Chớ khinh thường người chồng 
Chớ làm chồng không vui 
Chớ làm chồng tức toi 
Với những người ganh tị 
Chồng cung kỉnh những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 
Vì nàng người có trí 
Hoạt động thật nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 
Xử sự thật khả ải 
Biết giữ tài sản chồng 
Người vợ xử như vậy 
Làm thỏa mãn ước vọng, 

Ưa thích của người chồng, 

Sẽ được sanh tại cho 
Các chư Thiên khả ải. 


(VII) (47) Visàkhà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, lâu đài mẹ của Migàrà. 
Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi 
một bên: 

2. ... (Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ, với những thay đổi cần thiết) 


(VIII) (48) Nakulamàtà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Summuràma, 
rừng Bhesakala, tại vuờn Lộc Uyển. Rồi nữ dân chúng Nakulamàtà đi đến 
Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Rôi Thê Tôn 
nói với nữ gia chủ Nakulamàtà đang ngồi một bên: 

2. ... (Thế Tôn thuyết như kỉnh sổ 46 và bài kệ, với những thay đổi cần thiết) 


(IX) (49) Ở Đời Này 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, lâu đài mẹ của Migàrà. 
Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi 
một bên: 

2. - Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời 
này. Đời này rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bổn? 

3. Ớ đây, này Visàkhà, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết 
thâu nhiếp các nguời phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất 
chứa. Này Visàkhà, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công 
việc? 

4. ơ đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những công việc trong nhà, thuộc 
về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm 
phuơng pháp làm, vừa đủ đế tự mình làm, vừa đủ đế sắp đặt nguời làm. Nhu 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân có khả năng khéo làm những công việc. Và 
này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các nguời phục vụ? 

5. Ớ đây, này Visàkhà, trong nhà nguời chồng, phàm có nô tỳ nào, hay 
nguời đua tin, hay nguời công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công 
việc đã làm, biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; biết sức mạnh 
hay sức không mạnh của những nguời đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại 
cứng và loại mềm, mỗi nguời tùy theo từng phần của mình. Nhu vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những nguời phục vụ. Và này Visàkhà, 
thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng? 

6. Ớ đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì nguời chồng không vừa ý, dầu 
cho có vì sanh mạng, nàng cũng không làm. Nhu vậy, này Visàkhà, là nữ 
nhân sở hành vừa ý chồng. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn 
tài sản thâu hoạch đuợc? 

7. Ớ đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng nguời chồng 
đem về, nữ nhân áy bảo vệ, phòng hộ chúng, giữ gìn đế khỏi bọn ăn trộm, ăn 
cắp, kẻ uống ruợu, kẻ phá hoại. Nhu vậy, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu 
hoạch đuợc. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu với sự chiến thắng 
ở đời. Đời nay rơi vào trong tầm tay của nàng. 



8. Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời 
sau. Đời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? 

9. Ớ đây, này Visàkhà, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố 
thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin? 

10. Ớ đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin tuởng ở sự giác ngộ của 
Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều ngự Truợng phu, Thiên 
Nhân Su, Phật, Thế Tôn ". Nhu vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ lòng 
tin. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức? 

11. Ở đây, này Visàkhà, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say ruợu men, ruợu nấu. Nhu 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức. Và này Visàkhà, thế nào là nữ 
nhân đầy đủ bố thí? 

12. Ớ đây, này Visàkhà, nữ nhân sống ở gia đình với tâm tu từ bỏ cấu uế của 
xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp 
ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Nhu vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy 
đủ trí tuệ? 

13.0 đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với 
Thánh thể nhập đua đến chon chánh đoạn diệt khổ đau. Nhu vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ trí tuệ. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở 
đời sau. Đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng. 

Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ỷ chồng 
Giữ gìn của cất chứa 
Đầy đủ tín và giới 
Bổ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
Đen đời sau an lành 
Như vậy là tám pháp 
Nữ nhân có đầy đủ 
Được gọi bậc có giới 



Trú pháp, nói chân thật 
Đủ mười sáu hành tướng 
Thành tựu tám chi phần 
Nữ cư sĩ như vậy 
Với giới hạnh đầy đủ 
Sanh làm vị Thiên nữ 
Với thân thật khả ái. 

(X) (50) Đời Này 

... (Thế Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các Tỷ-kheo). 


—oOo— 

VI. Phẩm Gotamì 

(I) (51) Mahàpajàpatì Gotamì 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahàpajàpatì Gotamì 
bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

2. Lần thứ hai, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

3. Lần thứ ba, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

Rồi Mahàpajàpatì Gotamì biết được: "Thế Tôn không chấp nhận cho nữ 
nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng", liền khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc 
than, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

4. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi vừa ý, rồi ra đi đến 
Vesàli, tiếp tục bộ hành rồi đến Vesàli. 

Ớ đấy, Thế Tôn ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
Mahàpajàpatì Gotamì, với tóc cạo sạch, đắp áp cà-sa, cùng với nhiều nữ 
nhân Sàkya ra đi đến Vesàli, tiếp tục bộ hành và đến Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì, với chân bị sưng, tay chân 
lấm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cửa 
chính. Tôn giả Ananda thấy Mahàpajàpatì Gotamì với chân bị sưng, tay chân 
lấm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cửa 
chính, thấy vậy liền nói với Mahàpajàpatì Gotamì: 

- Thưa Gotamì, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị sưng, tay chân lấm bụi khổ 
đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than như vậy? 

- Thưa Tôn giả Ananda, vì rằng Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
tuyên thuyết. 

- Vậy thưa Gotamì, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi tôi xin phép Thế 
Tôn; đế nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

5. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có Mahàpajàpatì Gotamì với chân bị sưng, tay chân lấm bụi 
khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: 
"Thế Tôn cho phép nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng". Lành thay! Bạch Thế 



Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 

Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết 
giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 

6. Rồi Tôn giả suy nghĩ như sau: "Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. Vậy ta hay dùng phương pháp khác đế xin Thế Tôn 
cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". 

Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng 
được Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả không? 

- Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. 

- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
Mahàpajàpatì đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong vai người dì, người vú, 
người kế mẫu, khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung, lại cho Thế Tôn bú sữa. 
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

7. - Này Ananda, nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận tám kính pháp, thời 
Gotamì có thể được thọ cụ túc giới: Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, một 
Tỷ-kheo ni đối với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải 



đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi cung kính, 
tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời không đuợc vuợt qua. Tỳ 
kheo ni không có thế an cu mùa mua tại chỗ không có Tỷ kheo. Pháp này 
sau khi cung kính, tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời không 
đuợc vuợt qua . Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh chúng Tỷ- 
kheo hỏi ngày trai giới và đến đế thuyết giới. Pháp này, sau khi cung kính, 
tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời không đuợc vuợt qua. Sau 
khi an cu mùa mua xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ Tự truớc hai Tăng 
chúng về ba vấn đề đuợc thấy, đuợc nghe và nghi. Pháp này, sau khi cung 
kính, tông trọng, đảnh lễ, cúng dirờng, cho đến trọn đời không đuợc vuợt 
qua. Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội phải hành pháp pakkhamànattam (man-na- 
đọa) cho đến nửa tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tông trọng, đảnh lễ, 
cúng duờng, cho đến trọn đời không đuợc vuợt qua. Sau khi học tập sáu 
pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới truớc hai Tăng chúng. Pháp 
này, sau khi cung kính, tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời 
không đuợc vuợt qua. Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng 
nhiếc, chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tông trọng, đảnh 
lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời không đuợc vuợt qua. Này Ananda, bắt đầu 
từ hôm nay, có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-Ni, 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp 
này, sau khi cung kính, tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời 
không đuợc vuợt qua. Này Ananda, nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận 
tám kính pháp này, thời cho phép Mahàpajàpatì Gotamì đuợc thọ cụ túc 
giới. 

8. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học từ Thế Tôn tám trọng pháp này, rồi đi 
đến Mahàpajàpatì Gotamì, sau khi đến, nói với Mahàpajàpatì Gotamì: 

- Neu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận tám kính pháp này, thời Gotamì sẽ 
đuợc thọ cụ túc giới: "Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni... 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp 
này, sau khi cung kính, tông trọng, đảnh lễ, cúng duờng, cho đến trọn đời 
không đuợc vuợt qua". Neu Gotamì chấp nhận tám trọng pháp này, thời 
Gotamì sẽ đirợc thọ cụ túc giới. 

- Thua Tôn giả Ananda, ví nhu một nguời đàn bà hay một nguời đàn ông, 
còn đang tuổi trẻ, tánh ua trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi đuợc một 
vòng hoa sen xanh hay một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tu hoa 
(hay cự thắng hoa) dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu. 



Cũng vậy, thưa Tôn giả, tôi xin chấp nhận tám kính pháp này, cho đến trọn 
đời không có vượt qua. 

9. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Mahàpajàpatì Gotamì đã chấp nhận tám kính pháp này, cho 
đến trọn đời không có vượt qua. 

- Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, 
Phạm hạnh được an trú lâu dài, và diệu pháp được tồn tại đến một ngàn năm. 
Vì rằng, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật này, nay này Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an 
trú lâu dài, thời này Ananda, diệu pháp được tồn tại năm trăm năm. Ví như, 
này Ananda, những gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít đàn ông, thời những gia 
đình ấy rất dễ bị các đạo tặc, trộm ắp não hại. Cũng vậy, này Ananda, nữ 
nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
này, nên Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi 
nào một chứng bệnh được tên là "trắng như xưong" roi vào một ruộng lúa đã 
chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi 
nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật này, thời Phạm hạnh này không có an trú lâu dài. Ví như, này 
Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là "đỏ sét" roi vào một ruộng mía 
đã chín, thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, 
khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không được an trú lâu dài. Ví như, 
này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ 
nước lớn đế nước không thể chảy qua, cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến 
tương lai, Ta mới ban hành kính tám pháp này, cho các Tỷ-kheo-ni cho đến 
trọn đời không vượt qua. 


(II) (52) Ai Giáo Giói? 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên.. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nên được chấp nhận là 
vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni? 



- Này Ananda, thành tựu tám pháp, Tỷ-kheo nên được chấp nhận là vị giáo 
giới cho các Tỷ-kheo-ni. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo có giới đức, sống được chế ngự với sự chế 
ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lồi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các pháp. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều 
đã được nghe, chất chứa điều đã được nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy đã được nghe nhiều, đã nắm 
giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập chánh 
kiến. Đối với vị ấy, hai giới bổn Pàtimokkha được khéo trao truyền lại một 
cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định thành sutta 
(ngôn ngữ) và thành âm vận. Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, 
lời nói tao nhã, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác. Vị ấy 
có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng Tỷ-kheo-ni, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, được phần lớn các Tỷ-kheo-ni ái mộ, thích 
ý. Trước khi y chỉ Thế Tôn, xuất gia, đắp áo cà-sa, vị ấy không có phạm 
trọng tội nào, được hai mưoi tuổi an cư hay hon hai mưoi tuổi an cư. 

Thành tựu tám pháp này, này Ananda, vị Tỷ-kheo được chấp nhận là vị giáo 
giới cho các Tỷ-kheo-ni. 


(III) (53) Pháp Tóm Tắt 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 
Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau 
khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sổng một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. 

2. - Này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những pháp này đưa đến tham 
dục, không phải ly tham; đưa đến hệ phước, không đưa đến ly hệ phước; đưa 
đến tích tập, không đưa đến không tích tập; đưa đến dục lớn, không đưa đến 
ít dục; đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; đưa đến tụ hội, không 
đưa đến nhàn tịnh; đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn; đưa đến khó 
nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng". Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt 
hướng rằng: "Đó là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không 
phải lời dạy của bậc Đạo sư". 



3. Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những pháp đưa đến ly tham, 
không đưa đến tham dục; đưa đến ly hệ phước, không đưa đến hệ phước; 
đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa 
đến dục lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; đưa đến nhàn 
tịnh, không đưa đến tụ hội; đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác; đưa 
đến khó dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng". Này Gotamì, hãy 
thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó là phải Pháp, đó là phải Luật, đó là lời dạy của 
bậc Đạo sư". 


(IV) (54) Dìghajanu, Ngưòi Koliya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại một thị trấn của dân 
chúng Koliya tên là Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối dài) đi 
đen Thê Tôn; sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Koliya tử Dìghajànu bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng những dục 
vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi đeo, và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc; bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như 
thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay 
trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong tương lai. 

2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có các pháp này đưa đến hạnh phúc hiện 
tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bổn? 

3. Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng 
điều hòa. Này Byagghapajja, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? 

4. Ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề gì đế sống, hoặc nghề 
nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc 
cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong các nghề ấy, người ấy thiện xảo, không 
biết mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người 
khác làm; này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. Và này 
Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hộ? 

5. Ớ đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh 
tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra 
đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và 
bảo vệ: "Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị 
trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các 



người con thừa tự không khả ái cướp đoạt". Này Byagghapajja, đây gọi là 
đầy đủ sự phòng hộ. Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiện? 

6. Ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại 
đấy có! gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới 
đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, 
đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, 
thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng 
tin. Với những người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với 
những người đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với những người 
đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Này Byagghapajja, đây gọi là 
làm bạn với thiện. Và này Byagghapajja, thế nào là sống thăng bằng, điều 
hòa? 

7. Ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, và sau 
khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất, còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi 
tiền nhập, còn lại như vậy". Ví như, này Byagghapajja, người cầm cân hay 
đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng: "Với chừng ấy, cân nặng 
xuống, hay với chừng ấy, cân bổng lên". Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện 
nam tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một 
cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: 
"Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 
đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp sống 
rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ấy như sau: "Người thiện 
nam tử này ăn tài sản của vị ấy như ăn trái cây sung". Này Byagghapajja, 
nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống co cực, 
thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: "Người thiện nam tử này sẽ chết như 
người chết đói". Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử này, sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sống nép sống thăng bằng điều hoà, 
không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập 
của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất 
của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy". Này Byagghapajja, đây gọi 
là nếp sống thăng bằng điều hòa. 

8. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất đế tiêu phí tài sản thâu nhập: 
"Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu 
kẻ ác, giao du kẻ ác". Ví như, này Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bốn 



cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa 
nước chảy vào, mở ra các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc, 
như vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có 
tăng trưởng. Cũng vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất đế tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; bạn 
bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác". 

9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào đế tài sản được hưng khởi: 
"Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không say đắm cờ bạc; 
bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện". Ví như, này 
Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước 
chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy ra, mỏ ra các cửa nước chảy 
vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hồ 
nước ấy tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này Byagghapajja, có 
bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: "Không say đắm đàn bà, không say 
đắm rượu chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, 
giao du với thiện". 

Bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại 
cho các thiện nam tử. 

10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc tưong lai, an lạc 
tưong lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? 

11. Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này 
Byagghapajja, thế nào là đầy đủ lòng tin? 

12. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có lòng in, tin tưởng ở sự giác 
ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn ... bậc Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn ". 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. Và này Byagghapajja, thế nào 
là đầy đủ giới đức? 


13.0 đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát sanh ... từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu. Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này 
Byagghapajja, thế nào là đầy đủ bố thí? 

14. Ớ đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống ỏ gia đình, với tâm không 
bị cấu uế, xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích 
từ bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy 
đủ trí tuệ? 



15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh diệt, với thánh thể nhập (quyết trạch), chcm chánh chấm dứt khổ đau. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

Thảo vát trong công việc 
Không phỏng dật, nhanh nhẹn 
Sổng đời sổng thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 
Có tin, đầy đủ giới 
Bổ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tám pháp 
Bậc tín chủ tìm cầu 
Bậc chân thật tuyên bo 
Đưa đến lạc hai đời 
Hạnh phúc cho hiện tại 
Và an lạc tương lai 
Đây trú xứ gia chủ 
Bổ thỉ, tăng công đức. 

(V) (55) Bà-La-Môn ưjjaya 

1. Rồi Bà-la-môn ưjjaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya 
bạch Thế Tôn: 

- Chúng con muốn đi nuớc ngoài, Tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho 
những nguời nhu chúng con, thuyết pháp nhu thế nào đế những pháp ấy đem 
lại cho chúng con hạnh phú hiện tại, an lạc hiện tại, hạnh phúc tuơng lai, an 
lạc tuong lai. 

2. ... (như bài kỉnh 54 kể cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết) . 

(VI) (56) Sợ Hãi 

1.- Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Đau khổ, này các 
Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh tật, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với các dục. Cục birớu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. 
Mũi tên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Trói buộc, này các Tỷ- 



kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
các dục. Thai tạng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. 

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? 

Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không 
được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong 
tưong lai; do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. 

3. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, khổ ... bệnh ... cục bướu ... mũi tên ... trói buộc 
... bùn ... Như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục? 

Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không 
được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong 
tưong lai; do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. 

Sợ hãi, khô và bệnh 
Cục bướu và mũi tên 
Trói buộc và bùn lầy 
Cả hai cùng thai tạng 
Chủng được gọi tình dục 
Cho phàm phu ái nhiễm 
Chìm đắm trong sẳc đẹp 
Chủng lại vào thai tạng 
Khỉ Tỷ-kheo nhiệt tình 
Không thả lỏng tỉnh giác 
Vượt đường hiêm nạn này 
Con đường khó virợt qua 
Vị ẩy nhìn chủng sanh 
Đang sổng trong sợ hãi 
Vì bị sanh và già 
Ám ảnh và chinh phục. 

(VII) (57) Xứng Đáng Được Cúng Dường (1) 

1, - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ỏ 
đời. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... chấp nhận và học tập 
trong các học pháp; nghe nhiều, khéo thể nhập trong chánh tri kiến; làm bạn 
với thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện; có chánh tri kiến, thành tựu 



chánh kiến; chứng được bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức; nhớ được nhiều đời trước, như một đời, hai đời ... nhớ được 
nhiều đời trước với các tướng trạng với các chi tiết; với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân ... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh nghiệp của chúng; do 
đoạn diệt các lậu hoặc ... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính ... 
là ruộng phước vô thượng ỏ đời. 

(VIII) (58) Xứng Đáng Được Cúng Dường (2) 

1, - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ỏ 
đời. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... chấp nhận và học tập 
trong các học pháp; nghe nhiều, khéo thể nhập trong chánh tri kiến; sống 
tinh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì, không bỏ roi gánh nặng trong các thiện 
pháp; sống tại rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, chịu đựng lạc và bất lạc, luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc nổi lên; chịu đựng sợ hãi và khiếp đảm, luôn luôn 
nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm nổi lên; chứng được bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc ... chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính ... 
là ruộng phước vô thượng ỏ đời. 

(IX) (59) Tám Hạng Ngưòi (1) 

1. - Có tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là tám? 

2. Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Dự lưu; Bậc Nhất lai, 
bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Nhất lai; Bậc Bất lai, bậc đã hướng đến 
sự chứng ngộ quả bất lai; Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả 
A-la-hán. 



Tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính ... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 

Bổn vị đã trú quả 
Tăng chúng này chảnh trực 
Trí tuệ, giới, Thiền định 
Loài Người củng thí vật 
Chủng sanh cầu phước đức 
Làm công đức tải sanh 
Tăng chủng tăng quả lớn. 

(X) (60) Tám Hạng Ngưòi (2) 

1-2. ... (giong như đoạn 1, 2 của kinh trên, chỉ cỏ bài kệ hơi khác) ... 

Bổn vị đã hướng đến 
Bổn vị đã trú quả 
Tăng chủng này toi thắng 
Tám người giữa chủng sanh 
Loài Người củng thí vật 
Chủng sanh cầu phước đức 
Làm công đức tải sanh 
Tầng chúng tăng quả lớn. 

-ooOoo- 

VII. Phẩm Đất Rung Động 

(I) (61) Dục 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là tám? 

2. 0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sổng nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn tinh tấn đế 
được lợi dưỡng. Dầu cho hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng, 
nhưng lợi dưỡng không khởi lên. Do không thấy được lợi dưỡng ấy, vị ấy 
sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, roi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, 
vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh 
tấn để được lợi dưỡng. Do không thấy được lợi dưỡng ấy, vị ấy sầu muộn, 
than van, khóc lóc, bỏ roi diệu pháp. 


3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sổng nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn tinh tấn đế 
được lợi dưỡng. Dầu cho hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng. 
Do hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với 
lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, roi vào trạng thái đắm say, phóng 
dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn 
đế được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng dật, và bỏ rơi 
diệu pháp. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Có vị Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không 
có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, 
không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi 
lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than van, khóc lóc, đập 
ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng; không được 
lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, bỏ rơi diệu pháp. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sổng nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn 
không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Do không thấy 
được lợi dưỡng ấy, vị ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất 
tỉnh. Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống lợi dưỡng, hăng hái, 
phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng. Do không thấy được lợi dưỡng ấy, vị 
ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, bỏ rơi diệu pháp. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy 
đắm say, phóng dật, rơi vào trạng thái đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ- 
kheo sống muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh 
tấn đế được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng dật, và bỏ 
rơi diệu pháp. 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sổng nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi 
dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy, do không được lợi dưỡng, không có 
sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không 
có rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là Tỷ-kheo sống muốn 
lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng; không được lợi 
dưỡng, không có sầu muộn, không có than van, và không bỏ rơi diệu pháp. 



7. 0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sổng nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế 
được lợi dưỡng. Do vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không phóng 
dật, không có roi vào trạng thái đắm say. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng; 
được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, và không bỏ rơi diệu 
pháp. 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị 
ấy được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than van, không có khóc 
lóc, không có đập ngực, không có roi vào bất tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sống 
muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được 
lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, vị ấy không sầu muộn, không than van, 
không khóc lóc, và không bỏ roi diệu pháp. 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, 
không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với 
lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không phóng dật, không có roi vào trạng 
thái đắm say. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, 
không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng; được 
lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, và không bỏ roi diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời. 

(II) (62) Vừa Đủ 

1, - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các người khác. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân 
minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm 



hạnh. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự 
mình, vừa đủ cho các nguời khác. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các nguời khác. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm đuợc ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là nguời thọ trì những pháp đã đuợc nghe; là nguời suy 
tu ý nghĩa các pháp đã đuợc thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, 
phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác minh; có khả 
năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
vừa đủ cho các nguời khác. 

5. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các nguời khác. Thế nào là bốn? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm đuợc ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là nguời thọ trì những pháp đã đuợc nghe; là nguời suy tu ý 
nghĩa các pháp đã đuợc thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời nói 
không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý 
không xác minh; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các nguời khác. 

7. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự 
mình, vừa đủ cho các nguời khác. Thế nào là bốn? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm đuợc ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là nguời thọ trì những pháp đã đuợc nghe; không là nguời suy tu 
ý nghĩa các pháp đã đuợc thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao 
nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác minh; có 
khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các 
đồng Phạm hạnh. 



Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự 
mình, vừa đủ cho các người khác. 

9. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thế nào là ba? 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời 
nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý 
không xác minh; không có khả năng thuyết giảng, không khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thế nào là ba? 

11. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vừa đủ cho các người khác, 
Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự mình,. Thế nào là ba? 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; không là 
người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu 
nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, giải 
thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỳ kheo là vừa đủ cho các người 
khác, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự mình. 

13. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. Thế nào là hai? 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người không thọ trì những pháp đã được nghe; là 
người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, giải 
thích nghĩa lý không xác minh; không có khả năng thuyết giảng, À, làm cho 
hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 



Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

15. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho các 
người khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? 

16. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người không thọ trì những pháp đã được nghe; 
không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, 
lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác 
minh; có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lả vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình,. 

(III) (63) Pháp Lược Thuyết 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, 
sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, sau khi pháp được 
giảng, họ nghĩ Ta là người họ cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, Thiện Thệ hãy 
thuyết pháp vắn tắt. Con có thể hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết 
giảng. Con có thể trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 

2, - Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất thiện khởi không có 
xâm chiếm tâm và không có chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần 
phải học tập. 



3. Này Tỷ-kheo, khi nào nội tâm của Thầy được an trú, khéo vững trú, các 
pháp ác, bất thiện sanh khởi xâm chiếm tâm và có chân đứng, khi ấy, này 
Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 

"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 

4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm 
với tứ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm 
không tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập câu 
hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này 
của Thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải học tập như sau: 

"Bi tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm giải thoát sẽ được Thầy tu 
tập ... Xả tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cồ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, 
được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học 
tập. 

5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm 
với tứ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm 
không tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập câu 
hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này 
của Thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải học tập như sau: 

"Ta sẽ sổng quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ỏ đời". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 

6. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm 
với tứ; cần phải tu tập không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không 
tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập câu hữu 
với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của 
Thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải học tập như sau: 



"Ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên các tâm ... quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham uu ở đời". 
Nhu vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 

7. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy đuợc tu tập, đuợc làm cho sung 
mãn nhu vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm 
với tứ; cần phải tu tập không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không 
tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập câu hữu 
với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của 
Thầy đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn nhu vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, chỗ 
nào, chỗ nào Thầy đi, chỗ ấy Thầy đi đuợc an ổn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ 
đứng, chỗ ấy Thầy đứng đuợc an ổn; chỗ nào, chỗ nào sẽ Thầy ngồi, chỗ ấy 
Thầy ngồi đuợc an ổn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ nằm, chỗ ấy Thầy sẽ nằm 
đuợc an ổn. 

8. Tỷ-kheo ấy, đuợc Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi, 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu huớng về Ngài rồi ra đi. Tỷ-kheo 
ấy sổng một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không 
bao lâu chứng đạt đirợc mục đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Đây là vô thuợng cứu cánh Phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng tri với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú. Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Tỷ-kheo ấy trỏ thành một vị A- 
la-hán. 


(VI) (64) Tagayà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Gayasisa. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo" - "Thua vâng, bạch Thế Tôn. ". 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói nhu sau: 

2, - Này các Tỷ-kheo, truớc khi Ta giác ngộ, chua thành Chánh Đẳng Giác, 
Ta còn làm Bồ Tát, Ta tuởng tri ánh sáng, Ta không thấy sắc. Này các Tỷ- 
kheo, rồi Ta suy nghĩ: "Neu Ta có thể tuởng tri ánh sáng và Ta có thể thấy 
đuợc màu sắc, nhu vậy tri kiến của Ta đuợc thanh tịnh hon lên". Rồi này các 
Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, Ta 
tuởng tri ánh sáng và thấy đuợc các sắc, nhung Ta không giao thiệp với chu 
Thiên ấy, không nói chuyện, không thảo luận". 



3. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Neu Ta có thế tưởng tri ánh 
sáng có thể thấy được các sắc, có thể giao thiệp với chư Thiên ấy, có thể nói 
chuyện, có thế thảo luận, như vậy, tri kiến này của Ta được thanh tịnh hon 
lên". Và này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc, và cùng chư Thiên ấy 
giao thiệp, nói chuyện và thảo luận. Nhưng Ta không biết về các chư Thiên 
ấy: "Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, thuộc về Thiên chúng này". 

4. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Neu Ta tưởng tri ánh sáng, 
thấy được các sắc, giao thiệp với chư Thiên ấy, nói chuyện, thảo luận với 
chư Thiên ấy và biết được về chư Thiên ấy : "Chư Thiên này thuộc về Thiên 
chúng này, thuộc về Thiên chúng này", như vậy, tri kiến này của Ta được 
thanh tịnh hon ". Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sổng không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc, và 
cùng chư Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư Thiên ấy, biết 
được: "Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, Thiên chúng này", nhưng 
Ta không biết được: "Chư Thiên này do quả dị thục của nghiệp này, chết từ 
đây sanh ra tại chỗ ấy"; Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này do quả 
dị thục của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy"; nhưng Ta không biết 
được: "Chư Thiên này, do đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này"; 
Ta biết được: "Chư Thiên này, do đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như 
thế này"; nhưng Ta không biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, tuổi thọ 
dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này", Ta biết được: "Chư Thiên này, 
tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này"; nhưng Ta không biết 
chư Thiên ấy: "Trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta 
không cùng ở với chư Thiên này? " 

5. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Neu ta nhận thức được ánh 
sáng, thấy được các sắc, cùng với chư Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo 
luận, Ta có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này thuộc Thiên chúng 
này, thuộc Thiên chúng này". Ta có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên 
này, do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy". Ta có 
thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm 
thọ khổ lạc như thế này"; Ta có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, 
tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này"; Ta có thể biết được chư 
Thiên ấy: "Chư Thiên này, trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay 
trước đây Ta có cùng ỏ với chư Thiên này"; như vậy, tri kiến của Ta được 
thanh tịnh hon trước". Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian sổng không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, Ta tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, Ta 
giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với các chư Thiên ấy: Ta biết được chư 



Thiên ấy ," Chư Thiên này thuộc Thiên chúng này, thuộc Thiên chúng này". 
Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do quả dị thục của nghiệp này, 
chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy". Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên 
này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này"; Ta biết được 
chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như 
thế này"; Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, trước đây Ta có cùng 
ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta không có ỏ cùng với chư Thiên này". 

6. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diễn tiến và thuộc 
thượng giới Thiên này không được khéo thanh tịnh noi ta, thời Ta không có 
xác chứng trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm Thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, rằng Ta đã chứng ngộ 
Vô Thượng Chánh Đắng Giác. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến 
gồm có tám diễn tiến và thuộc thượng giới Thiên này được khéo thanh tịnh 
nơi ta, thời Ta có xác chứng trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm 
Thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, 
rằng Ta đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đắng Giác. Tri kiến khởi lên nơi 
Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, không 
còn tái sanh nữa". 


(V) (65) Thắng Xứ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? 

2. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng đẹp xấu. Vị 
ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng 
xứ thứ nhất. 

3. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, không có hạn lượng đẹp 
xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là 
thắng xứ thứ hai. 

4. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc hạn lượng đẹp 
xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là 
thắng xứ thứ ba. 

5. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp 
xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là 
thắng xứ thứ tư. 



6. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy tưởng tri 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ năm. 

7. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy tưởng tri 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ sáu. 

8. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu 
đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ bảy. 

9. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc 
màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy tưởng tri 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ năm. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này là tám thắng xứ. 

(VI) (66) Các Giải Thoát 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. Thế nào là tám? 

2. "Tự mình có sắc, thấy các sắc". Đó là giải thoát thứ nhất. 

3. "Tưởng tri nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc". Đó là giải thoát thứ hai. 

4. "Chú tâm trên suy tưởng (sắc là) tịnh". Đó là giải thoát thứ ba. 

5. "Vượt khỏi hoàn toàn sắc tướng, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác 
ý đến các tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
Không vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ tư. 

6. "Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ ". Đó là giải thoát thứ năm. 

7. "Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ". Đó là giải thoát thứ sáu. 


8. "Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đó là giải thoát thứ bảy. 



9. "Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng. Đó là giải thoát thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. 

(VIII) (67) Phi Thánh Ngôn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám phi thánh ngôn này. Thế nào là tám? 

2. Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không 
biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không 
nghĩ, biết nói không biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám phi Thánh ngôn. 


(VIII) (68) Thánh Ngôn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào là tám? 

2. Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói 
không nghĩ, không biết nói không biết, thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ 
nói nghĩ, biết nói biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám Thánh ngôn. 

(IX) (69) Các Hội Chúng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hội chúng này. Thế nào là tám? 

2. Hội chúng Sát-đế-lỵ, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng 
Sa-môn, hội chúng Bốn Thiên vưong, hội chúng cõi trời Ba mưoi ba, hội 
chúng Màra, hội chúng Phạm thiên. 

3. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng trăm hội chúng Sát-đế- 
lỵ. Tại đấy, Ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có 
thảo luận; Tại đấy, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của Ta trở thành 
như của họ; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ta trở thành như 
của họ. Và Ta, với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ. Kh i Ta nói, họ không biết Ta là ai. Họ nói: "Người nói này 



là ai, Thiên nhân hay loài Người? Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, Ta biến mất. 
Kh i ta biến mất, họ không biết Ta là ai. Họ nói: "Người biến mất này là ai, 
Thiên nhân hay loài Người? " 

4. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng trăm hội họ Bà-la-môn, 
... hàng trăm hội chúng Gia chủ, ... hàng trăm hội chúng Sa-môn, ... hàng 
trăm hội chúng Bổn Thiên vưong, ... hàng trăm hội chúng cõi Trời Ba mưoi 
ba,... hàng trăm hội chúng Màra.... hàng trăm hội chúng Phạm thiên. Tại đấy, 
Ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận; tại 
đấy dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của Ta trở thành như của họ; 
giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ta trở thành như của họ. Và Ta, 
với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. 
Kh i Ta nói, họ không biết Ta là ai. Họ nói: "Người nói này là ai, Thiên nhân 
hay loài Người? ". Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, Ta biến mất. Kh i ta biến mất, họ không biết Ta 
là ai. Họ nói: "Người biến mất này là ai, Thiên nhân hay loài Người? " 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám hội chúng. 

(X) (70) Động Đất 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ỏ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi 
Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y và bát, vào Vesàli đế khất thực. 
Sau khi đi khất thực, ăn xong và trên đường khất thực trở về, Ngài nói với 
Tôn giả Ananda: 

2. - Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Càpàla đế nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. 

3. Thế Tôn đi đến đền Càpàla, sau khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

4. - Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền Udena! Khả ái thay 
đền Gotamaka! Khả ái thay đền Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! 
Khả ái thay đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai 
đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, này Ananda, người ấy có 



thể sống một kiếp hay một phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có 
thể sổng một kiếp hay một phần kiếp còn lại. 

Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng của Thế 
Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế 
Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện thệ hãy ở 
lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thưong tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài người", vì tâm của Tôn giả bị Ma vưong ám ảnh. 

5. Lần thứ hai Thế Tôn ... lần thứ ba, Thế Tôn nói vời Tôn giả Ananda: 

6. - Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền Udena! Khả ái thay 
đền Gotamaka! Khả ái thay đền Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! 
Khả ái thay đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai 
đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, này Ananda, người ấy có 
thể sổng đến một kiếp hay một phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã 
tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cồ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có 
thể sổng một kiếp hay một phần kiếp còn lại. 

Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng của Thế 
Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế 
Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện thệ hãy ở 
lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thưong tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài người", vì tâm của Tôn giả bị Ác Ma ám ảnh. 

7. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

-Này Ananda, hãy đi và làm những gì Thầy nghĩ là phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi, ngồi xuống một gốc cây, không xa Thế 

rp /V 

Tôn. 



8. Rồi Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, Ác ma nói với Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã 
nói: "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo của 
Ta chưa trỏ thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt 
được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy 
pháp, sở hành chon chánh, hành trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư 
trưởng của mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, 
phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có 
thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu". 

Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử 
tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe 
nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chon chánh, hành 
trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, chưa tuyên bố, 
thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng 
chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh 
pháp, có thể thuyết pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn Thế Tôn, nay Thế Tôn 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bac5h Thế Tôn, đây là 
lời Thế Tôn đã nói: "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin 
tưởng ... khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở thành, ... khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin 
tưởng, đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp, sở hành chon chánh, hành trì theo pháp; sau khi học hỏi 
như bậc Sư trưởng của mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, 
khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi nào có tà đạo 
khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thế thuyết 
pháp thần diệu". 

Bạch Thế Tôn, nay những cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành đệ tử tinh thông, 
có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chon chánh, hành trì theo pháp; 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, 
khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thể thuyết pháp thần 
diệu". 



Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã 
nói: "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa 
thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết giảng cho 
chư Thiên và loài Người 

Nay bạch Thế Tôn, Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy được thịnh đạt, phát 
triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết giảng cho chư Thiên và loài 
Người. Nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay 
đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 

- Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ! 

9. Và tại đền Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành (không 
duy trì mạng sống lâu hon nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa 
chấn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Lúc bấy giờ, 
Thế Tôn hiểu ý nghĩa sự kiện này, liền thốt ra lời cảm hứng như sau: 

Mạng sổng có hạn hay vó hạn 
Tu sĩ từ bỏ không kẻo dài 
Nội tâm an lạc, trú Thiền định 
Như thoát áo giáp tự ngã mang. 

10. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là lớn, đất chấn động này. 
Thật là to lớn, đất chấn động này, đại địa chấn động ghê rợn, tóc lông dựng 
ngược và sấm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động hiển 
lộ như vậy? " 

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: 

- Thật là lớn, đất chấn động này. Thật là to lớn, đất chấn động này, đại địa 
chấn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế 
Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động hiển lộ như vậy? 

11. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên, khiến đại địa chấn động. Thế 
nào là tám? 

12. Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở 
trên hư không. Này Ananda, đến thời gió lớn khởi lên, khi gió lớn thoi lên 



nước rung động, và khi nước rung động thì quả đất rung động. Đó là nhân 
thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. 

13. Lại nữa, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn có thần thông, tâm được 
tự tại, hay hàng chư Thiên có đại thần thông, có đại uy lực; những vị này tu 
tập địa tưởng có hạn, thủy tưởng vô lượng, vị ấy có thể khiến quả đất này 
rung động, chuyến động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ hai, 
duyên thứ hai, khiến đại địa chấn động. 

14. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát từ bỏ thân chư Thiên Tusità (Đâu-xuất), 
chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, 
chuyến động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba, khiến đại địa chấn động. 

15. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát, chánh niệm, tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai; 
khi ấy quả đất này rung động, chuyến động, chấn động mạnh. Này Ananda, 
đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư, khiến đại địa chấn động. 

16. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác; khi ấy quả đất này rung động, chuyến động, chấn động mạnh. Này 
Ananda, đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm, khiến đại địa chấn động. 

17. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyến bánh xe Pháp; khi ấy quả đất 
này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ 
sáu, duyên thứ sáu, khiến đại địa chấn động. 

18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ không 
duy trì mạng sống (thọ hành); khi ấy quả đất này rung động, chuyến động, 
chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại 
địa chấn động. 

19. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập Vô dư Niết-bàn; khi ấy quả đất 
này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ 
tám, duyên thứ tám, khiến đại địa chấn động. 

Này Ananda, có tám nhân này, tám duyên này khiến đại địa chấn động. 


—oOo— 



VIII. Phẩm Song Đôi 

(I) (71) Lòng Tin (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có lòng tin nhưng có giới; như vậy, vị ấy 
không đày đủ chi phần này. Do vậy, cần làm đầy đủ chi phần ấy: "Làm thế 
nào để ta được đầy đủ cả lòng tin và giới?". Và này các Tỷ-kheo, khi nào 
Tỷ-kheo có lòng tin và giới, như vậy, chi phần ấy được đầy đủ. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng không nghe nhiều; 
như vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi 
phần ấy: "Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều?" 
Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều; 
như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. 

3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, nhưng 
không thuyết pháp... có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng... sống 
với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng... vô úy thuyết 
pháp cho hội chúng, nhưng với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, chứng được có khó khăn, chứng được có mệt nhọc, chứng được có 
phí sức...; với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, 
nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như 
vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi 
phần ấy : "Làm thế nào để ta được đầy đủ lòng tin, có giới, có nghe nhiều, 
có thuyết pháp, có sống với hội chứng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 
với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?" Khi nào, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp có 
sống với hội chúng có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn Thiền thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do diệt tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn toàn 
và được viên mãn về mọi phưong diện. 


(II) (72) Lòng Tin (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nhưng không có giới; như vậy, vị 
ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào đế ta có lòng tin và có giới?" Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ- 
kheo có lòng tin và có giới; như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng không nghe nhiều... 
có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp... có thuyết pháp nhưng không sống 
với hội chúng... sống với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng... vô úy thuyết pháp cho hội chúng, nhưng đối với các tịch tịnh giải 
thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần...; Đối với 
các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm 
nhuần; nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; như vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho 
đầy đủ chi phần ấy: "Làm thế nào đế ta có được lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, là vị thuyết pháp sống với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng, với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với 
thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc,... chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú?" Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nghe 
nhiều, thuyết pháp, sống với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 
đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với 
thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc, ... chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn 
toàn và được viên mãn về mọi phương diện. 

(III) (73) Niệm Chết (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Gkỹakàvasatha. Tại đấy, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các Tỷ-kheo, các 
Thầy hãy tu tập niệm chết. 

3. Được nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết nhu thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng ta sống ngày và 
đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều nhu vậy. Nhu vậy, 
bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết nhu thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng ta sống trọn ngày, 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều nhu vậy. Nhu vậy, bạch 
Thê Tôn, con tu tập niệm chêt. 

5. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết nhu thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều nhu vậy. Nhu vậy, 
bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

6. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết nhu thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu sau: "Mong rằng, cho đến khi nào 
ta còn ăn một phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn". Con đã làm nhiều nhu vậy. Nhu vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 



- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng, cho đến khi nào 
ta còn ăn nửa phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng, cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu 
tập niệm chết. 

9. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong rằng, cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

10. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Cho đến khi nào sau khi thở 
vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời 
dạy của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
tu tập niệm chết. 

11. Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 



- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta 
sống ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta 
sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta sống 
trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy". Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta sống 
trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy". Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến 
khi nào ta còn ăn phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu 
tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ 
ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm 
nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
"Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho 
đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy"... 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho 
đến khi nào khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi 
ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, tu tập rất sắc 
sảo niệm chết đế đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải 
tu học như sau: "Hãy sống không phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo 
niệm chết, đế đoạn diệt các lậu hoặc". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(IV) (74) Niệm Chết (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Nàtika, tại Gkỹakàvasatha. Tại đấy, Thế Tôn nói 
với các Tỷ-kheo: 

- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Vậy tu tập niệm chết 
như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào đế đưa đến quả lớn, 
lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh bất tử? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy 
tư như sau: "Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có 
thể cắn ta; con bò cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có 
thể mệnh chung; như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té 



xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn. hay mật có thế khuấy động 
ta, đàm có thể khuấy động ta. Các gió nhu kiếm có thể khuấy động ta. Nguời 
có thể công kích ta, hay phi nhân có thể công kích ta, do vậy có thể làm ta 
mệnh chung. Nhu vậy sẽ là chuớng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ấy cần phải suy xét nhu sau: "Neu ta còn có những pháp ác, bất thiện chua 
đuợc đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chuớng ngại 
cho ta". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét nhu vậy, biết đuợc 
nhu sau: "Ta có những pháp ác, bất thiện chua đuợc đoạn tận, nếu ta lỡ 
mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chuông ngại cho ta", thời này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy, cần phải tận lực tác 
động uớc muốn, tinh tấn, tinh cần, nồ lực, không có thối chuyến chánh niệm 
và tỉnh giác. Ví nhu, này các Tỳ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời đế 
dập tằt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động uớc muốn, tinh tấn tinh 
cần nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải tận 
lực tác động uớc muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyến, 
chánh niệm, và tỉnh giác. Neu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết đuợc nhu 
sau: "Ta không có những pháp ác, bất thiện chua đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh 
chung đêm nay, chúng có thể là chuớng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong 
các thiện pháp. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy 
tu nhu sau: "Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có 
thể cắn ta; con bò cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có 
thể mệnh chung. Nhu vậy sẽ là chuông ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té 
xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn. hay mật có thế khuấy động 
ta, hay đàm có thể khuấy động ta. Các gió nhu kiếm có thể khuấy động ta. 
Nguời hay phi nhân có thể công kích ta. Và như vậy có thể làm ta mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta." 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: "Neu ta còn những 
pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, 
chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong 
khi suy xét như vậy biết được như sau: "Ta có những pháp ác, bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng 
ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, đế đoạn tận các pháp ác, bất 
thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực 
không có thối chuyến, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy đế đoạn tận các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động 



ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và 
tỉnh giác. Neu vị Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét biết được như sau: "Ta 
không có những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh 
chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học 
tập trong các thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm cho sung mãn như vậy, 
được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. 

(V) (75) Đầy Đủ (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 

2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng 
điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 

Tháo vát trong công việc, 

Không phỏng dật nhanh nhẹn, 

Sổng đời sổng thăng bằng, 

Giữ tài sản thầu được, 

Có tín, đầy đủ giới, 

Bổ thí, không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 

An toàn trong tương lai, 

Đây chính là tám pháp, 

Bậc tín chủ tầm cầu, 

Bậc chân thật tuyên bổ, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai, 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bổ thỉ tăng công đức 

(VI) (76) Đầy Đủ (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 



2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng 
điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bổ thí, đầy đủ trí tuệ. Này các 
Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ về tháo 
vát? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phàm làm nghề gì đế sinh sống, 
hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm nguời bắn cung, hoặc 
làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, nguời ấy thiện xảo, 
không biết mệt, biết suy tu phuong tiện vừa đủ đế tự làm và điều khiển 
nguời khác làm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ tháo vát. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ phòng hộ? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện nam tử, do tháo vát tinh 
tấn thâu hoạch đuợc, do sức mạnh cánh tay chất chứa đuợc, do mồ hôi đổ ra 
đúng pháp, thâu hoạch đuợc đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và 
bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị 
trộm cuớp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nuớc cuốn trôi, không bị các 
nguời con thừa tự không khả ái cuớp đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy 
đủ phòng hộ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là làm bạn với thiện? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại 
đấy có những gia chủ, hay con nguời gia chủ, những nguời trẻ đuợc nuôi lớn 
trong giới đức, hay những nguời lớn tuổi đuợc lớn lên trong giới đức, đầy đủ 
lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy 
đủ trí tuệ, vị ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với những nguời ấy. Với 
những nguời đầy đủ lòng tin, vị ấy theo học đầy đủ lòng tin; với những 
nguời đầy đủ bố thí, theo học đầy đủ bố thí; với những nguời đầy đủ trí tuệ, 
theo học đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi 
biết tài sản xuất, sinh sống một cách thăng bằng điều hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Nguời ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi 
trừ đi tiền xuất, còn lại nhu sau: không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ 
tiền nhập, còn lại nhu vậy". Ví nhu, này các Tỷ-kheo, nguời cầm cân hay đệ 
tử nguời cầm cân, sau khi cầm cân, biết rằng: "Với chừng ấy, cân nặng 
xuống; hay với chừng ấy, cân bổng lên". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện 
nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách 
điều hỏa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn, nguời ấy nghĩ rằng: 
"Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất còn lại nhu vậy; không phải 



là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn lại như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, nếu thiện nam tử này, tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi 
(hoang phí), thời người ta nói về người ấy như sau: "Người thiện nam tử này 
ăn tài sản của người ấy như người ăn trái cây sung". Này các Tỷ-kheo, nếu 
người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống co cực, thời 
người ta sẽ nói về người ấy như sau: "Người thiện nam tử này sẽ chết như 
người chết đói". Khi nào, này các Tỷ-kheo, sau khi biết tài sản nhập, sau khi 
biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bỏn xẻn, nghĩ rằng: "Như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền 
xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi trừ tiền nhập, còn lại 
như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nếp sống thăng bằng, điều hòa. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ lòng tin? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ 
Của Như Lai: "Đây là Thế Tôn... bậc Đạo Sư của chư Thiên và loài Người, 
Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là đầy đủ giới? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ không đắm 
say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ giới. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ bố thí? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ỏ gia đình, với tâm không bị 
cổlu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ 
bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ, trí tuệ? 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với Thánh thể nhập (quyết trạch), chon chánh, chấm dứt khổ đau. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

Thảo vát trong công việc, 

Không phỏng dật, nhanh nhẹn, 

Sổng đời sổng thăng bằng, 

Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đầy đủ giới, 

Bo thỉ không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 

An toàn trong tương lai, 

Đây chỉnh là tám pháp, 



Bậc tín chủ tâm câu, 
Bậc chân thật tuyên bổ, 
Đưa đến lạc hai đời, 
Hạnh phúc cho hiện tại, 
Và an lạc tương lai, 
Đây trú xứ gia chủ, 

Bo thỉ tăng công đức. 


(VII) (77) Dục 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả Tỷ-kheo". 

- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là tám? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi 
dưỡng, nhưng lợi dưỡng không đến. Do không được lợi dưỡng, vị ấy sầu 
muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, roi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, vị ấy 
được gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh 
tấn đế được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than khóc, bỏ 
roi diệu pháp. 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh 
tấn đế được lợi dưỡng. Do hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng khoi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, roi vào tình 
trạng đắm say, phóng dật. Đây gọi la Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, 
hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành 
đắm say, phóng dật và bỏ roi diệu pháp. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được 
lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, 



than van, khóc lóc, đập ngực, rơi và bât tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sông ham 
muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được 
lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than van và bỏ rơi diệu 
pháp. 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi 
dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái đắm say, phóng dật. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng; được lợi 
dưỡng, bị đắm say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh 
tấn đế được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được 
lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy. do không được lợi dưỡng, 
không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không 
rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo, sống ham muôn lợi 
dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi dưỡng; không được lợi 
dưỡng, không sầu muộn, không than van, và không bỏ rơi diệu pháp. 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn 
đế được lợi dưỡng. Do vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi 
dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không 
phóng dật, vị ấy không có rơi vào đắm say. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn đế được lợi 
dưỡng; được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi diệu 
pháp. 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi 
lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hắng hái, không phấn chấn, không 
tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy không được lợi 
dưỡng, không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống ước muốn 
lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi 
dưỡng; không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không bỏ 
rơi diệu pháp. 



10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có 
tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, 
không phấn chấn, không tinh tấn đế được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Vị 
ấy, với lợi dưỡng ấy, không đắm say, không phóng dật, không roi vào trạng 
thái đám say phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham 
muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn đế được 
lợi dưỡng; được lợi dưỡng, không đăm say, không phóng dật, không bỏ roi 
diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VIII) (78) Vừa Đủ 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền, thành tựu sáu pháp, Tỷ-kheo là vừa đủ, cho tự mình, là vừa 
đủ cho các kẻ khác. Thế nào là sáu? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng 
nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập 
bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp 
này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các 
người khác. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là 
vừa đủ cho các người khác. Thế nào là năm? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp được nghe; là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe...; làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là 
vừa đủ cho người khác. 



5. Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo , Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là bốn? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn, nắm được ý nghĩa trong 
các thiện pháp; là người thọ trì các pháp được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe; phát âm không tốt, lời nói 
không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích lý không minh 
xác; không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các kẻ khác. 

7. Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa 
đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; không là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe; phát âm tốt, lời nói tao 
nhã, phân minh, phát minh không bập bẹ, giải thích lý minh xác; có khả 
năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

9. Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ 
cho kẻ khác. Thế nào là ba? 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư 
ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe ... giải thích nghĩa lý không 
minh xác; không có khả năng thuyết giảng... làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các kẻ khác 



11. Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa 
đủ cho tự mình. Thế nào là ba? 


12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; không là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe ... giải 
thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng ... làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

13. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho người khác. Thế nào là hai? 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe ... giải 
thích nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng... làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác 

15. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ 
khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? 

16. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; không 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm 
tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý 
minh xác; có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vừa đủ cho người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

(IX) (79) Thối Đọa 



1. - Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 
Thế nào là tám? 


2. Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội 
chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, ưa thích giao 
thiệp, ưa thích lý luận. 

Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 

3. Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến không thối 
đọa. Thế nào là tám pháp? 

4. Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ 
nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, tiết độ trong ăn 
uống, không ưa thích giao thiệp, không ưa thích lý luận. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến không thối 
đọa. 


(X) (80) Tám Căn Cứ Đe Biếng Nhác và Tinh Tấn 

1. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này đế biếng nhác. Thế nào là tám? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, vị ấy nghĩ: "Có việc ta 
sẽ phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm 
xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn đế đạt được những gì 
chưa đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ nhất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy suy nghĩ: "Có 
việc ta đã làm, do ta đã làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống". Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng tinh tấn đế đạt những gì chưa đạt, đế chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ hai. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy 
nghĩ: "Có con đường ta sẽ phải đi. Neu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta 
hãy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ ba. 



5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo đã đi. Vị ấy suy nghĩ: 
"Ta đã đi con đường. Do ta đã đi con đường, nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy 
nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tư. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị 
trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy 
suy nghĩ: "Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được 
các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta mệt mỏi, không có 
thể chịu đựng. Vậy ta hãy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị 
trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy 
nghĩ: "Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại 
thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta nặng nề, không có thể chịu 
đựng, nặng nề như loại đậu bị ngâm nước. Vậy ta hãy nằm xuống". Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ biếng nhác thứ sáu. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. Vị ấy suy nghĩ: "Nay 
bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do đế nằm xuống, vậy ta hãy nằm 
xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ bảy. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh 
không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: "Ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không 
bao lâu, thân ta do bệnh bị yếu, không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm 
xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác. 

10. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này đế siêng năng. Thế nào là tám? 

11.0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy nghĩ: "Có việc 
ta sẽ phải làm. Neu ta làm việc, thời không dễ gì đế ta tác ý đến lời dạy của 
các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, đế đạt được những gì chưa 
đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn đế đạt được những gì chưa đạt, đế chứng 



đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ nhất. 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một công việc. Vị ấy suy nghĩ: 
"Ta đã làm một công việc. Do ta làm công việc, ta đã không có thế tác ý đến 
lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, đế đạt được 
những gì chưa đạt, đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn đế đạt được... chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ hai. 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy 
nghĩ: "Ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta đi con đường, không dễ gì đế ta 
tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn ... đế 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn đế đạt được... 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ ba. 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đi con đường. Vị ấy suy nghĩ: "Ta 
đã đi con đường. Do ta đi con đường, ta đã không có thể nghĩ đến lời dạy 
của các đức Phật. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn... đế chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn đế đạt được... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư. 

15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong 
thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. 
Vị ấy suy nghĩ: "Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận 
được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta (do vậy) được 
nhẹ nhàng, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn... đế chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn đế đạt được... chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 

16. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong 
thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy 
suy nghĩ: "Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn 
loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn. Thân ta có sức mạnh, có thể chịu 
đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn... đế chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn ... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ sáu. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một bệnh nhẹ. Vị ấy suy 
nghĩ: "Bệnh nhẹ này khoi lên noi ta. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này có thể 



tăng trưởng nơi ta. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tấn... chưa chứng ngộ". 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. 

18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh 
không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: "Ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không 
bao lâu. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này của ta có thế trở lại. Vậy trước hết, 
ta hãy bắt đầu tinh tấn đế đạt được những gì chưa đạt, đế chứng đắc những 
gì chưa chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu 
tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 


—0O0— 

IX. Phẩm Niệm 

(I) (81) Niệm 

1. - Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, này các Tỷ-kheo, với người không 
có chánh niệm, tỉnh giác, tàm quý đi đến hủy diệt. Khi tàm quý không có, 
này các Tỷ-kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. 
Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến 
hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy 
diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như 
thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến 
như thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán, ly tham không 
có, với người thiếu nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây 
ấy không đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành 
mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh giác không có, với 
người không có chánh niệm, tỉnh giác tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri 
kiến đi đến hủy diệt. 

2. Kh i chánh niệm, tỉnh giác có mặt, với người có chánh niệm, tỉnh giác, tàm 
quý đi đến đầy đủ. Khi tàm quý có mặt, này các Tỷ-kheo, với người đầy đủ 
tàm quý, chế ngự các căn, đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với 
người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với 
người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với 


người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như 
thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi 
đến đầy đủ. Khi nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly 
tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có 
cành và lá, các mầm non và lõi cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi 
cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh giác 
có mặt, với người đầy đủ chánh niệm, tỉnh giác... giải thoát tri kiến đi đến 
đầy đủ. 


(II) (82) Tôn Gỉả Punniya 

1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến... Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi 
Thế Tôn không thuyết pháp? 

2. - Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết kiến, Thế Tôn 
không có thuyết pháp. Khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và đi đến yết kiến, như 
vậy Thế Tôn có thuyết pháp. Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến 
yết kiến, nhưng không có hầu hạ, có hầu hạ nhưng không hỏi... có hỏi nhưng 
không lóng tai... có lóng tai nghe pháp, nhưng nghe pháp không có thọ trì... 
nghe pháp có thọ trì nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ 
trì... có suy nghĩ các pháp được thọ trì, nhưng sau khi biết nghĩa, sau khi biết 
pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Thế Tôn không thuyết pháp. Khi 
nào, này Punniya lòng tin , có đi đến yết kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lóng tai 
nghe, có thọ trì pháp, có suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì, sau khi biết 
nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, như vậy, Như Lai có 
thuyết pháp. 

Thành tựu những pháp này, này Punniya, nhất định Như Lai thuyết pháp. 

(III) (83) Cội rễ Của Sự Vật 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi: "Thưa Hiền giả, tất 
cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp 
lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì 
làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm 
tối thượng? Tất cả này pháp lấy gì làm lõi cây?" Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 



2. - Bạch Thế Tôn, đổi với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nưong tựa. Lành thay, Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhu sau: 

3. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi nhu sau: "Thua Hiền 
giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khỏi? Tất cả 
pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy 
gì làm thuợng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thuợng? Tất cả pháp lấy gì 
làm tối thuợng? Tất cả này pháp lấy gì làm lõi cây?" Đuợc hỏi vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy trả lời nhu sau: "Này chu Hiền, các pháp lấy dục làm căn 
bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. 
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thuợng thủ. Tất 
cả pháp lấy niệm làm tăng thuợng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thuợng. Tất cả 
pháp lấy giải thoát làm lõi cây". Đuợc hỏi nhu vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy nhu vậy. 

(IV) (84) Đại Ăn Trộm 

1. - Thành tựu tám chi phần, này các Tỷ-kheo, nguời ăn trộm lớn mau chóng 
đi đến đuờng cùng, không tồn tại lâu dài. Thế nào là tám? 

Đập nguời không đập, lấy trộm không đế lại cái gì, giết nữ nhân, hiếp dâm 
thiếu nữ, xâm phạm nguời xuất gia; xâm phạm ngân khố của vua; làm việc 
quá gần nhà, và không khéo cất giấu. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, nguời ăn trộm lớn mau chóng 
đi đến đuờng cùng, không tồn tại lâu dài. 

3. Thành tựu tám chi phần, này các Tỷ-kheo, nguời ăn trộm lớn không mau 
chóng đi đến đuờng cùng, tồn tại đuợc lâu dài. Thế nào là tám? 

4. Không đập nguời không đập, lấy trộm có đế lại cái gì, không giết nữ 
nhân, không hiếp dâm thiếu nữ; không xâm phạm nguời xuất gia, không 



xâm phạm ngân khố của vua, không làm việc quá gần nhà, và khéo léo cất 
giấu. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, một nguời ăn trộm không 
mau chóng đi đến đuờng cùng, tồn tại đuợc lâu dài. 

(V) (85) Ngưòi Sa Môn 

1. - Sa-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Nhu Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Bà-la-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Nhu Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bậc Chánh trí, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Duợc su là đồng nghĩa 
với Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bậc Ly cấu, này các Tỷ-kheo, 
là đồng nghĩa với Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bậc Có trí, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Nhu Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Bậc Giải thoát, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Nhu Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. 

Sa-môn đạt được gì, 

Phạm chỉ thành mãn gì, 

Bậc Chánh trí đạt gì, 

Bậc Dược sư vô thượng, 

Bậc Ly cấu đạt gì. 

Bậc Vô cấu thanh tịnh, 

Bậc Trí đạt được gì, 

Bậc Giải thoát vô thượng. 

Trong chiến trận Ta thẳng, 

Giải thoát khỏi triền phược, 

Voi toi thượng nhiếp phục, 

Ta, vô học, tịch tịnh. 

(VI) (86) Đảnh Lễ 

1. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với chúng Tỷ- 
kheo, đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Icchànangala. 
Tại đấy, Thế Tôn trú ở Icchànangala, tại khu rừng Icchànangala. 

2. Các Bà-la-môn gia chủ trú ỏ Icchànangala đuợc nghe: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay đã đến Icchànangala, trú ở 
Icchànangala, tại khu rừng Icchànangala, những tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
đuợc truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, Điều 



Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn... Lành thay, nếu được yết 
kiến một bậc A-la-hán như vậy." Rồi Bà-la-môn gia chủ sau khi đêm ấy đã 
mãn, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến Icchànangala, 
sau khi đến, đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng làm ồn ào. 

3. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn 
giả Nàgita: 

- Này Nàgita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những hàng cá, với đống cá 
lớn? 

- Các người ấy, bạch Thế Tôn là các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangala đang 
đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 

- Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có 

liên hệ gì với Ta. Này Nàgita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có 

mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác 

lạc mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được 
không phí sức, hãy đế họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, 
cung kính, danh văn lạc ấy. 

- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện Thệ hãy chấp nhận. 
Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chồ nào, 
tại chỗ ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với 
tâm hướng về Ngài. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được chảy tùy 
theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại 
chồ ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở tại thị trấn và quốc độ cũng sẽ đi đến, với 
tâm hướng về Ngài. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của 

rp 1 Ạ p-p Ạ 

Thê Tôn. 

- Này Nàgita, Ta không có liên hệ với danh vọng và danh vọng không có 

liên hệ gì với Ta. Này Nàgita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có 

mệt nhọc, tìm được có phí sức an lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; 

còn Ta, Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm 
được không phí sức, hãy đế họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Này Nàgita, một số chư Thiên tìm được 
có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viễn ly 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta, Ta đã tìm được không có khó khăn, 
tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Này Nàgita, khi 
nào các Thầy họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp 



sống hội chúng, thời Ta suy nghĩ như sau: "Thật vậy, các Tôn giả này của Ta 
tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, 
viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc này; còn Ta, Ta đã tìm được không có 
phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Cho nên các Tôn 
giả của Ta mới họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp 
sống hội chúng". 

4. Này Nàgita, khi nào Ta thấy các Tỷ-kheo, choi giỡn lấy ngón tay đâm 
thọc nhau. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Thật vậy, các Tôn giả này của 
Ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an 0 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được... chánh 
giác lạc. Cho nên các Tôn giả của Ta mới choi giỡn lấy ngón tay đâm thọc 
nhau". 

5. Ớ đây, này Nàgita, khi Ta thấy các Tỷ-kheo sau khi ăn cho đến thỏa mãn, 
cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về 
xúc, lạc về ngủ, khi ấy, này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Thật sự, các Tôn 
giả này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an 
ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta thời chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức an ổn 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; vì rằng các Tôn giả này, sau khi 
ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào 
lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ". 

6. Ớ đây, này Nàgita, khi ta thấy Tỷ-kheo trú ở cuối làng, đang ngồi Thiền 
định. Này Nàgita, rồi Ta suy nghĩ: "Nay người giữ khu vườn sẽ đến quấy 
rầy, hay một Sa-di sẽ làm vị ấy từ bỏ Thiền định". Do vậy, này Nàgita, Ta 
không hoan hỷ Tỷ-kheo ấy trú ở cuối làng. 

7. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỷ-kheo trú ở rừng đang ngồi ngủ gục ở 
trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Nay Tôn giả này khi đoạn trừ 
được buồn ngủ và mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm". 
Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở trong rừng. 

8. Ớ đây, này Nàgita. Ta thấy Tỷ-kheo sống ỏ rừng đang ngồi không Thiền 
định ỏ trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Nay, vị Tôn giả này sẽ 
định tĩnh tâm chưa được Thiền định, và sẽ bảo vệ tâm đã được Thiền định". 
Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở trong rừng. 

9. Ớ đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo ngồi Thiền định ỏ trong rừng. Này 
Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Nay Tôn giả này sẽ giải thoát tâm chưa được 



giải thoát hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát". Do vậy, này Nàgita, Ta 
hoan hỷ với Tỷ-kheo sổng ở trong rừng. 


Khi nào, này Nàgita, Ta đi trên đường, không thấy một ai ở phía trước hay ỏ 
phía sau, này Nàgita, khi ấy, Ta cảm thấy sảng khoái cho đến vấn đề đại, 
tiểu tiện. 


(VII) (87) Bình Bát 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật úp bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào là tám? 

2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, cố gắng đem lại bất lợi cho 
các Tỷ-kheo, cố gắng đuổi các Tỷ-kheo không cho trú ở, mắng nhiếc chỉ 
trích các Tỷ-kheo, làm ly gián giữa các Tỷ-kheo, hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp, hủy báng Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật úp bình bát của một cư 
sĩ thành tựu tám pháp này. 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thế lật ngửa bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào là tám? 

4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, không cố gắng đem lại 
bất lợi cho các Tỷ-kheo, không cố gắng đuổi các Tỷ-kheo, không cho trú ở, 
không mắng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo, không làm ly gián giữa các Tỷ- 
kheo, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật ngửa bình bát của một 
nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. 

(VIII) (88) Phản Đối 

1. - Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
muốn, có thể nói lời phản đổi. Thế nào là tám? 


2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các 
gia chủ, nhiếc mắng chỉ triùch các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy 
báng Phật, hủy báng Pháp, phỉ báng chúng Tăng, thấy người ấy tại các chỗ 
không xứng đáng. 



Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo muốn, 
có thể nói lời phản đối. 

3. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
muốn, có thể nói lời tùy thuận. Thế nào là tám? 

4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không cố gắng đem lại 
bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, không làm 
ly gián giữa các gia chủ, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng, 
thấy người ấy tại các chỗ xứng đáng. 

Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
muốn, có thể nói lời tùy thuận. 

(IX) (89) Buộc Tội 

1. - Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể làm Yet-ma buộc tội. Thế nào là tám? 

2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các 
gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy 
báng chúng Tăng, không thực hiện lời hứa đúng pháp cho các gia chủ. 

Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể làm Yet-ma buộc tội. 

3. Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể giải tỏa buộc tội Yet-ma. Thế nào là tám? 

4. Không cô gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không cố gắng đem lại 
bất lợi cho các gia chủ, không cố gắng ly gián giữa các gia chủ, không hủy 
báng Phật, không hủy báng Pháp, không hủy báng chúng Tăng, thực hiện lời 
hứa đúng Pháp cho các gia chủ. 

Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tăng 
muốn, chúng Tăng có thể giải tỏa buộc tội Yet-ma. 

(X) (90) Hành Xử Đúng Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội Yet-ma, cần phải chon 
chánh hành xử với vị ấy, theo tám pháp: Không cho pháp truyền đại giới, 



không cho vị ấy y chỉ, không cho Sa-di hầu hạ, không cho phép được nói gì 
với Tỷ-kheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới các Tỷ-kheo-ni, 
không được hưởng các quyết định của Tăng chúng, không được đặt trong 
một vị trí đặc biệt nào, không được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội Yết-ma, cần phải chon 
chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp này. 

(X) (90b) Một số Nữ Cư Sĩ 

Bojjhà, Sirimà, Padumà, Sudhanà, Manujà, Uttarà, Muttà, Khemà, Somà 
Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, Mallikà, Tissà, mẹ của Tissà, Sonà, mẹ Cunda 
Sonà, Kànà, mẹ của Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, mẹ của Migàra, 
nữ cư sĩ Khujjuttarà và Sàmavatì, Suppavàsà, người thiếu nữ Koliya, nữ cư 
sĩ Suppiyà, nữ gia chủ mẹ của Nakula. 


—0O0— 

X. Tham Ái 

(I) (1) Thắng Tri Tham Ái (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là tám? 

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

(I) (1) Thắng Tri Tham Ái (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là tám? 

2. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị 
ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng 
xứ thứ nhất. 


3. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc không có hạn lượng, 
đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". 
Đó là thắng xứ thứ hai. 

4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". 
Đó là thắng xứ thứ ba. 

5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp 
xấu. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó 
là thắng xứ thứ tư. 

6. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ năm. 

7. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ sáu. 

8. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, 
tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ bảy. 

9. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, 
tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thăng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

(III) (3) Thắng Tri Tham Ái (3) 

1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 
Thế nào là tám? 

2. Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại 
sắc; chú tâm trên suy tưởng (sắc là) tịnh. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, 
diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những khác biệt với suy tư hư 
không là vô biên, chúng và trú Không vô biên xứ, với suy tư "Thức là vô 
biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
với suy tư "không có vật gì", chúng và trú Vô sở hữu xứ. Vượt khỏi hoàn 



toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 

(IV) (4) Tham Ái 

- Muốn liễu tri tham ái... muốn tận diệt tham ái... muốn đoạn tận tham ái... 
muốn trừ diệt tham ái... muốn hủy diệt tham ái... muốn ly tham tham ái... 
muốn đoạn diệt tham ái... muốn trừ khử tham ái... muốn từ bỏ tham ái, tám 
pháp này cần phải tu tập. 


(V) (5) Các Pháp Khác 

- Đối với sân... đối với si... đối với phẫn nỗ... đối với hiềm hận... đối với giả 
dổi... đối với não hại... đối với tật đố... đối với xan lẫn... đối với man trá... 
đối với phản bội... đối với ngoan cố.... đối với bồng bột nông nổi... đối với 
mạn... đối với tăng thượng mạn... đối với đắm say... Muốn thắng tri phóng 
dật... muốn liễu tri... muốn diệt tận... muốn đoạn tận... muốn trừ diệt... muốn 
hủy diệt... muốn ly tham... muốn đoạn diệt... muốn trừ khử... muốn xóa bỏ 
phóng dật, tám pháp này cần phải tu tập. 

- 00 O 00 - 

Chương IX Chín Pháp 
I. Phẩm Chánh Giác 
(I) (1) Chánh Giác 


1. - Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. 
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo,". - "Bạch Thế Tôn". 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: "Thưa chư Hiền, 
các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y đế tu tập?" 

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như 
thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy 
Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nưong tựa. Thật lành thay, bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế 
Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: "Thưa chư Hiền, 
các pháp chánh giác phần, lấy gì làm sở y đế tu tập?" Được hỏi vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Ở 
đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện. Này chư Hiền, đây là sở y thứ nhất đế tu tập các pháp chánh 
giác phần". 

4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này chư Hiền, đây là 
sở y thứ hai đế tu tập các pháp chánh giác phần. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có định, câu chuyện này có khả năng 
đoạn giảm hướng thượng đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, 
luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn tinh 
cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải 
thoát tri kiến, những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức. Này chư Hiền, đây là sở y thứ ba 
đế tu tập các pháp chánh giác phần. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn đế đoạn tận các 
pháp bất thiện, đế thành tựu các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ 
gánh nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây là sở y thứ tư đế tu tập 
các pháp chánh giác phần. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và 
diệt, với Thánh thể nhập (quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền, đây là sở y thứ năm đế tu tập các pháp chánh giác phần. 



8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các lồi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng 
đoạn giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận về ít dục... những câu chuyện 
như vậy, có được không khó khăn, có không không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu 
với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ sống tinh cần 
tinh tấn đế đoạn tận các pháp bất thiện... trong các thiện pháp. Này các Tỷ- 
kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với 
thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và 
diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường chon chánh đoạn tận khổ đau. 

Và này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo ấy đã trú trong năm pháp này, bốn pháp 
nữa cần phải tu tập. cần phải tu tập tưởng bất tịnh đế đoạn tận tham ái, cần 
phải tu tập từ tâm đế đoạn tận sân, cần phải tu tập niệm hoi thở vô, hoi thở ra 
đế cắt đứt tầm, cần phải tu tập tưởng vô thường đế phá hoại ngã mạn. Này 
các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú; 
với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại, đạt 
được Niết-bàn. 


(II) (2) Y Chỉ 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói lên như vậy. Bạch Thế 
Tôn cho đến như thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ? 

2. - Neu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện tu tập thiện, như vậy, với 
vị ấy, bất thiện được đoạn tận. Neu Tỷ-kheo y chỉ tàm (xấu hổ)... nếu Tỷ- 
kheo y chỉ sợ hãi... nếu Tỷ-kheo y chỉ tinh tấn... nếu Tỷ-kheo y chỉ trí tuệ, 
đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy, bất thiện được đoạn tận. 
Như vậy Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện, khi bất thiện 
ấy được thấy với Thánh trí tuệ và được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, sau khi 
Tỷ-kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. 
Thế nào là bốn? 



3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi cân nhắc (ước lượng), thực hành 
một sự, sau khi cân nhắc, kham nhẫn một sự, sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, 
sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy 
đủ y chỉ. 


(III) (3) Tôn Gỉa Meghiya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả 
Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Jantu đế khất thực. 

- Này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là họp thời. 

2. Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng Jantu đế 
khất thực. Sau khi khất thực ở làng Jantu xong, sau buổi ăn, trên con đường 
khất thực trỏ về, đi đến bờ sông Kimikàlà, trong khi bộ hành, đi bách bộ qua 
lại trên bờ sông Kimikàla, Tôn giả Meghiya thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả 
ái. Thấy vậy Tôn giả suy nghĩ: "Rừng xoài này thật là đẹp đẽ khả ái. Vậy 
thật là vừa đủ đế cho thiện nam tử ưa thích tinh cần đế tinh cần, và nếu Thế 
Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần". 

3. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên. Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát và đi vào làng 
Jantu đế khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất 
thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikàlà. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành, đi 
bách bộ qua lại trên bờ sông Kimikàlà, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả 
ái. Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: "Rừng xoài này thật đẹp đẽ, khả ái. Vậy 
thật là vừa đủ cho thiện nam tử ưa thích tinh cần đế tinh cần, và nếu Thế Tôn 
chấp thuận ta, ta sẽ đi đến rừng xoài ấy đế tinh cần". 

- Hãy chờ đợi này Meghiya cho đến khi một Tỷ-kheo khác có mặt, vì chúng 
ta chỉ có một mình. 

4. Lần thứ hai, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không 
có cái gì cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có 
sự việc cần phải làm thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã 
làm. Neu Thế Tôn chấp thuận con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy đế tinh cần. 

- Hãy chờ đợi này Maghiya, cho đến khi một Tỷ-kheo khác có mặt, vì chúng 
ta chỉ có một mình. 

5. Lần thứ ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái 
gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Neu Thế Tôn chấp thuận con, con sẽ đi 
đến rừng xanh xoài ấy để tinh cần. 

- Này Meghia, khi Thầy đã nói tinh cần, thời chúng ta có thể còn nói gì nữa? 
Vậy này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời. 

6. Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu huớng về Ngài, ra đi đến rừng xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng 
xoài, rồi ngồi nghỉ ban ngày duới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya 
trú trong rừng ấy, phần lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân 
tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ nhu sau: "Thật vi diệu thay, 
thật hy hữu thay. Ta vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Nhung ba ác bất thiện tầm này xâm nhập tức là dục tầm, sân tầm, hại 
tầm". 

7. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm 
hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ nhu 
sau: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Nhung ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là 
dục tầm, sân tầm, hại tầm". 

- Này Meghiya, với tâm giải thoát chua đuợc thuần thục, năm pháp đua đến 
thuần thục. Thế nào là năm? 

8. Ớ đây, này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện. Này Meghiya, với tâm giải thoát chua đuợc thuần thục, đây 
là pháp thứ nhất đua đến thuần thục. 



9. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo vệ sự bảo vệ của 
giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Meghiya, với tâm 
giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. 

10. Lại nữa, này Meghiya, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm (hướng 
thượng) đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ít dục, luận về biết đủ, luận 
về viễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận 
về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu 
chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây 
là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. 

11. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn đế đoạn tận các 
pháp bất thiện, đế được đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì không từ bỏ 
gánh nặng trong các thiện pháp. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được 
thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. 

12. Lại nữa, này Meghiya, có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với 
Thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này Meghiya, với tâm 
giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. 

13. Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ sống có giới, được bảo vệ với sự 
bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 

Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp 
với thiện, được chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm 
(hướng thượng) như luận về ít dục... Những câu chuyện như vậy có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với 
thiện, được chờ đợi như sau: Vị ấy sẽ sống tinh cần tinh tấn... không từ bỏ 
trách nhiệm trong các thiện pháp. Này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: Vị ấy sẽ có 
trí tuệ... chon chánh đoạn tận khổ đau. Và này Meghiya, khi Tỷ-kheo ấy đến 
trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập: tu tập tưởng bất tịnh 
đế đoạn tận tham ái, tu tập từ bi đế đoạn tận sân, tu tập niệm hoi thở vô hoi 
thở ra đế cắt đứt tầm, tu tập tưởng vô thường đế phá hoại ngã mạn. Này 
Meghiya, với Tỷ-kheo có tưởng vô thưởng, tưởng vô ngã được tồn tại. Có 



tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được Niết- 
bàn. 


(IV) (4) Tôn Giả Nandaka 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, trong khu vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nandaka đang thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo trong hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ. 

2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, 
sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. 
Biết được bài giảng đã chấm dứt, Thế Tôn đằng hắng và gõ vào then cửa. 
Các Tỷ-kheo ấy mỏ cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào hội trường và 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Nandaka: 

- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã giảng cho các Tỷ-kheo! 
Lưng Ta đã mỏi khi đứng ỏ ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lấy làm bối rối bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa. Nếu 
chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài 
như vậy. 

Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rối của Tôn giả Nandaka liền nói với Tôn 
giả Nandaka: 

- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thật là xứng đáng cho các thiện nam 
tử các Thầy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các 
Thầy ngồi lại với nhau đế nghe pháp. Này Nandaka, khi các Thầy hội họp 
với nhau, này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ yên lặng 
của bậc Thánh. Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin nhưng không có giới, như 
vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi 
phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và khi nào, này 
Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần 
ấy. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, nhưng nội tâm không 
được tịnh chỉ; như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải 
làm cho đầy đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới và có 
nội tâm tịnh chỉ?". Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và 



có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, 
Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nội tâm được tịnh chỉ, nhưng không được 
tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy, vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do 
vậy, cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy 
đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh 
chỉ, và có được tăng thượng tuệ pháp quán?" Và khi nào, này Nandaka, Tỷ- 
kheo có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng thượng 
tuệ pháp quán, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngồi 
đứng dậy, bước vào tinh xá. 

4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao lâu gọi các Tỷ-kheo: 

- Này, này chư Hiền, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết trinh Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ chồ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. 
"Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với chi 
phần ấy". 

Này chư Hiền, có năm lợi ích này, do nghe pháp đúng thời và luận đàm về 
pháp đúng thời. Thế nào là năm? 

5. Ớ đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, so thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, vị Tỷ-kheo 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đầy đủ trong 
sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo Sư, thích ý, kính trọng và 
noi gưong theo. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ nhất, do đúng thời nghe 
pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 

6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, so thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn., đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, 
nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo so 
thiện... đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ 
trì về pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng thời nghe pháp, 
đúng thời đàm luận về pháp. 

7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, so thiện... 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, vị ấy 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo so thiện... đầy đủ trong sạch, này chư Hiền, 
nhiều như vậy, như vậy, vị ấy, sau khi thể nhập nghĩa cú thâm sâu trong 



pháp ấy, vị ấy thấy. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp đúng 
thời và đàm luận về pháp đúng thời. 

8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, vị ấy 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, 
như vậy, các vị đồng Phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, nghĩ rằng: 
"Vị ấy đã chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ tư, do nghe 
pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 

9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Ớ đây, ở đây các Tỷ- 
kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng 
an ổn, khỏi các khổ ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tinh tấn đế chứng 
đạt được những gì chưa được chứng đạt, đế chứng đắc những gì chưa được 
chứng đắc, đế chứng ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các Tỷ-kheo 
nào ở đây là các bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy sau khi nghe pháp, sống 
chú tâm vào hiện tại lạc trú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe 
pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 

Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng thời, và do đàm luận về 
pháp đúng thời. 


(V) (5) Những Sức Mạnh 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. Thế nào là bốn? 

2. Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là tuệ lực? 

3. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện; những pháp nào thiện 
được xem là thiện; những pháp nào có tội được xem là có tội; những pháp 
nào vô tội được xem là vô tội, những pháp nào đen được xem là đen; những 
pháp nào trắng được xem là trắng; những pháp nào không nên thực hiện 
được xem là không nên thực hiện; những pháp nào nên thực hiện được xem 
là nên thực hiện; những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là 



không xứng đáng bậc Thánh; những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, 
khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 

4. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện; những pháp nào có tội 
được xem là có tội; những pháp nào đen được xem là đen; những pháp nào 
không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện; những pháp nào 
không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh. Đối 
với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm đế 
đoạn tận. Những pháp nào thiện được xem là thiện; những pháp nào vô tội 
được xem là vô tội, những pháp nào trắng được xem là trắng; những pháp 
nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện; những pháp nào xứng đáng 
bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên 
ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm đế chứng được. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tấn lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử thành tựu thân nghiệp vô tội, thành 
tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý nghiệp vô tội. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là vô tội lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 

6. Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ-kheo, là pháp thí. Tối 
thượng trong các loại ái ngữ, này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho 
những ai hy cầu và lóng tai nghe. Tối thượng trong các lợi hành, này các Tỷ- 
kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ 
lòng tin; đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ 
giới; đối với người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố thí; đổi với 
người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc Dự Lưu với bậc Dự Lưu, bậc 
Nhất Lai với bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai với bậc Bất Lai, bậc A-la-hán với 
bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. 

Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 



7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử vượt qua năm 
sợ hãi. Thế nào là năm? 


8. Sợ hãi về sinh sống, sợ hãi về tiếng đồn xấu, sợ hãi về xấu hổ trong hội 
chúng, sợ hãi về chết, sợ hãi về ác thú. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ấy 
thẩm sát như sau: 

9. "Ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sổng. Vì sao ta sẽ sợ sự sợ hãi về sinh 
sống? Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ 
ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ biếng nhác có thế sợ hãi sự sợ 
hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thế sợ 
hãi sự sợ hãi về sinh sổng. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
sinh sống. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đồn xấu... Ta không có sợ sự sợ 
hãi về xấu hổ trong hội chúng... Ta không có sợ sự sợ hãi về chết... Ta không 
có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô 
tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ 
biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, 
ý nghiệp có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi 
sự sợ hãi về ác thú." 

Thành tựu bốn lực ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử vượt qua năm sự sợ hãi 
này. 


(VI) (6) Cần Phải Thân Cận 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này chư Hiền". - "Thưa Hiền 
giả". Các không ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như 
sau: 

2. - Này chư Hiền, con người cần phải được tìm hiểu trên hai phưong diện: 
cần phải thân cận hay không cần phải thân cận. Y áo, này chư Hiền, cần phải 
tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. Sàng tọa, này 
chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng 
hay không cần sử dụng. Làng và thị trấn, này chư Hiền, cần phải được tìm 
hiểu trên hai phương diện: cần tìm đến hay không cần tìm đến. Quốc độ, này 
chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần được tìm hay 
không cần được tìm. 



3. Con người, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: 
cần phải thân cận hay không cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do 
duyên gì, được nói đến như vậy? 

Ớ đây, khi biết được về một người như sau: "Người này, nếu ta thân cận, 
thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Các vật 
dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách khó 
khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". Đổi với một 
người như vậy, này chư hiền, bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần phải 
bỏ đi, không được theo người ấy. Ớ đây, khi biết được một người như sau: 
"Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải 
có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, không đi đến 
tu tập viên mãn". Đối với một người như vậy, này chư Hiền, sau khi tính 
toán, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ớ đây, khi 
biết được một người như sau: "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện giảm thiếu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật dụng cần thiết cho 
đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục 
đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của Sa- 
môn hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". Này chư Hiền, đối với một người như 
vậy, sau khi tính toán, cần phải theo người ấy, không được bỏ đi. Ớ đây, sau 
khi biết được một người như sau: "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp 
bất thiện giảm thiếu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật dụng cần thiết 
cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. 
Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích 
của Sa-môn hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". Này chư Hiền, đối với một 
người như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, dầu có bị 
từ chối. 

Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần 
được thân cận và không cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên này được nói đến. 



4. Y áo, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phưong diện: cần 
được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến? 

Ớ đây, sau khi biết được về y như sau: "Neu ta sử dụng y này, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; y như vậy không nên sử dụng". 
Ớ đây, sau khi biết được về y như sau: "Neu ta sử dụng y này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử dụng". 

Này chư Hiền, y áo cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần được 
sử dụng hay không cần được sử dụng, được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 

5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương 
diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? 

Ớ đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thự như sau: "Neu ta sử dụng đồ ăn 
khất thực này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; đồ 
ăn khất thực như vậy không nên sử dụng". Ớ đây, sau khi biết được về đồ ăn 
khất thực như sau: "Neu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện 
đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; đồ ăn khất thực như vậy nên sử 
dụng". 

Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu biết theo hai phương 
diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy, do duyên này được nói đến. 

6. Sàng tọa, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần 
được sử dụng hay không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến? 

Ớ đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: "Neu ta sử dụng sàng tọa này, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; sàng tọa như vậy 
không nên sử dụng". Ớ đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: "Neu ta 
sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; sàng tọa như vậy nên sử dụng". 

Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần 
được sử dụng hay không cần được sử dụng được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 



7. Làng, thị trấn, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương 
diện: cần tìm đến và không cần được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến? 

Ớ đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: "Neu ta tìm đến làng, thị 
trấn này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; làng và 
thị trấn như vậy không nên được tìm đến". Ớ đây, sau khi biết được về làng, 
thị trấn như sau: "Neu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp bất thiện đoạn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng; Làng thị trấn như vậy cần được tìm đến". 

Này chư Hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: 
cần được tìm đến hay không cần được tìm đến, được nói đến như vậy, do 
duyên này được nói đến. 

8. Quốc độ, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần 
được tìm đến và không cần tìm đến đã được nói như vậy. Do duyên gì được 
nói đến? 


Ớ đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: "Neu ta tìm đến quốc độ này, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; quốc độ như vậy 
không nên được tìm đến". Ớ đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 
"Neu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện 
tăng trưởng; như vậy nên được tìm đến". 

Này chư Hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: nên 
được tìm đến hay không nên được tìm đến, được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 


(VII) (7) Du Sĩ Sutavà 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta. Rồi du sĩ Sutavà đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, du sĩ Sutavà và bạch Thế Tôn; 

2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Giribbaja. Tại 
đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ 
miệng Thê Tôn: 



"Này Sutavà, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
đuợc, hữu kiết sử đã đoạn tận, chon chánh giải thoát; vị ấy không có thể làm 
năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể có ý đoạt mạng sống 
của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể lấy của 
không cho đuợc gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có 
thể hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể biết mà 
nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể huởng thọ các dục 
do các đồ cất chứa đem lại, nhu truớc còn làm gia chủ". Bạch Thế Tôn, nhu 
vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời 
Thế Tôn dạy hay không? 

3. - Thật vậy, này Sutavà, nhu vậy Thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo 
tác ý, khéo thọ trì. Xua kia, và cả nay nữa, này Sutavà, Ta đã nói nhu sau: 
"Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên 
mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt đuợc, 
hữu kiết sử đã đoạn tận, chon chánh giải thoát, vị ấy không có thể vi phạm 
năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý đoạt tận các lậu 
hoặc không thể lấy của không cho đuợc gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc không có thể hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
huởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, nhu truớc còn làm gia chủ; 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể đi đến dục; Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc không có thể đi đến sân; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến si; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể đi 
đến sợ hãi". Xua kia và cả nay nữa, Ta nói nhu sau: "Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt đuợc, hữu kiết sử đã đoạn tận, 
chon chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm năm sự". 

(VIII) (8) Du Sĩ Sajjha 


1. Nhu vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vuong Xá), tại núi Gijjhakùta. Rồi du sĩ 
Sajjha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm xã giao, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sajjha bạch Thế Tôn: 



2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Giribaja. Tại 
đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ 
miệng Thê Tôn. 

" Này Sajjha, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn các lậu hoặc, Phạm 
hạnh đã thành, việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
đuợc, hữu kiết sử đã đoạn tận, chon chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi 
phạm năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý đoạt 
mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có 
thể lấy của không cho, đuợc gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, không có thế hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không 
có thể biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể 
huởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, nhu truớc làm gia chủ". Bạch 
Thế Tôn, nhu vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, 
khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? 

3. - Thật vật, này Sajjha, nhu vậy Thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo 
tác ý, khéo thọ trì. Xua kia và cả nay nữa, này Sajjha, Ta đã nói nhu sau: 

"Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên 
mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt đuợc, 
hữu kiết sử đã đoạn tận, chon chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm 
chín sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý đoạt mạng sống 
của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể lấy của 
không cho, đuợc gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có 
thể hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà 
nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thế huởng thọ các dục 
do các đồ cất chứa đem lại, nhu truớc còn làm gia chủ. Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc không có thể phủ nhận Phật; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể phủ nhận Pháp; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
phủ nhận chúng tăng; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể phủ 
nhận Học pháp". 

- Xua kia và cả nay nữa, Ta tuyên bố nhu sau: 

"Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên 
mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt đuợc, 
hữu kiết sử đã đoạn tận, chon chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm 
chín sự". 


(IX) (9) Các Hạng Ngưòi 



1. - Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nào là chín? 

2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc A-la-hán quả; bậc Bất lai, bậc 
đã hướng đến chứng đắc quả Bất lai; bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng 
đắc quả Nhất lai; bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; kẻ 
phàm phu. 

Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

(X) (10) Đáng Cung Kính 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này đáng được cung kính, đáng 
tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
Thế nào là chín? 

2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la-hán; bậc Bất lai, bậc 
đã hướng đến chứng đắc qủa Bất lai; bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng 
đắc quả Nhất Lai, bậc Dư lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; bậc 
chuyển tánh (gotrabhù). 


—oOo— 

II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử 

(I) (11) Sau Khi An Cư 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindikam, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sàvatthi. Bạch Thế 
Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ. 

- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hop thời. 

Rồi Tôn giả Sàriputta từ chồ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi không bao lâu, bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành không 
có xin lồi con. 

Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 

- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: "Thua Hiền giả, 
bậc Đạo Su cho gọi Hiền giả". 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói 
với Tôn giả Sàriputta: 

- Thua Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Su cho gọi Hiền giả. 

- Thua vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà 
Moggallàna và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá 
khác nói rằng: 

- Chu Tôn giả hãy đến! Chu Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sàriputta sẽ rống 
tiếng rống con su tử truớc mặt Thế Tôn. 

3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một 
bên: 

- Ớ đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với Thầy: 
"Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con đã ra đi không có xin lồi 
con". 

4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, nguời 
ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, 
không có xin lỗi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, trên đất, nguời ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, 
quăng phẩn uế, quăng nuớc tiếu, nhổ nuớc miếng, quăng mủ và quăng máu; 



tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm nhu đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lirợng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, nguời 
ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, 
không có xin lồi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, trong nuớc nguời ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa 
sạch phẩn uế, rửa sạch nuớc tiểu, rửa sạch nuớc miếng, rửa sạch máu, rửa 
sạch mủ; tuy vậy nuớc không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm nhu nuớc, rộng rãi, rộng lớn, vô 
luợng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
nguời ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, 
đốt nuớc tiểu, đốt nuớc miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với 
tâm nhu lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lirợng, không hận, không sân. Bạch Thế 
Tôn, với ai không an trú thân niệm, nguời ấy ở đây, sau khi xâm phạm một 
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lồi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn 
uế, thổi nuớc tiểu, thổi nuớc miếng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo 
âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú 
với tâm nhu gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lirợng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, nguời ấy ở đây, sau khi xâm phạm 
một vị đồng Phạm hạnh, có thế bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất 
tịnh, lau phẩn uế, lau nuớc tiểu, lau nuớc miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy 
miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm nhu miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, 
vô lirợng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm, nguời ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ 
đi du hành, không có xin lồi. 

Ví nhu, bạch Thế Tôn, con trai của một nguời Candàla (Chiên-đà-la: hạ liệt) 
hay con gái của một nguời Candàla, với tây cầm bát ăn xin, mặc đồ rách 
ruới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống nhu con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng 



lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú 
thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có 
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo 
điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ 
ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng 
bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, 
với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị 
đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh 
niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu 
xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều 
lồ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái 
thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế 
Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một 
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

5. Rồi Tỷ-kheo ấy từ chồ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi 

4Ạ 47 1 1 /V 1 /V rpl Ả rp Ạ Ạ 1 1 rpl Ả rp /V 

đâu đảnh lê chân Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô mình, vì bất 
thiện. Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng 
ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con 
ngăn đón về tương lai. 

Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, Thầy 
đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn 
không thật. Này Tỷ kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng 
pháp, Ta chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, 
trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, 
và ngăn đón trong tương lai. 

6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 



- Này Sàriputta, hay tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị vỡ ta 
làm bảy mảnh. 

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: 
"Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con. 

(II) (12) Không Có Dư Y 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Sàvatthi đế khất thực. Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: "Nay còn quá 
sớm đế vào Sàvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo". Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau khi 
đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm , sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp, câu 
chuyện này khởi lên: "Thưa chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả không được giải 
thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàng sinh, không được giải 
thoát ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ". 

3. Rồi Tôn giả Sàriputta không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ 
ngoại đạo ấy, không hoan hỷ, không chỉ trích, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi, với ý nghĩ: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". Rồi Tôn giả 
Sàriputta khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực 
trở vê, đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi 
để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để 
vào Sàvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau 
khi đến, con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón, hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, con ngồi xuống một 
bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo đang ngồi tụ họp, câu chuyện 
này khởi lên: "Thưa chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả người ấy không được 
giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàng sinh, không được 
giải thoát ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ". Rồi 
bạch Thế Tôn, con không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại 
đạo ấy. Không hoan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, 
với ý nghĩ rằng: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 



4. - Này Sàriputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những kẻ ngu si, không 
thông minh, một số sẽ biết: "Nguời có du y là nguời có du y", hay sẽ biết: 
"Nguời không có du y là nguời không có du y". Này Sàriputta, có chín hạng 
nguời này, khi chết có du y, đuợc giải thoát khỏi địa ngục, đuợc giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, đuợc giải thoát khỏi ngạ quỷ, đuợc giải thoát khỏi cõi 
dữ, ác thú , đọa xứ. Thế nào là chín? 

5. Ớ đây, này Sàriputta, có hạng nguời viên mãn trong các giới, viên mãn 
trong định, nhung không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, là vị Trung gian Bát-niết-bàn (antarà parinibbàyì). Này 
Sàriputta, đây là hạng nguời thứ nhất, khi chết có du y, đuợc giải thoát khỏi 
địa ngục, đuợc giải thoát khỏi loài bàng sinh, đuợc giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
đuợc giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng nguời viên mãn trong các giới, viên 
mãn trong định, nhung không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, là vị Tổn hại Bát-niết-bàn (uppahacca parinibbàyì). 
Này Sàriputta, đây là hạng nguời thứ hai, khi chết có du y, đuợc giải thoát 
khỏi địa ngục, đuợc giải thoát khỏi loài bàng sinh, đuợc giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, đuợc giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng nguời viên mãn trong các giới, viên 
mãn trong định, nhung không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, là vị Vô hành Bát Niết Bàn (asankhàra parinibbàyì). 
Này Sàriputta, đây là hạng nguời thứ ba, khi chết có du y, đuợc giải thoát 
khỏi địa ngục, đuợc giải thoát khỏi loài bàng sinh, đuợc giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, đuợc giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng nguời viên mãn trong các giới, viên 
mãn trong định, nhung không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, là vị Hữu hành Bát-niết-bàn (sasankhàra parinibbàyì). 
Này Sàriputta, đây là hạng nguời thứ tư, khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên 
mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận 
năm hạ phần kiết sử, là vị Thượng Lưu đi đến sắc cứu cánh thiên 
(uddhamsota akanitthagàmì). Này Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, khi 
chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng 



sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ. 

7. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, 
không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt 
tận ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, là vị Nhất Lai, còn đến thế giới này 
một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người thứ sáu, 
khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ. 

8. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, 
không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt 
tận ba kiết sử, là vị Nhất Chủng (ekabìji), còn sanh hiện hữu làm người một 
lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người thứ bảy, khi 
chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 

9. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, 
thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi 
diệt tận ba kiết sử, là vị Gia gia (kolankolo), sau khi dong ruồi, sau khi luân 
chuyến hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng 
người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

10. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, 
thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi 
diệt tận ba kiết sử, là vị trở lui tối đa là bảy lần (Thất Lai, sattakkhattu- 
paramo), sau khi dong ruỗi, sau khi luân chuyến, tối đa là bảy lần giữa chư 
Thiên và loài Người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người 
thứ chín, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 

Này Sàriputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si, không thông minh, 
một số người sẽ biết: "Có dư y là có dư y" hay một số người sẽ biết: "Không 
có dư y là không dư y". 

Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sàriputta, cho đến 
nay, pháp môn này chưa được nói cho các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, các 



nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe pháp môn này, họ 
không đem lại phóng dật. Lại nữa, này Sàriputta, pháp môn này được Ta nói 
đến vì Ta được hỏi đến. 

(III) (13) Tôn Giả Mahàkotthita 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, chào đón 
hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói 
với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phạm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong rằng nghiệp ấy ta được 
cảm thọ trong tưong lai"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phạm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong rằng nghiệp ấy, ta 
được cảm thọ trong hiện tại"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta 
được cảm giác là khổ thọ?" 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

-Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta 
được cảm giác là lạc thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

-Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta 
cảm thọ là không thuần thục"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 



- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục, mong rằng 
nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần thục"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm 
thọ là ít"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ 
là nhiều"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được 
cảm thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được 
cảm thọ"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong 
rằng nghiệp ấy, ta được cảm thọ trong tưong lai?" Hiền giả trả lời: "Không 
phải vậy, thưa Hiền giả?" Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm 
thọ tưong lai, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả 
lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi 
được hỏi: "Có phải sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm 
nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là 
khố thọ"?. Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì sao khi 
được hỏi: "Có phải sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm 



nghiệp gì được cảm thọ thuần phục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là 
không thuần phục"?. Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì 
sao khi được hỏi: "Có phải sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ không thuần phục, mong rằng nghiệp ấy ta 
được cảm thọ là thuần phục"?. Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền 
giả". Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm 
thọ là ít"?. Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì sao khi 
được hỏi: "Có phải sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm 
nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều"?. 
Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"?. Hiền giả trả lời: "Không 
phải vậy, thưa Hiền giả". Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong 
rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ"?. Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa 
Hiền giả". Vì mục đích gì sổng Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 

3. - Thưa Hiền giả, với những gì không biết, không thấy, không đạt, không 
chứng ngộ, không hiện quán, với mục đích đế được biết, được thấy, được 
đạt, được chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được sống dưới Thế 
Tôn. 

- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, không đạt gì, không 
chứng ngộ gì, không hiện quán gì, với mục đích đế được biết, được thấy, 
được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới 
Thề Tôn? 

- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được biết, không được thấy, 
không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, với mục đích đế được biết, 
được thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. "Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"... "Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền giả, là 
điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng 
ngộ, không được hiện quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không được thấy, không đạt, 
không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích đế được biết, 
được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được 

Ạ 1 r • rpl Ạ rp /V 

sông dưới Thê Tôn. 



(IV) (14) Tôn Giả Samiddhi 


1. Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, chào đón hỏi 
thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Samiddhi đang ngồi xuống một bên: 

- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một nguời khởi lên các tu duy tầm? 

- Do danh sắc làm sở duyên, thua Tôn giả. 

- Nhung này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? 

- Các giới, thua Tôn giả. 

- Nhung này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 

- Lấy xúc làm tập khởi, thua Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng qui tụ ở đâu? 

- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thua Tôn giả. 

- Nhung này Samiddhi, chúng lấy gì làm thuợng thủ? 

- Chúng lấy định làm thuợng thủ, thua Tôn giả. 

- Nhung này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng thuợng? 

- Chúng lấy niệm làm tăng thuợng, thua Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thuợng? 

- Chúng là tuệ làm tối thuợng, thua Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thua Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào bất tử, thua Tôn giả. 



2. - Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do sở duyên gì một người khởi lên các tư 
duy tầm?", Hiền giả đáp: "Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả". Này 
Samiddhi, khi được hỏi: "Cái gì khiến chúng đi đến sai khác?", Hiền giả 
đáp:" Trong các giới, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng 
lấy gì làm tập khởi?", Hiền giả đáp: "Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả". 
Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng là gì?", Hiền giả đáp: 
"Chỗ qui tụ của chúng là thọ, thưa Tôn giả", khi được hỏi: "Này Samiddhi, 
chúng lấy gì làm thượng thủ?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy định làm thượng 
thủ, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy niệm tăng thượng, thưa Tôn giả". Khi 
được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tối thượng?" Hiền giả đáp: 
"Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này 
Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy giải thoát 
làm lõi cây, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng thế nhập 
vào gì?", Hiền giả đáp: "Chúng thế nhập vào bất tử, thưa Tôn giả". Lành 
thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay này Samiddhi! Hiền giả đã trả lời 
các câu hỏi. Nhưng Hiền giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này. 

(V) (15) Một Ưng Nhọt 

1. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trái nhiều. Nó có chín miệng vết 
thưong, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh 
rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì 
nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc 
chắn nhàm chán nứt chảy. 

5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác 
thành, do cha mẹ sinh ra, do com cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thưong, có chín 
miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc 
chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc 
chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán 
nứt chảy. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này. 

(VI) (16) Tưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là chín? 



2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đổi với các món ăn, tưởng 
không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

Này các Tỷ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 

(VII) (17) Gia Đình 

1. - Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, nếu chưa đến 
thời không nên đến, nếu đã đến thời không nên ngồi xuống. Thế nào là chín? 

2. Không vui vẻ đứng dậy; không vui vẻ đảnh lễ; không vui vẻ mời ngồi; 
nếu có, họ giấu đi; có nhiều, họ cho ít, có đồ tốt, họ cho đồ xấu; họ cho 
không cẩn thận; họ cho không có chu đáo; họ không có ngồi xung quanh đế 
nghe pháp, không thưởng thức lời nói. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến 
thời không nên đến, nếu đã đến thời không nên ngồi xuống. 

3. Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, nếu chưa đến thời 
nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống. Thế nào là chín? 

4. Họ vui vẻ đứng dậy; họ vui vẻ đảnh lễ; họ vui vẻ mời ngồi; nếu có, họ 
không giấu đi; có nhiều, họ cho nhiều, có đồ tốt, họ cho đồ tốt; họ cho cẩn 
thận; họ cho một cách chu đáo; họ ngồi xung quanh đế nghe pháp, họ 
thưởng thức lời nói. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến 
thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống. 

(VIII) (18) Từ Bi 

1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rõ lớn, có biến mãn lớn. Được thực hành 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, có rực rõ lớn, có biến mãn lớn? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Cho đến trọn 
đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thưong xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh 



và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo 
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ nhất 
được thành tựu. 

3. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy 
của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự 
sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta 
cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật 
đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. 
Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là 
chi phần thứ hai được thành tựu. 

4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm 
hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta 
cũng đoạn phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai 
giới". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 

5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, 
không phải lại lời hứa đổi với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng 
đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, 
chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phải lại lời hứa đối với đời. 
Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là 
chi phần thứ tư được thành tựu. 

6. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. 
Hôm nay, đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận đắm say rượu men, rượu 
nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai 
giới". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 

7. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban 
đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mồi 
ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, 
ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ 
sáu được thành tựu. 

8. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm 



nay, đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với 
chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là 
chi phần thứ bảy được thành tựu. 

9. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ 
giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, 
trên thảm cỏ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận giường cao, 
giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, 
trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, 
sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ tám được thành tựu. 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến 
mãn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ 
ba... như vậy phương thứ tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu hữu 
với từ, biến mãn và an trú, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai giới thành tựu chín chi 
phần, có quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 

(IX) (16) Chư Thiên 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một số đông chư Thiên, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến chỗ Ta, 
sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, đứng một bên, 
các Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa 
loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng 
con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh 
lễ. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối 
hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt". 

2. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ Ta và thưa như 
sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài Người, trong thời quá 
khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng 
dậy, chúng con đã đảnh lễ, nhưng con không mời ghế ngồi. Bạch Thế Tôn, 
do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị 
sanh với thân hạ liệt". 

3. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ Ta và thưa như 
sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài Người, trong thời quá 



khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng 
dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi nhưng chúng con 
không chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng và sức lực của chúng con... Chúng 
con chia xẻ (đồ ăn), tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, nhưng 
chúng con không ngồi xung quanh đế nghe pháp... chúng con có ngồi xung 
quanh đế nghe pháp, nhưng chúng con không lóng tai nghe pháp... chúng 
con lóng tai nghe pháp, nhưng chúng con sau khi nghe không có thọ trì 
pháp... chúng con sau khi nghe, có thọ trì pháp, nhưng không có suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì... chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì, nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, không thực hành 
pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con 
sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh ra với thân hạ liệt". 

4. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ Ta và thưa như 
sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài Người, trong thời gian 
quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, 
chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi, 
chúng con đã chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, 
chúng con đã ngồi xung quanh đế nghe pháp, chúng con lóng tai nghe pháp, 
chúng con sau khi nghe thọ trì pháp, chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì, chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và 
tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do chúng con làm đầy đủ bổn phận, chúng con 
không sanh hối hận, phiền não, vì được sanh với thân thù thắng". 

Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này 
các Tỷ-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, như 
các Thiên nhân đã được nói đến trước đây. 

(X) (20) Velàma 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 
Rồi Tôn giả Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
xuống một bên: 

- Này Gia chủ, Ông có bố thí trong gia đình của Ông không? 

- Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô 
tệ làm bằng hột gạo bế, và cháo chua. 



2. - Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, 
bố thí không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng 
đi, bố thí không có nghĩ đến tuơng lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh 
quả dị thục, thời tâm không thiên về thuởng thức các món ăn thù diệu, tâm 
không thiên về thuởng thức y áo thù diệu, tâm không thiên về thuởng thức 
các cồ xe thù diệu, tâm không thiên về thuởng thức năm dục công đức thù 
diệu. Và các nguời con, hay vợ, hay những nguời phục vụ, hay những nguời 
đua tin, hay những nguời làm công, họ không có khéo nghe, họ không có 
lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia chủ, nhu vậy là 
quả dị thục của các nghiệp làm không có cấn thận. 

3. Này Gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí có cấn thận, bố 
thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bố thí những vật không quăng bỏ đi, bố 
thí có nghĩ đến tưong lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, 
thời tâm thiên về thuởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thuởng thức 
y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các cồ xe thù diệu, tâm thiên về 
thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con, hay vợ, hay 
những người phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người làm công, 
họ có khéo nghe, họ có lóng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cấn thận. 

4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên là Velàma. Vị ấy bố thí 
rộng lớn như sau: Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố 
thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng 
đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, 
với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 
84.000 cồ xe, được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da 
báo, được trải với mềm màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 
84.000 con bò sữa, cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa 
bằng bạc. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai bằng 
châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thêu bông, nệm 
bằng da con son dưong gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có đầu 
gối chân màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng 
vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, 
loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường. "Chúng tôi nghĩ 
chúng chảy như dòng sông". 



5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn Velàma là một người 
nào khác, vị đã bố thí một cách rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ 
như vậy. Chính lúc ấy, Ta là Bà-la-môn Velàma, chính Ta đã bố thí rộng lớn 
ấy. Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng 
đế nhận bố thí. Không có một ai làm cho thanh tịnh bổ thí ấy. Này Gia chủ, 
dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người 
chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn 
Velàma bố thí có rộng lớn và có ai bổ thí cho 100 người chánh kiến, và có ai 
bố thí cho một vị Nhất lai, bổ thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia chủ, 
dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người 
Nhất lai, và có ai bố thí cho một vị Bất lai, bổ thí này quả lớn hơn bổ thí kia. 
Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 
100 vị Bất lai, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bố 
thí kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn hơn, và có ai 
bố thí cho một vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị Độc Giác Phật, bố thí 
này quả lớn hơn bổ thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bổ thí 
có rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, có ai bố thí cho 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí 
cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, và có ai xây dựng một 
tinh xá cho chúng Tăng trong bổn phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y 
Phật, Pháp và Tăng, và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu... Và có ai với tâm tịnh tín, chấp 
nhận học pháp... từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ 
tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn 
hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, 
có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến., và có ai bố thí cho 100 vị đầy đủ 
chánh kiến., và có ai bố thí một vị Bất lai... và có ai bố thí trăm vị Bất lai, và 
có ai bố thí một vị A-la-hán... và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố 
thí một vị Độc giác Phật, và có ai bố thí trăm vị Độc giác Phật, và có ai bố 
thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây dựng một tinh xá cho 
chúng Tăng trong bốn phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và 
chúng Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh... từ 
bỏ đắm say rượu men, rượu nấu... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc 
vắt sữa bò, tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 
tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 



—oOo— 


III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình 


(I) (21) Trong Ba Phương Diện 

1. - Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện người Uttarakurukà (Bắc Cu-lô 
châu) thù thắng hơn chư Thiên cõi Ba mươi ba và loài Người ở Jambudìpa 
(Diêm-phù-đề). Thế nào là ba? 

2. Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những 
thù thắng. 

Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, người Uttarakuruka thù thắng 
hơn chư Thiên cõi Ba mươi ba và loài Người ở Jambudìpa. 

3. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, chư Thiên cõi trời Ba mươi ba 
thù thắng hơn loài Người ở Uttarakuruka và loài Người ở Jambudìpa. Thế 
nào là ba? 

4. về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này các Tỷ-kheo, 
trong ba phương diện này, chư Thiên cõi trời Ba mươi ba thù thắng hơn loài 
Người ở Uttarakuruka và loài Người ở Jambudìpa. 

5. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, loài Người ở Jambudìpa thù 
thắng hơn loài Người ở cõi Ưttarakuruka và chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. Thế nào là ba? 

Họ là anh hùng, có trú niệm và sống Phạm hạnh ở đời này. 

Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, loài Người ở cõi Jambudìpa 
thù thắng hơn loài Người ở cõi Uttarakuruka và chư Thiên ở cõi trời Ba 
mươi ba. 


(II) (22) Ngựa Chưa Được Điều Phục 

1,- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba 
hạng người chưa được điều phục; ba loại ngựa được điều phục, và ba hạng 
người được điều phục; ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng người 
hiền thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục có tốc lực nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối bề cao, chu vi bề ngoài. Ớ đây, này các 
Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba 
loại ngựa chưa được điều phục. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đổi. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 
Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
chưa được điều phục. 

4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ", như thật tuệ 
tri: "Đây là Khổ tập", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt", như thật tuệ tri: 
"Đây là con đường đưa đến Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, không 
có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không có nhận 
được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đối. 

5. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa có điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ", như thật tuệ 
tri: "Đây là Khổ tập", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt", như thật tuệ tri: 
"Đây là con đường đưa đến Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có 
ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ấy không nhận 



được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có 
cân đối. 

6. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"..., như thật 
tuệ tri: "Đây là con Đường đưa đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc 
lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập 
ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp có cân đối. Những hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. 

7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đổi. 
Các loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng loại ngựa được điều phục. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ớ đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
không có sắc đẹp, không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy, được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. 
Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng 
luật, vị ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 



sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đổi. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy, được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị 
này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đối. 

9. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Và vị 
ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng 
người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ớ 
đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc 
đẹp, có cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa hiền thiện 
thuần lương. 

11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại người hiền thiện thuần lương? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 



người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 
đổi. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba 
hạng người hiền thiện thuần lương. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc 
lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chúng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, 
thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc 
lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đổi? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chúng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về 
thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 
trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có 
tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có 
tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, 
chúng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta 
nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền 
trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần lương. 



(III) (23) Ái 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái làm cội gốc. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chín pháp 
lấy ái làm cội gốc? 


2. Do duyên ái nên cầu tìm; do duyên cầu tìm nên có đuợc; do duyên có 
đuợc nên có quyết định; do duyên quyết định nên có dục tham; do duyên 
dục tham nên đắm truớc; do duyên đắm truớc nên có chấp trước; do duyên 
chấp trước nên có xan tham; do duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp trượng, 
chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất 
nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc. 

(IV) (24) Các Loại Hữu Tình 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? 

2. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như 
loài Người, một số chư Thiên, một số ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ nhất. 

3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng đồng nhất, 
chư Phạm Chúng thiên, khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. 

4. Này các Tỷ-kheo, có loại hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt như 
Quang âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. 

5. Này các Tỷ-kheo, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như 
Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. 

6. Này các Tỷ-kheo, có những loại hữu tình không có tưởng, không có thọ 
như Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. 

7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, diệt trừ các đối ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng được Không vô biên xứ. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ sáu. 



8. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt khỏi hư Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng được Thức vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 

9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có gì tất cả", chứng được Vô sở hữu xứ. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. 

10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
chín. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài hữu tình. 

(V) (25) Trí Tuệ 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, 
thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập? 

2. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khép tích tập với trí tuệ. 
"Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Ly 
si là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh 
không có tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí 
tuệ. "Tánh sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí 
tuệ. "Tánh không có si là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập 
với trí tuệ. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh không chuyến hướng về sắc 
hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh 
không chuyến hướng về vô sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời 
thậĩt hợp lý cho Tỷ-kheo ấy nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa"". 


(VI) (26) Trụ Đá 


1. Như vầy tôi nghe: 



Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Candikàputta trú ở Ràjagaha (Vương 
Xá) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, Tôn giả 
Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói rằng: 

- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa 
các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên là đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". 

2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tạo 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa"". Này Hiền giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được 
khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa". 

3. Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta bảo các Tỷ-kheo nói rằng: 

- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Khi 
nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ- 
kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh 
đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này Hiền giả Candikàputta. 
Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho Tỷ- 
kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 

4. - Và như thế nào, này Hiền giả, tâm vị Tỷ-kheo được khép tích tập với 
tâm ý? 



- "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 
"Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. "Ly 
si là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh 
không có tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm 
ý. "Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập 
với tâm ý. "Tánh không có si là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với tâm ý. "Tánh không chuyến hướng về dục hữu là tâm của ta", 
như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh không chuyển hướng 
về sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 
"Tánh không chuyến hướng về vô sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu 
các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị 
lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng; nếu các tiếng do tai nhận 
thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lồ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ 
đi vào giới vức của lưỡi... nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào 
giới vức của thân, nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của 
ý... Các pháp không chinh phục, tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp 
nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này 
Hiền giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống 
đất, tám khuỷu tay nổi lên trên, nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn đến, 
không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá ấy; nếu từ phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyến động, 
không làm chuyến động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này Hiền giả, vì trụ đá 
được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm 
chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vức của con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú 
không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của 
chúng. Neu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an 
trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


(VII) (27) Sợ Hãi Hận Thù (1) 



1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
xuống một bên: 

2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị Thánh đệ tử đuợc chỉ 
tức, thời vị ấy thành tựu đuợc bốn Dự luu phần. Neu vị ấy muốn, có thể 
tuyên bố về ngã đối với tự ngã: "Địa ngục đối với ta đuợc đoạn tận, loài 
bàng sanh đổi với ta đuợc đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta đuợc đoạn tận, 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta đuợc đoạn tận. Ta là vị Dự luu, không còn 
thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh giác". 

3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù đuợc chỉ tức? 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát sanh, đua đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đua đến trong tuong lai, kể cả tâm khổ, tâm uu nguời 
ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đua đến trong hiện tại, sợ 
hãi hận thù không đua đến trong tuong lai, kể cả không có tâm khổ, tâm uu 
nguời ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, nhu vậy sợ hãi hận thù đuợc 
nhiếp phục. 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì duyên lấy của không 
cho đua đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đua đến trong tuơng lai, kể cả tâm 
khổ, tâm uu nguời ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ lấy của không cho, nhu vậy 
sự sợ hãi hận thùuợc nhiếp phục. 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà 
hạnh trong các dục đua đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đua đến trong 
tuong lai, kể cả tâm khổ, tâm uu nguời ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà 
hạnh trong các dục, nhu vậy sợ hãi hận thù đuợc nhiếp phục. 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo đua đến trong hiện 
tại; sự sợ hãi hận thù đua đến trong tuong lai, kể cả tâm khổ, tâm uu nguời 
ấy cảm thọ... Đổi với vị từ bỏ nói láo, nhu vậy sợ hãi hận thù đuợc nhiếp 
phục. 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say ruợu men, ruợu nấu, vì duyên đắm 
say ruợu men, ruợu nấu đua đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đua đến 
trong tuong lai, kể cả tâm khổ, tâm uu nguời ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ 
đắm say ruợu men, ruợu nấu, nhu vậy sợ hãi hận thù đuợc nhiếp phục. 

Năm sự sợ hãi hận thù này đuợc nhiếp phục. 



4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đầy đủ? 

Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đầy đủ lòng tin tuyệt đối với đức Phật: 
"Đây là Thế Tôn, bậc ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật Thế Tôn". 

Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối với Pháp: "Đây là Pháp do Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến đế mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu". 

Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đổi với chúng Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế 
Tôn là bậc Thiên hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế 
Tôn, đáng được cung kính, đang được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời. Các vị ấy đầy đủ 
các giới đức được bậc Thánh quý mến, không bị bế vụn, không bị hủy hoại, 
không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, 
không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định. Bổn Dự lưu phần này được thành 
tựu. 


(VIII) (28) Sợ Hãi Hận Thù (2) 

(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 

(IX) (29) Xung Đột Sự 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. Thế nào là chín? 

2. "Vị ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi lên. "Vị ấy đang làm hại tôi", xung 
đột khởi lên. "Vị ấy sẽ làm hại tôi", xung đột khởi lên. "Vị ấy đã làm hại 
người tôi thương, tôi mến"... "Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi 
mến"... "Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến", xung đột khởi lên. "Vị 
ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến"... "Vị ấy đang làm 
lợi..." Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến", xung đột 
khởi lên. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự. 

(X) (30) Điều Phục Xung Đột Sự 



1. - Này các Tỷ-kheo, có chín điều phục xung đột sự. Thế nào là chín? "Vị 
ấy đã làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ nhu vậy", nhờ vậy xung đột đuợc 
điều phục. "Vị ấy sẽ làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ nhu vậy", nhờ vậy 
xung đột đuợc điều phục. "Vị ấy đã làm hại nguời tôi thuơng mến; có ích lợi 
gì mà nghĩ nhu vậy", nhờ vậy xung đột đuợc điều phục. "Vị ấy đã làm hại... 
vị ấy làm hại nguời tôi thuơng tôi mến; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy", nhờ 
vậy xung đột được điều phục. "Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thưong, 
không mến"... "Vị ấy đang làm lợi... vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không 
thưong, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được 
điều phục 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều phục. 

(XI) (31) Chín Thứ Đệ Diệt 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Thế nào là chín? 

2. Thành tựu sơ Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị Thiền, 
các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam Thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu 
đệ tứ Thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu Không vô biên 
xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 
tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ bị 
đoạn diệt. Thành tựu Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn 
diệt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 

-ooOoo- 

IV. Đại Phẩm 

(I) (32) Chín Thứ Đệ Trú (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? 

2. Này Hiền giả, ở đây có Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Diệt tầm 
và tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Sau khi 
vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một 


cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. 
Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có 
sự gì", chứng và trú Vô sỏ hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sỏ hữu xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 

(II) (33) Chín Thứ Đệ Trú (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiền chứng thứ đệ trú này. Hãy 
lắng nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú Thiền chứng? 

2. Chỗ nào các dục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống an 
trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào các dục được đoạn 
diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú: "Ta không biết vậy, 
Ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiền giả, Tỷ-kheo ly các dục... chứng và an trú Thiền thứ nhất. Tại đây, 
các dục được đoạn diệt các dục, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, 
người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay". Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành thay" người ấy sẽ 
đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 

3. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, 
đoạn diệt tầm và tứ, sống không an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả 
ấy không bỏ dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua , đã đến bờ bên kia với 
Thiền chi ấy". Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt ? Những ai sau khi 
đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú? "Ta không biết vậy, Ta không thấy vậy", ai 
nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo 
được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và 
trú Thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt, các vị ấy sau khi 
đoạn diệt, đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, 
người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay 
và hậu hạ. 

4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, 
sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chồ nào hỷ được 



đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú. "Ta không 
biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: 
"Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú Thiền thứ ba. Tại 
đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an 
trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ 
hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ 
với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 

5. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả 
lạc, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, 
được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào xả 
lạc được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sống an trú. 
"Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được 
nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ,... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt, 
đoạn diệt xả lạc, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không giả 
dối, không lường gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi 
hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu 
hạ. 

6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt, đoạn 
diệt sắc tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không 
có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". 
Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt 
sắc tưởng, sống an trú. "Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như 
vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt 
qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không 
tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an 
trú "Không vô biên xứ". Ớ đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người 
không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, 
chắp tay và hậu hạ. 

7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi 
đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: 
"Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã 
đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, 
sống an trú. "Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người 



ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Không vô 
biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng và 
trú "Thức vô biên xứ". Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. 
Các vị ấy sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú". Chắc 
chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ 
tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 

8. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn 
các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 
Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. 
"Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được 
nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ tưởng 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật gì", chứng và trú "Vô sở hữu 
xứ". Tại đây, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ- 
kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời 
nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ 
đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 

9. Chỗ nào Vô sỏ hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia 
với Thiền chi ấy". Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú? 

"Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được 
nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Vô sở hữu xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Tại đây, Vô sỏ hữu xứ 
tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan 
hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 

10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào Phi tưởng phi phi 



tưởng xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. "Ta không biết vậy, ta không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền 
giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn... chứng 
và trú Diệt thọ tưởng định". Tại đây, Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan 
hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 

Này các Tỷ-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 

(III) (34) Niết Bàn 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ỏ Ràjagaha, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả, lạc là Niết-bàn này; này các Hiền giả, lạc là Niết-bàn 
này. 

2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được 
cảm thọ? 

3. - Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy ở đây không được 
cảm thọ. Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? 

Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hưong do mũi nhận thức... Các vị 
do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này Hiền giả do duyên năm 
dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc hỷ, này Hiền giả, đây gọi là dục lạc. 

4. Ớ đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly các dục, ly ác, bất thiện pháp... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền. Này Hiền giả, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú 
này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 



kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung 
sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo 
ấy, các tưởng tác ý, câu hữu với dục vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là 
khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... đạt được Thiền thứ hai 
và an trú. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau 
có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp 
môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo ly hỷ.... chứng và trú Thiền thứ ba. Này 
chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với hỷ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. 
Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên 
như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với hỷ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo đoạn lạc... đạt được Thiền thứ tứ. Này 
chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với xả vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. 
Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên 
như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
biết rằng: "Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này 
chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với sắc vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. 
Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên 
như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 



với sắc vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên" chứng và an trú Thức vô biên xứ. 
Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý 
câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ 
đau có thế khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối với 
Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn 
gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

10. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật gì" chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Này 
chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có 
thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác 
ý câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. 
Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này chư Hiền, nếu trong khi 
Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn 
hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư 
Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành; như vậy đổi với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư 
Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

12. Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Vị ấy, sau khi thấy với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu 
Niết-bàn là lạc. 


(IV) (35) Con Bò Cái 



1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, ngu si, không 
thông minh, không biết đồng mộng, không thiện xảo đi đến các núi non 
hiểm trở. Nó suy nghĩ: "Ta hãy đi đến phưong hướng trước kia chưa đi, ta 
hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được 
uống", và con bò cái ấy đã gio chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một cách 
tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thể đi đến phưong hướng trước kia 
chưa đi, không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống 
nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: 
"Ta hãy đi đến phưong hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa 
ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó không có thể trở lui chỗ ấy một 
cách an toàn. Vì sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng 
núi, ngu si, khoóng thoóng minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện 
xảo đi đến các núi con hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một 
số Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không 
thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... chứng và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy không 
thực hành, không tu tập tướng ấy không làm cho sung mãn, không trú một 
cách khéo trú, vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiền 
thứ hai". Vị ấy không có thể diệt các tầm và tứ... không có thể chứng và trú 
Thiền thứ hai. Dầu cho vị ấy có suy nghĩ: "Ta hãy ly dục... chứng và an trú 
Thiền thứ nhất", vị ấy cũng không thế ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo roi vào cả hai phía, đọa vào cả 
hai phía, ví như con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si , không thông minh, 
không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, hiền trí, thông 
minh, biết đồng ruộng, biết thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy 
nghĩ: "Ta hãy đi đến phưong hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia 
chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống", và con bò cái ấy, 
sau khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước rồi gio chân sau lên, và 
nó có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được 
ăn, và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt 
chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ 
trước kia chưa ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó có thể trở lui chỗ 
ấy một cách an toàn. Vì sao? Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống 
ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo đi đến các 
núi con hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo hiền 
trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... có 
thể chứng và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn 
tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy diệt tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai". Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ hai, diệt các tầm 



và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho 
sung mãn tuớng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba". Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn tuớng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy đoạn lạc, đoạn 
khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tu". Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ tu, 
đoạn lạc, đoạn khổ... chứng và an trú Thiền thứ tu. Vị ấy thực hành, tu tập, 
làm cho sung mãn tuớng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy 
vuợt qua các sắc tuỏng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chuông ngại 
tuởng, không tác ý đến các tuởng sai biệt, biết rằng: "Hu không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Không vô biên 
xứ, vuợt qua các sắc tuởng một cách hoàn toàn... không tác ý đến các tuởng 
sai biệt, biết rằng: "Hu không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tuớng ấy, trú một cách khéo 
trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vuợt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ". Vị ấy 
không lẫn lộn Thức vô biên xứ, vuợt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị 
ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tuớng ấy, trú một cách khéo trú. Vị 
ấy suy nghĩ: "Ta hãy vuợt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn", biết 
rằng "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sỏ hữu xứ. Vị ấy không lẫn 
lộn Vô sở hữu xứ, vuợt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy thực hành, tu tập 
làm cho sung mãn tuớng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy 
vuợt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn", chứng đạt và an trú Phi tuởng 
phi phi tuởng xứ. Vị ấy không lẫn lộn Phi tuởng phi phi tuởng xứ, vuợt qua 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tuởng phi phi 
tuởng xứ. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tuớng ấy, trú một cách 
khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vuợt qua Phi tuởng phi phi tuởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tuởng định. Vị ấy không lẫn lộn 
Diệt thọ tuởng định, vuợt qua Phi tuởng phi phi tuởng xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tuởng định. 

3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất ra khỏi Thiền chứng 
ấy, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm. Với tâm nhu nhuyến kham 
nhậm, định đuợc khéo tu tập, trở thành vô lirợng. Vị ấy với định vô luợng 
khéo tu tập, tùy theo pháp gì, pháp gì cần đuợc chứng ngộ với thắng trí, vị 
ấy huớng tâm về sự chứng ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có đuợc 
khả năng chứng đạt đuợc, dầu thuộc loại xứ nào. Neu muốn, vị ấy có thể 
chứng đắc nhiều loại thần thông, một thân có thể trở thành nhiều thân... với 
thân có thể đạt đến cõi Phạm thiên. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng 



đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Neu muốn, vị ấy có thể chứng đắc Thiên 
nhĩ thông... Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. Neu muốn, vị ấy có thể chứng Tha tâm thông, với tâm của mình 
biết được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình: Tâm có tham 
biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham... tâm giải thoát 
biết là tâm giải thoát. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. Neu muốn, vị ấy có thể: 'Ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời... có thể nhớ được nhiều đời quá khứ, với các 
nét đại cương và các chi tiết". Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng chứng đạt 
được, dầu thuộc loại xứ nào. Neu vị ấy muốn, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân... "Ta có thế rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của 
chúng". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại 
xứ nào. Neu muốn, vị ấy có thể, do đoạn tận các lậu hoặc... sau khi chứng 
ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt 
được, dầu thuộc loại xứ nào. 


(V) (36) Thiền 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được 
diệt tận". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu 
hoặc được diệt tận". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng" Y chỉ vào Thiền thứ ba, 
các lậu hoặc được diệt tận". ". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng" Y chỉ vào 
Thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y 
chỉ vào không vô biên xứ... y chỉ vào Thức vô biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ... Ta nói rằng: "Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được 
đoạn tận". 

2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ Thiền, các lậu hoặc được 
đoạn tận", như vậy được nói đến. Do duyên gì, được nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú sơ Thiền. Vị ấy, ở 
đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, 
thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là 
mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: 
"Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy 



chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Vị như người bắn 
cung, hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên 
đồng đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn 
thủng qua vật dày lớn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ 
Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, 
thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là 
khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là 
biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những 
pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn 
đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Neu không diệt tận 
các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết 
sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế 
giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, 
như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến. 

3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiền thứ hai... y chỉ Thiền thứ ba... y 
chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt 
hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, 
thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp áy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. Neu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như người bắn cung, hay đệ tử người 
bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất sét, rồi người 
ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 



Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc... chứng đạt và an trú 
sơ Thiền... thứ tư. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là 
vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình 
khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi 
tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là 
tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh 
y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến 
sự diệt tận các lậu hoặc. Neu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đấy 
chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, thứ hai... thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến. 

4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Không vô biên xứ Thiền, các 
lậu hoặc được đoạn tận, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm 
dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy ở đây, đối 
với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành... vị ấy... do đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, ta nói rằng: "Y chỉ vào Không vô biên xứ, các lậu hoặc 
được đoạn tận", như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến. 

5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô biên xứ... y chỉ vào Vô 
sở hữu xứ... các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy 
ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... do đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở 
lui thế giới này nữa. 



Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu xứ, các lậu hoặc đuợc 
đoạn diệt", đuợc nói đến nhu vậy. Do duyên này đuợc nói đến. 

Nhu vậy, xa cho đến các tuởng Thiền chứng, cho đến nhu vậy, cần phải lấy 
trí đế thể nhập. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, nhu Phi tuởng phi phi 
tuởng Thiền chứng và Diệt thọ tuởng là những xứ, các Tỷ-kheo Thiền quán, 
khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói rằng : "Sau khi 
chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải đuợc chon chánh làm cho biết 
rõ". 


(VI) (37) Tôn Giả Ananda 


1. Nhu vầy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vuờn Ghosita. Tại đấy, 
Tôn giả Ananda bảo các Tỷ-kheo: 

- Này chu Hiền Tỷ-kheo. 

- Vâng, thua Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda . Tôn giả Ananda nói nhu sau: 

2. - Thật vi diệu thay, thua các Hiền giả! Thật hi hữu thay, thua các Hiền 
giả, nhu thế nào là con đuờng thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, đuợc Thế 
Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tùy giác đế 
các loài hữu tình đuợc thanh tịnh, vuợt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ uu, đạt 
đuợc chánh lý, giác ngộ Niết-bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ 
các sắc ấy và các xứ ấy; đây chỉ có tai, chớ không có cảm thọ, các tiếng ấy 
và các xứ ấy; đây chỉ có mũi chớ không có cảm thọ các huong ấy, và các xứ 
ấy; đây chỉ có luõi, chớ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy; đây chỉ có 
thân, chớ không có cảm thọ các xúc ấy và các xứ ấy. 

3. Khi đuợc nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, nguời không cảm thọ xứ ấy, nguời ấy có tuởng hay 
không có tuởng? 

- Này Hiền giả, nguời không cảm thọ xứ ấy, nguời ấy có tuởng, không phải 
không có tuởng. 



Nhưng thưa Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy tưởng cái gì? 

4. - Ớ đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Này Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ. Này Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Này 
Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sàketa, rừng Anjanavana tại vườn nai. 
Rồi này Hiền giả, có một Tỷ-kheo-ni ở Jatilàgàha đến tôi, đảnh lễ tôi và 
đứng một bên. Đứng một bên, này các Hiền giả, Tỷ-kheo-ni ở Jatilàgàha 
thưa với tôi: 

- Thưa Tôn giả Ananda, Thiền định này không thiên tà dục, không hướng 
dưỡng hận tâm; trong ấy, sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, 
nhờ giải thoát, được vững chắc, nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, 
không có âu lo. Thưa Tôn giả Ananda , Thiền định này được Thế Tôn dạy, 
có quả gì?" 

Được nói vậy, này Hiền giả, tôi nói với Tỷ-kheo-ni ỏ Jatilàgàha như sau: "- 
Thưa Chị, Thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm; trong 
ấy, sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát được 
vững chắc; nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo... Này 
Chị, Thiền định này được chánh trí là quả". 

Thế Tôn nói như vậy, này Hiền giả, vị ấy có những tưởng như vậy, nhưng 
không cảm thọ xứ ấy. 


(VII) (38) Các Bà-La-Môn 

1. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la- 
môn ấy thưa với Thế Tôn: 



2. - Thưa Tôn giả Gotama, Pùrana Kassapa, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận 
mình là có tri kiến toàn bộ không dư, nói rằng: "Khi ta đi, ta đứng , ta ngủ, ta 
thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng". Vị ấy nói như sau: "Với trí 
vô biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên". Thưa Tôn giả Gotama, 
Nigantha Nàtaputta, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn 
bộ không dư, nói rằng: "Khi ta đi, ta đứng , ta ngủ, ta thức, tri kiến được an 
trú liên tục thường hằng". Vị ấy nói như sau: "Với trí hữu biên, ta sống, biết 
và thấy thế giới hữu biên". Thưa Tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về 
trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói lái? 

3. - Thôi vừa rồi, này các Bà-la-môn, hãy dừng lại ở đây: "Giữa hai bậc 
tuyên bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, 
ai nói láo?" 


Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho các Ông, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Bà-la-môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

4. - Này các Bà-la-môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ 
với bước đi, với tốc lực tối thắng, với bước chân dài tối thắng. Họ đầy đủ tốc 
lực như sau: Ví như một người cầm cung, điêu luyện khéo được huấn luyện 
với bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng 
một mũi tên ngang qua bóng của cây tàla. Như vậy là tốc lực của họ. Còn 
bước chân dài của họ, thời như sau: từ biến phía Đông đến biến phía Tây. 
Rồi người đứng ở phương Đông nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng 
của thế giới". Dầu cho tuổi thọ của người này là một trăm năm, và người ấy 
sổng môt trăm năm, và bước đi trong một trăm năm - trừ khi người ấy ăn, 
người ấy uống, người ấy nhai, người ấy nếm, trừ khi người ấy đi đại tiện tiểu 
tiện, trừ khi người ấy ngủ đế lấy lại sức, người ấy sẽ chết trước khi người ấy 
đạt đến tận cùng của thế giới". Rồi người đứng ở phương Tây... rồi người 
đứng ở phương Bắc... rồi người đứng ở phương Nam nói như sau: "Ta sẽ đi 
và đạt đến tận cùng của thế giới". Dầu cho tuổi thọ... người ấy sẽ chết trước 
khi người ấy đạt đến tận cùng của thế giới". Vì cớ sao? Này các Bà-la-môn, 
Ta nói rằng, không phải với sức chạy như vậy, có thể biết được, có thể thấy 
được, có thể đạt được tận cùng thế giới. Này các Bà-la-môn, Ta nói rằng nếu 
không đạt được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt đau khổ ở đời. 



5. Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng dưởng này được gọi là thế giới trong 
Luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? 

6. Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các 
vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

Này Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong Luật 
của bậc Thánh. 

7. Ớ đây, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly các dục... chứng đạt và an trú sơ 
Thiền. Này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo này được gọi là vị đã đến tận cùng thế 
giới, và sống trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về vị ấy như 
sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát ly khỏi thế 
gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa thoát ly khỏi thế gian". 

8. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt các tầm và tứ... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư. Này các Bà-la-môn, đây gọi 
là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng 
các người khác nói về vị ấy như sau: "Vị này còn bị hạn chế trong thế giới, 
vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: 
"Vị này còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

9. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú 
trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác, nói về vị ấy như sau: "Vị 
này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 
Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong 
thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

10. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ... Sau khi vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Sau khi vượt 
qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế 
giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác, nói về vị ấy như 



sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế 
gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

11. Lại các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, thời sau khi thấy 
với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ- 
kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này đã 
vượt khỏi sự triền phược của thế giới. 


(VIII) (39) Chư Thiên 

1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt giữa chư Thiên và 
các loài Asurà. Trong trận chiến này, này các Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư 
Thiên bị bại trận. Chư Thiên thất trận bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía 
Bắc đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: "Các Asurà 
đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Asurà". 

2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với các Asurà. Lần thứ hai, 
này các Tỷ-kheo, các Asurà lại thắng trận, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía Bắc 
đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ như sau: "Các Asurà 
đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các Asurà". 

3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với các Asurà. Lần thứ ba, 
này các Tỷ-kheo, các Asurà lại thắng trận, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phổ chư Thiên. Và này 
các Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong thành của chư Thiên suy nghĩ như sau 

Nay ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta 
sống với chúng ta, không có gì phải làm với các Asurà". Này các Tỷ-kheo, 
các Asurà cũng suy nghĩ như sau: "Này chư Thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của 
những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải 
làm với chúng ta." 

4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư Thiên 
và các loài Asurà. Trong trận chiến này, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng, 
các Asurà bị bại trận. Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về 
phía Nam đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: 
"Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai với chư 
Thiên". 



5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận với chư Thiên. Lần thứ 
hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, các Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về phía Nam 
đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư Thiên 
đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư Thiên". 

6. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với chư Thiên. Lần thứ ba, 
này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, các Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. Rồi này các 
Tỷ-kheo, các Asurà đi vào trong thành phố của các Asurà suy nghĩ như sau: 
" Nay chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với chư Thiên". Này các 
Tỷ-kheo, chư Thiên cũng suy nghĩ như sau: "Này các Asurà đã đi đến chỗ ẩn 
náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì 
phải làm với chúng ta." 

7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú sơ Thiền, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với 
sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không có việc gì 
phải làm với Màra". Và này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như 
sau: "Với sự đi đến chồ ẩn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, không 
có việc gì phải làm với ta". 

8. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt các tầm và tứ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư, trong khi ấy này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay 
ta sống với tụ ngã, không có việc gì phải làm với Màra". Và này các Tỷ- 
kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ẩn náo của sợ 
hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta". 

9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi 
lôi vê. 

10. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô 
biên xứ... Vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không 



có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Vượt khỏi Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi 
Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và 
an trú Diệt thọ tưởng định; vị ấy thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi 
lối về. Vị ấy đã vượt qua triền phược ở đời. 

(IX) (40) Con Voi Lớn 

1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, 
các con voi con đi đến trước, đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt 
các ngọn cỏ, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. 
Khi nào, này các Tỳ kheo, Các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các 
con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn 
ở rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi 
nào, này các Tỷ-kheo, các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con 
voi con đi trước, đi trước, xuống trũng nước của con voi rừng, dùng vòi 
quấy động, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo ấu, xấu hổ, nhàm chán. 
Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi cái bước xuống trũng nước của con 
voi rừng, cọ xát thân của con voi rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng 
lo ấu, xấu hổ, nhàm chán. 

2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: "Này ta 
sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi 
con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và 
các cành cây của ta, ta uống nước bị vẩn đục; khi ta đi xuống trũng nước, 
các con voi cái đến cọ xát thân ta. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bầy 
voi". Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các 
loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, nó không ăn các bó cây gãy, và các cành 
cây, nó uống nước không vẩn đục, khi bước xuống trũng nước, các con voi 
cái không đi đến cọ xát thân. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng 
suy nghĩ như sau: "Trước đây, ta sống lẫn lộn với các voi, các con voi cái, 
các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng 
ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta, ta uống nước bị vẩn đục. Khi ta 
bước xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ xát thân ta. Nay ta sống một 
mình, xa rời bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, chúng 
không ăn các bó cây gãy, và các cành cây của ta. Ta uống nước không vẩn 
đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân 



ta. Con voi rừng ấy với cái vòi bẻ gẫy cành cây, lấy cành cây cọ xát thân 
mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt con ngứa". 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống lẫn lộn với các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các 
ngoại dạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
suy nghĩ như sau: "Ta sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, các nam 
cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử 
của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời họ", vị ấy sống tại trú xứ xa 
vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non ghềnh đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao 
nguyên, ngoài trời, đống rom. Vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi 
nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Vị ấy sau khi 
đoạn tận tham ỏ đời, sổng với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. Sau khi 
đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm ly sân, có lòng thưong tưởng tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khỏi sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy 
miên, vị ấy sống với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh 
niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khởi hồn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo 
cử hối quá, vị ấy không có dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khởi trạo 
cử hổi quá. Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có 
nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiện pháp. Vị ấy sau 
khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các 
dục... chứng đạt và an trú so Thiền; vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được con 
ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ 
ba... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư; vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được con 
ngứa. Vị ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; vị ấy hoan hỷ 
vì đã đối trị được con ngứa. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, vị ấy biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt vàn an trú Thức vô 
biên xứ... sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết 
rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô so hữu xứ... sau khi vượt 
qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
vị ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn tận, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được con ngứa. 

(X) (41) Tapussa 


1. Như vầy tôi nghe: 



Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại một thị trấn của dân 
chúng Malla tên là Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y 
bát, đi vào Uruvelakappa đế khất thực. Khất thực ở Uruvelakappa xong, sau 
bữa ăn, trên con đuờng khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, nói 
rằng: 

- Này Ananda, Thầy hãy ỏ đây, chờ cho Ta vào trong rừng Đại Lâm đế nghỉ 
ban ngày. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào rừng Đại Lâm ngồi nghi 
ban ngày tại một gốc cây. 

2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Tapussa thua 
với Tôn giả Ananda: 

- Thua Tôn giả Ananda, chúng tôi là nguời gia chủ, thụ huởng các dục, vui 
thích các dục, ua thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thua 
Tôn giả, là những gia chủ thụ huởng các dục, vui thích các dục, hoan hỷ các 
dục, thật giống nhu một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy 
vậy, thua Tôn giả, chúng tôi đuợc nghe rằng trong Pháp và Luật này, tâm 
của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải 
thoát, vì thấy rằng đây là an tịnh. Chính ỏ nơi đây, thua Tôn giả, là sự sai 
khác trong Pháp và Luật này giữa các vị Tỷ-kheo và phần đông quần chúng, 
tức là sự xuất ly này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề đế nói chuyện. Này Gia chủ, chúng ta hãy 
đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi 
Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời nhu thế nào, chúng ta sẽ nhu vậy 
thọ trì. 

- Thua vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ananda. 

3. Rồi Tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapussa đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến... bạch Thế Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa này nói như sau: "Thưa Tôn giả Ananda, 
chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia chủ, thọ 
hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật 
giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ- 
kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì được 
thấy rằng đây là an tịnh. Chính ỏ nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai khác trong 
Pháp và Luật này giữa các Tỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất 
ly này". 

4. - Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, này Ananda! Này 
Ananda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng được Chánh Đẳng Giác, còn là 
Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống viễn 
ly". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do 
duyên gì, tâm Ta không hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?". Rồi 
này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy hiểm trong các 
dục, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của xuất ly 
chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: Neu sau khi thấy 
nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện 
này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự 
xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, 
sau một thời gian Ta ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Do Ta trú với sự 
an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đổi với người sung sướng, 
đau khổ có thể khởi lên, như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 



5. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy chỉ tức các tầm và 
tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng 
khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh hứng khởi đối với không có 
tầm ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì, Tâm Ta không hứng khởi đối với không có tầm ấy, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh?" Rồi Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy hiểm 
trong các tầm, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích 
không có tầm chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy". 
Do vậy, tâm Ta không hứng khởi đối với không có tầm, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Neu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, Ta làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không có 
tầm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm. 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích không có 
tầm, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không có tầm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian Ta diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện 
hành. Như vậy, đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác 
ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ỏ nơi Ta. Như vậy đổi với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 

6. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy ly hỷ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba. Nhưng này Ananda , tâm của Ta không hứng khởi đối 
với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, 
dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy: "Đây là an tịnh?". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "VÌ Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy 
hiểm ấy, lợi ích không có hỷ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng 
thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, 
không tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát". Này Ananda, về vấn đề 
ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Neu sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, Ta làm cho 
sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 



thưởng thức được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, Ta làm 
cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong không có 
hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Do 
Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đổi với người sung 
sướng, đau khổ có thế khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, 
tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 

7. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có 
giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không kho, không lạc, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?". Rồi này Ananda, Ta 
suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì Ta không 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích không khổ, không lạc chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không tịnh tín, không có an trú, 
không giải thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Neu sau 
khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, Ta thưởng thức sự lợi 
ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
khổ, không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, Ta 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong không 
có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khổ, không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an 
tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả khổ... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả 
lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thế khởi lên như là một 



chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

8. Rồi này Aụnanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta 
không có hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, 
về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đổi với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?". Rồi này Ananda, 
Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong các sắc, Ta 
không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của Không vô biên xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, không 
giải thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Neu sau khi 
thấy nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Không vô biên xứ, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong các sắc, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong Không vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua các sắc tưởng... chứng đạt và 
an trú Không vô biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví 
như, này Ananda, đổi với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là 
một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành ở 
nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

9. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy vượt qua Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an 
trú Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Thức 
vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta 
có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau : 
"Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với Thức vô biên xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh?". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự 



nguy hiếm trong Không vô biên xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chua đuợc chứng đắc. Ta chua đuợc 
thuởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Thức vô 
biên xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này Ananda, về vấn 
đề ấy, Ta suy nghĩ nhu sau: "Neu sau khi thấy nguy hiểm trong Không vô 
biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng đuợc lợi ích 
trong Thức vô biên xứ, Ta thuởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong Không vô 
biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng đuợc lợi ích 
trong Thức vô biên xứ, Ta thuởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta 
hứng khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vuợt qua Không vô 
biên xứ... chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, 
các tuởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành. Đây đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. Ví nhu, này Ananda, đối với nguời sung suớng, 
đau khổ có thể khởi lên nhu là một chứng bệnh. Cũng vậy các tuởng, tác ý 
câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Nhu vậy đối với Ta, 
đây là một chứng bệnh. 

10. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ nhu sau: "Vậy Ta hãy vuợt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an 
trú Vô sở hữu xứ. Nhung tâm của Ta không có hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ , không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ nhu sau : "Do nhân 
gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đổi với Vô sở hữu xứ , không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ nhu sau: "Vì Ta không thấy sự nguy 
hiểm trong Thức vô biên xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, 
lợi ích của Vô sở hữu xứ chua đuợc chứng đắc. Ta chua đuợc thuởng thức 
lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với Vô sở hữu xứ, không 
tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy 
nghĩ nhu sau: "Neu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng đuợc lợi ích trong Vô sở hữu 
xứ, Ta thuởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể 
hứng khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 



Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong Thức vô 
biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng đuợc lợi ích 
trong Vô sỏ hữu xứ, Ta thuởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an 
tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vuợt qua Thức vô biên xứ... chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tuởng tác ý câu 
hữu với các Thức vô biên xứ vẫn hiện hành, nhu vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. Ví nhu, này Ananda, đối với nguời sung suớng, đau khổ có thể 
khởi lên nhu là một chứng bệnh. Cũng vậy các tuởng, tác ý câu hữu với 
Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ỏ noi Ta. Nhu vậy đổi với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 

11. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ nhu sau: "Vậy Ta hãy vuợt qua Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tuởng phi phi tuởng xứ. 
Nhung tâm của Ta không có hứng khởi đối với Phi tuởng phi phi tuởng xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ nhu sau nhu sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với Phi tuởng phi phi 
tuởng xứ, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh?". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ nhu sau: "Vì Ta không 
thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy, lợi ích của Phi tuởng phi phi tuởng xứ chua đuợc chứng đắc. Ta 
chua đuợc thuởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". 
Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ nhu sau: "Neu sau khi thấy nguy 
hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng đuợc lợi ích trong Phi tuởng phi phi tuởng xứ, Ta thuởng thức lợi ích 
ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thế hứng khởi trong Phi tuởng 
phi phi tuởng xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở hữu 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng đuợc lợi ích trong 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ, Ta thuởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tuởng phi phi tuởng xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vuợt qua Vô 
sở hữu xứ một cách hoàn toàn... chứng đạt và an trú Phi tuởng phi phi tuởng 
xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tuởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu 
xứ vẫn hiện hành, nhu vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví nhu, này 
Ananda, đối với nguời sung suớng, đau khổ có thể khởi lên nhu là một 



chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện 
hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

12. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
định. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh?". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự 
nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì Ta không làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy, lợi ích của Diệt thọ tưởng định chưa được chứng đắc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này Ananda, 
về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Neu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự 
kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ananda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, ta 
thấy với trí tuệ và các lậu hoặc đi đến đoạn diệt. 

13. Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ trú Thiền chứng này chưa 
được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi, thời này Ananda, 
trong thế giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa- 
môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã 
chứng Chánh Đẳng Chánh giác. Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ 
trú Thiền chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất 
khởi, thời này Ananda, trong thế giới này, với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, 
cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã chứng đắc Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Tri và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bất động là tâm 



giải thoát của Ta. Đây là đời sông cuôi cùng, nay không còn tái sanh nữa". 


—0O0— 

V. Phẩm Pancala 

(I) (42) Pancalacanda 


1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả 
Udàyi đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Udàyi nói 
với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả, lời này được Thiên tử Pancàlacanda nói như sau: 

"Bậc thiện trí tìm được, 

Giải thoảt trong triền phược, 

Vị giác tỉnh với Thiền, 

Bậc giác giả Mâu-ni, 

Bậc từ bỏ, không chẩp 
Bậc anh hùng ân sĩ." 

Thưa Hiền giả, thế nào là triền phược? Thế nào là giải thoát khỏi triền phược 
được Thế Tôn nói đến? 

2. - Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thế Tôn gọi là triền 
phược. Thế nào là năm? 

Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các hưong do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dần. 

Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền phược, được Thế Tôn nói 
đến. 

3. Ớ đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo ly các dục... chứng và t rú so Thiền. Cho 
đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói 


đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược 
ấy là gì? 


Cái ở đây là tầm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

4. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được 
Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây 
triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là hỷ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ ba. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được 
Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây 
triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền 
phược ấy là gì? 

Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

7. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt các đổi ngại tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng: 
"Hư không là vô biên, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với 
pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là Không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

8. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết rằng: "Thức là vô biên", vượt qua 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. 
Cho đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền 
phược ấy là gì? 

Cái ở đây là Thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 



9. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Thức là vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Cho 
đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược 
ấy là gì? 


Cái ở đây là Vô sở hữu xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 

10. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa 
Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 

Cái ỏ đây là Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triền phược. 

11. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn diệt. Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải thoát khỏi triền 
phược được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 

(II) (43) Vị Thân Chửng 

1. - "Thân chứng, thân chứng", này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến 
như thế nào, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến? 

2. -0 đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Như 
thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an 
trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến 
pháp môn. 

3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba... Chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Như thế nào, như thế nào, 
sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến pháp môn. 

4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như 



vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn 
nói đến pháp môn... (như trên)... 

5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Như 
thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an 
trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến 
pháp môn. 


(III) (44) Tuệ Giải Thoát 

1. - "Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát", này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho 
đến như thế nào, này Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến? 

2. Ớ đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền; với 
trí tuệ vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này các Hiền giả, tuệ giải thoát được 
Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên). 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận. Với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, tuệ 
giải thoát được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 

(IV) (45) Giải Thoát Cả Hai Phần 

1. - "Giải thoát cả hai phần, giải thoát cả hai phần", này Hiền giả, được nói 
đến. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, giải thoát cả hai phần được Thế Tôn 
nói đến? 


2. -0 đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền. 
Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy 
an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải 
thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên)... 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được diệt trừ. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như 
vậy, như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả, tuệ giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 

(V) (46) Chính Thực Mình Thấy (1) 



- "Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại", này Hiền giả, 
được nói đến như vậy. 

(VI) (47) Chính Thực Mình Thấy (2) 

- "Niết-bàn là chính thực mình thấy, Niết-bàn là chính thực mình thấy", này 
Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VII) (48) Niết Bàn 

- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VIII) (49) Hoàn Mãn Niết Bàn 

- "Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn", này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 


(IX) (50) Hoàn Mãn Niét Bàn 

- "Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn", này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 


(X) (51) Thiết Thực Hiện Tại Niết Bàn 

1. - "Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại Niết-bàn", này Hiền 
giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là thiết thực 
hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến? 

2. -0 đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú so Thiền. Cho 
đến như vậy, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ môĩt cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi 
thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là 
thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 


VI. Phẩm An ỏn 
(I) (52) An Ổn 


- "An ổn, an ổn", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(II) (53) Ngưòi Đạt An Ồn 

- "Người đạt an ổn, người đạt an ổn", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(III) (54) Bất Tử 

- "Bất tử, bất tử", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(IV) (55) Ngưòi Đạt Được Bất Tử 

- "Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử", này Hiền giả, được nói đến 
như vậy. 

(V) (56) Vô Úy 

- "Vô úy, vô úy", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VI) (57) Ngưòi Đạt Vô úy 

- "Người đạt vô úy, người đạt vô úy", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VII) (58) Khinh An 

- "Khinh an, khinh an", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VIII) (59) Thứ Đệ Khinh An 

Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(IX) (60) Đoạn Diệt 

- "Đoạn diệt, đoạn diệt", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(X) (61) Thứ Đệ Đoạn Diệt 

1. - "Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt", này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói 
đến? 



2. -0 đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, ... cho đến như vậy, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí 
tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả là thứ đệ 
đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 

(XI) (62) Có Khả Năng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì không có thê chứng 
ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín? 

2. Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dổi, não hại, tật đố, xan tham. 

Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ 
quả A-la-hán. 

3. Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì có thể chứng ngộ quả 
A-la-hán. Thế nào là chín? 

4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham. 


—oOo— 

VII. Phẩm Niệm Xứ 
(I) (63) Học Tập 

1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là 
năm? 

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 
men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là năm pháp làm suy yếu học tập. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ỏ đời. Vị ấy trú tùy quán thọ 


trên các cảm thọ.... trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đế nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn niệm 
xứ cần phải tu tập 


(II) (64) Triền Cái 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? 

2. Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hổi 
triền cái, nghi triền cái. Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm triền cái này, Bốn niệm xứ cần phải tu 
tập. Thế nào là bốn? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú quán thân trên thân... trú quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đế nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm triền cái, Bốn niệm xứ cần phải tu tập 

(III) (65) Dục Trưởng Dưỡng 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? 

2. Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức khả lạc... hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có 
năm dục trưởng dưỡng này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, Bốn niệm xứ 
này phải tu tập. 


(IV) (66) Thủ Uẩn 

1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? 

2. Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức uẩn. Này các 
Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm thù uẩn này, Bốn niệm xứ cần phải tu 
tập. Thế nào là bốn? .... Bốn niệm xứ cần phải tu tập 

(V) (67) Năm Hạ Phần Kiết Sử 



1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm? 

2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các Tỷ-kheo, có năm hạ 
phần kiết sử này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận tâm hạ phần kiết sử này, Bốn niệm xứ cần 
phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 

(VI) (68) Sanh Thú 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào là năm? 

2. Địa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài Nguời, chu Thiên. Này các 
Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm sanh thú này, Bốn niệm xứ cần phải tu 
tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 

(VII) (69) Xan Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm? 

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi duỡng, xan tham dung 
sắc, xan tham pháp. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm xan tham này, Bốn niệm xứ cần phải 
tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 

(VIII) (70) Năm Thượng Phần Kiết Sử 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? 

2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng 
phần kiết sử này. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, cần phải tu 
tập Bổn niệm xứ. Thế nào là bốn? ... Bổn niệm xứ này cần phải tu tập. 

(IX) (71) Năm Tâm Hoang Vu 

1. - Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 



Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi 
ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, Tỷ- 
kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị 
ấy không hướng về nồ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm 
hoang vu thứ nhất. 

2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như 
trên...) đối với Tăng... (như trên..) đổi với Học pháp... tức giận đổi với các vị 
đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này 
các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không 
hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như vậy gọi là tân hoang vu thứ năm. 

3. Này các Tỷ-kheo, đế đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần 
phải tu tập 


(X) (72) Tâm Phiền Trược 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền phược này. Thế nào là năm? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, không ly dục, 
không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối 
với các dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, không ly dục, 
không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối 
với các dục, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
tấn. Tâm của vị nào không hướng về... (như trên)... như vậy là tâm triền 
phược thứ nhất. 

3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tỷ-kheo tâm không ly tham đối với thân... 
không ly tham đối với sắc... ăn quá sức bao tư có thể chịu nổi, hưởng thọ 
sung sướng về giường nằm, sung sướng về thụy miên... Này các Tỷ-kheo, lại 
nữa, Tỷ-kheo sổng đời sổng Phạm hạnh với hy vọng mong được thành một 
loại chư Thiên, "Với giới này, với luật này, với khổ hạnh này, hay với Phạm 
hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên khác". Này 
các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo sổng đời sổng Phạm hạnh với hy vọng được thành 
một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật này, với khổ hạnh này hay với 
Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên khác", 
tâm vị này không hướng về nồ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tần. Tâm vị 
nào... như vậy là tâm triền phược thứ năm. 



4. Này các Tỷ-kheo, đây là năm tâm triên phược, muôn đoạn tận năm tâm 
triền phược này, Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 

—0O0— 

VIII. Phẩm Chánh cần 

(I-X) (73 - 81) Bốn Chánh cần 

(Giong như phâm Bổn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bổn chảnh cần thế cho 
Bổn niệm xứ ở trên, và Bổn chảnh cần được diễn tả như sau). 

Thế nào là bốn? 


- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ 
truớc chua sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra 
đuợc trừ diệt khởi lên ý muốn cố gắng.... trì tâm. Với mục đích khiến cho 
các thiện pháp đã đuợc sanh có thể duy trì, không có mù mờ, đuợc tăng 
truởng, đuợc quảng đại, đuợc tu tập, đuợc viên mãn, khởi lên ý muốn cố 
gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 


—oOo— 

IX. Phẩm Bốn Như Ý Túc 
(I-X) (82 - 92) Bốn Như Ỷ Túc 

(Giong như phâm Bổn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bổn như ỷ túc thế cho 
Bổn niệm xứ ở trên, và Bổn như ỷ túc được diễn tả như sau). 

Thế nào là bổn? 


- Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với Đục định 
tinh cần hành.... câu hữu với Tinh tấn định tinh cần hành,... câu hữu với Tâm 
định tinh cần hành,... câu hữu với Tư duy định tinh cần hành. 


X. Phẩm Tham 
(I) (93) Thắng Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là chín? 

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yếm ly đối với các món ăn, tưởng 
không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khố trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập. 

(II) (94) Thắng Tri Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là chín? 

2. So Thiền, Thiền thứ hai, thiền thứ ba, Thiền thứ tư, Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tương phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng 
định. 

Này các Tỷ-kheo, đế thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập. 

(III) (95 - 100) Liễu Tri Tham 

1. - Nàỵ các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để đoạn tận... để trừ 
diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần 
phải tu tập. 

2. Đế liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham, 
man trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng 
dật... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... để trừ diệt... để ly 
tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

-ooOoo- 

Chương X - Mười Pháp 
I. Phẩm Lợi ích 

(I) (1) Ỷ Nghĩa Gì 


1. Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jeta-vana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn gia Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 

rpt Ặ rp Ạ Ạ • Ạ • Ạ Ạ , 1 Ạ rp Ạ _ • 2 * 1 11 rpl A rp /V 

Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối tiếc, có lợi ích không 
có hối tiếc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, 
không có hổi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có ích lợi an lạc. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, an 
lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định 

- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích 
nhàm cán, ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích 

Này Ananda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích 
giải thoát tri kiến. 



2. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích 
không hổi tiếc, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân 
hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có 
lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như 
thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa 
giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các 
thiện giới thứ lớp dẫn tới tối thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới 
thứ lớp đưa đến tối thượng. 

(II) (2) Nghĩ Với Dụng Ỷ 

1. - Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không cần phải làm 
với dụng ý rằng: "Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi noi ta". Pháp nhĩ là 
vậy, này Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh 
khởi. Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm với 
dụng ý rằng: "Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi noi ta". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có không hối tiếc, hân hoan sanh khởi. Này các Tỷ- 
kheo, với người có hân hoan, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ kheo, với 
người có hoan hỷ, không cần phải làm với dụng ỳ rằng : "Mong rằng thân ta 
được khinh an", Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có ý hoan hỷ, 
thân được khinh an. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, không 
cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc được cảm thọ. Này 
các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không cần phải làm với dụng ý: "Mong 
rằng tâm ta được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người 
có an lạc, tâm được Thiền định. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta biết, ta thấy như thật". Pháp 
nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiện định, biết và thấy như 
thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và 
thấy như thật. Này các Tỷ-kheo, người biết vả thấy như thật, không cần phải 
làm với dụng ý: "Mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 
này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. Này 
các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham không cần phải làm với dụng ý: 
"Mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. 

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nhàm chán lý tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến; như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 



tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham; định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi 
như thật tri kiến; an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định; khinh an có ý nghĩa 
an lạc có lợi ích an lạc; hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an; hân hoan 
có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ; không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan, các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có lợi ích không hối 
tiếc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các pháp (khác) tăng 
thịnh; các pháp khiến các pháp khác viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên 
kia. 


(III) (3) Sở Y 

1. - Này các Tỷ-kheo, với ác giới, với phá giới, không hối tiếc, so y bị diệt. 
Với không có không hối tiếc, với hối tiếc không đầy đủ, hân hoan sở y bị 
diệt. Với hân hoan không có, với hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. 
Với hỷ không có, với hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt. Với khinh an 
không có, với khinh an không đầy đủ, an lạc sở y bị diệt. Với an lạc không 
có, với an lạc không đầy đủ, chánh định sở y bị diệt. Với chánh định không 
có, với chánh định không đầy đủ, như thật tri kiến sở y bị diệt. Với như thật 
tri kiến không có, với như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm chán, ly tham sở 
y bị diệt. Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm chán, ly tham không 
đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Ví như cây không đủ cành và lá, các 
mầm non (cũng có nghĩa là vỏ ngoài) của cây ấy không đi đến viên mãn, vỏ 
trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
với ác giới, với phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với không hối tiếc 
không có, với không hối tiếc không đầy đủ.... giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 

Này các Tỷ- kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, không hối tiếc có sở 
y. Với không hối tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở 
y. Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. Với hoan 
hỷ có mặt, với hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. Với khinh an có mặt, 
với khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Với an lạc có mặt, với an lạc có đầy 
đủ, chánh định có sở y. Với chánh định có mặt, với chánh định có đầy đủ, 
như thật tri kiến có sở y. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có 
đầy đủ, nhàm chán, ly tham có sở y. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với 
nhàm chán, ly tham có đầy đủ, giải thoát tri kiến có sỏ y. Ví như này các Tỷ- 
kheo, một cây có đầy đủ cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến viên 
mãn, vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, không hối tiếc có sở y. Với không 
hối tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy đủ... giải thoát tri kiến có sở y. 



(IV) (4) Có Sở Y ( Do Sariputta Thuyết) 

(Như kỉnh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả Sàriputta thuyết). 

(V) (5) Có Sở Y (Do Tôn Giả Ananda Thuyết) 

(Như kinh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả Ananda thuyết). 

(VI) (6) Định Do Bậc Đạo Sư Thuyết 

1. Bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thể có chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, vị ấy có thể đi trong đất không tưởng đến đất; trong nước không 
tưởng đến nước; trong lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong không vô 
biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ, không 
tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, không phi phi tưởng xứ, 
không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại có thể 
không tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau có thể không tưởng 
đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

- Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiện định như 
vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất; trong nước không tưởng 
đến nứơc; trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, 
trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô 
biên xứ, không tưởng đến thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ, không tưởng 
đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, không tưởng đến thế giới 
hiện tại; trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, 
vị ấy vẫn có tưởng. 

2. - Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thế trong đất, không tưởng đến đất... trong thế giới 
đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

- Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát 
ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất; trong 
nước không tưởng đến nước... trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế 
giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

(VII) (7) Định Do Tôn Giả Sariputta Thuyết 



1. Bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thua Hiền giả Sàriputta, có thể có chăng một Tỷ-kheo khi chứng Thiền 
định nhu vậy, vị ấy có thế trong địa đại, không tuởng đến địa đại... trong thế 
giới đời sau, không tuởng đến thế giới đời sau, tuy vậy, vị ấy vẫn tuởng? 

- Này Ananda, có thể nhu vậy. Một Tỷ-kheo khi chứng Thiền định nhu vậy, 
vị ấy có thế trong đất không tuởng đến đất... trong thế giới đời sau, không 
tuởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tuởng. 

2, - Nhung thua Hiền giả Sàriputta, nhu thế nào một Tỷ-kheo khi chứng đuợc 
Thiền định nhu vậy, vị ấy có thể trong đất, không tuởng đến đất... trong thế 
giới đời sau, không tuởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tuởng? 

- Này Hiền giả Ananda, một thời ở đây, tôi trú ở Sàvatthi, trong rừng Andha. 
Tại đây, tôi chứng đuợc Thiền định nhu sau: Trong đất, tôi không tuởng đến 
đất, trong thế giới đời sau, tôi không tuởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, tôi 
vẫn có tuởng. 

3- Nhung trong lúc ấy, Tôn giả Sàriputta tuởng đến gì? 

- Một tuởng khác khởi lên trong tôi: "Hữu diệt là Niết-bàn". Một tuởng khác 
diệt đi trong tôi: "Hữu diệt là Niết-bàn." Ví nhu, này Hiền giả, lửa đuợc đốt 
cháy từ mảnh đá nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt đi. 
Cũng vậy, này Hiền giả, một tuởng khác khởi lên trong tôi, thua Hiền giả: 
"Hữu diệt là Niết-bàn." Một tuởng khác diệt đi trong tôi: "Hữu diệt là Niết- 
bàn". Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có tuởng. 

(VIII) (8) Ngưòi Có Lòng Tin 

1. - Vị Tỷ-kheo có lòng tin, này các Tỷ-kheo, nhung không có giới. Nhu 
vậy, vị ấy về chi phần này không đuợc viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho 
viên mãn chi phần ấy, nghĩ rằng: "Làm thế nào đế ta có lòng tin và có giới 
nữa? ". Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, nhu vậy về 
chi phần ấy, Tỷ-kheo có viên mãn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới nhung không có nghe 
nhiều... có nghe nhiều nhung không có nói pháp... có nói pháp nhung không 



thường tham gia với hội chúng... thường tham gia với hội chúng, nhưng 
không vô úy thuyết pháp chúng nhưng không trì luật... có trì luật, nhưng 
không phải là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, là người ở rừng, ở các trú 
xứ xa vắng, nhưng đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, 
đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, nhưng không do 
đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy về chi phần này 
không được viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ 
rằng: "Làm thế nào, ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, 
thường tham gia với chúng hội, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là 
người ở rừng, ỏ các trú xứ xa vắng, đối với bổn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, ta có thể chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát? " Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nghe 
nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho 
hội chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với bốn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát; như vậy về chi phần này, vị ấy được viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh tín một cách pho 
biến, và viên mãn trong mọi phương diện. 

(IX) (9) Tịch Tịnh Giải Thoát 

(Như kinh 8 ở trên, cho đến... là người ở rừng ở các trú xứ vẳng...) 

.... là người trì luật, nhưng không phải là người ở rừng, ỏ các trú xứ xa 
vắng... là người ở rừng, ở các trú xa vắng... là người ở rừng, ỏ các trú xứ xa 
vắng, nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, thuộc về vô 
sắc, vị ấy không cảm giác với thân và an trú, đối với các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các săc, thuộc về vô sắc vị ấy có cảm giác với thân an trú, nhưng 
không do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy về chi phần 
này không viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ 
rằng: "Làm thế nào, ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, 
thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là 



người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc, thuộc về vô sắc, ta có cảm giác với thân và an trú; do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? " Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có 
lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp thường tham gia với hội 
chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trí luật, là vị ở rừng, ở các trú 
xứ xa vắng, đổi với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc, thuộc về vô 
sắc, vị ấy có cảm giác với thân và an trú; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát; như vậy về chi phần này, vị ấy được viên mãn. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh tín một cách pho 
biến, và viên mãn trong mọi phương diện. 

(X) (10) Vói Các Minh 

(Như kỉnh trước cho đến: Vị ẩy trì luật...) là người trì luật, nhưng không nhớ 
đến rất nhiều đời sống trước, một đời, hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống 
trước với các chi tiết và các đặc điếm, nhớ đến rất nhiều đời sống trước, như 
một đời, hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc 
điếm, nhưng không với thiên nhãn siêu nhân... vị ấy rõ biết các chúng sanh 
tùy theo hạnh nghiệp của họ..., vị ấy với thiên nhãn siêu nhân... vị ấy rõ biết 
các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, nhưng không do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, về chi phần này, vị ấy không được 
viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ rằng: "Làm thế 
nào ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia 
với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì luật, có thể nhớ đến 
nhiều đời sống trước như một đời, hai đời... có thể nhớ đến nhiều đời sống 
trước, với các chi tiết và các đặc điểm,... với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân 
có thể biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, do đoạn diệt 
các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát? " Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, là vị thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp 
cho hội chúng, là vị trì luật, nhớ đến nhiều đời sống trước, như một đời, hai 
đời... có thể nhớ đến nhiều đời sống trước, với các chi tiết và các đặc điểm.... 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân có thế biết được các chúng sanh tùy theo 
hạnh nghiệp của họ, do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú; như vậy về chi phần này, vị ấy được viên mãn. 



Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh tín một cách phổ 
biến, có viên mãn trong mọi phương diện. 

—0O0— 

II. Phẩm Hộ Trì 
(I) (11) Trú Xứ 

1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần, thân cận, chia xẻ xứ 
thành tựu năm chi phần, không bao lâu, do dOoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Và này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như 
Lai: "Dây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Diều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn". Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không 
lừa đảo, man trá, nêu rõ mình như chân đối với bậc Đạo Sư, đối với các vị 
sáng suốt hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. Vị ấy sổng tinh cần tinh tấn, 
từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, 
không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt (của các pháp), thể nhập thánh quyết trạch đưa đến chon 
chánh, đoạn diệt khổ đau. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần. Này các Tỷ- 
kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu năm chi phần? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trú xứ không quá xa, không quá gần, thuận tiện 
cho đi và đến, ban ngày không đông đủ, ban đêm không ồn ào, không huyên 
náo, ít xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, và các loại rắn rít. 
Trú tại trú xứ ấy, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú xứ ấy, các trưởng lão Tỷ- 
kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điến, những bậc 
trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu, thường thường đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han: 
"Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn giả ấy 
mở rộng những gì chưa mở rộng, trình bày những gì chưa trình bày, đối với 
những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn, vị ấy giải tỏa các nghi vấn ấy. 
Này các Tỷ-kheo, trú xứ như vậy thành tựu năm chi phần. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần, thân cận chia xẻ trú xứ 
thành tựu năm chi phần, không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

(II) (12) Các Chi Phần 

1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi 
phần đuợc gọi trong Pháp và Luật này là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, 
là bậc tối thuợng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dOoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trao hối, đoạn tận nghi. Nhu vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô 
học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uấn. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thành tựu năm chi phần. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần, 
đuợc gọi trong Pháp và Luật này, là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là 
bậc tối thuợng. 

Không dục tham, không sân, 

Không hôn trầm thụy miên 
Không trạo cử, không nghi, 

Tỷ-kheo hoàn toàn không 
Với vô học giới uân, 

Với vổ học định uấn, 

Đầy đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Đầy đủ năm chi phần, 

Đoạn tận năm chi phần, 

Trong Pháp và Luật này, 



Được gọi vị đầy đủ 
Hoàn toàn mọi phương diện. 


(III) (13) Các Kiết Sử 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười kiết sử này. Thế nào là mười? 

2. Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. 

Thế nào là năm hạ phần kiết sử? 

3. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là năm hạ phần kiết sử. 
Thế nào là năm thượng phần kiết sử? 

4. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Đây là năm thượng phần kiết sử. 
Này các Tỷ-kheo, đây là mười kiết sử. 

(IV) (14) Tâm Hoang Vu 

1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào năm tâm hoang vu 
chưa đoạn tận, năm tâm triền phược chưa được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến 
hay ngày đến, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng 
trưởng. 

Như thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận? 

2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni nào nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp... không có tịnh tín 
(như trên), nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín, nghi ngờ các Học pháp, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
nghi ngờ các Học Pháp... không có tịnh tín, tâm vị này không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa 



được đoạn tận. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phẫn nộ đối với các vị 
đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đổi, cứng rắn. Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni nào phẫn nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, không có 
hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tân của ai không hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm 
chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 

Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? 

4. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo, đối với những dục, không tham ái, 
không phải không tham dục, không phải không luyến ái, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các 
Tỳ kheo, Tỳ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái....không 
phải không khát ái, tâm của vĩ ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được cắt đứt. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân không phải không 
tham ái... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc pháp không phải 
không tham ái... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được 
cắt đứt. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho 
đến bụng chức đầy, sống nào ăn thiên về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ 
nghỉ, khoái lạc thụy miên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho thỏa thuê, 
cho đến bụng chức đầy... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh 
với mong cầu được sanh Thiên giới, có ý nghĩa: "Ta với giới này, với hạnh 
này, với khố hạnh này, hay với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên 
này hay chư Thiên khác". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sổng Phạm hạnh 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được cắt đứt. 

Như vậy là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm hoang vu chưa 
đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay 
ngày đến, chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng 
trưởng. 


6. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tâm hoang vu đã đoạn tân, 
năm tâm triền phược đã cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là 



sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm 
tâm hoang vu đã được đoạn tận? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc Đạo Sư, không do 
dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang thứ nhất đã được đoạn 
tận. 

8. Lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ pháp... (như trên)... 
không nghi ngờ Học Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ Học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh 
tín, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu 
tâm của ai hướng về nhiệt tâm là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. Lại 
nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn nộ đối với các vị doồng Phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chống đối, không cứng rắn, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận. 

Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 

9. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục không có tham ái, 
không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt 
não, không có khát ái. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đổi với những dục 
không có luyến ái, không có khao khát, không có tham dục, không có luyến 
ái, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khái ái, tâm vị ấy 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Neu tâm của ai hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất 
đã được cắt đứt. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đổi với tự thân không có tham 
ái... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đổi với các sắc pháp không có tham ái... (như 
trên)... như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chức đầy, 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghĩ, khoái lạc thụy 



miên... (như trên)... như vậy là tâm triên phược thứ tư đã được căt đứt. Lại 
nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh, không mong cầu được 
sanh Thiên giới với ý nghĩa: "Ta với giới này, với hạnh này, với khố hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên 
khác". Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu 
dược sanh Thiên giới, với ý nghĩ : " Ta với giới này, với hạnh này, với khổ 
hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư 
Thiên khác", tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Neu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là 
tâm triền phược thứ năm đã được cắt đứt. 

Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm hoang vu đã 
được đoạn tận, năm tâm triền phược này đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm hay 
ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải tổn giảm. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, trong độ trăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng 
về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề 
rộng của quỷ đạo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni 
nào, năm tâm hoang vu đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, 
chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. 

(V) (15) Không Phóng Dật 

1. Này các Tỷ-kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, hay hai chân, hay 
nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay 
phi tưởng phi phi tưởng. Như lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không 
phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các 
pháp ấy. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dấu chân của các loại chúng 
sanh bộ hành nào, tất cả đều hôi tập trong chân con voi và chân con voi được 
gọi là tối thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to lớn. cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng 
dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được 
gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. Ví như, các đòn tay nào của một 
ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy 
tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, 



này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không 
phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng 
dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rể hương nào, loại mủ keo 
đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào., trong tất cả các thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm 
có những loại lõi hương nào, loại chiên-đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện 
pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quý hoa 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua Chuyển luân vương. Chuyển luân 
vương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm 
có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
phàm ánh sáng của bất loại sao nào, tất cả đều không bằng một phần mười 
sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đố với chúng được gọi là tối 
thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong 
tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không mở 
rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời, không quét sạch mọi 
tối tăm trên trời, chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Aciravatì, 
sông Sarabhù, sông Maihì, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng đến 
biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển, biển lớn được gọi là tối 
thượng với chúng, cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp 
nào, tất cà những pháp lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng 
dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp 
ấy. 


(VI) (16) Đáng Được Cúng Dường 

1. - Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước 
vô thượng ở đời. Thế náo là mười? 

2. Như lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Giác, bậc Độc giác, bậc Giải thoát cả 
hai phần, bậc tuệ giải thoát, bậc Thân chứng, bậc Kiến chí, bậc Tín giải 
thoát, bậc Tùy pháp hành, bậc Tùy tín hành, bậc Chuyến tánh. 



Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


(VII) (17) Vị Hộ Trì (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Này 
các Tỷ-kheo, đau khổ là người sống không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
mười pháp này tạo thảnh vị hộ trì. Thế nào là mười? 

2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lồi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo này có giới, sống chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lồi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
tu học trong các học pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, 
chất chứa những gì đã nghe. Những pháp nào so thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng 
lời, đã quán sát với ý, đã thề nhập với chánh kiến; đây là pháp tác thành vị 
hộ trì. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành 
người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn, và khéo chấp nhận những lời giáo giới; đây là pháp tác thành vị 
hộ trì. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có những công việc gì cần phải làm, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và 
tinh cần, thành tựu sự quán sát các phưong tiện, vừa đủ đế làm, vừa đủ để tổ 
chức, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ 
đế tổ chức; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 



7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ 
thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan 
trong thắng Pháp, trong thắng Luật; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sống 
tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, 
nồ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp; đây là pháp 
tác thành vị hộ trì. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bếit đủ đối với các vật dụng như y, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo 
nào biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối 
thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về 
sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon chánh đoạn 
tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí tuệ... đoạn tận khổ 
đau; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Này các 
Tỷ-kheo, đau khổ là người trú không có vị hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 

(VIII) (18) Vị Hộ Trì (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau 
khổ, này các Tỷ-kheo, là người trú không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có 
mười pháp tác thành vị hộ trì này. thế nào là mười? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người có giới... chấp nhân và học tập 
trong các hoc pháp, nghĩ rằng: "Thật sự có giới là Tỷ-kheo này. Vị này trú, 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chalnh 



hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Các trưởng lão Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng nói đến, đáng 
được giáo giới... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến 
Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giác giới. Với vị ấy, được các 
trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân 
học thương tượng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải 
là sự tổn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo. Tỷ-kheo là vị nghe nhiều... khéo thông đạt nhờ 
chánh kiến, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này là vị nghe nhiều, thọ trì những 
gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng 
đọc bằng lời, đã quán sát bằng ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến". Các 
trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, được các 
trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân 
học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải 
là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành sự hộ trì. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này làm bạn với hiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện". Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các tân học 
Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị 
hộ trì. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ 
rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này, dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người 
dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới". Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ- 
kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ 
trì. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phàm có những công việc gì cần phải 
làm hoặc lớn hoặc nhỏ, đổi với các đồng Phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và 
tinh cần, thành tựu suy tư đến các phương tiện vừa đủ đế làm, vừa đủ đế tổ 
chức. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-niên... Các tân học Tỷ- 
kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... Đây là 
pháp tác thành vị hộ trì. 



7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói chuyên, một cách 
dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, thắng Luật nghĩ rằng: " Thật sự vị 
Tỷ-kheo này ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, Thắng Luật". Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ 
các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ 
rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này sống 
tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất diệt, làm cho đầy đủ các thiện pháp, 
nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp". Các trưởng 
lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được 
giáo giới... tác thành vị hộ trì. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với các vật dụng như y, ẩm 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này biết đủ 
với các vật dụng như y, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". Các Tỷ- 
kheo trưởng lão... nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới... tác thành vị hộ trì. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu tuệ tối thắng, 
ức niệm, tùy niệm việc đã làm, đã nói từ lâu, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo 
này chánh niệm, thành tựu tuệ tối thắng... đã làm, đã nói từ lâu". Các Tỷ- 
kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo ấy đáng 
được nói đến, đáng được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, thể nhập Thánh quyết trạch, đưa đến chọn chánh đoạn diệt khổ đau, 
nghĩ rằng: " Thật sự Tỷ-kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể 
nhập Thánh quyết trạch đưa đến chon chánh đoạn diệt khổ đau". Các Tỷ- 
kheo trưởng lão nghĩ đến Tỷ-khoe đáng được nói đến, đáng được giáo giới. 
Các trung niên Tỷ-khoe nghĩ đến Tỷ-khoe ấy được nói đến, đáng được giáo 
giới. Các tân học Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với 
vị ấy được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, 
được các tân họ thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, 
không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị họ trì. 

Này các Tỷ-khoe, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khổ, 
này các Tỷ-khoe, là người trú không có vị hộ trì. 



Này các Tỷ-khoe, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 


(IX) (19) Thánh Cư (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mặt Thánh cư này, với những Thánh cư này, các 
bậc Thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Thế nào là mười? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu 
chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh 
an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư, với những Thánh cư này, các bậc 
Thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. 

(X) (20) Thánh Cư (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một thị trấn của dân tộc 
Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn 
nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với những Thánh cư này, các 
vị Thánh đã sống, đang sống, và sẽ sống. Thế nào là mười? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu 
chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh 
an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được giải thoát. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận năm chi phần? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trao hối, đoạn tận nghi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phần? 

5. Ớ đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc không có hân hoan, 
không có thất vọng, trú xa chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hưong... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có 



hân hoan, không có thất vọng, trú xa, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phần. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một sự? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo thành tựu với tâm được niệm hộ trì. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì một sự. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
đầy đủ bốn y cứ? 


7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có đắn đo thân cận một sự, có đắn đo 
kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né một sự, có đắn đo trừ khử một sự. 
Như vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ bốn y cứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, đổi với những sự sai biệt phổ thông được các Sa- 
môn, Bà-la-môn phổ thông chấp nhận, như: "Thế nào là thường còn, thế giới 
là không thường còn; thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh 
mạng với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác; Như Lai có tồn tại 
sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai có tồn tại và 
không có tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không và không 
không tồn tại sau khi chết" Tất cả những tin tưởng được trừ diệt, trừ bỏ, xả 
bỏ, quăng bỏ giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
trừ khử những sự thật cá nhân. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế là Tỷ-kheo đã được tận hoàn toàn các tầm 
cầu? 


9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận dục tầm cầu, đã đoạn tận 
hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này Tỷ-kheo, Là 
Tỷ-kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư duy không có uế trược? 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục tư duy, đã đoạn tận 
sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là các tư duy 
không có uế trược. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành được khinh an? 



11.0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn khổ, đoạn lạc chấm dứt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền Thứ tư, không khố, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tâm hành được 
khinh an. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm được giải thoát? 

12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm được giải thoát khỏi tham, tâm 
được giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo được tâm khéo giải thoát. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát? 

13. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rằng: "Tham ái đã được đoạn tận 
nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thể 
tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai" rõ biết rằng: "Sân đã 
được đoạn tận nơi ta... trong tương lai", rõ biết rằng: "Si đã được đoạn tận 
nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho thân cây tàla, làm cho không thế tái 
sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. "Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 

14. Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong quá khứ đã sống theo 
Thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ- 
kheo, tất cả những vị Thánh nào trong tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất 
cả những vị ấy sẽ sống theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ-kheo, tất cả 
những vị Thánh nào trong hiện tại sổng theo Thánh cư, tất cả những vị ấy 
đang sống theo mười Thánh cư này. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị Thánh đã sống đang 
sống, và sẽ sống. 


—oOo— 

III. Phẩm Lớn 

(I) (21) Con Sư Tử 

1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, từ hang đi 
ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân; sau khi duỗi chân, nó nhìn xung 
quanh bốn phương, sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên ba lần 
tiếng rống con sư tử; sau khi rống ba lần tiếng rống con sư tử, nó ra đi tìm 


mồi. Vì sao? Nó tống với ý nghĩ: "Mong rằng ta không làm tàn hại các loài 
thú nhỏ đi lạc đường." Này các Tỷ-kheo, con sư tử là đồng nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. "Này các Tỷ-kheo, Như Lai thuyết 
pháp trong hôi chúng, đây chỉ cho tiếng rống con sư tử. Này các Tỷ-kheo, có 
mười Như Lai lực này của Như Lai, thành tựu những lực này, Như Lai tự 
nhận cho mình địa vị Ngưu vưong, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội 
chúng và chuyến Phạm luân. Thế nào là mười? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Như lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi 
xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Như vậy, chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vưong, rống lên tiếng rống con 
sư tử trong các hội chúng và chuyến Phạm luân. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở 
do, tùy thao sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Các 
Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyến Pháp luân. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất 
cả sanh thú. Này các Tỷ-kheo, Nư Lai như thật biết... (như trên)... và chuyến 
Phạm luân. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết thế giới với nhiều 
giới, nhiều sai biệt. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... (như trên)... 
và chuyển Phạm luân. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết chí hướng sai biệt của 
các loài chúng sanh. Này các Tỷ-kheo, Như lai như thật biết... (như trên)... 
và chuyển Phạm luân. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ 
của các loại chúng sanh, loài Người. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật 
biết... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng về Thiền, về giải thoát, về định. Này 
các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, 
bốn mưoi đời, năm mưoi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Như lai nhớ 



rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ kho lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, 
Như Lai nhớ đến nhiều đời nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiết. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... (như trên)... 
và chuyển Phạm luân. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang... người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về 
thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hạnh 
về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sổng chết của chúng sanh. Như Lai 
biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Này Các Tỷ-kheo, Như Lai như thật biết... (như trên)... và chuyến 
Phạm luân. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt vá an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai 
tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các 
hội chúng và chuyến Phạm luân. 

Này các Tỷ-kheo, đây là những Như lai lực của Như lai, chính nhờ thành tựu 
những lực này, Như lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng 
rống con sư tử giữa các hội chúng và chuyến Phạm luân. 

(II) (22) Những Tuyên Bố về Pháp 



1. Bây giờ có Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, đang ngồi xuống 
một bên: 

2. - Này Ananda, phàm những pháp nào đua đến sự chứng ngộ với thắng trí, 
các tuyên bố về giáo lý, này Ananda, ỏ đây, Ta vô úy tự nhận thuyết pháp về 
chúng, về chúng nhu thế ấy, nhu thế ấy khiến cho nguời nào nhu vậy, nhu 
vậy thật hành; nếu là có, sẽ biết là có; nếu là không có, sẽ biết là không có; 
nếu là hạ liệt, sẽ biết là hạ liệt; nếu là thù thắng sẽ biết là thù thắng; nếu là có 
trên, sẽ biết là có trên; nếu là vô thuợng, sẽ biết là vô thuợng. Vì rằng, cái gì 
nguời ấy có thể biết, có thể thấy, có thể chứng ngộ, nguời đó sẽ biết đuợc, sẽ 
thấy đuợc, sẽ chứng ngộ, nguời đó sẽ biết đuợc, sẽ thấy đuợc, sẽ chứng ngộ 
đuợc, sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, cái này là vô thuợng đối với các 
trí, chính là nhu thật trí đối với vấn đề này hay vấn đề khác. Và này Ananda, 
do vậy Ta tuyên bố rằng ngoài trí này, không có một trí nào khác cao thuợng 
hơn, thù thắng hơn. Này Ananda, có muời Nhu Lai lực này của Nhu Lai, 
chính nhờ thành tựu những lực này, Nhu Lai tự nhận cho mình địa vị Nguu 
vuơng, rống tiếng con su tử giữa các hội chúng và chuyến Phạm luân. Thế 
nào là muời? 

3. Ớ đây, này Ananda, Nhu Lai nhu thật biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Nhu 
vậy là Nhu Lai lực của Nhu Lai. Nhu vậy, chính nhờ Nhu Lai lực này, Nhu 
Lai tự nhận cho mình địa vị Nguu vuơng, rống lên tiếng rống con su tử 
trong các hội chúng và chuyến Phạm luân. 

4. Lại nữa, này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Ananda, 
Nhu Lai nhu thật rõ biết... (nhu trên)... và chuyến Phạm luân. 

5. Lại nữa, này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết con đuờng đua đến tất cả 
sanh thú. Này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết... (nhu trên)... và chuyến 
Phạm luân. 

6. Lại nữa, này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết thế giới với nhiều giới, 
nhiều sai biệt. Này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết... (nhu trên)... và 
chuyển Phạm luân. 

7. Lại nữa, này Ananda, Nhu Lai thật rõ biết chí huớng sai biệt của các loài 
chúng sanh. Này Ananda, Nhu Lai nhu thật rõ biết... (nhu trên)... và chuyến 
Phạm luân. 



8. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của 
các loài chúng sanh, loài Người. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... 
(như trên)... và chuyên Phạm luân. 

9. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ rọ biết sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng về Thiền, về giải thoát, về định. Này 
Ananda, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyến Phạm luân. 

10. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời... như vật Như lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại dương và các chi tiết. Này Ananda, Như Lai như thật rõ 
biết... (như trên)... và chuyến Phạm luân. 

11. Lại nữa, này Ananda, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy 
sự sống và chết của chúng sanh. Ngài biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và 
Phạm luân. 

12. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ Đoạn trừ các Lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự 
nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 

- Này Ananda, đây là những Như Lai lực của Như Lai, chính nhờ thành tựu 
những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng 
rống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển Phạm luân. 

(III) (23) Với Thân 

1. - Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải tận với thân, không phải với 
lời. Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải 
với thân. Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận không phải với 
thân, không phải với lời mà sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời? 



2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có phạm điều bất thiện về thân, về một 
vấn đề gì. Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói 
với vị ấy: "Tôn giả có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề này. Thật 
tốt là nó thay, nếu Tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện". Vị ấy 
đuợc các đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói nhu vậy, đoạn tận thân 
làm ác, tu tập thân làm thiện. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này đuợc gọi là những pháp cần phải đoạn tận 
với thân, không phải với lời. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không 
phải với thân? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bất thiện với lời, về một vấn 
đề gì. Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị ấy: 
"Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề này. Thật tốt lành 
thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện". Vị ấy đuợc các đồng 
Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận lời nói ác. Tu tập lời 
nói thiện. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này đuợc gọi là những pháp cần phải đoạn tận 
về, không phải về thân. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận, không phải với 
thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần 
phải đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không phải với thân, cũng 
không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn 
tận. Sân, này các Tỷ-kheo... Si, này các Tỷ-kheo... Phẫn nộ, này các Tỷ- 
kheo..hiềm hận này các Tỷ kheo... Gièm pha này các Tỷ kheo. Não hại, này 
các Tỷ-kheo... Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không phải với 
thân, không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải 
đoạn tận. Ác tật đố, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không phải với thân, 
không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn 
tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác tật đố? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời gia chủ, hay con nguời gia chủ, dồi dào 
phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng. Ớ đây, một nguời nô tỳ 



hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi dào phong phú về tài 
sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thược về người gia chủ hay 
con người gia chủ này. "Hay một Sa-môn, Bá-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ớ đây, một Sa- 
môn, hay Bà-la-môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, mong rằng vị Tôn 
giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh". 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác tật đố. 

Ác tật đố, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng 
không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn 
tận. 

6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng 
không phải với lời mà sau khi, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác dục? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, lại muốn rằng: 
"Mong rằng họ biết ta có lòng tin"; có ác giới hạn lại muốn rằng: "Mong 
rằng họ biết ta là người nghe nhiều"; là người ưa thích hội chúng, lại muốn 
rằng: "Mong rằng họ biết ta là người sống viễn ly"; là người biếng nhác loại 
muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người tinh tấn"; là người thất niệm lại 
muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người niệm được an trú"; là người 
không có định, lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người có định"; là 
người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ"; là 
người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: "Mong rằng họ biết ta là người 
đã đoạn tận các lậu hoặc". 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 

Ác dục này, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng 
không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn 
tận. 

8. Này các Tỷ-kheo, nếu tham chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, nếu sân... 
nếu si... nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, vị ấy 
cần phải được hiểu như sau: "Tôn giả này không rõ biết như thế nào đế tham 
không có mặt. Như vậy tham chinh phục vị ấy và phát triển, Tôn giả này 



không rõ biết như thế nào đế sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết 
như thế nào đế si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... xan tham không 
có mặt... ác tật đố không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thế nào, đế ác 
dục không có mặt. Như vậy, ác dục chinh phục Tôn giả này và phát triển." 

9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, nếu tham không chinh phục và không phát triển, 
nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não 
hại... nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục không chinh phục vị Tỷ- 
kheo và không phát triển, vị ấy cần phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ 
biết như thế nào đế tham không có mặt. Như vậy, tham không chinh phục 
Tôn giả này và không phát triển. Tôn giả này rõ biết như thế nào đế sân 
không có mặt... si... phẫn nộ... hiềm hận... gièm pha... não hại... xan tham... 
ác tật đố... ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không có chinh phục vị 
Tôn giả này và không phát triển." 

(IV) (24) Maha Cunda 

1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Cetì tại Sahajàti. Tại 
đấy, tôn giả Mahàcunda gọi các Tỷ-kheo. 

-Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 

- Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả Mahàcunda nói 
như sau: 

2. - Thưa các Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết về trí nói rằng: "Tôi biết 
pháp này, tôi thấy pháp này". Neu tham chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, 
nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não 
lại... nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại, 
vị ấy cần phải được hiểu như sau: " Tôn giả này không rõ biết như thế nào 
đế tham không có mặt. Như vậy tham chinh phục Tôn Giả ấy và tồn tại. Tôn 
giả này không rõ biết như thế nào đế sân không có mặt... si không có mặt... 
phẫn nộ không có mặt... hiềm không có mặt... gièm pha không có mặt... não 
hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đổ không có mặt... ác 
dục không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 

3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói rằng: "tôi được tu tập 
về thân, được tu tập về giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ". Thưa 



chư Hiền, nếu tham chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu 
ác tật đố... nếu ác dục chinh phục vị Tỷ-kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải 
được hiểu như sau: "Vị Tôn giả này không rõ biết như thế nào đế tham 
không có mặt, vì rằng tham chinh phục vị ấy và tồn tại. Vị Tôn giả này 
không rõ biết như thế nào đế sân không co mặt... si không có mặt... phẫn nộ 
không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại 
không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đổ không có mặt...các dục 
không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 

4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: "Tôi 
biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về 
giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ". Này chư Hiền, nếu tham 
chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ.... nếu 
hiềm hận... nếu gièm pha... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, Tỷ- 
kheo ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn giả này không cần rõ biết như 
thế nào đế tham không có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại". 

5. Ví như, này chư Hiền, có người nghèo khổ có thể nói về giàu sang; không 
có tài sản có thể nói về tài sản; không có sở hữu có thể nói về sỏ hữu, nhưng 
khi có cơ hội tạo ra tái sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc 
hay vàng. Người ta có thể biết về người ấy như sau: "Vị này, tuy nghèo khổ, 
lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài sản, lại nói về tài sản; vị này 
tuy không có sở hữu, lại nói về sở hữu. Vì cớ sao? Vì rằng vị này, khi có cơ 
hội tạo ra tài sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng". Cũng vậy, này chư hiền, vị Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, 
nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi 
được tu tập về giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ". Này chư 
hiền, nếu tham chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại; nếu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu 
ác tật đố... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, Tỷ-kheo ấy cần phải 
được hiểu như sau: "Vị này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như vậy, ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo này và tồn tại". 

6. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này". Này chư Hiền, nếu tham không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, 
nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận...nếu gièm pha... nếu não 
hại... nếu san tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục không chinh phục vị ấy và 



tồn tại, thời vị ấy cần phải được biết như sau: "Vị này rõ biết như thế nào đế 
tham không có mặt... Như vậy, tham không chinh phục vị ấy và tồn tại... sân 
không có mặt... si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt...não hại không có mặt... xan tham không 
có mặt... ác tật đố không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục 
không chinh phục vị này và tồn tại". 

7. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói rằng: "Tôi có tu tập về thân, 
tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ". Này chư Hiền, 
nếu tham không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ., nếu hiềm hận.... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu 
ác đố... nếu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải 
được biết như sau: "Vị này rõ biết như thế nào đế tham không có mặt. Như 
vậy tham không chinh phục vị này và tồn tại... sân không có mặt... si không 
có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không 
có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đố không có mặt... ác dục không có 
mặt... Như vậy, ác dục không chinh phục vị này và tồn tại". 

8. Này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: "Tôi 
biết pháp này, tôi thấy pháp này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, 
tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ. "Này chư Hiền, nếu tham không 
chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu 
hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu 
ác dục không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, thời vị ấy cần phải được biết 
như sau: "Tôn giả này biết rõ như thế nào đế được tham không có mặt. Như 
vậy tham không chinh phục vị ấy và tồn tại. Sân không có mặt... si không có 
mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có 
mặt... não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đố không có 
mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị Tôn giả 
này và không tồn tại." 

9. Này chư Hiền, ví như một người giàu sang có thể nói về giàu sang; một 
người có tài sản có thể nói về tài sản; một người có sỏ hữu có thể nói về sỏ 
hữu. Khi có cơ hội tạo ra tài sản, vị ấy có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc 
hay vàng. Và người ta có thể biết về người ấy như sau: "Có giàu sang, vị này 
nói về giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của cải, vị này nói về 
của cải. Vì sao? Vì rằng vị này, khi có cơ hôi tạo ra tài sản, vị ấy có thể tạo 
thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng". Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo 
thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu 



tập về tuệ". Này chư Hiền, nếu tham không chinh phục vị ấy và tồn tại... nếu 
sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu tật đố... nếu ác dục không chinh phục vị ấy 
và tồn tại, vị ấy cần phải được biết như sau: "Vị Tôn giả này rõ biết như thế 
nào đế tham không có mặt. Như vậy tham không chinh phục vị này và tồn 
tại. Vị Tôn giả này rõ biết như thế nào đế sân không có mặt... si... phẫn nộ... 
hiềm hận... gièm pha... não hại... xan tham... ác tật đố... ác dục không có 
mặt. Như vậy ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và tồn tại". 

(V) (25) Thiền Án Xứ 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền xứ này. Thế nào là mười? 

2. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. Một người tưởng tri Thiền án nước... một người tưởng tri 
Thiền án lửa... một người tưởng tri Thiền án gió... một người tưởng tri Thiền 
án xanh... một người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng tri Thiền án 
đỏ... một người tưởng tri Thiền án trắng... một người tưởng tri án hư không... 
một người tưởng tri Thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án cứ này. 

(VI) (26) Kalì 

1. Một thời, Tôn giả Mahàkaccàna trú giữa dân chúng Avanti, ở 
Kuraraghara, tại một vực núi cao. Bấy giờ có nữ cư sĩ Kàlì, trú ở 
Kuraraghara, đi đến Tôn giả Mahàkaccàna, sau khi đến đảnh lễ tôn giả, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Kàlì trú ở Kuraraghara 
thứ với Tôn giả Mahàkaccàna: 

2. - Thưa Tôn giả, Thế Tôn có nói như sau trong các câu hỏi thiếu nữ: 

"Ta đạt được mục đích, 

Tâm Ta được an tịnh, 

Sau khỉ đã chiến thẳng, 

Đội quân sắc khả ải, 

Ta thiền định một mình, 

Được an lạc Chánh giác. 

Do vậy, Ta không có, 

Làm bạn với quần chủng, 



Làm bạn với một ai, 

Không phải việc Ta làm. " 

Thưa Tôn giả, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như thế nào? 

3. - Này Nữ cư sĩ, có số Sa-môn, Bá-la-môn tối thượng thiện xảo trong sự 
chứng đạt Thiền án đất, có thể thực hiện được mục đích của họ. Này nữ tu sĩ, 
nhưng Thế Tôn đã được thắng tri tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt 
Thiền án đất, sau khi thắng tri như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thấy 
sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy tri kiến về đạo và phi đạo. Do nhân 
thấy được sự tập sự, do nhân thấy được sự nguy hại, do sự thấy được sự xuất 
ly, do nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết mục đích đã 
đạt được, tâm đã được an tịnh. Này Nữ cư sĩ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án nước... Thiền án lửa... 
Thiền án gió... Thiền án xanh... Thiền án vàng... Thiền án đỏ... Thiền án 
trắng... Thiền án hư không... Thiền án thức, có thể thực hiện được mục đích 
của họ. Này Nữ cư sĩ, nhưng thế Tôn đã thắng tri tối thượng thiện xảo tong 
sự chứng đạt Thiền án thức, sau khi thắng thiện tri như vậy, Thế Tôn đã thấy 
sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy tri khiến về đạo 
và phi đạo. Do nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thấy được sự nguy hại, 
do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo, 
Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh, do vậy, này nữ cư 
sĩ. Thế Tôn có nói như sau, trong các câu hỏi của thiếu nữ: 

”Ta đạt được mục đích, 

Tâm Ta được an tịnh, 

Sau khi đã chiến thẳng, 

Đội quân sắc khả ải, 

Ta Thiền định một mình, 

Được an lạc Chánh giác. 

Do vậy, Ta không có 
Làm bạn với quần chúng 
Làm bạn với một ai, 

Không phải việc Ta làm. " 

Này Nữ cư sĩ, Lời vắn tắt này của Thế Tôn cần phải được thấy ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. 


(VII) (27) Những Câu Hỏi Lớn (1) 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở khu vườn ông 
Anàthàpindika.Bấy giờ có rất nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Sàvatthi đế khất thực. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Thật là 
quá sớm đế đi vào Sàvatthi khất thực. Chúng ta hãy đi đến khu vườn của các 
du sĩ ngoại đạo". Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các Tỷ-kheo đang ngồi một bên: 

2. - Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thắng 
tri tất cả pháp, hãy an trú. "Thưa các Hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp 
như sau cho các đệ tử: "Hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thắng tri 
tất cả pháp, hãy an trú" .Ở đây, này chư Hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù 
thắng gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa-môn Gotama và chúng 
tôi, về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? 

3. Rồi các Tỷ-kheo ấy, không hoan hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, 
cũng không phỉ báng, không hoan hỷ, không phỉ báng, các vị ấy đứng dậy và 
ra đi, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn" Rồi các 
Tỷ- kheo ấy, sau khi đi khất thực ỏ Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

4. - Ớ đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Sàvatthi để khất thực. Rồi chúng con suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm đế 
vào Sàvatthi khất thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại 
đạo". Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo, 
sau khi đến, chúng con với các du sĩ ngoại đạo những lời chào hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, chúng con ngồi xuống 
một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi 
xuống một bên: "Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như sau 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi 
thắng tri, thắng tri tất cả pháp, hãy an trú". Thưa các Hiền giả, chúng tôi 
cũng thuyết pháp như sau cho các để tử: "Hãy đến, này chư Hiền, hãy thắng 
tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thắng tri tất cả pháp, hãy an trú". Ớ đây, này 
chư Hiền, có sự đặc thù gì, có sự sai biệt gì giữa Sa-môn Gotama và chúng 
tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? " Rồi bạch 
Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng 



không phỉ báng, không hoan hỷ, không phỉ báng, chúng con đứng dậy và ra 
đi, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này của Thế Tôn". 

5 - Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy cần phải được nói 
như sau: "Này chư Hiền, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai 
câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu 
trả lời; bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố; bốn câu trả lời; năm câu hỏi, năm câu 
tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời; bảy 
câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời; tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, 
tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời; mười câu 
hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời". Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các du sĩ ngoại đạo ấy, sẽ không thể trả lời, hon nữa sẽ roi vào bối rối. Vì 
sao? Này các Tỷ-kheo, vì vấn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ. Này các Tỷ- 
kheo, Ta không thấy một ai trong thế giới chư Thiên, với chư Thiên, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và 
loài Người, với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này, trừ Như Lai, hay 
những ai được từ hai vị này. 

6. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong một pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, chon 
chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu cánh, 
sau khi chon chánh thắng tri ý nghĩa ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. Thế nào là trong một pháp? 

— Tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn. 

Trong một pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, 
chon chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu 
cánh, sau khi chon chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người 
chấm dứt khổ đau. 

Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

7. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, chon 
chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu cánh, 



sau khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. Thế nào là trong hai pháp? 

— Trong danh và trong sắc. 

Trong hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

8. Ba câu hỏi, ba tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 

Trong ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là người 
chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong ba pháp? 

— Trong ba thọ. 

Trong ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời, được nói đến như vậy. Do duyên 
này được nói đến như vậy. 

9. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong bổn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? 

— Trong bốn đồ ăn. 

Trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

10. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, được nói đến như vậy. 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 



Trong năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong năm pháp? 

— Trong năm thủ uẩn. 

Trong năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

11. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong sáu pháp? 

— Trong sáu nội xứ. 

Trong sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

12. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bảy pháp? 

— Trong bảy thức trú. 

Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

13. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời, được nói đến như vậy. 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Trong tám pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong tám pháp? 



— Trong tám thế gian pháp. 


Trong tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau. 

Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 

14. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời, được nói đến như vậy. 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau... Thế nào là trong chín pháp? 

— Chín hữu tình cư. 

Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán... là 
người chấm dứt khổ đau 

15. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Trong mười pháp này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh, nhàm chán, chon 
chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu cánh, 
sau khi chon chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. Thế nào là mười pháp? 

— Trong mười thiện nghiệp đạo. 

Trong mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chon chánh nhàm chán, 
chon chánh ly tham, chon chánh giải thoát, chon chánh thấy được sự cứu 
cánh, sau khi chon chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người 
chấm dứt khổ đau. 

Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, được nói lên như vậy. 
Do duyên này, được nói đến như vậy. 

(VIII) (28) Những Câu Hỏi Lớn (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kajangalà, tại Trúc Lâm. Bấy giờ có rất nhiều 
nam cư sĩ ở Kajangalà đi đến Tỷ-kheo-ni trú ở Kajangalà, sau khi đến, đảnh 



lễ Tỷ-kheo-ni rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nhà cu sĩ ở 
Kajangalà nói với Ty-kheo-ni ở Kjangalà: 

2. - Thua Đại Tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn: "Một câu hỏi, 
một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai xâu trả 
lời; ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời; bốn câu hỏi, bốn câu tuyên 
bố, bốn câu trả lời; năm câu hỏi. Năm câu tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu 
hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời; bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu 
trả lời; tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu 
tuyên bố, chín câu trả lời; muời câu hỏi, muời câu tuyên bố, muời câu trả 
lời." Thua Đại Tỷ, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn ý nghĩa rộng rãi cần phải 
hiểu nhu thế nào? 

3. - Này cá Hiền giả, tôi không đuợc tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ Thế 
Tôn. Tôi cũng không đirợc tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ các Tỷ-kheo 
có tu tập về ý. Tuy vậy, ở đây, vấn đề đuợc trình bày với tôi nhu thế nào, 
hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thua vâng, Đại tỷ 

Các nam cu sĩ ở Kajangalà vâng đáp Tỷ-kheo-ni ỏ Kajangalà. Tỷ-kheo-ni ở 
Kajangalà nói nhu sau: 

4-5. - Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời đuợc nói đến nhu vậy. 
Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? (... ơ đây, giong như 4 câu hỏi đầu của 
kinh trước). 

6. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời đuợc thế Tôn nói đến nhu 
vậy. Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? 

Trong bốn pháp, này chu hiền, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập, tâm chon 
chánh thấy đuợc cứu cánh, sau khi chon chánh thắng tri mục đích, ngay 
trong hiện tại là nguời chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? 

— Trong bổn niệm xứ. 

Trong bốn pháp này, này chu hiền, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập, chon 
chánh... là nguời chấm dứt khổ đau. 

Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, Thế Tôn đã nói nhu vậy. Do 
duyên gì đuợc nói đến nhu vậy. 



7-8. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, Thế Tôn đã nói nhu 
vậy. Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? 

Trong năm pháp, này chu Hiền, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập tâm... là 
nguời chấm dứt khổ đau. Trong năm pháp gì? 

— Trong năm căn... 

Trong sáu pháp gì? 

— Trong sáu xuất ly giới... 

Trong bảy pháp gì? 

— Trong bảy giác chi... 

Trong tám pháp gì? 

— Trong con đuờng Thánh có tám ngành... 

Trong chín pháp gì? 

— Trong chín hữu tình cu... 

9. Muời câu hỏi, muời câu tuyên bố, muời câu trả lời, Thế Tôn đã nói nhu 
vậy. Do duyên gì đuợc nói đến nhu vậy? 

Trong muời pháp, này chu Hiền, Tỷ-kheo chon chánh khéo tu tập tâm, chon 
chánh thấy đuợc cứu cánh, sau khi chon chánh thắng tri mục đích, ngay 
trong hiện tại là nguời chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong muời pháp? 

— Trong muời thiện đạo 

Trong muời pháp này, này chu Hiền, Tỷ-kheo chon chánh tu tập tâm, chon 
chánh thấy đuợc cứu cánh, chon chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện 
tại, là nguời chấm dứt khổ đau. 

Muời câu hỏi, muời câu tuyên bố, muời câu trả lời, Thế Tôn đã nói nhu vậy. 
Do duyên này đuợc nói nhu vậy. 

10. Nhu vậy, này chu Hiền, Thế Tôn đã nói đến trong các câu hỏi lớn: "Một 
câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời...; muời câu hỏi, muời câu tuyên 



bố, mười câu trả lời". Này chư Hiền, lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này, tôi 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư Hiền, nếu muốn các vị hãy 
đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời các hiền giả như thế nào, 
hay như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Đại tỷ. 

Các nam cư sĩ ở Kajangalà sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tỷ-kheo-ni ở 
Kajangalà nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà, thân 
phía hữu hướng về Tỳ kheo ni rồi đi đén Thế tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kajangalà, 
đem câu chuyện nói với Tỷ-kheo-ni ỏ Kajangalà như thế nào, tất cả đều 
thuật lên Thế Tôn rõ. 

11.- Lành thay, lành thay, này các Gia chủ. Này các Gia chủ, có trí tuệ là 
Tỷ-kheo-ni ỏ Kajangalà ! Này các Gia chủ, có trí tuệ là Tỷ-kheo-ni ở 
Kajangalà ! Này các Gia chủ, nếu các Ông có đi đến Ta và hỏi ý nghĩa này, 
Ta cũng trả lời như vậy, như Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà đã trả lời. 

Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 

(IX) (29) Ngưòi Kosalà 

1. - Này các Tỷ-kheo, xa trông như thế nào là nước Kàsi Kosalà, xa rộng 
như thế nào, là sự trị vì của vua pasanadi nước Kosalà, trong phạm vi như 
vậy, vua Pasenadi nước Kosalà được xem là tối thượng ! Tuy vậy, này các 
Tỷ-kheo, đối với vua Pasenadi, nước Kosalà có sự đổi khác, có sự biến hoại. 
Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong 
(vấn đề) ấy; do nhàm chán trong (vấn đề) ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn 
nói gì đối với hạ liệt. 

2. Này các Tỷ-kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di chuyến, xoay chuyến, 
chói sáng các phưong, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới 
ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1000 mặt trời, có 1000 vua núi Sineru, có 1000 
cõi Diêm phù đề, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 Bắc-cu-lô-chân, 1000 
Đông thắng Thần châu, 4000 biển lớn, 4000 Đại vương, 1000 Bốn đại Thiên 
vương, 1000 Tam thập tam thiên, 1000 Dạ-ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 
1000 Hóa lạc thiên, 1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm thiên giới. Này 
các Tỷ-kheo, xa rộng cho đến 1000 thế giới, Đại phạm Thiên ở đấy được 
xem là tối thượng. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Đại Phạm thiên có sự 
đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 



nhiều nhảm chán trong (Đại Phạm thiên) ấy, do nhàm chán trong (Đại Phạm 
thiên) ấy, từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 

3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này chuyến hoại, 
trong khi thế giới chuyến hoại, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình phần lớn 
sanh qua cõi Abhassara (Quang âm thiên). Ở tại đấy, chúng sanh này do ý 
sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống 
trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các Tỷ- 
kheo, trong khi thế giới chuyển hoại, các Quang âm thiên được xem là tối 
thượng. Nhưng này các Tỷ-kheo, đối với chư Quang âm thiên, có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán trong (chư Quang âm thiên) ấy; do nhàm chán trong 
(Quang âm thiên) ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 

4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. Thế nào là mười? 

Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, 
vô lượng. Một người tưởng tri Thiền án nước... một người tưởng tri Thiền án 
lửa... một người tưởng tri Thiền án gió, một người tưởng tri Thiền án xanh... 
một người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng tri Thiền án đỏ... một 
người tưởng tri Thiền án trắng... một người tưởng tri Thiền án hư không... 
một người tưởng tri Thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. 

5. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong mười Thiền án xứ này, tức 
là Thiền án thức. Có người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. 
Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, 
có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều 
nhàm chán trong ấy; do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn 
nói gì với hạ liệt. 

6. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? 

Một vị quán tưởng nội sắc, thấu các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. 
Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ nhất. 



Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau 
khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng 
xứ thư hai. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: Sau khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng tri 
như sau: "Ta biết, Ta thấy". Đó là thắng xứ thứ ba. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, 
xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". 
Đó là thắng xứ thứ tư. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tưởng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như bông gai màu 
xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh - như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị 
ấy tưởng tri như sau: "Ta thấy, ta biết". Đó là thắng xứ thứ năm. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc 
màu xám, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như bông 
kannikàra màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng 
vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu vàng, sắc màu vàng, tưởng sắc 
màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy 
tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ sáu. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu 
đỏ, tướng màu đỏ, hình màu đỏ - như bông bandhujìvaka màu đỏ, như lụa 
Ba-la-nại, cả ai mặt láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc 
đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ,...ánh sáng đỏ. Sau 
khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ bảy. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc 
màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng - như sao mai 
Osadhi màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng 
trắng - như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu trắng, sắc màu trắng, 



tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng 
vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc 
trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng 
tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó là thắng thứ tám 

Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. 

7. Các này lá tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong tám thắng xứ này, tức là có 
người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu 
trắng, hình sắc màu trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng cúng, vị ấy 
tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh 
có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối 
thượng, còn nó gì đổi với hạ liệt. 

8. Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế nào là bốn? 

Con đường khổ thắng tri chậm; con đường khổ thắng tri mau; con đường lạc 
thắng tri chậm; con đường lạc thắng tri mau. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. 

9. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn con đường này, tức là 
con đường lạc thắng tri mau. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh thực 
hành như vậy. Đối với các chúng sanh thực hành như vậy, này các Tỷ-kheo 
có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối 
thượng, còn nói gì đổi với hạ liệt. 

10. Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào là bốn? 

Có người tưởng tri có hạn lượng. Có người tưởng tri đại hành. Có người 
tưởng tri vô lượng. Có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ rằng: "Không có 
sự vật gì" 

Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. 

11. Các này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn tưởng này, tức là có 
người tưởng tri Vô sở hữu, nghĩ rằng: "Không có sự vật gì". Này các Tỷ- 
kheo có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 



tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có sự biến thoại. Thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm 
chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 

12. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các thành khiến của các dị 
học, tức là: "Neu ta không có trong lúc ấy, thời nay đã không có của ta. Neu 
ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta". Với người có tri kiến như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có thể chờ đợi như sau: Sự không nhàm chán này đổi với hữu 
sẽ không có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối với hữu diệt sẽ không 
có đối với người ấy. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tri kiến như 
vậy. Đối với chúng sanh có tri kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối 
thượng, còn nói đối với các hạ liệt. 

13. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn... tuyên bố thanh tịnh là 
mục đích tối thắng. 

14. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh 
là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hòan toàn Vô sở hữu xứ, 
sự chứng đạt và an trú Phi tưởng phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp đế thắng tri 
cái ấy, đế giác ngộ cái ấy. Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có nói 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, đổi với các chúng sanh có nói như vậy, có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối 
thượng còn nói gì với các hạ liệt. 

15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Ba-la-môn... tuyên bố hiện tại 
Niết-bàn là mục đích tối thắng. 

16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị tuyên bố hiện tại 
Niết-bàn là mục đích tối thắng, tức là sau khi như thật sự tập khởi, sự chấm 
dứt vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không 
có chấp thủ. Này các Tỷ-kheo Ta là người đã nói như vậy, đã tuyên bố như 
vậy. Và một số Sa-môn, Ba-la-môn xuyên tạc Ta với điều không thật là phi 
hữu, trống không, nói láo, nói rằng: "Sa-môn Gotama không tuyên bố sự liễu 
tri các dục, không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu tri các 
thọ". 



17. Và này các Tỷ-kheo, ta tuyên bố sự liễu tri các dục, Ta tuyên bố sự liễu 
tri các sắc, ta tuyên bố sự liễu tri các thọ, Ta tuyên ngay trong hiện tại sự vô 
dục, tịch diệt, thanh luơng không chấp thủ, Bát-niết-bàn. 

(X) (30) Kosalà (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vuờn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nuớc Kosala, từ một trận chiến 
trở về, thắng trận, mục đích đã đạt đuợc. Rồi vua Pasenadi nuớc Kosala đi 
đến khu vuờn. Xa cho đến đất có thể đi xe đuợc, vua đi xe, rồi xuống xe đi 
bộ và vào khu vuờn. 

2. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua 
Pasenadi nuớc Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ- 
kheo: 

- Thua các Tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trú ở đâu? 
Thua các Tôn giả, chúng tôi muốn yết kiến thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Tâu Đại vuơng, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. Ngài hãy đi đến ngôi nhà 
ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, buớc vào mái hiên, đằng hắng, rồi 
gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại Vuơng. 

Rồi vua Pasenadi nuớc Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá cửa đóng ấy, đi đến 
không có tiếng động không có hấp tấp, buớc vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ 
vào then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi, nuớc Kosalàđi đi vào tịnh 
xá, đầu cúi rạp xuống truớc chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay 
xoa bóp, và nói lên tên mình: 

- Bạch Thế Tôn, con là vua Pasnadi nuớc Kosalà. Bạch Thế Tôn, con là vua 
Pasenadi nuớc Kosalà. 

- Thua Đại vuơng, do Đại vuơng thấy ý nghĩa lợi ích gì mà Đại vuơng lại 
làm những cử chỉ hạ liệt quá mức nhu vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái 
thân này? 

4. Bạch Thế Tôn, đế nêu rõ lòng biết ơn của con, đế nói lên lòng cảm tạ của 
con đối với Thế Tôn, mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức nhu vậy và 
tỏ bày lòng từ ái đối với Thế Tôn. bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập Thánh chánh lý cho đa 



số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn 
là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chon 
pháp tánh, thiện pháp tánh; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm 
những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính mộ đổi với Thế 
Tôn. 

5. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có 
thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có 
Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới; Bạch Thế Tôn, 
vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, mà con đã làm nhưng cử hạ liệt quá mức như 
vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

6. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại 
các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, 
vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ỏ rừng, sống tại các Trú xứ rừng núi, 
các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng 
kính mộ đôi với Thê Tôn. 

7. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào 
được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng 
dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; Bạch Thế 
Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

8. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng 
ở đời. Vì rằng, Bạch Thế tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng ỏ đời; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ với Thế Tôn. 

9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng ứng khai mở 
tâm trí, ví như câu chuyện vế ít dục, câu chuyện biết đủ, câu chuyện về viễn 
ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện 
về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu 
chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng 
bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng... có được không 
phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

10. Lại nữa, bạch thế tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 



được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiền... có 
được không phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế 
Tôn. 

11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương vá các chi tiết. Vì 
rằng bạch thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ, như một đời, hai 
đời... nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết; bạch Thế 
Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân...đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên 
thanh nhãn tịnh siêu nhân, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lâu hoặc, ngay trong 
hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên 
con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối 
với Thê Tôn. 

14. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công tác, có 
nhiều công việc phải làm. 

- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


-ooOoo- 

IV. Phẩm Upàli Và Ananda 
(I) (31) Ưpàli Và Giói Bổn 

1. Bấy giờ có tôn giả upàli đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả upàli bạch Thế Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích, các học pháp thiết lập cho 
các đệ tử Nhu Lai và giới bổn Pàtimokkha đuợc tuyên đọc? 

- Này upàli, do duyên muời mục đích, các học pháp đuợc thiết lập cho các 
đệ tử Nhu Lai và giới bổn Pàtimokkha đuợc tuyên đọc. Thế nào là muời? 

3. Để tăng chúng đuợc cực thiện, để Tăng chúng đuợc an ổn, để chận đứng 
các nguời cứng đầu, để các thiện Tỷ-kheo đuợc sống an ổn, để chế ngự các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, đế chận đứng các lậu hoặc trong tuơng lai, đế 
đem lại tịnh tín cho những nguời không tin, đế làm tịnh tín tăng truởng cho 
những nguời có lòng tin, để diệu pháp đuợc tồn tại, đế luật đuợc chấp nhận. 

Do duyên muời mục đích này, này upàli, các học pháp đuợc thiết lập cho 
các đệ tử Nhu Lai, và giới bổn Pàtimokkha đuợc tuyên đọc. 

4. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu truờng hợp, giới bổn Pàtimokkha bị ngung 
tuyên đọc? 

- Này upàli, có muời truờng hợp, giới bổn Pàtimokkha bị ngung tuyên đọc. 
Thế nào là muời? 

5. Khi có nguời phạm Ba-la-di tội ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về 
nguời phạm Ba-la-di tôi chua chấm dứt, khi có nguời nào thọ cụ túc giới 
ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về nguời chua thọ cụ túc giới chua 
chấm dứt, khi một nguời từ bỏ học pháp ngồi xuống trong hội chúng, khi 
cuộc thảo luận về con nguời từ bỏ học pháp chua chấm dứt, khi có nguời 
thiếu nam căn còn ngồi trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về nguời 
thiếu nam căn chua chấm dứt, khi có nguời "ô nhục Tỷ-kheo-ni" còn ngồi 
trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luân về nguời ô nhục Tỷ-kheo-ni chua 
đuợc chấm dứt. 

Này upàli, đây là muời truờng hợp giới bổn Pàtimokkha bị ngung tuyên 
đọc. 


(II) (32) Ngưòi Đoạn Sự 

1. - Bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo thành tựu bao nhiêu pháp đế đirợc làm 
nguời đoạn sự viên? 

- Này upàli, một Tỷ-kheo thành tựu muời pháp đế đuợc làm nguời đoạn sự 
viên. Thế nào là muời? 



2. Ớ đây, này upàli, vị Tỷ-kheo giữ giới sống chế ngự với sự chế ngự của 
giới bổn Pàtimokkha, đầu đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là nguời nghe nhiều, 
thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, những pháp nhu vậy, vị ấy đuợc nghe nhiều, đuợc thọ trì, đuợc 
đọc tụng bằng lời, đuợc quan sát với ý, đuợc khéo léo thế nhập với chánh 
kiến. Cả hai giới bổn Pàtimokkha đuợc khéo truyền đạt một cách rộng rãi, 
đuợc khéo phân tích, khéo thông hiểu khéo quyết định theo kinh, theo chi 
tiết. Vị ấy đuợc khéo an trú trên luật, không có dao động; có khả năng làm 
cho cả hai phe chống đối thông hiểu, chinh phục họ, làm cho họ thấy, làm 
cho họ hòa giải với nhau. Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt 
các tránh sự, biết các tránh sự, biết tránh sự sanh khởi, biết tránh sự đoạn 
diệt, biết con đuờng đua đến tránh sự đuợc đoạn diệt. 

Thành tựu muời pháp này, này upàli, Tỷ-kheo đuợc xem là khả năng làm vị 
đoạn sự viên. 


(III) (33) Cụ Túc Giói 

1. - Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, một Tỷ-kheo có khả năng trao 
truyền cụ túc giới? 

- Thành tựu muời pháp, này upàli, vị Tỷ-kheo có khả năng trao truyền cụ 
túc giới. Thế nào là muời? 


2. Ớ đây, này upàli, Tỷ-kheo có giới, sống đuợc chế ngự với sự chế ngự của 
giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là nguời nghe nhiều, thọ 
trì điều đã đirợc nghe, cất chứa điều đã đuợc nghe... khéo thông hiểu, khéo 
quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi duỡng bệnh nhân 
hay khiến nguời nuôi dirỡng, có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn hay 
khiến tịnh chỉ bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có 
khả năng phân biệt chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng 
thuợng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thuợng tâm, có khả năng khích 
lệ trong tăng thuợng tuệ. 

Thành tựu muời pháp này, này upàli, một Tỷ-kheo có khả năng trao duyên 
truyền cụ túc giới. 


(VI) (34) Y Chỉ Sa Di 



1. - Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo có thể trao 
truyền y chỉ,...có khả năng nuôi duõng Sa-di? 

- Thành tựu muời pháp, này upàli, này upàli, một Tỷ-kheo có thể trao tuyền 
y chỉ...có khả năng nuôi dirõng Sa-di. Thế nào là muời? 

2. Ớ đây, này upàli, vị Tỷ-kheo có giới...chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. Là vị nghe nhiều... khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bon 
Pàtimokkha, khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông 
hiếu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi duõng 
nhân hay khiến nguời nuôi duõng; có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn hay 
khiến nguời khác tịnh chỉ bất mãn; có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác 
khởi lên; có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên; có khả năng khích 
lệ trong tăng thuợng giới; có khả năng khích lệ trong tăng thuợng tâm; có 
khả năng khích lệ trong tăng thuợng tuệ. 

Thành tựu muời pháp này, này upàli., một Tỷ-kheo có khả năng nuôi duõng 
Sa-di. 


(V) (35) Phá Hòa Họp Tăng 

1. - Phá hòa họp tăng, phá hòa họp tăng, bạch Thế Tôn đuợc nói đến nhu 
vậy. Cho đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn là phá hòa họp Tăng? 

2. -0 đây, này upáli, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp; thuyết pháp là 
phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật là phi luật; thuyết điều Nhu Lai 
không nói, không thuyết, là điều Nhu Lai nói, Nhu Lai thuyết; thuyết điều 
Nhu Lai có nói, có thuyết, là điều Nhu Lai không nói, không thuyết; thuyết 
điều Nhu Lai thuờng không sỏ hành là điều Nhu Lai thuờng sở hành; thuyết 
điều Nhu Lai thuờng sở hành là điều Nhu Lai không thuờng sở hành; thuyết 
điều Nhu Lai không chế đặt là điều Nhu Lai chế đặt; thuyết điều Nhu Lai có 
chế đặt là điều Nhu Lai không có chế đặt. 

Chính do muời sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất động yết-ma, họ 
tuyên đọc giới bốn Pátimokkha khác biệt. Cho đến nhu vậy, này upàli, là 
chúng Tăng bị phá hoại. 


(VI) (36) Hòa Họp Tăng 

1. - Tăng hòa họp, Tăng hòa họp. Bạch Thế Tôn, đuợc nói đến nhu vậy. Cho 
đến nhu thế nào, bạch Thế Tôn, là Tăng hòa họp? 



2.-0 đây, này upàli, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi pháp; thuyết pháp 
là pháp; thuyết luật là luật; thuyết phi luật là phi luật; thuyết điều Nhu Lai 
không nói, không thuyết, là điều Nhu Lai không nói, không thuyết; thuyết 
điều Nhu Lai có nói, có thuyết là điều Nhu Lai có nói, có thuyết; điều Nhu 
Lai thuờng không sở hành là điều Nhu Lai thuờng không sở hành; thuyết 
điều Nhu Lai thuờng sở hành là điều Nhu Lai thuờng sở hành; thuyết điều 
Nhu Lai không chế đặt là điều Nhu Lai không chế đặt; thuyết điều Nhu Lai 
có chế đặt là điều Nhu Lai có chế đặt. 

Với muời sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tỷ-kheo không chia rẽ, 
các Tỷ-kheo không hành bất cộng yết-ma, các Tỷ-kheo không tuyên đọc giới 
bổn Pàtimkkha khác biệt. Cho đến nhu vậy, này upàli, là Tăng chúng đuợc 
hòa họp. 


(VII) (37) Phá Hòa Hợp Tăng 

(Tôn giả Ananda hỏi câu hỏi tương tợ và được câu trả lời tương tợ như kinh 
25 ). 

(VIII) (38) Quả Của Phá Hòa Họp Tăng 

1. - Phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì? 

2. - Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 

3. - Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 

4. - Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. 

Kẻ phá hòa hợp Tầng 
Bị rơi vào đọa xứ, 

Bị rơi vào địa ngục 
Kẻo dài đến một kiếp; 

Ưa thích sự bất hòa, 

An trú trên phỉ pháp, 

An ôn các khổ ách, 

Lại xa lìa, từ bỏ; 

Ai phá sự hòa hợp, 

Của Tăng chủng Tỷ-kheo, 

Trong một kiếp, người ẩy, 

Bị địa ngục nung nấu. 


(XI) (39) Hòa Họp Tăng 



(Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở kinh 36 và được trả lời tương tợ) 

(X) (40) Quả Do Hòa Họp Tăng Đưa Lại 

1. - Bạch Thế Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa họp lại, đem đến kết 
quả gì? 

2. - Này Ananda, đem đến phạm công đức! 

3. - Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm công đức? 

4. - Này Ananda, trong một kiếp, được sống hoan hỷ ở Thiên giới. 

Sổng an lạc là người, 

Làm hỏa hợp chúng Tăng; 

Sổng an lạc là người, 

Giúp chủng Tầng hòa hợp; 

Ưa thích sự hòa hợp, 

An trú trên Chảnh pháp. 

Ai khiến cho chúng Tăng, 

Được sổng trong hòa hợp, 

Trong một kiếp, người ẩy 
Sổng hoan hỷ Thiên giới. 

—oOo— 

V. Phẩm Mắng Nhiếc 

(I) (41) Tranh Luận 

1. Bấỵ giờ có Tôn giả upàli đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả upàli bạch Thế Tôn: 

2. - Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, Tăng chúng khởi lên cạnh tranh, 
tranh luận, xung đột, đấu tranh và Tỷ-kheo sống không an ổn? 

3. -0 đây, này upàli, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp...(như kinh 35)... 

(II-III) (42-43) Cội Gốc Của Tranh Luận 

1. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? 

2. - Này upàli, có mười cội gốc của tranh luận. Thế nào là mười? 


3. Ớ đây, này upàli, Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp...(như kinh 35)... 


(IV) (44) Tại Kusanàrà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusanàrà, trong khóm rừng Baliharana. Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội người khác sau khi 
quan sát nội trú thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội thân, rồi 
hãy buộc tội người khác. Thế nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân? 

3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tôi, trong khi buộc tội người khác, cần 
quán sát như sau: "Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu 
thân hành thanh tịnh không có sứt mẻ, không có uế hay không? Ta có pháp 
này hay không có?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thân hành không có 
thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, có sứt mẻ, có uế mẻ, có uế 
nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy học tập về thân đi". 
Như vậy các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, 
cần phải quán sát như sau: "Ta có khấu hành thanh tịnh hay không? Ta có 
thành tựu khấu hành thanh tịnh, không có pháp này hay không có?" Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, khấu hành không có uế nhiễm hay không? Ta có 
pháp này hay không có? "Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, khẩu hành không 
có thanh tịnh, không có thành tựu khấu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, 
không có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy học tập 
về lời". Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, 
cần phải quán sát như sau: "Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các 
đồng Phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay không có?" Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các đồng Phạm 
hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với 
các vị đồng Phạm hạnh". Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 



6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội nguời khác, 
cần phải quán sát nhu sau: "Ta có phải là nguời nghe nhiều, thọ trì điều đã 
nghe, cất giữ điều đã nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, những pháp ấy, ta có nghe nhiều, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, 
có suy tu với ý, đuợc khéo thế nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi 
ta hay không?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không phải là vị nghe nhiều, 
thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh; các pháp ấy, vị ấy không có nghe nhiều, không có thọ trì, không 
có tụng đọc bằng lời, không có suy tu với ý, không khéo thể nhập nhu sau: 
"Tôn giả hãy học tập về Agama (A-hàm) đi". Nhu vậy, có nguời sẽ nói về vị 
ấy. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội nguời, hãy 
quán sát nhu sau: "Cả hai bộ giới bổn Pàtimokkha, ta có khéo truyền đạt một 
cách rộng rãi, khó phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, 
theo chi tiết hay không?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không khéo truyền 
đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn Pàtimokkha, không khéo phân tích, 
khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết thì: "Thua Tôn giả, 
vấn đề này đuợc thế Tôn nói tại chỗ nào?", đuợc hỏi nhu vậy, vị ấy không 
có thể trả lời. Nguời ta sẽ nói về vị ấy nhu sau: "Mong rằng Tôn giả hãy học 
tập về luật". Nhu vậy, có nguời sẽ nói về vị ấy. 

Năm pháp này, cần phải tự quán sát về nội thân 

8. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? 

9. "Ta nói đúng thời, không phải phi thời; ta nói đúng sự thật, không phải 
không đúng sự thật; ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo; ta nói lời 
liên hệ đến mục đích, không phải lời không liên hệ đến mục đích; ta nói với 
tâm từ bi, không nói với tâm sân hận". 

Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn buộc tội nguời khác, sau khi quán sát nội 
tâm về năm pháp này, sau khi an trú nội tâm về năm pháp này, hãy buộc tội 
nguời khác. 


(V) (45) Đi Vào Hậu Cung 



1. - Này các Tỷ-kheo, vào hậu cung của vua có muời nguy hại này. Thế nào 
là muời? 


2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vua đang ngồi với hoàng hậu. Khi thấy Tỷ-kheo, 
hoàng hậu mỉm cuời; hay khi thấy hoàng hậu, Tỷ-kheo mỉm cười. Ớ đây, 
vua khởi lên ý nghĩ: "Chắc những người này đã làm hay sẽ làm (tội lồi) gì? " 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của vua. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua bận nhiều công việc, bận nhiều công việc 
phải làm, đi đến với một cung nữ rồi quên. Cung nữ ấy có thai. Ớ đây, vua 
khởi lên ý nghĩ: "Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thế vị xuất gia 
đã làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào các hậu 
cung của vua. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua có một châu báu bị mất 
cắp. Ớ đây, vua khởi lên ý nghĩ: "Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. 
Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại 
thứ ba, khi vào hậu cung của cung. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, có những việc cơ mật 
bị tiết lộ ra ngoài. Ớ đây, vua khởi lê ý nghĩ: "Không có một ai vào đây, trừ 
vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là 
sự nguy hại thứ tư, khi vào hậu cung của vua. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, cha giết con, hay con 
muốn giết cha. Họ khởi lên ý nghĩ: "Không có một ai vào đây, trừ vị xuất 
gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy." Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 
hại thứ năm, khi vào hậu cung của vua. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có địa vị thấp lên địa vị cao. 
Việc này không làm vừa ý một sổ người. Các người này khởi lên ý nghĩ: 
"Vua thân cận với vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy". Này các 
Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ sáu, khi vào hậu cung nhà vua. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có địa vị cao xuống chỗ địa vị 
thấp. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý 
nghĩ: "Vua thân cận với vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy". 
Này các Tỷ-kheo đây là sự nguy hại thứ bảy, khi vào hậu cung của vua. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua điều động quân đội không đúng thời. Việc 
này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ: "Vua 



thân cận với vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm thứ tám, khi vào hậu cung 
của vua. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua sau khi điều động quân đội không đúng 
thời, từ giữa đuờng lại rút lui quân. Việc làm này không làm vừa lòng một 
số nguời. Các nguời này khởi lên ý nghĩ: "Vua thân cận với vị xuất gia. Có 
thể là vị xuất gia đã làm nhu vậy". Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ 
chín, khi vào hậu cung của cung. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung nhà vua, rộn rịp với voi, rộn 
rịp với ngựa, rộn rịp với xe cộ, có những sắc, thanh, huong, vị, xúc hấp dẫn, 
không thích họp với nguời xuất gia. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ muời, khi vào hậu cung của vua. 

Này các Tỷ-kheo, đây là muời sự nguy hại khi vào hậu cung của vua. 

(VI) (46) Các Vị Sakya (Thích tử) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ giữa các Thích tử tại Kapilavatthu, trong khu 
vuờn Nigrodha. Bấy giờ có rất nhiều nam cu sĩ Thích tử, trong ngày trai giới 
uposatha, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với các nam tu sĩ Thích tử đang ngồi một bên: 

2, - Này các Thích tử, các Ông có thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi 
phần không? 

- Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi 
phần, có khi chúng con không thực hành. 

- Này các Thích tử, nhu vậy không đuợc lợi cho các Ông! Nhu vậy khó 
đuợc lợi cho các Ông! Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, 
trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai 
giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành, các Ông nghĩ thế 
nào, này các Thích tử, ở đây, có nguời trong một vài công việc, không gặp 
một ngày kém may mắn nào, lãnh đuợc nữa đồng tiền vàng. Nhu vậy, có 
vừa đủ đế có nguời nói về nguời ấy nhu sau: "Thật là nguời thông minh, đầy 
đủ sự tháo vát"? 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn! 



- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài 
công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền 
vàng... lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh 
được bốn đồng tiền vàng... lãnh được năm đồng tiền vàng... lãnh được sáu 
đồng tiền vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... lãnh được tám đồng tiền 
vàng... lãnh được chín đồng tiền vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... 
lãnh được hai mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn mươi... lãnh được 
năm mươi đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ đế người ta nói về người ấy 
như sau: "Người này là thông minh, đầy đủ sự tháo vát"? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người ấy, mỗi ngày lãnh được 
100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 
100 tuổi, sống được đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản 
sở hữu lớn? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy do nhân của cải sở hữu, 
do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong 
một ngày, hay chỉ trong nữa đêm, hay chỉ trong nữa ngày, sống hưởng nhất 
hướng lạc được không? 

- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao? 

- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả dối, bản chất là giả 
dối. 

3. Ớ đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 năm sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy 
có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 ngàn năm được cảm 
thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Nhất lai hay 
quả Dự lưu, không có sai chạy. Này các Thích tử, đâu phải là 10 năm! Ớ 
đây, đệ tử của Ta trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 6 năm, trong 
5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy, vị ấy thực hành, vị ấy có 
thể sống 100 năm, 100 ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị ấy có thể 
chứng quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các 



Thích tử, đâu phải là một năm. Ớ đây, vị đệ tử của Ta trong 10 tháng sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; như vậy vị ấy 
thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 
trăm ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Nhất 
lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các Thích tử, đâu 
phải là 10 tháng. Ớ đây, đệ tử của Ta trong 9 tháng, trong 8 tháng, trong 7 
tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 
tháng, trong 1 tháng, trong nữa tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần như lời Ta giảng dạy; vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 
trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. 
Vị ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả Dự lưu không có sai 
chạy. Này các Thích tử, đâu phải là nữa tháng. Ớ đây, đệ tử của ta trong 10 
đêm 10 ngày... trong 9 đêm 9 ngày... trong 7 đêm 7 ngày... trong 6 đêm 6 
ngày... trong 5 đêm 5 ngày... trong 4 đêm 4 ngày... trong 3 đêm 3 ngày... 
trong 2 đêm 2 ngày... trong 1 đêm 1 ngày... sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; vị ấy thực hành. Vị ấy có thể sống 100 
năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhất 
hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu 
không có sai chạy. 

Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho các Ông! Như vậy khó 
được lợi ích cho các Ông! Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về đau 
khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành 
ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành. 

- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ hành trì ngày trai giới 
đầy đủ tám chi phần. 


(VII) (47) Mahàli 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. 
Rồi Mahàli người Licchavi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahàli người Licchavi bạch 

rpl Ạ rp /V 

Thê Tôn: 

2, - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp 
được tiếp tục làm? 

- Này Mahàli, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp 
được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được 



làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, do nhân phi như lý tác ý, do 
duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 
Này Mahàli, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, ác 
nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện 
nghiệp được tiếp tục làm? 

- Này Mahàli, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, 
thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, do nhân vô sân, do duyên vô 
sân... do nhân vô si, do nhân vô si... do nhân như lý tác ý, do duyên như lý 
tác ý... do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp 
được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàli, đây là nhân, đây là 
duyên, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục là. 

Và này Mahàli, nếu 10 pháp này không thực hiện hữu ở đời, thời đây không 
có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành hay pháp hành, bình 
đẳng hành. Vì rằng, này Mahàli, mười pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây 
có lời tuyên bố về phi pháp hành bất bình đắng hành, hay pháp hành, bình 
đẳng hành. 


(VIII) (48) Các Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. 
Thế nào là mười? 

2. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Ta nay đi đến tình trạng là người 
không có giai cấp" (mất hết giai cấp). Người xuất gia phải luôn luôn quán 
sát: "Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác." Vị xuất gia cần phải luôn 
luôn quán sát: "Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi! " Vị xuất gia 
cần phải luôn luôn quán sát: "Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh 
không? " Vị xuất gia cần luôn luôn quán sát: "Không biết các đồng Phạm có 
trí, sau khi tìm hiếu, có chỉ thích ta về giới hạnh không? " Vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát: "Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến 
hoại". Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta là chủ của nghiệp, là thừa 
tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy 
hướng của nghiệp; phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy". Vị xuất gia cần phải luôn quán sát: "Đêm ngày trôi qua bên ta và 
nay ta đã thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn cố gắng 
hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không? " Vị xuất gia cần phải luôn 



luôn quán sát: "Ta có chứng đuợc pháp Thuợng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh không, đế đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm 
hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ?" 

Này các Tỷ-kheo, muời pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. 

(IX) (49) Trú Thân 

1. - Này các Tỷ-kheo, muời pháp này liên hệ đến thân. Thế nào là muời? 

2. Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế 
ngự mạng sống, tái sanh, hữu hành. 

Này các Tỷ-kheo, có muời pháp này liên hệ đến thân. 

(X) (50) Đấu Tranh 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong khu vuờn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo sau buổi ăn, sau khi đi 
khất thực trở về, cùng nhau ngồi hội họp trong hội truờng, cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, sống đã thuong nhau với binh khí miệng, luõi. Rồi Thế Tôn 
vào buổi chiều, từ chồ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội truờng, sau khi đến. 
Ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các 
Tỷ-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nay các thầy họp, bàn đến vấn đề gì? Câu chuyện gì 
giữa các Thầy đã bị gián đoạn? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, 
chúng con ngồi hội họp trong hội truờng, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, 
sổng đã thuong nhau với binh khí miệng luõi. 

- Này các Tỷ-kheo, thật là không xứng đáng cho các Thầy, các thiện nam nữ, 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại sống canh tranh, 
luận tranh đấu tranh, đả thuong nhua với binh khí miệng luởi. Này các Tỷ- 
kheo, có muời pháp này, cần phải ghi nhớ tạo thành tuong ái, tạo thành 
tuong kính, đua đến hòa đồng, đua đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
Thế nào là muời? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống đuợc chế ngự với sự chế 
ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 



hiếm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm 
vị Tỷ-kheo nào có giới, sống chế ngự... trong các học pháp: Đây là pháp cần 
phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính hòa họp, nhất trí 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ kheo có nghe nhiều, thọ trì điều đã được 

nghe cất giữ điều đã nghe. Những pháp gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các 
pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã quan sát với 
ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, phàm vị Tỷ-kheo 
nào có nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe... khéo thông đạt nhờ chánh 
kiến. Đây là pháp cần kính.hòa họp, nhất trí. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện... 

giao thiệp với thiện. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái. 

hòa họp, nhất trí. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này 
các Tỷ-kheo, vì rằng vị Tỷ-kheo nào dễ nói... khéo chấp nhận những lời giáo 
giới. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa họp, nhất trí. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có những công việc cần phải 

làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng Phạm hạnh. Ớ đây, vị ấy khéo léo 
và tinh cần, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, vừa đủ đế làm, vừa đủ 
đế tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phàm có những công việc gì... 
vừa đủ đế tổ chức.tương ái... hòa họp, nhất trí. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ 
thương, vô cùng hân hoan trong thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tỷ- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa Pháp... trong thắng Luật. Đây là pháp cần phải 
ghi nhớ, tạo thành tương ái., hòa họp, nhất trí. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bất diệt, làm cho đầy đủ các tiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sống 
tinh cần, tinh tấn... đối với các thiện pháp. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái... hòa họp, nhất trí. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với các vật dụng như y, 
đồ ăn khất thực, sáng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ- 






kheo nào biết đủ... dược phấm trị bệnh. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-khoe, Tỷ-kheo chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối 
thắng, ức niệm tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu... Này các Tỷ-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về 
sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon chánh đoạn 
tận kho đau. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ, thành tựu với 
trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chon 
chính đoạn tận thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa 
đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 

—0O0— 

VI. Phẩm Tâm Của Mình 

(I) (51) Tâm Của Mình (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, không thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thời cần phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 
tâm của ta." Như vậy, các Tỷ-kheo các Thầy cần phải học tập. Và này các 
Tỳ kheo, như thế nào, Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông, còn 
trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điếm, quán sát hình ảnh mặt mình 
trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Neu 
thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn bụi hay dấu 
nhớp ấy. Neu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn: 
"Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là trong sạch! " Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 


kheo quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. "Có phải ta 
sống nhiều với tham? Có phải ta sống nhiều với không tham? Có phải ta 
sống nhiều với tâm có sân? Có phải ta sống nhiều vớt tâm không có sân? Có 
phải ta sổng nhiều với hôn trầm thụy miên chi phối, hay ta sổng nhiều với 
hôn trầm thụy miên được từ bỏ, Có phải ta sống nhiều với trạo cử, hay ta 
sống nhiều với không trạo cử? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ, hay ta 
sống nhiều vượt qua được nghi ngờ? Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ, hay 
ta sổng nhiều không bị phẫn nộ? Có phải ta sổng nhiều với tâm bị ô nhiễm, 
hay ta sổng nhiều với tâm không bị ô nhiễm? Có phải ta sổng nhiều với thân 
nhiệt nóng, hay ta sổng nhiều với thân không nhiệt nóng? Có phải ta sổng 
nhiều với biếng nhác, hay ta sổng nhiều với tinh tấn, tinh cần? Có phải ta 
sổng nhiều với không định tĩnh, hay ta sổng nhiều với định tĩnh? " 

4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, biết rằng: "Ta sống 
nhiều với tâm tham; ta sổng nhiều với tâm sân; ta sổng nhiều với tâm bị hôn 
trầm thụy miên chi phổi; ta sống nhiều với trạo cử; ta sống nhiều với nghi 
ngờ; ta sống nhiều với phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô; ta sống 
nhiều với thân nhiệt nóng; ta sống nhiều với biếng nhác; ta sống nhiều với 
không định tĩnh", thời Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác đế đoạn tận các pháp ác 
bất thiện ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi đầu bị cháy, 
cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh 
niệm, tỉnh giác đế dập tắt khăn hay đầu ấy. Cũng vậy này Tỷ kheo, Tỷ kheo 
ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, 
chánh niệm, tỉnh giác đế đoạn tận các pháp bất thiện ấy. 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy biết rằng: "Ta sống 
nhiều với tâm không tham, ta sổng nhiều với tâm không sân, ta sổng nhiều 
với tâm không trầm thụy miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống 
nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với tâm không phẫn 
nộ; ta sổng nhiều với tâm không nhiễm ô; ta sổng nhiều với thân không nhiệt 
nóng; ta sổng nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần; ta sổng nhiều với tâm định 
tĩnh", thời Tỷ-kheo ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hon nữa 
cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. 

(II) (52) Tâm Của Mình (2) 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền giả! 



- Thưa vâng Tôn giả. 


Các Vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như 
sau: (giong như kinh trước, chỉ khác đây là tôn giả Sàripưtta nói với các Tỷ- 
kheo). 


(III) (53) Đứng Một Chỗ 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp, 
còn nói gì tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta tán thán tăng trưởng trong các 
thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đang cố gắng đế đạt được lòng tin, 
giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ. Các pháp ấy đổi với vị này 
đứng một chỗ, không tăng trường. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tổn 
giảm trong các thiện pháp, đứng một chồ, không tăng trưởng, này các Tỷ- 
kheo, là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chồ trong các thiện pháp, không 
tổn giảm, không tăng trưởng. 

3. -0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng đế đạt được lòng tin, giới đức, 
nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này, 
không tổn giảm, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là 
đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. 
Như vậy, Này các Tỷ kheo là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn 
giảm, không tăng trưởng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng trưởng trong 
các biện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng đế đạt được lòng tin, giới đức, 
nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này 
không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là 
tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng 
một chỗ, không tổn giảm. 

5. Này các Tỷ-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thời cần phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 
tâm của ta". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 
(như kinh 51, từ đoạn sổ 3, 4, 5). 



(VI) (54) Tịnh Chỉ 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 
của người khác, thời cũng phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành 
tướng tâm của ta". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của 
mình? 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông, còn 
trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa muốn trang điếm, quán sát hình ảnh mặt mình 
trong tấm gưong thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Neu 
thấy trên mặt có một hột bụi hay dấu nhóp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột 
bụi ấy hay dấu nhóp ấy. Neu không thấy hột bụi hay dấu nhóp, người ấy 
hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là trong sạch! ". Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như vậy được nhiều lợi ích trong các 
thiện pháp: "Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được lợi 
đắc nội tâm tịnh nhỉ? Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không 
được tăng thượng tuệ pháp quán? 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: "Ta có 
được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán", 
thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cần phải nỗ 
lực đế đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy; sau một thời gian, đạt 
được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. 

4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: "Ta có 
được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", 
thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng tuệ pháp quán, 
cần phải nổ lực đế đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ấy sau một thời gian, 
đạt được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh chỉ. 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: "Ta 
không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta không có được tăng thượng tuệ pháp 
quán", thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác đế đạt cho được 
các thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị 
cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nồ lực, dõng mãnh, bất thối, 
chánh niệm, tỉnh giác đế dập tắt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nồ lực, dõng mãnh, 
bất thối, chánh niệm, tỉnh giác đế đạt cho được các thiện pháp ấy. Vị ấy 



trong một thời gian khác, đạt được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

6. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quan sát biết như sau: "Ta 
có được nội tâm tịnh chỉ, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán", thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ 
lực, chú tâm đế đoạn diệt các lậu hoặc nữa. 

7. Này các Tỷ kheo, ta nói, Y có hai loại: nên sử dụng và không nên sử 
dụng. Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. Này các Tỳ Kheo, Ta cũng nói,sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.. Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.. Này các Tỳ kheo, Ta cũng 
nói,Quốc Độ có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.. Này các Tỷ 
kheo. Ta cũng nói, người có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 

8. Này các Tỳ kheo, Ta nói, Y có hai loại: nên sử dụng và không nên sử 
dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ớ đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này, được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tồn giảm", thời y áo như vậy không nên sử 
dụng, Ớ đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này, được ta sử dụng,các pháp 
bất thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời y áo như vậy nên sử 
dụng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, y có hai loại: nên sử dụng và không nên sử 
dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

9. Này các Tỳ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

Ớ đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ ăn khất thực này được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tồn giảm", thời đồ ăn 
khất thực như vậy không nên sử dụng. Ớ đây, nếu biết được đồ ăn khất thực 
nào: "Đồ ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng", thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như 
vậy. 



10. Này các Tỳ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

Ớ đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tồn giảm", thời sàng tọa như vậy không 
nên sử dụng. Ớ đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa này được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời sàng tọa 
như vậy nên sử dụng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

11. - Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

Ớ đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, thị trấn này được ta sử dụng, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị tổng giảm", thời làng, thị 
trấn như vậy không nên sử dụng. Ớ đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: 
"Làng, thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng", thời làng, thị trấn như vậy nên sử dụng. 

Này, các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như 
vậy.' 

12. Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

Ớ đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tồn giảm", thời quốc độ như vậy không 
nên sử dụng. Ớ đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ này được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc độ 
như vậy nên sử dụng". 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 



13. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ớ đây, nếu biết được người nào: "Người này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm", thời người như vậy không nên 
sử dụng. Ớ đây, nếu biết được người nào: "Người này được ta sử dụng, các 
pháp bất thiện tôn giảm, các thiện tăng trưởng", thời người như vậy nên sử 
dụng Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

(V) (55) Tổn Giảm 

1. Ớ đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. - Có người bản tánh tổn giảm, có người bản tánh là không tổn giảm, này 
chư Hiền, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người 
bản tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như thế nào, này chư 
Hiền, người bản tánh là không tổn giảm được Thế Tôn nói đến? 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đế được hiểu rõ ý nghĩa lời nói này 
từ Tôn giả Sàriputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả 
Sàriputta nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

- Cho đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là tổng giảm được Thế 
Tôn nói đến? 


3. Ớ đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo không nghe pháp chưa được nghe, và pháp 
đã được nghe đi đến bị quên; các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành, và không thức tri những pháp không được 



thức tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, người bản tánh là tổn giảm được 
Thế Tôn nói đến. Nhưng này chư Hiền, cho đến như thế nào, này chư Hiền, 
người bản tánh là không ton giảm được Thế Tôn nói đến? 

4. ơ đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được nghe, và các thiện 
pháp được nghe không có quên đi. Và những pháp nào trước kia tâm đã có 
cảm xúc, những pháp ấy được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được 
thức tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh không bị tổn 
giảm được Thế Tôn nói đến. 

5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, trong hành tướng tâm của 
người khác, thời cũng phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 
tâm của ta". Như vậy, này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập. Và này chư 
Hiền, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 

6. Ví như, này chư Hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông, còn trẻ, 
trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điếm, quán sát hình ảnh mặt của mình 
trong tấm gưong thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu 
thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhóp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi 
hay dấy nhóp ấy. Neu không thấy hột bụi hay dấu nhóp người ấy hoan hỷ 
thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta thật là trong sạch! ". Cũng vậy, này 
chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện 
pháp: "Có phải ta sống nhiều với không tham, không biết trong ta có pháp 
này hay không có? Có phải ta sổng nhiều với tâm không sân? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy 
miên đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta 
sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ đã được vượt qua? Không biết trong 
ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không phẫn nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với 
tâm không nhiễm ô? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải 
ta có được nội tâm pháp hỷ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? 
Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? Có phải ta đã có được tối thắng tuệ pháp quán? Không biết trong 
ta có pháp này hay không có? " 

7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ-kheo trong khi quán sát, không thấy có trong tự 
ngã tất cả thiện pháp này, thời Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác, đế có được tất 
cả thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị 



cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối 
và chánh niệm, tỉnh giác, đế dập tắt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng 
mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác, đế có được tất cả thiện pháp này. 

8. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy trong tự ngã có một 
số thiện pháp và không thấy có một số thiện pháp, thời này chư Hiền, đối 
với các thiện pháp nào vị ấy thấy có trong tự ngã, vị ấy an trú trong các thiện 
pháp ấy. Đối với các thiện pháp nào, vị ấy không thấy có trong tự ngã, vị ấy 
cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thổi và 
chánh niệm, tỉnh giác đế có được tất cả thiện pháp này. Ví như, này chư 
Hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác đế dập tắt 
khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo, trong khi quán 
sát, thấy trong tự ngã có một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ấy. Còn đối với các thiện pháp vị ấy không thấy trong tự ngã, vị ấy cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác đế có được các thiện pháp ấy. 

9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy tất cả pháp này đều 
có trong tự ngã, thời này chư Hiền, Tỷ-kheo ấy sau khi an trú trong tất cả 
thiện pháp này, cần phải nồ lực chú tâm đế đoạn diệt các lậu hoặc. 

(VI) (56) Tưởng (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là mười? 


2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng 
không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn 
diệt. 

Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 


(VII) (57) Tưởng (2) 



1. - Này các Tỷ-kheo, có mười tưởng này, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh. Thế nào là mười? 

2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các 
món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng xưong, tưởng 
trùng ăn, tưởng xanh bầm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phồng. 

Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tụ tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 

(VIII) (58) Lấy Căn Bản Noi Thế Tôn 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như sau: "Này chư 
Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất 
cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp 
lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy 
gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ 
thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh? " Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn làm căn bổn, lấy Thế 
Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, nếu nghĩa của lời nói này được Thế Tôn nói lên! Sau khi nghe Thế Tôn 
nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: "Này chư Hiền, 
tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả 
pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy 
gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì 
làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ 
thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh? " 

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thể trả lời như sau: "Tất cả 
pháp lấy dục làm căn bản, Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp 



lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy 
định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy 
tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Tất cả pháp lấy bất 
tử làm chỗ thể nhập. Tất cả pháp lấy Niết-bản làm cứu cánh." 

Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo 
ấy như vậy. 


(IX) (59) Xuất Gia 

1. - Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 

2. "Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia; các pháp bất 
thiện được sanh không có chinh phục tâm và tồn tại; tâm chúng ta sẽ được 
thực hành tích tập với tưởng vô thường; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích 
tập với tưởng vô ngã; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng bất 
tịnh; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi 
biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được 
thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới sanh khởi và 
đoạn diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết 
được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập 
với tưởng ấy; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham, và tâm chúng ta 
sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt." 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tâm thực hành tích tập như khi 
xuất gia, và các pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú, và 
tâm được thực hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã, và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hại; sau khi biết thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm được thực 
hành tích tập với tưởng ấy; sưa khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm 
dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy; tâm được thực hành tích tập 
với tưởng đoạn tận; tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tan rã tham; 
tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt. 

Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, chánh trí ngay trong hiện 
tại hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn. 



(X) (60) Girimananda 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng 
bịnh. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 
Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả Girimànanda, vì lòng từ mẫn. 

- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và đọc lên mười 
tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi được 
nghe mười tưởng bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế 
nào là mười? 

3. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế 
giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 
Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? 

4. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, 
tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." Như vậy vị ấy 
trú, tùy quán vô thường, trong năm thú uẩn này. Này Ananda, đây gọi là 
tưởng vô thường. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? 

5. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai 
là vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô 
ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là 
vô ngã." Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Và này, Ananda thế nào là 
tưởng bất tịnh? 

6. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ 
đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: 
"Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, 
quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 
mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu". Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong 
thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. Và này Ananda, thế nào là 
tưởng nguy hại? 



7. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, quán sát nhu sau: "Nhiều khổ là thân này, nhiều dự nguy hại. 
Nhu vậy trong thân này, nhiều lợi bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh 
đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh 
đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ 
mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, 
bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh 
ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào 
lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh 
trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bênh 
khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; cắc bệnh do thời tiết sinh ra, cắc bệnh do làm việc quá độ 
sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiên; các bệnh do nghiệp thuần thục, 
lạnh, nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy 
hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này 
Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận? 

8. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, 
tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm 
đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp 
nhận hại tầm... đã sanh...; không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ananda, 
đây được gọi tưởng đoạn tận. Và này Ananda, thế nào là từ bỏ? 

9. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. Và 
này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? 

10. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn". Và 
này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả thế giới? 

11.0 đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm 
quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, Tỷ-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, 
không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả 
thế giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành? 



12. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả 
hành. Này Ananda, đây gọi là vô thường trong tất cả hành. Và này Ananda, 
thế nào là tưởng niệm hoi thở vào, hơi thở ra? 

13.0 đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, đế niệm trước mặt. Chánh 
niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi 
thở vô dài". Thở ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài", Hay thở vô ngắn, vị ấy 
rõ biết "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân tội sẽ thở 
ra", vị ấy tập "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra," vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", 
vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, Tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm hân 
hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán vô thường, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

14. Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và đọc lên mười 
tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức". 

15. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn mười tưởng này, đi 
đến Tôn giả Girimànanda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda 
mười tưởng này. Và Tôn giả Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, 
bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, được 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả 
Girimànanda. 



—oOo— 


VII. Phẩm Song Đôi 
(I) (61) Vô Minh 

1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điếm đầu tiên của vô minh không thế nêu rõ đế 
có the nói: "Truớc điếm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Nhu vậy, 
này các Tỷ-kheo, lời này đuợc nói đến. Tuy vậy, sự việc này đuợc nêu rõ: 
"Do duyên này, vô minh (có mặt)". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng vô minh 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? 
Năm triền cái, cần phải trả lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm 
triền cái có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho 
năm triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không co thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự, cần phải trả lời nhu vậy. Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không chế ngự có thực ăan, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không 
chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái 
gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi nhu lý tác ý, cần phải trả 
lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi nhu lý tác ý có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi nhu lý tác ý? 
Không có lòng tin, cần phải trả lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
không có lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn cho không có 
lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, không nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. 
Và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc 
Chân nhân, cần phải trả lời nhu vậy. 

2. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc Chân nhân đuợc viên 
mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp 
đuợc viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin đuợc 
viên mãn, thời làm viên mãn phi nhu lý tác ý; phi nhu lý tác ý đuợc viên 
mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh 
giác đuợc viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn 
không chế ngự đuợc viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành 
đuợc viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền cái đuợc viên 
mãn, thời làm viên mãn vô minh. 

Nhu vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và nhu vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước 
mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng; sau khi làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng 
làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn; 
sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, 
chúng làm đầy biến cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương và 
như vậy là viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với các 
bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; 
không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng 
tin; không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; 
phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tinh 
giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn 
không chế ngữ; các căn không chế được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác 
hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền 
cái được viên mãn, thời viên mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự viên mãn. 

4. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức ăn, không phải không 
có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho bảy giác chi? Bốn 
niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bốn niẹm 
xứ có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho bốn niệm 
xứ ? Ba thiện hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như 
rằng ba thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự có thức ăn không phải 
không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm 
tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh giác 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm 
tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như ý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng 
tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy. 



5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn thời làm 
viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; 
như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh 
niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các 
căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện 
hành được viên mãn thời làm viên mãn Bổn niệm xứ; Bổn niệm xứ được 
viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời 
làm viên mãn minh giải thoát. 

Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa roi nặng hột, nước mưa 
chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng,sau khi làm đầy đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng 
làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. 
Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, 
chúng làm đầy biến cả. Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dưong, và 
như vậy là sự viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, 
thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên lòng tin; lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý 
tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm 
tỉnh giấc được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn 
chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành 
được viên mãn, thời làm viên Bổn niệm xứ; Bổn niệm xứ được viên mãn, 
thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên 
mãn minh giải thoát. 

Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn. 

(II) (62) Hữu Ái 

1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điếm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ đế có 
thể nói: "Trước điếm này, hữu ái không có, rồi sau mới có". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do 
duyên này, hữu ái có mặt". Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng hữu ái có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho hữu ái? Vô minh, cần 
phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng vô minh có thức ăn, 



không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền 
cái, cần phải trả lời như vậy... (như kinh trước 61, chi thêm vào đoạn cuối so 
3, câu như sau: "Năm triền cải được viên mãn thời làm viên mãn vô minh. 
Vô minh được viên mãn, thời làm viên mãn hữu ải". 

Như vậy. đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự viên mãn. (So 4, 5, 6 
còn lại giong như kinh trước). 

(III) (63) Cứu Cánh 

1. - Này các Tỷ-kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi Ta tất cả những ấy đầy 
đủ chánh kiến. Với những người đầy đủ chánh kiến ấy, năm hạng người đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này đạt 
được cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây? 

2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần, hạng Gia gia, hạng Nhứt chủng, hạng 
Nhất lai, và vị nào là vị A-la-hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này 
đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nào, sau khi từ 
bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 

3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, hạng Vô hành Niết- 
bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng Thượng lưu đạt được sắc cứu cánh. Với 
năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 

Này các Tỷ-kheo, những ai đạt sự cứu cánh ở nơi ta, tất cả những người ấy 
đầy đủ chánh kiến. Trong những người đầy đủ chánh kiến, năm hạng người 
này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ 
đời này, đạt được cứu cánh. 


(IV) (64) Bất Động 

1. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi Ta, tất cả 
những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những bậc Dự lưu ấy, năm hạng 
người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời 
này, đạt được cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, ngay ở 
nơi đây? 

2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần (Thất lai), hạng Gia gia, hạng Nhứt 
chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la hán ngay trong hiện tại. Năm hạng 
người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nào, 
sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 



3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, hạng Vô hành Niết- 
bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng Thuợng lưu đạt được sắc cứu cánh. Với 
năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 

Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi Ta, tất cả những 
vị ấy là những Dự lưu. Với các hạng Dự lưu ấy, năm hạng người này đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, 
đạt được cứu cánh. 


(V) (65) Lạc Và Khổ (1) 

1. Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại làng 
Nàlàka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
du sĩ Sámandakàni nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ? 

2. - Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. Khi có tái sanh, này 
Hiền giả, chờ đợi là khổ này: Lạnh, nóng, đói, khát, đạt tiện, tiểu tiện, xúc 
chạm với lửa, xúc chạm với trượng, xúc chạm với kiếm. Cho đến bà con và 
bạn bè, khi gặp nhau, hội ngộ với nhau cũng não hại. 

Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ đợi là khổ này. 

3. Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: Không lạnh, 
không nóng, không đói, không khát, không đại tiện, không tiểu tiện, không 
có xúc chạm với lửa, không có xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với 
kiếm. Cho đến bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau không có 
não hại. 

Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc này. 

(VI) (66) Lạc Và Khổ (2) 

1. Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại 
Nàlalagàmaka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi đến Tôn giả Sàriputta sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, du sĩ Sámandakàni nói với Tôn giả Sàriputta: 



- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong Pháp và Luật này thế nào là lạc, thế nào là 
khổ? 

2. - Không thích ý, này Hiền giả, trong Pháp và Luật này là khổ; thích ý là 
lạc. 

Kh i nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là khố này: Kh i đi 
không được lạc thú, khi đứng... khi ngồi... khi nằm... khi đi đến làng., khi đi 
đến rừng... khi đi đến gốc cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ 
thiên... khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, không được lạc thú. 

Kh i nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là kho này. 

3. Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: Khi đi được lạc 
thú; khi đứng... khi ngồi... khi nằm... khi đi đến làng... khi đi đến rừng... khi 
đi đến gốc cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... khi đi 
đến giữa các Tỷ-kheo, có được lạc thú. 

Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là khổ này. 

3. Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: Khi đi được lạc 
thú; khi đứng... khi ngồi... khi nằm... khi đi đến làng... khi đi đến rừng... khi 
đi đến gốc cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... khi đi 
đến giữa các Tỷ-kheo, có được lạc thú. 

Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc thú này. 

(VII) (67) Tại Nalakapàna (1) 

1. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala, với đại chúng Tỷ- 
kheo, đi đến tại một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Nala-ka-àna. Tại 
đấy, Thế Tôn trú ở rừng Palàsa, tại Nalakapàna. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân 
ngày trai giới uposatha, Thế Tôn đang ngồi, có chúng Tỷ-kheo doanh vây. 
Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ các vị Tỷ-kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung 
quanh chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn giả 
Sàriputta: 

- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm thụy miên. Này 
Sàriputta, hãy thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ nằm 
duỗi lưng. 



- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải gấp tư áo Tăng-già-lê, 
nằm phía thân hữu bên phải như dáng nằm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy. 

2. Ớ đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

3. - Này chư Hiền, với ai không có lòng tin trong các pháp thiện, không có 
xấu hổ... không có sợ hãi... không có tinh tấn... không có tuệ trong pháp 
thiện, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các 
thiện pháp, không phải tăng trưởng. 

Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng tối; bất luận đêm hay ngày, 
trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm 
về bề rộng quỷ đạo. Cũng vậy, này chư Hiền, với ai không lòng tin trong các 
thiện pháp, không có xấu hổ... không có sợ hãi... không có tinh tấn... không 
có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ 
đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người 
không có lòng tin, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người không có sợ 
hãi, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người phẫn nộ, này chư Hiền, tức 
là tổn giảm. Hạng người ác dục, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người 
ác bằng hữu, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người tà kiến, này chư 
Hiền, tức là tổn giảm. 

4. Này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xấu hổ... có 
lòng sợ hãi... có tinh tấn... có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất 
luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải 
tổn giảm. Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, bất luận đêm 
hay ngày, trăng tăng trưởng về ánh sáng, tăng trưởng về hình tròn, tăng 
trưởng về ánh sáng, tăng trưởng về bề rộng quỷ đạo. Cũng vậy, này chư 
Hiền, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, có xấu hổ... có sợ hãi... có tinh 
tấn... có trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất luận đêm hay ngày, chờ 
đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải tổn giảm. Hạng người có 
lòng, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có lòng xấu hổ, này 



chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có lòng sợ hãi, này chư Hiền, 
tức là không tổn giảm. Hạng người tinh cần tinh tấn, này chư Hiền, tức là 
không tổn giảm. Hạng người có trí tuệ, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. 
Hạng người không có phẫn nộ, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng 
người không hiểm hận, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người 
thiện bằng hữu, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người chánh tri 
kiến, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. 

5. Rồi Thề Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo Tôn giả Sàriputta: 

- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Với ai không có lòng tin trong các 
thiện pháp, không có xấu hổ... không có sợ hãi... không có tinh tấn... không 
có trí tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi 
là tổn giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Ví như, Sáriputta, 
khi trăng đến độ trăng tối, bất luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn 
giảm về hình tròn... tổn giảm về ánh sáng... tổn giảm về bề rộng quỷ đạo. 
Cũng vậy, này Sàriputta, với ai không có lòng tin trong các thiện pháp, 
không có xấu hổ... không có sợ hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ 
trong các biện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn 
giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người không có 
lòng tin, này Sàriputta, tức là tổn giảm. Hạng người không có xấu hổ, này 
Sàriputta, tức là tổn giảm. Hạng người không có xấu hổ, này Sàriputta, tức là 
tổn giảm. Hạng người không có sợ hãi... Hạng người biếng nhác... Hạng 
người ác trí tuệ... Hạng người phẫn nộ... Hạng người hiềm hận... Hạng người 
ác dục... Hạng người ác bằng hữu... Hạng người tà kiến, này Sàriputta tức là 
tổn giảm, với ai, này Sàriputta, có lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xấu 
hổ... có lòng sợ hãi., có tinh tấn, có trí tuệ trong cắc thiện pháp, đối với vị ấy, 
bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải tổn giảm. Hạng 
người có lòng tin, này Sàriputta, tức là không có tổn giảm. Hạng người có 
xấu hổ... Hạng người có sợ hãi... Hạng người có tinh tấn... Hạng người có trí 
tuệ... Hạng người không có phẫn nộ... Hạng người không có hiềm hận... 
Hạng người ít dục... Hạng người thiện bằng hữu... Hạng người chánh tri 
kiến, này Sàriputta, tức là không tổn giảm. 

(VIII) (68) Nalakapàna (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại Palàsavana. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn trong ngày trai giới uposatha, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo doanh vây... 
(Kinh này giong như kinh trước 67, chỉ khác là các pháp đề cập có khác 
nhau. Trong kinh trước, các pháp được đề cập là không có lòng tin trong 



thiện pháp, không có xấu hô... không có sợ hãi... không có tinh tấn, không có 
trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, ác bằng hữu, tà kiến. Trong kỉnh này, các 
pháp được đề cập là: không có lòng tin trong các thiện pháp, không có xẩu 
hô, không có sợ hãi, không có trì pháp, không có trí tuệ, không cỏ lẳng tai, 
không có trì pháp, không có suy tư ỷ nghĩa, không có thực hành đủng pháp, 
không có phỏng dật trong các thiện pháp)... 

(XI) (69) Những Đe Tài Câu Chuyện (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana trong khu vườn của ông 
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, rất nhiều Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất 
thực trở về, ngồi tụ họp tại hội trường. Các vị này đang chú tâm trong nhiều 
câu chuyện phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện về 
ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về quân đội, câu chuyện về sợ 
hãi, câu chuyện về chiến trận, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, 
câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về đồ nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu 
chuyện về hương, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về 
làng, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc 
độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về anh hùng, câu chuyện bên lề 
đường, câu chuyện tại chồ lấy nước, câu chuyện về ma quỷ, các câu chuyện 
sai khác về thế giới, về biến lớn, các câu chuyện về hữu và phi hữu. 

2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, 
sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn 
bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy nay ngồi hội họp ở đây, nói chuyện về vấn đề 
gì? Câu chuyện gì đang bàn giữa các Thầy bàn xong? 

- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi khất trở về, chúng 
con ngồi hội họp tại hội trường, và chúng con đang chú tâm trong nhiều câu 
chuyện phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn 
trộm... các câu chuyện về hữu và phi hữu. 

- Này các Tỷ-kheo, thật không xứng đáng cho các Thầy, là những thiện nam 
tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại có thể sống 
sai khác, như câu chuyện về vua... câu chuyện về hữu và phi hữu. Này các 
Tỷ-kheo, có mười đề tài nói chuyện này. Thế nào là mười? 

3. Câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu 
chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh tấn, câu chuyện về giới, câu 



chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về 
giải thoát tri kiến. 

Này các Tỷ-kheo, có muời đề tài đế nói chuyện này. 

4. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy tiếp tục nói những câu chuyện liên hệ đến 
muời đề tài để nói chuyện này, thời các Thầy có thế với ánh sáng (của mình) 
đánh bạt ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực, có uy 
lực, còn nói gì của các du sĩ ngoại đạo. 

(X) (70) Những Đề Tài Câu Chuyện (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có muời sự việc đuợc tán thán này. Thế nào là muời? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình ít dục, và là nguời khiến cho đề 
tài ít dục đuợc nói đến giữa các Tỷ-kheo. Tỷ-kheo ít dục và là nguời khiến 
cho đề tài ít dục đuợc nói đến giữa các Tỷ-kheo, là sự việc đáng đuợc tán 
thán và Tỷ-kheo tự mình biết đủ... tự mình sổng viễn ly... tự mình không tụ 
hội... tự mình tinh tấn... tự mình đầy đủ giới... tự mình đầy đủ định... tự mình 
đầy đủ tuệ... tự mình đầu đủ giải thoát... tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và 
là nguời khiến cho đề tài giải thoát tri kiến đuợc nói đến giữa các Tỷ-kheo, 
là sự việc đáng đuợc tán thán. 

Này các Tỷ-kheo, có muời sự việc đuợc tán thán này. 

-ooOoo- 

VII. Phẩm ước Nguyện 

(I) (71) ước Nguyện 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vuờn Anàthapindika. 
Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói nhu sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầu đủ giới bổn Pàtimokkha. 
Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 


chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta được các 
đồng Phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và bắt chước". Tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián 
đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sổng tại các xứ không tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta được các vật dụng 
như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh", Tỷ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sổng tại các trú xứ không 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta hưởng 
thọ các vật dụng như y áo, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm 
trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị ấy tạo ra các vật dụng ấy được 
quả báo lớn, được lợi ích lớn", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
nguyện: "Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi chết và mệnh 
chung nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ, (và nhờ vậy) được quả báo lớn, được 
lợi ích lớn". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng 
ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh", Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng ta kham nhẫn với 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, của 
loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, kham nhẫn các cảm 
thọ về thân, những cảm thọ thống khố, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người", thời Tỷ-kheo ấy phải sống 
đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
nguyện: "Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không đế lạc, bất lạc 
nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được 
khởi lên", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên).... trú 
xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong rằng 
ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi 
nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi 
được khởi lên". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Mong 
rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 
sức, ta chứng được bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú". Tỷ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú cứ không tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Với sự đoạn tận các lậu 



hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành 
tựu quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Nhu vậy 
đuợc nói đến, chính do duyên này đuợc nói đến nhu vậy. 

(II) (72) Cây Gai 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ỏ ngôi nhà có nó nhọn, với 
rất nhiều các Thuợng tọa có danh tiếng, có danh tiếng nhu Tôn giả Càla, Tôn 
giả upàcàla. Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, Tôn giả Nikata, Tôn giả 
Katissaha, cùng nhiều Tôn giả có danh tiếng khác. 

2. Lúc bấy giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cồ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm đế yết kiến 
Thế Tôn. Rồi các truởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng, 
có danh tiếng lớn đang cõi các cồ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng 
đi vào Đại lâm đê yêt kiên Thê Tôn, Thê Tôn có dạy: Tiêng ôn là cây gai 
cho Thiền." Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, 
chúng ta có thể sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc." 

3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các cây sàla. Tại đây, các 
Tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? upacàla ở đâu? Kakkata ở đâu? Kalimbha ở 
đâu? Nikata ở đâu? Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các truởng lão đệ tử 
ấy đi đâu? 

- Ớ đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ nhu sau: "Có nhiều Licchavì 
có danh tiếng có danh tiếng lớn đang cõi các cồ xe lộng lẫy, tranh đua, cao 
tiêng, lớn tiêng, đi vào Đại Lâm đê yêt kiên Thê Tôn, Thê Tôn có dạy: 
"Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng 
cây sàla. Tại đây, chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen 
chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy đã đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. 
Tại đây, các bậc Tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. 



4. - Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Trả lời như các đại đệ tử đã trả 
lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này các Tỷ-kheo, "Tiếng ồn là gai cho 
thiền", đã được Ta nói như vậy. Này các Tỷ-kheo, có mười loại cây gai này. 
Thế nào là mười? 


5. Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người 
chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. Với người 
phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống 
Phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ nhất, 
tiếng ồn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với 
người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ tư, hoi 
thở là cây gai. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là 
cây gai. Tham là cây gai. Sân là cây gai. Si là cây gai. 

Này các Tỷ-kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy 
sống rời khỏi cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy sống không phải là cây gai và 
rời khỏi cây gai. Này các Tỷ-kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này 
các Tỷ-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, vị không có 
gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán 

(III) (73) Khả Lạc 

1. - Có mười pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào 
là mười? 


2. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời, dung sắc... không 
bệnh... các giới đức... Phạm hạnh... các bạn bè... nhiều trí.... các pháp... thiên 
giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả hỷ, khả này khó tìm ở 
đời. 

3. Này các Tỷ-kheo, đổi với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở này, mười pháp là những chướng ngại. 

4. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, 
không tô điếm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là 
chướng ngại cho không bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 
Không chế ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh. Lừa dối là chướng 
ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không 
nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có 



quán sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên 
giới. 

Này các Tỷ-kheo, đổi với mười khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm ỏ đời này, 
mười pháp này là những chướng ngại. 

5. Này các Tỷ-kheo, đổi với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời này, mười pháp là những thức ăn. 

6. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. Trang sức, tô điểm là 
món ăn cho dung sắc. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh, bạn 
bè với thiện là thức ăn cho các giới đức. Chế ngự các căn là thức ăn cho 
Phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè. Học tập là thức ăn cho 
trí tuệ. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho 
Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời này, mười pháp này là những thức ăn. 

(VI) (74) Tăng Trưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng, vị Thánh đệ tử 
tăng trưởng Thánh tăng thưởng, nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng 
của thân. Thế nào là với mười sự tăng trưởng? 

2. Tăng trưởng ruộng đất, tăng trưởng tài sản lúa gạo, tăng trưởng vợ và con, 
tăng trưởng những người nô lệ, kẻ làm công, tăng trưởng các loài bốn chân, 
tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng nghe nhiều, tăng trưởng 
thí, tăng trưởng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng này, vị Thánh đệ tử 
tăng trưởng Thánh tăng trưởng, nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng 
của thân. 

Ai đời này tăng trưởng, 

Tài sản và lúa gạo, 

Tầng trưởng vợ và con, 

Cùng các loài bổn chân, 

Được danh, được kỉnh trọng, 

Như người nhiều tài sản, 

Từ bà con bạn bề, 



Và những người quyền thế, 

Ai ở đời tăng trưởng, 

Lòng tin và giới đức, 

Trí tuệ và cả hai, 

Bổ thỉ và nghe nhiều, 

Người như vậy là người, 

Chân nhăn và cỏ mắt, 

Ngay ở trong đời này, 

Tăng trưởng cả hai phần. 

(V) (75) Migasàlà 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến 
trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi nữ cư sĩ Migasàlà đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, nữ cư sĩ Magasàlà bạch Tôn 
giả Ananda: 

2. - Thưa Tôn giả Ananada, như thế nào cần phải hiểu pháp được Thế Tôn 
thuyết giảng, rằng người sống phạm hạnh và người sống không phạm hạnh 
cả hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân con 
Puràna sống phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị ấy, khi 
mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất lai sanh với thân ở Tusita". 
Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng 
lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất 
lai, sanh với thân ở Tusita". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần 
phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai, sống phạm 
hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tưong 
lai"? 

- Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. 

3. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi nhận đồ khất thực tại nhà của nữ cư sĩ 
Migasàlà, từ chồ ngồi đứng dậy rồi ra đi. rồi Tôn giả Ananda sau buổi ăn, 
trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch 

r T'1 Ạ rp /y 

Thê Tôn: 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ 
của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 



nữ cư sĩ Migasàlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Magasàlà thưa với con: 

- "Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do 
Thế Tôn thuyết (nói rằng): "Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm 
hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tưong lai. "Puràna thân phụ con, thưa 
Tôn giả, sống phạm hạnh, sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh 
chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh với thân ỏ Tusita". Còn 
Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với 
vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh 
với thân ở Tusita", Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu 
pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai, sống phạm hạnh và 
sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tưong lai"? Được 
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasàlà: 

- "Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn". 

- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà, lại ngu si, kém thông minh, 
với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đế có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa 
các người. 

Này Ananda, có mười hạng người, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là mười? 

4. Ớ đây, này Ananda, có hạng người ác giói, không như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy; ỏ đây, ác giới ấy của người ấy được diệt trừ, không 
có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học nhiều, không có thể 
nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau 
khi thân hoại mạnh chung, hướng về thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến 
thối đọa, không đi về thù thắng. 

5. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, như thật rõ biết tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, ác giới ấy của người được trừ diệt, không 
có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học nhiều, có khéo thể nhập với chánh 
kiến, chứng được thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng 
về thù thắng, không hướng vê thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến 
thối đọa. 

Ớ đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo như sau: "Những pháp ấy có 
mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao, 
giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù thắng?". Nhận xét như vậy đem 
lại đau khổ lâu dài cho họ. Ớ đây này Ananda, người này là ác giới và như 



vậy rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở noi đây, ác giới ấy của 
người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Với vị ấy, có nghe pháp, có học hỏi 
nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. 
Này Ananda, hạng người này, so sánh với hạng người trước là vì diệu hon. 
Là thù thắng hon. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng 
ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy, này Ananda, chớ có 
làm người đo lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường các hạng 
người. Tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Chỉ 
có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể 
được như Ta? 

6. Ớ đây, này Ananda, có hạng người có giới nhưng không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, giới ấy của người ấy được đoạn diệt, 
không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, 
không có thế nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời giải 
thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng 
về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 

7. Nhưng ở dây này Ananda, co hạng người có giới và như thật rõ biết tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ỏ đây, giới ấy của người ấy được trừ diệt, không 
có dư tàn. Vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, và khéo thể nhập với chánh 
kiến, vị ấy chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa. Chỉ đi đến thù thắng, 
không đi đến tối đọa. Ớ đây, này Ananda... chỉ có Ta, này Ananda, mới có 
thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 

8. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo người ấy 
không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, tham ấy của 
người ấy được trừ diệt, không có tàn dư. Người này không có nghe pháp, 
không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không có chứng 
được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối 
đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 

9. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo, người ấy 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, ỏ đây, lòng tham ấy của 
người ấy được trừ diệt, không cò dư tàn. Người ấy nghe pháp, học hỏi nhiều, 
khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân 
mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù 
thắng, không đi đến thối đọa. 



10. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn nộ, không như thật rõ 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy 
được trừ diệt trừ không có tàn dư. Vị ấy không có nghe pháp, không có học 
hỏi nhiều, không có thế nhập với chánh kiến, không chứng được thời giải 
thoát. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng 
về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 

11. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phẫn nộ và như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được 
trừ diệt, không có dư tàn. Vị ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, và khéo thể 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân 
hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 
thù thắng, không đi đến thối đọa. Ớ đây, này Ananda... chỉ có Ta, này 
Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể dược như 
Ta? 

12. Nhưng ỏ đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, nhưng không như 
thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, trạo cử của người ấy được 
trừ diệt không có học hỏi nhiều, không có thế nhập với chánh kiến, không 
chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng 
về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù 
thắng. 

13. Nhưng ỏ đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, và như vậy thật rõ 
biết tâm giải toát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt 
không có tàn dư. Và vị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập 
với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù 
thắng, không hướng về thối đọa. Ớ đây, này Ananda, ai là người đo lường, 
đo lường như sau: "Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy 
cũng có mặt trong người kia. Vì sao giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là 
thù diệu? " Nhận xét như vậy, đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ớ đây, này 
Ananda, người này là trạo cử, và như vậy rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy, chính ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt không có dư tàn. 
Và vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thế nhập với chánh kiến, 
chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người này so sánh với 
hạng người trước, là vi diệu hơn, là thù thắng hon. Vì sao? Vì dòng pháp 
đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự 
khác biệt. Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người. 
Chớ có làm sự đo lường các hạng người. Tự đào hố cho mình là người làm 



sự đo lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo 
lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 

Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu si, kém thông minh, với 
thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, đế có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các 
người? 

Này Ananda, có mười hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 

Giới như thế nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, giới ấy Isidatta chưa 
thành tựu. Do vậy, ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. 
Tuệ như thế nào, này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ấy Puràna chưa 
thành tựu. Do vậy, ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Puràna. 
Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thế thiếu sót một chi phần. 

(VI) (76) Không Thể Tăng Trưởng 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác không xuất hiện ở đời và Pháp, Luật được Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba? 

2. Sanh, già và chết. Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở 
đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không xuất hiện ở đời, và 
Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết 
giảng được nêu rõ ở đời. 

3. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận ba pháp thời không có thể đoạn tận 
sanh, thời không có thể đoạn tận già, thời không có thể đoạn tận chết. Thế 
nào là ba? 

4. Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si. Do không 
đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận 
già, không có thể đoạn tận chết. 

5. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận 
tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? 



6. Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận nghi, không đoạn tận giới cấm 
thủ. Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn 
tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. 

7. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận thân 
kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế 
nào là ba? 

8. Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu tập tà đạo, không 
đoạn tận tánh thụ động. Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thể đoạn tận thân kiến, không có thế đoạn tận nghi, không có thể 
đọan tận giới cấm thủ. 

9. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận phi 
như lý tác ý, không có thể đoạn tận đoạn tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận 
tánh thụ động. Thế nào là ba? 

10. Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không tỉnh giác, không đoạn 
tận tâm loạn động. Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không 
có thể đoạn tận tánh thụ động. 

11. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận 
vọng niệm, không có thể đoạn không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm 
loạn động. Thế nào là ba? 

12. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, không đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, không đoạn tận bới lông tìm vết. Do không 
đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, 
không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. 

13. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận 
không muốn yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muốn 
nghe Thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? 

14. Không đoạn tận trạo cử, không tận không chế ngự, không đoạn tận ác 
giới. Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn 
tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muốn 
nghe Thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm vết. 



15. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận trạo 
cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Thế 
nào là ba? 

16. Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận xan tham, không 
đoạn tận biếng nhác, do không đoạn tận ba pháp này, này cá Tỷ-kheo, không 
có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể 
đoạn tận ác giới. 

17. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận 
không có lòng tin, không có thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận 
biếng nhác. Thế nào là ba? 

18. Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận khó nói, không đoạn 
tận ác bằng hữu. Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận xan tham, không có 
thể đoạn tận biếng nhác. 

19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác 
bằng hữu. Thế nào là ba? 

20. Không đoạn tận không xấu hổ, không đoạn tận không sợ hãi, không đoạn 
tận phóng dật, do ba pháp này không đoạn tận, này các Tỷ-kheo, không có 
thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể 
đoạn tận ác bằng hữu. 

21. Nguời này không có xấu hổ, này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi, có phóng 
dật. Nguời ấy do phóng dật, không có thể đoạn tận không cung kính, không 
có thể đoạn tận khó nói, không có thể tận ác bằng hữu. Nguời ấy do ác bằng 
hữu, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận xan 
tham, không có thể đoạn tận biếng nhác. Vị ấy do biếng nhác, không có thể 
đoạn tận trạo cử, không có thế đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn 
tận ác giới. Vị ấy do ác giới, không có thể đoạn tận không ua yết kiến các 
bật Thánh, không có thể đoạn tận không ua nghe Thánh pháp, không có thể 
đoạn tận bới lông tìm yết. Vị ấy do bới lông tìm vết, không có thể đoạn tận 
vông niệm, không có thể đoạn tận không có tỉnh giác, không có thể đoạn 
động tâm loạn động. Vị ấy do tâm loạn động, không có thể đoạn tận phi nhu 
lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ 
động. Vị ấy do tâm thụ động, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể 
đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Vị ấy do nghi hoặc, 



không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn 
tận si. Vị ấy do không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si, 
không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận giá, không có thể đoạn 
tận chết. 

22. Do đoạn tận ba pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn 
tận già, có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? 

23. Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, do đoạn tận ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn 
tận chết. 

24. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận tham, có 
thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? 

25. Do đoạn tận thân kiến, do đoạn tận nghi do đoạn tận giới cấm thủ, do 
đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn 
tận sân, có thể đoạn tận si. 

26. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận thân kiến, 
có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế nào là ba? 

27. Do đoạn tận phi như lý tác ý, do đoạn tận thực hành tà đạo, do đoạn tận 
tánh thụ động, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận 
thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. 

28. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, 
có thê đoạn tận thực hành tà đạo, có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là 
ba? 

29. Do đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh giác, do đoạn tận tâm 
loạn động, do đoạn tận ba pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận phi như lý 
tác ý, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tánh thụ động. 

30. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận vọng niệm, có 
thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? 

31. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, do đoạn tận không 
muốn nghe Thánh pháp, do đoạn tận bới lông tìm vết, do đoạn tận ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh 
giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. 



32. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn yết 
kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe Chánh pháp, có thể 
đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? 

33. Do đoạn tận trạo cử, do đoạn tận không chế ngự, do đoạn tận ác giới, do 
đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. 

34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận trạo cử, có thể 
đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? 

35. Do đoạn tận không có lòng tin, do đoạn tận xan tham, do đoạn tận biếng 
nhác, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có 
thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. 

36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng 
tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. Thế nào là ba? 

37. Do đoạn tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, do đoạn tận ác bằng 
hữu, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không có 
lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. 

38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không cung kính, 
có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là ba? 

39. Do đoạn tận không xấu hổ, do đoạn tận không sợ hãi, do đoạn tận phóng 
dật, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận khó nói, có 
thể đoạn tận ác bằng hữu. 

40. Này các Tỷ-kheo, nguời này có xấu hổ có sợ hãi, có phóng dật. Nguời ấy 
do không phóng dật, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó 
nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Nguời ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn 
tận không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. 
Nguời ấy do tinh cần tinh tấn, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không 
chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Nguời ấy do giới đức, có thể đoạn tận 
không muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Nguời ấy do không bới lông 
tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể 
đoạn tận tâm không loạn động. Nguời ấy do tâm không loạn động, có thể 
đoạn tận phi nhu ly tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tâm 
thụ động. Nguời ấy do tâm không thụ đông, có thể đoạn tận thân kiến, có thể 



đoạn tận nghi, có thế đoạn tận giới cấm thủ. Người ấy do không có nghi 
hoặc, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Vị ấy do 
đoạn tận tham, do đoạn tận sâu, do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể 
đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. 

(VII)(77) Con Quạ 

1. - Này các Tỷ-kheo, con quạ thành tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? 

2. Ngạo nghe, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không từ bi, khiếp 
nhược, giọng chót tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. 

Này các Tỷ-khao, con quạ thành tựu với mười tà pháp này. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu với mười tà pháp. 
Thế nào là mười? 

4. Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, đọc ác, không từ bi, khiếp 
nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. 

Này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu với mười tà pháp này. 

(VIII)(78) Ni Kiền Tử 

1, - Này các Tỷ-kheo, các Ni-kiền tử (Niganthàputta) thành tựu với mười tà 
pháp. Thế nào là mười? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Ác giới, này các 
Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không có xấu hổ, này các Tỷ-kheo, là các Ni- 
kiền tử. Không có sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không làm bạn 
các bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Khen mình chê 
người, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Chấp thủ các vấn đề hiện tại, 
không từ bỏ những gì đã chấp thủ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Gian 
xảo, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Ác dục, này các Tỷ-kheo, là các Ni- 
kiền tử. Theo tà kiến, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười tà pháp này là các Ni-kiền tử. 

(IX) (79) Những Trường Họp Hiềm Hận. 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười trường họp hiềm hận. Thế nào là mười? 



2. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm hại ta". Hiềm hận 
được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đang làm hại ta". Hiềm hận được kết 
thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm hại tận. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ 
rằng: "Nó đã hại người ta yêu, người ta mến..." "Nó đang hại người ta yêu, 
hại người ta mến..." "Nó sẽ hại người ta yêu, người ta mến". Hiềm hận được 
kết thành, khi nghĩ rằng: " Nó đã làm lợi cho người ta yêu, người ta mến". 
Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: " Nó đang làm lợi cho người ta 
không yêu, người ta không mến". Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: 
"Nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến". Làm cho vị ấy 
tức giận không có lý do. 

Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 

(X) (80) Nhiếp Phục Hiềm Hận 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười nhiếp phục hiềm hận này, Thế nào là mười ? 

2. -Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm hại tôi, nhưng lợi 
ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? "Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: 
"Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy. "Hiềm hận 
được nhiếp phục khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến 
khi ta nghĩ như vậy? . "Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: "Nó đã 
làm hại người ta yêu, người ta mến.. Nó đang làm hại người ta yêu... người 
ta mến... Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, nhưng lợi ích từ đâu đến 
khi nghĩ như vậy? Không làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 

Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được hiềm hận. 

—oOo— 

IX. Phẩm Trưởng Lão 

(I) (81) Bàhuna 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campá, trên bờ hồ Gaggarà. Rồi Tôn giả Bàhuna 
đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Bàhuna bạch Thế Tôn: 

- Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không 
hạn cuộc. 


2. - Từ mười pháp, này Bàhuna, Như Lai sông xuât ly, ly hệ. giải thoát với 
tâm không hạn cuộc. Thế nào là mười? 

3. Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không 
hạn cuộc. Từ thọ, này Bàhuna... Từ tưởng, này Bàhuna... Từ các hành, này 
Bàhuna... Từ thức, này Bàhuna... Từ sanh, này Bàhuna... Từ già, này 
Bàhuna...Từ chết, này Bàhuna...Từ các khổ này Bàhuna.... Từ các phiền não, 
này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 

4. Ví như, này Bàhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, 
sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vưon lên mặt nước và đứng, không 
có dính nước. Cũng vậy, này Bàhuna, từ mười pháp này, Như Lai sống xuất 
ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 

(II) (82) Ananda 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 

2. - Này Abada, Tỷ-kheo nào không có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, lớn 
mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, 
Tỷ-kheo nào ác giới... không nghe pháp... khó nói... làm bạn với ác... biếng 
nhác... thất niệm... không biết đủ... ác dục., này Ananda, Tỷ-kheo nào có tà 
kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện 
không xảy ra. 

Này Ananda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 

3. Này Ananda, Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn 
rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra, Này Ananda, Tỷ-kheo 
nào có giới... nghe pháp, thọ trì điều đã nghe... dễ nói... làm bạn với thiện... 
tinh thần, tinh tấn... trú niệm... biết đủ... ít dục... Này Ananda, Tỷ-kheo nào 
có chánh tri kiến, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và 
Luật này, sự kiện này có xảy ra. 

Này Anada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này sẽ được tăng trưởng, lớn 
mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


(III) (83) Punniya 



1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi 
Thế Tôn không thuyết pháp? 

2. - Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết kiến, Nhu Lai không 
có thuyết pháp. Khi nào, này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin , đi đến yết kiến, 
nhu vậy Thế Tôn thuyết pháp. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi 
đến yết kiến, nhung không có hầu hạ... có hầu hạ nhung không hỏi., có hỏi 
nhung không có lóng tai nghe pháp... có lóng tai nhung nghe pháp, nhung 
sau khi, không thọ trì pháp... sau khi nghe, có thọ trì pháp, nhung không suy 
nghĩ ý nghĩa các pháp đã đuợc thọ trì... suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã đuợc 
thọ trì, nhung không có sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành 
pháp đúng pháp... sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp 
đúng pháp, nhung không nói thiện, phát ngôn thiện, thành tựu các lời tao 
nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng... khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu 
các lời tao nhả, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng, nhung không có thuyết 
trình, không có khích lệ, không có làm cho phấn chấn, không có làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh, cho đến nhu vậy, Nhu lai không thuyết 
pháp. 

3. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, có hầu hạ, có 
hỏi, có lóng tai nghe; sau khi nghe, có thọ trì pháp, có suy nghĩ ý nghĩa các 
pháp đã đuợc thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành 
pháp đúng pháp, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên 
ý nghĩa phân biệt rõ ràng và có thuyết trình, có khích lệ, có làm cho phấn 
chấn, có làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh, cho đến nhu vậy Nhu Lai 
có thuyết pháp. 

Thành tựu muời pháp này, này Punniya Nhu Lai thế nào cũng thuyết pháp. 

(VI) (84) Nói Lên Chánh Trí 
1. Ớ đây, Tôn giả Mahàmoggallàna gọi các Tỷ-kheo: 

-Này các hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thua vâng, Hiền giả. 



Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmoggallàna. Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói như sau: 

2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh trí: "Tôi rõ biết: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa"". Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, là vị hành thiền, thiện 
xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy bị Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo 
trong tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, roi vào trong trống rỗng 
(sa mạc), roi vào trong rối ren (rừng rậm), roi vào trong bế tắc, rơi vào trong 
bất hạnh, rơi vào trong bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiền, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác tâm 
mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như thế nào, Tôn giả này nói 
lên chánh trí: "Tôi rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa."? " Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo 
trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm 
mình biết rõ tâm người ấy như sau: "Có phẫn nộ là Tôn giả này, sống nhiều 
với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần. Với tâm bị phẫn nộ thấm nhuần, nghĩa là 
tổn giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là Tôn giả 
này... có gièm pha là Tôn giả này... có não hại là Tôn giả này... có tật đố là 
Tôn giả này... có xan tham là Tôn giả này... có lừa đảo là Tôn giả này... có 
man trá là Tôn giả này... có ác dục là Tôn giả này... có thất niệm là Tôn giả 
này... Dầu cho còn nhiều việc (cao thượng hơn) cần phải làm thêm, tuy có 
chứng được thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng lại giữa đường; đứng 
lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết 
giảng." 

3. Tỷ-kheo ấy, chư Hiền, do không đoạn tận mười pháp này, đi đến được 
tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không 
xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, do đoạn tận mười pháp này, đi đến được 
tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy 
ra. 


(V) (85) Khoe Khoang 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Cetì, tại Sahajati. Tại 
đây, Tôn giả Mahàcunda bảo các Tỷ-kheo: 



- Này chư Hiền Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả Mahàcunda nói như 
sau: 

2.-0 đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những 
chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiền. Tôi chứng nhập, 
tôi xuất ly thiền thư hai. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiền thứ ba. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly thiền thư tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Không vô biên xứ. 
Tơi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Vô 
sở hữu xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai là 
bậc Thánh hiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người 
khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thấm vấn, gạn hỏi, thảo 
luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện 
xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi 
vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như 
Lai hay đệ tử Như lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm 
của người khác, với tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như 
thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người 
ấy như sau: "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động phá nát, có những 
hành động bể vụn, có những hành động chấm đen, có những hành động uế 
nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những tập quán không phù 
họp trong các giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là Tôn 
giả này, và không có lòng tin, nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít nghĩa là tổng 
giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. Khó nói là Tôn giả này, và 
tánh khó nói... do Như Lai thuyết giảng. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và 
tánh bạn bè với ác... biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng nhác... thất 
niệm là do Tôn giả này, và tánh thất niệm... do Như Lai thuyết giảng. Gian 
xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, và 
tánh khó nuôi dưỡng... ác tuệ là tôn giả naỳ, và tánh ác tuệ có nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng."" 



3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với người của mình: "Này Bạn, 
khi nào Bạn cần đến tài sản, hãy xin tôi tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản." 
Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người bạn như sau: "Này Bạn, 
nay tôi cần đến tài sản, hãy cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy này 
Bạn, hãy đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: 
"Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng 
với tôi." "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. 
Tôi không nói những lời trống rỗng với Bạn. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây". 
Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: "Này Bạn, Bạn đã 
nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi". "Hãy đào 
ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trống rỗng. Vậy này Bạn, hãy đào ỏ đây". Vị kia tại đấy đào lên và 
không tìm được gì. Vị kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói 
những lời trống rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị kia nói: "Này Bạn, tôi 
không nói láo với Bạn. Tôi không nói những lời trống rồng với Bạn nhưng 
tôi bị điên loạn, tâm tôi bị đảo lộn. Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo là 
hạng khoe khoang, khoa trưong những chứng đắc của mình: "Tôi chứng 
nhập, Tôi xuất ly so thiền...Thiền thứ hai... thiền thứ ba... Thiền thứ tư... 
Không vô biên xứ...Thức vô biên xứ... vô sở hữu xứ... Phi trưởng phi phi 
trưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định". Như Lai hay 
đệ tử Như Lai là bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn 
hỏi, thảo luận. Vị ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thấm vấn, gạn hỏi, thảo 
luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, 
rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm của minh, tác ý 
đến tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của người ấy như 
sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoa trương, khoe khoang, những chứng đắc 
của mình: "Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền... tôi chứng nhập và xuất ly 
diệt thọ tưởng định". Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác như sau: "Đã lâu rồi, Tôn 
giả này có những hành động phá nát, có những hành động bế vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có những hành động 
không phù họp, có những tập quán không phù họp trong cắc giới. Phá giới là 
Tôn giả, và phá giới có nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. Không có lòng tin là Tôn giả này và tánh không có lòng tin... 
nghe ít là Tôn giả này và tánh nghe ít... khó nói là Tôn giả này, và tánh khó 
nói... bạn bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn với ác...biếng nhác là Tôn 
giả này, và tánh biếng nhác.thất niệm là Tôn giả này và tánh thất niệm... 




gian xảo là Tôn giả này và tánh gian xảo... khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và 
tánh khó nuôi dưỡng... Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tổn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 

4. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười pháp này sẽ tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra Tỷ- 
kheo ấy, này chư Hiền, sau khi đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 

(VI) (86) Câu Hỏi về Chánh Trí 

1. Một thời, Tôn giả Mahàkassapa ở tại Ràjagaha (Vương Xá), Trúc Lâm, tại 
vườn nuôi dưỡng các con sáo. Tại đấy, Tôn giả Kassapa gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo 

- Thưa vâng Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkassapa. Tôn giả Mahàkassapa nói 
như sau: 

2. - Ớ đây, này chư Hiền Tỷ-kheo nói lên chánh tri, nói rằng: "Tôi biết rõ 
như sau: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị 
hành thiền, thiện xảo trong thiện chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị 
ấy khi bị Như Lai, hay đệ tử Như Lai,, là những vị hành thiền... thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào 
trống không, rơi vào bối rối, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc 
và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiền... thiền xảo 
trong hành tường tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm 
người ấy như sau: "Như thế nào, vị Tôn giả này nói lên chánh trí, nói rằng: 
"Tôi rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những 
bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm của 
mình, biết được tâm người ấy như sau: "Tăng thượng mạn la Tôn giả này, 
xem tăng thượng mạn của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng 
đã chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng đắc tưởng rằng đã 
chứng đắc, với tăng thượng mạn đã tuyên bố về chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền... 



thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến 
tâm người ấy: "Dựa trên gì, Tôn giả này tăng thượng mạn, xem tăng thượng 
mạn của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt... 
chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn, đã tuyên bố 
về chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng 
thái này nữa""? ". Như lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiền... thiện 
xảo trong hành tường tâm của người khác, với tâm của mình biết được tâm 
của người ấy: "Nghe nhiều là Tôn giả này, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều 
đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
tán thán đời sổng Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch, những pháp 
như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời, 
với ý khéo quán sát, khéo thể nhập, với chánh kiến. Do vậy, Tôn giả này, 
tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của mình như là sự thật, chưa 
chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa 
chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn, đã tuyên bố về 
chánh trí, nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái 
này nữa"". Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền... thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, như vậy với tâm của mình, biết rõ tâm của 
người ấy: "Tham là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị tham chi phối, và bị 
tham chi phổi nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. Sân là vị Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị sân chi phối, và bị 
sân...Hôn trầm thụy miên là vị Tôn giả này và sổng nhiều với tâm bị hôn 
trầm thụy miên chi phối, và bị hôn trầm thụy miên chi phối nghĩa là tổn 
giảm... Trạo cử là tôn giả này, và vị ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chi 
phối, và tâm bị trạo cử chi phối nghĩa là tổn giảm... Nghi là vị Tôn giả này, 
sống nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối... ưa thích công việc là vị Tôn giả 
này, thích thú công việc, chuyên chú trong thích thú công việc, và ưa thích 
công việc nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa 
thích nói chuyện là Tôn giả này, thích thú nói chuyện, chuyên chú trong 
thích thú nói chuyện, thích thú nói chuyện là ton giảm trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. Ưa thích ngủ nghỉ là Tôn giả này, thích thú ngủ nghỉ, 
và tánh thích thú ngủ nghỉ nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. Ưa thích hội chúng, là vị Tôn giả này, thích thú hội chúng, 
chuyên chú ưa thích hội chúng, ưa thích hội chúng có nghĩa là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Thất niệm là vị Tôn giả này, 
đối với các Pháp cao thượng chỉ được phần nhỏ, dầu cho có chứng được thù 
thắng nhưng chỉ là phần nhỏ, lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa đường, 
có nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng." 



3. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, sự 
kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, đoạn tận mười pháp này, 
sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng, sự kiện này có xảy ra. 

(VII) (87) Tỷ Kheo Kàlaka 

1. Tại đấy, nhân việc của Tỷ-kheo Kàlaka Thế tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Vâng bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. -0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán làm 
lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, 
không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng, pháp này không đưa đến 
thân ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước (được làm 
quen), không đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các 
học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán chấp 
nhận các học pháp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất 
trí. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác 
dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ không tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha không tán thán nhiếp phục 
gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha, không tán thán nhiếp phục 
gièm pha, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 



7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục 
lừa đảo. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa 
đảo, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man trá không tán thán nhiếp phục 
man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man trá, không tán thán nhiếp phục man 
trá, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng theo Chánh pháp, 
tánh tán thán vâng theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không 
vâng theo Chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo Chánh pháp, pháp này 
không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiền tịnh, không tán thán 
thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền 
tịnh, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp đón các vị đồng Phạm 
hạnh, không tán thán việc đón tiếp tốt đẹp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán việc tiếp đón tốt 
đẹp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

12. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên: 
"Ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường tôi", nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn 
trọng, không có đảnh lễ cúng đường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng 
các vị đồng Phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện không được 
đoạn tận trong vị ấy. 

13. Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không thuần phục, dầu cho có 
khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của 
con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa 
thuần phục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục". 
Nhưng loài Người không đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, không 
cho nó ăn trong vị trí của con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự 
điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy 
rõ được những tánh hạ liệt, sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên: "Ôi 
mong rằng các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
đường ta", nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn 
trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ- 



kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện 
không được đoạn tận trong vị ấy. 


14. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích kiện tụng, tán 
thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa 
thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến 
thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa 
đến nhất trí. 

15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích họa tập, tán thán chấp nhận 
học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận 
học pháp. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

16. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán thán nhiếp phục các dục. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán thán nhiếp nhục phục các dục. Pháp 
này đưa đến nhất trí. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không gièm pha, tán thán nhiếp phục 
gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không gièm pha, tán thán nhiếp phục 
gièm pha. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục 
lừa đảo. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa 
đảo. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

20. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man trá, tán thán nhiếp phục 
man trá. Này cá Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man trá, tán thán nhiếp phục man 
trá. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

21. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán thán vâng 
theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán 
thán vâng theo Chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 

22. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân 
ái... đưa đến nhất trí. 



23. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm 
hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, tán thán việc tiếp 
đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất 
trí. 

24. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy, nếu không có ước muốn nào khởi 
lên: "Ôi mong rằng các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường ta", nhưng các vị đồng Phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng các vị 
đồng Phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện đã được tận noi vị ấy. 

25. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần phục, dầu cho không khởi 
lên ý muốn như sau: "Mong rằng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con 
ngựa đã thuần thục, cho ta ăn với các đồ ấm dành cho con ngựa thuần thục, 
điều phục ta với điều phục dành cho ngựa thuần thục". Nhưng loài Người 
vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, điều phục. Vì sao? Vì những 
người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, xảo trá, xảo 
quyệt của nó đã được đoạn tận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo với Tỷ-kheo như 
vậy, nếu không có khoi lên ước muốn: "Ôi mong rằng các vị đồng Phạm 
hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta", nhưng các vị đồng Phạm 
hạnh vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Vì rằng, 
này các Tỷ-kheo, các vị đồng Phạm hạnh có trí thấy rằng các pháp ác bất 
thiện ấy đã được tận noi vị ấy. 

(VIII) (88) Tai Nạn 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo nào mạ ly, khiến trách, nhiếc mắng các 
vị Thánh và những vị đồng Phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra 
được, không thể không có lúc đế vị ấy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn 
này. Thế nào là mười? 

2. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, điều đã chứng đắc bị thối 
thất, không được sáng suốt đối với diệu pháp, tăng thượng mạn trong diệu 
pháp, sống Phạm hạnh không được hoan hỷ, vi phạm một uế tội, cảm xúc 
bệnh nặng, đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh (hôn mê), hay 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào mạ lỵ, khiến trách, nhiếc mắng các vị Thánh 
và những vị đồng Phạm hạnh, thật sự không thế không xảy ra được, không 
thể không có lúc đế vị ấy phải gặp một trong mười tai nạn này. 



(IX) (89) Tỷ Kheo Kokàlika 


1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thệ 
Tôn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chinh phục. 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói vậy. Này 
Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallàna. Hiền thiện là 
Sàriputta và Moggallàna. 

Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn 
có lòng tin và tin tuởng, đối với con Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác 
dục chinh phục." 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói vậy. Này 
Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với Sáriputta và Moggallàna. Hiền thiện là 
Sàriputta và Moggallàna. 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói vậy. Này 
Kokàlikaa, tâm hãy tịnh tín đối với Sàripuuta và Moggallàna. Hiền thiện là 
Sàriputta và Moggallàna. 

Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền thiện là Sàriputta và 
Moggallàna. 

2. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu huớng về Thế Tôn rồi đi ra. Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn 
thân củ Tỷ-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to bằng hạt cải: sau khi lớn 
bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu; sau khi lớn lên bằng hột đậu, 
chúng lớn lên bằng hạt đậu lớn; sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
bằng hòn sỏi; sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthi, chúng lớn lên bằng hột táo; 
sau khi lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái Amala (A-ma-lặc); sau 
khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái dua (trái vilva); sau khi 
lớn lên bằng trái dua vilva, chúng lớn lên bằng trái billa (trái dua đã chín); 
sau khi lớn lên bằng trái billa, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, 
nó nằm trên lá chuối, nhu con cá ăn phải đồ độc. 

3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ-kheo Kokàlika, sau khi 
đến, đứng trên hu không và nói với Tỷ-kheo Kokàlika: 



- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và Moggallàna! Hiền thiện 
là Sàriputta và Moggallàna. 


- Ông là ai? 


- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 

- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế Tôn trả lời là đã chứng 
Bất lai? Sao người lại đến đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 
vấn đề này. 

Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo Kokàlika bài kệ này: 

Con người được sanh ra, 

Sanh với bủa trong miệng, 

Người ngu nói điều xấu, 

Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đảng chê, 

Ai chê người đảng khen, 

Đeu chất chứa bất hạnh, 

Do từ miệng tạo thành, 

Và chính do bất hạnh, 

Nên không được an lạc. 

Nhỏ thay, bất hạnh này, 

Chỉnh do cờ bạc sanh, 

Khiến tài sản tiêu hao, 

Bất hạnh này lớn hơn, 

Không những mất tất cả, 

Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ỷ 
Đổi với chư Thiện Thệ. 

Ai chỉ trích bậc Thánh, 

Với lời, với ác ỷ, 

Trải qua trầm ngàn thời, 

Với nỉ-ra-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sáu, 

Với năm a-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sáu, 

Với năm a-bu-đa, 



Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khô đau tại đây. 

4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh chung. Sau khi chết, Tỷ- 
kheo Kokàlika sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta 
và Moggallàna. Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên Sahampati 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika mệnh chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì 
tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên Sahampati nói 
nhu vậy. Nói nhu vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu huớng về Thế 
Tôn roi biên mât tại cho. 

5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati khi đêm đã gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các tỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampati thua với Ta: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung ", 
"Bạch Thế Tôn Tỷ-kheo Kokàika đã mệnh chung, phải sanh vào địa ngục 
sen hồng, vì tâm khởi ác ý đổi với Sàripuuta và Moggallàna". Này các Tỷ- 
kheo, Phạm thiên Sahampati nói nhu vậy. Nói nhu vậy xong, đảnh lễ Ta, 
thân phía hữu huớng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

6. Kh i nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa ngục sen hồng? 

- Này Tỷ-kheo, tuổi thọ ỏ địa ngục sen hồng, rất khó mà tính đuợc. Có 
chừng ấy năm, hay có chừng ấy trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay 
có chừng ấy trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế tôn, có thể cho một ví dụ đuợc chăng? 

- Có thể đuợc, này Tỷ-kheo, một cồ xe chở hai muoi cân kosala chở đầy hột 
mẻ. Rồi một nguời cứ sau một trăm năm, một trăm năm, một trăm năm lấy 
lên một hột mè. Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai muơi cân kosala chở 
đầy hột mè, do phuơng pháp này, đi đến tận sạch, không còn gì nữa, cũng 
chua đủ là một abbuda địa ngục. Ví nhu, này Tỷ-kheo, hai muơi abbuda địa 
ngục là bằng một Nirabbuda địa ngục. Ví nhu này Tỷ kheo hai muơi 
nirabbuda địa ngục bằng một ababà địa ngục. Ví nhu, này Tỷ-kheo, hai 



mươi ababà địa ngục bằng một ahaha địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai 
mươi ahaha địa ngục là bằng một atato địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai 
mươi atato địa ngục bằng một kumodo địa ngục. Ví như này Tỷ-kheo, hai 
mươi kumodo địa ngục là bằng một sogandhika địa ngục. Ví như, này Tỷ- 
kheo, hai mươi sogandhika địa ngục bằng một uppalako địa ngục. Ví như, 
này Tỷ-kheo hai mươi uppalako địa ngục bằng một pundarika địa ngục. Ví 
như, này Tỷ-kheo, hai mươi pundarika địa ngục bằng một paduma địa ngục . 
Này Tỷ kheo , TYỷ kheo Kokàlika phải sanh vào địa ngục paduma (sen 
hồng), vì khởi lên ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna. 

Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc đạo Sư lại nói thêm: 

Con người được sanh ra 
Sanh với bủa trong miệng, 

Người ngu nói điều xâu, 

Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đảng chê, 

Ai chê người đảng khen, 

Đen chất chứa bất hạnh, 

Do từ miệng tạo thành, 

Và chỉnh do bất hạnh, 

Nên không đirợc an lạc 
Nhỏ thay bất hạnh này, 

Chính do cờ bạc sanh, 

Khiến do cờ bạc sanh, 

Khiến tài sản tiêu hao, 

Bất hạnh này lớn hơn, 

Không những mất tất cả, 

Lại mất cả tự mình. 

Là người khởi ác ỷ, 

Đổi với chư Thiện thệ. 

Ai chỉ trích bậc Thánh, 

Với lời, với ác ỷ, 

Trải qua trăm ngàn thời, 

Với nỉ-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sáu, 

Với năm a-bu-đa, 

Phải sanh vào địa ngục, 

Chịu khô đau tại đây. 


(X) (90) Những Sức Mạnh 



1. Bấỵ giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi 
xuống một bên: 

- Này Sàriputta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có bao nhiêu sức mạnh? 
Thành tựu với những sức mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lâu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã đuợc đoạn tận noi ta" 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có muời sức mạnh. 
Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã đuợc đoạn tận noi ta". Thế 
nào là muời? 

2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo nhu thật 
thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô thuờng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, đã khéo thấy nhu thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là 
vô thuờng. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy 
nhu thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là vô thuờng. Bạch Thế Tôn, đây 
là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa trên sức mạnh này, Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn tận diệt các hoặc: "Các lậu 
hoặc đã đuợc tận nơi ta." 

3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy nhu 
thật với chánh trí tuệ, các dục đuợc ví nhu hố than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thấy nhu thật với chánh trí tuệ, các dục 
đuợc ví nhu hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, do sức mạnh này, Tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã đuợc đoạn tận nơi ta." 

4. Lại nữa, bạch Thế tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, với tâm 
huớng về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ua thích 
xuất ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thế 
Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đuợc đoạn 
tận nơi ta." 

5. Lại nữa, bạch thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập 
Bốn niệm xứ. Bạch Thế tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu 
tập Bốn niệm xứ. Bạch Thế tôn đây là sức mạnh của tỷ-khoe đoạn tận các 
lậu hoặc... "... đã đuợc đoạn tận nơi ta." 



6. Lại nữa, bạch thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc khéo tu 
tập Bốn chánh cần... tu tập khéo tu tập Bốn nhu ý túc... tu tập, khéo tu tập 
Năm căn... tu tập, khéo tu tập Năm lực... tu tập, khéo tu tập Bảy giác chi... tu 
tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, Tỷ kheo đoạn tận các 
lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, đây là sức 
mạnh của tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đuợc 
đoạn tận noi ta." 

Bạch Thế Tôn, có muời sức mạnh này của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. 
Thành tựu những lực này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc nhận biết sự đoạn 
tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã đuợc đoạn tận noi ta". 

- 00 O 00 - 

X. Phẩm Nam Cư Sĩ 

(I) (91) Người Hưởng Dục 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế tôn nói với Anàthapindika 
đang ngồi một bên: 

2. - Này Gia chủ, có mười người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là mười? 

3. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp 
với sứ mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản chi pháp với sức mạnh, vị ấy không tự 
mình được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công đức. 

4. Ớ đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp 
với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ấy tự mình 
được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công đức. 

5. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp 
với sức mạnh, sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, tự mình được 
an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. 

6. Ớ đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 


đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ấy không tự 
mình được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công đức. 

7. Ớ đây, này Gia chủ, có hạng người hướng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
và phi pháp với sức mạnh và không sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, tự mình được an lạc 
hân hoan, nhưng không chia xẻ, không làm các công đức. 

8. Ớ đây, này Gia Chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 
đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ấy tự mình 
được an lạc, hân hoan, có chia xẻ, có làm các công đức. 

9. Ớ đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
không với sức mạnh; sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức 
mạnh, vị ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm 
các công đức. 

10. Ớ đây, này Gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tải sản đúng pháp 
không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức 
mạnh, vị ấy tự mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các 
công đức. 

11.0 đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức 
mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này 
hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, đắm say, mê loạn, không thấy 
sự nguy hại, không với trí tuệ xuất ly. 

12. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp 
không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức 
mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này 
hưởng thụ các tài sản ấy, không với tâm tham trước, không đắm say, không 
mê loạn, thấy sự nguy hại, với trí tuệ xuất ly. 

13. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản phi pháp và 
dùng sức mạnh; Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ấy 
không tự mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. 
Này Gia chủ, vị hưởng dục này do ba điều bị quở trách: "Tầm cầu tài sản phi 
pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất, bị khiển trách; không tự mình an lạc 



hân hoan là điều thứ hai, bị khiến trách; không chia xẻ, không làm công đức 
là điều thứ ba, bị khiển trách. 

Này Gia chủ, vị hưởng dục này có ba điều bị quở trách. 

14. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản phi pháp, dùng 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ấy tự mình 
an lạc hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vị 
hưởng dục này có hai điều bị quở trách, và một điều được tán thán. Vị ấy 
tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do điều thứ nhất này, bị quở 
trách, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do một điều này được tán thán. Vị ấy 
không san sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này bị chỉ trích, và một điều này 
được tán thán. 

15. Tại đấy, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản phi pháp và 
dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ấy tự 
mình an lạc, hân hoan, san sẻ và làm các công đức. Vị hưởng dục này, này 
Gia chủ, do một điều bị chỉ trích, do hai điều được tán thán. Vị ấy tầm cầu 
tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, do một điều này, bị chỉ trích. 
Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy 
chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ hai này được tán thán. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều bị chỉ trích, và hai điều được 
tán thán. 

16. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 
đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy 
không tự mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. Vị 
hưởng dục này, này gia chủ, có một điều được tán thán, có ba đièu bị chỉ 
trích. Vị ấy tấm cầu tài sản đúng pháp không dùng sức mạnh, do một điều 
này được tán thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều 
thứ nhất này bị chỉ trích. Vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ 
hai này bị chỉ trích. Vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, do điều 
thứ ba này bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được tán thán, và ba điều 
này bị chỉ trích. 



17. Tại đây, này Gia chủ, người hưởng dục này, tâm câu tài sản đúng pháp 
và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy 
tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Vị hưởng dục này, 
này Gia chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm 
cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 
tán thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất 
này bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được tán 
thán, vị ấy không san sẻ, không làm các công đức đo điều thứ hai naỳ bị chỉ 
trích. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được tán thán, và hai điều 
này bị chỉ trích. 

18. Tại đây, này Gia chủ, người hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp 
và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy 
tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Vị hưởng dục này, 
này Gia chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị trích. Vị ấy tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. 
Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, bị 
chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được tán thán. 
Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ ba này, được tán thán. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được tán thán, và một điều 
này trích. 

19. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đứng pháp và không dùng 
sức mạnh, vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ và làm các 
công đức. vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều được tán thán, và hai 
điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, 
do điều này được tán thán. Vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, và điều 
thứ nhất này, bị chỉ trích. Vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, do 
điều thứ hai này, bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được tán thán, và hai điều 
này bị chỉ trích. 

20. Tại đây, này Gia chủ, người hường dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 



sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các 
công đức. Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, và một 
điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, 
do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều 
thứ hai này, được tán thán, vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, do 
điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, và một điều bị chỉ 
trích. 

21. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức 
mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Và 
người ấy thọ hưởng các tài sản ấy tham đàm, đắm say, mê loạn, không thấy 
sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ. Người hưởng dục này, này Gia 
chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản 
đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. Vị 
ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được tán thán. Vị ấy chia 
xẻ các công đức, do điều thứ ba này, được tán thán. Vị ấy thọ hưởng các tài 
sản ấy tham đắm, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất 
ly với trí tuệ, do một điều này bị chỉ trích 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được tán thán, và một điều 
này bị chỉ trích. 

22. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đứng pháp và không dùng 
sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. 
Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham đắm, không có đắm say, 
không có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Vị hưởng 
dục này, này Gia chủ, có bổn điều được tán thán. Vị ấy tầm cầu đúng pháp 
và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. Vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được tán thán. Vị ấy chia xẻ và làm 
các công đức, do điều thứ ba này, được tán thán, vị ấy thọ hưởng các tài sản 
ấy, không tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự 
nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do điều thứ tư này, được tán thán 

Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều này được tán thán. 

Này Gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có mặt, hiện ỏ đời. 



23. Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia củ, người hưởng dục 
tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản 
đúng pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, 
làm các công đức, hưởng thọ các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm 
say, không mê loạn thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười 
hạng người hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, là tối thắng, là 
thượng thủ, là vô thượng, là tối tôn. 

Ví như, này Gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của thục tô, đế hồ, tinh túy thục tô 
được xem như tối thượng ở đây. Cũng vậy, này gia chủ, trong mười hạng 
người hưởng dục này, vị hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không 
dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng dùng sức 
mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức, thọ 
hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy 
được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Hạng người này là tối thượng, tối 
thắng, thượng thủ, vô thượng và tối tôn. 

(II) (32) Sợ Hãi Và Hận Thù 

1. Bấy giờ có gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn,... Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên. 

2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho lắng dịu năm sợ hãi hận 
thù, thành tựu bổn chi phần Dự lưu, khéo thấy, khéo thế nhập Thánh lý với 
trí tuệ; nếu vị ấy muốn, có thể tự trả lời với mình rằng: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận các 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc 
cứu cánh được giác ngộ." Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho lắng 
dịu? 

3. Này Gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong 
hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tưong lai, khiến tâm cảm thọ kho ưu. 
Người từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù trong hiện tại, không tạo ra 
sợ hãi hận thù ngay trong tưong lai, không khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người 
từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thứ này. 

4. Này Gia chủ, lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... đắm 
say trong rượu men, rượu nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, 
tạo ra sợ hãi hận ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tưong lai, 
khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Người từ bỏ không đắm say trong rượu men, 



rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù 
trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm 
say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 

Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu 
phần? 


5. -0 đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với 
đức Phật. 

Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian giải, Vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế tôn. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đổi với Pháp: "Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người tri tự mình giác hiểu". Vị ấy thành 
tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
đảng lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời." Vị ấy thành 
tựu với những giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị 
bế vụn, không bị điếm chấm, không bị uế nhiễm đưa đến giải thoát, được 
bậc trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến Thiền định. 

Đây là thành tựu bốn chi phần Dự lưu này. Thế nào Thánh chánh lý được 
khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? 

6. - Ớ đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như sau: "Do cái này có, cái 
kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. 
Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do 
duyên các hành có thức. Do duyên thức có danh sắc. Do duyên danh sắc có 
sáu nhập. Do duyên sáu nhập có xúc. do duyên xúc có thọ. Do duyên thọ có 
ái. Do duyên ái có thủ. Do duyên thủ có hữu. do duyên hữu có sanh. Do 
duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này. Do vô minh diệt không có dư tàn, nên các hành. Do 
các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. 
Do thọ diệt nên ái diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết 
sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này diệt. Đây là Thánh lý 
được khéo thấy và khéo thế nhập với trí tuệ." 



Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi hận thủ này được lắng 
dịu, bốn Dự lưu phần này được thành tựu, và Thánh lý này được khéo thấy 
và khéo thể nhập với trí tuệ, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về 
mình rằng: "Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn 
tận ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng được Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ." 

(III) (93) Kiến 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn Anàthapindika. 
Bấy giờ có gia chủ Anàthapindika, vào buổi sáng thật sớm đi ra hỏi Sàvatthi 
đế yết kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không phải 
thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền tịnh. Cũng không phải thời để 
yến kiến các vị Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo tu tập về ý đang 
Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo". Vậy gia chủ 
Anàthapindika đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. 

2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, đang tụ họp ồn ào, 
cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm, các du sĩ ngoại đạo 
ấy thấy gia chủ Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liền dặn dò bảo với 
nhau: "Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả chớ có làm ồn, các tôn giả. Gia chủ 
Anàthapindika này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Gotama, trong những đệ 
tử của Sa-môn Gotama có gia đình mặc áo trắng ở Sàvatthi, gia chủ 
Anàthapindika là một trong những vị ấy. Các vị ấy ít ưa ồn ào, được huấn 
luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Neu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị 
ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây". Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. 

3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo ấy, sau khi đến, nói lên 
với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ 
ngoại đạo ấy nói với Gia chủ Anàthapidika đang ngồi một bên: 

- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gatama có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn. 

- Này Gia chủ, Gia chủ có thế không biết tất cả kiến của Sa-môn Gotama. 
Nhưng này Gia chủ, hãy nói các Tỷ-kheo có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các Tỷ-kheo. 



- Này Gia chủ, Gia chủ có thế không biết tất cả kiến của Sa-môn Gotama, 
Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy 
nói về kiến của gia chủ. 

- Thưa các Tôn giả, thật không khó gì đế chúng tôi trả lời về kiến của chúng 
tôi. Nhưng các Tôn hãy trả lời về kiến của các Tôn giả trước. Rồi sau thật 
không khó gì đế chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. 

4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia chủ Anàthapindika: 
"Thường còn là thể giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này 
Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". Một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ 
Anàthapindika: "Vô thường là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là 
hư vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia 
chủ Anàthapindika: "Có biên tế là thế giới... không có biên tế là thế giới... 
mạng sổng và thân thể là một... mạng sổng và thân thể là khác... Như Lai có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn 
tại và không có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, 
như vậy là kiến của tôi". 

5. Khi nghe nói vậy, gia chủ Anàthapindika nói với các du sĩ ngoại đạo ấy: 

- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Thường còn là thế giới. Kiến 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của 
tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không họp lý, hay do 
duyên nghe tiếng người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh được tác thành 
(hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô 
thường, cái ấy là khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước (dính vào); cái (khổ) 
ấy, Tôn giả chấp nhận. Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Vô 
thường là thế giới này... có biên tế là thế giới này... không biên tế là thế giới 
này...sinh mạng và thân thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại sau khi chết... Như Lai 
không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào 
khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi". Kiến này của Tôn 
giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không họp lý, hoặc do duyên nghe tiếng 
người khác nói. kiến như vậy được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái ấy là khổ; cái 
(khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy Tôn giả chấp nhận. 



6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ Anàthapindika: 

- Này Gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này Gia chủ, hãy 
nói lên kiến của gia chủ là gì? 

- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. 
Cái gì là khổ, cái ấy là "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi." Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn 
giả. 

- Này Gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. 
Cái gì là khổ, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái ấy, này Gia 
chủ, Gia chủ lại chấp nhận. 

Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. 
Cái gì khổ, cái ấy là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Như vậy là như thật khéo thấy với chánh 
trí tuệ. Và tư noi kho ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly hơn thế nữa. Khi 
nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng, hoang mang, thụt vai, 
cúi đầu, sững sờ, không nói lên lời. 

7. Rồi gia chủ Anàthapinika, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, 
hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói lên lời, tư chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế tôn rồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, gia chủ Anàthapindika, câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
ấy như thế nào thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ: 

- "Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia chủ, những kẻ ngu si 
ấy thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". Rồi 
Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ Gia chủ Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, từ chồ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi ra đi. 

8. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Anàthapindika ra đi không bao lâu, bảo các 
vị Tỷ-kheo: 



- Tỷ-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa mưa trong Pháp và 
Luật này, vị ấy cần phải như vậy, thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, 
với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ Anàhtapindika đã khéo bác 
bỏ. 


(IV) (94) Vajjiyamahita 

1. Một thời, Thế Tôn trú ỏ Campà trên bờ ao Gaggarà. Rồi gia chủ 
Vajjiyamàhita, vào buổi sáng sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. 
rồi gia chủ Vajjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời đế yết kiến Thế 
tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh. Cũng không phải thời để yết kiến các Tỷ-kheo 
đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. Vậy hãy đi 
đến khu vườn các tu sĩ ngoại đạo" Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo. 

2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp đang tụ họp, ồn ào, 
cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm, các du sĩ ngoại đạo 
ấy thấy gia chủ Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liền dặn dò bảo với 
nhau: "Hãy bớt ồn ào, các tôn giả, chớ làm ồn, các Tôn giả, gia chủ 
Vajjiyamàhita này đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, có gia đình mặt 
trắng ỏ Campà. Gia chủ Vajjiyamàhita là một trong những vị ấy, các vị ấy 
ưa ít ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Neu vị ấy thấy 
hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây." Rồi các du sĩ ngoại 
đạo ấy giữ im lặng. 

3. Rồi gai chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy; sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các di sĩ 
ngoại đạo ấy nói với gia chủ Vajjiyamàhita đang ngồi một bên: 

- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ 
hạnh, nhất hướng bài bác, chổng đôí mọi kho hạnh, mọi nếp sổng kham 
khổ? 

- Thưa các tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích mọi khổ hạnh, không nhất 
hướng bài bác chống đối mọi khổ hạnh, mọi nếp sống kham khổ. Thưa các 
Tôn giả, Thế tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. 
Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì 
đáng tán thán, như vậy Thế Tôn là người phân tích luận, không phải là người 
nhất hướng luận (nói một chiều). 



4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ Vajjiyamàhita: "Thôi chờ ở đây, 
này Gia chủ, Gia chủ tán thán Sa-môn Gotama và Sa-môn Gotama là người 
hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng. 

- Ớ đây, thưa các tôn giả, tôi nói với các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: "đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là 
bất thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất 
thiện, Thế tôn đã định nghĩa. Thế tôn là người có định nghĩa rõ ràng. Thế 
Tôn không phải là người chủ trương hư vô, không phải là người không có 
định nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ấy im lặng, hoang mang, 
thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời. 

5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, 
hoang mang, thụt cai, cúi đầu, sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. 
Ngồi xuống một bên, gia chủ Vajjiyamàhita, câu chuyện với các du sĩ ngoại 
đạo như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 

6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường thường 
cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp. Này Gia chủ, Ta 
không nói rõ rằng, tất cả khổ hạnh cần phải hành trì. Này Gia chủ, Ta cũng 
không nói rằng tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này Gia chủ, Ta 
cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên chấp trì. Này Gia chủ, Ta 
cũng không nói rằng tất cả sự tinh cần phải tinh cần. Này Gia chủ, ta cũng 
không nói rằng, tất cả sự tinh cần không nên tinh cần. Này Gia chủ, Ta cũng 
không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ bỏ. Này Gia chủ, Ta cũng không nói 
rằng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng 
tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng, tất 
cả sự giải thoát không nên giải thoát. 

7. Này Gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tổn giảm, khố hạnh ấy, Ta nói, không nên hành trì. Nhưng 
này Gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, cá pháp bất thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng, khổ hạnh ấy Ta nói nên hành trì. Này Gia chủ, phàm 
chấp trì nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, chấp 
trì ấy, Ta nói, không nêm chấp hành. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp 
bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời chấp hành ấy, Ta nói nên 
chấp trì. Này Gia chủ, phàm tinh cần nào được tinh cấn, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời tinh cần ấy, Ta nói rằng, không 
nên tinh tấn. Phàm tinh cần nào được tinh tấn, các pháp bất thiện ton giảm, 



các pháp thiện tăng trưởng, thời tinh cân ây, Ta nói nên tinh tân. Này Gia 
chủ, phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện 
tổn giảm, thời từ bỏ ấy, Ta nói, không nên từ bỏ. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các 
pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, Ta nói, 
nên từ bỏ. Này Gia chủ, phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thòi giải thoát ấy, Ta nói, không nên 
giải thoát. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 

Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được thế Tôn với một pháp thoại thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

8, Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi không bao lâu, bảo các 
Tỷ-kheo: 

- Phàm Tỷ-kheo nào, đã lâu ngày với trần cầu ít trong Pháp và Luật này, vị 
ấy hãy như vậy bài bác các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh 
pháp, như gia chủ Vajjiyamàhita đã làm. 

(V) (95) Ưttiya 

1 Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ 
Uttiya nói với Thế Tôn: 

- Thua Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ truong thế giới là vô thường. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? 

- Này Uttiya. Ta không có nói như sau: "Thế giới là vô thường. Kiến này là 
sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên tế...thế giới là không biên 
tế... sinh mạng và thân thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn 
tại và không tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không tại sau 
khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? 

- Này Uttiya, Ta không có nói nhu sau: "Như Lai không tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 



2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, Ta 
không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là 
hư vọng." 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường? ... có phải thế giới là 
có biên tế? ... có phải thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và thân 
thể là một? ... có phải sing mạng và thân thể là khác? ... có phải Như Lai có 
tồn tại sau khi chết? ... có phải Như Lai không có tồn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau chết? ... có phải Như Lai 
không tồn tại và không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến nào 
khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, Ta không có 
nói: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 

- Vậy cái gì được Tôn giả Gotama nói lên? 

-Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các đệ tử đế họ được thanh 
tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu dược chấm dứt, đế chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn dược chứng ngộ. 

- "Neu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử đế họ được thanh tịnh... đế 
Niết-bàn được chứng ngộ", thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa, hay chỉ có một phần ba? Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 

3. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: "Chớ có đế cho du sĩ Uttiya có ác 
tà kiến rằng: "Sa-môn Gotama khi được nghe ta hỏi câu hỏi tối ư quan trọng 
lại tránh né, không có trả lời, không dám trả lời, và như vậy là bất hạnh, là 
đau khổ lau dài cho du sĩ Uttiya." Rồi Tôn giả Ananda nói với du sĩ Ưttiya: 

4. - Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ ví dụ, ở đây một số 
người có trí có thể hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả 
Uttiya, ngôi thành biên địa của vua với những nền móng vững chắc, với các 
thành lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại đây, người giữ 
cửa là người sáng suốt, thông minh, có trí, ngăn chận những người không 
quen biết, cho vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con đường chạy 
vòng quanh thành trì ấy, người ấy có thể không thấy một kẻ hở trong thảnh 
hay lồ trống thành lớn cho đến một con mèo có thể chui qua. Người ấy có 
thể không biết được: "Từng ấy loài hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này, 
nhưng điều này cho biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi ra 
thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang qua cửa thành này. 



Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đổi với Như Lai, không phải là một vấn đề 
quan trọng (câu hỏi này của Thầy) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phần thế giới, hay là một phần ba? Những điều Như Lai nói 
là như sau: "Những ai đã được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát ra, 
hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái, những 
pháp làm ô nhiểm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên Bổn niệm 
xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, 
đang thoát khỏi, sẽ thoát khỏi thế giới. Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà 
Thầy đã hỏi Thế Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại sao Thế 
Tôn không trả lời câu hỏi ấy cho Thầy? 

(VI) (96) Kokanuda 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Ràjagaha, tại suối nước nóng 
Tapodàràma. Rồi Tôn giả Ananda khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến 
Tapodàràma đế rửa tay chân. Rửa tay chân xong, ở Tapodà, sau khi ra khỏi, 
Tôn giả đứng đắp một y đế phoi tay chân cho khô. Bấy giờ có tu sĩ 
Kokanuda, khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapodà đế rửa tay chân. 
Du sĩ Kokanuda thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, nói với Tôn 
giả Ananda: 

- Hiền giả là ai? 

- Thưa Hiền giả, tôi là Tỷ-kheo. 

- Này Hiền già, thuộc về các Tỷ-kheo nào? 

- Là Sa-môn Thích tử. 

- Này Hiền giả, Hiền giả chúng tôi muốn hỏi Hiền giả một vài vấn đề. 

- Neu Hiền giả cho tôi cơ hội đế trả lời câu hỏi, thì nay Hiền giả, hãy hỏi đi. 
Sau khi nghe, chúng tôi sẻ được biết. 

2. - Thưa Hiền giả, có phải: "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng, kiến là như vậy." Có phải không Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: " Thế giới là thường còn. Kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 



- Vậy có phải: "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là 
hư vọng"? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy: "Thế giới là vô thường, kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng: 

- Có phải thưa Hiền giả: "Thế giới là có biên tế... "Thế giới là không biên 
tế... "Sinh mạng và thân thể là một... "Sinh mạng và thân thể là khác... "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... "Như Lai không tồn tại sau khi chết... "Như Lai 
có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... "Như Lai không có tồn tại và 
không tồn tại sau khi chết... Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"? 
Kiến là như vậy, có phải không thưa Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy: "Như Lai không có tồn tại và 
không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 

-Vậy thưa Hiền giả, Hiền giả không biết, Hiền giả không thấy. 

- Thưa Hiền giả, không phải tôi không hết, không phải tôi không thấy. Thưa 
Hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy. 

3. - Có phải thưa Hiền giả, "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng"? Được hỏi vậy, Hiền giả nói: "Thưa Hiền giả, tôi 
không có kiến như vậy: "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến 
nào là khác là hư vọng". Có phải thưa Hiền giả: "Thế giới là vô thường. 
Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"? ... "Thế giới là có biên tế... 
Thế giới là vô biên... "Sinh mạng và thân thể là một... Sinh mạng và thân thể 
là khác... "Như Lai có tồn tại sau khi chết... "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết... "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... "Như Lai 
không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng"? Được hỏi vậy, Hiền giả nói: "Thưa Hiền giả, tôi 
không có kiến như vầy: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng""? Vậy thưa Hiền 
giả: "Hiền giả không biết, Hiền giả không thấy? " Được hỏi vậy, Hiền giả 
nói: "Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy. 
Thưa Hiền giả: tôi có biết, tôi có thấy". Vậy thưa hiền giả, "cần phải hiểu 
như thế nào, ý nghĩa lời nói này? " 

4. - "Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 
Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. "Thế giới có biên 



tế... "Thế giới không biên tế... "Sinh mạng và thân thể là một... "Sinh mạng 
và thân thể là khác... "Như Lai có tồn tại sau khi chết... "Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... 
"Như Lai có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. Thưa hiền giả, xa 
cho đến như vậy là các tà kiến. Xa cho đến như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến 
triền phược, kiến khởi, kiến diệt, tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy. Do 
tôi có biết điều ấy, tôi có thấy diều ấy, làm sao tôi lại trả lời : " Tôi không 
biết,, tôi không thấy"! Thưa Hiền giả: "Tôi có biết, tôi có thấy". 

- Hiền giả tên là gì? Và như thế nào các vị đồng Phạm hạnh biết Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, Ananda là tên của tôi. Và các vị đồng Phạm hạnh biết tôi là 
Ananda. 

- Ôi tôi đang nói chuyện với Tôn giả Đại sư, mà tôi không biết là Tôn giả 
Ananda. Neu chúng tôi biết là Tôn giả Ananda, tôi đã không nói nhiều như 
vậy, mong Tôn giả Ananda tha lồi cho. 


(VII) (97) Đáng Đảnh Lễ 

1. - Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. Thế nào là mười? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự 
cửa giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 
lồi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong học pháp. 

3. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Các pháp 
nào so thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy nghe hiểu, 
được thọ trì, được tụng đọc bằng lời, được quán sát với ý, được khéo thể 
nhập với chánh kiến. 

4. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện thiết với thiện. 

5. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến. 

6. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 



núi, như đi ngang qua hư không; độn thổ, trồi lên qua đất liền như ở trong 
nước; đi trong nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già du hành 
trên hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên. 

7. Có thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và 
Loài Người, xa và gần. 

8. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của lời Người với tâm của mình, 
vị ấy được biết như sau: "Tâm có tham biết là tâm có tham; tâm không tham 
biết là tâm không tham." "Tâm có sân biết là tâm có sân; tâm không sân biết 
là tâm không sân." "Tâm có si biết là tâm có si; tâm không si biết biết là tâm 
không si." "Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết là tâm 
tán loạn; "Đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đạt hành tâm, biết 
là không phải đại hành tâm." "tâm chưa vô thượng biết là tâm vô thượng." 
"Tâm Thiền định biết là tâm không Thiền định." "Tâm giải thoát biết là tâm 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát." 

9. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, bốn mưoi đời, năm mưoi 
đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều loại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn 
uổng như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nạo. Tại chỗ ấy, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, thọ 
khố lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, 
ta được sanh ở đây". Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. 

10. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí tuệ về sanh tử của 
chúng sanh, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này các Hiền giả, những vị này, làm 
những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến. Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 



này sau khi thân hoại mạng chung, đuợc sanh lên các thiện thú, cõi Trời, 
trên đời này. Nhu vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự 
sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sang, nguời hạ liệt, kẻ 
cao sang, nguời đẹp đẽ, kẻ thô xấu, nguời may mắn, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 

11. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu muời pháp này vị Tỷ-kheo đáng đuợc cung 
kính, đáng đuợc tôn trọng, đáng đuợc đảnh lễ, đáng đuợc cúng duờng, đáng 
đuợc chắp tay, là phuớc điền vô thuợng ở đời. 

(VIII) (98) Vị Trưởng Lão 

1. Thành tựu muời pháp này, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão tại địa phưong 
bài vị ấy trú, vị ấy trú an ổn. Thế nào là mười? 

2. Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu ngày có giới... 
chấp nhận và học hỏi trong các học pháp; là vị nghe nhiều.... khéo thể nhập 
với chánh kiến; cả hai giới bon Pàtimokkha được khéo truyền đạt một cách 
rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiếu, khéo quốc doanh theo kinh, 
theo chi tiết, vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự, ưa 
thích pháp; dùng lời ái ngữ, hết sức hân hoan trong thắng pháp, thắng luật; 
biết đủ với bất cứ vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi lui, khi ngồi 
trong nhà; chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng 
được không phí sức bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; do 
đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu mười pháp này, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trưởng lão trú tại địa 
phương nào, tại địa phương nào, sống được an ổn. 

(IX) (99) Upàli 

1. Bấỵ giờ có Tôn gia upàli đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả upàli bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn sống trong rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa 
vắng. 



2. Này upàli, không dễ dàng là sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ 
xa vắng, kkl là đời sống viễn ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ 
rằng: "Các ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa được Thiền định, tôi sẽ sống 
tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng", thời người ấy được chờ 
đợi như sau: "Vị ấy sẽ chìm xuống (đáy) hay nổi lên (mặt nước)". 

3. Ví như, này upàli, một hồ nước lớn, có con voi lớn đi đến, bảy thước hay 
tám thước cao. Con voi ấy suy nghĩ: "Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi choi 
trò choi rửa tai, rồi choi trò choi rửa lưng; sau khi choi trò rửa tai, sau khi 
choi trò choi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước 
lên, ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước ấy, có thể choi 
trò choi rửa tai, có thể choi trò choi rửa lưng, sau khi choi trò choi rửa tai, 
sau khi choi trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước 
lên, nó đi chỗ nào nó muốn, vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng 
trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy nghĩ: "Ta là ai, con 
voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có thể choi trò choi rửa 
tai, có thể choi trò choi rửa lưng; sau khi choi trò choi rửa tai, sau khi choi 
trò choi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta 
sẽ đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước ấy, có thể choi trò 
choi rửa tai, sau khi choi trò choi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, 
sau khi từ hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm 
được chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến, nó suy 
nghĩ: "Ta là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có 
thể choi trò choi rửa tai, có thể choi trò choi rửa lưng; sau khi choi trò choi 
rửa tai, sau khi choi trò choi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau 
khi từ hồ bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta muốn". Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy 
lập tức, không có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm hay nổi 
trên mặt nước" Vì sao? Này upàli, vì tự ngã nhỏ bé không tìm được chân 
đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không được 
định, tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng: ". 
Với vị ấy, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm xuống hay nổi trên mặt nước". 

4. Ví như: này upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yếu, nằm ngửa, choi với 
phân và nước tiểu của mình. Thầy nghĩ thế nào, này upàli, trò choi con nít 
này có thiệt là toàn diện đầy đủ không? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này upàli, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các 
căn được thuần thục, có được các đồ choi của những con nít, như trẻ con 



chơi, khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đong bằng 
lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ 
thế nào, này upàli, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi đến thù diệu 
hơn, thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Rồi này upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các 
cắn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, kích thúc lòng dục, hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các 
hương do mũi nhận thức... với các vị do lưởi nhận thức... với các xúc do 
thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 
Thầy nghĩ thế nào, này upàli, trò chơi này, so sánh với các trò chơi trước có 
thù diệu hơn, thù thắng hơn không? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

5. Ớ đây, này upàli, Như Lai xuất hiện ở đồi, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ 
với thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này, các chư Thiên, các ma, các 
Phạm thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người gia chủ, hay con người gia chủ 
hay một người tái sanh trong một gia đình khác nghe Pháp ấy, sau khi nghe 
Pháp, vị ấy sanh lòng tin vào Như Lai. Vị ấy thành tựu với lòng tin ấy, suy 
xét như sau: "Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy 
những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó 
cho một người sống ở giai đoạn có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia 
như vậy, thọ lãnh đầy đủ sự học tập và nếp sống của các Tỷ-kheo. Sau khi 
đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu 
tình. Sau khí đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống 
thanh tịnh không có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy 
sống Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Sau khi đoạn 
tận nói láo, vị ất sổng từ bỏ nói láo, nói lời chon thật, nói lời liên hệ đến 
chân thật, vững chắc đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa đối với đời. Sau 



khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đi nói đến chỗ kia đế sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa 
thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp. Sau khi đoạn tận 
lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ lời nói độc ác; những lời nói không lồi lầm, 
đẹp tai, dễ thưong, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, thích 
ý nhiều người, vị ấy nói những lời như vậy. Sau khi đoạn tận nói lời phù 
phiếm, vị ấy sống từ bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân 
thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh pháp, nói lời về Luật, nói những lời 
đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích 
lợi. Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loại cây cỏ; dùng mồi 
ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, 
nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hưong liệu, dâu thoa và các 
thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ 
bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái; từ bỏ 
nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ 
bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nưong đất đai; từ bỏ 
việc phái người làm môi giới, hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ 
bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh, như hối 
lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thưong tổn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, trộm 
cắp, cướp phá. Vị ấy, biết đủ, bằng lòng với tấm y đế che thân, với đồ ăn 
khất thực đế nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. Cũng như con chim 
bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, vị ấy bằng lòng với 
tấm y đế che thân, với đồ ăn khất thực đế nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẩn này, nội tâm cảm thọ sự 
an lạc không có phạm lỗi. 

6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng reiổng. những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự, 
khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khỏi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hưong... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì 
ý căn. Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 
không có xen lẫn. 

7. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh 
đều tỉnh giác; khi co tay; khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình 



bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai nuốt đều tỉnh giác; khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu với 
Thánh giới uấn này, thành tựu với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh vắng như rừng, gốc 
cây, khe đá, hang đá, bãi tha ma, khu rừng xa vắng, ngoài trời, đống rơm. Vị 
ấy đi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, 
lưng thắng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở 
đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. Sau khi đoạn 
tận sân, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy 
miên, sổng với tâm thoát ly hồn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. 
Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối, với nội tâm trầm lặng, vị ấy 
gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sống thoát 
ly nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện 
pháp. 

8. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao, này 
upàli, có phải sự an trú này, sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, 
thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này upàli, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này trong tự ngã, sống tại các 
rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, cho đến khi mục đích của mình 
chưa đạt, thời họ vẫn trú (tại các chỗ ấy), (hay như mục đích của mình chưa 
đạt, tức là định chưa đạt; thời không sống trong rừng núi cao nguyên tại các 
trú xứ xa vắng). 

9. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ thế nào, này upàli, có phải sự an trú này, sánh 
với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này upàli, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp này trên tự ngã, họ mới 
đến ở các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 



10. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú Thiền thứ ba. Thầy 
nghĩ thế nào, này upàli, có phải sự an trú này, sánh với những an trú trước, 
được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này upàli, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp này trên tự ngã, họ mới 
đến ở các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ không trú nếu 
mục đích của mình chưa đạt được. 

11. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 
Thầy nghĩ thế nào, này upàli... chưa đạt được...? ... 

12. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Thầy nghĩ thế 
nào, này upàli...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 

13. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Không vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. 
Thầy nghĩ thế nào, này upàli...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 

Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng: "Không có sở hữu", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứù. Thầy 
nghĩ thế nào, này upàli...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 

Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, đây là thù diệu", chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Thầy nghĩ thế nào, này upàli, có phải sự an trú này sanh 
với các an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình chưa đạt được. 

14. Lại nữa, này upàli, Tỷ-kheo sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ấy sau 
khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Thầy nghĩ thế nào, này 
upàli, có phải sự an trú này sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, 
được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 



- Này upàli, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp này trên tự ngã đã đến 
ở trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng, họ không trú nếu 
mục đích của mình chua đạt đuợc. 

Vậy này upàli, Thầy hãy sống giữa chúng Tăng, sống giữa chúng Tăng, 
Thầy sẽ đuợc an ổn. 


(X) (100) Không Thể Tăng Trưởng 

1. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận mười pháp này, không có thế chứng 
ngộ quả A-la-hán. Thế nào là mười? 

2. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, xan tham, 
mạn. 

Không đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thế chứng ngộ 
quả A-la-hán. 

3. Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thế chứng ngộ quả A-la- 
hán. Thế nào là mười? 

4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, xan tham, 
mạn. 

Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 

—oOo— 

XI. Phẩm Sa Môn Tưởng 

(I) (101) Tưởng 

1. Có ba Sa-môn tưởng, này các Tỷ-kheo, được tụ tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là ba? 

2. Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc; đời sống ta bị phụ thuộc vào người 
khác; hành vi của ta cần phải thay đổi. 

Ba Sa-môn tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tụ tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là bảy? 


3. Luôn luôn là nguời làm liên tục, thực hiện liên tục trong các Giới Luật; 
không có tham ái; không có sân; không có quá mạn, ua thích học tập; đối 
với các vật dụng cần yếu cho đời sống, nó nghĩ: "Đây là mục đích sống tinh 
cần tinh tấn". 

Này các Tỷ-kheo, có ba Sa-môn tuởng này tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
làm cho đầy đủ bảy pháp. 


(II) (102) Giác Chi 

1. Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là bảy? 

2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an 
giác chi, định giác chi, xả giác chi. 

Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, nhu 
một đời, hai đời, ba đời... nhớ đến nhiều đời truớc với các nét đại cuơng và 
các chi tiết. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân... rõ biết các chúng sanh, tùy 
thuộc hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt, vị ấy an trú. 

Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, đuợc tu tập, đuợc làm cho sung mãn, 
làm cho đầy đủ ba minh này. 

(III) (103) Tà Tánh 

1. Do tà tánh, này các Tỷ-kheo, nên thất bại, không thành công. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là do tà tánh, nên thất bại, không thành công? 

2. Với nguời tà kiến, này các Tỷ-kheo, có tà tu duy. Với nguời tà tu duy, có 
tà ngữ. Với nguời tà ngữ, có tà nghiệp. Với nguời tà nghiệp, có tà mạng. Với 
nguời tà mạng, có tà tinh tấn. Với nguời tà tinh tấn, có tà niệm. Với nguời tà 
niệm, có tà định. Với nguời tà định, có tà trí. Với nguời tà trí, có tà giải 
thoát. 


Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, do tà tánh đua đến thất bại. 



3. Do chánh tánh, này các Tỷ-kheo, nên thành công, không thất bại. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là do chánh tánh nên thành công, không thất bại? 

4. Với người chánh kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư duy. Với người 
chánh tư duy, có chánh ngữ. Với người chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với 
người chánh nghiệp, có chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh 
tấn. Với người chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh niệm, có 
chánh định. Với người chánh định, có chánh trí. Với người chánh trí, có 
chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do chánh tánh đưa đến thành công, không đưa 
đến thất bại. 


(IV) (104) Chủng Tử 

1. Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người có tà kiến, có tà tư 
duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà 
định, có tà trí, có tà giải thoát; phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy 
đủ, được chấp nhận theo kiến ấy; phàm có khẩu nghiệp gì... phàm có ý 
nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy; phàm có tư 
tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào và phàm có 
các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, 
bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì kiến là ác. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, hột giống cây nimba, hay hột giống cây kosàtakì (một loại dây 
leo), hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy 
lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng, 
tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì sao? Vì nó là tánh ác của hột giống, này 
các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người 
có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có 
tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát, phàm có thân nghiệp gì được 
thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy, phàm có khẩu nghiệp gì... 
phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, và được chấp nhận theo kiến ấy; 
phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, 
phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, 
bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tà kiến là ác. 

3. Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người có chánh kiến, có 
chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh 
tấn, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát; phàm 
có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy; phàm 



có khẩu nghiệp gì... phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp 
nhận theo kiến ấy; phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có 
ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến khả 
năng lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
chánh kiến là hiền thiện, ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay 
hột giống cây lúa, hay hột giống cây nho được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì 
nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh 
ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó. Vì sao? Vì hột giống là hiền thiện. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, 
phàm mọi thân hành... vì tánh hiền thiện của kiến. 

(V) (105) Vói Mình 

1. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thành tựu các 
pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, 
vô trí, này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với 
kẻ tà tư duy, tà ngữ sanh. Với kẻ tà ngữ, tà nghiệp sanh. Với kẻ tà nghiệp, tà 
mạng sanh. Với kẻ tà mạng, tà tinh tấn sanh. Với kẻ tà tinh tấn, tà niệm sanh. 
Với kẻ tà niệm, tà định sanh. Với kẻ tà định, tà trí sanh. Với kẻ tà trí, tà giải 
thoát sanh. 

2. Khi nào minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện 
pháp, thời tàm và quý nối tiếp theo. Với kẻ được minh chi phối, có trí, này 
các Tỷ-kheo, chánh kiến sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với 
vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp 
sanh. Với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Với vị có chánh mạng, 
chánh tinh tấn sanh. Với vị có chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Với vị có 
chánh niệm, chánh định sanh. Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với vị 
có chánh trí, chánh giải thoát sanh. 

(VI) (106) Nguyên Nhân Khiến Cho Tổn Giảm 

1. Này các Tỷ-kheo, có mười tổn giảm sự này. Thế nào là mười? 

2. Với người có chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị tổn giảm, các 
pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp 
thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. 
Với người có chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị tổn giảm, và các 
pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các 
pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, các pháp ấy được viên mãn trong tư 
tập. Với người có chánh ngữ... có chánh nghiệp... có chánh mạng... có chánh 



tinh tấn... có chánh niệm... có chánh định... có chánh trí... có chánh giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị tổn giảm, và các pháp ác, bất thiện do 
duyên tà giải thoát sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Do duyên chánh giải thoát, 
các thiện pháp đi đến viên mãn trong tu tập. 

Này các Tỷ-kheo, có muời tổn giảm sự này. 

(VII) (107) Tẩy Trần 

1. Này các Tỷ-kheo, tại các quốc độ miền Nam, có lễ tẩy trần. Tại đấy có các 
món ăn, có các thức uống, các đồ ăn loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, 
đồ uống, múa, hát, nhạc. Này các Tỷ-kheo, đây là lễ tẩy trần, Ta tuyên bố 
rằng không phải là không có. Và này các Tỷ-kheo, lễ tẩy trần ấy là hạ liệt, 
thô tục, phàm phu, không phải Thánh, không liên hệ đến mục đích, không 
đua đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 
Này các Tỷ kheo. Ta sẽ thuyết về tẩy trần thuộc bậc Thánh, tẩy trần này đua 
đến nhất huớng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết Bàn. Do duyên tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh đuợc giải thoát 
khỏi sanh; các chúng sanh bị già đuợc giải thoát khỏi già; cách chúng sanh 
bị chết đuợc giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi khổ, uu, não 
đuợc giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Và này, các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh tẩy trần, do Thánh tẩy trần này đưa 
đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Do duyên Thánh tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được giải 
thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng 
sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 

3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị tẩy sạch, và những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên, các pháp ấy của người ấy 
được tẩy sạch. Và các pháp thiện do duyên chánh kiến, đi đến viên mãn 
trong tu tập. Với người chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị tẩy 
sạch... Với người chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, tà ngữ được tẩy sạch..Với 
người chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, tà nghiệp được tẩy sạch... Với người 
chánh mạng, này các Tỷ-kheo, tà mạng được tẩy sạch... Với người chánh 
tinh tấn, này các Tỷ-kheo, tà tinh tấn được tẩy sạch... Với người chánh niệm, 
này các Tỷ-kheo, tà niệm được tẩy sạch... Với người chánh định, này các 



Tỷ-kheo, tà định được tẩy sạch... Với người chánh trí, này các Tỷ-kheo, tà trí 
được tẩy sạch... Với người chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát 
được tẩy sạch và những pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát khởi lên, các 
pháp ấy của người ấy được tẩy sạch. Và các pháp thiện do duyên chánh giải 
thoát, đi đến viên mãn trong tu tập. 

4. Này các Tỷ-kheo, đây là Thánh tẩy trần ấy, tẩy trần này đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
Do duyên tẩy trần này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; 
những chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, những chúng sanh bị chết 
được giải thoát khỏi chết; những chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được 
giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 

(VIII) (108) Y Thuật 

1. Các y sư, này các Tỷ-kheo, cho thuốc xổ đế chận đứng các bệnh khởi lên 
từ mật, đế chận đứng các bệnh khởi lên từ đàm, đế chận đứng các bệnh khởi 
lên từ gió. Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là thuốc xổ. Ta tuyên bố rằng đây 
không phải là không có, và này các Tỷ-kheo, thuốc xổ này có thành công và 
cũng có thất bại. Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về thuốc xổ các bậc 
Thánh, thuốc xo này thành công, không có thất bại. Do nhân thuốc xo này 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già 
được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; 
các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thuốc xổ bậc Thánh, thuốc xổ này thành công 
không có thất bại. Do duyên thuốc xổ bậc Thánh này nên các chúng sanh bị 
sanh được giải thoát khỏi sanh... các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não 
được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não? 

3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị xổ ra. Các ác bất 
thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi nên các pháp ấy được xổ ra và các 
pháp thiện do duyên với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người 
có chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị xổ ra... Với người có chánh 
ngữ, này các Tỷ-kheo, tà ngữ bị xổ ra... Với người có chánh nghiệp, này các 
Tỷ-kheo, tà nghiệp bị xổ ra... Với người có chánh mạng, này các Tỷ-kheo, tà 



mạng bị xổ ra... Với người có chánh tinh tấn, này các Tỷ-kheo, tà tinh tấn bị 
xổ ra... Với người có chánh niệm, này các Tỷ-kheo, tà niệm bị xổ ra... Với 
người có chánh định, này các Tỷ-kheo, tà định bị xổ ra... Với người có 
chánh trí, này các Tỷ-kheo, tà trí bị xổ ra... Với người có chánh giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị xổ ra... Các pháp ác bất thiện, do duyên tà 
giải thoát sanh khởi, các pháp ấy bị xổ ra và các pháp thiện, duyên với chánh 
giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập. 

4. Này các Tỷ-kheo, đây là thuốc xổ bậc Thánh, thuốc xổ này chỉ thành 
công, không thất bại. Do nhân thuốc xổ này nên các chúng sanh bị sanh 
được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các 
chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 

(IX) (109) Mửa 

(Giong như kinh 108, kinh trước dùng chữ "xo", kỉnh này dùng chữ "mửa"). 

(X) (110) Bài Tiết 

1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải bài tiết. Thế nào là mười? 

2. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị bài tiết ra, ... (giong 
như hai kỉnh trước, chỉ chữ "bài tiết" thay cho chữ "xô"). 

(XI) (111) Vô Học (1) 

1. Bấy giờ có một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế 
nào, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc vô học? 

2. Ớ đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu 
vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh 
nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, 
thành tựu vô học chánh chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu 
vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo vô học. 


(XII) (112) Vô Học (2) 



1. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. Thế nào là mười? 

2. Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh 
nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh chánh 
nhiệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. 


—0O0— 

XII. Phẩm Đi Xuống 
(I) (113) Phi Pháp 

1. Phi pháp và phi mục đích này, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; pháp 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau 
khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế 
ấy, cần phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục 
đích? 

2. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, 
tà trí, tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là pháp và mục đích? 

3. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp và mục đích. 

4. Và này các Tỷ-kheo, phi pháp và phi mục đích cần phải hiểu biết; pháp và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu biết phi pháp và phi mục đích sau 
khi hiểu biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, 
như thế ấy, cần phải thực hành. Được nói đến như vậy là do duyên này được 
nói đến. 


(II) (114) Không Phải Mục Đích 

1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 


mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy 
cần phải thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp? Thế nào là 
pháp, thế nào là phi mục đích và thế nào là mục đích? 

2. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh kiến là pháp. Những pháp ác 
bất thiện nào do duyên tà kiến được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh kiến đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư 
duy, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tư duy là pháp. Những pháp ác bất 
thiện nào do duyên tà tư duy được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh tư duy đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
ngữ, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh ngữ là pháp. Những pháp ác bất 
thiện nào do duyên tà ngữ sanh khởi. Đây là phi mục đích. Những pháp thiện 
do duyên chánh ngữ đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà nghiệp, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh nghiệp là pháp. Những pháp ác bất 
thiện nào do duyên tà nghiệp được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh nghiệp đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
mạng, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh mạng là pháp. Những pháp ác 
bất thiện nào do duyên tà mạng sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh mạng đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
tinh tấn, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tinh tấn là pháp. Những pháp 
ác bất thiện nào do duyên tà tinh tấn sanh khởi, đây là phi mục đích. Những 
pháp thiện do duyên chánh tinh tấn đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục 
đích. Tà niệm, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh niệm là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà niệm sanh khởi, đây là phi mục đích. 
Những pháp thiện do duyên chánh niệm đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là 
mục đích. Tà định, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh định là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. 
Những pháp thiện do duyên chánh định đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là 
mục đích. Tà trí, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh trí là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Những 
pháp thiện do duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
giải thoát, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh giải thoát là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà giải thoát sanh khởi, đây là phi mục đích. 
Những pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ trong tu tập, đây 
là mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ 
trong tu tập, đây là mục đích. 

3. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; phi mục đích và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 



mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy 
cần phải thực hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. 

(III) (115) Phi Pháp 

1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; phi mục đích và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy 
cần phải thực hành. 

Thê Tôn thuyêt như vậy. Thuyêt như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ cho ngôi 
đứng dậy và bước vào tinh xá. 

2. Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, suy nghĩ như sau: 
"Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói lên một cách vắn tắt lời tuyên bổ này, không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: 
"Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi 
mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy 
cần phải thực hành." Với lời tuyên bổ này được Thế Tôn nói lên một cách 
vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân 
tích một cách rộng rãi? " Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt 
chước. Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách 
vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một 
cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, sẽ hỏi 
Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế 
nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì". 

3. Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa hiền giả Ananda. Thế Tôn sau khi nói lên một cách vắn tắt lời tuyên 
bố này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã 
đi vào tinh xá: "Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi 
mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu phi pháp và pháp, sau 
khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, 
như thế ấy cần phải thực hành." Này Hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên 



một cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: "Phi pháp và pháp, này các Tỷ- 
kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau 
khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp nhu 
thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu thế ấy cần phải thực hành." Với lời tuyên 
bố này đuợc Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi", ai là nguời có thể phân tích một cách rộng rãi? Rồi thua Hiền 
giả, chúng tôi suy nghĩ nhu sau: "Tôn giả Ananda đuợc Thế Tôn tán thán, 
đuợc các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chuớc. Tôn giả Ananda, với lời tuyên 
bố này đuợc Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến 
Tôn giả Ananda, sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả 
Ananda trả lời cho chúng ta nhu thế nào, chúng ta sẽ nhu vậy thọ trì". Thua 
Tôn giả Ananda, hãy phân tích cho. 

4. Chu Hiền, cũng ví nhu một nguời cần thiết lõi cây, tìm lõi cây, đi khắp 
mọi noi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, đứng thẳng và có lõi cây. Nguời này 
bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng: "Phải tìm lõi cây ỏ nơi cành lá". Cũng 
vậy, là hành động của chu Tôn giả, đứng truớc mặt Thế Tôn, quí vị bỏ qua 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này". Chu Hiền, Thế Tôn 
biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị 
có mắt, trở thành vị có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành Phạm thiên, vị 
thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị Pháp chủ. 
Thế Tôn giải thích quý vị nhu thế nào, quí vị hãy nhu vậy thọ trì. 

5. Hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy 
những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở 
thành Chánh pháp, trở thành Phạm thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem 
lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị Pháp chủ, Nhu Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi, 
chúng tôi sẽ nhu vậy thọ trì. nhung Hiền giả Ananda đuợc Thế Tôn tán thán, 
đuợc các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chuớc. Hiền giả Ananda có thể giải 
thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy đuợc Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt 
và giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Hiền giả Ananda giải thích, nếu không 
có sự gì phiền muộn. 

6. Vậy chu Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ giảng. 

- Thua vâng Hiền giả. 



Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda giảng như sau: 

- Thưa chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bổ một cách vắn tắt mà 
không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi 
vào tinh xá: "Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục 
đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi 
biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như 
thế ấy cần phải thực hành." Và này chư Hiền, thế nào là phi pháp, thế nào là 
pháp, thế nào là phi mục đích và thế nào là mục đích? 

7. Tà kiến, này chư Hiền, là phi pháp; chánh kiến là pháp, những pháp ác bất 
thiện gì do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Và những pháp thiện 
gì đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này chư Hiền, là 
phi pháp; chánh tư duy là pháp... Tà ngữ là phi pháp; chánh ngữ là pháp... Tà 
nghiệp là phi pháp; chánh nghiệp là pháp... Tà mạng là phi pháp; chánh 
mạng là pháp... Tà tinh tấn là phi pháp; chánh tinh tấn là pháp... Tà niệm là 
phi pháp; chánh niệm là pháp... Tà định là phi pháp; chánh định là pháp... Tà 
trí là phi pháp; chánh trí là pháp... Tà giải thoát là phi pháp; chánh giải thoát 
là pháp. Và những pháp ác bất thiện nào do duyên chánh giải thoát khởi lên 
đây là phi mục đích, và những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến 
viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Thưa các Hiền giả, Thế Tôn sau khi 
nói lên lời tuyên bố này một cách vắn tắt mà không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: "Phi pháp và pháp, 
này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu 
biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành." 
Thưa các Hiền giả, lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn mà không phân tích 
ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa rộng rãi như vậy. Thưa chư Hiền, 
nếu chư Hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời 
như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

8. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà 
không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi 
vào tinh xá: "Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục 



đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi 
biết phi mục đích và mục đích, pháp nhu thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu 
thế ấy cần phải thực hành". Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ nhu sau: "Này chu Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời 
tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 
từ chồ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá: "Phi pháp và pháp cần phải hiểu biết... 
hãy nhu thế ấy mà thực hành". Với lời tuyên bổ vắn tắt này của Thế Tôn, 
không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là nguời có thể phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi? " Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ nhu sau: 
"Tôn giả Ananda đuợc Thế Tôn tán thán, đuợc các vị đồng Phạm hạnh có trí 
bắt chuớc. Tôn giả Ananda với lời tuyên bổ này đuợc Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thế phân tích 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Aụnanda và hỏi ý nghĩa 
này". Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của chúng đuợc Tôn giả Ananda khéo phân 
tích với những lý do nhu thế này, với những chữ nhu thế này, với những chữ 
nhu thế này, với những câu văn nhu thế này. 

9. Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo, Hiền trí là Hiền giả Ananda! Đại 
tuệ là Hiền giả Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy đến hỏi Ta về ý 
nghĩa này, Ta cũng trả lời nhu vậy, nhu đã đuợc Ananda trả lời. Đây là ý 
nghĩa của lời ấy, hãy nhu vậy thọ trì. 

(IV) (116) Ajita 

1. Bấy giờ có du sĩ Ajita đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Ajita nói với 
Thê Tôn: 

- Thua Tôn giả Gotama, chúng tôi có nguời đồng Phạm hạnh là vị Hiền trí, 
vị này có nghĩ đến năm trăm tâm xứ. Với những tâm xứ ấy, các nguời ngoại 
đạo khi bị cật nạn, biết rằng: "Chúng tôi đang bị cật nạn". Rồi Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thọ trì những căn bản địa của bậc Hiền trí 
không? 

- Bạch Thế Tôn, nay đến thời, bạch Thiện Thệ, nay đến thời Thế Tôn thuyết. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trí! 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 



- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi pháp, bài xích, công kích lời 
phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao 
tiếng lớn tiếng rằng: "Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là một 
Hiền trí! ". 


3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi pháp bài xích, công 
kích lời đúng pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến 
la cao tiếng lớn tiếng rằng: "Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật 
là một Hiền trí! ". 


4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi pháp bài xích, công 
kích lời đúng pháp và lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội 
chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng: "Vị Tôn giả thật là một Hiền 
trí! Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! ". 

5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời đúng pháp bài xích, công 
kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la 
cao tiếng, lớn tiếng rằng: "Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là 
một Hiền trí! ". 


6. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; phi mục đích và 
mục đích, cần phải hiểu biết; phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. 
Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp 
như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào là phi mục đích, 
thế nào là mục đích? 

7. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh kiến là pháp, do duyên tà 
kiến, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích; do duyên 
chánh kiến, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
tư duy, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh tư duy là pháp... Tà ngữ, này 
các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh ngữ là pháp... Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, 
là phi pháp, chánh nghiệp là pháp... Tà mạng, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, 
chánh mạng là pháp... Tà tinh tấn, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh tinh 
tấn là pháp... Tà niệm, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh niệm là pháp... 
Tà định, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh định là pháp... Tà trí, này các 
Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh trí là pháp... Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, là 



phi pháp, chánh giải thoát là pháp. Do duyên tà giải thoát, các pháp ác bất 
thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh giải thoát, các pháp 
thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. 

Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục 
đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục 
đích và mục đích, pháp nhu thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu thế ấy, cần 
phải thực hành. Đuợc noí đến nhu vậy, do duyên này đuợc nói đến nhu vậy. 

(V) (117) Sangàrava 

1. Bấy giờ có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thua Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? 

2. Tà kiến, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. Tà tu 
duy là bờ bên này, chánh tu duy là bờ bên kia. Tà ngữ... chánh ngữ... Tà 
nghiệp... chánh nghiệp... Tà mạng... chánh mạng... Tà tinh tấn... chánh tinh 
tấn... Tà niệm... chánh niệm... Tà định... chánh định... Tà trí... chánh trí... Tà 
giải thoát, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. 

Này Bà-la-môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia: 

ỉt người giữa nhân loại, 

Đen được bờ bên kia, 

Còn sổ người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. 

Những ai hành trì pháp, 

Theo Chảnh pháp khéo dạy, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khỏ thoát. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà sổng không nhà, 

Sông viên ly khô lạc. 

Hãy cầu vui niết- bàn, 

Bỏ dục, không chướng ngại, 

Kẻ trí tự rửa sạch, 



Câu uê từ nội tâm. 

Những ai với chảnh tầm, 

Khéo tu tập giác chỉ, 

Từ bỏ mọi ải nhiễm 
Hoan hỷ không chấp thủ, 

Không lậu hoặc sảng chói, 

Sổng tịch tịnh ở đời. 

(VI) (118) Bờ Bên Này Và Bờ Bên Kia 

- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên kia. Hãy nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là bờ bên kia? 

Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia... Tà giải 
thoát là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. Này các Tỷ-kheo, đây là 
bờ bên này, đây là bờ bên kia. 

ỉt người giữa nhân loại, 

Đen được bờ bên kia, 

Còn sổ người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. 

Những ai hành trì pháp, 

Theo Chánh pháp khéo dạy, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khó thoát. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà sổng không nhà, 

Sông viên ly khô lạc. 

Hãy cầu vui niết- bàn, 

Bỏ dục, không chướng ngại, 

Kẻ trí tự rửa sạch, 

Cầu uế từ nội tâm. 

Những ai với chảnh tâm, 

Khéo tu tập giác chỉ, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm 



Hoan hỷ không chấp thủ, 

Không lậu hoặc sảng chói, 

Sổng tịch tịnh ở đời. 

(VII) (119) Sự Xuất Ly của Bậc Thánh (1) 

1. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Jànussoni, nhân ngày trai giới uposatha, sau khi 
gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa uớt, đứng không xa 
Thế Tôn bao nhiêu. Thế Tôn thấy Bà-la-môn Jànussoni, nhân ngày trai giới 
uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa uớt, 
đứng một bên không xa bao nhiêu, thấy vậy liền nói với Bà-la-môn 
Jànussoni: 

- Này Bà-la-môn, nhân ngày trai giới uposatha, Ông gội đầu, mặc đôi áo lụa 
mới, tay cầm nắm cỏ kusa uớt, đứng một bên đế làm gì? Có phải hôm nay là 
ngày của gia đình Bà-la-môn? 

- Thua Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia đình Bà-la-môn. 

- Này Bà-la-môn, nhu thế nào là ngày xuất ly của các Bà-la-môn? 

- Ớ đây, thua Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn nhân ngày trai giới ưposatha 
gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò uớt, trải với cỏ kusa 
xanh, và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy họ dậy ba lần, chắp 
tay đảnh lễ ngọn lửa và nói: "Chúng tôi đi xuống đến Tôn giả". Rồi họ đốt 
lửa với nhiều thục tô, và sanh tô, và sau khi đêm ấy đã qua, họ cúng duờng 
các Bà-la-môn với các món ăn thù diệu, loại cứng và loại mềm. Nhu vậy, 
thua Tôn giả Gotama là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. 

- Sai khác, này Bà-la-môn, là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. Sai khác là sự 
xuất ly trong Luật bậc Thánh. 

- Nhu thế nào, thua Tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong Luật bậc Thánh? 
Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi thế nào là trong 
Luật của bậc Thánh! 

- Này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thua vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói nhu sau: 



2. Ớ đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: "Tà kiến đưa đến 
ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tưong lai". Sau khi suy xét như 
vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến... Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục 
ngay trong hiện tại và trong tương lai... Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tương lai... Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tương lai... Tà mạng đưa đến ác quả dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tương lai... Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tương lai... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát 
đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét 
như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát. Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly 
trong Luật của bậc Thánh. 

3. Sự khác, thưa Tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. Sai 
khác là sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất 
ly của các Bà-la-môn không bằng giá trị của phần mười sáu, so với sự xuất 
ly trong Luật bậc Thánh. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! ... Mong 
Tôn giả Gotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung con xin quy ngưỡng. 

(VIII) (120) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (2) 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về sự xuất ly của bậc Thánh. 
Hãy nghe... và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc Thánh? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: 'Tà kiến đưa đến 
ác quỷ dị thục trong hiện tại và trong tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị 
ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến... Tà tư duy... Tà ngữ... Tà nghiệp... Tà 
mạng... Tà tinh tấn... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát, đưa đến ác 
quả dị thục trong đời này và trong đời sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ 
bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc Thánh. 

(IX) (121) Điềm Báo Trước 

1. Khi mặt trời mọc, này các Tỷ-kheo, cái này đi trước, cái này là tướng báo 
trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các thiện pháp, 
cái này là đi trước, cái này là tướng trước, tức là chánh tri kiến. 

2. Từ chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư duy. Từ chánh tư duy, có 
chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh 



mạng. Từ chánh mạng, có chánh tinh tân. Từ chánh tinh tân, có chánh niệm. 
Từ chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ chánh trí, có 
chánh giải thoát. 


(X) (122) Các Lậu Hoặc 

1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt. Thế nào là mười? 

2. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến các lậu hoặc được đoạn diệt. 


-ooOoo- 

XIII. Phẩm Thanh Tịnh 

(I) (123) Các Pháp Thanh Tịnh 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật, 

9 1 A rpl ‘Ạ rpl /V 

của bậc Thiện Thệ. 


(II) (124) Pháp Chưa Khởi 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong Luật của 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong Luật của bậc 
Thánh. 


(III) (125) Pháp Có Quả Lớn 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi ích, chỉ có trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. 

(IV) (126) Cứu Cánh Nhiếp Phục Tham 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh 
là nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là 
nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 


(V) (127) Nhất Hướng Nhàm Chán 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật 
của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của 

1 Ạ rpl ‘Ạ rpl Ạ 

bậc Thiện Thệ. 


(VI) (128) Được Tu Tập (1) 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, chưa 
khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
chưa được khởi lên, chỉ khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. 



(VII) (129) Được Tu Tập (2) 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là 
mười: 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

3. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(VIII) (130) Được Tu Tập (3) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 
Thế nào là mười? 


2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(IX) (131) Được Tu Tập(4) 

1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 

2. Chánh tri kiến... chánh giải thoát. 

Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 

(X) (132) Tà Tánh 

1. Có mười tà tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là mười? 

2. Tà kiến... tà giải thoát. 



Này các Tỷ-kheo, có mười tà tánh này. 

(XI) (133) Chánh Tánh 

1. Có mười chánh tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là mười? 

2. Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Có mười chánh tánh này. này các Tỷ kheo. 

—oOo— 

XIV. Phẩm Thiện Lương 

(I) (134) Lành Và Không Lành 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về lành và không lành. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lảnh? 

Tà kiến... tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là không lành. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành? 

Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành. 

(II) (135) Thánh vả Phi Thánh 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Thánh pháp và phi Thánh pháp. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh pháp? 

Tà kiến... tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Thánh pháp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh pháp? 

4. Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh pháp. 

(III) (136) Thiện và Bất Thiện 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi thiện và bất thiện) 

(IV) (137) Mục Đích và Phi Mục Đích 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi mục đích và phi mục đích) 

(V) (138) Pháp và Phi Pháp 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi pháp và phi pháp) 

(VI) (139) Hữu Lậu và Vô Lậu 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi hữu lậu và vô lậu) 

(VII) (140) Có Tội và Vô Tội 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi có tội và vô tội) 

(VIII) (141) Hối Hận và Không Hối Hận 

(Giong như kinh trước, chỉ đôi hổi hận và không hổi hận) 

(IX) (142) Đi Đen Tích Tập và Không Tích Tập 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi có tích tập và không tích tập) 

(X) (143) Dần Khổ và Không dẫn lạc 

(Giong như kỉnh trước, chỉ đôi có dan khô và không dẫn lạc) 

(XI) (144) Khổ Dị Thục và Lạc Dị Thục 

(Giống như kỉnh trước, chỉ đôi khô dị thục và lạc dị thục) 

—oOo— 

XV. Phẩm Thánh Đạo 

(I) (145) Thánh và Phi Thánh 

(Như kinh trước, chỉ đôi Thảnh đạo và phỉ Thánh đạo) 

(II) (146) Bạch Đạo và Hắc Đạo 

(Như kỉnh trước, chỉ đôi bạch đạo và hắc đạo) 

(III) (147) Diệu Pháp và Phi Diệu Pháp 


(Như kinh trước, chỉ đôi diệu pháp và phỉ diệu pháp) 

(IV) (148) Chân Nhân Pháp, Phi Chân Nhân pháp 

(Như kỉnh trước, chỉ đôi chân nhân pháp và phỉ chân nhân pháp) 

(V) (149) Cần Khỏi Len và Không cần Khởi Lên 

(Như kỉnh trước, chỉ khác chữ cần khởi lên và không cần khởi lên) 

(VI) (150) Cần Phải Thực Hhiện và Không cần Phải Thực Hiện 

(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải thực hiện và không cần phải thực 
hiện) 

(VII) (151) Cần Phải Tu Tập Và Không cần Phải Tu Tập 

(Như kỉnh trước, chỉ khác chữ cần phải tu tập và không cần phải tu tập) 

(VIII) (152) Cần Phải Làm Sung Mãn và Không cần Phải Làm Sung 

Mãn 

(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn và không cần phải 
làm sung mãn) 

(IX) (153) Cần Phải Nhớ và Không cần Phải Nhớ 

(Như kỉnh trước, chỉ khác chữ cần phải nhớ và không cần phải nhớ) 

(X) (154) Cần Phải Chứng Ngộ và Không cần Phải Chứng Ngộ 

(Như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải chímg ngộ và không cần phải chứng 
ngộ) 

—oOo— 

XVI. Phẩm Người 

(I) (155) Không Nên Thân Cận 

1. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người không nên 
thân cận. Thế nào là mười? 

2. Người có tà kiến, tà tư duy... tà giải thoát. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người không nên thân 
cận. 

3. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận. 
Thế nào là mười? 

4. Người có chánh kiến... chánh giải thoát. 

Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người nên thân cận. 

(II) (156-166) Những Ngưòi Sai Khác 


1. Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, một không nên giao 
thiệp... nên giao thiệp... không nên hầu hạ... nên hầu hạ... không nên đảnh 
lễ... nên đảnh lễ... không nên tán thán... nên tán thán... không nên tôn trọng... 
nên tôn trọng... không nên tỏ sự cung kính... nên tỏ sự cung kính... không 
thành công... thành công... không thanh tịnh... có thanh tịnh... không có 
chinh phục mạn... có chinh phục mạn... không tăng trưởng với trí tuệ... có 
tăng trưởng với trí tuệ... tạo nhiều phi công đức... tạo nhiều công đức. Thế 
nào là mười? 

2. Chánh kiến... chánh giải thoát. 

Thành tựu với mười pháp này, người tạo nhiều công đức. 


—0O0— 

XVII. Phẩm Jànussoni 

(I) (167) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1) 

1 . (Xem kinh 119, đoạn sổ ỉ, từ: Lúc bẩy giờ... cho đến Thế Tôn nói như 
sau). 

2. Ớ đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: "Sát sanh đưa đến 
ác dị thục trong đời này và trong đời sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ 
bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh... "Lấy của không cho đưa đến ác dị thục... từ 
bỏ lấy của không cho, ra khỏi lấy của không cho.. Tà hạnh trong cái dục, 
đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau... từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, ra khỏi tà hạnh trong các dục... Nói láo đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói 
láo, ra khỏi nói láo... Nói hai lưỡi đưa đến đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói hai 
lưỡi, ra khỏi nói hai lưỡi... Nói ác khấu đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói ác 
khẩu, ra khỏi nói ác khẩu... Nói lời phù phiếm đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói 
lời phù phiếm, ra khỏi nói lời phù phiếm... Tham dục đưa đến ác dị thục... từ 
bỏ tham dục, ra khỏi tham dục... Sân đưa đến ác dị thục trong đời này và 
trong đời này và trong đời sau". Vị ấy sau khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, 
ra khỏi tà kiến. Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly trong Luật của bậc 
Thánh. 

3. Thưa Tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà-la-môn, sai khác là sự 
xuất ly trong Luật của bậc Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các 
Bà-la-môn không đánh giá một phần mười sáu sự xuất ly trong Luật của bậc 


Thánh. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama...! Xin Tôn giả Gotama bắt đầu từ 
nay nhận con làm đệ tử cu sĩ. Từ này cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


(II) (168) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (2) 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự xuất ly của bậc Thánh... 

Thế Tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc Thánh? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: "Sát sanh đưa 
đến ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tưong lai". Sau khi suy xét như 
vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh... Tà kiến đưa đến ác dị thục ngay 
trong hiện tại và trong tưong lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, 
ra khỏi tà kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự xuất ly của bậc Thánh. 

(III) (169) Sangàrava 

1, Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm... ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này, thế nào là bờ bên kia? 

2. Này Bà-la-môn, sát sanh là bờ bên này, từ bỏ sát sanh là bờ bên kia. Lấy 
của không cho, này Bà-la-môn, là bờ bên này, từ bỏ lấy của không cho là bờ 
bên kia. Tà hạnh trong các dục là bờ bên này, từ bỏ tà hạnh trong các dục là 
bờ bên kia. Nói láo là bờ bên này, từ bỏ nói láo là bờ bên kia. Nói hai lưỡi là 
bờ bên này, từ bỏ nói hai lưõi là bờ bên kia. Nói lời độc ác là bờ bên này, từ 
bỏ nói lời độc ác là bờ bên kia. Nói phù phiếm là bờ bên này, từ bỏ nói lời 
phù phiếm là bờ bên kia. Tham là bờ bên này, không tham là bờ bên kia. Sân 
là bờ bên này, không sân là bờ bên kia. Tà kiến là bờ bên này, chánh kiến là 
bờ bên kia. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. 



ỉt người giữa nhân loại, 

Đen được bờ bên kia, 

Còn so người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này, 

Những ai hành trì pháp, 

Theo Chảnh pháp khéo dạy, 

Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khỏ thoát. 

Vị từ bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà sổng không nhà, 

Sông viên ly khô lạc, 

Hãy cầu vui Niết-bàn, 

Bỏ dục không chướng ngại. 

Kẻ trí tuệ rửa sạch, 

Cầu uế từ nội tăm, 

Những ai với chánh tăm, 

Khéo tu tập giác chỉ, 

Từ bỏ mọi ải nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ, 

Không lậu hoặc sáng chói, 

Song tịch tịnh ở đời. 

(IV) (170) Bờ Bên Này và Bờ Bên Kia 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ bên kia, hãy nghe... và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là bờ bên kia? 

2. Sát sanh, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này... 

(Như kinh trước, kê cả bài kệ). 

(V) (171) Pháp và Phi Pháp (1) 

1. Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Pháp và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi 
biết pháp và mục đích, pháp nhu thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu thế ấy, 
cần phải thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục 
đích? 


2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai luõi, 
nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, tà kiến. 



Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là pháp và mục đích? 

3. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... từ bỏ nói lời phù phiếm, không 
tham, không sân, chánh kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp và mục đích. 

Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Pháp và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết 
pháp và mục đích, pháp nhu thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu thế ấy, cần 
phải thực hành. Lời đã nói nhu vậy, chính duyên này, đã nói nhu vậy. 

(VI) (172) Pháp và Phi Pháp (2) 

(Giong như kinh sổ 115, có hai sự sai khác: Một là trong kinh trước nói đến 
Tôn giả Ananda, trong kỉnh này nói đến Tôn giả Mahàkaccàna. Hai là trong 
kinh trước nói đến phi pháp là chỉ cho tà kiến đến tà giải thoát, nói đến pháp 
là chỉ cho chảnh kiến đến chánh giải thoát. Trong kinh này, nói đến phi 
pháp và chỉ cho sát sanh cho đến tham, sân và tà kiến, Nói đến pháp là chỉ 
cho từ bỏ sát sanh cho đến không tham, không sân, chánh kiến). 

(VII) (173) Pháp và Phi Pháp (3) 

1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Phi mục đích và 
mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi 
biết pháp và mục đích, pháp nhu thế nào, mục đích nhu thế nào, nhu thế ấy, 
cần phải thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là 
pháp, thế nào là phi mục đích, thế nào là mục đích? 

2. Sát sanh, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. Những 
pháp ác bất thiện do duyên sát sanh khởi lên, đây là phi mục đích. Những 
pháp thiện do duyên từ bỏ sát sanh, đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục 
đích. Lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... 
nói lời độc ác... nói phù phiếm... tham... sân... tà kiến, này các Tỷ-kheo là 
phi pháp, từ bỏ kiến là pháp. Những pháp ác bất thiện, do duyên tà kiến khởi 
lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện, do duyên chánh kiến đi đến viên 
mãn trong tu tập, đây là mục đích. 

3. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Phi mục đích và 
mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và 



pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích 
như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. 


(VIII) (174) Do Tham Sân Si 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta nói sát sanh có ba: do nhân tham, do nhân sân, do 
nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lấy của không cho có ba: do nhân tham, do 
nhân sân, do nhân si. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói tà hạnh trong các dục có ba: do nhân tham, do nhân 
sân, do nhân si. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói láo có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân 
si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói hai lưỡi có ba: do nhân tham, do nhân sân, 
do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói lời độc ác có ba: do nhân tham, do 
nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói lời phù phiếm có ba: do 
nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói tham dục 
có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, nói 
sân có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các Tỷ-kheo, Ta nói, 
nói tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. 

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân 
là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, 
do tham đoạn diệt, là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt, là 
nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt, là nhân duyên cho nghiệp 
đoạn diệt. 


(IX) (175) Thoát Ly 

1. Pháp này, này các Tỷ-kheo, có con đường thoát ly, pháp này không phải 
không có con đường thoát ly. Và này các Tỷ-kheo, thế nào pháp này có con 
đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly? 

2. Từ bỏ sát sanh, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly sát sanh. Từ bỏ lấy 
của không cho, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly lấy của không cho. 
Từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly tà hạnh 
trong các dục. Từ bỏ nói láo, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói láo. 
Từ bỏ nói hai lưỡi, là con đường thoát ly nói hai lưỡi. Từ bỏ nói lời độc ác, 
này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác. Từ bỏ nói lời phù 
phiếm, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm. Không 
tham dục, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly tham dục. Không sân, này 



các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly sân. Chánh kiến, này các Tỷ-kheo, là con 
đường thoát ly tà kiến. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp này có con đường thoát ly, pháp này không 
phải không có con đường thoát ly. 

(X) (176) Cunda Ngưòi Thợ Rèn 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của Cunda, con người thợ 
rèn. Rồi Cunda, con người thợ rèn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Cunda, còn người thợ rèn 
đang ngồi một bên: 

- Này Cunda, trong những tịnh hạnh của ai, Ông cảm thấy thích thú? 

- Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn ỏ phưong Tây, những người có mang theo 
bình nước những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con 
ưa thích những lễ tịnh hạnh của những người ấy. 

- Này Cunda, các Bà-la-môn trú ỏ phưong Tây, những người có mang theo 
bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người đi xuống nước tắm, như thế nào, những người này có tổ chức những lễ 
tịnh hạnh? 

- Ớ đây, bạch Thế Tôn, những người Bà-la-môn trú ở phưong Tây, những 
người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người 
thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này khích lệ đệ tử như 
sau: "Hãy đến, này Bạn. Hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. 
Neu Bạn không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt; nếu Bạn không chạm 
phân bò ướt thời Bạn chạm cỏ xanh; nếu Bạn không chạm cỏ xanh thời Bạn 
hãy cúng dường lửa; nếu Bạn không cúng dường lửa, thời Bạn hãy chắp tay 
đảnh lễ mặt trời, nếu Bạn không chắp tay đảnh lễ mặt trời, thời Bạn hãy 
xuống nước lần thứ ba vào buổi chiều". Như vậy, bạch Thế Tôn, các Bà-la- 
môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người 
có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, 
những vị này ấy tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của 
những vị ấy. 



- Sai khác này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những Bà-la-môn trú ở 
phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng 
hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ chức. Sai 
khác là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh? 
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Vậy này Cunda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Cunda con người thợ rèn vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Này cunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh có bốn, ý 
không tịnh hạnh có ba. Và này Cunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có 
ba? 

3. Ớ đây, này Cunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên 
sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. (Người này) 
lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc 
tại rừng núi, không cho người ấy; người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy 
sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). 

Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. Và này Cunda, thế nào là 
bất tịnh hạnh về lời có bốn? 

4. Ớ đây, này Cunda, có người nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng 
tôi, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các 
vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói 
những gì ông biết". Dầu cho vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết". Dầu cho 
vị ấy biết, vị ấy nói: "Tôi không biết". Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy 
nói: "Tôi thấy". Hay dầu cho vị ấy thấy, vị ấy nói: "Tôi không thấy". Như 
vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, 
hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. VA 
người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, đế 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chồ kia, đi nói với những 



người này đế sanh chia rẽ, ở những người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những 
kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, 
thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ấy là người nói lời 
thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức 
giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định. Người ấy nói những 
lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những 
lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những 
lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói 
không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. Và này Cunda, thế nào 
là không tịnh hạnh về ý có ba? 

5. Ớ đây, này Cunda, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ 
rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình! ". Có 
người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài 
hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tai hại, hay mong 
chúng không còn tồn tại! ". Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
"không có bố thí, không có cúng dường, không có tế lễ, các hành vi thiện ác 
không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, 
Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự 
chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau". 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 

6. Này Cunda, có mười bất thiện nghiệp đạo này. Này Cunda, với ai thành 
tựu mười bất thiện nghiệp đạo này, có thể dậy sớm và từ giường nếu vị ấy 
chạm đất, vị ấy vẫn bất tịnh. Dầu cho vị ấy không chạm xuống đất, vị ấy vẫn 
bất tịnh. Neu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy không 
chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất 
tịnh. Neu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy cúng 
dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất 
tịnh. Neu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt ười, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy không 
chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Neu vị ấy vào buổi chiều xuống 
nước lần thứ ba, vị ấy vẫn bất tịnh. Vì sao? Này Cunda, mười bất thiện 
nghiệp đạo này là bất tịnh, không tạo ra tịnh. Này Cunda, do nhân thành tựu 
mười bất thiện nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, bàng sanh được 
trình bày, ngạ quỉ được trình bày hay là ác thú khác. 



7. Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời có bổn, tịnh hạnh về 
ý có ba. Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba? 

8. Ớ đây, này Cunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả 
chúng sanh, và loài hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho; bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
núi, không có người ấy, người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh tong các dục, với hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, 
có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. Và này Cunda, thế nào là tịnh 
hạnh về lời có bổn? 

9. Ớ đây, này Cunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập 
hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ 
họp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này người kia, hãy nói những gì người biết". Neu không biết, người ấy nói: 
"Tôi không biết". Nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết". Hay nếu không thấy, 
người ấy nói: "Tôi không thấy". Nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như 
vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân 
vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi 
gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không 
đi đến chỗ kia nói, đế sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ 
kia, không đi nói với những người này, đế sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy người ấy sống hòa họp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hiệp, thích thú hòa họp, nói những lời đưa đến hòa họp. Đoạn tận lời nói độc 
ác, từ bỏ lời nói độc ác, những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm 
đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói 
những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, 
nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những đáng được gìn giữ. Vì nói họp 
thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn. Và này Cunda, thế nào là 
tịnh hạnh về ý có ba? 

10. Ớ đây, này Cunda, có người không tham ái, không tham lam tài vật kẻ 
khác, không nghĩ rằng: "Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 



của mình". Không có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: 
"Mong rằng những loài hữu tình này sống lo tự ngã, không thù hận, không 
sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc". Có chánh kiến, không có tư tưởng 
điên đảo: "Có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, các hành vi thiện ác, có kết quả dị 
thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời 
có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau 
khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau". 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 

11. Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này Cunda, ai thành tựu 
mười bất thiện nghiệp đạo này, Neu có dậy sớm và từ giường chạm đất, vị 
ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy không chạm xuống đất, vị ấy vẫn trong sạch. 
Neu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy không chạm 
phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong 
sạch. Neu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy thờ 
lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Neu 
vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vị ấy không chắp 
tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Neu vào buổi chiều, vị ấy xuống 
nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Vì sao? Này Cunda, mười thiện 
nghiệp đạo này là trong sạch, tác thành trong sạch. Do nhân thành tựu mười 
thiện nghiệp đạo này, chư Thiên được tuyên bố loài Người được tuyên bố, 
hay bất cứ thiện thú nào khác. 

12. Được nói vậy, Cunda, con người thợ rèn thưa với Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...! Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(XI) (177) Jànussoni 

1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế 
Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho bố thí, làm các lễ cúng 
cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được 
lợi ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng bố thí này! 
Thưa Tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã 



chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng bố thí ấy 
hay không? 

- Này Bà-la-môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích, không có lợi ích nếu 
không có tương ưng xứ. 

- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là tương ưng xứ, thế nào là không tương 
ưng xứ? 

2. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có 
tham ái, có sân, có tà kiến. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
địa ngục ăn. Món ăn của chúng sanh ở địa ngục ăn, tại đấy, vị ấy nuôi sống 
với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là 
không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy. 

3. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà kiến. Sau khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy sanh vào loại bàng sanh. Món ăn của chúng sanh ở bàng 
sanh ăn, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với 
món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở đây, vị ấy 
không được lợi ích của bố thí ấy. 

4. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có 
chánh kiến. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài 
Người. Món ăn của loài người như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món 
ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là không 
tương ưng xứ, trú ở đây, vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy. 

5. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. Người ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Thiên. Món ăn 
của chư Thiên như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, 
vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La môn đây là không tương ưng xứ, trú 
ở đây, vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy. 

6. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... có tà kiến. Người ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi ngạ qủy. Món ăn của chúng sanh 
ngạ qủy như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy 
tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào các bạn bè , hoặc than hữu, hoặc bà con, 
hoặc người cùng huyết thống từ đấy muốn hướng cúng cho vị ấy, tại đấy vị 



ấy sống với món ăn ấy; tại đấy , vị ấy tồn tại với món ăn ấy.Này Bà-la-môn, 
đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy. 

7. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết, không sanh vào 
chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy? 


- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thống khác đã chết, được sanh vào chỗ 
ấy, những người ấy được hưởng bố thí ấy. 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, không sanh vào chỗ 
ấy, và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chồ ấy, thời ai 
hưởng bố thí ấy? 

- Không có trường hợp ấy, không có cơ hội ấy, này Bà-la-môn, rằng chỗ ấy 
có thế trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết 
thống đã chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bố thí không phải có hưởng 
quả. 

- Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không thế xảy ra? 

- Này Bà-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thể xảy ra. Ớ đây, này Bà-la- 
môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có 
tà kiến. Người ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, các món ăn, đồ uống, 
vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các 
loài voi. Tại đây, vị ấy được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức 
khác. Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, do vậy 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các loài voi. 
Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, đồ uống, vải mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; do vậy, 
tại đấy vị ấy được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang sức 
khác. Ớ đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có 
tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn, các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh 
cộng trú với các loài ngựa... sanh cộng trú với các loài bò... Cộng trú với các 
loài gia cầm. Vị ấy tại đấy, được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ 
trang sức khác. Vì rằng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lấy của không cho, 



tà hạnh trong các dục, có nói láo, có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời 
phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy sanh vào cộng trú với các loài gia cầm. Vì rằng vị ấy có 
bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn với các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại 
đấy vị ấy được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức khác. Ớ đây, này 
Bà-la-môn, có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Người ấy 
có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 
các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với loài Người. Tại đấy, vị ấy 
được năm loại dục công đức sai khác, thuộc về loài Người. Vì rằng, này Bà- 
la-môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm, không có tham ái, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với loài Người. Vì rằng vị ấy có 
bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, các trú xứ, đèn đuốc; do vậy, ở 
đấy vị ấy được năm dục công đức của loài Người. Ớ đây, này Bà-la-môn, có 
người từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên. Vị ấy tại đấy được năm loại dục công đức 
của chư Thiên. Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, cho nên sau 
khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với chư Thiên. Vì rằng 
vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 
cộ, các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do 
vậy, tại đấy vị ấy được năm dục công đức của chư Thiên. Tuy nhiên, này 
Bà-la-môn, người bố thí không phải không có kết quả. 

8. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! 
Cho đến như thế này, thưa Tôn giả Gotama, là vừa đủ đế bố thí, là vừa đủ đế 
tổ chức các tín thí. Vì rằng, ở đấy, người bố thí không phải không có kết quả 
(như đã được nói). 

- Như vậy, này Bà-la-môn, người bố thí này không phải không có kết quả. 

- Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama... Xin Tôn giả Gotama hãy nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 



—oOo— 

XVIII. Phẩm Thiện Lương 
(I) (178) Thiện , Bất Thiện 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về lành và không lành. Hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lành? Sát sanh, lấy của không cho... tà 
kiến. Này các Tỷ-kheo đây gọi là không lành. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành? Từ bỏ sát sanh... có chánh kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành. 

(II-XI) (179-188) 

- Thánh và phi thánh. Thiện và bất thiện. Mục đích, phi mục đích. Pháp và 
phi pháp. Với lậu hoặc hay không với lậu hoặc. Phạm tội, không phạm tội. 
Hối quá và không hối quá. Tăng trưởng và tổn giảm. Đưa đến khổ và đưa 
đến lạc. Quả khổ, quả lạc. 


—oOo— 

XIX. Phẩm Thánh Đạo 
(I-X) (189-198) 

(Như kỉnh trên. Cảc đề kỉnh khác như sau: Thánh đạo và phi Thánh đạo, 
Hắc đạo và bạch đạo. Diệu pháp, phi diệu pháp. Chân nhân pháp, phỉ chân 
nhân pháp, cần làm cho sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi, cần phải 
thân cận. cần phải tu tập. cần phải làm cho sung mãn. cần phải ức niệm... 
Cần phải cảnh giác ngộ (191, Diệu pháp). (192) Chân nhân pháp... (198) 
Cần phải chímg ngộ... 

—oOo— 


XX. Phẩm Các Hạng Người 

(I) (199) Không Nên Thân Cận 

(Giông như phẩm XVI, kinh 155, 156-166 không nên thân cận...). 

—oOo— 

XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh 


(I) (200) Địa Ngục, Thiên Giói 

1. Thành tựu mười pháp, tương xứng như vậy, như vậy bị rơi vào địa ngục. 
Thế nào là mười? 


2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, hung bạo, tay lấm máu, tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình sinh 
vật. (Người này) lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc 
tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài 
vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân 
có mẹ che chở, có cha che chở, có anh em che chở, có chị che chở, có bà con 
che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho 
đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). Người ấy nói 
láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tôi, hay đến giữa các thân tộc, hay 
đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì ông biết"; dầu không biết, 
người ấy nói: "Tôi biết"; dầu biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; hay dầu 
không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy"; hay dầu cho thấy, người ấy nói: "Tôi 
không thấy". Như vậy lời nói của người ấy trở thành cổ ý nói láo, hoặc 
nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một 
vài quyền lợi gì. Người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến 
chồ kia nói, đế sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi 
nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người 
ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, 
vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người 
ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau 
khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, 
người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói 
phi thời, nói những lời phi chon, nói những lời không lợi ích, nói những lời 
phi pháp, nói những lời phi Luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói 
phi thời, nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không 
có lợi ích. Người ấy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, 


mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình! Có sân tâm, 
khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình này bị 
giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không 
còn tồn tại! Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: "Không có bố 
thí, không có cúng thí, không có thiện thí, các hành vi thiện ác không có kết 
quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn 
chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự minh chứng ngộ với 
thắng trí, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau". 

Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tưong xứng roi vào địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng, được sanh 
lên cõi Trời. Thế nào là mười? 

4. ơ đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm; biết tàm quý, có lòng từ, sống thưong xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật; đoạn tận lấy của không cho, 
từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy; 
đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, không hành tà 
hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình 
phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa 
(đám cưới). Người ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay 
đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay 
đến giữa các vưong tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này ông 
kia, hãy nói những gì ông biết". Neu biết, người ấy nói: "Tôi biết". Neu 
không biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; hay nếu không thấy, người ấy 
nói: "Tôi không thấy"; nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói 
của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, 
hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn 
tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưõi, nghe điều gì ỏ chỗ này, không đi đến chỗ 
kia nói, đế sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
đến nói với những người này, đế sanh chia rẽ ỏ những người kia. Như vậy, 
người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hiệp, 
thích thú hòa hop, nói những lời đưa đến hòa hop. Đoạn tận lời nói thô ác, từ 
bỏ lời nói thô ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thưong, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói 
những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, 



nói có ý nghĩa, nói đúngPháp, nói đúng Luật, nói những đáng được gìn giữ. 
Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Ớ 
đây có người không tham ái, không tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ 
rằng: "Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình! ". Lại 
có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ 
rằng: "Mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán 
thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Có chánh kiến, không 
có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, có cúng thí, có tế tự, các hành vi 
thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại 
hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 
chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời 
sau". 

"Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng được 
sanh lên Thiên giới. 


(II) (201) Địa Ngục Và Thiên Giói 

(Giong như kỉnh trước) 

(III) (202) Nữ Nhân 

1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp, nữ nhân như vậy tưong xứng bị 
roi vào địa ngục. Thế nào là mười? 

2. Sát sanh... lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai 
lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... tham ái... sân tâm... tà kiến... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân như vậy tưong xứng bị 
rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. Thế nào là mười? 

4. Đoạn tận sát sanh... đoạn tận lấy của không cho... đoạn tận tà hạnh trong 
các dục... đoạn tận nói láo... đoạn tận nói hai lưỡi... đoạn tận nói lời thô ác... 
đoạn tận nói lời phù phiếm... đoạn tận tham ái... đoạn tận sân tâm... chánh 
kiến... 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. 



(IV) (203) Nữ Cư Sĩ 


(Như kỉnh trên, chỉ thế nữ cư sĩ cho nữ nhân). 

(204) Sợ Hãi Và Vô úy 

1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình 
không có vô úy. Thế nào là mười? 

2. Sát sanh... có tà kiến... 

Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình 
không có vô úy. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia 
đình, không có sợ hãi. 

4. Đoạn tận sát sanh... có chánh tri kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình 
không có sợ hãi. 


(VI) (205) Pháp Môn Quanh Co 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn Chánh 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Thế nào là pháp môn quanh co, này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn 
Chánh pháp? 

Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. 
Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lấm máu, 
tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình, 
sinh vật. Vị ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân 
nghiệp của vị ấy quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị 
ấy quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người có sanh thú 



quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh co. Ta nói rằng có một 
trong hai sanh thú sau đây: Các địa ngục nhất huớng đau khổ hay các loài 
bàng sanh thuộc loại truờng bò. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các loài 
bàng sanh thuộc loại truờng bò? Loại rắn, bò cạp, rết, con ăn rắn, con mèo, 
con chuột, con cú, và bất cứ loài súc vật nào, khi thấy nguời, truờng bò mà 
đi. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo là các sinh vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do 
làm nhu thế nào, nhu vậy đuợc sanh ra và đuợc sanh nhu thế nào, thời có 
những cảm xúc nhu vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các chúng sanh ấy là 
những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có nguời lấy của không cho... có tà hạnh trong 
các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... có 
tham ái... có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo rằng: "Không có bố thí, 
không có cúng thí, không có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện 
ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không có cha; không 
có các loài hóa sanh; ỏ đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh 
hành trì, chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với thắng trí 
chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố. Nguời ấy quanh co với thân, quanh 
co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý 
nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co. Với người có sanh 
thú quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh co, Ta nói rằng... Như 
vậy này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 

Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là sanh căn của nghiệĩp, là bà con của nghiệp, là chỗ nưong tựa của nghiệp. 
Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy. 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thưong xót đến 
hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vị ấy không quanh co 
với ý, thân nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp 
chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với người có sanh 
thú chánh trực, này các Tỷ-kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rằng một 
trong hai sanh thú sau đây: Các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình 
cao quý, các Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các Gia chủ đại gia, 
giàu có tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản 
lúa gạo nhiều. Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra, và được sinh như 
thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 



6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận lấy của không cho. từ bỏ lấy 
của không cho... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục... đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo... đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai 
lưỡi... đoạn tận nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù 
phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm... không có tham dục... không có sân tâm, có 
chánh kiến, không có các kiến điên đảo. Có bố thí, có cúng thí, có tế tự; có 
kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ; có cha; có 
các loài hóa sanh. Ớ đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, 
chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ 
đời này, đời sau và tuyên bố. Vị ấy không quanh co với thân, không quanh 
co với lời, không quanh co với ý. Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. 
Với người có sanh thú chánh trực, này các Tỷ-kheo, có sanh thành chánh 
trực, Ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: Các thiên giới nhất 
hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn 
đại gia, các gia chủ đại gia, giàu có tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc 
nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm như thế nào, như vậy được 
sanh ra và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 

Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là những kẻ thừa tự của 
nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của 
nghiệp. Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp 
ấy. 


(VII) (206) Ngọc Ma-Ni 

1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích 
tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả ấy 
sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này 
các Tỷ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ 
(kết quả), thời khổ không có thể chấm dứt được. 

Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, phạm tội của thân nghiệp đã bất 
thiện tư niệm, dẫn đến khố đưa đến kho dị thục. Bổn phần là lầm lỗi, phạm 
tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. 
Ba phần là lầm lỗi, phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, 
đưa đến khổ dị thục. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phần lầm lỗi, phạm 
tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục? 



2. Ớ đây, này các này các Tỷ-kheo, có người sát sanh hung bạo, tay lấm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với tất cả các loài 
hữu tình, các sinh vật. Lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, 
hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lấy trộm 
tài vật ấy. Sống tà hạnh trong các dục vọng, tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có mệ cha che chở, có anh em che chở, có chị che 
chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám 
cưới). 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi phạm tội của thân nghiệp, đã 
bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Như thế nào, này các 
Tỷ-kheo, bốn phần là lầm lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 
dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục? 

3. Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng tôi, hay đến giữa 
các thân tộc, hay đến giữa các tổ họp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn 
xuất làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì người biết"; 
dầu cho vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết"; dầu cho vị ấy biết, vị ấy nói: 
"Tôi không biết". Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy nói: "Tôi có thấy"; 
hay dầu cho vị ấy thấy, vị ấy nói: "Tôi không thấy". Như vậy lời nói của 
người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi. Người ấy là người 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, đế sanh chia rẽ ở 
những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, đế 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa hợp, 
hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú 
chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ấy nói lời thô ác, bất cứ lời 
gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến 
phẫn nộ, không đưa đến Thiền định. Người ấy nói những lời như vậy. Và 
người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chon, nói 
những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi Luật, nói 
những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có thuận lý, 
không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lầm lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, đã 
bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Như thế nào, này các 
Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, và phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 
đã dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. 



4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người ấy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, 
nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình! 
Có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu 
tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong 
chúng không còn tồn tại! Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
"Không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự, các hành vi thiện ác 
không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, 
Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự mình với 
thắng trí, giác ngộ đời này và đời sau, và tuyên bố". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, ba phần là lầm lỗi, phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, đã dẫn 
đến khổ, đưa đến khổ dị thục. 

5. Này các này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm 
tội của thân nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do 
nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phần, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm 
tội của ý nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn ngọc ma ni viên mãn, được quăng lên 
và roi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
do nhân bất thiện tư niệm, lầm lồi phạm tội của thân nghiệp có ba phần, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm 
tội của ngữ nghiệp có bốn phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do 
nhân bất thiện tư niệm, lầm lồi phạm tội của ý nghiệp có ba phần, các chúng 
sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

7. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, 
được tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu quả 
ấy thuộc trong đời hiện tại, hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ- 
kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ 
(kết quả) thời khổ không có chấm dứt. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, ba phần là 
thành đạt của thân nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, 
bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến 



lạc dị thục, ba phần là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, 
đưa đến lạc dị thục. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành đạt 
của thân nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ 
bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc 
tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Đoạn 
tận Sống tà hạnh trong các dục , không hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh em che chở, có chị che 
chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám 
cưới). Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần la 2thành đạt của thân nghiệp, dẫn 
đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn phần là 
thành đạt của ngữ nghiệp, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ 
tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các 
tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này người kia, hãy nói những gì người biết", nếu biết, người ấy nói: "Tôi 
biết", nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; hay nếu không thấy, 
người ấy nói: "Tôi không thấy"; nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy 
lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì 
mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. 
Đoạn tận lời nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không 
đi đến chỗ kia nói, đế sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ 
kia, không đi nói với những người này, đế sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ 
hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói 
thô ác, từ bỏ lời nói thô ác, những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói 
những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm, nói 
đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời 
về chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những đáng được gìn giữ. Vì nói 
hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bốn phần là sự thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, 
dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phần là 
thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? 



10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham ái, không tham lam tài vật 
của kẻ khác, không có nghĩ rằng: "Ôi! Mong rằng món tài vật của người 
khác trở thành của mình! Lại có người không có sân tâm, không khởi lên 
hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài hữu tình này sống 
không thù hận, không oán thù, không nhiễm loạn, được an lạc, lo nghĩ tự 
thân! ". Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, 
có cúng thí, có tế tự, các hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có 
đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-la- 
môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự mình chứng ngộ 
với thắng trí đời này và đời sau, rồi tuyên bố". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư 
niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. 

11. Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phần là thành đạt của thân nghiệp, đã thiện 
tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, các chúng sanh sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, 
do nhân bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, 
đưa đến lạc dị thục, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phần là 
thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, 
các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. 

12. Ví như, này các Tỷ-kheo, hòn ngọc ma-ni viên mãn, được quăng lên và 
roi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 
nhân thiện tư niệm, thành đạt của thân nghiệp có ba phần, các chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Hay là do nhân thiện tư niệm, thành đạt của ngữ nghiệp có bốn phần, các 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Hay là do nhân thiện tư niệm, thành đạt của ý nghiệp có ba 
phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 

13. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã 
tích tập, nếu chưa lãnh thọ (kết quả) thời không chấm dứt, dầu cho quả ấy 
thuộc đời hiện tại, hay trong đời sau, và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng 
các nghiệp đã tư niệm, đã được làm, đã được tích tập, nếu chưa lãnh thọ (kết 
quả) thời khổ không được chấm dứt. 



(VIII) (207) Tổn Giảm và Tăng Trưởng 

(kỉnh này giong hãn như kinh trước 206). 

(IX) (208) Phạm Thiên Trú 

1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, 
được tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu quả 
ấy thuộc trong đời hiện tại, hay thuộc trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này 
các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không 
cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt. Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ- 
kheo, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm 
câu hữu với từ, an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, 
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn 
với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết 
rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm 
này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có 
giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó sẽ không đứng 
trong giới hạn ấy nữa". Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu đứa trẻ 
này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó 
sẽ cảm giác khổ được? 

2. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay 
nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm 
lấy rồi mang đi. Này các Tỷ-kheo, con đường phải chết này ở giữa những tư 
tưởng. Vị ấy rõ biết như sau: "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái 
thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo 
ta và được hiện hữu về sau". Như vậy, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát 
được tu tập đưa đến không có trở lui, đổi với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được 
trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. 

3. Với tâm câu hữu với bi... với tâm hầu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với 
xả, vị ấy biến mãn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy 
phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề 



ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn 
với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết 
rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm 
này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có 
giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó không đứng trong 
giới hạn ấy nữa". Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu đứa trẻ này, 
từ tuổi trẻ trở lên tu tập xả tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó 
sẽ cảm giác khổ được. 

4. Này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay 
nam nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm 
lấy rồi đem đi. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư 
tưởng. Vị ấy rõ biết như sau: "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái 
thân do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo 
và được hiện hữu về sau". Như vậy, này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu 
tập, đưa đến không có trở lui, đổi với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời 
này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. 

(X) (209) Sau Khi Chết 

1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn ấy 
bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

- Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, này Bà-la-môn, như vậy ở 
đây, một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này? 



- Do nhân pháp hành và bình đẳng hành, này Bà-la-môn, như vậy ở đây, một 
số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 

- Lời tuyên bố vắn tắt này của Sa-môn Gotama, con không hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama, như vậy thuyết pháp cho con, 
đế con có thể như vậy hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt 
này của Sa-môn Gotama. 

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Vị Bà-la-môn ấy vâng đáp Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama nói như sau: 

2. Này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về thân có ba; phi 
pháp hành, bất bình đẳng hành về lời có bốn; phi pháp hành, bất bình đẳng 
hành về ý có ba. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp hành, bất bình 
đẳng hành về thân có ba? ... (Xem kinh 206, đoạn 2). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về thân có ba. 
Như thế nào, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đắng hành về lời có 
bốn? ... (Xem kinh 206, đoạn 3). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về lời có bốn. 
Và như thế nào, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về ý có 
ba? ... (Xem kỉnh 206, đoạn 4). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về ý có ba. 

Như vậy, do nhân phi hành pháp, bất bình đẳng hành, này Bà-la-môn như 
vậy ở đây có các loài chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

3. Này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về thân có ba; pháp hành, 
bình đẳng hành về lời có bốn; pháp hành, bình đẳng hành về ý có ba. Như 
thế nào, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về thân có ba? ... (như 
kinh trước 206, đoạn 8)... 



Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về thân có ba. Và này 
Bà-la-môn, như thế nào pháp hành, bình đắng hành về lời có bốn? ... (Xem 
kỉnh 206, đoạn 9). 

Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về lời có bốn. Và này 
Bà-la-môn, như thế nào pháp hành, bình đắng hành về ý có ba? ... (Xem kinh 
206, đoạn 10). 

Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đắng hành về ý có ba. 

Như vậy, này Bà-la-môn, do nhân pháp hành, bình đẳng hánh, như vậy, một 
số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! ... Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

—oOo— 

XXII. Không Có Đầu Đề 
(I) (210) Mười Pháp 

1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng bị roi vào 
địa ngục Thế nào là mười? 

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tưong xứng bị roi vào 
địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên Thiên giới. Thế nào là mười? 

4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, 
không tham, không sân, tâm chánh kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên Thiên giới. 


(II) (211) Hai Mưoi Pháp 

1. Thành tựu hai mươi pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế 
nào là hai mươi? 

2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh; tự mình lấy của 
không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh 
trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục; tự mình nói 
láo và khuyến khích người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi; tự mình nói 
lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù 
phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm ; tự mình tham và 
khuyến khích người khác tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người 
khác có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

3. Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. Thế nào là hai mươi? 

4. Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh; tự 
mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không 
cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác từ bỏ tà 
hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ 
nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai 
lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời 
thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ 
nói lời phù phiếm; tự mình không tham và khuyến khích người khác không 
tham; tự mình không có sân tâm và khuyến khích người khác không có sân 
tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên Thiên giới. 


(III) (212) Ba Mưoi Pháp 

1. Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. Thế nào là ba mươi? 

2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, và tùy thuận sát 
sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không 



cho, và tùy thuận lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến 
khích nguời khác tà hạnh trong các dục, và tùy thuận tà hạnh trong các dục; 
tự mình nói láo; khuyến khích nguời khác nói láo, và tùy thuận nói láo; tự 
mình nói hai luõi; khuyến khích nguời khác nói hai luõi, và tùy thuận nói 
hai luõi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích nguời khác nói lời thô ác, và 
tùy thuận nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích nguời 
khác nói lời phù phiếm, và tùy thuận nói lời phù phiếm; tự mình có tham, 
khuyến khích nguời khác có tham, và tùy thuận có tham; tự mình có sân tâm 
và khuyến khích nguời khác có sân tâm, và tùy thuận sân tâm; tự mình có tà 
kiến và khuyến khích nguời khác có tà kiến, và tùy thuận tà kiến. 

Thành tựu với ba muoi pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuong xứng bị 
rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu với ba muơi pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng 
đuợc sanh lên Thiên giới. Thế nào là ba muơi? 

4. Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích nguời khác từ bỏ sát sanh, và không 
tùy thuận sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích nguời 
khác từ bỏ lấy của không cho, và không tùy thuận lấy của không cho; tự 
mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến khích nguời khác từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, và không tùy thuận tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói 
láo; khuyến khích nguời khác từ bỏ nói láo, và không tùy thuận nói láo; tự 
mình từ bỏ nói hai luỡi; khuyến khích nguời khác từ bỏ nói hai luỡi, và 
không tùy thuận nói hai luỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác; khuyến khích 
nguời khác từ bỏ nói lời thô ác, và không tùy thuận nói lời thô ác; tự mình từ 
bỏ nói lời phù phiếm; và khuyến khích nguời khác từ bỏ nói lời phù phiếm, 
và không tùy thuận nói lời phù phiếm; tự mình từ bỏ tham, khuyến khích 
nguời khác từ bỏ tham, và không tùy thuận từ bỏ tham; tự mình từ bỏ sân 
tâm và khuyến khích nguời khác từ bỏ sân tâm, và không tùy thuận sân tâm; 
tự mình có chánh kiến và khuyến khích nguời khác có chánh kiến, và tùy 
thuận chánh kiến. 

Thành tựu với ba muơi pháp này, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng 
đuợc sanh lên Thiên giới. 

(IV) (213) Bốn Mưoi Pháp 

1. Thành tựu với bốn muơi pháp, này các Tỷ-kheo, nhu vậy tuơng xứng bị 
rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn muơi? 



2. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, 
và tán thán sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác 
lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, và tán thán lấy của không 
cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong 
các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục; 
tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo, và tán 
thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy 
thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến 
khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán nói lời 
thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù 
phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; tự mình 
có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham, và tán thán 
có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tùy 
thuận sân tâm, và tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích 
người khác có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến. 

Thành tựu bốn mưoi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục. 

3. Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên 
giới. Thế nào là bổn mươi? 

4. Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không 
tùy thuận sát sanh, và không tán thán sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không 
cho, không khuyến khích người khác lấy của không cho, không tùy thuận 
lấy của không cho, và không tán thán lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà 
hạnh trong các dục; không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, 
không tùy thuận tà hạnh trong các dục, và không tán thán tà hạnh trong các 
dục; tự mình không nói láo; không khuyến khích người khác nói láo, không 
tùy thuận nói láo, và không tán thán nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi; 
không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi, 
và không tán thán nói hai lưỡi; tự mình không nói lời thô ác; không khuyến 
khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác, và không tán 
thán nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm; không khuyến khích 
người khác nói lời phù phiếm, không tùy thuận nói lời phù phiếm, và không 
tán thán nói lời phù phiếm; tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người 
khác tham, không tùy thuận tham, và không tán thán tham; tự mình từ bỏ sân 
tâm và không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm, 
và không tán thán sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người 
khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến, và tán thán có chánh kiến. 



Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 
sanh lên Thiên giới. 


(V) (214) Tổn Hại 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, đem theo mình một tự ngã bị 
tổn hại, bị hủy hoại... đem theo mình một tự ngã không bị tổn hại... không bị 
hủy hoại... thành tựu với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... thành tựu với ba 
mươi pháp, này các Tỷ-kheo... thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ- 
kheo, đem theo mình một tự ngã bị tốn hại, bị hủy hoại... không đem theo 
mình một tự ngã bị tốn hại, bị hủy hoại. 

(VI) (215) Sau Khi Chết (1) 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây có người sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có 
người sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này... Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... Với ba mươi pháp, này các 
Tỷ-kheo... Với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây có người sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây 
có người, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này... 


(VII) (216) Sau Khi Chết (2) 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu cần phải được 
biết... người hiền trí cần phải được biết... Với hai mươi pháp, này các Tỷ- 
kheo... Với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... Với bốn mươi pháp, này các 
Tỷ-kheo, người ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải được biết. 

Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí cần phải 
được biết... 


(VIII) (217) Tham Ái (1) 

1. Đế thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là mười? 


2. Bất tịnh tưởng, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng 
không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô 



thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn 
diệt. 

Đế thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cần phải tu tập. 

3. Đế thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là mười? 


4. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món ăn, 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng 
ăn, tưởng xanh ứ, tưởng nước mủ chảy ra, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phồng 
lên. 

Đe thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này cần phải tu tập. 

(IX) (218) Tham Ái (2) 

1. Đế thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là mười? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 

Đe thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp cần phải tu tập. 

(X) (219) Tham Ái, Sân 

1. Này các Tỷ-kheo, để biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, để hủy 
diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ tham, mười pháp 
này cần phải tu tập... 

2. Để biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, để hủy diệt, để ly tham, 
đế đoạn diệt, đế an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm 
pha, não hại, tật đố, xan tham, mê hoặc, gian trá, cứng đầu, bồng bột, mạn, 
quá mạn, đắm say, phóng dật, mười pháp này cần phải tu tập. 


-ooOoo- 



Chương XI -11 Pháp 
I. Phẩm Y Chỉ 
(I) (1) Có Lọi ích Gì 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. 

- Nhung bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì? 

- Này Ananda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 

- Bạch Thế Tôn, nhung hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. 

- Nhung bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Nhung Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

- Nhung bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

- Nhung bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

- Nhung bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì? 

-Này Ananda, định có ý nghĩa gì nhu thật tri kiến, có lợi ích như thật tri 
kiến. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ý gì? 

- Này Ananda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

- Này Ananda ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri 
kiến. 

2. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích 
không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân 
hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, 
có lợi ích khinh an. Kh inh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý 
nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa gì như thật tri kiến, có lợi ích 
như thật tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm 
chán. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa 
giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các 
thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. 

(II) (2) Nghĩ Với Dụng Ỷ 

(Giong như kinh sổ 2, Chương Mười Pháp, chỉ khác "nibbidà viràgatthà", 
nhàm chán ly tham, chia 2 nên thành 11 pháp) 

(III) (3) Sở Y, Do Bậc Đạo Sư Thuyết 
(Tương tự kinh sổ 3, Chương Mười Pháp, chỉ khác "nibbidà viràgatthà”, 
nhàm chán ly tham, chia 2 nên thành 11 pháp). 

(IV) (4) Sở Y, Do Tôn Giả Sariputta Thuyết 
(Tương tự kinh sổ 4, Chương Mười Pháp, chỉ khác "nibbidà viràgatthà”, 
nhàm chán ly tham, chia 2 nên thành 11 pháp). 

(V) (5) Sở Y, Do Tôn Giả Ananda Thuyết 
(Tương tự kinh sổ 5, Chương Mười Pháp, chỉ khác "nỉbbỉdà viràgatthà", 
nhàm chán ly tham, chia 2 nên thành 11 pháp). 

(VI) (6) Tai Họa 

1. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích quở trách các 
bậc Thánh là những vị đồng Phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ 
hội người ấy không gặp một trong mười một tai họa. Thế nào là mười một? 

2. Không chứng điều chưa chứng, đã chứng được thời mất đi, diệu pháp 
không được tỏ rõ, hay là tự kiêu trong diệu pháp, hay là không hoan hỷ sống 
Phạm hạnh, hay phạm một tội ô uế, hay từ bỏ Phạm hạnh và hoàn tục, hay là 



thọ bệnh nặng, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm, hay là bất tỉnh mệnh 
chung, sau khi thân hoại mạng chung rơi vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, quở trách các 
bậc Thánh là những đồng Phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ 
hội rằng nguời ấy không gặp một trong muời một tai họa này. 

(VII) (7) Tưởng Hay Tác Ỷ (1) 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định, như 
vậy, vị ấy có thế trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên 
xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến 
Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, 
trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và phàm điều gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm 
cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, 
vị ấy vẫn có tưởng. 

2. Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong 
Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên 
xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến 
Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, 
trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và phàm điều gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm 
cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, 
vị ấy vẫn có tưởng. 

3. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một vị Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thế trong đất, không tường đến đất... trong thế giới 
đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau... vị ấy có thể không có tưởng đến. 
Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 



4. Ớ đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo tưởng như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát 
ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất, 
trong nước không tưởng đến nước... trong thế giới đời sau, không tưởng đến 
thế giới đời sau... vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

(VIII) (8) Tưởng Hay Tác Ỷ (2) 

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chồ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế 
Tôn, rồi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào ón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Tôn giả Sàriputta, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không 
tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến 
gió, trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong 
Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ 
không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không 
tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng 
đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. 
Và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có 
tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

2. Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy... được ý suy nghĩ đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy 
vẫn có tưởng. 

3. Nhưng thưa Tôn giả Sàriputta, như thế nào, một Tỷ-kheo, khi chứng được 
Thiền định như vậy... được ý suy nghĩ đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy 
vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

4. Ớ đây, này Hiền giả Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: "Đây là An tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự an tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự 
đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này Hiền giả 
Ananda, Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, có thể trong đất 



không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời 
sau... vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

5. Thật vi diệu thay, thưa Hiền giả! Thật hy hữu thay, thưa Hiền giả! Sự giải 
thích của Đạo Sư và đệ tử tương hợp, tương hội không tương phản nhau, 
nghĩa với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tối thượng. Thưa Hiền giả, vừa 
rồi tôi đã đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này, Thế Tôn với những câu thế này 
với những lời thế này, đã trả lời về ý nghĩa này, giống như Tôn giả Sàriputta. 
Thật vi diệu thay, Hiền giả! Thật hy hữu thay, Hiền giả! Sự giải thích của 
Đạo Sư và đệ tử sẽ tương hợp, sẽ tương hội, không tương phản nhau tức là 
về câu tối thượng. 


(IX) (9) Tác Ỷ 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như 
vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, có thể không tác 
ý đến tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thể không tác ý đến mũi, có thể 
không tác ý đến hương, có thể không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý đến 
vị, có thể không tác ý đến thân, có thế không tác ý đến xúc, có thể không tác 
ý đến đất, có thể không tác ý đến nước, có thể không tác ý đến lửa, có thể 
không tác ý đến gió, có thể không tác ý đến Không vô biên xứ, có thể không 
tác ý đến Thức vô biên xứ, có thể không tác ý đến Vô sở hữu xứ, có thể 
không tác ý đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể không tác ý đến đời này, 
có thể không tác ý đến đời sau. Phàm điều gì được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ 
đến, vị ấy có thế không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. 

2. Này Ananda, có thể như vậy: Một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc... (như trên, 
9.1)... được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn 
có tác ý. 

3. Bạch Thế Tôn, nhưng thế nào, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc... được ý 
suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. 

4. Ớ đây, này Ananda, Tỷ-kheo tác ý như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát 



ái, ly tham, đoạn diệt, Niết bàn". Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy, vị ấy có thế không tác ý đến mắt, có thể không tác 
ý đến sắc... được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy 
vẫn có tác ý. 


(X) (10) Sandha 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Nàtika, tại ngôi nhà có lợp ngói. Rồi Tôn giả 
Sandha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sandha đang ngồi một bên: 

2. Này Sandha, hãy tu Thiền với sự Thiền định của con ngựa thuần thục, chớ 
có với Thiền định của con ngựa chưa thuần thục. Và này Sandha, thế nào là 
Thiền định của con ngựa chưa thuần thục? 

3. Con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, liền Thiền tư: "Cỏ ăn, 
cỏ ăn". Vì sao? Này Sandha, con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào máng 
ăn, không có nghĩ như sau: "Không biết hôm nay, người đánh xe điều phục 
ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể làm gì đế báo đáp? " Con ngựa bị 
cột vào máng ăn, chỉ Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Cũng vậy, này Sandha, ở đây 
có hạng người chưa được thuần thục, khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến 
gốc cây, hay khi đi đến ngôi nhà trống, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị 
dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi 
lên. Người ấy tàng trữ dục tham vào trong, rồi Thiền tư, Thiền lự, Thiền liên 
tục, Thiền quán, trú với tâm bị sân ám ảnh, bị sân chi phối... trú với tâm bị 
hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chi phổi... trú với tâm bị 
trạo hổi ám ảnh, bị trạo hối chi phối... trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, bị 
nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã 
khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào trong, rồi Thiền tư, Thiền lự, 
Thiền liên tục, Thiền quán. Người ấy Thiền tư, y chỉ vào đất, Thiền tư y chỉ 
vào nước, Thiền tư y chỉ vào lửa, Thiền tư y chỉ vào gió, Thiền tư y chỉ vào 
Không vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào 
Vô sỏ hữu xứ, Thiền tư y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư y chỉ 
vào đời này, Thiền tư y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được thấy, được nghe, 
được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy 
tư, đều ý chỉ vào đấy người ấy Thiền tư. Như vậy, này Sandha là người 
Thiền tư không thuần thục. Và này Sandha, như thế nào là Thiền tư như con 
ngựa thuần thục? 



4. Con ngựa hiền lương, này Sandha, con ngựa được thuần thục, khi bị cột 
vào máng ăn, không có Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Vì sao? Này Sandha, con 
ngựa đã thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, suy nghĩ như sau: "Không biết 
hôm nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể 
làm gì đế báo đáp? " Con ngựa bị cột vào máng ăn, không có Thiền tư: "Cỏ 
ăn, cỏ ăn! " Con ngựa hiền lương, này Sandha, được thuần thục, nhìn sự áp 
dụng cây gậy thúc ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc, như là 
một thiện hại, như là một điềm xấu. Cũng vậy, này Sandha, con người hiền 
thiện, thuần thục, khi đi đến khu rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi 
nhà trống, trú với tâm không bị dục tham ám ảnh, không bị dục tham chinh 
phục, như thật quán tri sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Vị ấy an trú với 
tâm không bị sân ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị si ám ảnh... Vị ấy 
an trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm 
không bị trạo hổi ám ảnh... Vị ấy an trú với không tâm bị nghi hoặc ám ảnh, 
không bị nghi hoặc chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc 
đã khởi lên. Vị ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào 
nước, Thiền tư không y chỉ vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư 
không y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên 
xứ, Thiền tư không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào thế giới này, Thiền tư 
không y chỉ vào thế giới sau, phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm 
giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, thiền tư 
không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có Thiền tư. Lại nữa, này Sandha, 
với vị ấy Thiền tư như vậy, chư Thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với 
chúng Phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện thuần thục: 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiền, thuần thục, 

Chủng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con ngiĩờỉ bậc Thượng thủ, 

Y chỉ gì Ngài Thiền, 

Chủng tôi không được biết. 

5. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sandha bạch Thế Tôn: 

- Thiên như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền thiện thuần phục Thiền 
tư? Vị ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, 
Thiền tư không y chỉ vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư không 
y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, 
Thiền tư không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào thế giới này, Thiền tư không y 



chỉ vào thế giới sau, và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, 
được thức tri, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, vị ấy Thiền tư, 
không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy vị ấy vẫn thiền tư. Thiền tư như thế nào, 
bạch Thế Tôn là con người hiền thiện thuần thục, khiến chư Thiện với Thiên 
chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền 
thiện thuần thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiền, thuần thục, 

Chủng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người bậc Thượng thủ, 

Ychỉ gì Ngài Thiền, 

Chủng tôi không được biết. 

6. Ớ đây này Sandha, với con người hiền thiện thuần thục, tưởng đất trong 
đất được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa 
được sáng tỏ, tưởng Không vô biên xứ trong Không vô biên xứ được sáng 
tỏ, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng Vô sỏ 
hữu xứ trong Thức vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tưởng thế giới này 
trong thế giới này được sáng tỏ, tưởng thế giới sau trong thế giới sau được 
sáng tỏ, phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, 
được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, tưởng tại ấy được sáng tỏ. Thiền 
tư như vậy, này Sandha là người đã hiền thiện thuần thục, vị ấy Thiền tư 
không y chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ 
vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư không y chỉ vào Không vô 
biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ 
vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Thiền tư không y chỉ vào thế giới này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. 
Phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt 
đến, được tầm cầu, được ý suy tư, Thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy 
vẫn có Thiền tư. Do Thiền tư như vậy, này Sandha, là con người hiền thiện 
thuần thục, khiến chư Thiện với Thiên chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm 
thiên dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện thuần thục: 

Chủng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người hiền, thuần thục, 

Chủng tôi đảnh lễ Ngài, 

Con người bậc Thượng thủ, 

Ychỉ gì Ngài Thiền, 

Chủng tôi không được biết. 

(XI) (11) Rừng Khổng Tước 



1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại chỗ nuôi dưỡng khổng 
tước ở khu vườn các du sĩ. Tại đấy, Thế Tôn gọi là Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được cứu cánh của cứu 
cánh, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh mục 
đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

3. Vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được cứu cánh 
của cứu cánh, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu 
cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. 

4. Lại thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được cứu cánh của 
cứu cánh... chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

5. Thần biến thần thông, ký tâm thần thông, giáo hóa thần thông. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh của 
cứu cánh... chư Thiên và loài Người. 

6. Lại thành tựu ba pháp khác, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được cứu cánh 
của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

7. Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh của cứu 
cánh... chư Thiên và loài Người. 

8. Thành tựu với hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh 
của cứu cánh... chư Thiên và loài Người. Thế nào là hai? 

9. Với minh và với hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt đến cứu cánh của 
cứu cánh... chư Thiên và loài Người. 



10. Này các Tỷ-kheo, đây là những bài kệ do Phạm thiên Sanamkumàra nói 
lên: 

Sát-lỵ, chủng tối thắng, 

Với người tin chủng tánh, 

Bậc Minh Hạnh đầy đủ, 

Toi thẳng giữa Nhân, Thiên. 

Này các Tỷ-kheo, những bài kệ này được khéo hát lên, không phải vụng hát, 
được khéo nói lên, không phải vụng nói, liên hệ đến mục đích, không phải 
không liên hệ đến mục đích, và được Ta chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta 
cũng nói lên như vậy: 

Sảt-lỵ, chủng toi thẳng, 

Với người tin chủng tánh, 

Bậc Minh Hạnh đầy đủ, 

Toi thẳng giữa chư Thiên. 

—0O0— 

II. Phẩm Tùy Niệm 

(I) (12) Mahànàma (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu 
vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ 
rằng: "Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Họ Thích 
Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 

- Con nghe như sau, bạch Thế Tôn: Có nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế 
Tôn nghĩ rằng: "Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú nào? 

2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy thật xứng đáng cho thiện 
nam tử các người, sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú 
với an trú nào? " - "Hãy nhập cuộc này Mahànàma với lòng tin, không phải 
với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với biếng 
nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với 
định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ". 


Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahànàma, hãy tu tập thêm sáu 
pháp nữa. 

6. Ớ đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thuợng Sĩ, Điều Ngự Truợng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm 
không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vị Thánh đệ tử, này 
Mahànàma với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, 
có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; Khi có hỷ, 
thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống 
đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sản 
với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. 

4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: "Khéo thuyết là pháp 
Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà 
thấy, có khả năng hướng thường, do người trí tự mình giác hiểu". Này 
Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không 
bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi 
ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, 
với tâm chánh trực có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được hân 
hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh 
an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ, khi có cảm giác lạc thọ, tâm được 
định tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được 
bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng 
sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: "Thiện hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ 
tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phương vô thượng ở đời". Này 
Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không 
bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh; trong khi 
ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Tăng. Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, 
với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân 
hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh 
an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định tỉnh. 



Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng 
với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sản với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 

6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới của mình: "Không có bế 
vụn, không có cắt xén, không có vết nhở, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đi đến Thiền định". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên Giới... nhập được pháp lưu, tu tập Giới tùy niệm. 

7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí của mình: "Thật là được 
lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! (Vì rằng) với quần chúng bị cấu uế 
xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm không bị cấu uế của xan 
tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng, 
đế được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Thí... Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Thí... nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 

8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: Có bốn Thiên vương 
thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba-mươi-ba, có chư Thiên Yàma, có chư Thiên 
Tusita (Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, có 
chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như 
vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin 
như vậy cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chồ này, được sanh tại chỗ kia, giới như vậy cũng có đầy đủ nơi 
ta. Đầu đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, 
đựợc sanh tại chỗ kia. Nghe như Pháp vậy cũng đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chồ kia, thí 
như vậy cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chết ở chồ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi 
Ta". Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và 
chư Thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám 
ảnh, không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên 
chư Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên tùy niệm. 

(II) (13) Mahànàma (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại Kapilavatthu, khu vườn 
Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh 
không bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiềâu Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ 



rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, bộ hành..." (Tới đây, kỉnh này giống 
như kinh sổ 12 trước, từ so 1 đến sổ 2, sổ 3 cho đến câu...) "Khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm Phật này, này Mahànàma, Ông cần phải tu tập 
khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần phải tu tập khi ngồi, Ông cần 
phải tu tập khi nằm, Ông cần phải tu tập khi ngươi chú tâm vào các công 
việc, Ông cần phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy những con nít". 

4. Lại nữa, này Mahànàma, , Ông cần phải tu tập tùy niệm Pháp... tùy niệm 
Tăng... tùy niệm Giới của mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư 
Thiên. Có bổn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba mươi ba; có chư 
Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên 
Tha hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy 
đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với nghe 
Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, 
nghe Pháp như vậy cũng có đầy đủ ở nơi Ta. Đầy đủ với thí như vậy... đầy 
đủ với trí tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy 
tùy niệm tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong khi 
ấy, tâm không bị ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị sân ám ảnh; trong khi 
ấy, tâm không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ 
duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, có 
được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Kh i có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên 
này, này Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi 
đứng, Ông cần phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu tập khi nằm, Ông cần 
phải tu tập khi ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cần phải tu tập, khi 
Ông sống tại trú xứ đầy những con nít. 

(II) (14) Nandiya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu 
vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại 
Sàvatthi. Họ Thích Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua mưa 
tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như sau: "Ta hãy đến trú ở 
Sàvatthi vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có 
dịp được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở Sàvatthi trong mùa mưa 
và họ Thích Nandiya cùng đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đấy chăm 
lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. 



2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya đuợc nghe: 
"Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya 
đi đen Thê Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói, nhiều Tỷ-kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". Bạch Thế Tôn, 
giữa những nguời an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú 
với an trú của ai? 

3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. nhu vậy thật xứng đáng cho thiện nam 
tử các Ông, sau khi đi đến Thế Tôn đã hỏi nhu vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
nguời an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của 
ai? ". Này Nandiya, hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không có lòng 
tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới. Hãy nhập cuộc 
với tinh cần tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, 
không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy 
nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 

Sau khi an trú trong sáu pháp, này Nandiya, hãy tu tập thêm nữa năm pháp 
này. 

4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Nhu Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thuợng Sĩ, Diều Ngự Truợng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Như 
vậy, này Nandiya, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: "Pháp được Thế Tôn 
khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

6. lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn lành: "Thật có lợi cho ta! 
Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy". Như vậy, này Nandiya, duyên vào bạn 
lành, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của mình: "Thật có lợi cho ta! 
Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, xan tham, 
cùng với quần chúng vị xan tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch 



sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng đế được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí". 
Này Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 

8. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: "Các chư Thiên ấy, vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa 
phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nandiya, Tỷ- 
kheo được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, 
không cần phải làm lại những gì đã làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư 
Thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn thực, 
được sanh với thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự mình 
không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như vậy, 
này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông hãy an trú niệm trong nội 
tâm. 

Thành tựu với mười một pháp này, này Nandiya, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác 
bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị 
chúc ngược, nước đã đổ ra, không thể đem hốt lại. Ví như ngọn lửa đốt một 
khóm rừng đầy cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị 
cháy. Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một pháp này, vị Thánh 
đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp không có chấp thủ chúng. 

(VI) (15) Subhùti 

1. Rồi Tôn giả Subhùti, cùng với một Tỷ-kheo có lòng tin đi đến Thế Tôn, 
sau khi đen đảnh lê Thê Tôn roi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với Tôn 
giả Subhùti đang ngồi một bên: 

-Này Subhùti, Tỷ-kheo này tên là gì? 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có lòng tin, con một nam cư sĩ có lòng tin, đã 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

- Này Subhùti, Tỷ-kheo có lòng tin này, con một người an cư sĩ có lòng tin, 
đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy có 
được thấy sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin 
không? 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này! Bạch Thiện Thệ, nay là thời cho 
vấn đề này, đế Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người có 



lòng tin; nay con sẽ biết được: "Vị Tỷ-kheo này có được thấy là sống trong 
những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không? " 

-Vậy này Subhùti, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Subhùti vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. Ớ đây, này Subhùti, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của 
giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhùti, vị 
Tỷ-kheo nào có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lồi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng 
tin của một người có lòng tin. 

3. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, tích 
tập những gì đã nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán 
sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào nghe 
nhiều... với chánh kiến. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 

4. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao 
thiệp với thiện. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng tin. 

5. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo là người dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này 
Subhùti, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Subhùti, đây là tiêu 
chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 

6. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy khéo léo và 
tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ đế làm, vừa đủ để tổ 
chức. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đầy đủ 



đế tổ chức. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của mọi nguời có lòng 
tin. 

7. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo ua pháp, lời nói dễ thuơng, hân hoan lớn 
trong thắng Pháp, trong thắng Luật. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo nào ua 
pháp, lời nói dễ thuong hân hoan lớn trong thắng Pháp, thắng Luật. Này 
Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một nguời có lòng tin. 

8. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp 
bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ roi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo nào sống tinh 
cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Subhùti, 
đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một nguời có lòng tin. 

9. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo đối với bốn Thiền, thuộc tăng thuợng tâm, 
hiện tại lạc trú, có đuợc không khó khăn, có đuợc không mệt nhọc, có đuợc 
không phí sức. Này Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo đối với bốn Thiền, thuộc tăng 
thuợng tâm, hiện hiện tại lạc trú, có đuợc không khó khăn, có đuợc không 
mệt nhọc, có đuợc không phí sức. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin 
của một nguời có lòng tin. 

10. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, nhu một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, 
muời đời, hai muơi đời, ba muơi đời, bốn muơi đời, năm muơi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên nhu thế này, dòng họ nhu thế này, giai cấp nhu thế này, thọ khổ lạc nhu 
thế này, tuổi thọ đến mức nhu thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta đuợc sanh 
ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên nhu thế này, dòng họ nhu thế này, giai 
cấp nhu thế này, thọ khổ lạc nhu thế này, tuổi thọ đến mức nhu thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta đuợc sanh ra ở đây". Nhu vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cuơng và các chi tiết. Này Subhùti, phàm 
Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, nhu một đời, hai đời... vị ấy nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cuơng và các chi tiết. Này 
Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một nguời có lòng tin. 

11. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo với thiện nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh nguời hạ liệt, 
kẻ cao sang, nguời đẹp để, kẻ thô xấu, nguời may mắn, kẻ bất hạnh đều do 



hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và 
ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ 
và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Như vậy này 
Subhùti, là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. 

12. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Nay Subhùti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc..., sau 
khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, này Subhùt, đây là tiêu chuẩn về lòng tin 
của người có lòng tin. 

13. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Subhùti bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được 
Thế Tôn thuyết giảng, là có trong Tỷ-kheo này các Tỷ-kheo này được thấy 
là có chúng. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là có giới, sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo này nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa tích tập 
những gì đã nghe, những pháp nào so thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sổng Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những 
pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với 
ý, đã thể nhập với chánh kiến. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này 
là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và 
khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, phàm có 
những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, ỏ đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các 
phưong tiện vừa đủ đế làm, vừa đủ đế tổ chức. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này 
ưa pháp, lời nói dễ thưong, hân hoan lớn trong thắng Pháp, thắng Luật. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo này sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, 
làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ roi gánh nặng đối 
với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, đổi với bốn Thiền thuộc 



tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nhớ đến 
nhiều đời sống quá khử, như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này với 
thiên nhãn thần tịnh siêu nhân.... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh 
nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc... 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin 
này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong Tỷ-kheo này. Và Tỷ-kheo này 
được thấy là có chúng. 

14. Lành thay, lành thay này Subhùti! Vậy này Subhùti, Thầy hãy an trú với 
Tỷ-kheo, có lòng tin này. Khi nào, này Subhùti Thầy muốn yết kiến Như 
Lai, hãy cùng với Tỷ-kheo có lòng tin này đi đến yết kiến Như Lai. 

(V) (16) Từ 

1. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, được tác thành cồ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục 
an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi 
ích. Thế nào là mười một? 

2. Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng được loài Người ái mộ, được phi 
nhân ái một, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm 
được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu 
chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, được tác thành cồ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục 
an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi 
ích. 


(VI) (17) Gia Chủ Dasama 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Vesàli, tại làng Beluvagàmaka. Lúc bấy 
giờ, gia chủ Dasama, trú ở thành Atthaka, đã đi đến Pàtiliputta vì một vài 
công việc. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka đi đến một Tỷ-kheo, 
sau khi đến, thưa với Tỷ-kheo ấy: 

- Thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa Tôn giả, con muốn yết 
kiến Tôn giả Ananda. 



- Này Gia chủ, Tôn giả Ananda nay trú ở Vesàli, tại làng Beluvagàmaka. 


2. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, sau khi làm công việc xong ở 
Pàtiliputta, đi đến Vesàli, Beluvagàmaka, đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka thua với Tôn giả Ananda: 

- Có một pháp nào, thua Tôn giả Ananda đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã 
thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khéo nói, chính ở noi đây, Tỷ-kheo trú 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chua đuợc giải thoát, 
hay sẽ đua đến chấm dứt các lậu hoặc chua đuợc đoạn tận, hay đạt đuợc vô 
thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc? 

- Này Gia chủ, có một pháp, đuợc Thế Tôn bậc đã biết... hay đạt đuợc vô 
thuợng an ổn khỏi các ách khổ chua đạt đuợc. 

- Nhung thua Tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì, đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, 
bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khéo thuyết, chính ỏ noi đây, 
Tỷ-kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chua 
đuợc giải thoát, hay sẽ đua đến chấm dứt các lậu hoặc chua đuợc đoạn tận, 
hay đạt đuợc vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc? 

3. Ớ đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy 
quán sát nhu sau: "Thiền thứ nhất này thuộc tăng thuợng tác thành, thuộc 
tăng thuợng tâm". Phàm cái gì thuộc tăng thuợng tác thành, thuộc tăng 
thuợng tâm, vị ấy quán tri: "Cái gì là vô thuờng, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy an 
trú ở đấy, đạt đuợc sự đoạn diệt các lậu hoặc. Neu không đạt đuợc sự đoạn 
diệt các lậu hoặc, với tham ái ấy đối với Pháp, với hoan hỷ ấy đối với Pháp, 
với sự đoạn diệt năm hạ han kiết sử, vị ấy đuợc hóa sanh, tại đấy nhập Niết- 
bàn, không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp 
này, đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác... vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc. 

4. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tỉnh nhất tâm,... và an trú Thiền thứ ba... và an trú Thiền thứ tu. Vị ấy 
quán sát nhu sau: "Thiền thứ tu này thuộc tăng thuợng tác thành, thuộc tăng 
thuợng tâm". Phàm cái gì... không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia 
chủ, đây là một pháp này, đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác... vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc. 



5. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với từ an trú biến mãn 
một phuơng; nhu vậy phuơng thứ hai; nhu vậy phuơng thứ ba; nhu vậy 
phuơng thứ tu; nhu vậy cùng khắp thế giới trên, duới, bề ngang, hết thảy 
phuơng xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy quán sát nhu sau: 
"Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thuợng tác thành, thuộc tăng thuợng tâm". 
Phàm cái gì... không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một 
pháp, đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, , Chánh Đẳng 
Giác... vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc. 

6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu 
với hỷ... với tâm câu hữu với xả, an trú biến mãn một phuơng; nhu vậy 
phuơng thứ hai; nhu vậy phuơng thứ ba; nhu vậy phuơng thứ tu; nhu vậy 
cùng khắp thế giới trên, duới, bề ngang, hết thảy phuơng xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Vị ấy quán sát nhu sau: "Xả tâm giải thoát này thuộc 
tăng thuợng tác thành, thuộc tăng thuợng tâm". Phàm cái gì... không còn trở 
lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, đuợc Thế Tôn, bậc đã 
biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, , Chánh Đẳng Giác... vô thuợng an ổn khỏi 
các khổ ách chua đạt đuợc. 

7. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vuợt qua một cách hoàn toàn các sắc 
tuởng, chấm dứt các tuởng chuông ngại, không tác ý các tuởng sai biệt, nghĩ 
rằng: "Hu không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
quán sát nhu sau: "Chứng đắc Không vô biên xứ này thuộc tăng thuợng tác 
thành, thuộc tăng thuợng tâm". Phàm cái gì... không còn trở lui thế giới ấy 
nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, đuợc Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, 
bậc A-la-hán, , Chánh Đẳng Giác... vô thuợng an ổn khỏi các khổ ách chua 
đạt đuợc. 

8. Lại nữa, này Gia chủ, sau khi vuợt Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Thức là vô biên, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... sau khi 
vuợt Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Vô sỏ hữu xứ", chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy quán sát nhu sau: "Chứng đắc Vô sở hữu 
xứ này thuộc tăng thuợng tác thành, thuộc tăng thuợng tâm". Phàm cái gì... 
không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, đuợc Thế 
Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, , Chánh Đẳng Giác... vô thuợng 
an ổn khỏi các khổ ách chua đạt đuợc. 



9. Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka thưa với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn cấy, 
trong một lúc, tìm ra được mười một cái cửa. Cũng vậy, thưa Tôn giả, trong 
khi đi tìm một cửa bất tử, trong một lúc, con tìm ra mười một cái cửa bất tử. 
Ví như, thưa Tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa, và nhà ấy bị 
cháy, người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa đế có thể được an toàn cho mình. 
Cũng vậy, thưa Tôn giả, với mười một cửa bất tử này, con có thế tạo được 
sự an toàn, cho con với chỉ một cửa bất tử. Thưa Tôn giả, các ngoại đạo này 
sẽ tìm cầu tài sản của sư cho sư, tại sao con lại không đảnh lễ Tôn giả 
Aụnanda? 

10. Rồi gia chủ Dasama, dân ỏ thành phố Atthaka mời họp các Tỷ-kheo 
chúng ở Vesàli và Pàtaputta, với các món ăn thượng vị loại cứng và loại 
mềm, tự tay dân cúng cho đến khi chúng Tăng được thỏa mãn, và mỗi Tỷ- 
kheo cúng một đôi y. Nhưng riêng đối với Tôn giả Ananda, vị ấy cúng ba y 
đầy đủ và xây dựng một ngôi tinh xá giá trị 500 đồng tiền. 

(VII) (18) Ngưòi Chăn Bò 

1. Thành tựu mười một chi phần, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò 
không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 
mười một? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo 
trong tướng; không trừ khử trứng ruồi; không băng bó vết thưong; không có 
xông khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không biết chồ nước uống 
được; không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặn sữa đến kiệt 
quệ; đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo; không có đặc biệt 
kính trọng. 

Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn 
bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, Tỷ-kheo 
không có thể được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp luật này. 
Thế nào là mười một? 

4. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết sắc, không thiện xảo trong 
tướng; không trừ khử trứng ruồi; không băng bó vết thương; không có xông 



khói; không biết chỗ nước có thể lội qua; không biết chỗ nước uống được; 
không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặn sữa đến kiệt quệ; 
đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong 
Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết sắc? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại 
tác thành, vị ấy không như thật quán trị sắc ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biết sắc. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các tướng? 

6. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật quán tri nghiệp tướng 
của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không thiện xảo trong các tướng. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào 
là Tỷ-kheo không trừ khử trứng ruồi? 

7. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp 
nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến không 
thể tái sanh. Đổi với sân tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, 
chấp nhận không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến 
không thể tái sanh. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ khử trứng các loài ruồi. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là không có băng bó vết thưong? 

8. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn 
căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 

hưong.khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các pháp, vị 

ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành 
sự hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết thưong. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không xông khói? 

9. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các 
người khác, như đã được nghe, như đã được hiểu biết. 




Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không xông khói. Và này các Tỷ- 
kheo, như thế nào là Tỷ-kheo không biết chỗ nước có thế lội qua. 

10. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đổi với các Tỷ-kheo nghe nhiều, được 
trao truyền giáo điển, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng đến thăm những vị ấy, nhưng không đặt câu hỏi, không thẩm vấn: 
"Thưa Tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? " Các vị Tôn giả 
ấy không có khai mở những gì chưa khai mở, không có hiển lộ những gì 
chưa hiển hộ, không có tẩy sạch sự nghi ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi 
ngờ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết chỗ nước có thể lội qua 
được. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uống? 

11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp và Luật được thuyết 
giảng do Như Lai thuyết giảng, không được nghĩa tín thọ atthaveda, không 
được pháp tín thọ, không pháp tín thọ, không được hân hoan liên hệ đến 
Pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uống. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết con đường? 

12. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật quán tri con đường 
Thánh đạo, Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không rõ biết con đường. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? 

13.0 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thậĩt quán tri Bốn niệm xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. 
Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo nặn sữa bò cho đến khô kiệt? 

14. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại 
cúng dường hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, ở đây Tỷ-kheo không biết thâu nhận vừa phải. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn sữa bò đến khô kiệt. Và này các 
Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, không 
có đặc biệt kính trọng? 

15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc Trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc chan trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng 



chúng, với các vị ấy, không có đổi xử với từ thân hành, trước mặt và sau 
lưng... với từ khẩu hành... với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ 
cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, đối với các vị ấy không có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không có thế tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. 

16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ-kheo, người chăn bò có 
thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là mười 
môĩt? 


17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc, thiện xảo trong tướng; 
trừ khử trứng ruồi; băng bó vết thưong; có xông khói; biết chỗ nước có thể 
lội qua; biết chỗ nước uống được; biết đường; thiện xảo chỗ bò có thể ăn, 
không nặn sữa đến kiệt quệ; đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo; có đặc biệt kính trọng. 

Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và 
khiến đàn bò được tăng trưởng. 

18. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, Tỷ-kheo có 
thể được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế 
nào là mười một? 

19. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết sắc, thiện xảo trong tướng; trừ 
khử trứng ruồi; băng bó vết thưong; có xông khói; biết chỗ nước có thể lội 
qua; biết chỗ nước uống được; biết đường; thiện xảo chỗ bò có thể ăn, không 
nặn sữa đến kiệt quệ; đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt 
kính trọng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sắc? 

20. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn 
đại tác thành, vị ấy như thật quán trị sắc ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo biết sắc. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
trong các tướng? 

21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri nghiệp tướng của 
người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 



kheo thiện xảo trong các tướng. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
trừ khử trứng ruồi? 

22. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm được khởi lên, không 
chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thế tái sanh. Đối với 
sân tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, không chấp nhận từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ khử trứng các loài ruồi. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là có băng bó vết thương? 

23. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến 
tham, ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân 
ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi 

mũi ngửi hương.khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức 

các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết thương. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo xông khói? 

24. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người 
khác, như đã được nghe, như đã được hiểu biết. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo xông khói. Và này các Tỷ-kheo, như 
thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ nước có thể lội qua? 

25. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều, được 
trao truyền giáo điển, là bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng đến thăm những vị ấy, đặt câu hỏi, thẩm vấn: "Thưa Tôn giả, vấn đề 
này thế nào? Nghĩa là vấn đề này là gì? " Các vị Tôn giả ấy có khai mở 
những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển hộ, tẩy sạch nghi vấn 
trong những vấn đề còn nghi vấn. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết chồ nước có thể lội qua được. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ nước uống được? 




26. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp và Luật được thuyết 
giảng do Như Lai thuyết giảng, được nghĩa tín thọ được pháp tín thọ, pháp 
tín thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết chỗ nước uống. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết con 
đường? 

27. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri con đường Thánh 
đạo, Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo rõ biết 
con đường. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong các chỗ 
bò ăn cỏ? 


28. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri Bổn niệm xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các 
Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo nặn sữa bò còn đế sữa lại? 

29. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết 
sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh, ở đây Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn sữa bò còn đế lại sữa. Và này các 
Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc 
biệt kính trọng? 

30. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào là bậc Trưởng lão, các bậc kỳ 
cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, với các vị ấy, có đổi xử với từ thân hành, trước mặt và sau 
lưng... với từ khẩu hành... với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ 
cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, với các vị ấy, có đặc biệt tôn kính. 

Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không có thế tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. 

(VIII) (19) Thiền Định (1) 

1. Bấy giờ có một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo bạch Thế 
Tôn: 



- Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo chứng được Thiền định như vậy, 
vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất; trong nước, không tưởng đến 
nước; trong lửa, không tưởng đến lửa; trong gió, không tưởng đến gió; trong 
Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên 
xứ, không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng đến 
Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, có thể không tưởng đến thế giới 
hiện tại; trong thế giới đời sau, có thế không tưởng đến thế giới đời sau; tuy 
vậy vị ấy vẫn có tưởng? 

- Này các Tỷ-kheo, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất; trong nước, không 
tưởng đến nước; trong lửa, không tưởng đến lửa; trong gió, không tưởng đến 
gió; trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong 
Thức vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sỏ hữu xứ, 
không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không 
tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, không tưởng 
đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời 
sau; tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất...; trong thế giới 
đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 

2. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tưởng như sau: "Đây là an tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến 
đất; trong nước, không tưởng đến nước...; trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau. Và trong những gì được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy, 
vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 

(IX) (20) Thiền Định (2) 

1. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định 
như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến đất; trong nước, có thể 
không tưởng đến nước; trong lửa, có thể không tưởng đến lửa; trong gió, có 
thể không tưởng đến gió; trong Không vô biên xứ, có thể không tưởng đến 



Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ, có thể không tưởng đến Thức vô 
biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, có thế không tưởng đến Vô sở hữu xứ; trong 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ; trong thế giới hiện tại, có thế không tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế 
giới đời sau, có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Phàm cái gì được thấy, 
được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được 
ý suy tư. Tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 

2. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy 
có thể trong đất, không tưởng đến đất...; được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy không 
có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như 
vậy, vị ấy có thế trong đất, không tưởng đến đất...; được ý suy tư. Tại đấy, vị 
ấy không có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng? 

3. Ớ đây, này các Tỷ-kheo,. Tỷ-kheo tưởng như sau: ""Đây là an tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng đến 
đất; trong nước, không tưởng đến nước...; được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể 
không có tưởng. Tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. 

(X) (21) Thiền Định (3) 

1. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Sàriputta... (như kỉnh so 7, 
chương mười pháp, chỉ khác đây là Tôn giả Sàriputta). 

(XI) (22) Thiền Định (4) 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định... 
được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy có thế không có tưởng; tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tưởng? 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi từ xa đi đến đế được biết ý nghĩa của lời nói này 
từ Tôn giả Sàriputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả 
Sàriputta nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 



- Thưa vâng, Hiền giả, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 

2. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có 
thể trong đất, không tưởng đến đất... được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy có thể 
không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

- Như thế nào, thưa Hiền giả Sàriputta, một Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
định như vậy, vị ấy có thế trong đất, không tưởng đến đất... được ý suy tư; 
tại đất, vị ấy có thế không có tưởng; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

- Ớ đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo tưởng như sau... (như số 20 kinh trước)... 
tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. : 


—0O0— 

III. Phẩm Ba : Tổng Kết 

(I) (23) Người Chăn Bó 

1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một chi phần, người chăn bò không 
có thế là người lãnh đạo bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Thế nào là mười 
một? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo 
trong tướng; không trừ khử trứng ruồi; không băng bó vết thương; không có 
xông khói; không biết chồ nước có thể lội qua; không biết chồ nước uống 
được; không biết đường; không thiện xảo chỗ bò có thế ăn, nặn sữa đến kiệt 
quệ; đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, Bậc lãnh đạo đàn bò ; không có 
đặc biệt kính trọng. 

Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò không có the lãnh đạo đàn 
bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, vị Tỷ-kheo 
không có thê trú tùy quán vô thường trong con măt... không có thê trú tùy 
quán khổ trong con mắt... không có thế trú tùy quán vô ngã trong con mắt... 
không có thế trú tùy quán hoại diệt trong con mắt... không có thể trú tùy 
quán hủy diệt trong con mắt.. không có thể trú tùy quán ly tham trong con 
mắt... không có thể trú tùy quán đoạn diệt trong con mắt... không có thế trú 
tùy quán từ bỏ trong con mắt... trong lỗ tai... trong lỗ mũi... trong lưỡi... 


trong thân... trong ý... trong các sắc... trong các tiếng... trong các hương... 
trong các vị... trong các xúc... trong các pháp... trong nhãn thức... trong nhĩ 
thức... trong tỷ thức.... trong thiệt thức... trong thân thức... trong ý thức... 
trong nhãn xúc... trong nhĩ xúc... trong tỷ xúc.... trong thiệt xúc... trong thân 
xúc... trong ý xúc... trọng thọ do nhãn xúc sanh... trọng thọ do nhĩ xúc sanh... 
trọng thọ do tỷ xúc sanh... trọng thọ do thiệt xúc sanh... trọng thọ do thân 
xúc sanh... trọng thọ do ý xúc sanh... trong sắc tưởng... trong thanh tưởng... 
trong hương tưởng... trong vị tưởng... trong xúc tưởng... trong pháp tưởng... 
trong sắc tư... trong thanh tư... trong hương tư... trong vị tư... trong xúc tư... 
trong pháp tư... trong sắc ái... trong thanh ái... trong hương ái... trong vị ái... 
trong xúc ái... trong pháp ai... trong sắc tầm... trong thanh tầm... hương tầm... 
trong vị tầm... trong xúc tầm... trong pháp tầm... trong sắc tứ... trong thanh 
tứ... trong hương tứ... trong vị tứ... trong xúc tứ... trú tùy quán... vô thường 
trong pháp tứ... trú tùy quán khổ... trú tùy quán vô ngã... trú tùy quán hoại 
diệt... trú tùy quán hủy diệt... trú tùy quán ly tham... trú tùy quán đoạn diệt... 
trú tùy quán từ bỏ. 

4. Thành tựu mười một pháp, này các Tỷ-kheo, người chăm bò có thể lãnh 
đạo đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là mười một? 

5. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc... 

6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một pháp, Tỷ-kheo có thể 
trú tùy quán vô thường trong con mắt... có thể trú tùy quán từ bỏ. 

(II) (24) Tham Ái (1) 

1. Đe thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp cần phải tu tập. 
Thế nào là mười một? 

2. Thiền thứ nhất. Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, từ tâm giải 
thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, Không vô biên 
xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ. 

Đe thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một pháp cần phải tu tập. 

(III) (25) Tham Ái (2) 

1. Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn tận, 
để hoại diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt... để xả ly, để từ bỏ... mười 
một pháp cần phải tu tập. 



2. Đe thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận.... gièm pha... não hại... tật đố... 
xan tham... man trá... lừa đảo.... cứng đầu.... hung hăng... mạn... quá mạn... 
say đắm... phóng dật... để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để 
hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả ly, để từ bỏ... muời một pháp này 
cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết nhu vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy 

[Hết Kinh Tăng Chi] 

HÉT 



